PHẬT GIAO NGUYÊN THI Y 
THEIU4VÃDA 



TẠNG VÔ TỶ PHÁP 

‘(ABHIDHAMMAPITAKA) 


Bộ VỊ TRÍ 

(PATTHẴNA) 

QUYẺN 1 & 2 


Dịch giả 

Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Tịnh Sự 
(Mahãthero Santakicco) 



NH 4 XI > í ''.ẢN TÒN GL\0 - lA NỌI 



2 


PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVADA 
-- 0 - 0 - 0 -- 


TẠNG VÔ TỶ PHÁP 

(ABHIDHAMMAPITAKA) 


Bộ THỨ BẢY 


Bộ VỊ TRÍ 

(PATTHÃNA) 

QUYÊN THỨ NHẤT VÀ QUYÊN THỨ HAI 


CẢO BẢN 


Sư cả Tịnh Sự - Mahãthero Santakicco 
Chuyển ngữ từ bản tiếng Pãli-Thái Lan sang tiếng Việt 
Phật lịch 2519- Dương lịch 1976 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ VỊ Tri - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


3 


Bộ thứ bảy thuộc Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapiịaka) 

Dịch giả: 

Đại Trưởng lão Tịnh Sự 
Nguyên cố vấn I, kiêm Trưởng Ban Phiên dịch 
Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy (Theravãda) - Việt Nam 



MỤC LỤC 

QUYỂN THỨ NHẤT 

PHẬN ĐẦU ĐÈ YẾU LUỢC (NẪTIKẪNIKKHEPA VẪRO) .8 

PHẦN GIẢI THÍCH DUYÊN (PACCAYA VIBHANGA VẨRA) .9 

VỊ TRÍ - TAM ĐÈ (ANULOMA TIKAPA TTHANA) 

TAM ĐÈ THIỆN (KUSALATTIKA) .......15 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .15 

Phần Đồng Sanh (Sahạịãtavãra) .43 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .45 

Phần Y Chỉ (Nissayavãra) .61 

Phần Hồn Hợp (Samsatthavãra) .63 

Phần Tương ưng (Sampayuttavãro) .71 

Phần Vấn Đề Phân Giải (Phần Yếu Tri) (Panhavãra) .72 

A/. Đem thuận tùng nơi vấn đề.72 

Nhân Duyên .72 

Cảnh Duyên .72 

Trưởng Duyên .75 

Vô Gián Duyên .76 

Liên Tiếp Duyên .77 

Đồng Sanh Duyên .78 

Hỗ Tương Duyên .79 

Y Chỉ Duyên .80 

Cận Y Duyên .81 

Tiền Sanh Duyên .87 

Hậu Sanh Duyên .88 

Co Hưởng Duyên .88 

Nghiệp Duyên .88 

Quả Duyên .89 

Thực Duyên .89 

Quyền Duyên .90 

Thiển Duyên .91 

Đạo Duyên .91 

Tương ưng Duyên .92 

Bất Tương ưng Duyên .92 

Hiện Hữu Duyên .93 

Vô Hữu Duyên .95 

Ly Duyên .96 

Bất Ly Duyên .96 

Phần nhân căn (Đem duyên theo thuận).96 

Phần cảnh căn (ărammaụamũlakarn).97 

Phần trưởng căn (adhipatimũlakarn).97 

Phần vô gián căn (anantaramũlakarn).98 

Phần liên tiếp căn (samanantaramũlakarn).98 

Phần đồng sanh căn (sahajătamũlakarn).98 

Phần hồ tương căn (annamannamũlakarn).99 

Phần y chỉ căn.99 

Phần cận y căn.100 

Phần tiền sanh căn.100 

Phần hậu sanh căn.100 

Phần cố hưởng căn.100 

Phần nghiệp căn.100 

Phần quả căn.101 

Phần thực căn.101 

Phần quyền căn.102 

Phần thiền căn.104 

Phần đạo căn.105 
























































Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 5 


Tương ưng căn.107 

Bất tương ưng căn.107 

Hiện hữu căn.107 

Vựng tập danh (Pakinnakam năma imam).108 

Vô hữu căn.108 

Ly căn (vigatamũlakam).109 

Bất ly căn (avigatamũlakam).109 

Vựng tập danh (Pakinnakam năma imam).109 

Rút ngược nơi vấn đề (Panhăvărassa paccanĩya uddhăro).110 

B/. Đem đối lập nơi vấn đề.110 

Phần phi nhân căn.110 

Phần phi cảnh căn.112 

Phần phi đồng sanh căn.113 

Phần phi hỗ tương căn.113 

Phần phi y chỉ căn.113 

Phần phi cận y căn.114 

Phần phi tiền sanh căn.115 

Phần phi hậu sanh căn.115 

Phần phi nghiệp căn.116 

Phần phi thực căn.116 

Phần phi quyền căn.117 

Phần phi bất tương ưng căn.118 

Phần phi hiện hữu căn.118 

c/. Đem thuận tùng - đối lập nơi vấn đề.119 

Phần nhân căn.119 

Phần cảnh căn.122 

Phần trưởng căn.123 

Phần vô gián căn.126 

Phần liên tiếp căn.127 

Phần đồng sanh căn.127 

Phần hồ tương căn.129 

Phần y chỉ căn.129 

Phần cận y căn.132 

Phần tiền sanh căn.133 

Phần hậu sanh căn.134 

Phần cố hưởng căn.134 

Phần nghiệp căn.134 

Phần quả căn.136 

Phần thực căn.136 

Phần quyền căn.140 

Phần thiền căn.145 

Phần đạo căn.146 

Phần tương ưng căn.149 

Phần bất tương ưng căn.149 

Phần hiện hữu căn.151 

Phần vô hữu, ly, bất ly căn.154 

D/. Đem đối lập - thuận tùng nơi vấn đề.154 

Phần phi nhân căn.154 

Phần phi cảnh căn.156 

Phần phi trưởng căn.156 

Phần phi vô gián căn.156 

Phần phi liên tiếp căn.156 

Phần phi đồng sarủi căn.156 

Phần phi hỗ tương căn.157 

Phần phi y chỉ căn.157 

Phần phi cận y căn.157 

Phần phi tiền sanh căn.157 

Phần phi hậu sanh căn.158 





























































6 


Phần phi cố hưởng căn.158 

Phần phi nghiệp, phi quả căn.158 

Phần phi thực căn.159 

Phần phi quyền căn.159 

Phần phi thiền căn.159 

Phần phi đạo căn.159 

Phần phi tương ưng căn.159 

Phần phi bất tương ưng căn.160 

Phần phi hiện hữu căn.161 

Phần phi vô hữu căn.161 

Phần phi ly căn.161 

Phần phi bất ly căn.162 

TAM ĐÈ THỌ (VEDANATIKA) .162 

Phần liên quan (Paticca vãra) .162 

Phần Tương ưng.168 

Phần Vấn Đề.168 

Phần nhân căn.177 

Phần cảnh căn.178 

Phần trưởng căn.178 

Phần vô gián và liên tiếp căn.178 

Phần đồng sanh, tương tế và y chỉ căn.179 

Phần cận y căn.179 

Phần cố hưởng căn.179 

Phần nghiệp căn.179 

Phần quả căn.179 

Phần thực căn.179 

Phần quyền căn.180 

Phần thiền căn.180 

Phần đạo căn.181 

Phần tương ưng căn.181 

TAM ĐÈ QUẢ.185 

Phần Liên Quan (Paticcavãm) .185 

Phần Đồng Sanh (Sahạịãtavãra) .194 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .194 

Phần Y Chỉ (Nừsayavãra) .199 

Phần Tương ưng (Sampayuttavãra) .200 

Phần Vấn De (Panhãvãm) .200 

TAM ĐÈ THỦ (UPẪDINNATTIKA) .216 

Phần Liên Quan (Paịiccavãva) .216 

Phần Đồng Sanh (Sahạịãtavãra) .221 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .221 

Phần Y Chỉ (Nừsayavãra) .225 

Phần Hồn Hợp (Sansatthavãra) .225 

Phần Tương ưng (Sampayuttavãra) .225 

Phần Vấn Đe (Paũhãvãra) .226 

TAM ĐÈ PHIỀN TOÁI (SANKILITTHATTIKA) .249 

Phần Liên Quan (Paịiccavãra) .249 

Phần Câu Đầu (Panhãvãra) .250 

QUYỂN THỨ HAI 

TAM ĐÈ TẦM (VITAKKATTIKA) .264 

Phần Liên Quan (Paticcavãm) .264 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .283 

Phần Hòa Hợp (Sansatthavãm) .286 

Phần Nhân Đe (Panhãvãm) .288 

TAM ĐỀ HỶ (PĨTITTKA) .336 

Phần Liên Quan (Paịiccavãra) .336 

Phần nhan đề (Panhãvãm) .339 



























































Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 7 


TAM ĐÈ Sơ ĐẠO (DASSANATTKA) .354 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .354 

Phần Đồng Sanh (Sahạịãtavãra) .360 

Phần Ỷ Trượng (Paccạịavãra) .360 

Phần Hòa Hợp (Sansaịịhavãra) .366 

Phần Tương ưng (Sampayuttavãra) .367 

Phần Nhan Đe (Paũhãvãra) .367 

TAM ĐỀ HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ.381 

Phần Liên Quan (Patticcavãra) .381 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .389 

Phần Hòa Hợp.398 

Phần Vấn Đe (Paũhãvãra) .401 

TAM ĐÈ NHÂN SANH TỬ (ẴCAYAGẴMITTIKA) .420 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .420 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .424 

Phần Hòa Hợp (Saủsatthavãra) .430 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) .431 

TAM ĐÈ Hủư HỌC (SEKKHATTIKA) .443 

Phần Liên Quan (Paịiccavãra) .443 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .447 

Phần Hòa Hợp (Sansatthavãra) .450 

Phần Vấn Đe (Paũhãvãra) .451 

TAM ĐỀ HI THIỂU (PARITTATTIKA) .461 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .461 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .468 

Phần Hòa Hợp (Sansatthavãra) .471 

Phần Vấn Đe (Paũhãvãra) .473 

TAM ĐÈ CẢNH HI THIỂU (PARITTẴRAMMANATTIKA) .487 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) .489 

TAM ĐÈ TY HẠ (HĨNATTIKA) .498 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .498 

TAM ĐÈ Tk (MICCHATTATIKA) .498 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .498 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .500 

Phần Hòa Hợp (Saủsatthavăra).503 

Phần Vấn Đe (Paũhãvãra) .504 

TAM ĐÈ CÓ ĐẠO LÀ CẢNH (MAGGẴRAMMANATTIKA) .514 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .514 

Phần Vấn Đe (Paiỉhãvãra) .519 

TAM ĐÈ SANH TỒN (UPPANNATTIKA) .528 

Phần Vấn Đe (Paũhãvãra) .528 

TAM ĐÈ QUÁ KHỨ (ATĨTATTIKA) .532 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) .532 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .535 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) .538 

TAM ĐÈ NỘI PHẦN (AJJHATTATTIKA) .545 

Phần Liên Quan (Paịiccavãra) .545 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .548 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) .549 

TAM ĐÈ BIẾT CẢNH NỘI PHẦN (AJIHATTATTÃRAMMANATTIKA) .557 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .557 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) .559 

TAM ĐỀ HỮU KIẾN HỬU ĐỐI CHIẾU (SANIDASSANASAPPATIGHA) .563 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .563 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) .572 


























































NAMO TASSA BHAGAVATO AI^HATO SAMMÃSAMBUDDHASSA. 
CUNG KỈNH ĐẾN ĐỨC THÉ TÔN, ÚNG CÚNG, CHÁNH BIÉN TRI 


QUYỂN THỨ NHẤT 


PHẦN ĐẦU ĐÈ YẾU LƯỢC (NATIKANIKKHEPA VARO) 

24 duyên: 

1) ÌAhẫn áuyèn (Hetupaccayo), 

2) Cảnh duyên (Ẫrammanapaccayo), 

3) Tmờng áuyền (Adhipatipaccayo), 

4) Vô gián duyên (Anantarapaccayo), 

5) Liên tiếp^ duyên (Samanantarapaccayo), 

6) Đồng sanh^ duyên (Sahajãtapaccayo), 

7) Hỗ tương duyên (Annamannapaccayo), 

8) Y chỉ duyên (AA^ayapaccayo), 

9) Cận y duyên (Upanissayapaccayo), 

10) Tiền sanh duyên ịPurejãtapaccayo), 

11) Hậu sanh duyên (Pacchặịãtapaccayo), 

12) Cố hưởng^ duyên (Ãsevanapaccayo), 

13) Nghiệp"^ duyên (Kammapaccayo), 

14) Quả^ duyên (Vipãkapaccayo), 

15) Thực duyên (Ẫhãrapaccayo), 

16) Qnyễnáviyễnịlndnyapaccayo), 

17) Thiền^ duyên (dhãnapaccayo), 

18) áuyền (Maggapaccayo), 

19) Tương ưng duyên (Sampayuttapaccayo), 

20) Bất tương ưng duyên (Vippayuttapaccayo), 

21) Hiện hữu duyên (Atthipaccayo), 

22) Vô hữu duyên (Natthipaccayo), 

23) Ly® duyên (Vigatapaccayo), 

24) Bất ly duyên (Avigatapaccayo). 


Có một số từ mà sau này HT. Tịnh Sự thay đối. Khi xuất bản, vì đây là nguyên bản cảo nên chúng tôi không chỉnh 
sửa mà chỉ chú thích cho quý độc giả biết. 

' Liên tiếp = Đắng vô gián 
^ Đồng sanh = Câu sanh. 

^ Cố hưởng = Tràng dụng. 

'' Nghiệp = DỊ thòi nghiệp. 

^ Quả = DỊ thục quả. 

® Thiền = Thiền na. 

^ Đạo = Đồ Đạo. 

® Ly = Ly khứ. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ VỊ Tri - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


9 


PHẦN GIẢI THÍCH DUYÊN (PACCAYA VIBHANGA VARA) 

Nhân duyên là nhân ịhetu) làm duyên cho pháp tưong ưng nhân và làm sở y sinh 

(samutthãna) trợ sắc bằng Nhân duyên. 

Cảnh duyên là: 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức giới và những pháp tương ưng với nhãn thức giới 
bằng Cảnh duyên. 

- Thinh xứ làm duyên cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng với nhĩ thức giới bằng 
Cảnh duyên. 

- Khí xứ làm duyên cho tỷ thức giới và pháp tương ưng với tỷ thức giới bằng Cảnh 
duyên. 

- Vị xứ làm duyên cho thiệt thức giới và pháp tương ưng với thiệt thức giới bằng 
Cảnh duyên. 

- Xúc xứ làm duyên cho thân thức giới và pháp tương ưng với thân thức giới bằng 
Cảnh duyên. 

- Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ làm duyên cho ý giới và pháp tương ưng với 
ý giới bằng Cảnh duyên. 

- Tất cả pháp làm duyên cho ý thức giới và pháp tương ưng với ý thức giới bằng 
Cảnh duyên. 

- Pháp tức là tâm và sở hữu làm cho pháp khác sanh ra thì pháp mở mối ấy làm duyên 
cho những pháp đó bằng Cảnh duyên. 

Trưởng duyên như là 

- Dục trưởng (chandãdhipati) làm duyên cho pháp tương ưng dục và làm sở y sinh 
(samutthãna) cho sắc bằng Trưởng duyên. 

- Cần trưởng (viriyãdhipati) làm duyên cho pháp tương ưng với cần và làm sở y sinh 
cho sắc bằng Trưởng duyên. 

- Tâm trưởng ịcittãdhipati) làm duyên cho pháp tương ưng với tâm và làm sở y sinh 
cho sắc bằng Trưởng duyên. 

- Thẩm trưởng (vimansãdhipati) trợ cho pháp tương ưng với thẩm (vimansa) và làm 
sở y sinh cho sắc bằng Trưởng duyên. 

- Những pháp chi làm cho tâm và sở hữu nào sanh ra nặng về phần bắt cảnh, những 
pháp đó trợ cho các pháp ấy bằng Trưởng duyên. 

Vô gián duyên như là: 

- Nhãn thức giới và các pháp tương ưng đối với ý giới và pháp tương ưng trợ bằng 
cách Vô gián duyên. 

- Ý giới và cả pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương ưng trợ bằng cách 
Vô gián duyên. 

- Nhĩ thức giới và cả pháp tương ưng đối với ý giới và pháp tương ưng trợ bằng cách 
Vô gián duyên. 

- Ý giới và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương ưng trợ bằng cách Vô 
gián duyên. 


5 . 



10 


Phẩn giải thích duyên 


- Tỷ thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và pháp tương ưng trợ bằng cách Vô 
gián duyên. 

- Ý giới và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương ưng trợ bằng cách Vô 
gián duyên. 

- Thiệt thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và pháp tương ưng trợ bằng cách 
Vô gián duyên. 

- Ý giới và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương ưng trợ bằng cách Vô 
gián duyên. 

- Thân thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và pháp tương ưng trợ bằng cách 
Vô gián duyên. 

- Ý giới và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương ưng trợ bằng cách Vô 
gián duyên. 

- Pháp thiện sanh trước trước đối với pháp thiện sanh sau sau trợ bằng cách Vô gián 
duyên. 

- Pháp thiện sanh trước trước đối với pháp vô ký sanh sau sau trợ bằng cách Vô gián 
duyên. 

- Pháp bất thiện sanh trước trước đối với pháp bất thiện sanh sau sau trợ bằng cách 
Vô gián duyên. 

- Pháp bất thiện sanh trước trước đối với pháp vô ký sanh sau sau trợ bằng cách Vô 
gián duyên. 

- Pháp vô ký sanh trước trước đối với pháp vô ký sanh sau sau trợ bằng cách Vô gián 
duyên. 

- Pháp vô ký sanh trước trước đối với pháp thiện sanh sau sau trợ bằng cách Vô gián 
duyên. 

- Pháp vô ký sanh trước trước đối với pháp bất thiện sanh sau sau trợ bằng cách Vô 
gián duyên. 

- Pháp tức là tâm và sở hữu phát sanh thứ lớp nơi lối nào thì trợ cho các pháp ấy bằng 
Vô gián duyên. 

Liên tiếp duyên như là 

- Nhãn thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và pháp tương ưng trợ bằng cách 
Liên tiếp duyên. 

- Ý giới và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương ưng trợ bằng cách Liên 
tiếp duyên. 

- Nhĩ thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và pháp tương ưng trợ bằng cách 
Liên tiếp duyên. 

- Ý giới và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương ưng trợ bằng cách Liên 
tiếp duyên. 

- Tỷ thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và pháp tương ưng trợ bằng cách 
Liên tiếp duyên. 

- Ý giới và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương ưng trợ bằng cách Liên 
tiếp duyên. 

- Thiệt thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và pháp tương ưng trợ bằng cách 
Liên tiếp duyên. 

- Ý giới và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương ưng trợ bằng cách Liên 
tiếp duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


11 


- Thân thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và pháp tương ưng trợ bằng cách 
Liên tiếp duyên. 

- Ý giới và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương ưng trợ bằng cách Liên 
tiếp duyên. 

- Pháp thiện sanh trước trước đối với pháp thiện sanh sau sau trợ bằng cách Liên tiếp 
duyên. 

- Pháp thiện sanh trước trước đối với pháp vô ký sanh sau sau trợ bằng cách Liên tiếp 
duyên. 

- Pháp bất thiện sanh trước trước đối với pháp bất thiện sanh sau sau trợ bằng cách 
Liên tiếp duyên. 

- Pháp bất thiện sanh trước trước đối với pháp vô ký sanh sau sau trợ bằng cách Liên 
tiếp duyên. 

- Pháp vô ký sanh trước trước đối với pháp vô ký sanh sau sau trợ bằng cách Liên 
tiếp duyên. 

- Pháp vô ký sanh trước trước đối với pháp thiện sanh sau sau trợ bằng cách Liên tiếp 
duyên. 

- Pháp vô ký sanh trước trước đối với pháp bất thiện sanh sau sau trợ bằng cách Liên 
tiếp duyên. 

- Pháp tức là tâm và sở hữu phát sanh thứ lóp nơi lối nào thì trợ pháp ấy bằng Liên 
tiếp duyên. 

Đồng sanh duyên nhu là 

- Bốn pháp vô sắc (nãmadhamma) hỗ tương bằng Đồng sanh duyên. 

- Bốn sắc tứ đại sung hỗ tương bằng Đồng sanh duyên. 

- Sát-na tục sinh^, danh sắc hỗ tương bằng Đồng sanh duyên. 

- Chư pháp tâm và sở hữu đối với sắc sở y sinh tâm bằng Đồng sanh duyên. 

- Sắc tứ đại sung đối với sắc y sinh bằng cách Đồng sanh duyên. 

- Chư pháp sắc đối với chư pháp phi sắc cũng có khi bằng Đồng sanh duyên, cũng có 
khi bằng phi Đồng sanh duyên. 

Hỗ tương duyên như là 

- Tứ uẩn phi sắc đối nhau bằng Hỗ tương duyên. 

- Sắc tứ đại sung đối bằng Hỗ tương duyên. 

- Sát-na tục sinh, danh sắc đối bằng Hỗ tương duyên. 

Y chỉ duyên như là 

- Tứ uẩn phi sắc hỗ tương bằng Y chỉ duyên. 

- Tứ đại sung hỗ tương bằng Y chỉ duyên. 

- Sát-na tục sinh danh sắc hỗ tương bằng Y chỉ duyên. 

- Tâm và pháp sở hữu tâm đối với sắc sở y tâm bằng Y chỉ duyên. 

- Tứ đại sung đối với sắc y sinh bằng Y chỉ duyên. 

- Nhãn xứ đối với nhãn thức giới và pháp tương ưng bằng Y chỉ duyên. 

- Nhĩ xứ đối với nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng Y chỉ duyên. 

- Tỷ xứ đối với tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng Y chỉ duyên. 

- Thiệt xứ đối với thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng Y chỉ duyên. 


® Tục sinh = tái tục 




12 


Phần giải thích duyên 


- Thân xứ đối với thân thức giới và pháp tương ưng bằng Y chỉ duyên. 

- Ý giới và ý thức giới hành vi nương sắc nào thì ý giới, ý thức giới và pháp tương 
ưng đối với sắc ấy bằng Y chỉ duyên. 

10. 

Cận y duyên như là: 

- Chư pháp thiện sanh trước trước đối với pháp thiện sanh sau sau bằng cách Cận y 
duyên. 

- Chư pháp thiện sanh trước trước có thứ đối với pháp bất thiện sanh sau sau cũng có 
bằng cách Cận y duyên. 

- Chư pháp thiện sanh trước trước đối với chư pháp vô ký sanh sau sau bằng cách 
Cận y duyên. 

- Chư pháp bất thiện sanh trước trước đối với chư pháp bất thiện sanh sau sau bằng 
cách Cận y duyên. 

- Chư pháp bất thiện sanh trước trước đối với chư pháp thiện sanh sau sau cũng có 
khi bằng Cận y duyên. 

- Chư pháp bất thiện sanh trước trước đối với chư pháp vô ký sanh sau sau bằng Cận 
y duyên. 

- Chư pháp vô ký sanh trước trước đối với chư pháp vô ký sanh sau sau bằng Cận y 
duyên. 

- Chư pháp vô ký sanh trước trước đối với chư pháp bất thiện sanh sau sau bằng Cận 
y duyên. 

Dù cho người đối nhau bằng Cận y duyên, cho đến nơi ở cũng là Cận y duyên. 

11. 

Tiền sanh duyên như là: 

- Nhãn xứ sanh trước trợ nhãn thức giới và pháp tương ưng. 

- Nhĩ xứ sanh trước trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng. 

- Tỷ xứ sanh trước trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng. 

- Thiệt xứ sanh trước trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng. 

- Thân xứ sanh trước trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng. 

- Sắc xứ sanh trước trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng. 

- Thinh xứ sanh trước trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng. 

- Khí xứ sanh trước trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng. 

- Vị xứ sanh trước trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng. 

- Xúc xứ sanh trước trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng. 

- Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ sanh trước trợ cho ý giới và pháp tương ưng. 

Sắc nào nương ý giới và ý thức giới đặng hiện hành thì sắc ấy sanh trước trợ cho ý 

giới và pháp tương ưng có khi sanh trước trợ cho ý thức giới và pháp tương ưng cũng 

có khi không đặng làm Tiền sanh duyên. 

12. 

Hậu sanh duyên như là những tâm và sở hữu sanh trợ bằng cách Hậu sanh duyên cho 

thân ấy mới đặng sanh trước. 

13. 

Cố hưởng duyên như là 

- Những pháp thiện sanh trước trước trợ cho pháp thiện sanh sau sau bằng cách 
hưởng hoài hoài (ãsevana). 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


13 


- Những pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho pháp bất thiện sanh sau sau bằng 
cách hưởng cảnh hoài hoài. 

- Những pháp vô ký sanh trước trước trợ cho pháp vô ký sanh sau sau bằng cách 
hưởng cảnh hoài hoài. 

14. 

Nghiệp duyên như là 

- Nghiệp thiện và bất thiện trợ cho uẩn quả (vipãkakhandha) và sắc tục sinh bằng 
Nghiệp duyên, 

- Pháp tư (cetanã) tương ưng trợ cho sắc trong nền tảng ấy bằng Nghiệp duyên. 

15. 

Quả duyên như là tư uẩn quả phi sắc trợ hỗ tương bằng cách Quả duyên. 

16. 

Thực duyên nhu là 

- Đoàn thực giúp cho thân ấy bằng cách Thực duyên. 

- Thực phi sắc trợ cho pháp tương ưng và sắc đồng chung cơ sở ấy bằng Thực duyên. 

17. 

Quyền duyên như là 

- Nhãn quyền trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng bằng cách cai quản. 

- Nhĩ quyền trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng đó bằng cách cai quản (indrĩya). 

- Tỷ quyền trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng đó bằng cách cai quản (indrĩya). 

- Thiệt quyền trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng cách cai quản. 

- Thân quyền trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng bằng cách cai quản. 

- Sắc quyền trợ cho sắc tục sinh bằng cách cai quản. 

- Phi sắc quyền trợ cho pháp tương ưng và sắc đồng cơ sở bằng cách cai quản. 

18. 

Thiền duyên nhu là chi thiền trợ cho pháp tương ưng thiền và sắc đồng cơ sở bằng 
cách Thiền duyên. 

19. 

Đạo duyên như là đạo trợ cho pháp tương ưng đạo và sắc đồng cơ sở ấy bằng Đạo 
duyên. 

20 . 

Tương ưng duyên như là 4 uẩn phi sắc trợ nhau bằng cách Tương ưng duyên. 

21. 

Bất tương ưng duyên như là sắc pháp trợ pháp phi sắc bằng cách không hòa trộn, hay 
pháp phi sắc trợ cho sắc pháp bằng cách không hòa trộn. 

22. 

Hiện hữu duyên nhu là 

- Bốn uẩn phi sắc trợ nhau bằng cách đang còn, hay tứ đại sung trợ nhau bằng cách 
hiện hữu. 

- Trong sát-na tục sinh, danh và sắc trợ nhau bằng cách hiện hữu ịatthi). 

- Đại sung (mahãbhũta) trợ cho sắc thủ (upãdãrũpa) bằng cách hiện hữu. 

- Nhãn xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng bằng cách hiện hữu. 

- Nhĩ xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng cách hiện hữu. 

- Tỷ xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng cách hiện hữu. 

- Thiệt xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng cách hiện hữu. 

- Thân xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng bằng cách hiện hữu. 

- Sắc xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng bằng cách hiện hữu. 



14 


Phần giải thích duyên 


- Thinh xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng cách hiện hữu. 

- Khí xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng cách hiện hữu. 

- Vị xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng cách hiện hữu. 

- Xúc xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng bằng cách hiện hữu. 

- Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ trợ cho ý thức giới và pháp tương ưng ấy 
bằng cách hiện hữu. 

Sắc nào nương đổ ý giới và ý thức giới đặng hiện hành thì sắc ấy trợ cho ý giới, ý 
thức giới và pháp tương ưng bằng cách hiện hữu. 

Vô hữu duyên như là những cách diệt kế cận của tâm và sở hữu trợ bằng cách không 
có, cho pháp tâm và sở hữu sanh kế tiếp. 

Ly duyên như là những cách tâm và sở hữu vừa đã lìa mất, giúp cho những pháp tâm 
và sở hữu tiếp sanh bằng cách lìa mất. 

Bất ly duyên như là 

- Tứ uẩn phi sắc trợ nhau bằng cách chẳng lìa nhau. 

- Tứ đại sung trợ nhau bằng cách chẳng lìa nhau. 

- Trong sát-na tục sinh, danh sắc trợ nhau bằng cách chẳng lìa nhau. 

- Những pháp tâm và sở hữu trợ sắc nương tâm sanh bằng cách chẳng lìa nhau. 

- Đại sung (mahãbhũta) trợ sắc y sinh ịupãdãyarũpa) bằng cách chẳng lìa nhau. 

- Nhãn xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng bằng cách chẳng lìa nhau. 

- Nhĩ xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng cách chẳng lìa nhau. 

- Tỷ xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng cách chẳng lìa nhau. 

- Thiệt xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng cách chẳng lìa nhau. 

- Thân xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng bằng cách chẳng lìa nhau. 

- Sắc xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng bằng cách chẳng lìa nhau. 

- Thinh xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng cách chẳng lìa nhau. 

- Khí xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng cách chẳng lìa nhau. 

- Vị xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng cách chẳng lìa nhau. 

- Xúc xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng bằng cách chẳng lìa nhau. 

- Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ trợ cho ý giới và pháp tương ưng ấy bằng 
cách chẳng lìa nhau. 

Sắc nào nương ý giới và ý thức giới hiện hành thì sắc ấy trợ cho ý giới, ý thức giới 
và pháp tương ưng bằng cách chẳng lìa nhau. 

Dứt phần giải thích duyên 



VỊ TRÍ - TAM ĐÈ (ANULOMATIKAPATTHANA) 

TAM ĐÈ THIỆN (KUSALATTIKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

26. 

* Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp bất thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp thiện và vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp bất thiện và vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp thiện và bất thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp thiện, bất thiện và vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

27. 

* Pháp bất thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp thiện và vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp bất thiện và vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp thiện và pháp bất thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp thiện, bất thiện và vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

28. 

* Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp thiện liên quan pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp bất thiện liên quan pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp thiện và vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp bất thiện và vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp thiện và bất thiện liên quan pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp thiện, bất thiện và vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

29. 

* Pháp thiện liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp bất thiện liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp vô ký liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp thiện và vô ký liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp bất thiện và vô ký liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp thiện và bất thiện liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp thiện, bất thiện và vô ký liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên 
cũng có. 

30. 

* Pháp thiện liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp bất thiện liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp thiện và vô ký liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 


16 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


* Pháp bất thiện và vô ký liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng 
có. 

* Pháp thiện và bất thiện liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng 
có. 

* Pháp thiện, bất thiện và vô ký liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân 
duyên cũng có. 

31. 

* Pháp thiện liên quan pháp thiện và bất thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp bất thiện liên quan pháp thiện và bất thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp vô ký liên quan pháp thiện và bất thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp thiện và vô ký liên quan pháp thiện và bất thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp bất thiện và vô ký liên quan pháp thiện và bất thiện sanh ra do Nhân duyên cũng 
có. 

* Pháp thiện và bất thiện liên quan pháp thiện và bất thiện sanh ra do Nhân duyên cũng 
có. 

* Pháp thiện, bất thiện và vô ký liên quan pháp thiện và bất thiện sanh ra do Nhân duyên 
cũng có. 

32. 

* Pháp thiện liên quan pháp thiện, bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp bất thiện liên quan pháp thiện, bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp vô ký liên quan pháp thiện, bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

* Pháp thiện và vô ký liên quan pháp thiện, bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên 
cũng có. 

* Pháp bất thiện và vô ký liên quan pháp thiện, bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân 
duyên cũng có. 

* Pháp thiện và bất thiện liên quan pháp thiện, bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên 
cũng có. 

* Pháp thiện, bất thiện và vô ký liên quan pháp thiện, bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân 
duyên cũng có. 

33. 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Cảnh duyên cũng có. 

Nhân duyên, Ngài phân rộng như thế nào thì Cảnh duyên cũng nên phân rộng như thế 
ẩy theo loi dạy. 

34. 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Trưởng duyên... do Vô gián duyên, Liên 
tiếp duyên, Đồng sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y chỉ duyên, Cận y duyên, Tiền sanh 
duyên, Hậu sanh duyên, cố hưởng duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên, Thực duyên, 
Quyền duyên, Thiền duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Bất tương ưng duyên, Hiện 
hữu duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên cũng có. 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Bất ly duyên cũng có. 

Liên quan pháp bất thiện, pháp vô ký, pháp thiện và vô ký, pháp bất thiện và vô ký, 
pháp thiện và bất thiện, pháp thiện, bất thiện và vô ký; pháp thiện sanh ra, pháp bất 
thiện sanh ra, pháp vô ký sanh ra, pháp thiện và vô ký sanh ra, pháp bất thiện và vô 


35 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


17 


36. 


37. 


38. 


39. 


ký sanh ra, pháp thiện và bất thiện sanh ra, pháp thiện, bất thiện và vô ký sanh ra do 
Bất ly duyên cũng có. 

Nhân duyên, Ngài phân rộng thế nào thì Bất ly duyên cũng nên phân rộng như thế ấy 
theo loi dạy. 

Dứt phần nhất căn 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên, Cảnh duyên cũng có... pháp 
thiện, bất thiện và vô ký liên quan pháp thiện, bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân 
duyên, Cảnh duyên cũng có. 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên, Trưởng duyên cũng có... Nhân 
duyên, Vô gián duyên, Nhân duyên, Liên tiếp duyên... Nhân duyên, Bất ly duyên cũng 
có. 

Dứt phần nhị căn 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên 
cũng có... 

- Do Nhân duyên, Cảnh duyên, Vô gián duyên... 

- Do Nhân duyên, Cảnh duyên, Bất ly duyên cũng có. 

Dứt phần tam căn 


40. 


41. 

* 


42. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên, 
Vô gián duyên cũng có... 

Do Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên, Bất ly duyên cũng có. 

Dứt phần tứ căn 

Phần ngũ căn ịpaũcamũla)... đây chỉ tóm tắt xin trí thức phân rộng ra theo nhu bài 
nhứt căn, nhị căn, tam căn, tứ căn luôn ngũ căn cho đến hết tất cả căn. 

Dứt phần nhân căn 

Pháp thiện liên quan đến pháp thiện sanh ra do Cảnh duyên, Nhân duyên cũng có. 

Do Cảnh duyên, Trưởng duyên..., do Cảnh duyên, Bất ly duyên cũng có. 

Pháp thiện liên quan đến pháp thiện sanh ra do Trưởng duyên, Bất đoạn duyên, Liên 
tiếp duyên, Đồng sanh duyên, Hỗ tương duyên cũng có. 

Do Bất ly duyên, Nhân duyên; Bất ly duyên, Cảnh duyên; Bất ly duyên, Trưởng 
duyên; Bất ly duyên, Ly duyên cũng có. 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Bất ly duyên, Nhân duyên, Cảnh duyên 
cũng có. 

- Do Bất ly duyên, Nhân duyên, Trưởng duyên. 

- Do Bất ly duyên, Nhân duyên, Vô gián duyên. 

- Do Bất ly duyên, Nhân duyên, Ly duyên cũng có. 


43 . 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Bất ly duyên, Nhân duyên, Cảnh duyên, 
Trưởng duyên cũng có. 

- Do Bất ly duyên, Nhân duyên, Cảnh duyên, Vô gián duyên cũng có. 



18 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


- Do Ly duyên. 

44. 

Phần nhứt căn, nhị căn, tam căn, tứ căn, ngũ căn luôn tất cả căn duyên trong mỗi bài 
xin trí thức nên phân rộng ra. 

Trong thuận tùng có phần sâu sắc 6 cách là: Vị trí tam đề đặc biệt, vị trí nhị đề phong 
phú, vị trí tam đề nhị đề, vị trí tam đề tam đề, vị trí nhị đề nhị đề. 

45. 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Nhân duyên cũng có. 

Nhân duyên phân rộng theo thuận tùng thế nào xin nhân rộng phi Nhân duyên ịna 
Hetupaccayo) như thế ấy. 

46. 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Cảnh duyên cũng có. 

Do phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh 
duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Y chỉ duyên, phi Cận y duyên, phi Tiền sanh 
duyên, phi Hậu sanh duyên, phi cố hưởng duyên, phi Nghiệp duyên, phi Quả 
duyên, phi Thực duyên, phi Quyền duyên, phi Thiền duyên, phi Đạo duyên, phi 
Tương ưng duyên, phi Bất tương ưng duyên, phi Hiện hữu duyên, phi Vô hữu 
duyên, phi Ly duyên, phi Bất ly duyên. 

47. 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên cũng có. 
Trong thuận tùng nhứt căn, nhị căn, tam căn, tứ căn cho đến 23 căn duyên mỗi bài 
Ngài đã phân rộng như thế nào thì phần đoi lập nên phân rộng như thế ấy. 

Trong phần đoi lập có 6 cách sâu sắc như là vị trí tam đề đặc biệt, vị trí nhị đề phong 
phú, vị trí nhị đề tam đề, vị trí tam đề nhị đề, vị trí tam đề tam đề, vị trí nhị đề nhị đề. 

48. 

* Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên, phi Cảnh duyên cũng có. 

* Pháp bất thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên, phi Cảnh duyên cũng có. 
Nhân duyên trong thuận tùng Ngài đã sắp rộng như thế nào thì trong phần thuận tùng, 
đổi lập cũng nên phân rộng như thế ẩy. 

49. 

Pháp thiện liên quan đến pháp thiện sanh ra do Nhân duyên, phi Trưởng duyên cũng 
có. 

Do Nhân duyên, phi Vô gián duyên... do Nhân duyên, phi Bất ly duyên cũng có. 

50. 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên, Cảnh duyên, phi Trưởng 
duyên cũng có. 

- Do Nhân duyên, Cảnh duyên, phi Vô gián duyên ... 

- Do Nhân duyên, Cảnh duyên, phi Bất ly duyên. 

- Do Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên, phi Vô gián duyên. 

- Do Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên, phi Bất ly duyên. 

- Do Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên, Vô gián duyên, phi Liên tiếp duyên. 

- Do Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên, Vô gián duyên, phi Bất ly duyên, 
Đồng sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y chỉ duyên, Cận y duyên, Tiền sanh duyên, 
Hậu sanh duyên, cố hưởng duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên, Thực duyên, Quyền 
duyên, Thiền duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Bất tương ưng duyên, Hiện hữu 
duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên, phi Bất ly duyên cũng có. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


19 


51. 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Cảnh duyên, Trưởng duyên, Vô gián 
duyên... Bất ly duyên, phi Nhân duyên cũng có. 

- Do Bất ly duyên, phi Cảnh duyên... Bất ly duyên, phi Ly duyên. 

- Do Bất ly duyên, Nhân duyên, phi Cảnh duyên. 

- Do Bất ly duyên, Nhân duyên, phi Ly duyên. 

- Do Bất ly duyên, Nhân duyên, Cảnh duyên, phi Trưởng duyên. 

- Do Bất ly duyên, Nhân duyên, Cảnh duyên, phi Ly duyên. 

- Do Bất ly duyên, Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên, Vô gián duyên, Liên 
tiếp duyên, Đồng sanh duyên... phi Ly duyên cũng có. 

Trong thuận tùng, đổi lập có 6 cách sâu sắc như là: tam đề vị trí đặc biệt, nhị đề vị tri 
phong phú, nhị đề tam đề vị trí, tam đề nhị đề vị trí, tam đề tam đề vị trí, nhị đề nhị đề 
vị trí. 

52. 


* Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Nhân duyên, Cảnh duyên cũng có. 

* Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Nhân duyên,... Trưởng duyên, phi Nhân 
duyên, Bất ly duyên cũng có. 

53. 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, Trưởng 
duyên cũng có. 

- Do phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, Bất ly duyên. 

- Do phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên... phi Vô gián duyên, phi 
Liên tiếp duyên... phi Hiện hữu duyên, phi Vô hữu duyên, phi Ly duyên... Bất ly 
duyên. 

54. 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Cảnh duyên, Nhân duyên cũng có. 

55. 


56. 


* 


* 

* 


* 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Cảnh duyên, Trưởng duyên cũng có. 

- Do phi Cảnh duyên, Bất ly duyên... phi Bất ly duyên, Nhân duyên. 

- Do phi Bất ly duyên, Cảnh duyên... phi Bất ly duyên, Ly duyên. 

- Do phi Bất ly duyên, phi Nhân duyên, Cảnh duyên. 

- Do phi Bất ly duyên, phi Nhân duyên, Ly duyên. 

- Do phi Bất ly duyên, phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên... phi 
Hiện hữu duyên, phi Vô hữu duyên, Ly duyên cũng có. 

Trong đổi lập thuận tùng có 6 cách sâu sắc như là tam đề vị trí đặc biệt, nhị đề vị trí 
phong phú, nhị đề tam đề vị trí, tam đề nhị đề vị trí, tam đề tam đề vị trí và nhị đề nhị 
đề vị trí. 

Dứt phần định danh 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn thiện, 1 
uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

Pháp vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: sắc tâm liên quan uẩn thiện. 
Pháp thiện và vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn và sắc tâm liên 
quan 1 uẩn thiện, 1 uẩn và sắc tâm liên quan 3 uẩn, 2 uẩn và sắc tâm liên quan 2 uẩn. 
Pháp bất thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn 
bất thiện, 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 



20 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


* Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên: sắc tâm liên quan uẩn bất 
thiện. 

* Pháp bất thiện và vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn và sắc 
tâm liên quan 1 uẩn bất thiện, 1 uẩn và sắc tâm liên quan 3 uẩn, 2 uẩn và sắc tâm liên 
quan 2 uẩn. 

* Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 
uẩn vô ký quả và vô ký tố, 1 uẩn và sắc tâm liên quan 3 uẩn, 2 uẩn và sắc tâm liên 
quan 2 uẩn. 

Trong sát-na tục sinh, 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn vô ký quả,l uẩn và sắc 
tục sinh liên quan 3 uẩn, 2 uẩn và sắc tục sinh liên quan 2 uẩn. Vật (hadayavatthu) 
liên quan uẩn, uẩn liên quan vật; 3 sắc đại sung (mahãbhũtarũpa) liên quan 1 sắc 
đại sung, 1 sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung, 2 sắc đại sung liên quan 2 sắc đại 
sung; sắc tâm, sắc tục sinh và sắc y sinh nương sắc đại sung. 

* Pháp vô ký liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: sắc tâm liên quan 
uẩn thiện và sắc đại sung. 

* Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: sắc tâm liên 
quan uẩn bất thiện và sắc đại sung. 

* Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Cảnh duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn thiện, 1 
uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp bất thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do Cảnh duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn 
bất thiện, 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do Cảnh duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô ký 
quả, vô ký tố, 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. Trong khi tục sinh: 3 uẩn 
liên quan 1 uẩn vô ký quả, 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn, uẩn liên quan 
vật ịhadayavatthu). 

* Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Trưởng duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn thiện, 
1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do Trưởng duyên: sắc tâm liên quan uẩn 
thiện. 

* Pháp thiện và vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do Trưởng duyên: 3 uẩn và sắc tâm 
liên quan 1 uẩn thiện, 1 uẩn và sắc tâm liên quan 3 uẩn, 2 uẩn và sắc tâm liên quan 2 
uẩn. 

* Pháp bất thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do Trưởng duyên: 3 uẩn liên quan 1 
uẩn bất thiện, 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do Trưởng duyên: sắc tâm nương uẩn bất 
thiện. 

* Pháp bất thiện và vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do Trưởng duyên: 3 uẩn và 
sắc tâm liên quan 1 uẩn bất thiện, 1 uẩn và sắc tâm liên quan 3 uẩn, 2 uẩn và sắc tâm 
liên quan 2 uẩn. 

* Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do Trưởng duyên: 3 uẩn và sắc tâm liên quan 

1 uẩn vô ký quả, vô ký tố, 1 uẩn và sắc tâm liên quan 3 uẩn, 2 uẩn và sắc tâm liên quan 

2 uẩn; 3 sắc đại sung liên quan 1 sắc đại sung, 1 sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung, 
2 sắc đại sung liên quan 2 sắc đại sung; sắc tâm và sắc y sinh liên quan sắc đại sung. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


21 


* Pháp vô ký liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do Trưởng duyên: sắc tâm liên quan 
uẩn thiện và đại sung. 

* Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Trưởng duyên: sắc tâm liên 
quan uẩn bất thiện và đại sung. 

59. 

Pháp bất thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do Vô gián duyên, Liên tiếp duyên: 3 
uẩn liên quan 1 uẩn thiện... 

Vô gián duyên, Liên tiếp duyên cũng như Cảnh duyên. 

60. 

* Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Đồng sanh duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn 
thiện, 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do Đồng sanh duyên: sắc tâm liên quan uẩn 
thiện. 

* Pháp thiện và vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do Đồng sanh duyên: 3 uẩn và sắc 
tâm liên quan 1 uẩn thiện, 1 uẩn và sắc tâm liên quan 3 uẩn, 2 uẩn và sắc tâm liên quan 
2 uẩn. 

* Pháp bất thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do Đồng sanh duyên: 3 uẩn bất thiện 
liên quan 1 uẩn, 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do Đồng sanh duyên: sắc tâm nương uẩn 
bất thiện. 

* Pháp bất thiện và vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do Đồng sanh duyên: 3 uẩn và 
sắc tâm liên quan 1 uẩn bất thiện, 1 uẩn và sắc tâm liên quan 3 uẩn, 2 uẩn và sắc tâm 
liên quan 2 uẩn. 

* Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do Đồng sanh duyên: 3 uẩn và sắc tâm liên 
quan 1 uẩn vô ký quả và vô ký tố, 1 uẩn và sắc tâm liên quan 3 uẩn, 2 uẩn và sắc tâm 
liên quan 2 uẩn. Trong sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh (katattarũpã) liên quan 1 
uẩn vô ký quả, 1 uẩn và sắc tục sinh liên quan 3 uẩn, 2 uẩn và sắc tục sinh liên quan 2 
uẩn. Vật (hadayavatthu) liên quan uẩn, uẩn liên quan vật. 3 sắc đại sung liên quan 1 
sắc đại sung, 1 sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung, 2 sắc đại sung liên quan 2 sắc đại 
sung. Sắc tâm, sắc tục sinh và sắc y sinh liên quan sắc đại sung, 3 sắc đại sung liên 
quan 1 sắc đại sung ngoại, 1 sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung, 2 sắc đại sung liên 
quan 2 sắc đại sung, sắc y sinh (upãdãrũpa) liên quan sắc đại sung, 3 sắc đại sung liên 
quan 1 sắc đại sung vật thực sanh, 1 sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung, 2 sắc đại 
sung liên quan 2 sắc đại sung, sắc y sinh liên quan sắc đại sung, 3 sắc đại sung liên 
quan 1 sắc đại sung âm dương^*^ tạo, 1 sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung, 2 sắc đại 
sung liên quan 2 sắc đại sung, sắc y sinh liên quan sắc đại sung, 3 sắc đại sung liên 
quan 1 sắc đại sung của Vô tưởng, 1 sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung, 2 sắc đại 
sung liên quan 2 sắc đại sung, sắc tục sinh và sắc y sinh liên quan sắc đại sung 

* Pháp vô ký liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do Đồng sanh duyên: sắc tâm sanh 
liên quan uẩn thiện và sắc đại sung. 

* Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Đồng sanh duyên: sắc tâm 
sanh liên quan uẩn bất thiện và sắc đại sung. 


Sắc âm dưcmg = sắc quí tiết. 




22 


Vị trí - Tam đề - Tam đề thiện 


* Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Hỗ tưoTig duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn 
thiện, 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp bất thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do Hỗ tương duyên: 3 uẩn liên quan 1 
uẩn bất thiện, 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do Hỗ tương duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô 
ký quả và vô ký tố, 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. Trong sát-na tục sinh: 
3 uẩn và vật liên quan 1 uẩn vô ký quả, 1 uẩn và vật liên quan 3 uẩn, 2 uẩn và vật liên 
quan 2 uẩn. Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật. 3 sắc đại sung liên quan 1 sắc đại 
sung, 1 sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung, 2 sắc đại sung liên quan 2 sắc đại sung. 
Sắc ngoại (bahiraruupa), sắc vật thực, sắc âm dương sanh. 3 sắc đại sung liên quan 1 
sắc đại sung Vô tưởng, 1 sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung, 2 sắc đại sung liên 
quan 2 sắc đại sung. 

62. 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Y chỉ duyên: liên quan 1 uẩn thiện 
Y chỉ duyên cũng như Đồng sanh duyên (Sahajãtapaccayo). 

63. 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Cận y duyên: liên quan 1 uẩn thiện... 

Cận y duyên (Upanissayapaccayo) cũng như Cảnh duyên. 

64. 

* Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Tiền sanh duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn 
thiện, 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn do Vật tiền sanh duyên. 

* Pháp bất thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do Tiền sanh duyên: 3 uẩn liên quan 1 
uẩn bất thiện, 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn do Vật tiền sanh duyên. 

* Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do Tiền sanh duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô 
ký quả vô ký tố, 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn do Vật tiền sanh duyên. 

65. 

* Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do cố hưởng duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn 
thiện, 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp bất thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do cố hưởng duyên: 3 uẩn liên quan 1 
uẩn bất thiện, 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do cố hưởng duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô 
ký tố, 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

66 . 

* Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Nghiệp duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn 
thiện... 3 uẩn liên quan pháp bất thiện. 

* Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do Nghiệp duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô 
ký quả vô ký tố... trong sát-na tục sinh, 3 sắc đại sung liên quan 1 sắc đại sung, sắc tâm 
sanh, sắc tục sinh và sắc y sinh nương sắc đại sung. 3 sắc đại sung liên quan 1 sắc đại 
sung của Vô tưởng; sắc tục sinh và sắc y sinh liên quan sắc đại sung. 

* Pháp vô ký liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do Nghiệp duyên: sắc tâm sanh liên 
quan uẩn thiện và sắc đại sung. 

* Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nghiệp duyên: sắc tâm sanh 
liên quan uẩn bất thiện và sắc đại sung. 

67 . 

Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do Quả duyên: 3 uẩn và sắc tâm sanh liên 
quan 1 uẩn vô ký quả, 1 uẩn và sắc tâm sanh liên quan 3 uẩn, 2 uẩn và sắc tâm sanh 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


23 


liên quan 2 uẩn. Trong sát-na tục sinh, 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn vô ký quả, 
1 uẩn và sắc tục sinh liên quan 3 uẩn, 2 uẩn và sắc tục sinh liên quan 2 uẩn. Vật 
(hadayavatthu) liên quan uẩn, uẩn liên quan vật. 3 sắc đại sung liên quan 1 sắc đại 
sung, 1 sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung, 2 sắc đại sung liên quan 2 sắc đại sung. 
Sắc tâm sanh, sắc tục sinh và sắc y sinh liên quan sắc đại sung. 

68 . 

* Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Thực duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn thiện... 
có 3. 

* Pháp bất thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do Thực duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn 
bất thiện... có 3. 

* Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do Thực duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô ký 
quả vô ký tố. Trong sát-na tục sinh, 3 sắc đại sung liên quan 1 sắc đại sung, sắc tâm 
sanh, sắc tục sinh và sắc y sinh liên quan sắc đại sung. 3 sắc đại sung liên quan 1 sắc 
đại sung vật thực sanh; sắc y sinh liên quan sắc đại sung. 

* Pháp vô ký liên quan pháp thiện sanh ra ... 

* Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do Thực duyên: sắc tâm sanh liên quan 
uẩn bất thiện và sắc đại sung. 

69. 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Quyền duyên: 

- Liên quan 1 uẩn thiện sanh ra... có 3 

- Liên quan pháp bất thiện sanh ra:... có 3 

- Liên quan pháp vô ký sanh:... 3 sắc đại sung liên quan 1 sắc đại sung Vô tưởng. 

Quyền duyên (Indrĩyapaccayo) cũng như Nghiệp duyên 

70. 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Thiền duyên... Đạo duyên. 

Thiền duyên (dhãnapaccayo), Đạo duyên (Maggapaccayo) cũng như Nhân duyên. 

71. 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Tương ưng duyên: liên quan 1 uẩn thiện. 
Tương ưng duyên (Sampayuttapaccayo) cũng như Cảnh duyên. 

72. 

* Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Bất tương ưng duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn 
thiện, 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn, uẩn liên quan vật Bất tương ưng 
duyên. 

* Pháp vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do Bất tương ưng duyên: sắc tâm liên quan 
uẩn thiện do Bất tương ưng duyên. 

* Pháp thiện và vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do Bất tương ưng duyên: 3 uẩn và sắc 
tâm sanh liên quan 1 uẩn thiện, 1 uẩn và sắc tâm sanh liên quan 3 uẩn, 2 uẩn và sắc 
tâm sanh liên quan 2 uẩn, uẩn liên quan vật Bất tương ưng duyên, sắc tâm sanh liên 
quan uẩn Bất tương ưng duyên. 

* Pháp bất thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do Bất tương ưng duyên: 3 uẩn liên 
quan 1 uẩn bất thiện, 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn, uẩn liên quan vật 
Bất tương ưng duyên. 

* Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do Bất tương ưng duyên: sắc tâm sanh 
liên quan uẩn bất thiện, sắc tâm liên quan uẩn Bất tương ưng duyên. 

* Pháp bất thiện và vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do Bất tương ưng duyên: 3 
uẩn và sắc tâm sanh liên quan 1 uẩn bất thiện, 1 uẩn và sắc tâm sanh liên quan 3 uẩn, 2 



24 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


Uẩn và sắc tâm sanh liên quan 2 uẩn, uẩn liên quan vật Bất tuơng ung duyên, sắc tâm 
sanh liên quan uẩn Bất tuơng ung duyên. 

* Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do Bất tuong ung duyên: 3 uẩn và sắc tâm 
sanh liên quan 1 uẩn vô ký quả và vô ký tố, 1 uẩn và sắc tâm sanh liên quan 3 uẩn vô 
ký quả và vô ký tố, 2 uẩn và sắc tâm sanh liên quan 2 uẩn, uẩn liên quan vật Bất tuơng 
ung duyên, sắc tâm sanh liên quan uẩn Bất tuơng ung duyên, trong sát-na tục sinh: 3 
uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn vô ký quả, 1 uẩn và sắc tục sinh liên quan 3 uẩn, 2 
uẩn và sắc tục sinh liên quan 2 uẩn, uẩn liên quan vật do Bất tuơng ung duyên, sắc tục 
sinh liên quan uẩn Bất tuơng ung duyên; vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật do Bất 
tuơng ung duyên, 3 sắc đại sung liên quan 1 sắc đại sung, 1 sắc đại sung liên quan 3 
sắc đại sung, 2 sắc đại sung liên quan 2 sắc đại sung, sắc tâm sanh, sắc tục sinh, sắc 
thủ liên quan uẩn Bất tuơng ung duyên. 

* Pháp vô ký liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do Bất tuơng ung duyên: sắc nuơng 
tâm sanh liên quan uẩn thiện và sắc đại sung, sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn Bất 
tuơng ung duyên. 

* Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Bất tuơng ung duyên: sắc 
nuơng tâm sanh liên quan uẩn bất thiện và sắc tứ đại sung, sắc nuơng tâm sanh liên 
quan uẩn Bất tuơng ung duyên.. 

73. 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Hiện hữu duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn 
thiện... 

Hiện hữu duyên (Atthipaccayo) cũng nhu Đồng sanh duyên. 

74. 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Vô hữu duyên... Ly duyên: 

Vô hữu duyên và Ly duyên cũng nhu Cảnh duyên. 

75. 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Bất ly duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn thiện. 

Bất ly duyên cũng nhu Đồng sanh duyên (Sahajãtapaccayo). 

Cả 23 duyên này, người dạy nên phân rộng ra (ime tevĩsati paccayã saụhãyantena 
vitthãretabbã). 

76. 

Nhân duyên 9 (câu lọc), Cảnh duyên 3, Truởng duyên 9, Vô gián duyên 3, Liên tiếp 
duyên 3, Đồng sanh duyên 9, Hỗ tuơng duyên 3, Y chỉ duyên 9, Cận y duyên 3, Tiền 
sanh duyên 3, cố huởng duyên 3, Nghiệp duyên 9, Quả duyên 1, Thực duyên 9, 
Quyền duyên 9, Thiền duyên 9, Đạo duyên 9, Tuơng ung duyên 3, Bất tuơng ung 
duyên 9, Hiện hữu duyên 9, Vô hữu duyên 3, Ly duyên 3, Bất ly duyên 9. 

77. 

Trong Nhân duyên có Cảnh 3,... Truởng 9,... Vô gián 3,... Liên tiếp 3,... Đồng sanh 

9.. .. Hỗ tuơng 3,... Y chỉ 9,... Cận y 3,... Tiền sanh 3,... cố huởng 3,... Nghiệp 9,... Quả 

1.. .. Thực 9,... Quyền 9,... Thiền 9,... Đạo 9,... Tuơng ung 3,... Bất tuơng ung 9,... Hiện 
hữu 9,... Vô hữu 3,... Ly 3,... Bất ly 9. 

Nhân duyên chung Cảnh duyên có Truởng 3 (câu),... Vô gián 3,... Liên tiếp 3,... Đồng 
sanh 3,... Hỗ tuơng 3,... Y chỉ 3,... Cận y 3,... Tiền sanh 3,... cố huởng 3,... Nghiệp 3,... 
Quả 1,... Thực 3,... Quyền 3,... Thiềĩi 3,... Đạo 3,... Tuơng ung 3,... Bất tuơng ung 3,... 
Hiện hữu 3,... Vô hữu 3,... Ly 3,... Bất ly 3. 


78 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


25 


79. 

Nhân duyên chung Cảnh duyên, Trưởng duyên... có Nghiệp 3,... Vô gián duyên, Liên 
tiếp duyên, Đồng sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y chỉ duyên, Cận y duyên, Tiền sanh 
duyên, cố hưởng duyên có Nghiệp 3,... có Thực 3,... có Quyền 3,... có Thiền 3,... có 
Đạo 3, có Tương ưng 3,... có Bất tương ưng 3,... có Hiện hữu 3,... có Vô hữu 3, có Ly 

3.. .. có Bất ly 3. 

80. 

Trong Nhân duyên, Cảnh duyên... cố hưởng duyên, Nghiệp duyên, Thực duyên, 
Quyền duyên, Thiền duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Bất tương ưng duyên, Hiện 
hữu duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên có Bất ly 3. 

81. 

Trong Nhân duyên, Cảnh duyên... Tiền sanh duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên có 
Thực 1,... có Quyền l,--- có Thiền 1,... có Đạo 1,... có Tương ưng l,--- có Bất tương 
ưng l,--- có Hiện hữu l,--- có Vô hữu l,--- có Ly 1, có Bất ly 1. 

82. 

Trong Nhân duyên, Cảnh duyên ... Tiền sanh duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên, Thực 
duyên, Quyền duyên, Thiền duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Bất tương ưng 
duyên, Hiện hữu duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên có Bất ly 1. 

Dứt phần đếm nhân căn (hetumũlakagananã) 

Trong Cảnh duyên đều có 3 vấn đề 

83. 

* Trong Cảnh duyên có Nhân 3,... có Trưởng 3,... có Bất ly 3. 

* Trong Trưởng duyên có Nhân 9,... có Cảnh 3,... có Bất ly 9. 

* Trong Vô gián duyên, Liên tiếp duyên có Nhân 3,... có Bất ly 3. 

* Trong Đồng sanh duyên có Nhân 9,... 

* Trong Hỗ tương duyên có 3, 

* Trong Y chỉ duyên có Nhân 9. 

* Trong Cận y duyên có Nhân 3. 

* Trong Tiền sanh duyên có Nhân 3. 

84. 

* Trong Cố hưởng duyên có Nhân 3,... có Cảnh 3,... có Trưởng 3,... có Vô gián 3,... có 
Liên tiếp 3,... có Đồng sanh 3,... có Hỗ tương 3,... có Y chỉ 3,... có Cận y 3,... có Tiền 
sanh 3,... có Nghiệp 3,... có Thực 3,... có Quyền 3,... có Thiền 3,... có Đạo 3,... có 
Tương ưng 3,... có Bất tương ưng 3,... có Hiện hữu 3,... có Vô hữu 3,... có Ly 3,... có 
Bất ly 3. 

* Trong Cố hưởng căn không có Quả. 

* Trong Nghiệp duyên có Nhân 9. 

85. 

Trong Quả duyên có Nhân 1,... có Cảnh 1,... có Trưởng 1,... có Vô gián l,-.- có Liên 
tiếp 1,... có Đồng sanh l,--- có Hỗ tương l,--- có Y chỉ l,--- có Cận y l,--- có Tiền sanh 

1.. -. có Nghiệp 1,... có Thực 1,... có Quyền l,--. có Thiền 1,... có Đạo 1,... có Tương 
ưng l,--- có Bất tương ưng l,--. có Hiện hữu 1,... có Vô hữu l,--- có Ly l,--. có Bất ly 1, 
trong Quả căn không có cố hưởng. 



26 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


86 . 


87 . 


* 


* 


88 . 

* 

* 

* 


* 

* 

89 . 

* 

* 


Thực duyên có Nhân 9, Quyền duyên có Nhân 9, Thiền duyên có Nhân 9, Đạo 
duyên có Nhân 9, Tương ưng duyên có Nhân 3, Bất tương ưng có Nhân 9, Hiện hữu 
duyên có Nhân 9, Vô hữu duyên có Nhân 3, Ly duyên có Nhân 3. 

Trong Bất ly duyên có Nhân 9,... Cảnh 3,... có Trưởng 9,... có Hiện hữu 3,... có Bất ly 
3. ^ ^ 

Nên sắp mỗi duyên thành căn cho rộng theo loi dạy. 

Dứt cách thuận tùng 

Pháp bất thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do phi Nhân duyên: Si đồng sanh hoài 
nghi, đồng sanh phóng dật^^ liên quan các uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng 
dật. 

Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do phi Nhân duyên: 3 uẩn và sắc nương tâm 
sanh liên quan 1 uẩn vô ký quả vô ký tố vô Nhân, 1 uẩn và sắc nương tâm sanh liên 
quan 3 uẩn, 2 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uẩn. Trong sát-na tục sinh vô 
nhân, 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn vô ký quả, 1 uẩn và sắc tục sinh liên quan 3 
uẩn, 2 uẩn và sắc tục sinh liên quan 2 uẩn; vật (hadayavatthu) liên quan uẩn; uẩn liên 
quan vật; 1 sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung, 3 sắc đại sung liên quan 1 sắc đại 
sung, 2 sắc đại sung liên quan 2 sắc đại sung; sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh, sắc thủ 
liên quan sắc đại sung; sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương... 1 sắc đại sung Vô 
tưởng liên quan 3 sắc đại sung, 3 sắc đại sung liên quan 1 sắc đại sung, 2 sắc đại sung 
liên quan 2 sắc đại sung; sắc tục sinh, sắc thủ liên quan sắc đại sung. 

Pháp vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do phi Cảnh duyên: sắc nương tâm sanh liên 
quan các uẩn thiện 

Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do phi Cảnh duyên: sắc nương tâm sanh 
liên quan các uẩn bất thiện 

Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do phi Cảnh duyên: sắc nương tâm sanh liên 
quan uẩn vô ký quả vô ký tố. Trong sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn vô ký 
quả; vật (sắc nương tâm sanh) liên quan uẩn; 3 sắc đại sung liên quan 1 sắc đại sung, 1 
sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung, 2 sắc đại sung liên quan 2 sắc đại sung; sắc 
nương tâm sanh, sắc tục sinh, sắc thủ liên quan sắc đại sung; sắc ngoại, sắc vật thực, 
sắc âm dương... 3 sắc đại sung Vô tưởng liên quan 1 sắc đại sung, 1 sắc đại sung liên 
quan 3 sắc đại sung, 2 sắc đại sung liên quan 2 sắc đại sung; sắc tục sinh và sắc thủ 
liên quan sắc đại sung. 

Pháp vô ký liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do phi Cảnh duyên: sắc nương tâm 
sanh liên quan uẩn thiện và sắc đại sung. 

Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do phi Cảnh duyên: sắc nương 
tâm sanh liên quan uẩn bất thiện và sắc đại sung. 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Trưởng duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn 
thiện, 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

Pháp vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do phi Trưởng duyên: sắc nương tâm sanh 
liên quan uẩn thiện. 


" Phóng dật = điệu cử. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


27 


* Pháp thiện và vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do phi Trưởng duyên: 3 uẩn và sắc 
nưong tâm sanh liên quan 1 uẩn thiện, 1 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 3 uẩn, 2 
uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uẩn. 

* Pháp bất thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do phi Trưởng duyên: 3 uẩn liên quan 1 
uẩn bất thiện, 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do phi Trưởng duyên: sắc nương tâm sanh 
liên quan uẩn bất thiện. 

* Pháp bất thiện và vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do phi Trưởng duyên: 3 uẩn 
và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn bất thiện, 1 uẩn và sắc nương tâm sanh liên 
quan 3 uẩn, 2 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uẩn. 

* Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do phi Trưởng duyên: 3 uẩn và sắc nương 
tâm sanh liên quan 1 uẩn vô ký quả, vô ký tố, 1 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 3 
uẩn, 2 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uẩn. Trong sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc 
tục sinh liên quan 1 uẩn vô ký quả, 1 uẩn và sắc tục sinh liên quan 3 uẩn, 2 uẩn và sắc 
tục sinh liên quan 2 uẩn; vật (sắc nương trái tim) liên quan uẩn; uẩn liên quan vật; 3 
sắc đại sung liên quan 1 sắc đại sung, 1 sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung, 2 sắc đại 
sung liên quan 2 sắc đại sung; sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh, sắc thủ liên quan sắc 
đại sung; 3 sắc đại sung Vô tưởng liên quan 1 sắc đại sung, 1 sắc đại sung liên quan 3 
sắc đại sung, 2 sắc đại sung liên quan 2 sắc đại sung; sắc tục sinh, sắc thủ liên quan sắc 
đại sung. 

* Pháp vô ký liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do phi Trưởng duyên: sắc nương 
tâm sanh liên quan 1 uẩn thiện và sắc đại sung. 

* Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do phi Trưởng duyên: sắc nương 
tâm sanh liên quan uẩn bất thiện và sắc đại sung. 

90 . 

Pháp vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do phi Vô gián duyên, phi Liên tiếp duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn thiện. 

Phi Vô gián duyên và phi Liên tiếp duyên cũng như bài phi Cảnh duyên. 

91 . 

* Pháp vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do phi Hỗ tương duyên: sắc nương tâm sanh 
liên quan uẩn thiện. 

* Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do phi Hỗ tương duyên: sắc nương tâm 
sanh liên quan uẩn bất thiện. 

* Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do phi Hỗ tương duyên: sắc tâm sanh liên 
quan uẩn vô ký quả, vô ký tố. Trong sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn vô ký 
quả; sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh và sắc thủ liên quan sắc đại sung; sắc thủ liên 
quan sắc đại sung ngoại; sắc thủ liên quan sắc đại sung vật thực, sắc thủ liên quan sắc 
đại sung âm dương, sắc tục sinh, sắc thủ liên quan sắc đại sung Vô tưởng. 

* Pháp vô ký liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do phi Hỗ tương duyên: sắc nương 
tâm sanh liên quan uẩn thiện và sắc đại sung. 

* Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do phi Hỗ tương duyên: sắc 
nương tâm sanh liên quan uẩn bất thiện và sắc đại sung. 

Pháp vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do phi Cận y duyên: sắc nương tâm sanh liên 
quan uẩn thiện. 

Phi Cận y duyên cũng như phi Cảnh duyên. 


92 . 



2S 


Vị trí - Tam đề - Tam đề thiện 


93 . 

* Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Tiền sanh duyên: cõi Vô sắc: 3 uẩn liên 
quan 1 uẩn thiện, 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do phi Tiền sanh duyên: sắc nương tâm sanh 
liên quan uẩn thiện. 

* Pháp bất thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 3 uẩn liên 
quan 1 uẩn bất thiện nơi Vô sắc, 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do phi Tiền sanh duyên: sắc tâm sanh liên 
quan uẩn bất thiện. 

* Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

- Ba uẩn liên quan 1 uẩn vô ký quả vô ký tố nơi Vô sắc, 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn 
liên quan 2 uẩn; sắc tâm sanh liên quan uẩn vô ký quả, vô ký tố. Trong sát-na tục 
sinh, 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn vô ký quả, 1 uẩn và sắc tục sinh liên quan 
3 uẩn, 2 uẩn và sắc tục sinh liên quan 2 uẩn; vật liên quan uẩn; uẩn liên quan vật; 3 
sắc đại sung liên quan 1 sắc đại sung, 1 sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung, 2 sắc 
đại sung liên quan 2 sắc đại sung; sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh và sắc thủ liên 
quan sắc đại sung; sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương. 

- Ba sắc đại sung liên quan 1 sắc đại sung Vô tưởng, 1 sắc đại sung liên quan 3 sắc 
đại sung, 2 sắc đại sung liên quan 2 sắc đại sung; sắc tục sinh và sắc thủ liên quan 
sắc đại sung. 

* Pháp vô ký liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do phi Tiền sanh duyên: sắc nương 
tâm sanh liên quan uẩn thiện và sắc đại sung. 

* Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do phi Tiền sanh duyên: sắc 
nương tâm sanh liên quan uẩn bất thiện và sắc đại sung. 

94 . 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Hậu sanh duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn 
thiện... 

95 . 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi cố hưởng duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn 
thiện... 

Phi Tiền sanh duyên, phi cố hưởng duyên cũng như phi Trưởng duyên. 

96 . 


* Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Nghiệp duyên: Tư thiện (kusaỉacetanã) 
liên quan uẩn thiện. 

* Pháp bất thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do phi Nghiệp duyên: Tư bất thiện 
(akusalacetanã) liên quan uấn bất thiện. 

* Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do phi Nghiệp duyên: Tư (cetanã) vô ký liên 
quan uẩn vô ký tố; 3 sắc đại sung liên quan 1 sắc đại sung; sắc ngoại, sắc vật thực, sắc 
âm dương; 1 sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung, 2 sắc đại sung liên quan 2 sắc đại 
sung; sắc thủ liên quan sắc đại sung. 

* Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Quả duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn thiện. 

* Pháp bất thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do phi Quả duyên: 3... 

* Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do phi Quả duyên: 3 uẩn và sắc nương tâm 
sanh liên quan 1 uẩn vô ký tố, 1 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 3 uẩn, 2 uẩn và 
sắc nương tâm sanh liên quan 2 uẩn; 3 sắc đại sung liên quan 1 sắc đại sung... sắc 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


29 


nương tâm sanh và sắc thủ liên quan sắc đại sung; sắc ngoại, sắc vật thực và sắc âm 
dương... 3 sắc đại sung liên quan 1 sắc đại sung Vô tưởng... sắc tục sinh và sắc thủ liên 
quan sắc đại sung. 

* Pháp vô ký liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do phi Quả duyên: sắc nương tâm 
sanh liên quan uẩn thiện và sắc đại sung. 

* Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do phi Quả duyên: sắc nương 
tâm sanh liên quan uẩn bất thiện và sắc đại sung. 

98 . 

Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do phi Thực duyên: sắc ngoại và sắc âm 
dương... 3 sắc đại sung liên quan 1 sắc đại sung Vô tưởng... sắc tục sinh và sắc thủ liên 
quan sắc đại sung. 

99 . 

Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do phi Quyền duyên: 3 sắc đại sung liên quan 
1 sắc đại sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương và sắc thủ liên quan sắc đại 
sung. Sắc mạng quyền nơi Vô tưởng liên quan sắc đại sung. 

100 . 

Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do phi Thiền duyên: 

- Ba uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh ngũ song thức, 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên 
quan 2 uẩn; sắc ngoại, sắc vật thực và sắc âm dương... 

- Ba sắc đại sung liên quan 1 sắc đại sung Vô tưởng... sắc tục sinh và sắc thủ liên 
quan sắc tứ đại sung. 

101 . 

Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do phi Đạo duyên: 3 uẩn và sắc nương tâm 
sanh liên quan 1 uẩn vô ký quả, vô ký tố vô nhân, 1 uẩn và sắc nương tâm sanh liên 
quan 3 uẩn, 2 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uẩn. Trong sát-na tục sinh vô 
nhân: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn vô ký quả, 1 uẩn và sắc tục sinh liên quan 3 
uẩn, 2 uẩn và sắc tục sinh liên quan 2 uẩn; vật liên quan uẩn; uẩn liên quan vật; 3 sắc 
đại sung liên quan 1 sắc đại sung, 1 sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung; sắc nương 
tâm sanh, sắc tục sinh và sắc thủ liên quan sắc đại sung; sắc ngoại, sắc vật thực và sắc 
âm dương... 3 sắc đại sung liên quan 1 sắc đại sung Vô tưởng,... sắc tục sinh và sắc thủ 
liên quan sắc đại sung. 

102 . 

Pháp vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do phi Tương ưng duyên: sắc nương tâm sanh 
liên quan uẩn thiện. 

Như phi Cảnh duyên. 

103 . 

* Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Bất tương ưng duyên: 3 uẩn liên quan 1 
uẩn thiện nơi Vô sắc, 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn 

* Pháp bất thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do phi Bất tương ưng duyên: 3 uẩn liên 
quan 1 uẩn bất thiện nơi Vô sắc, 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do phi Bất tương ưng duyên: 3 uẩn liên quan 
1 uẩn vô ký quả, vô ký tố nơi Vô sắc, 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. sắc 
ngoại, sắc vật thực và sắc âm dương... 3 sắc đại sung liên quan 1 sắc đại sung nơi Vô 
tưởng... sắc tục sinh, sắc thủ liên quan sắc đại sung. 


104 . 



30 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


Pháp vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do phi Vô hữu duyên, phi Ly duyên: sắc 
nưong tâm sanh liên quan uẩn thiện 
Như phi Cảnh duyên. 

105 . 

Phi Nhân duyên có 2, phi Cảnh duyên có 5, phi Trưởng duyên có 9, phi Vô gián duyên 
có 5, phi Liên tiếp duyên có 5, phi Hỗ tương duyên có 5, phi Cận y duyên có 5, phi 
Tiền sanh duyên có 7, phi Hậu sanh duyên có 9, phi cố hưởng duyên có 9, phi Nghiệp 
duyên có 3, phi Quả duyên có 9, phi Thực duyên có 1, phi Quyền duyên có 1, phi 
Thiền duyên có 1, phi Đạo duyên có 1, phi Tương ưng duyên có 5, phi Bất tương ưng 
duyên có 3, phi Hiện hữu duyên có 5, phi Ly duyên có 5. 

106 . 

Phi Nhân duyên có phi Cảnh L--. có phi Trưởng 2,... phi Vô gián 1, có phi Liên tiếp 1, 
có phi Hỗ tương 1, có phi Cận y 1, có phi Tiền sanh 2, có phi Hậu sanh 2, có phi cố 
hưởng 2, có phi Nghiệp 1, có phi Quả 2, có phi Thực 1, có phi Quyền 1, có phi Thiền 
1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 1, có phi Bất tương ưng 2, có phi Vô hữu 1, có phi 
Ly 1. 

107 . 

Phi Nhân duyên chung phi Cảnh duyên có phi Trưởng L--. có phi Vô gián 1, có phi 
Liên tiếp 1, có phi Hỗ tương 1, có phi Cận y 1, có phi Tiền sanh 1, có phi Hậu sanh 1, 
có phi Cố hưởng 1, có phi Nghiệp 1, có phi Quả 1, có phi Thực 1, có phi Quyền 1, có 
phi Thiền 1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 1, có phi Bất tương ưng 1, có phi Vô hữu 
1, phi Ly 1. 

108 . 

Phi Nhân duyên chung phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên... phi Vô gián duyên, phi 
Liên tiếp duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Cận y duyên, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu 
sanh duyên, phi cố hưởng duyên, phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi Thực duyên, 
phi Quyền duyên, phi Thiền duyên, phi Đạo duyên, phi Tương ưng duyên, phi Bất 
tương ưng duyên, phi Vô hữu duyên... có phi Ly 1. 

Dứt phần phi nhân căn 

109 . 

Phi Cảnh duyên có phi Nhân l,-.- có phi Trưởng 5, có phi Vô gián 5, có phi Liên tiếp 
5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 5, có phi Hậu sanh 5, có phi cố 
hưởng 5, có phi Nghiệp 1, có phi Quả 5, có phi Thực 1, có phi Quyền 1, có phi Thiền 
1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 5, có phi Bất tương ưng 1, có phi Vô hữu 5, có phi 
Ly 5. 

110 . 

Phi Cảnh duyên chung phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên có phi Vô gián 1, có phi Vô 
hữu 1, có phi Ly 1. 

111 . 

Phi Trưởng duyên có phi Nhân 2,... phi Cảnh 5, có phi Vô gián 5, có phi Liên tiếp 5, 
có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có phi Hậu sanh 9, có phi cố 
hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Thực 1, có phi Quyền 1, có phi Thiền 
1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 5, có phi Bất tương ưng 3, có phi Vô hữu 5, có phi 
Ly 5. 


112 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


31 


Phi Trưởng duyên chung phi Nhân duyên có phi Cảnh 1,... có phi Vô gián 1, có phi 
Liên tiếp 1, có phi Hỗ tương 1, có phi Cận y 1, có phi Tiền sanh 2, có phi Hậu sanh 2, 
có phi Cố hưởng 2, có phi Nghiệp 1, có phi Quả 2, có phi Thực 1, có phi Quyền 1, có 
phi Thiền 1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 1, có phi Bất tương ưng 2, có phi Hiện 
hữu 1, có phi Ly 1. 

113 . 

Phi Trưởng duyên chung phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Vô gián 1 (tất cả đều 
có 1)... phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

114 . 

Phi Vô gián duyên... phi Liên tiếp duyên... phi Hỗ tương duyên... phi Cận y duyên... 
cũng như phi Cảnh duyên. 

115 . 

Phi Tiền sanh duyên có phi Nhân 2,... phi Cảnh 5, phi Trưởng 7, có phi Vô gián 5, có 
phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Hậu sanh 7, có phi cố 
hưởng 7, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 7, có phi Thực 1, có phi Quyền 1, có phi Thiền 
1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 5, có phi Bất tương ưng 3, có phi Vô hữu 5, có phi 
Ly 5. 

116 . 

Phi Tiền sanh duyên chung phi Nhân duyên có phi Cảnh l,--- phi Trưởng 2, có phi Vô 
gián 1, có phi Liên tiếp 1, có phi Hỗ tương 1, có phi Cận y 1, có phi Hậu sanh 2, có phi 
Cố hưởng 2, có phi Nghiệp 1, có phi Quả 2, có phi Thực 1, có phi Quyền 1, có phi 
Thiền 1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 1, có phi Bất tương ưng 2, có phi Vô hữu 1, 
có phi Ly 1. 

117 . 

Phi Tiền sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Trưởng l,--- có phi 
Vô gián 1 (tất cả đều 1) có phi Vô hữu 1, có phi Ly 1. 

118 . 

Phi Hậu sanh duyên... phi cố hưởng duyên có phi Nhân 2,... phi Cảnh 5, phi Trưởng 9, 
có phi Vô gián 5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền 
sanh 7, có phi Hậu sanh 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Thực 1, có phi Quyền 
1, có phi Thiền 1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 5, có phi Bất tương ưng 3, có phi 
Vô hữu 5, có phi Ly 5. 

119 . 

Phi Cố hưởng duyên cùng phi Nhân duyên có phi Cảnh 1,... có phi Trưởng 2, có phi 
Vô gián, có phi Liên tiếp 1, có phi Hỗ tương 1, có phi Cận y 1, có phi Tiền sanh 2, có 
phi Hậu sanh 2, có phi Nghiệp 1, có phi Quả 2, có phi Thực 1, có phi Quyền 1, có phi 
Thiền 1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 1, có phi Bất tương ưng 2, có phi Vô hữu 1, 
có phi Ly 1. 

120 . 

Phi Cố hưởng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Trưởng 1, có phi 
Vô gián 1 (tất cả đều có 1)... có phi Vô hữu 1, có phi Ly 1. 

121 . 

Phi Nghiệp duyên có phi Nhân 2,... phi Cảnh 1, phi Trưởng 3, có phi Vô gián 1, có phi 
Liên tiếp 1, có phi Hỗ tương 1, có phi Cận y 1, có phi Tiền sanh 3, có phi Hậu sanh 3, 
có phi Cố hưởng 3, có phi Quả 3, có phi Thực 1, có phi Quyền 1, có phi Thiền 1, có 
phi Đạo 1, có phi Tương ưng 1, có phi Bất tương ưng 3, có phi Vô hữu 1, có phi Ly 1. 


122 . 



32 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên có phi Cảnh 1, có phi Truởng 1 (tất cả đều có 
1)... có phi Vô hữu 1, có phi Ly 1. 

123 . 

Phi Quả duyên có phi Nhân 2,... có phi Cảnh 5, có phi Truởng 9, có phi Vô gián 5, có 
phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tuơng 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có phi Hậu sanh 
9, có phi Cố huởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Thực 1, có phi Quyền 1, có phi Thiền 1, 
có phi Đạo 1, có phi Tuơng ung 5, có phi Bất tuơng ung 3, có phi Vô hữu 5, có phi Ly 
5. 

124 . 

Phi Quả duyên cùng phi Nhân duyên có phi Cảnh L--- có phi Truởng 2, có phi Vô gián 
1, có phi Liên tiếp 1, có phi Hỗ tuơng 1, có phi Cận y 1, có phi Tiền sanh 2, có phi 
Hậu sanh 2, có phi cố huởng 2, có phi Nghiệp 1, có phi Thực 1, có phi Quyền 1, có 
phi Thiền 1, có phi Đạo 1, có phi Tuong ung 1, có phi Bất tuong ung 2, có phi Vô hữu 

1, có phi Ly 1. 

125 . 

Phi Quả duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Truởng 1 (tất cả đều có 
1)... có phi Vô hữu 1, có phi Ly 1. 

126 . 

Phi Thực duyên,... phi Quyền duyên,... phi Thiền duyên,... phi Đạo duyên có phi Nhân 
1 (tất cả đều có 1)... có phi Vô hữu 1, có phi Ly 1. 

127 . 

Phi Tuơng ung duyên có phi Nhân l,-.. có phi Cảnh 5,... cũng nhu phi Cảnh duyên... 
có phi Ly 5. 

128 . 

Phi Bất tuơng ung duyên có phi Nhân 2, có phi Cảnh 3, có phi Truởng 3, có phi Vô 
gián 1, có phi Liên tiếp 1, có phi Hỗ tuong 1, có phi Tiền sanh 3, có phi Hậu sanh 3, có 
phi Cố huởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi Thực 1, có phi Quyền 1, có phi 
Thiền 1, có phi Đạo 1, có phi Tuong ung 1, có phi Vô hữu 1, có phi Ly 1. 

129 . 

Phi Bất tuong ung duyên cùng phi Nhân duyên có phi Cảnh l,-.. có phi Truởng 2, có 
phi Vô gián 1, có phi Liên tiếp 1, có phi Hỗ tuong 1, có phi Cận y 1, có phi Tiền sanh 

2, có phi Hậu sanh 2, có phi cố huởng 2, có phi Nghiệp 1, có phi Quả 2, có phi Thực 
1, có phi Quyền 1, có phi Thiền 1, có phi Đạo 1, có phi Tuơng ung 1, có phi Vô hữu 1, 
có phi Ly 1. 

130 . 

Phi Bất tuơng ung duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Truởng l,--- có 
phi Vô gián 1 (tất cả đều có 1)... có phi Vô hữu 1, có phi Ly 1. 

131 . 

Phi Vô hữu duyên cùng phi Ly duyên có phi Nhân l,--- có phi Cảnh 5, có phi Truởng 
5, có phi Vô gián 5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tuong 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền 
sanh 5, có phi Hậu sanh 5, có phi cố huởng 5, có phi Nghiệp 1, có phi Quả 5, có phi 
Thực 1, có phi Quyền 1, có phi Thiền 1, có phi Đạo 1, có phi Tuong ung 5, có phi Bất 
tuơng ung 1, có phi Vô hữu 5. 

132 . 

Phi Ly duyên cùng phi Nhân duyên, có phi Cảnh 1,... có phi Truởng 1 (tất cả đều có 
1)... có phi Bất tuong ung 1, có phi Vô hữu 1. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


33 


Dứt cách đổi lập 

133 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 5,... có phi Trưởng 9, có phi Vô gián 5, có phi Liên tiếp 5, có 
phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có phi Hậu sanh 9, có phi cố 
hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Tương ưng 5, có phi Bất tương ưng 3, 
có phi Vô hữu 5, có phi Ly 5. 

134 . 

Nhân duyên cùng Cảnh duyên có phi Trưởng 3... có phi Tiền sanh 3, có phi Hậu sanh 
3, có phi Cố hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi Bất tương ưng 3. 

135 . 

Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Trưởng duyên có phi Tiền sanh 3,... có phi Hậu sanh 3, 
có phi Cố hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi Bất tương ưng 3. 

136 . " 

Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Trưởng duyên, Vô gián duyên, Liên tiếp duyên, Đồng 
sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y chỉ duyên, Cận y duyên, Tiền sanh duyên có phi Hậu 
sanh 3,... có phi cố hưởng 3, có phi nghiệp 3. 

137 . 

Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Tiền sanh duyên, cố hưởng duyên có phi Hậu sanh 3,... 
có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3. 

138 . 

Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Tiền sanh duyên, cố hưởng duyên, Nghiệp duyên, 
Thực duyên, Quyền duyên, Thiền duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Bất tương 
ưng duyên, Hiện hữu duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên, Bất ly duyên có phi Hậu sanh 
3, có phi Quả 3. 

139 . 

Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Tiền sanh duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên có phi Hậu 
sanh 1, có phi cố hưởng 1. 

140 . 

Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Tiền sanh duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên, Thực 
duyên, Quyền duyên, Thiền duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Bất tương ưng 
duyên, Hiện hữu duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên, Bất ly duyên có phi Hậu sanh l,--- 
có phi Cố hưởng 1. 

141 . 

Cảnh duyên có phi Nhân 2,... có phi Trưởng 3, có phi Tiền sanh 3, có phi cố hưởng 3, 
có phi Hậu sanh 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi Thiền 1, có phi Đạo 1, có phi 
Bất tương ưng 3. 

142 . 

Cảnh duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng 3,... có phi Tiền sanh 3, có phi Hậu sanh 
3, có phi Cố hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi Bất tương ưng 3. 

Phần cảnh căn (ãrammanamũla) sắp rộng cũng như phần nhân căn. 

143 . 

Trưởng duyên có phi Cảnh 5,... có phi Vô gián 5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 
5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có phi Hậu sanh 9, có phi cố hưởng 9, có phi 
Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Tương ưng 5, có phi Bất tương ưng 3, có phi Vô hữu 5, 
có phi Ly 5. 


144 . 



34 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


Trưởng duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên có phi Tiền sanh 3,... có phi Hậu sanh 3, 
có phi Cố hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi Bất tưong ưng duyên 3. 

Vô gián duyên và Liên tiếp duyên nên sắp rộng như Cảnh duyên. 

145 . 

Đồng sanh duyên có phi Nhân 2,... có phi Cảnh 5, có phi Trưởng 9, có phi Vô gián 5, 
có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tưong 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có phi Hậu 
sanh 9, có phi cố hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Thực 5, có phi 
Quyền 1, có phi Thiền 1, có phi Đạo 1, có phi Tưong ưng 5, có phi Bất tưong ưng 3, 
có phi Vô hữu 4, có phi Ly 5. 

146 . 

Đồng sanh duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh 5,... có phi Trưởng 9, có phi Vô gián 
5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có phi 
Hậu sanh 9, có phi cố hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Tương ưng 5, 
có phi Bất tương ưng 3, có phi Vô hữu 4, có phi Ly 5. 

147 . 

Đồng sanh duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên có phi Trưởng 3,... có phi Tiền sanh 
3, có phi Hậu sanh 3, có phi cố hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi Bất 
tương ưng 3. 

Đồng sanh căn nên sắp rộng nhu nhân căn. 

148 . 

Hỗ tương duyên có phi Nhân 2,... có phi Cảnh 1, có phi Trưởng 3, có phi Vô gián 1, có 
phi Liên tiếp 1, có phi Cận y 1, có phi Tiền sanh 1, có phi Hậu sanh 3, có phi cố 
hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi Thực 1, có phi Quyền 1, có phi Thiền 
1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 1, có phi Bất tương ưng 1, có phi Vô hữu 1, có phi 
Ly 1. 

149 . 

Hỗ tương duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh l,--- có phi Trưởng 3, có phi Vô gián 1, 
có phi Liên tiếp 1, có phi Cận y 1, có phi Tiền sanh 3, có phi Hậu sanh 3, có phi cố 
hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi Tương ưng 1, có phi Bất tương ưng 3, 
có phi Vô hữu 1, có phi Ly 1. 

150 . 

Hỗ tương duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên có phi Trưởng 3,... có phi Tiền sanh 3, 
có phi Hậu sanh 3, có phi cố hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi Bất 
tương ưng 3. 

Hỗ tương căn cũng nhu phần Nhân căn. 

151 . 

Y chỉ duyên có phi Nhân 2,... có phi Cảnh 5. 

Y chỉ duyên cũng như Đồng sanh căn. 

Cận y duyên cũng nhu phần Cảnh căn. 

152 . 

Tiền sanh duyên có phi Nhân 2, ... có phi Trưởng 3, có phi Hậu sanh 3, có phi cố 
hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi Thiền 1, có phi Đạo 1. 

153 . 

Tiền sanh duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng 3, có phi Hậu sanh 3, có phi cố 
hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3... Phân ra rộng như phần Nhân căn. 


154 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


35 


CỐ hưởng duyên có phi Nhân 2, ... có phi Trưởng 3, có phi Tiền sanh 3, có phi Hậu 
sanh 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi Đạo 1, có phi Bất tương ưng 3. 

155 . 

Cố hưởng duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng 3,... có phi Tiền sanh 3, có phi Hậu 
sanh 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi Bất tưong ưng 3. 

Cũng nhu phần Nhân căn. 

156 . 

Nghiệp duyên có phi Nhân 2,... có phi Cảnh 5, có phi Trưởng 9, có phi Vô gián 5, có 
phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tưong 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có phi Hậu sanh 
9, có phi Cố hưởng 9, có phi Quả 9, có phi Thực 1, có phi Quyền 1, có phi Thiền 1, có 
phi Đạo 1, có phi Tương ưng 5, có phi Bất tương ưng 3, có phi Vô hữu 5, có phi Ly 5. 

157 . 

Nghiệp duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh 5,... có phi Trưởng 9, có phi Vô gián 5, 
có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có phi Hậu 
sanh 9, có phi cố hưởng 9, có phi Quả 9, có phi Tương ưng 5, có phi Bất tương ưng 3, 
có phi Vô hữu 5, có phi Ly 5. 

158 . 

Nghiệp duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên có phi Trưởng trong 3 (câu),... có phi 
Tiền sanh 3, có phi Hậu sanh 3, có phi cố hưởng 3, có phi Quả 3, có phi Bất tương 
ưng 3. 

Cũng như phần Nhân căn ịhetumũla). 

159 . 

Quả duyên có phi Nhân trong 1 (câu),... có phi Cảnh trong 1 (câu), có phi Trưởng 1, có 
phi Vô gián 1, có phi Liên tiếp 1, có phi Hỗ tương 1, có phi Cận y 1, có phi Tiền sanh 
1, có phi Hậu sanh 1, có phi cố hưởng 1, có phi Thiền 1, có phi Đạo 1, có phi Tương 
ưng 1, có phi Bất tương ưng 1, có phi Vô hữu 1, có phi Ly 1. 

160 . 

Quả duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh trong 1 (câu),... có phi Trưởng 1, có phi Vô 
gián 1, có phi Liên tiếp 1, có phi Hỗ tương 1, có phi Cận y 1, có phi Tiền sanh 1, có 
phi Hậu sanh 1, có phi cố hưởng 1, có phi Tương ưng 1, có phi Bất tương ưng 1, có 
phi Vô hữu 1, có phi Ly 1. 

161 . 

Quả duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên có phi Trưởng trong 1 (câu),... có phi Tiền 
sanh 1, có phi Hậu sanh 1, có phi cố hưởng 1, có phi Bất tương ưng 1. 

162 . 

Quả duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên có phi Tiền sanh trong 1 
(câu),... có phi Hậu sanh 1, có phi cố hưởng 1, có phi Bất tương ưng 1. 

163 . 

Quả duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên, Vô gián duyên, Liên tiếp 
duyên, Đồng sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y chỉ duyên, Cận y duyên, Tiền sanh 
duyên, Nghiệp duyên, Thực duyên, Quyền duyên, Thiền duyên, Đạo duyên, Tương 
ưng duyên, Bất tương ưng duyên, Hiện hữu duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên, Bất ly 
duyên có phi Hậu sanh trong 1 (câu),... có phi cố hưởng 1. 

164 . 

Thực duyên có phi Nhân trong 2 (câu),... có phi Cảnh 5, có phi Trưởng 9, có phi Vô 
gián 5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có 
phi Hậu sanh 9, có phi cố hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Quyền 1, có 



36 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


phi Thiền 1, có phi Đạo 1, có phi Tưong ưng 5, có phi Bất tương ưng 3, có phi Vô hữu 
5, có phi Ly 5. 

165 . 

Thực duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh trong 5 (câu), có phi Trưởng 9, có phi Vô 
gián 5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có 
phi Hậu sanh 9, có phi cố hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Tương ưng 
5, có phi Bất tương ưng 3, có phi Vô hữu 5, có phi Ly 5. 

166 . 

Thực duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên có phi Trưởng trong 3 (câu),... có phi Tiền 
sanh 3, có phi Hậu sanh 3, có phi cố hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi 
Bất tương ưng 3. 

Nên phân rộng ra như phần nhân căn. 

167 . 

Quyền duyên có phi Nhân trong 2 (câu),... có phi Cảnh 5, có phi Trưởng 9, có phi Vô 
gián 5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có 
phi Hậu sanh 9, có phi cố hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Thực 1, có 
phi Thiền 1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 5, có phi Bất tương ưng 3, có phi Vô hữu 
5, có phi Ly 5. 

168 . 

Quyền duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh trong 5 (câu),... có phi Trưởng 9, có phi 
Vô gián 5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, 
có phi Hậu sanh 9, có phi cố hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Tương 
ưng 5, có phi Bất tương ưng 3, có phi Vô hữu 5, có phi Ly 5. 

169 . 

Quyền duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên có phi Trưởng trong 3 (câu),... có phi 
Tiền sanh 3, có phi Hậu sanh 3, có phi cố hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có 
phi Bất tương ưng 3. 

Nên phân rộng ra nhu phần nhân căn. 

170 . 

Thiền duyên có phi Nhân trong 2 (câu),... có phi Cảnh 5, có phi Trưởng 9, có phi Vô 
gián 5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có 
phi Hậu sanh 9, có phi cố hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Đạo 1, có 
phi Tương ưng 5, có phi Bất tương ưng 3, có phi Vô hữu 5, có phi Ly 5. 

171 . , 

Thiền duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh trong 5 (câu),... có phi Trưởng 9, có phi 
Vô gián 5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, 
có phi Hậu sanh 9, có phi cố hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Tương 
ưng 5, có phi Bất tương ưng 3, có phi Vô hữu 5, có phi Ly 5. 

172 . 

Thiền duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên có phi Trưởng trong 3 (câu),... có phi Tiền 
sanh 3, có phi Hậu sanh 3, có phi cố hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi 
Bất tương ưng 3. 

Nên phân rộng ra nhu phần nhân căn. 

173 . 

Đạo duyên có phi Nhân trong 1 (câu),... có phi Cảnh 5, có phi Trưởng 9, có phi Vô 
gián 5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


37 


phi Hậu sanh 9, có phi cố hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Tương ưng 

5, có phi Bất tương ưng 3, có phi Vô hữu 5, có phi Ly 5. 

174 . 

Đạo duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh trong 5 (câu),... có phi Trưởng 9, có phi Vô 
gián 5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có 

phi Hậu sanh 9, có phi cố hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Tương ưng 

5, có phi Bất tương ưng 3, có phi Vô hữu 5, có phi Ly 5. 

175 . 

Đạo duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên có phi Trưởng trong 3 (câu),... có phi Tiền 
sanh 3, có phi Hậu sanh 3, có phi cố hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi 
Bất tương ưng 3. 

Nên phân rộng như phần nhân căn. 

176 . 

Tương ưng duyên có phi Nhân trong 2 (câu),... có phi Trưởng 3, có phi Tiền sanh 3, có 
phi Hậu sanh 3, có phi cố hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi Thiền 1, có 
phi Đạo 1, có phi Bất tương ưng 3. 

177 . 

Tương ưng duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng trong 3 (câu),... có phi Tiền sanh 3, 
có phi Hậu sanh 3, có phi cố hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi Bất 
tương ưng 3. 

Nên phân rộng ra như phần nhân căn. 

178 . 

Bất tương ưng duyên có phi Nhân trong 2 (câu),... có phi Cảnh 5, có phi Trưởng 9, có 
phi Vô gián 5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 
5, có phi Hậu sanh 9, có phi cố hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Thiền 
1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 5, có phi Vô hữu 5, có phi Ly 5. 

179 . 

Bất tương ưng duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh trong 5 (câu),... có phi Trưởng 9, 
có phi Vô gián 5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền 
sanh 5, có phi Hậu sanh 9, có phi cố hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi 
Tương ưng 5, có phi Vô hữu 5, có phi Ly 5. 

180 . 

Bất tương ưng duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên có phi Trưởng trong 3 (câu),... có 
phi Tiền sanh 1, có phi Hậu sanh 3, có phi cố hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3. 

181 . 

Bất tương ưng duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên có phi Hậu sanh 
trong 3 (câu),... có phi cố hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3. 

182 . 

Bất tương ưng duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên, Vô gián duyên, 
Liên tiếp duyên, Đồng sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y chỉ duyên, Cận y duyên, Tiền 
sanh duyên có phi Hậu sanh trong 3 (câu),... có phi cố hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có 
phi Quả 3. 

183 . 

Bất tương ưng duyên cùng Nhân duyên, Tiền sanh duyên, cố hưởng duyên, Nghiệp 
duyên, Thực duyên, Bất ly duyên có phi Hậu sanh trong 3 (câu),... có phi Quả trong 3 
(câu). 


184 . 



3S 


Vị trí - Tam đề - Tam đề thiện 


Bất tương ưng duyên cùng Nhân duyên, Tiền sanh duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên 
có phi Hậu sanh trong 1 (câu),... có phi cố hưởng trong 1 (câu). 

185 . 

Bất tương ưng duyên cùng Nhân duyên, Tiền sanh duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên, 
Thực duyên, Bất ly duyên có phi Hậu sanh trong 1 (câu),... có phi cố hưởng trong 1 
(câu). 

186 . 

Hiện hữu duyên có phi Nhân trong 2 (câu),... có phi Cảnh 5, có phi Trưởng 9, có phi 
Vô gián 5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, 
có phi Hậu sanh 9, có phi cố hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Thực 1, 
có phi Quyền 1, có phi Thiền 1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 5, có phi Bất tương 
ưng 3, có phi Vô hữu 5, có phi Ly 5. 

187 . 

Hiện hữu duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh trong 5 (câu),... có phi Trưởng 9, có 
phi Vô gián 5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 
7, có phi Hậu sanh 9, có phi cố hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Tương 
ưng 5, có phi Bất tương ưng 3, có phi Vô hữu 5, có phi Ly 5. 

188 . 

Hiện hữu duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên có phi Trưởng trong 3 (câu), có phi 
Tiền sanh 3, có phi Hậu sanh 3, có phi cố hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có 
phi Bất tương ưng 3. 

Nên phân rộng ra nhu phần nhân căn. 

189 . 

Vô hữu duyên cùng Ly duyên có phi Nhân trong 2 (câu),... có phi Trưởng 3, có phi 
Tiền sanh 3, có phi Hậu sanh 3, có phi cố hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có 
phi Thiền 1, có phi Đạo 1, có phi Bất tương ưng 3. 

Nên phân rộng ra nhu phần Nhân căn. 

190 . 

Bất ly duyên có phi Nhân trong 2 (câu),... có phi Cảnh trong 5 (câu),... có phi Trưởng 
9, có phi Vô gián 5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền 
sanh 7, có phi Hậu sanh 9, có phi cố hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi 
Thực 1, có phi Quyền 1, có phi Thiền 1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 5, có phi Bất 
tương ưng 3, có phi Vô hữu 5, có phi Ly 5. 

191 . 

Bất ly duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh 5,... có phi Trưởng 9, có phi Vô gián 5, có 
phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có phi Hậu sanh 
9, có phi Cố hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Tương ưng 5, có phi Bất 
tương ưng 3, có phi Vô hữu 5, có phi Ly 5. 

Nên phân rộng ra nhu phần Nhân căn. 

Dứt cách đếm thuận tùng, đối lập 

192 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh trong 2 (câu),... có Vô gián 2, có Liên tiếp 2, có Đồng sanh 2, 
có Hỗ tương 2, có Y chỉ 2, có Cận y 2, có Tiền sanh 2, có cố hưởng 2, có Nghiệp 2, có 
Quả 1, có Thực 2, có Quyền 2, có Thiền 2, có Đạo 1, có Tương ưng 2, có Bất tương 
ưng 2, có Hiện hữu 2, có Vô hữu 2, có Ly 2, có Bất ly 2. 


193 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


39 


Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên có Đồng sanh trong 1 (câu),... có Hỗ tương 1, có 

Y chỉ 1, có Nghiệp 1, có Quả 1, có Thực 1, có Quyền 1, có Thiền 1, có Bất tương ưng 
1, có Hiện hữu 1, có Ly 1. 

194 . 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, phi Hỗ tương duyên có Đồng sanh trong 1 (câu),... có Y chỉ 1, có Nghiệp 
1, có Quả 1, có Thực 1, có Quyền 1, có Thiền 1, có Bất tương ưng 1, có Hiện hữu 1, có 
Ly 1. 

195 . 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Cận y duyên, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh 
duyên, phi cố hưởng duyên; từ phi Nhân duyên đến phi cố hưởng duyên đều có 5 
(câu), nhưng không đếm phi Nghiệp duyên,... phi Nghiệp duyên có Đồng sanh l,--- có 

Y chỉ 1, có Thực 1, có Hiện hữu 1, có Bất ly 1. 

196 . 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Cận y duyên, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh 
duyên, phi cố hưởng duyên, phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi Thực duyên có 
Đồng sanh trong 1 (câu),... có Y chỉ 1, có Hiện hữu 1, có Bất ly 1. 

197 . 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Cận y duyên, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh 
duyên, phi cố hưởng duyên, phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi Thực duyên, phi 
Quyền duyên, phi Thiền duyên, phi Đạo duyên, phi Tương ưng duyên, phi Bất tương 
ưng duyên, phi Vô hữu duyên, phi Ly duyên có Đồng sanh trong 1 (câu),... có Y chỉ 1, 
có Hiện hữu 1, có Bất ly 1. 

198 . 

Phi Cảnh duyên có Nhân trong 5 (câu),... có Trưởng 5, có Đồng sanh 5, có Hỗ tương 1, 
có Y chỉ 5, có Nghiệp 5, có Quả 1, có thực 5, có Quyền 5, có Thiền 5, có đạo 5, có Bất 
tương ưng 5, có Hiện hữu 5, có Bất ly 5. 

199 . 

Phi Cảnh duyên cùng phi Nhân duyên có Đồng sanh trong 1 (câu),... có Hỗ tương 1, có 

Y chỉ 1, có Nghiệp 1, có Quả 1, có Thực 1, có Quyền 1, có Thiền 1, có Bất tương ưng 
1, có Hiện hữu 1, có Bất ly 1. 

Cũng nhu phần Phi Nhân căn. 

200 . 

Phi Trưởng duyên có Nhân 9,... có Cảnh 3, có Vô gián 3, có Liên tiếp 3, có Đồng sanh 
9, có Hỗ tương 3, có Y chỉ 9, có Cận y 3, có Tiền sanh 3, có cố hưởng 3, có Nghiệp 9, 
có Quả 1, có thực 9, có Quyền 9, có Thiền 9, có Đạo 9, có Tương ưng 3, có Bất tương 
ưng 9, có Hiện hữu 9, có Vô hữu 3, có Ly 3, có Bất ly 9. 

201 . 

Phi Trưởng duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh 2,... có Vô gián 2, có Liên tiếp 2, có 
Đồng sanh 2, có Hỗ tương 2, có Y chỉ 2, có Cận y 2, có Tiền sanh 2, có cố hưởng 2, 
có Nghiệp 2, có Quả 1, có Thực 2, có Quyền 2, có Thiền 2, có Đạo 1, có Tương ưng 2, 
có Bất tương ưng 2, có Hiện hữu 2, có Vô hữu 2, có Ly 2, có Bất ly 2. 


202 . 



40 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


Phi Trưởng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Đồng sanh 1,... có Hỗ 
tương 1, có Y chỉ 1, có Nghiệp 1, có Quả 1, có Thực 1, có Quyền 1, có Thiền 1, có Bất 
tương ưng 1, có Hiện hữu 1, có Bất ly 1 (tóm tắt). 

203 . 

Phi Vô gián duyên cùng phi Liên tiếp duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Cận y duyên có 
Nhân trong 5 (câu),... có Trưởng 5, có Đồng sanh 5, có Hỗ tương 1, có Y chỉ 5, có 
Nghiệp 5, có Quả 1, có thực 5, có Quyền 5, có Thiền 5, có đạo 5, có Bất tương ưng 5, 
có Hiện hữu 5, có Bất ly 5. 

204 . 

Phi Cận y duyên cùng phi Nhân duyên có Đồng sanh 1, có Hỗ tương 1, có Y chỉ 1, có 
Nghiệp 1, có Quả 1, có Thực 1, có Quyền 1, có Thiền 1, có Bất tương ưng 1, có Hiện 
hữu 1, có Bất ly 1 (tóm tắt). 

205 . 

Phi Tiền sanh duyên có Nhân 7,... có Cảnh 3, có Trưởng 7, có Vô gián 3, có Liên tiếp 
3, có Đồng sanh 7, có Hỗ tương 3, có Y chỉ 7, có Cận y 3, có cố hưởng 3, có Nghiệp 
7, có Quả 1, có Thực 7, có Quyền 7, có Thiền 7, có Đạo 7, có Tương ưng 3, có Bất 
tương ưng 5, có Hiện hữu 7, có Vô hữu 3, có Ly 3, có Bất ly 7. 

206 . 

Phi Tiền sanh duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh 2, có Vô gián 2, có Liên tiếp 2, có 
Đồng sanh 2, có Hỗ tương 2, có Y chỉ 2, có Cận y 2, có cố hưởng 1, có Nghiệp 2, có 
Quả 1, có Thực 2, có Quyền 2, có Thiền 2, có Đạo 1, có Tương ưng 2, có Bất tương 
ưng 1, có Hiện hữu 2, có Vô hữu 2, có Ly 2, có Bất ly 2. 

207 . 

Phi Tiền sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Đồng sanh l,--- có Hỗ 
tương 1, có Y chỉ 1, có Nghiệp 1, có Quả 1, có Thực 1, có Quyền 1, có Thiền 1, có Bất 
tương ưng 1, có Hiện hữu 1, có Bất ly 1 (tóm tắt). 

208 . 

Phi Hậu sanh duyên có Nhân 9,... có Cảnh 3, có Trưởng 9, có Vô gián 3, có Liên tiếp 
3, có Đồng sanh 9, có Hỗ tương 3, có Y chỉ 9, có Cận y 3, có Tiền sanh 3, có cố 
hưởng 3, có Nghiệp 9, có Quả 1, có thực 9, có Quyền 9, có Thiền 9, có Đạo 9, có 
Tương ưng 3, có Bất tương ưng 9, có Hiện hữu 9, có Vô hữu 3, có Ly 3, có Bất ly 9. 

209 . 

Phi Hậu sanh duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh 2,... có Vô gián 2, có Liên tiếp 2, 
có Đồng sanh 2, có Hỗ tương 2, có Y chỉ 2, có Cận y 2, có Tiền sanh 2, có cố hưởng 
2, có Nghiệp 2, có Quả 1, có Thực 2, có Quyền 2, có Thiền 2, có Đạo 1, có Tương ưng 

2, có Bất tương ưng 2, có Hiện hữu 2, có Vô hữu 2, có Ly 2, có Bất ly 2. 

210 . 

Phi Hậu sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Đồng sanh l,--- có Hỗ 
tương 1, có Y chỉ 1, có Nghiệp 1, có Quả 1, có Thực 1, có Quyền 1, có Thiền 1, có Bất 
tương ưng 1, có Hiện hữu 1, có Bất ly 1 (tóm tắt). 

211 . 

Phi Cố hưởng duyên có Nhân 9,... có Cảnh 3, có Trưởng 9, có Vô gián 3, có Liên tiếp 

3, có Đồng sanh 9, có Hỗ tương 3, có Y chỉ 9, có Cận y 3, có Tiền sanh 3, có Nghiệp 
9, có Quả 1, có thực 9, có Quyền 9, có Thiền 9, có Đạo 9, có Tương ưng 3, có Bất 
tương ưng 9, có Hiện hữu 9, có Vô hữu 3, có Ly 3, có Bất ly 9. 


212 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


41 


Phi Cố hưởng duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh 2,... có Vô gián 2, có Liên tiếp 2, 
có Đồng sanh 2, có Hỗ tương 2, có Y chỉ 2, có Cận y 2, có Tiền sanh 2, có Nghiệp 2, 
có Quả 1, có Thực 2, có Quyền 2, có Thiền 2, có Đạo 1, có Tương ưng 2, có Bất tương 
ưng 2, có Hiện hữu 2, có Vô hữu 2, có Ly 2, có Bất ly 2. 

213 . 

Phi Cố hưởng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Đồng sanh L--- có Hỗ 
tương 1, có Y Chỉ 1, có Nghiệp 1, có Quả 1, có Thực 1, có Quyền 1, có Thiền 1, có 
Bất tương ưng 1, có Hiện hữu 1, có Bất ly 1... tóm tắt. 

214 . 

Phi Nghiệp duyên có Nhân 3,... có Cảnh 3, có Trưởng 3, có Vô gián 3, có Liên tiếp 3, 
có Đồng sanh 3, có Hỗ tương 3, có Y chỉ 3, có Cận y 3, có Tiền sanh 3, có cố hưởng 
3, có Thực 3, có Quyền 3, có Thiền 3, có Đạo 3, có Tương ưng 3, có Bất tương ưng 3, 
có Hiện hữu 3, có Vô hữu 3, có Ly 3, có Bất ly 3. 

215 . 

Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh L-.- có Vô gián 1, có Liên tiếp 1, có 
Đồng sanh 1, có Hỗ tương 1, có Y chỉ 1, có Cận y 1, có Tiền sanh 1, có cố hưởng 1, 
có Thực 1, có Quyền 1, có Thiền 1, có Tương ưng 1, có Bất tương ưng 1, có Hiện hữu 
1, có Vô hữu 1, có Ly 1, có Bất ly 1. 

216 . 

Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Đồng sanh l,-.- có Hỗ 
tương 1, có Y chỉ 1, có Thực 1, có Hiện hữu 1, có Bất ly 1... tóm tắt. 

217 . 

Phi Quả duyên có Nhân 9,... có Cảnh 3, có Trưởng 9, có Vô gián 3, có Liên tiếp 3, có 
Đồng sanh 9, có Hỗ tương 3, có Y chỉ 9, có Cận y 3, có Tiền sanh 3, có cố hưởng 3, 
có Nghiệp 9, có Thực 9, có Quyền 9, có Thiền 9, có Đạo 9, có Tương ưng 3, có Bất 
tương ưng 9, có Hiện hữu 9, có Vô hữu 3, có Ly 3, có Bất ly 9. 

218 . 

Phi Quả duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh 2,... có Vô gián 2, có Liên tiếp 2, có 
Đồng sanh 2, có Hỗ tương 2, có Y chỉ 2, có Cận y 2, có Tiền sanh 2, có cố hưởng 2, 
có Nghiệp 2, có Thực 2, có Quyền 2, có Thiền 2, có Đạo 1, có Tương ưng 2, có Bất 
tương ưng 2, có Hiện hữu 2, có Vô hữu 2, có Ly 2, có Bất ly 2. 

219 . 

Phi Quả duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Đồng sanh l,--- có Hỗ tương 
1, có Y chỉ 1, có Nghiệp 1, có Thực 1, có Quyền 1, có Thiền 1, có Bất tương ưng 1, có 
Hiện hữu 1, có Bất ly 1... tóm tắt. 

220 . 

Phi Thực duyên có Đồng sanh l,--- có Hỗ tương 1, có Y chỉ 1, có Nghiệp 1, có Quyền 
1, có Hiện hữu 1, có Bất ly 1... tóm tắt. 

221 . 

Phi Quyền duyên có Đồng sanh l,--- có Hỗ tương 1, có Y chỉ 1, có Nghiệp 1, có Thực 
1, có Hiện hữu 1, có Bất ly L... tóm tắt. 

222 . 

Phi Thiền duyên có Cảnh l,--- có Vô gián 1, có Liên tiếp 1, có Đồng sanh 1, có Hỗ 
tương 1, có Y chỉ 1, có Cận y 1, có Tiền sanh 1, có Nghiệp 1, có Quả 1, có Thực 1, có 
Quyền 1, có Tương ưng 1, có Bất tương ưng 1, có Hiện hữu 1, có Vô hữu 1, có Ly 1, 
có Bất ly 1... tóm tắt.. 


223 . 



42 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


Phi Đạo duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh 1,... có Vô gián 1, có Liên tiếp 1, có 
Đồng sanh 1, có Hỗ tuơng 1, có Y chỉ 1, có Cận y 1, có Tiền sanh 1, có cố huởng 1, 
có Nghiệp 1, có Quả 1, có Thực 1, có Quyền 1, có Thiền 1, có Tuơng ung 1, có Bất 
tuơng ung 1, có Hiện hữu 1, có Vô hữu 1, có Ly 1, có Bất ly 1. 

224 . 

Phi Đạo duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Đồng sanh L--- có Hỗ tuơng 

1, có Y chỉ 1, có Nghiệp 1, có Quả 1, có Thực 1, có Quyền 1, có Thiền 1, có Bất tuong 
ung 1, có Hiện hữu 1, có Bất ly 1... tóm tắt.. 

225 . 

Phi Tuong ung duyên có Nhân 5,... có Truởng 5, có Đồng sanh 5, có Hỗ tuong 1, có Y 
chỉ 5, có Nghiệp 5, có Quả 1, có thực 5, có Quyền 5, có Thiền 5, có đạo 5, có Bất 
tuong ung 5, có Hiện hữu 5, có Bất ly 5. 

226 . 

Phi Tuong ung duyên cùng phi Nhân duyên có Đồng sanh l,--- có Hỗ tuong 1, có Y 
chỉ 1, có Nghiệp 1, có Quả 1, có Thực 1, có Quyền 1, có Thiền 1, có Bất tuơng ung 1, 
có Hiện hữu 1, có Bất ly 1... tóm tắt. 

227 . 

Phi Bất tuong ung duyên có Nhân 3,... có Cảnh 3, có Truởng 3, có Vô gián 3, có Liên 
tiếp 3, có Đồng sanh 3, có Hỗ tuong 3, có Y chỉ 3, có Cận y 3, có cố huởng 3, có 
Nghiệp 3, có Quả 1, có Thực 3, có Quyền 3, có Thiền 3, có Đạo 3, có Tuơng ung 3, có 
Hiện hữu 3, có Vô hữu 3, có Ly 3, có Bất ly 3. 

228 . 

Phi Bất tuong ung duyên cùng phi Nhân duyên, có Cảnh 2,... có Vô gián 2, có Liên 
tiếp 2, có Đồng sanh 2, có Hỗ tuong 2, có Y chỉ 2, có Cận y 2, có cố huởng 1, có 
Nghiệp 2, có Thực 2, có Quyền 2, có Thiền 2, có Đạo 1, có Tuơng ung 2, có Hiện hữu 

2, có Vô hữu 2, có Ly 2, có Bất ly 2. 

229 . 

Phi Bất tuơng ung duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Đồng sanh l,--- có 
Hỗ tuong 1, có Y chỉ 1, có Nghiệp 1, có Thực 1, có Quyền 1, có Hiện hữu 1, có Bất ly 
1 ... tóm tắt. 

230 . 

Phi Vô hữu duyên cùng phi Ly duyên có Nhân 5,... có Truởng 5, có Đồng sanh 5, có 
Hỗ tuong 1, có Y chỉ 5, có Nghiệp 5, có Quả 1, có thực 5, có Quyền 5, có Thiền 5, có 
Đạo 5, có Bất tuơng ung 5, có Hiện hữu 5, có Bất ly 5. 

231 . 

Phi Ly duyên cùng phi Nhân duyên có Đồng sanh l,--- có Hỗ tuong 1, có Y chỉ 1, có 
Nghiệp 1, có Quả 1, có Thực 1, có Quyền 1, có Thiền 1, có Bất tuơng ung 1, có Hiện 
hữu 1, có Bất ly 1. 

232 . 

Phi Ly duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Truởng duyên, phi Vô gián 
duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Hỗ tuong duyên có Đồng sanh l,--. có Y chỉ 1, có 
Nghiệp 1, có Quả 1, có Thực 1, có Quyền 1, có Thiền 1, có Bất tuơng ung 1, có Hiện 
hữu 1, có Bất ly 1. 

233 . 

Phi Ly duyên cùng phi Nhân duyên... phi Nghiệp duyên có Đồng sanh l,--- có Y chỉ 1, 
có Thực 1, có Hiện hữu 1, có Bất ly 1. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


43 


234 . 

Phi Ly duyên cùng phi Nhân duyên... phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi Thực 
duyên có Đồng sanh 1,... có Y chỉ 1, có Hiện hữu 1, có Bất ly 1. 

235 . 

Phi Ly duyên cùng phi Nhân duyên... (tóm tắt)... phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, 
phi Thực duyên, phi Quyền duyên, phi Thiền duyên, phi Đạo duyên, phi Tương ưng 
duyên, phi Bất tương ưng duyên, phi Vô hữu duyên có Đồng sanh l,--- có Y chỉ 1, có 
Hiện hữu 1, có Bất ly 1. 

Dứt cách đoi lập-thuận tùng, 

Het phần liên quan. 

Phần Đồng Sanh (Sahạịãtavãra) 

236 . 

* Pháp thiện đồng sanh pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn đồng sanh 1 uẩn thiện, 
1 uẩn đồng sanh 3 uẩn, 2 uẩn đồng sanh 2 uẩn. 

* Pháp vô ký đồng sanh pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: sắc nương tâm sanh đồng 
sanh với uẩn thiện. 

* Pháp thiện và vô ký đồng sanh với pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn và sắc 
nương tâm sanh đồng sanh với uẩn thiện, 1 uẩn và sắc nương tâm sanh đồng sanh với 
3 uẩn, 2 uẩn và sắc nương tâm sanh đồng sanh với 2 uẩn. 

237 . 

* Pháp bất thiện đồng sanh với pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn đồng sanh 
với 1 uẩn bất thiện, 1 uẩn đồng sanh với 3 uẩn, 2 uẩn đồng sanh với 2 uẩn. 

* Pháp vô ký đồng sanh với pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên: sắc nương tâm sanh 
đồng sanh với uẩn bất thiện. 

* Pháp bất thiện và vô ký đồng sanh với pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn và 
sắc nương tâm sanh đồng sanh với 1 uẩn bất thiện, 1 uẩn và sắc nương tâm sanh đồng 
sanh với 3 uẩn, 2 uẩn và sắc nương tâm sanh đồng sanh với 2 uẩn. 

238 . 

Pháp vô ký đồng sanh với pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn và sắc nương tâm 
sanh đồng sanh với 1 uẩn vô ký quả vô ký tố, 1 uẩn và sắc nương tâm sanh đồng sanh 
với 3 uẩn, 2 uẩn và sắc nương tâm sanh đồng sanh với 2 uẩn; trong sát-na tục sinh: 3 
uẩn và sắc tục sinh đồng sanh với 1 uẩn vô ký quả, 1 uẩn và sắc tục sinh đồng sanh với 
3 uẩn, 2 uẩn và sắc tục sinh đồng sanh với 2 uẩn; vật (hadayavatthu) đồng sanh với 
uẩn, uẩn đồng sanh với vật; 3 sắc đại sung đồng sanh với 1 sắc đại sung, 1 sắc đại sung 
đồng sanh với 3 sắc đại sung; 2 sắc đại sung đồng sanh với 2 sắc đại sung; sắc nương 
tâm sanh, sắc tục sinh và sắc thủ đồng sanh với sắc đại sung ịmahabhutarupa). 

239 . 

* Pháp vô ký đồng sanh với pháp thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: sắc nương tâm 
sanh đồng sanh với uẩn thiện và sắc đại sung. 

* Pháp vô ký đồng sanh với pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: sắc nương 
tâm sanh đồng sanh với uẩn bất thiện và sắc đại sung. 

Nên sắp cho rộng như phần liên quan ịpaticcavãra). 

240 . 

Trong Nhân có 9, trong Cảnh có 3... trong Trưởng có 9, trong Vô gián có 3, trong Liên 
tiếp có 3, trong Đồng sanh có 9, trong Hỗ tương có 3, trong Y chỉ có 9, trong Cận y có 



44 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


3, trong Tiền sanh có 3, trong cố hưởng có 3, trong nghiệp có 9, trong Quả có 1, trong 
thực có 9, trong Quyền có 9, trong thiền có 9, trong đạo có 9, trong Tương ưng có 3, 
trong Bất tương ưng có 9, trong Hiện hữu có 9, trong Vô hữu có 3, trong Ly có 3, 
trong Bất ly có 9. 

Dứt cách thuận tùng (anuloma) 

Nên đếm như trong phần liên quan (paticcavãra) 

241 . 

Pháp bất thiện đồng sanh với pháp bất thiện sanh ra do phi Nhân duyên: Si sanh chung 
với hoài nghi, phóng dật đồng sanh với uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

242 . 

Pháp vô ký đồng sanh với pháp vô ký sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh đồng sanh với 1 uẩn vô ký quả và vô ký tố, 1 uẩn và 
sắc nương tâm sanh đồng sanh với 3 uẩn, 2 uẩn và sắc nương tâm sanh đồng sanh 
với 2 uẩn. Trong sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh đồng sanh với 1 uẩn vô ký 
quả, 1 uẩn và sắc tục sinh đồng sanh với 3 uẩn, 2 uẩn và sắc tục sinh đồng sanh với 

2 uẩn; vật (hadayavatthu) đồng sanh với uẩn, uẩn đồng sanh với vật; 3 sắc đại sung 
đồng sanh với 1 sắc đại sung, 1 sắc đại sung đồng sanh với 3 sắc đại sung, 2 sắc đại 
sung đồng sanh với 2 sắc đại sung; sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh, sắc thủ, sắc 
ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương đồng sanh với sắc đại sung. 

3 sắc đại sung đồng sanh với 1 sắc đại sung nơi Vô tưởng,... sắc tục sinh, sắc thủ 
đồng sanh với sắc đại sung. 

Nên phân rộng như trong phần liên quan ịpaticcavãra). 

243 . 

Trong phi Nhân có 2, trong phi Cảnh có 5,... trong phi Trưởng có 9, trong phi Vô gián 
có 5, trong phi Liên tiếp có 5, trong phi Hỗ tương có 5, trong phi Cận y có 5, trong phi 
Tiền sanh có 7, trong phi Hậu sanh có 9, trong phi cố hưởng có 9, trong phi nghiệp có 
3, trong phi Quả có 9, trong phi Thực có 1, trong phi Quyền có 1, trong phi Thiền có 1, 
trong phi Đạo có 1, trong phi Tương ưng có 5, trong phi Bất tương ưng có 3, trong phi 
Vô hữu có 5, trong phi Ly có 5. 

Dứt cách đoi lập (paccanĩya) 

244 . 

Nhân duyên có phi Cảnh trong 5 (câu)... có phi Trưởng 9, có phi Vô gián 5, có phi 
Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có phi Hậu sanh 9, 
có phi Cố hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Tương ưng 5, có phi Bất 
tương ưng 3, có phi Vô hữu 5, có phi Ly 5. 

Dứt cách thuận tùng, đối lập 

245 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh trong 2 (câu),... có Vô gián 2, có Liên tiếp 2, có Đồng sanh 2, 
có Hỗ tương 2, có Y chỉ 2, có Cận y 2, có Tiền sanh 2, có cố hưởng 2, có Nghiệp 2, có 
Quả 1, có Thực 2, có Quyền 2, có Thiền 2, có Đạo 1, có Tương ưng 2, có Bất tương 
ưng 2, có Hiện hữu 2, có Vô hữu 2, có Ly 2, có Bất ly 2. 

Dứt cách đoi lập, thuận tùng 
Het phần đồng sanh 

Ỷ nghĩa đồng sanh như là ý nghĩa liên quan (paticcavara) 

Ỷ nghĩa liên quan như ý nghĩa đồng sanh (sahajatavara) 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


45 


Phần Ỷ Trượng (Paccayavara) 

246 . 

* Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn thiện, 1 
uẩn nhờ cậy (paccayã) 3 uẩn, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn. 

* Pháp vô ký nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: sắc nương tâm sanh nhờ cậy 
uẩn thiện. 

* Pháp thiện và pháp vô ký nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn và sắc 
nương tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn thiện, 1 uẩn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 3 uẩn, 2 
uẩn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 2 uẩn. 

247 . 

* Pháp bất thiện nhờ cậy pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn bất 
thiện, 1 uẩn nhờ cậy 3 uẩn, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn. 

* Pháp vô ký nhờ cậy pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên: sắc nương tâm sanh nhờ 
cậy uẩn bất thiện. 

* Pháp bất thiện và pháp vô ký nhờ cậy pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn và 
sắc nương tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn bất thiện, 1 uẩn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 3 
uẩn, 2 uẩn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 2 uẩn. 

248 . 

* Pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn và sắc nương tâm sanh 
nhờ cậy 1 uẩn vô ký quả vô ký tố, 1 uẩn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 3 uẩn, 2 uẩn 
và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 2 uẩn. Trong sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh nhờ 
cậy 1 uẩn vô ký quả, 1 uẩn và sắc tục sinh nhờ cậy 3 uẩn, 2 uẩn và sắc tục sinh nhờ 
cậy 2 uẩn; vật (sắc nương trái tim) nhờ cậy uẩn, uẩn nhờ cậy vật; 3 sắc đại sung nhờ 
cậy 1 sắc đại sung, 1 sắc đại sung nhờ cậy 3 sắc đại sung, 2 sắc đại sung nhờ cậy 2 sắc 
đại sung; sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh và sắc thủ nhờ cậy sắc đại sung; những uẩn 
vô ký quả vô ký tố nhờ cậy vật. 

* Pháp thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: uẩn thiện nhờ cậy vật (sắc 
nương trái tim) 

* Pháp bất thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: Các uẩn bất thiện nhờ cậy 
vật (sắc nương trái tim) 

* Pháp thiện và vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: Các uẩn thiện nhờ 
cậy vật (sắc nương trái tim), sắc nương tâm sanh nhờ cậy sắc đại sung. 

* Pháp bất thiện và vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: Các uẩn bất thiện 
nhờ cậy vật (hadayavatthu), sắc nương tâm sanh nhờ cậy sắc đại sung. 

249 . 

* Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn 
thiện và vật, 1 uẩn nhờ cậy 3 uẩn và vật, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật. 

* Pháp vô ký nhờ cậy pháp thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: sắc nương tâm sanh 
nhờ cậy uẩn thiện và sắc đại sung. 

* Pháp thiện và vô ký nhờ cậy pháp thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn nhờ 
cậy 1 uẩn thiện và vật, 1 uẩn nhờ cậy 3 uẩn và vật, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật; sắc 
nương tâm sanh nhờ cậy uẩn thiện và sắc đại sung. 

250 . 

* Pháp bất thiện nhờ cậy pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn nhờ cậy 
1 uẩn bất thiện và vật, 1 uẩn nhờ cậy 3 uẩn và vật, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật. 



46 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


* Pháp vô ký nhờ cậy pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: sắc nưoTig tâm 
sanh nhờ cậy uẩn bất thiện và sắc đại sung. 

* Pháp bất thiện và vô ký nhờ cậy pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn 
nhờ cậy 1 uẩn bất thiện và vật, 1 uẩn nhờ cậy 3 uẩn và vật, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật, 
sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẩn bất thiện và sắc đại sung. 

251 . 

Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Cảnh duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn thiện, 1 
uẩn nhờ cậy 3 uẩn, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn. 

252 . 

* Pháp bất thiện nhờ cậy pháp bất thiện sanh ra do Cảnh duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn bất 
thiện, 1 uẩn nhờ cậy 3 uẩn, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn. 

* Pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Cảnh duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn vô ký quả 
vô ký tố, 1 uẩn nhờ cậy 3 uẩn, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn. Trong sát-na tục sinh: 3 uẩn nhờ 
cậy 1 uẩn vô ký quả, 1 uẩn nhờ cậy 3 uẩn, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn; uẩn nhờ cậy vật, nhãn 
thức nhờ cậy nhãn xứ, nhĩ thức nhờ cậy nhĩ xứ, tỷ thức nhờ cậy tỷ xứ, thiệt thức nhờ 
cậy thiệt xứ, thân thức nhờ cậy thân xứ, các uẩn vô ký quả vô ký tố nhờ cậy vật (sắc 
nương trái tim). 

253 . 

* Pháp thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Cảnh duyên: uẩn thiện nhờ cậy (paccayã) 
vật (hadayavatthu). 

* Pháp bất thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Cảnh duyên: uẩn bất thiện nhờ cậy vật 
(sắc nương trái tim). 

254 . 

Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện và vô ký sanh ra do Cảnh duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn 

thiện và vật... 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật (sắc nương trái tim). 

255 . 

Pháp bất thiện nhờ cậy pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Cảnh duyên: 3 uẩn nhờ cậy 
1 uẩn bất thiện và vật... 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật. 

256 . 

* Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Trưởng duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn thiện... 

* Pháp bất thiện nhờ cậy pháp bất thiện sanh ra do Trưởng duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn 

bất thiện... 

* Pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Trưởng duyên: 3 uẩn và sắc nương tâm 
sanh nhờ cậy 1 uẩn vô ký quả vô ký tố, 3 đại sung nhờ cậy 1 sắc đại sung, sắc nương 
tâm sanh và sắc thủ nhờ cậy sắc đại sung, các uẩn vô ký quả vô ký tố nhờ cậy vật. 

* Pháp thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Trưởng duyên: Các uẩn thiện nhờ cậy vật. 

Nên sắp rộng nhu Nhân duyên. 

257 . 

Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Vô gián duyên, Liên tiếp duyên. 

Nên sắp rộng nhu Cảnh duyên. 

258 . 

* Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Đồng sanh duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn 
thiện... 

* Pháp bất thiện nhờ cậy pháp bất thiện sanh ra do Đồng sanh duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 
uẩn bất thiện... 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


47 


* Pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Đồng sanh duyên: 

- 3 uẩn và sắc nưong tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn vô ký quả vô ký tố... trong sát-na tục 
sinh:... 3 sắc đại sung nhờ cậy 1 sắc đại sung... sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm 
dương nhờ cậy sắc đại sung. 

- 3 sắc đại sung nhờ cậy 1 sắc đại sung Vô tưởng... sắc tục sinh, sắc thủ nhờ cậy sắc 
đại sung, nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ... thân thức nhờ cậy thân xứ, các uẩn vô ký 
quả vô ký tố nhờ cậy vật (hadayavatthu). 

* Pháp thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Đồng sanh duyên: Các uẩn thiện nhờ cậy 
vật. 

Nên sắp rộng nhu Nhân duyên. 

259 . 

* Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Hỗ tương duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn... 

* Pháp bất thiện nhờ cậy pháp bất thiện sanh ra do Hỗ tương duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 
uẩn... 

* Pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Hỗ tương duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn vô ký 
quả vô ký tố... 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn. Trong sát-na tục sinh: 3 uẩn và vật nhờ cậy 1 uẩn 
vô ký quả... 2 uẩn và vật nhờ cậy 2 uẩn, vật nhờ cậy uẩn, uẩn nhờ cậy vật, 3 sắc đại 
sung nhờ cậy 1 sắc đại sung... 2 sắc đại sung nhờ cậy 2 sắc đại sung, 3 sắc đại sung 
nhờ cậy 1 sắc đại sung, sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương nhờ cậy sắc đại sung. 3 
sắc đại sung nhờ cậy 1 sắc đại sung nơi Vô tưởng... 2 sắc đại sung nhờ cậy 2 sắc đại 
sung; nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ... thân thức nhờ cậy thân xứ; các uẩn vô ký quả vô 
ký tố nhờ cậy vật (sắc nương trái tim). 

* Pháp thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Hỗ tương duyên: Các uẩn thiện nhờ cậy vật. 

Nên sắp rộng nhu Cảnh duyên. 

260 . 

Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Y chỉ duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn thiện. 

Nên sắp rộng như Đồng sanh duyên. 

261 . 

Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Cận y duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn thiện. Như 
Cảnh duyên. 

262 . 

* Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Tiền sanh duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn 
thiện... 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn do Vật tiền sanh duyên. 

* Pháp bất thiện nhờ cậy pháp bất thiện sanh ra do Tiền sanh duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn 
bất thiện... 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn do Vật tiền sanh duyên. 

* Pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Tiền sanh duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn vô 
ký quả vô ký tố... 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn do Vật tiền sanh duyên; nhãn thức nhờ cậy nhãn 
xứ... thân thức nhờ cậy thân xứ; các uẩn vô ký quả vô ký tố nhờ cậy Vật tiền sanh 
duyên. 

* Pháp thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Tiền sanh duyên: Các uẩn thiện nhờ cậy vật 
bằng Vật tiền sanh duyên. 

* Pháp bất thiện nhờ cậy pháp bất thiện sanh ra do Vật tiền sanh duyên: Các uẩn bất 
thiện nhò cậy vật bằng Vật tiền sanh duyên. 

* Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện và vô ký sanh ra do Tiền sanh duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 
uẩn thiện và vật... 2 uẩn nhò cậy 2 uẩn và vật bằng Vật tiền sanh duyên. 



48 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


* Pháp bất thiện nhờ cậy pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Tiền sanh duyên: 3 uẩn nhờ 
cậy 1 uẩn bất thiện và vật... 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật bằng Vật tiền sanh duyên. 

263 . 

* Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do cố hưởng duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn 
thiện... 

* Pháp bất thiện nhờ cậy pháp bất thiện sanh ra do cố hưởng duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 
uẩn bất thiện... 

* Pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do cố hưởng duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn vô 
ký tố, 1 uẩn nhờ cậy 3 uẩn, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn, các uẩn vô ký tố nhờ cậy vật. 

* Pháp thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do cố hưởng duyên: Các uẩn thiện nhờ cậy vật. 

* Pháp bất thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do cố hưởng duyên: Các uẩn bất thiện nhờ 
cậy vật... 

* Pháp bất thiện nhờ cậy thiện và vô ký... 

* Pháp bất thiện nhờ cậy pháp bất thiện và vô ký sanh ra do cố hưởng duyên: 3 uẩn nhờ 
cậy 1 uẩn bất thiện và vật... 

264 . 

* Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Nghiệp duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn thiện... 

* Pháp bất thiện nhờ cậy pháp bất thiện sanh ra do Nghiệp duyên: Có 3. 

* Pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Nghiệp duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn vô ký 
quả vô ký tố... trong sát-na tục sinh: 3 sắc đại sung nhờ cậy 1 sắc đại sung... 3 sắc đại 
sung nhờ cậy 1 sắc đại sung Vô tưởng; sắc tục sinh, sắc thủ nhờ cậy sắc đại sung; nhãn 
thức nhờ cậy nhãn xứ... thân thức nhờ cậy thân xứ; các uẩn vô ký quả vô ký tố nhờ cậy 
vật. 

* Pháp thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Nghiệp duyên: Các uẩn thiện nhờ cậy vật. 

* Pháp bất thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Nghiệp duyên: Các uẩn bất thiện nhờ 
cậy vật (sắc nương trái tim). 

* Pháp thiện và vô ký nhờ cậy pháp thiện và vô ký sanh ra do Nghiệp duyên. 

* Pháp bất thiện và vô ký nhờ cậy pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nghiệp duyên: 3 
uẩn nhờ cậy 1 uẩn bất thiện và vật... sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẩn bất thiện và sắc 
đại sung. 

265 . 

Pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Quả duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn vô ký 
quả... Trong sát-na tục sinh: 3 sắc đại sung nhờ cậy 1 sắc đại sung... nhãn thức nhờ cậy 
nhãn xứ... thân thức nhờ cậy thân xứ; các uẩn vô ký quả nhờ cậy vật. 

266 . 

Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Nghiệp duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn thiện... 
nhờ cậy pháp bất thiện: 3... 

Pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Thực duyên:... trong sát-na tục sinh: 3 
sắc đại sung nhờ cậy 1 sắc đại sung... nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ... thân thức nhò 
cậy thân xứ, các uẩn vô ký quả vô ký tố nhờ cậy vật. 

Nên sắp đầy đủ. 

267 . 

Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Quyền duyên:... nhờ cậy 1 sắc đại sung Vô 
tưởng, nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ... thân thức nhờ cậy thân xứ, các uẩn vô ký quả vô 
ký tố nhờ cậy vật. 

Nên sắp rộng như Nghiệp duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


49 


268 . 

Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Thiền duyên, Đạo duyên... 

Thiền duyên, Đạo duyên nên sắp rộng nhu Nhân duyên. 

269 . 

Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Tuơng ung duyên 
Nhu Cảnh duyên. 

270 . 

* Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Bất tuơng ung duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn 
thiện... 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn do vật Bất tuơng ung duyên. 

* Pháp vô ký nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Bất tuơng ung duyên: sắc nuơng tâm sanh 
nhờ cậy uẩn thiện bằng vật Bất tuơng ung duyên. 

* Pháp thiện và vô ký nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Bất tuơng ung duyên: 3 uẩn và sắc 
nuơng tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn thiện... 2 uẩn và sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy 2 uẩn 
bằng uẩn vật Bất tuơng ung duyên; sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy uẩn bằng Bất tuơng 
ung duyên. 

* Pháp bất thiện nhờ cậy pháp bất thiện sanh ra do Bất tuơng ung duyên: 3 uẩn nhờ cậy 

1 uẩn bất thiện... 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn bằng vật Bất tuơng ung duyên. 

* Pháp vô ký nhờ cậy pháp bất thiện sanh ra do Bất tuơng ung duyên: sắc nuơng tâm 
sanh nhờ cậy uẩn bất thiện bằng vật Bất tuơng ung duyên. 

* Pháp bất thiện và vô ký nhờ cậy pháp bất thiện sanh ra do Bất tuơng ung duyên: 3 uẩn 
và sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn bất thiện, 2 uẩn và sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy 

2 uẩn bằng uẩn vật Bất tuơng ung duyên; sắc nuơng tâm sanh bằng uẩn Bất tuơng ung 
duyên. 

* Pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Bất tuơng ung duyên: 3 uẩn và sắc nuơng 
tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn vô ký quả vô ký tố, 2 uẩn và sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy 2 
uẩn bằng uẩn vật Bất tuơng ung duyên; sắc nuơng tâm sanh bằng vật Bất tuơng ung 
duyên. Trong sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh nhờ cậy 1 uẩn vô ký quả... 2 uẩn và 
sắc tục sinh nhờ cậy 2 uẩn bằng uẩn vật Bất tuơng ung duyên, sắc tục sinh nhờ cậy 
uẩn bằng Bất tuơng ung duyên. Vật nhờ cậy uẩn, uẩn nhờ cậy vật bằng uẩn vật Bất 
tuơng ung duyên, hay vật nhờ cậy uẩn Bất tuơng ung duyên... 3 sắc đại sung nhờ cậy 1 
sắc đại sung... sắc nuơng tâm sanh, sắc tục sinh và sắc thủ nhờ cậy sắc đại sung bằng 
uẩn Bất tuơng ung duyên; nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ... thân thức nhờ cậy thân xứ. 
Các uẩn vô ký quả vô ký tố nhờ cậy vật bằng uẩn vật Bất tuơng ung duyên. 

* Pháp thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Bất tuơng ung duyên: Các uẩn thiện nhờ cậy 
vật bằng vật Bất tuơng ung duyên. 

* Pháp bất thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Bất tuơng ung duyên: uẩn bất thiện nhờ 
cậy vật bằng vật Bất tuơng ung duyên. 

* Pháp thiện và pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Bất tuơng ung duyên: Những 
uẩn thiện nhờ cậy vật, sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy sắc đại sung bằng uẩn vật Bất 
tuơng ung duyên, sắc nuơng tâm sanh bằng uẩn Bất tuơng ung duyên. 

* Pháp bất thiện và vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Bất tuơng ung duyên: Các uẩn 
bất thiện nhờ cậy vật, sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy sắc đại sung bằng uẩn vật Bất 
tuơng ung duyên, sắc nuơng tâm sanh bằng uẩn Bất tuơng ung duyên. 

* Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện và vô ký sanh ra do Bất tuơng ung duyên: 3 uẩn nhờ 
cậy 1 uẩn thiện và vật, 1 uẩn nhờ cậy 3 uẩn và vật, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật bằng vật 
Bất tuơng ung duyên. 



50 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


* Pháp vô ký nhờ cậy pháp thiện và vô ký sanh ra do Bất tưoTig ưng duyên: sắc nưoTig 
tâm sanh nhờ cậy uẩn thiện và sắc đại sung bằng Bất tưoTig ưng duyên. 

* Pháp thiện và vô ký nhờ cậy pháp thiện và vô ký sanh ra do Bất tương ưng duyên: 3 
uẩn nhờ cậy 1 uẩn và vật, 1 uẩn nhờ cậy 3 uẩn và vật, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật, sắc 
nương tâm sanh nhờ cậy uẩn thiện và sắc đại sung là uẩn vật Bất tương ưng duyên, sắc 
nương tâm sanh là uẩn Bất tương ưng duyên. 

* Pháp bất thiện nhờ cậy pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Bất tương ưng duyên: 3 uẩn 
nhờ cậy 1 uẩn bất thiện và vật,... 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật là vật Bất tương ưng 
duyên. 

* Pháp vô ký nhờ cậy pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Bất tương ưng duyên: sắc 
nương tâm sanh nhờ cậy uẩn bất thiện và sắc đại sung là uẩn Bất tương ưng duyên. 

* Pháp bất thiện và vô ký nhờ cậy pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Bất tương ưng 
duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn bất thiện và vật... 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật, sắc nương 
tâm sanh nhờ cậy uẩn bất thiện và sắc đại sung là uẩn vật Bất tương ưng duyên, sắc 
nương tâm sanh thuộc uẩn Bất tương ưng duyên. 

271 . 

Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Hiện hữu duyên: Như Đồng sanh duyên. 

Vô hữu duyên và Ly duyên như Cảnh duyên. 

Bất ly duyên nhu Đồng sanh duyên. 

272 . 

Nhân có 17 (câu lọc), Cảnh có 7, Trưởng có 17, Vô gián có 7, Liên tiếp có 7, Đồng 
sanh có 17, Hỗ tương có 7, Y chỉ có 17, Cận y có 7, Tiền sanh có 7, cố hưởng có 7, 
nghiệp có 17, Quả có 1, Thực có 17, Quyền có 17, Thiền có 17, Đạo có 17, Tương ưng 
có 7, Bất tương ưng có 17, Hiện hữu có 17, Vô hữu có 7, Ly có 7, Bất ly có 17. 

273 . 

Nhân duyên có Cảnh trong 7 (câu lọc),... có Trưởng 17, có Vô gián 7, có Liên tiếp 7, 
có Đồng sanh 17... có Bất ly 17. 

274 . 

Nhân duyên cùng Cảnh duyên có trưởng trong 7 câu (tất cả đều có 7 câu)... Quả có 1, 
Bất ly có 7. 

275 . 

Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Trưởng duyên, Vô gián duyên, Liên tiếp duyên, Đồng 
sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y chỉ duyên, Cận y duyên, Tiền sanh duyên, cố hưởng 
duyên có nghiệp trong 7 (câu),... Thực 7, Bất ly 7. 

276 . , 

Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Tiền sanh duyên, cố hưởng duyên, Nghiệp duyên, 
Thực duyên, Ly duyên có Bất ly trong 7 (câu). 

277 . 

Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Tiền sanh duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên có Thực 
1,.-. có Bất ly 1. 

278 . 

Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Tiền sanh duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên, Thực 
duyên, Ly duyên có Bất ly trong 1 câu. 

Dứt phần nhân căn 

279 . 

Cảnh duyên có Nhân trong 7 câu... có Trưởng 1... 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


51 


Phần cảnh căn nên sắp rộng như phần nhân căn. 

280 . 

Trưởng duyên có Nhân trong 17 (câu), Vô gián duyên... Liên tiếp duyên có Nhân trong 
7 câu; Đồng sanh duyên,... Hỗ tương duyên, Y chỉ duyên, Cận y duyên, Tiền sanh 
duyên... cố hưởng duyên có Nhân trong 7 (câu),... có Cảnh 7, có Trưởng 7, có Vô gián 
7, có Liên tiếp 7, có Đồng sanh 7, có Hỗ tương 7, có Y chỉ 7, có Cận y 7, có Tiền sanh 
7, có Nghiệp 7, có Thực 7, có Quyền 7, có Thiền 7, có Đạo7, có Tương ưng 7, có Bất 
tương ưng 7, có Hiện hữu 7, có Vô hữu 7, có Ly 7, có Bất ly 7. 

281 . 

Nghiệp duyên... Quả duyên có Nhân trong 1 (câu),... có Cảnh 1, có Trưởng 1, có Vô 
gián 1, có Liên tiếp 1, có Đồng sanh 1, có Hỗ tương 1, có Y chỉ 1, có Cận y 1, có Tiền 
sanh 1, có Nghiệp 1, có Thực 1, có Quyền 1, có Thiền 1, có Đạo 1, có Tương ưng 1, có 
Bất tương ưng 1, có Hiện hữu 1, có Vô hữu 1, có Ly 1, có Bất ly 1. 

282 . 

Thực duyên... Quyền duyên, Thiền duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Bất tương 
ưng duyên, Hiện hữu duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên... Bất ly duyên có Nhân trong 
17 (câu),... có Cảnh 7, có Ly 7. 

Dứt phần ỷ trượng thuận tùng 

283 . 

* Pháp bất thiện nhờ cậy pháp bất thiện sanh ra do phi Nhân duyên: Si đồng sanh hoài 
nghi đồng sanh phóng dật nhờ cậy (paccayã) uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh 
phóng dật. 

* Pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do phi Nhân duyên: 3 uẩn và sắc nương tâm 
sanh nhờ cậy 1 uẩn vô ký quả vô ký tố vô nhân... 2 uẩn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 
2 uẩn. Trong sát-na tục sinh vô nhân: 3 uẩn và sắc tục sinh nhờ cậy 1 uẩn vô ký quả, 2 
uẩn và sắc tục sinh nhờ cậy 2 uẩn; vật nhờ cậy uẩn; uẩn nhờ cậy vật; 3 sắc đại sung 
nhờ cậy 1 sắc đại sung... sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh và sắc thủ nhờ cậy sắc đại 
sung thuộc sắc ngoại sắc vật thực, sắc âm dương, sắc Vô tưởng... sắc tục sinh và sắc 
thủ nhờ cậy sắc đại sung; nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ... thân thức nhờ cậy thân xứ; uẩn 
vô ký quả vô ký tố vô nhân nhờ cậy vật. 

* Pháp bất thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do phi Nhân duyên: Si đồng sanh hoài nghi 
đồng sanh phóng dật nhờ cậy vật. 

* Pháp bất thiện nhờ cậy pháp bất thiện và vô ký sanh ra do phi Nhân duyên: Si đồng 
sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy ịpaccayã) uẩn đồng sanh hoài nghi đồng 
sanh phóng dật và vật (hadayavatthu). 

284 . 

Pháp vô ký nhờ cậy pháp thiện sanh ra do phi Cảnh duyên: sắc nương tâm sanh nhờ 
cậy uẩn thiện. 

Nên sắp rộng phi Cảnh duyên nhu trong phần liên quan. 

285 . 

* Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do phi Trưởng duyên: 3 uẩn nhờ 1 uẩn thiện. 3 
nhờ pháp bất thiện... trong khi tục sinh... nhò pháp vô ký. Nên sắp pháp vô ký ra đầy 
đủ... Trợ 1 đại sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương, sắc Vô tưởng, nhãn 
thức nhờ cậy nhãn xứ... thân thức nhờ cậy thân xứ. Các uẩn vô ký quả vô ký tố nhò 
cậy vật (sắc nương trái tim). 



52 


Vị trí - Tam đề - Tam đề thiện 


* Pháp thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do phi Trưởng duyên: Các uẩn thiện nhờ cậy 
vật... Nên sắp rộng nhu Đồng sanh duyên phần thuận tùng. 

286 . 

Pháp vô ký nhờ cậy pháp thiện sanh ra do phi Vô gián duyên... phi Liên tiếp duyên, 
phi Hỗ tương duyên, phi Cận y duyên, phi Tiền sanh duyên. 

Nên sắp rộng như trong phần liên quan (paticcavãra). 

287 . 

Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do phi Hậu sanh duyên... phi cố hưởng duyên. 

... nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ... phi Hậu sanh duyên và phi cố hưởng duyên đầy đủ 
17 (câu). 

Nên phân rộng nhu Đồng sanh duyên phần thuận tùng. 

288 . 

* Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do phi Nghiệp duyên: Tư (cetanã) thiện nhờ cậy 
uẩn thiện. 

* Pháp bất thiện nhờ cậy pháp bất thiện sanh ra do phi Nghiệp duyên: Tư (cetanã) bất 
thiện nhờ cậy uẩn bất thiện. 

* Pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do phi Nghiệp duyên: Tư (cetanã) vô ký tố 
nhờ cậy uẩn vô ký tố... nhờ cậy 1 đại sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm 
dương... sắc thủ nhờ cậy sắc đại sung. Tư (cetanã) vô ký tố nhờ cậy vật (sắc nương trái 
tim). 

* Pháp thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do phi Nghiệp duyên: Tư (cetanã) thiện nhờ 
cậy vật (sắc nương trái tim). 

* Pháp bất thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do phi Nghiệp duyên: Tư bất thiện nhờ cậy 
vật. 

* Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện và vô ký sanh ra do phi Nghiệp duyên: Tư thiện nhờ 
cậy uẩn thiện và vật. 

* Pháp bất thiện nhờ cậy pháp bất thiện và vô ký sanh ra do phi Nghiệp duyên: Tư bất 
thiện nhờ cậy uẩn bất thiện và vật. 

289 . 

* Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do phi Quả duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn thiện... 
nhờ cậy pháp bất thiện... 3. 

* Pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do phi Quả duyên: 3 uẩn và sắc nương tâm 
sanh nhờ cậy 1 uẩn vô ký tố... 2 uẩn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 2 uẩn, 3 sắc đại 
sung nhờ cậy 1 sắc đại sung... sắc nương tâm sanh và sắc thủ nhờ cậy sắc đại sung, 3 
sắc đại sung nhờ cậy 1 sắc đại sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương, sắc 
cõi Vô tưởng... sắc tục sinh và sắc thủ nhờ cậy sắc đại sung, uẩn vô ký tố nhờ cậy vật. 

* Pháp thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do phi Quả duyên: uẩn thiện nhờ cậy vật. Trừ 
Quả duyên, còn tất cả nên sắp rộng ra. 

290 . 

* Pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do phi Thực duyên... do phi Quyền duyên... do 
phi Thiền duyên: nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ... thân thức nhờ cậy thân xứ. 

Đây khác hẳn với phi Thiền duyên... phi Đạo duyên: Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ... 
thân thức nhờ cậy thân xứ. uẩn vô ký quả, vô ký tố vô nhân nhờ cậy vật. Đây đều 
khác hẳn với phi Đạo; còn ngoài ra nên sắp rộng theo đối lập (paccanĩya) trong 
phần liên quan ịpaịiccavãra). 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


53 


Phi Tương ưng duyên, phi Bất tương ưng duyên, phi Vô hữu duyên 

* Pháp vô ký nhờ cậy pháp thiện sanh ra do phi Ly duyên: sắc nương tâm sanh nhờ cậy 
uẩn thiện. Nên sắp rộng nhu phần liên quan. 

291 . 

Phi Nhân có 4 câu, phi Cảnh 5, phi Trưởng 17, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ 
tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 17, phi cố hưởng 17, phi Nghiệp 
7, phi Quả 17, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 5, phi 
Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

292 . 

Phi Nhân duyên có phi Cảnh l,--- có phi Trưởng 4, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi 
Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 4, phi cố hưởng 4, phi Nghiệp 
1, phi Quả 4, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi 
Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

293 . 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên có phi Trưởng 1, có phi Vô gián 1, có phi Liên 
tiếp 1 (tất cả đều có 1), phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

294 . 

Phi Cảnh duyên có phi Nhân l,-.. phi Trưởng 5, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ 
tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 5, phi Hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi Nghiệp 1, 
phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 5, phi Bất 
tương ưng 1, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

295 . 

Phi Cảnh duyên cùng phi Nhân duyên có phi Trưởng 1... có phi Ly 1. 

296 . 

Trong phi Trưởng duyên có phi Nhân trong 4 (câu),... phi Cảnh 5, phi Vô gián 5, phi 
Liên tiếp 5, phi Hỗ tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 17, phi cố 
hưởng 17, phi Nghiệp 7, phi Quả 17, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, 
phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

297 . 

Phi Trưởng duyên cùng phi Nhân duyên có phi Cảnh trong 1 (câu),... phi Vô gián 1, 
phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 4, phi cố 
hưởng 4, phi Nghiệp 1, phi Quả 4, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, 
phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

298 . 

* Phi Trưởng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Vô gián 1 (tất cả đều 
có 1). 

* Phi Vô gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Cận y duyên cũng 
như phi Cảnh duyên. 

299 . 

Phi Tiền sanh duyên có phi Nhân 2,... có phi Cảnh 5, phi Trưởng 7, phi Vô gián 5, phi 
Liên tiếp 5, phi Hỗ tương 5, phi Cận y 5, phi Hậu sanh 7, phi cố hưởng 7, phi Nghiệp 
3, phi Quả 7, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 5, phi 
Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

300 . 

* Phi Tiền sanh duyên cùng phi Nhân duyên có phi Cảnh l,--- có phi Trưởng 2, phi Vô 
gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Hậu sanh 2, phi cố hưởng 2, 



54 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


phi Nghiệp 1, phi Quả 2, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng 
ung 1, phi Bất tuơng ung 2, phi Vô hữu 1, Phi Ly 1. 

* Phi Tiền sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Truởng 1 (tất cả 
đều có 1)... phi Ly 1. 

301 . 

Phi Hậu sanh duyên... phi cố huởng duyên có phi Nhân 4,... phi Cảnh 5, phi Truởng 
17, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tuong 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi 
Hậu sanh 17, phi Nghiệp 7, phi Quả 17, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 
1, phi Tuong ung 5, phi Bất tuong ung 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

302 . 

* Phi Cố huởng duyên cùng phi Nhân duyên có phi Cảnh trong 1 (câu),... phi Truởng 4, 
phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tuong 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 2, phi Hậu 
sanh 4, phi Nghiệp 1, phi Quả 4, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tuơng ung 1, phi Bất tuong ung 2, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

* Phi Cố huởng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Truởng 1 (tất cả 
đều có 1)... phi Ly 1. 

303 . 

* Phi Nghiệp duyên có phi Nhân l,--. phi Cảnh 1, phi Truởng 7, phi Vô gián 1, phi Liên 
tiếp 1, phi Hỗ tuơng 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 7, phi cố huởng 7, 
phi Quả 7, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 1, phi Bất 
tuong ung 3, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

* Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên có phi Cảnh 1, (tất cả đều có 1)... phi Ly 1. 

304 . 

Phi Quả duyên có phi Nhân 4,... phi Cảnh 5, phi Truởng 17, phi Vô gián 5, phi Liên 
tiếp 5, phi Hỗ tuơng 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 17, phi cố huởng 
17, phi Nghiệp 7, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 5, 
phi Bất tuơng ung 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

305 . 

* Phi Quả duyên cùng phi Nhân duyên có phi Cảnh l,-.- phi Truởng 4, phi Vô gián 1, 
phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tuong 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 4, phi cố 
huởng, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuong ung 
1, phi Bất tuơng ung 2, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

* Phi Quả duyên cùng phi Nhân duyên, phi Nghiệp duyên có phi Truởng 1 (tất cả đều có 
1)... phi Ly 1. 

306 . 

* Phi Thực duyên có phi Nhân 1 (tất cả đều có 1)... phi Ly 1. 

* Phi Quyền duyên có phi Nhân trong 1 (câu) (tất cả đều có 1) 

* Phi Thiền duyên có phi Nhân 1 (tất cả đều có 1). 

* Phi Đạo duyên có phi Nhân 1 (tất cả đều có 1). 

* Phi Tuơng ung duyên nhu phi Cảnh duyên. 

307 . 

Phi Bất tuơng ung duyên có phi Nhân 2,... có phi Cảnh 1, có phi Truởng 3, phi Vô 
gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tuong 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


55 


phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

308 . 

* Phi Bất tưong ưng duyên cùng phi Nhân duyên có phi Cảnh 1,... phi Trưởng 2, phi Vô 
gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 2, 
phi Cố hưởng 2, phi Nghiệp 1, phi Quả 2, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1; phi Bất tương ưng duyên cùng phi 
Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Trưởng 1 (tất cả đều có 1). 

Phi Vô hữu duyên cùng phi Ly duyên cũng như phi Cảnh duyên 

Dứt phần ỷ trượng đoi lập 

309 . 

Nhân duyên có phi Cảnh trong 5 (câu),... phi Trưởng 17, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 
5, phi Hỗ tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi cố hưởng 17, phi 
Nghiệp 7, phi Quả 17, phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

310 . 

Nhân duyên cùng Cảnh duyên có phi Trưởng 7,... có phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 7, 
phi Cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Bất tương ưng 3. 

311 . 

Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Trưởng duyên, Vô gián duyên, Liên tiếp duyên, Đồng 
sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y chỉ duyên, Cận y duyên, Tiền sanh duyên có phi Hậu 
sanh 7,... phi cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7. 

312 . 

Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Tiền sanh duyên, cố hưởng duyên, có phi Hậu sanh 
7,... có phi Nghiệp 7, phi Quả 7. 

313 . 

Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Tiền sanh duyên, cố hưởng duyên, Nghiệp duyên, 
Thực duyên, Quyền duyên, Thiền duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Bất tương 
ưng duyên, Hiện hữu duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên, Bất ly duyên có phi Hậu sanh 
trong 7 (câu),... phi Quả 7. 

314 . 

Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Tiền sanh duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên có phi Hậu 
sanh l,--- phi cố hưởng 1. 

315 . 

Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Tiền sanh duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên, Thực 
duyên... Bất ly duyên có phi Hậu sanh trong 1 câu,... phi cố hưởng 1. 

316 . 

Cảnh duyên có phi Nhân trong 4 câu,... phi Trưởng 7, phi Tiền sinh 3, phi Hậu sinh 7, 
phi Cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 3. 

317 . 

Cảnh duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng 7,... phi Tiền sinh 3, phi Hậu sinh 7, phi 
Cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Bất tương ưng 3. 

Nên sắp rộng nhu phần nhân căn (hetumũỉakam). 

318 . 

Trưởng duyên có phi Cảnh 5,... phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tương 5, phi Cận 
y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 17, phi cố hưởng 17, phi Nghiệp 7, phi Quả 17, phi 
Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. Trưởng duyên cùng Nhân 



56 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


duyên... tóm tắt... Vô gián duyên cùng Nhân duyên, Liên tiếp duyên nên sắp rộng như 
phần cảnh căn. 

319 . 

Đồng sanh duyên có phi Nhân 4,... phi Cảnh 5, phi Trưởng 17, phi Vô gián 5, phi Liên 
tiếp 5, phi Hỗ tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 17, phi cố hưởng 
17, phi Nghiệp 7, phi Quả 17, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

320 . 

Đồng sanh duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh 5,... phi Quả 17, phi Tương ưng 5, phi 
Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

Đồng sanh duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên... tóm tắt... 

321 . 

Hỗ tương duyên có phi Nhân 4,... phi Cảnh 1, phi Trưởng 7, phi Vô gián 1, phi Liên 
tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 7, phi cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi 
Quả 7, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Bất 
tương ưng 3, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

322 . 

* Hỗ tương duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh l,--. phi Trưởng 7, phi Vô gián 1, phi 

Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 7, phi cố hưởng 7, phi Nghiệp 

7, phi Quả 7, phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

* Hỗ tương duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên có phi Trưởng 1... tóm tắt... 

323 . 

* Y chỉ duyên có phi Nhân 4. Y chỉ duyên cũng như Đồng sanh duyên. 

* Cận y duyên có phi Nhân 4. Cận y duyên cũng như Cảnh duyên. 

324 . 

* Tiền sanh duyên có phi Nhân 4,... phi Trưởng 7, phi Hậu sanh 7, phi cố hưởng 7, phi 
Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thiền 1, phi Đạo l,--- 

* Tiền sanh duyên cùng Nhân duyên ... 

325 . 

Cố hưởng duyên có phi Nhân 4, phi Trưởng 7, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 7, phi 
Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 3. 

326 . " 

Cố hưởng duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng 7, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 7, 
phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Bất tương ưng 3. 

327 . 

Cố hưởng duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên có phi Trưởng 1... tóm tắt,... cố 
hưởng duyên cùng Nhân duyên... Tiền sanh duyên, Nghiệp duyên, Thực duyên... tóm 
tắt,... Bất ly duyên có phi Hậu sanh 7, phi Quả 1... 

328 . 

Nghiệp duyên có phi Nhân 4,... phi Cảnh 5, phi Trưởng 17, phi Vô gián 5, phi Liên 
tiếp 5, phi Hỗ tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 17, phi cố hưởng 
17, phi Quả 17, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 5, phi 
Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

329 . 

Nghiệp duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh 5,... tóm tắt,... phi Quả 17, phi Tương 
ưng 5, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5 (tóm tắt). 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


57 


330 . 

Quả duyên có phi Nhân 1, phi Cảnh 1, phi Truởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, 
phi Hỗ tuơng 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố huởng 1, phi 
Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 1, phi Bất tuong ung 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

331 . 

Quả duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh 1,... phi Truởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên 
tiếp 1, phi Hỗ tuơng 1, phi Cận y 1, phi Tiền sinh 1, phi Hậu sinh 1, phi cố huởng 1, 
phi TuoTig ung 1, phi Bất tuơng ung 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

332 . ’ 

Quả duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên... tóm tắt,... Tiền sanh duyên có phi Hậu 
sanh 1... phi cố huởng l,--. Quả duyên cùng Nhân duyên... tóm tắt,... Tiền sanh duyên 
cùng Nghiệp duyên, Thực duyên... tóm tắt,... Bất ly duyên có phi Hậu sanh l,--- phi cố 
huởng 1 ... 

333 . 

Thực duyên có phi Nhân 4,... có phi Cảnh 5, phi Truởng 17, phi Vô gián 5, phi Liên 
tiếp 5, phi Hỗ tuơng 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 17, phi cố huởng 
17, phi Nghiệp 7, phi Quả 17, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuong ung 5, 
phi Bất tuong ung 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

334 . 

Thực duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh 5... tóm tắt,... có phi Quả 17, phi Tuơng 
ung 5, phi Bất tuong ung 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5... tóm tắt,... 

335 . 

Quyền duyên có phi Nhân 4,... phi Cảnh 5, phi Quả 17, phi Thực 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo 1, phi Tuong ung 5, phi Bất tuơng ung 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

Quyền duyên cùng Nhân duyên tóm tắt,... 

336 . ' 

Thiền duyên có phi Nhân 4... phi Cảnh 5... phi Quả 17, phi Đạo 1, phi Tuong ung 5, 
phi Bất tuơng ung 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

Thiền duyên cùng Nhân duyên tóm tắt,... 

337 . 

Đạo duyên có phi Nhân 3,... phi Cảnh 5, phi Quả 17, phi Tuong ung 5, phi Bất tuong 
ung 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

Đạo duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh 5 tóm tắt,... 

Tuơng ung duyên cũng nhu Cảnh duyên. 

338 . 

Bất tuong ung duyên có phi Nhân 4,... phi Cảnh 5, phi Truởng 17, phi Vô gián 5, phi 
Liên tiếp 5, phi Hỗ tuong 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 5, phi Hậu sanh 17, phi cố 
huởng 17, phi Nghiệp 7, phi Quả 17, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 5, phi Vô 
hữu 5, phi Ly 5. 

339 . 

Bất tuơng ung duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh 5,... phi Truởng 17, phi Vô gián 5, 
phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tuơng 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 5, phi Hậu sanh 17, phi cố 
huởng 17, phi Nghiệp 7, phi Quả 17, phi Tuơng ung 5, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

340 . 

Bất tuơng ung duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên có phi Truởng 7,... phi Tiền sinh 
1, phi Hậu sinh 7, phi cố huởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7. 


341 . 



5S 


Vị trí - Tam đề - Tam đề thiện 


Bất tương ưng duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên có phi Hậu sinh 
7,... phi Cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7. 

342 . 

Bất tương ưng duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên, Tiền sanh duyên, 
Cố hưởng duyên có phi Hậu sinh 1... phi Nghiệp 7, phi Quả 7. 

343 . 

Bất tương ưng duyên cùng Nhân duyên... cố hưởng duyên, Nghiệp duyên, Thực 
duyên, Bất ly duyên, có phi Hậu sanh 1... phi Quả 7. 

344 . 

Bất tương ưng duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên... tóm tắt,... Tiền sanh duyên, 
Nghiệp duyên, Quả duyên, có phi Hậu sanh 1,... phi cố hưởng 1. 

345 . " 

Bất tương ưng duyên cùng Nhân duyên ... Tiền sanh duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên, 
Bất ly duyên có phi Hậu sanh 1... phi cố hưởng 1... 

346 . 

Hiện hữu duyên cũng như Đồng sanh duyên, 

Vô hữu duyên cũng như Cảnh duyên. 

Bất ly duyên cũng nhu Đồng sanh duyên. 

Dứt phần ỷ trượng thuận tùng, đoi lập. 

347 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4,... có Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 4, Hỗ tương 4, Y 
chỉ 4, Cận y 4, Tiền sanh 4, cố hưởng 4, Nghiệp 4, Quả 1, Thực 4, Quyền 4, Thiền 4, 
Đạo 3, Tương ưng 4, Bất tương ưng 4, Hiện hữu 4, Vô hữu 4, Ly 4, Bất ly 4. 

348 . 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên có Đồng sanh 1... Hỗ tương 1, Y chỉ 1, Nghiệp 
1, Quả 1, Thực 1, Quyền 1, Thiền 1, Bất tương ưng 1, Hiện hữu 1, Bất ly 1. 

349 . 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, phi Hỗ tương duyên có Đồng sanh 1... Y chỉ 1, Nghiệp 1, Quả 1, Thực 1, 
Quyền 1, Thiền 1, Bất tương ưng 1, Hiện hữu 1, Bất ly. 

350 . 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Cận y duyên, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh 
duyên, phi cố hưởng duyên, phi Nghiệp duyên có Đồng sanh l,-.- Y chỉ 1, Thực 1, 
Hiện hữu 1, Bất ly 1. 

351 . 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi Thực 
duyên, có Đồng sanh l,--- Y chỉ 1, Hiện hữu 1, Ly 1, Bất ly 1. 

352 . 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi Thực 
duyên, phi Quyền duyên, tóm tắt,... phi Ly duyên có Đồng sanh l,--- Y chỉ 1, Hiện hữu 
1, Bất ly 1. 

353 . 

Phi Cảnh duyên có Nhân 5,... Trưởng 5, Đồng sanh 5, Hỗ tương 1, Y chỉ 5, Nghiệp 5, 
Quả 1, Thực 5, Quyền 5, Thiền 5, Đạo 5, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 5, Bất ly 5. 


354 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


59 


Phi Cảnh duyên cùng phi Nhân duyên có Đồng sanh 1... Hỗ tuơng 1, Y chỉ 1, Nghiệp 
1, Quả 1, Thực 1, Quyền 1, Thiền 1, Bất tuơng ung 1, Hiện hữu 1, Bất ly 1... tóm tắt... 

355 . 

Phi Truởng duyên có Nhân 17,... Cảnh 7, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 17, Hỗ 
tuơng 7, Y chỉ 17, Cận y 7, Tiền sanh 7, cố huởng 7, nghiệp 17, Quả 1, Thực 17, 
Quyền 17, Thiền 17, Đạo 17, Tuơng ung 7, Bất tuong ung 17, Hiện hữu 17, Vô hữu 7, 
Ly 7, Bất ly 17. 

356 . 

Phi Truởng duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh 4,... Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng 
sanh 4, Hỗ tuơng 4, Y chỉ 4, Cận y 4, Tiền sanh 4, cố huởng 4, Nghiệp 4, Quả 1, Thực 
4, Quyền 4, Thiền 4, Đạo 3, Tuơng ung 4, Bất tuong ung 4, Hiện hữu 4, Vô hữu 4, Ly 
4, Bất ly 4. 

Phi Truởng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Đồng sanh 1 tóm tắt,... 
Bất ly 1. 

357 . 

Phi Vô gián duyên cùng phi Liên tiếp duyên, phi Hỗ tuong duyên, phi Cận y duyên 
nhu phi Cảnh duyên. 

358 . 

Phi Tiền sanh duyên có Nhân 7,... Cảnh 3, Truởng 7, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng 
sanh 7, Hỗ tuong 3, Y chỉ 7, Cận y 3, cố huởng 3, Nghiệp 7, Quả 7, Thực 7, Quyền 7, 
Thiền 7, Đạo 7, Tuong ung 3, Bất tuơng ung 5, Hiện hữu 7, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 7. 

359 . 

Phi Tiền sanh duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh 2,... Vô gián 2, Liên tiếp 2, Đồng 
sanh 2, Hỗ tuong 2, Y chỉ 2, Cận y 2, cố huởng 1, Nghiệp 2, Quả 1, Thực 2, Quyền 2, 
Thiền 2, Đạo 1, Tuơng ung 2, Bất tuơng ung 1, Hiện hữu 2, Vô hữu 2, Ly 2, Bất ly 2. 

Phi Tiền sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, có Đồng sanh 1 tóm 
tắt,... Bất ly 1. 

360 . 

Phi Hậu sanh duyên có Nhân 17,... Cảnh 7, Truởng 17, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng 
sanh 17, Hỗ tuong 7, Y chỉ 17, Cận y 7, Tiền sanh 7, cố huởng 7, nghiệp 17, Quả 1, 
Thực 17, Quyền 17, Thiền 17, Đạo 17, Tuong ung 7, Bất tuơng ung 17, Hiện hữu 17, 
Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 17. 

361 . 

Phi Hậu sanh duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh 4,... Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng 
sanh 4, Hỗ tuong 4, Y chỉ 4, Cận y 4, Tiền sanh 4, cố huởng 4, Nghiệp 4, Quả 1, Thực 
4, Quyền 4, Thiền 4, Đạo 3, Tuơng ung 4, Bất tuơng ung 4, Hiện hữu 4, Vô hữu 4, Ly 
4, Bất ly 4. 

Phi Hậu sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, có Đồng sanh 1 tóm 
tắt,... Bất ly 1. 

362 . 

Phi Cố huởng duyên có Nhân 17,... Cảnh 7, Truởng 17, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng 
sanh 17, Hỗ tuong 7, Y chỉ 17, Cận y 7, Tiền sanh 7, nghiệp 17, Quả 1, Thực 17, 
Quyền 17, Thiền 17, Đạo 17, Tuong ung 7, Bất tuong ung 17, Hiện hữu 17, Vô hữu 7, 
Ly 7, Bất ly 17. 


363 . 



60 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


Phi Cố hưởng duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh 4,... Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng 
sanh 4, Hỗ tưong 4, Y chỉ 4, Cận y 4, Tiền sanh 4, Nghiệp 4, Quả 1, Thực 4, Quyền 4, 
Thiền 4, Đạo 3, Tương ưng 4, Bất tương ưng 4, Hiện hữu 4, Vô hữu 4, Ly 4, Bất ly 4. 

Phi Cố hưởng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Đồng sanh 1 tóm 
tắt,... có Bất ly 1. 

364 . 

Phi Nghiệp duyên có Nhân 7,... Cảnh 7, Trưởng 7, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 
7, Hỗ tương 7, Y chỉ 7, Cận y 7, Tiền sanh 7, cố hưởng 7, Thực 7, Quyền 7, Thiền 7, 
Đạo 7, Tương ưng 7, Bất tương ưng 7, Hiện hữu 7, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 7. 

365 . 

Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh l,-.- Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng 
sanh 1, Hỗ tương 1, Y chỉ 1, Cận y 1, Tiền sanh 1, cố hưởng 1, Thực 1, Quyền 1, 
Thiền 1, Tương ưng 1, Bất tương ưng 1, Hiện hữu 1, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 1. 

366 . 

Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, có Đồng sanh l,--- Hỗ tương 
1, Y chỉ 1, Thực 1, Hiện hữu 1, Bất ly 1... tóm tắt... 

367 . 

Phi Quả duyên có Nhân 17,... Cảnh 7, Trưởng 17, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 
17, Hỗ tương 7, Y chỉ 17, Cận y 7, Tiền sanh 7, cố hưởng 7, nghiệp 17, Thực 17, 
Quyền 17, Thiền 17, Đạo 17, Tương ưng 7, Bất tương ưng 17, Hiện hữu 17, Vô hữu 7, 
Ly 7, Bất ly 17. 

368 . 

Phi Quả duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh 4,... Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 
4, Hồ tương 4, Y chỉ 4, Cận y 4, Tiền sanh 4, cố hưởng 4, Nghiệp 4, Thực 4, Quyền 4, 
Thiền 4, Đạo 3, Tương ưng 4, Bất tương ưng 4, Hiện hữu 4, Vô hữu 4, Ly 4, Bất ly 4. 

369 . 

Phi Quả duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Đồng sanh l,--- Hỗ tương 1, 

Y chỉ 1, Nghiệp 1, Thực 1, Quyền 1, Thiền 1, Bất tương ưng 1, Hiện hữu 1, Bất ly 1... 
tóm tắt... 

370 . 

Phi Thực duyên có Đồng sanh l,-.- Hỗ tương 1, Y chỉ 1, Nghiệp 1, Quyền 1, Hiện hữu 
1, Bất ly 1... tóm tắt... 

371 . 

Phi Quyền duyên có Đồng sanh l,-.- Hỗ tương 1, Y chỉ 1, Nghiệp 1, Thực 1, Hiện hữu 
1, Bất ly 1... tóm tắt... 

372 . 

Phi Thiền duyên có Cảnh l,--- Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 1, Hỗ tương 1, Y chỉ 
1, Cận y 1, Tiền sanh 1, Nghiệp 1, Quả 1, Thực 1, Quyền 1, Tương ưng 1, Bất tương 
ưng 1, Hiện hữu 1, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 1. 

373 . 

Phi Thiền duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, có Đồng sanh 1, Hỗ tương 1, 

Y chỉ 1, Nghiệp 1, Thực 1, Quyền 1, Hiện hữu 1, Bất ly 1. 

374 . 

Phi Đạo duỵên có Cảnh l,--. Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 1, Hỗ tương 1, Y chỉ 1, 
Cận y 1, Tiền sanh 1, cố hưởng 1, Nghiệp 1, Quả 1, Thực 1, Quyền 1, Thiền 1, Tương 
ưng 1, Bất tương ưng 1, Hiện hữu 1, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 1. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


61 


375 . 

Phi Đạo duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, có Đồng sanh 1,... Hỗ tuơng 1, 
Y chỉ 1, Nghiệp 1, Quả 1, Thực 1, Quyền 1, Thiền 1, Bất tuơng ung 1, Hiện hữu 1, Bất 
ly 1, tóm tắt,... 

376 . 

Phi Tuơng ung duyên có Nhân 5,... Truởng 5, Đồng sanh 5, Hỗ tuơng 1, Y chỉ 5, 
Nghiệp 5, Quả 1, Thực 1, Quyền 5, Thiền 5, Đạo 5, Bất tuong ung 5, Hiện hữu 5, Bất 

Phi Tuong ung duyên cùng Nhân duyên có Đồng sanh 1, tóm tắt,... Bất ly 1. 

377 . 

Phi Bất tuơng ung duyên có Nhân 3,... Cảnh 3, Truởng 3, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng 
sanh 3, Hỗ tuong 3, Y chỉ 3, Cận y 3, cố huởng 3, Nghiệp 3, Quả 1, Thực 3, Quyền 3, 
Thiền 3, Đạo 3, Tuơng ung 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 3. 

378 . 

Phi Bất tuong ung duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh 2,... Vô gián 2, Liên tiếp 2, 
Đồng sanh 2, Hỗ tuong 2, Y chỉ 2, Cận y 2, cố huởng 1, Nghiệp 2, Thực 2, Quyền 2, 
Thiền 2, Đạo 1, Tuong ung 2, Hiện hữu 2, Vô hữu 2, Ly 2, Bất ly 2. 

379 . 

Phi Bất tuong ung duyên cùng phi Nhân duyên, Cảnh duyên có Đồng sanh l,--- Hỗ 
tuong 1, Y chỉ 1, Nghiệp 1, Thực 1, Quyền 1, Hiện hữu 1, Bất ly 1... tóm tắt... 

Phi Vô hữu duyên, phi Ly duyên cũng nhu phi Cảnh duyên. 

Dứt phần ỷ trượng (paccayavara) đối lập thuận tùng. 

Phần Y Chỉ (Nissayavãra) 

380 . 

* Pháp thiện y chỉ pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn y chỉ ịnissaya) 1 uẩn thiện, 
1 uẩn y chỉ 3 uẩn, 2 uẩn y chỉ 2 uẩn. 

* Pháp vô ký y chỉ pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: sắc nuong tâm sanh 
ịcittasamutthanarũpa) y chỉ uấn thiện. 

* Thiện và vô ký y chỉ pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn và sắc nuong tâm sanh 
y chỉ 1 uẩn thiện, 1 uẩn và sắc nuơng tâm sanh y chỉ 3 uẩn, 2 uẩn và sắc nuong tâm 
sanh y chỉ 2 uẩn. 

381 . 

* Pháp bất thiện y chỉ pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn y chỉ 1 uẩn bất 
thiện... 2 uẩn y chỉ 2 uẩn. 

* Pháp vô ký y chỉ pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên: sắc nuơng tâm sanh y chỉ uẩn 
bất thiện. 

* Pháp bất thiện và vô ký y chỉ pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn và sắc 
nuong tâm sanh y chỉ 1 uẩn bất thiện... 2 uẩn và sắc nuong tâm sanh y chỉ 2 uẩn. 

382 . 

* Pháp vô ký y chỉ pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn và sắc nuong tâm sanh y 
chỉ 1 uẩn vô ký quả vô ký tố, 1 uẩn và sắc nuong tâm sanh y chỉ 3 uẩn, 2 uẩn và sắc 
nuơng tâm sanh y chỉ 3 uẩn, 2 uẩn và sắc nuong tâm sanh y chỉ 2 uẩn. Trong sát-na tục 
sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh (katattãrũpa) y chỉ 1 uẩn vô ký quả, 1 uẩn và sắc tục sinh y 
chỉ 3 uẩn, 2 uẩn và sắc tục sinh y chỉ 2 uẩn. Vật (sắc nuơng trái tim) y chỉ uẩn, uẩn y 
chỉ vật (hadayavatthu). 3 sắc đại sung (Nahãbhũrarũpa) y chỉ 1 sắc đại sung, 1 sắc đại 



62 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


* 

* 

* 

* 

383 . 

* 

* 

* 


* 


* 


* 


384 . 


385 . 


sung y chỉ 3 sắc đại sung, 2 sắc đại sung y chỉ 2 sắc đại sung, uẩn vô ký quả vô ký tố y 
chỉ vật. 

Pháp thiện y chỉ pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: Chư uẩn thiện y chỉ vật (sắc 
nưong trái tim). 

Pháp bất thiện y chỉ pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: Các uẩn bất thiện y chỉ vật 
(hadayavatthu). 

Pháp thiện và vô ký y chỉ pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: Chư uẩn thiện và sắc 
nương tâm sanh nương sắc đại sung y chỉ vật (sắc nương trái tim). 

Pháp bất thiện và vô ký y chỉ pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: Chư uẩn bất thiện và 
sắc tâm sanh nương đại sung y chỉ vật. 

Pháp thiện y chỉ pháp thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn y chỉ 1 uẩn thiện 
và vật (sắc nương trái tim)... 2 uẩn y chỉ 2 uẩn và vật. 

Pháp vô ký y chỉ pháp thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: sắc nương tâm sanh y 
chỉ uẩn thiện và sắc đại sung. 

Pháp thiện và vô ký y chỉ pháp thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn y chỉ 1 
uẩn thiện và vật... 2 uẩn nương (y chỉ) 2 uẩn và vật, sắc nương tâm sanh y chỉ uẩn 
thiện và sắc đại sung. 

Pháp bất thiện y chỉ pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn y chỉ 1 uẩn 
bất thiện và vật... 2 uẩn nương 2 uẩn và vật (sắc nương trái tim). 

Pháp vô ký y chỉ pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: sắc nương tâm sanh 
y chỉ uẩn bất thiện và sắc đại sung. 

Pháp bất thiện và vô ký y chỉ pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn y 
chỉ 1 uẩn bất thiện và vật... 2 uẩn nương 2 uẩn và vật (sắc nương trái tim), sắc nương 
tâm sanh y chỉ uẩn bất thiện và sắc đại sung. 

Nhân duyên có 17 (câu), Cảnh duyên 7, Trưởng duyên 17, Vô gián 7, Liên tiếp 7, 
Đồng sanh 17, Hỗ tưcmg 7, Y chỉ 17, Cận y 7, Tiền sanh 7, cố hưởng 7, Nghiệp 17, 
Quả 1, Thực 17, Quyền 17, Thiền 17, Đạo 17, Tương ưng 7, Bất tương ưng 17, Hiện 
hữu 17, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly duyên 17. 

Dứt phần y chỉ thuận tùng 


* Pháp bất thiện y chỉ pháp bất thiện sanh ra do phi Nhân duyên: Si đồng sanh hoài nghi 
đồng sanh phóng dật y chỉ ịnisssaya) uẩn đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật. 

* Pháp vô ký y chỉ pháp vô ký sanh ra do phi Nhân duyên: 3 uẩn và sắc nương tâm sanh 
y chỉ 1 uẩn vô ký quả vô ký tố vô nhân (ahetuka), 1 uẩn và sắc nương tâm sanh y chỉ 3 
uẩn, 2 uẩn và sắc nương tâm sanh y chỉ 2 uẩn. Trong sát-na tục sinh vô nhân 3 uẩn và 
sắc tục sinh y chỉ 1 uẩn vô ký quả... 2 uẩn và sắc tục sinh y chỉ 2 uẩn, uẩn y chỉ vật, vật 
y chỉ uẩn, 3 sắc đại sung y chỉ 1 sắc đại sung... sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh và sắc 
thủ y chỉ sắc đại sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương và cõi Vô tưởng... 
sắc tục sinh và sắc thủ y chỉ sắc đại sung. Nhãn thức y chỉ nhãn xứ... thân thức y chỉ 
thân xứ. Các uẩn vô ký quả vô ký tố vô nhân y chỉ vật (hadayavatthu). 

* Pháp bất thiện y chỉ pháp vô ký sanh ra do phi Nhân duyên: Si đồng sanh hoài nghi 
đồng sanh phóng dật y chỉ vật. 


386 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


63 


Pháp bất thiện y chỉ pháp bất thiện và vô ký sanh ra do phi Nhân duyên: Si đồng sanh 
hoài nghi đồng sanh phóng dật y chỉ uẩn đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật và 
vật (sắc nương trái tim). 

387 . 

Phi Nhân duyên có 4, phi Cảnh 5, phi Trưởng 17, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi 
Hỗ tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sinh 17, phi cố hưởng 17, phi 
Nghiệp 7, phi Quả 17, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương 
ưng 5, phi Bất tưoTig ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

Dứt phần y chỉ đoi lập 

388 . 

Trong Nhân duyên có phi Cảnh 5 (câu),... phi Trưởng 17, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 
5, phi Hỗ tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền sinh 7, phi Hậu sanh 17, phi cố hưởng 17, phi 
Nghiệp 7, phi Quả 17, phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

Dứt phần y chỉ thuận tùng, đổi lập 

389 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh trong 4 (câu),... Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 4, Hỗ 
tương 4, Y chỉ 4 Cận y 4, Tiền sinh 4, cố hưởng 4, Nghiệp 4, Quả 1, Thực 4, Quyền 4, 
Thiền 4, Đạo 3, Tương ưng 4, Bất tương ưng 4, Hiện hữu 4, Vô hữu 4, Ly 4, Bất ly 4. 

Dứt phần y chỉ đổi lập thuận tùng. 

Ý nghĩa y chỉ (nissayavãra) là ý nghĩa ỷ trượng. 

Ý nghĩa ỷ trượng (paccayavãra) là ý nghĩa y chỉ. 

Phần Hỗn Họp (Samsaưhavãra) 

390 . 

* Pháp thiện hỗn họp pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn hỗn họp (samsattha) 1 
uẩn thiện, 1 uẩn hỗn họp 3 uẩn, 2 uẩn hỗn họp 2 uẩn. 

* Pháp bất thiện hỗn họp pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn hỗn họp 
ịsarỵisattha) 1 uẩn bất thiện, 1 uẩn hỗn họp 3 uẩn, 2 uẩn hỗn họp 2 uẩn. 

* Pháp vô ký hỗn họp pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn hỗn họp 1 uẩn vô ký 
quả vô ký tố, 1 uẩn hỗn họp 3 uẩn, 2 uẩn hỗn họp 2 uẩn. Trong sát-na tục sinh: 3 uẩn 
hỗn họp 1 uẩn vô ký quả, 1 uẩn hỗn họp 3 uẩn, 2 uẩn hỗn họp 2 uẩn. 

391 . 

Pháp thiện hỗn họp pháp thiện sanh ra do Cảnh duyên... Trưởng duyên... 

Trong sát-na tục sinh không có Trưởng duyên. 

Vô gián duyên, Liên tiếp duyên, Đồng sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y chỉ duyên, Cận 
y duyên tất cả vừa kể đều giống phần nhân căn. 

392 . 

* Pháp thiện hỗn họp pháp thiện sanh ra do Tiền sanh duyên: 3 uẩn hỗn họp (samsattha) 
1 uẩn thiện, 1 uẩn hỗn họp 3 uẩn, 2 uẩn hỗn họp 2 uẩn thuộc Vật sanh tiền duyên. 

* Pháp bất thiện hỗn họp pháp bất thiện sanh ra do Tiền sanh duyên: 3 uẩn hỗn họp 1 
uẩn bất thiện, 1 uẩn hỗn họp 3 uẩn, 2 uẩn hỗn họp 2 uẩn thuộc Vật sanh tiền duyên. 

* Pháp vô ký hỗn họp pháp vô ký sanh ra do Tiền sanh duyên: 3 uẩn hỗn họp 1 uẩn vô 
ký quả vô ký tố, 1 uẩn hỗn họp 3 uẩn, 2 uẩn hỗn họp 2 uẩn thuộc Vật sanh tiền duyên. 

393 . 

* ... Hỗn họp pháp thiện... pháp bất thiện ... 



64 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


* Pháp vô ký hỗn họp pháp vô ký sanh ra do cố hưởng duyên:... hỗn họp uẩn vô ký tố 
(abyãkataki riyã)... 

394 . 

* Pháp thiện hỗn họp pháp thiện sanh ra do Nghiệp duyên:... hỗn họp pháp bất thiện... 
hỗn họp pháp vô ký... 

* Pháp vô ký hỗn họp pháp vô ký sanh ra do Quả duyên: ... Vô ký quả ... 

395 . 

* Pháp thiện hỗn họp pháp thiện sanh ra do Thực duyên:... Quyền duyên, Thiền duyên, 
Đạo duyên, Tương ưng duyên, những duyên này cũng như Nhân duyên. 

396 . 

* Pháp thiện hỗn họp pháp thiện sanh ra do Bất tương ưng duyên: 3 uẩn hỗn họp 1 uẩn 
thiện... 2 uẩn hỗn họp 2 uẩn do vật Bất tương ưng duyên. 

* Pháp bất thiện... do vật Bất tương ưng duyên. 

* Pháp vô ký... do vật Bất tương ưng duyên. 

397 . 

Pháp thiện hỗn họp pháp thiện sanh ra do Hiện hữu duyên... Vô hữu duyên, Ly duyên, 
Bất ly duyên... nhu Nhân duyên. 

398 . 


Trong Nhân duyên có 3 (câu), Cảnh duyên có 3, Trưởng duyên có 3, Vô gián duyên có 
3, Liên tiếp duyên có 3, Đồng sanh duyên 3, Hỗ tương duyên 3, Y chỉ duyên 3, Cận y 
duyên 3, Tiền sanh duyên 3, cố hưởng duyên 3, Nghiệp duyên 3, Quả duyên 1, Thực 
duyên 3, Quyền duyên 3, Thiền duyên 3, Đạo duyên 3, Tương ưng duyên 3, Bất tương 
ưng duyên 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 3. 

Nhân duyên có Cảnh trong 3 câu. Phần nhân căn nên sắp rộng. 

399 . 

Cố hưởng duyên có Nhân 3,... có Cảnh 3, Trưởng 3, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 
3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, Cận y 3, Tiền sanh 3, Nghiệp 3, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, 
Đạo 3, Tương ưng 3, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 3. 

400 . 

Quả duyên có Nhân l,--- Cảnh 1, Trưởng 1, Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 1, Hỗ 
tương 1, Y chỉ 1, Cận y 1, Tiền sanh 1, Nghiệp 1, Thực 1, Quyền 1, Thiền 1, Đạo 1, 
Tương ưng 1, Bất tương ưng 1, Hiện hữu 1, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 1. 

Dứt phần hỗn hợp thuận tùng. 

401 . 

* Pháp bất thiện hỗn họp pháp bất thiện sanh ra do phi Nhân duyên: Si đồng sanh hoài 
nghi đồng sanh phóng dật hỗn họp uẩn đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật. 

* Pháp vô ký hỗn họp pháp vô ký sanh ra do phi Nhân duyên: 3 uẩn hỗn họp 1 uẩn vô 
ký quả vô ký tố vô Nhân, 1 uẩn hỗn họp 3 uẩn, 2 uẩn hỗn họp 2 uẩn. Trong sát-na tục 
sinh vô nhân 3 uẩn hỗn họp 1 uẩn vô ký quả, 1 uẩn hỗn họp 3 uẩn, 2 uẩn hỗn họp 2 
uẩn. 


402 . 

Pháp thiện hỗn họp pháp thiện sanh ra do phi Trưởng duyên... phi Tiền sanh duyên: 3 
uẩn hỗn họp 1 uẩn thiện nơi Vô sắc... 2 uẩn hỗn họp 2 uẩn. 

403 . 

* Pháp bất thiện... pháp vô ký... 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


65 


* Pháp thiện hỗn hợp pháp thiện sanh ra do phi Hậu sanh duyên: 3 câu... do phi cố 
huởng duyên: 3 câu ... 

404 . 

* Pháp thiện hỗn hợp pháp thiện sanh ra do phi Nghiệp duyên: Tu (cetanã) thiện hỗn 
hợp uẩn thiện. 

* Pháp bất thiện hỗn hợp pháp bất thiện sanh ra do phi Nghiệp duyên: Tu (cetanã) bất 
thiện hỗn họp uẩn bất thiện. 

* Pháp vô ký hỗn họp pháp vô ký sanh ra do phi Nghiệp duyên: Tu (cetanã) vô ký tố 
hỗn họp uẩn vô ký tố (kiriyã). 

405 . 

* ... Hỗn họp pháp thiện... hỗn họp pháp bất thiện ... 

* Pháp vô ký hỗn họp pháp vô ký sanh ra do phi Quả duyên: 3 uẩn hỗn họp 1 uẩn vô ký 
tố. 

Trong hỗn họp phân tích đối lập không có phi Nghiệp, phi Quả, tục sinh. Còn tất cả 
ngoài ra đều có. 

406 . 

Pháp vô ký hỗn họp pháp vô ký sanh ra do phi Thiền duyên: 3 uẩn hỗn họp 1 uẩn đồng 
sanh ngũ song thức... 2 uẩn hỗn họp 2 uẩn. 

407 . " 

Pháp vô ký hỗn họp pháp vô ký sanh ra do phi Đạo duyên: 3 uẩn hỗn họp 1 uẩn vô ký 
quả vô ký tố vô nhân... 2 uẩn hỗn họp 2 uẩn. Trong sát-na tục sinh vô nhân. 

408 . 

* Pháp thiện hỗn họp pháp thiện sanh ra do phi Bất tuơng ung duyên: 3 uẩn hỗn họp 1 
uẩn thiện nơi Vô sắc... 2 uẩn hỗn họp 2 uẩn. 

* Pháp bất thiện hỗn họp pháp bất thiện sanh ra do phi Bất tuơng ung duyên: 3 uẩn hỗn 
họp 1 uẩn bất thiện nơi Vô sắc... 2 uẩn hỗn họp 2 uẩn. 

* Pháp vô ký hỗn họp pháp vô ký sanh ra do phi Bất tuơng ung duyên: 3 uẩn hỗn họp 1 
uẩn vô ký quả vô ký tố nơi Vô sắc... 2 uẩn hỗn họp 2 uẩn. Phi Bất tuơng ung duyên 
không có tục sinh. 

409 . 

Phi Nhân có 2, phi Truởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố huởng 3, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tuơng ung 3. 

410 . 

Phi Nhân duyên có phi Truởng 2,... phi Tiền sinh 2, phi Hậu sinh 2, phi cố huởng 2, 
phi Nghiệp 1, phi Quả 2, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tuơng ung 2. 

411 . 

Phi Nhân duyên cùng phi Truởng duyên có phi Tiền sinh trong 2 (câu),... phi Hậu sinh 
2, phi Cố huởng 2, phi Nghiệp 1, phi Quả 2, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tuơng ung 

2. 

412 . 

Phi Nhân duyên cùng phi Truởng duyên, phi Tiền sanh duyên có phi Hậu sinh 2,... phi 
Cố huởng 2, phi Nghiệp 1, phi Quả 2, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tuơng ung 2. 

413 . 

Phi Nhân duyên cùng phi Truởng duyên, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh duyên, 
phi Cố huởng duyên có phi Nghiệp 1,... phi Quả 2, phi Đạo 1, phi Bất tuơng ung 2. 


414 . 



66 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


Phi Nhân duyên cùng phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh duyên, 
phi Cố hưởng duyên, phi Nghiệp duyên có phi Quả 1,... phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 
1 . 

415 . 

Phi Nhân duyên cùng phi Trưởng duyên, phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi Đạo 
duyên có phi Bất tương ưng 1. 

416 . 

Phi Trưởng duyên có phi Nhân 2,... phi Tiền sinh 3, phi Hậu sinh 3, phi cố hưởng 3, 
phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 3. 

417 . 

Phi Trưởng duyên cùng phi Nhân duyên có phi Tiền sinh trong 2 (câu)... phi Hậu sinh 
2, phi Cố hưởng 2, phi Nghiệp 1, phi Quả 2, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 

2 . 

418 . 

Phi Tiền sinh duyên có phi Nhân 2,... phi Trưởng 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, 
phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 3. 

419 . 

Phi Tiền sanh duyên cùng phi Nhân duyên có phi Trưởng 2,... phi Hậu sinh 2, phi cố 
hưởng 2, phi Nghiệp 1, phi Quả 2, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 2... tóm tắt... 

420 . 

Phi Hậu sanh duyên... phi cố hưởng duyên, có phi 2,... phi Trưởng 3, phi Tiền sinh 3, 
phi Hậu sinh 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 3. 

421 . 

Phi Cố hưởng duyên cùng phi Nhân duyên có phi Trưởng 2,... phi Tiền sinh 2, phi Hậu 
sinh 2, phi Nghiệp 1, phi Quả 2, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng... tóm tắt... 

422 . 

Phi Nghiệp duyên có phi Nhân 1,... phi Trưởng 3, phi Tiền sinh 3, phi Hậu sinh 3, phi 
Cố hưởng 3, phi Quả 3, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 3. 

423 . 

Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên có phi Trưởng 1, phi Tiền sinh 1, phi Hậu 
sinh 1, phi Cố hưởng 1, phi Quả 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 1, tóm tắt,... 

424 . 

Phi Quả duyên có phi Nhân 2,... phi Trưràg 3, phi Tiền sinh 3, phi Hậu sinh 3, phi cố 
hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 3. 

425 . 

Phi Quả duyên cùng phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu 
sanh duyên, phi cố hưởng duyên có phi Nghiệp 1,... phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 2. 

426 . ^ 

Phi Thiền duyên có phi Nhân 1,... phi Trưởng 1, phi Hậu sinh 1, phi cố hưởng 1, phi 
Đạo 1. 

427 . 

Phi Thiền duyên cùng phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên, phi Hậu sanh duyên, phi cố 
hưởng duyên có phi Đạo 1. 

428 . 

Phi Đạo duyên có phi Nhân 1,... phi Trưởng 1, phi Tiền sinh 1, phi Hậu sinh 1, phi cố 
hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thiền 1, phi Bất tương ưng 1,... tóm tắt... 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


67 


429 . 

Phi Bất tương ưng duyên có phi Nhân 2,... phi Trưởng 3, phi Tiền sinh 3, phi Hậu sinh 
3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Đạo 1. 

430 . 

Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên có phi Trưởng 2,... phi Tiền sinh 2, phi 
Hậu sinh 2, phi cố hưởng 2, phi Nghiệp 1, phi Quả 2, phi Đạo 1. 

431 . 

Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh 
duyên, phi Hậu sanh duyên, phi cố hưởng duyên, phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên có 
phi Đạo 1. 

Dứt cách đoi lập 

432 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 3,... phi Tiền sinh 3, phi Hậu sinh 3, phi cố hưởng 3, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Bất tương ưng 3. 

433 . 

Nhân duyên cùng Cảnh duyên có phi Trưởng 3, phi Tiền sinh 3, phi Hậu sinh 3, phi 
Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Bất tương ưng 3. 

434 . ^ ^ ^ 

Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Trưởng duyên có phi Tiền sinh 3,... phi Hậu sinh 3, phi 
Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Bất tương ưng 3. 

435 . 

Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Trưởng duyên, Vô gián duyên, Liên tiếp duyên, Đồng 
sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y chỉ duyên, Cận y duyên, Tiền sinh duyên có phi Hậu 
sinh 3,... phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3. 

436 . 

Nhân duyên cùng Cảnh duyên tóm tắt,... Tiền sinh duyên, cố hưởng duyên có phi Hậu 
sinh 3,... phi Nghiệp 3, phi Quả 3. 

437 . 

Nhân duyên cùng Cảnh duyên tóm tắt,... Tiền sinh duyên, cố hưởng duyên, Nghiệp 
duyên, Thực duyên tóm tắt,... Bất ly duyên có phi Hậu sinh 3,... phi Quả 3. 

438 . 

Nhân duyên cùng Cảnh duyên tóm tắt,... Tiền sinh duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên 
có phi Hậu sinh 1,... phi cố hưởng 1. 

439 . 

Nhân duyên cùng Cảnh duyên tóm tắt,... Tiền sanh duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên, 
Thực duyên, tóm tắt,... Bất ly duyên có phi Hậu sanh 1,... phi cố hưởng 1. 

440 . 

Cảnh duyên có phi Nhân 2,... phi Trưởng 3, phi Tiền sinh 3, phi Hậu sinh 3, phi cố 
hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 3. 

Cảnh duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng 3... tóm tắt. 

441 . 

* Trưởng duyên có phi Tiền sanh 3,... phi Hậu sinh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi 
Quả 3, phi Bất tương ưng 3. 

* Trưởng duyên cùng Nhân duyên, tóm tắt,... Vô gián duyên, Liên tiếp duyên, Đồng 
sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y chỉ duyên, Cận y duyên nên sắp rộng nhu phần cảnh 
căn. 



6S 


Vị trí - Tam đề - Tam đề thiện 


442 . 

Tiền sanh duyên có phi Nhân 2,... phi Trưởng 3, phi Hậu sinh 3, phi cố hưởng 3, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 1, phi Đạo 1. 

443 . 

Tiền sanh duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng 3,... phi Hậu sinh 3, phi cố hưởng 3, 
phi Nghiệp 3, phi Quả 3... tóm tắt... 

444 . 

Cố hưởng duyên có phi Nhân 2,... phi Trưởng 3, phi Tiền sinh 3, phi Hậu sinh 3, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Đạo 1, phi Bất tưong ưng 3. 

445 . " 

Cố hưởng duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng 3,... phi Tiền sinh 3, phi Hậu sinh 3, 
phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Bất tưong ưng 3... tóm tắt,... 

446 . 

* Nghiệp duyên có phi Nhân 2,... phi Trưởng 3, phi Tiền sinh 3, phi Hậu sinh 3, phi cố 
hưởng 3, phi Quả 3, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tưong ưng 3. 

* Nghiệp duyên cùng Nhân duyên có Trưởng 3... tóm tắt... 

447 . 

* Quả duyên có phi Nhân 1,... phi Trưởng 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố 
hưởng 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 1. 

* Quả duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng 1, tóm tắt,... 

448 . 

* Thực duyên có phi Nhân 2,... phi Trưởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố 

hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 3. 

* Thực duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng 3... tóm tắt,... 

449 . 

* Quyền duyên có phi Nhân 2,... phi Trưởng 3, phi Tiền sinh 3, phi Hậu sinh 3, phi cố 

hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 3. 

* Quyền duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng 3... tóm tắt,... 

450 . 

* Thiền duyên có phi Nhân 2... phi Trưởng 3, phi Tiền sinh 3, phi Hậu sinh 3, phi cố 
hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 3. 

* Thiền duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng 3... tóm tắt,... 

451 . 

* Đạo duyên có phi Nhân 1,... phi Trưởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố 
hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Bất tương ưng 3. 

* Đạo duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng 3... tóm tắt... 

452 . 

* Tương ưng duyên có phi Nhân 2,... phi Trưởng 3, phi Tiền sinh 3, phi Hậu sinh 3, phi 
Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 3. 

* Tương ưng duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng 3... tóm tắt,... 

453 . 

Bất tương ưng duyên có phi Nhân 2,... phi Trưởng 3, phi Tiền sinh 1, phi Hậu sinh 3, 
phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 1, phi Đạo 1. 

454 . 

Bất tương ưng duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng 3,... phi Tiền sinh 1, phi Hậu 
sinh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


69 


455 . 

* Bất tương ưng duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên có phi Trưởng 3,... phi Tiền sinh 

1, phi Hậu sinh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3. 

* Bất tương ưng duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên, tóm tắt,... Tiền sanh duyên có 
phi Hậu sanh 3,... phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3. 

* Bất tương ưng duyên cùng Nhân duyên... tóm tắt,... Tiền sanh duyên, cố hưởng duyên, 
Nghiệp duyên, Thực duyên,... tóm tắt,... Bất ly duyên có phi Hậu sanh 3,... phi Quả 3. 

* Bất tương ưng duyên cùng Nhân duyên... tóm tắt,... Tiền sanh duyên, Nghiệp duyên, 
Quả duyên, Thực duyên... tóm tắt,... Bất ly duyên có phi Hậu sanh 1... phi cố hưởng 1. 

456 . ^ 

Hiện hữu duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên, Bất ly duyên nên phân rộng nhu phần cảnh 
căn. 

Dứt cách thuận tùng, đổi lập 

457 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh trong 2 (câu),... Vô gián 2, Liên tiếp 2, Đồng sanh 2, Hỗ 
tương 2, Y chỉ 2, Cận y 2, Tiền sanh 2, cố hưởng 2, Nghiệp 2, Quả 1, Thực 2, Quyền 

2, Thiền 2, Đạo 1, Tương ưng 2, Bất tương ưng 2, Hiện hữu 2, Vô hữu 2, Ly 2. Bất ly 

2 . 

458 . 

Phi Nhân duyên cùng phi Trưởng duyên có Cảnh 2... tóm tắt,... Bất ly 2 (tất cả đều có 

2). 

459 . 

Phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh duyên có Cảnh 2,... Vô gián 2, Liên 
tiếp 2, Đồng sanh 2, Hỗ tương 2, Y chỉ 2, Cận y 2, cố hưởng 1, Nghiệp 2, Quả 1, Thực 
2, Quyền 2, Thiền 2, Đạo 1, Tương ưng 2, Bất tương ưng 1, Hiện hữu 2, Vô hữu 2, Ly 
2, Bất ly 2. 

460 . 

Phi Nhân duyên cùng phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh, phi cố 
hưởng duyên, phi Nghiệp duyên có Cảnh 1,... Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 1, Hỗ 
tương 1, Y chỉ 1, Cận ỵ 1, Thực 1, Quyền 1, Thiền 1, Tương ưng 1, Hiện hữu 1, Vô 
hữu 1, Ly 1, Bất ly 1 (tất cả đều có 1). 

461 . 

* Phi Nhân duyên cùng phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh duyên, 
phi Cố hưởng duyên, phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi Đạo duyên, phi Bất tương 
ưng duyên có Cảnh 1,... Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sinh 1, Hỗ tương 1, Y chỉ 1, Cận 
y 1, Thực 1, Quyền 1, Thiền 1, Tương ưng 1, Hiện hữu 1, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 1. 

* Phi Quả duyên, phi Đạo duyên, phi Bất tương ưng duyên cũng như phi Nghiệp duyên. 

462 . 

* Phi Trưởng duyên có Nhân 3,... Cảnh 3... tóm tắt,... Bất ly 3. 

* Phi Trưởng duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh 2... tóm tắt,... Bất ly 2. 

Phần phi trưởng căn có phi Nhân nên sắp theo nhu phần phi nhân căn. 

463 . 

Phi Tiền sanh duyên có Nhân 3,... Cảnh 3... tóm tắt,... cố hưởng 3, Nghiệp 3, Quả 1. 
Nên sắp rộng mỗi bài theo đây không có chép để, đều có ba vấn đề. 

Phần phi Tiền sanh căn cứ sắp y như cố hưởng và Đạo, đều có 2 vấn đề, ngoài ra 
đều như phi Nhân duyên. Còn phi Hậu sanh duyên sắp đều đủ như phi Trưởng duyên. 



70 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


464. 

Phi Nghiệp duyên có Nhân 3,... Cảnh 3, Trưởng 3, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 
3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, Cận y 3, Tiền sanh 3, cố hưởng 3, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, 
Đạo 3, Tương ưng 3, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 3. 

465. 

Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh 1,... Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng 
sanh 1, Hỗ tương 1, Y chỉ 1, Tiền sanh 1, cố hưởng 1, Thực 1, Quyền 1, Thiền 1, 
Tương ưng 1, Bất tương ưng 1, Hiện hữu 1, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 1. 

466. 

Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh duyên có 
Cảnh l,--- Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 1, Hỗ tương 1, Y chỉ 1, Cận y 1, Thực 1, 
Quyền 1, Thiền 1, Tương ưng 1, Hiện hữu 1, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 1. 

Những câu ngoài ra nên sắp cho rộng theo phương tiện này,... tóm tắt,... 

467. 

* Phi Quả duyên có Nhân 3... tóm tắt,... nên sắp đầy đủ... Bất ly 3. 

* Phi Quả duyên cùng phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh duyên có Cảnh 

2.. .. Vô gián 2, Liên tiếp 2, Đồng sanh 2, Hỗ tương 2, Y chỉ 2, Cận y 2, cố hưởng 1, 
Nghiệp 2, Thực 2, Quyền 2, Thiền 2, Đạo 1, Tương ưng 2, Hiện hữu 2, Vô hữu 2, Ly 
2, Bất ly 2. 

Phần phi quả căn chỉ khác nhau như thế, còn ngoài ra đều như phần phi nhân căn. 

468. " 

Phi Thiền duyên có Cảnh 1,... Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 1, Hỗ tương 1, Y chỉ 
1, Cận y 1, Tiền sanh 1, Nghiệp 1, Quả 1, Thực 1, Quyền 1, Tương ưng 1, Bất tương 
ưng 1, Hiện hữu 1, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 1. 

469. 

Phi Thiền duyên cùng phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên, phi Hậu sanh duyên, phi cố 
hưởng duyên, phi Đạo duyên có Cảnh l,--- Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 1, Hỗ 
tương 1, Y chỉ 1, Cận y 1, Tiền sanh 1, Nghiệp 1, Quả 1, Thực 1, Quyền 1, Tương ưng 
1, Bất tương ưng 1, Hiện hữu 1, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 1. 

470. 

Phi Đạo duỵên có Cảnh l,-.. Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 1, Hỗ tương 1, Y chỉ 1, 
Cận y 1, Tiền sanh 1, cố hưởng 1, Nghiệp 1, Quả 1, Thực 1, Quyền 1, Thiền 1, Tương 
ưng l,--- Bất tương ưng 1, Hiện hữu 1, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 1. 

471. 

* Phi Đạo duyên cùng phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh duyên có Cảnh 

1.. -- Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 1, Hỗ tương 1, Y chỉ 1, Cận y 1, Nghiệp 1, Quả 
1, Thực 1, Quyền 1, Thiền 1, Tương ưng 1, Bất tương ưng 1, Hiện hữu 1, Vô hữu 1, 
Ly 1, Bất ly 1. 

* Phi Đạo duyên cùng phi Nhân duyên... tóm tắt... 

472. 

Phi Bất tương ưng duyên có Nhân 3,... có Cảnh 3, Trưởng 3, Vô gián 3, Liên tiếp 3, 
Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, Cận y 3, cố hưởng 3, Nghiệp 3, Quả 3, Thực 3, 
Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 3. 


473 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


71 


Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh 2,... Vô gián 2, Liên tiếp 2, 
Đồng sanh 2, Hỗ tương 2, Y chỉ 2, Cận y 2, cố hưởng 1, Nghiệp 2, Thực 2, Quyền 2, 
Thiền 2, Đạo 1, Tương ưng 2, Hiện hữu 2, Vô hữu 2, Ly 2, Bất ly 2. 

474 . 

* Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh 
duyên, phi Hậu sanh duyên cũng như trong phần phi cố hưởng căn ịãsevanamũlakam) 
phi Nhân căn. 

* Phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi Đạo duyên cả 3 duyên này làm căn (mũla) đồng 
như một.... có Cảnh 1, Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 1, Hỗ tương 1, Y chỉ 1, Cận y 
1, Thực 1, Quyền 1, Thiền 1, Tương ưng 1, Hiện hữu 1, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 1. 

Dứt cách đoi lập, thuận tùng 
Hetphần hỗn họp (samsatthavãra) 

Phần Tương ưng (Sampayuttavãro) 

475 . 

Pháp thiện tương ưng pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn tương ưng 
ịsampayutta) 1 uẩn thiện, 1 uẩn tương ưng 3 uẩn, 2 uẩn tương ưng 2 uẩn. 

476 . ^ 

Pháp bất thiện tương ưng pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn tương ưng 1 
uẩn bất thiện, 1 uẩn Tương ưng 3 uẩn, 2 uẩn tương ưng 2 uẩn. 

477 . 

Pháp vô ký tương ưng pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn tương ưng 1 uẩn vô 
ký quả, vô ký tố; 1 uẩn tương ưng 3 uẩn; 2 uẩn tương ưng 2 uẩn. Trong sát-na tục sinh: 
3 uẩn tương ưng 1 uẩn vô ký quả, 1 uẩn tương ưng 3 uẩn, 2 uẩn tương ưng 2 uẩn... tóm 
tắt... 

478 . 

Nhân có 3 câu, Cảnh 3, Trưởng 3, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y 
chỉ 3, Cận y 3, Tiền sanh 3, cố hưởng 3, Nghiệp 3, Quả 1, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, 
Đạo 3, Tương ưng 3, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 3. 

Dứt cách thuận tùng (anuloma) 

479 . 

Pháp bất thiện tương ưng pháp bất thiện sanh ra do phi Nhân duyên: Si đồng sanh hoài 
nghi đồng sanh phóng dật tương ưng với uẩn đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng 
dật. 

480 . 

Pháp vô ký tương ưng pháp vô ký sanh ra do phi Nhân duyên: 3 uẩn tương ưng 1 uẩn 
vô ký quả vô ký tố vô Nhân, 1 uẩn tương ưng 3 uẩn, 2 uẩn tương ưng 2 uẩn; trong sát- 
na tục sinh vô nhân 3 uẩn tương ưng 1 uẩn vô ký quả, 1 uẩn tương ưng 3 uẩn, 2 uẩn 
tương ưng 2 uẩn... tóm tắt... 

481 . 

Phi Nhân có 2 (câu), phi Trưởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, 
phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 3. 

Dứt cách đối lập 

482 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 3,... phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Bất tương ưng 3. 

Dứt cách thuận tùng, đổi lập 



72 


Vị tri - Tam đề - Tam đề thiện 


483 . 

* Phi Nhân duyên có Cảnh 2,... Vô gián 2, Liên tiếp 2, Đồng sanh 2, Hỗ tương 2, Y chỉ 
2, Cận y 2, Tiền sanh 2, cố hưởng 2, Nghiệp 2, Quả 1, Thực 2, Quyền 2, Thiền 1, Đạo 
1, Tương ưng 2, Bất tương ưng 2, Hiện hữu 2, Vô hữu 2, Ly 2, Bất ly 2. 

Dứt các/z ífo/ lập, thuận tùng (paccanĩkyãnuloma) 

Het phần tương ưng (sampayuttavãra) 

Ý nghĩa tương ưng là ý nghĩa hỗn hợp (samsatthavãra) 

Ý nghĩa hỗn họp là ý nghĩa tương ưng (sampayuttavara) 

Phần Vấn Đề Phân Giải (Phần Yếu Tri) (Paĩihavãra) 

A/. Đem thuận tùng nơi vấn đề 
Nhân Duyên 

484 . 

* Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Nhân duyên: Các nhân thiện làm duyên 
(paccaya) cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. 

* Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Nhân duyên: Các nhân thiện làm duyên 
(paccaya) cho sắc nương tâm (cittasamutthãna rũpa) sanh bằng Nhân duyên. 

* Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện và pháp vô ký bằng Nhân duyên: Các uẩn thiện 
làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nhân duyên. 

485 . 

* Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Nhân duyên: Các nhân bất thiện làm 
duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Nhân duyên: Các nhân bất thiện làm 
duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện và vô ký bằng Nhân duyên: Các nhân bất 
thiện làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nhân duyên. 

486 . 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Nhân duyên: Các nhân vô ký quả, vô ký tố 
làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nhân duyên. Trong sát-na 
tục sinh: Các nhân vô ký quả làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh bằng Nhân 
duyên. 

Cảnh Duyên 

487 . 

Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện trì ngũ giới, thọ thanh tịnh giới rồi nhớ lại thiện đó, phản 
khán những phước thiện chất chứa trước. 

- Sau khi xuất thiền phản khán lại thiền. 

- Bậc hữu học (sekkhã) phản khán biến thảnh (gotrabhũ). Phản khán thanh trừ 
(vodãna). 

- Bậc hữu học sau khi đắc đạo phản khán đạo. 

- Bậc hữu học hoặc phàm phu quán xét vô thường, khổ não, vô ngã biết đầy đủ tâm 
thiện bằng tha tâm thông (cetopariyanãna) 

- Tâm thiện Không vô biên xứ (Ẫkãsãnancãyatana) làm duyên cho tâm thiện Thức 
vô biên xứ (Vinhãnãnancãyatanakusala) bằng Cảnh duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


73 


- Tâm thiện Vô sở hữu xứ (Ẵkincannãyatana) làm duyên cho tâm thiện Phi tuởng phi 
phi tuởng xứ (Nevasannãnãsannãyatana) bằng Cảnh duyên. 

- Các uẩn thiện làm duyên cho thần thông (ỉddhỉvỉdhanãna), tha tâm thông 
(cetopariyanãna), túc mạng thông (pubbenỉvãsãnussatỉnãna), tùy nghiệp thông 
(yathãkammũpaganãna), vị lai thông (anãgatansanãna) bằng Cảnh duyên. 

488 . 

Pháp thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện trì ngũ giới, thanh tịnh giới rồi vui mừng thỏa thích đó mở 
mối cho tham ái, tà kiến, hoài nghi, phóng dật và uu sanh ra. 

- Hay vui mừng thỏa thích những phuớc thiện tạo chứa truớc kia đó mở mối cho 
tham ái, tà kiến, hoài nghi, phóng dật và uu sanh ra. 

- Sau khi xuất thiền vui thích thiền ấy mở mối cho tham ái, tà kiến, hoài nghi, phóng 
dật sanh ra. 

- Nguời nóng nảy thiền hoại, sân phát sanh. 

489 . 

Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi đắc quả A-la-hán phản khán quả, phản khán những phuớc thiện tạo chứa 
truớc kia. 

- Quan sát tỏ ngộ thiện bằng vô thuờng, khổ não, vô ngã hiểu rõ đủ tâm thiện bằng 
tha tâm thông. 

- Bậc hữu học hoặc phàm phu quán sát tỏ ngộ tâm thiện bằng vô thuờng, khổ não, vô 
ngã, sau khi tâm thiện ấy diệt thì tâm quả mót sanh ra. 

- Sự vui mừng hớn hở thiện ấy mở mối cho tham ái, tà kiến, hoài nghi, phóng dật và 
uu sanh ra. Sau khi bất thiện diệt rồi thì tâm mót là quả sanh ra. 

- Tâm thiện Không vô biên xứ làm duyên cho tâm Thức vô biên xứ quả hoặc tố 
(kirayã) bằng Cảnh duyên. 

- Tâm thiện Vô sở hữu xứ làm duyên cho tâm Phi tuởng phi phi tuởng xứ quả hoặc tố 
bằng Cảnh duyên. 

- Các uẩn thiện làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị 
lai thông và tâm khán môn bằng Cảnh duyên. 

490 . 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Cảnh duyên: 

- Tham ái, vui mừng, thỏa thích đó mở mối cho tham ái, tà kiến, hoài nghi, phóng dật 
và uu sanh ra. 

- Tà kiến, vui mừng, thỏa thích đó mở mối cho tham ái, tà kiến, hoài nghi, phóng dật 
và uu sanh ra. 

- Hoài nghi mở mối cho hoài nghi, tà kiến, phóng dật và uu sanh ra. 

- Phóng dật mở mối cho phóng dật, tà kiến, hoài nghi và uu sanh ra. 

- ưu mở mối cho uu tà kiến, hoài nghi và phóng dật sanh ra. 

491 . 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp thiện sanh ra bằng Cảnh duyên: 

- Bậc hữu học phản khán phiền não bị hạn chế bớt, hiểu rõ phiền não truớc kia đã 
từng sanh. 

- Bậc hữu học hoặc phàm phu quán sát tỏ ngộ pháp bất thiện bằng vô thuờng, khổ 
não, vô ngã, biết rõ đầy đủ tâm bất thiện bằng tha tâm thông 

- Các uẩn bất thiện làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, 
vị lai thông và tâm khán môn bằng Cảnh duyên. 



74 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


492 . 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Cảnh duyên: 

- Bậc La-Hán phản khán phiền não đã trừ và mở mối phiền não từng sanh trước kia. 
Quán sát rõ bất thiện bằng vô thường, khổ não, vô ngã. Tâm hiểu đầy đủ tâm bất 
thiện bằng tha tâm thông. 

- Bậc hữu học hoặc phàm phu quán rõ pháp bất thiện bằng vô thường, khổ não, vô 
ngã. Pháp bất thiện vừa diệt kế đó có tâm mót là quả sanh ra. 

- Vui mừng, thỏa thích tâm bất thiện ấy mở mối cho tham ái, tà kiến, hoài nghi, 
phóng dật và ưu sanh ra. Tâm bất thiện vừa diệt hết thì tâm mót là quả sanh ra. 

- Các uẩn bất thiện làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, 
vị lai thông và tâm khán môn bằng Cảnh duyên. 

493 . 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Cảnh duyên: 

- La-Hán phản khán quả, phản khán Níp Bàn và Níp Bàn làm duyên cho tâm quả và 
tâm khán môn bằng Cảnh duyên. 

- Bậc La-Hán quán rõ nhãn bằng vô thường, khổ não, vô ngã. Nhĩ... tỷ, thiệt, thân, 
sắc, thinh, khí, vị, xúc, vật (sắc nương trái tim), quán rõ uẩn vô ký quả, vô ký tố 
bằng vô thường, khổ não, vô ngã. 

- Thấy sắc bằng thiên nhãn, nghe tiếng bằng thiên nhĩ, tha tâm thông biết đầy đủ tâm 
vô ký quả và vô ký tố. 

- Không vô biên xứ tố làm duyên cho Thức vô biên xứ tố bằng Cảnh duyên. 

- Vô sở hữu xứ tố làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ tố bằng Cảnh duyên. 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Cảnh duyên. 

- Thinh xứ làm duyên cho nhĩ thức, khí xứ làm duyên cho tỷ thức, vị xứ làm duyên 
cho thiệt thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Cảnh duyên. 

- Các uẩn vô ký làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, vị lai 
thông và tâm khán môn bằng Cảnh duyên. 

494 . 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp thiện bằng Cảnh duyên: 

- Bậc hữu học phản khán quả, phản khán Níp Bàn. 

- Níp Bàn làm duyên cho biến thành (gotrabhũ), thanh trừ (vodãna) và đạo bằng 
Cảnh duyên. 

- Bậc hữu học hoặc phàm phu quán rõ nhãn bằng vô thường, khổ não, vô ngã, nhĩ... 
tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc và vật (sắc nương trái tim), quán rõ những uẩn 
vô ký quả, vô ký tố bằng vô thường, khổ não, vô ngã. 

- Thấy sắc bằng thiên nhãn, nghe tiếng bằng thiên nhĩ, biết đầy đủ tâm vô ký quả và 
vô ký tố bằng tha tâm thông. 

- Các uẩn vô ký làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, vị lai 
thông bằng Cảnh duyên. 

495 . 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp bất thiện bằng Cảnh duyên: 

- Thỏa thích, vui mừng, nhãn đó khai đoan cho ái dục, tà kiến, hoài nghi, phóng dật 
và ưu sanh ra. 

- Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc và vật (sắc nương trái tim) thỏa thích, vui 
mừng các uẩn vô ký quả và vô ký tố đó mở mối cho ái dục, tà kiến, hoài nghi, 
phóng dật và ưu sanh ra. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


75 


Trưởng Duyên 

496 . 

Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Trưởng duyên (có 2: Cảnh trưởng duyên và 
Trưởng đồng sanh duyên): 

+ Cảnh trưởng như là sau khi bố thí, nguyện ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới đó rồi 
nặng chấp nhớ. 

- Trước kia chấp chứa để phước thiện rồi chấp nhớ. 

- Xuất thiền rồi sao nặng chấp nhớ thiền. 

- Bậc hữu học sau nặng chấp nhớ lại tâm biến thảnh (gotrabhũ) sau chấp nhớ tâm 
thanh trừ (vodãna). 

- Bậc hữu học xuất ra khỏi đạo sau nặng chấp nhớ đạo. 

+ Trưởng đồng sanh như là thiện trưởng làm duyên cho các uẩn tương ưng bằng 
Trưởng duyên. 

497 . 

Pháp thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Trưởng duyên: 

+ Cảnh trưởng nhu là sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới ấy rồi 
nặng chấp nhớ vui mừng, thỏa thích do đã chấp đó tham ái, tà kiến phát sanh. 

- Phước thiện chứa để trước kia rồi nặng chấp vui mừng, thỏa thích do chấp đó 
tham ái, tà kiến phát sanh. 

- Sau khi xuất thiền đã nặng chấp thiền vui mừng, thỏa thích do chấp cứng ấy tham 
ái, tà kiến phát sanh. 

498 . 

* Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Trưởng duyên (chia 2: Cảnh trưởng duyên 
và Trưởng đồng sanh duyên): 

- Cảnh trưởng nhu là La-hán sau khi xuất đạo rồi nặng về sự phản khán đạo. 

- Trưởng đồng sanh nhu là thiện trưởng làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Trưởng duyên. 

* Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện và vô ký bằng Trưởng duyên 

- Trưởng đồng sanh như là thiện trưởng làm duyên cho các uẩn tương ưng và sắc 
nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

499 . 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Trưởng duyên (có 2: Cảnh trưởng 
duyên và Trưởng đồng sanh duyên): 

- Cảnh trưởng nhu là tham ái nặng rồi thỏa thích vui mừng đã làm nặng đó ái dục, tà 
kiến phát sanh. Vui mừng, thỏa thích tà kiến nặng đã làm đó, ái dục, tà kiến sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như là bất thiện trưởng làm duyên cho các uẩn tương ưng bằng 
Trưởng duyên. 

500 . 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Trưởng duyên. 

Trưởng đồng sanh nhu là trưởng bất thiện làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Trưởng duyên. 

501 . 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện và vô ký bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như là trưởng bất thiện làm duyên cho các uẩn tương ưng và sắc 
nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 


502 . 



76 


Vị trí - Tam đề - Tam đề thiện 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Trưởng duyên (có 2: Cảnh trưởng duyên 
và Trưởng đồng sanh duyên): 

- Cảnh trưởng như là La-hán đã nặng phản khán quả, đã nặng phản khán Níp Bàn thì 
Níp Bàn làm duyên cho quả bằng Trưởng duyên. 

- Trưởng đồng sanh như là vô ký quả, vô ký tố trưởng làm duyên cho các uẩn tương 
ưng và sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

503. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp thiện bằng Trưởng duyên: 

Cảnh trưởng như là bậc hữu học đã nặng phản khán quả, đã nặng phản khán Níp 
Bàn thì Níp Bàn làm duyên cho tâm biến thảnh (gotrabhũ), tâm thanh trừ (vodãna) 
và đạo bằng Trưởng duyên. 

504. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp bất thiện bằng Trưởng duyên: 

Cảnh trưởng như là đã nặng về nhãn thỏa thích vui mừng, do đã nặng đó tham ái, tà 
kiến phát sanh. Nhĩ... tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, vật (sắc nương trái tim) 
đã nặng các uẩn vô ký quả, vô ký tố thỏa thích vui mừng, do đã nặng đó tham ái, tà 
kiến phát sanh. 

Vô Gián Duyên 

505. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Vô gián duyên: 

- Những uẩn thiện sanh trước trước làm duyên cho những uẩn thiện sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên. 

- Tâm thuận tùng (anuloma) làm duyên cho tâm biến thành (gotrabhũ). 

- Tâm thuận tùng (anuloma) làm duyên cho tâm thanh trừ (vodãna). 

- Tâm biến thành (gotrabhũ) làm duyên cho đạo. 

- Tâm thanh trừ (vodãna) làm duyên cho đạo đều bằng Vô gián duyên. 

506. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Vô gián duyên: 

- Thiện làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna). 

- Đạo làm duyên cho quả (phala). 

- Tâm thuận tùng của bậc hữu học làm duyên cho tâm quả khi nhập thiền quả. 

- Còn khi xuất thiền diệt, tâm thiện Phi tưởng phi phi tưởng làm duyên cho tâm quả 
bằng Vô gián duyên. 

507. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Vô gián duyên: Các uẩn bất thiện 
sanh trước trước làm duyên cho các uẩn bất thiện sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

508. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Vô gián duyên: Bất thiện làm duyên 
cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián duyên. 

509. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Vô gián duyên: Các uẩn vô ký quả, vô ký 
tố sanh trước trước làm duyên cho các uẩn vô ký quả, vô ký tố sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên: 

- Tâm hộ kiếp làm duyên cho tâm khán môn. 

- Tâm tố làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna). 

- Tâm thuận tùng của La-hán làm duyên cho tâm tứ quả khi nhập thiền quả. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


77 


- Khi xuất thiền diệt, tâm tố phi Tưởng phi phi tưởng làm duyên cho tâm tứ quả bằng 
Vô gián duyên. 

510. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp bất thiện bằng Vô gián duyên: Tâm khán (ý) môn làm 
duyên cho các uẩn bất thiện bằng Vô gián duyên. 

511. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp thiện bằng Vô gián duyên: Khán môn làm duyên cho 
các uẩn thiện bằng Vô gián duyên. 

Liên Tiếp Duyên 

512. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Liên tiếp duyên: 

- Những uẩn thiện sanh trước trước làm duyên cho các uẩn thiện sanh sau sau bằng 
Liên tiếp duyên. 

- Tâm thuận tùng làm duyên cho tâm biến thảnh (gotrabhũ). 

- Tâm thuận tùng làm duyên cho tâm thanh trừ (vodãna). 

- Tâm biến thành (gotrabhũ) làm duyên cho tâm đạo. 

- Tâm thanh trừ (vodãna) làm duyên cho tâm đạo bằng Liên tiếp duyên. 

513. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Liên tiếp duyên: 

- Thiện làm duyên cho dị thục quả (vutthãna). 

- Đạo làm duyên cho quả ịphala). 

- Khi nhập then quả, tâm thuận tùng của bậc hữu học làm duyên cho quả. 

- Khi xuất thiền diệt, tâm thiện Phi tưởng phi phi tưởng làm duyên cho tâm quả (thứ 
3) bằng Liên tiếp duyên. 

514. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Liên tiếp duyên: Các uẩn bất thiện 
sanh trước trước làm duyên cho các uẩn bất thiện sanh sau sau bằng Liên tiếp duyên. 

515. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Liên tiếp duyên: Bất thiện làm duyên 
cho quả dị thục (vutthãna) bằng Liên tiếp duyên. 

516. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Liên tiếp duyên: 

- Các uẩn vô ký quả, vô ký tố sanh trước trước làm duyên cho các uẩn vô ký quả, vô 
ký tố sanh sau sau bằng Liên tiếp duyên. 

- Tâm hộ kiếp làm duyên cho tâm khán môn bằng Liên tiếp duyên. 

- Tâm tố (kỉriyã) làm duyên cho quả dị thục (vutthãna) bằng Liên tiếp duyên. 

- Khi nhập then quả, tâm thuận tùng của La-hán làm duyên cho quả thứ tư. 

- Khi xuất thiền diệt, tâm tố Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho tâm nhập 
thiền tứ quả bằng Liên tiếp duyên. 

517. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp thiện bằng Liên tiếp duyên: Tâm khán (ý) môn làm 
duyên cho uẩn thiện bằng Liên tiếp duyên. 

518. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp bất thiện bằng Liên tiếp duyên: Tâm khán (ý) môn 
làm duyên cho uẩn bất thiện bằng Liên tiếp duyên. 



78 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


Đồng Sanh Duyên 

519. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Đồng sanh duyên: 1 uẩn thiện làm duyên 
cho 3 uẩn bằng Đồng sanh duyên, 3 uẩn làm duyên cho 1 uẩn bằng Đồng sanh duyên, 
2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn bằng Đồng sanh duyên. 

520. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Đồng sanh duyên: uẩn thiện làm duyên 
cho sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên. 

521. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện và vô ký bằng Đồng sanh duyên: 1 uẩn thiện làm 
duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên, 3 uẩn làm duyên cho 
1 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn và 
sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên. 

522. ^ 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Đồng sanh duyên: 1 uẩn bất thiện 
làm duyên cho 3 uẩn bằng Đồng sanh duyên, 3 uẩn làm duyên cho 1 uẩn bằng Đồng 
sanh duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn bằng Đồng sanh duyên. 

523. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Đồng sanh duyên: Các uẩn bất thiện 
làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên. 

524. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện và vô ký bằng Đồng sanh duyên: 1 uẩn 
bất thiện làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên, 3 uẩn 
làm duyên cho 1 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên, 2 uẩn làm duyên 
cho 2 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên. 

525. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Đồng sanh duyên: 

- 1 uẩn vô ký quả, vô ký tố làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng 
sanh duyên, 3 uẩn làm duyên cho 1 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh 
duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên. 

- Trong sát-na tục sinh: 1 uẩn vô ký quả làm duyên cho 3 uẩn và sắc tục sinh bằng 
Đồng sanh duyên, 3 uẩn làm duyên cho 1 uẩn và sắc tục sinh bằng Đồng sanh 
duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn và sắc tục sinh bằng Đồng sanh duyên. 

- Uẩn làm duyên cho vật (hadayavatthu) bằng Đồng sanh duyên, vật làm duyên cho 
uẩn bằng Đồng sanh duyên. 

- 1 đại sung làm duyên cho 3 đại sung bằng Đồng sanh duyên, 3 sắc đại sung làm 
duyên cho 1 sắc đại sung bằng Đồng sanh duyên, 2 sắc đại sung làm duyên cho 2 
sắc đại sung bằng Đồng sanh duyên. 

- Sắc đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh và sắc thủ bằng Đồng 
sanh duyên. 

- 1 sắc đại sung ngoại làm duyên cho 3 sắc đại sung bằng Đồng sanh duyên, 3 sắc đại 
sung làm duyên cho 1 sắc đại sung bằng Đồng sanh duyên, 2 sắc đại sung làm 
duyên cho 2 sắc đại sung bằng Đồng sanh duyên. 

- Sắc đại sung làm duyên cho sắc thủ bằng Đồng sanh duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


79 


- 1 Sắc đại sung nưong vật thực sanh làm duyên cho 3 sắc đại sung bằng Đồng sanh 
duyên, 3 sắc đại sung làm duyên cho 1 sắc đại sung bằng Đồng sanh duyên, 2 sắc 
đại sung làm duyên cho 2 sắc đại sung bằng Đồng sanh duyên. 

- Sắc đại sung làm duyên cho sắc thủ bằng Đồng sanh duyên. 

- 1 sắc đại sung nuơng âm duơng sanh làm duyên cho 3 sắc đại sung bằng Đồng sanh 
duyên, 3 sắc đại sung làm duyên cho 1 sắc đại sung bằng Đồng sanh duyên, 2 sắc 
đại sung làm duyên cho 2 sắc đại sung bằng Đồng sanh duyên. 

- Sắc đại sung làm duyên cho sắc thủ bằng Đồng sanh duyên. 

- 1 sắc đại sung nơi Vô tuởng làm duyên cho 3 sắc đại sung bằng Đồng sanh duyên, 3 
sắc đại sung làm duyên cho 1 sắc đại sung bằng Đồng sanh duyên, 2 sắc đại sung 
làm duyên cho 2 sắc đại sung bằng Đồng sanh duyên, sắc đại sung làm duyên cho 
sắc tục sinh và sắc thủ bằng Đồng sanh duyên. 

526. 

Pháp thiện và vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Đồng sanh duyên: Các uẩn thiện 
và sắc đại sung làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh bằng Đồng sanh duyên. 

527. 

Pháp bất thiện và vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Đồng sanh duyên: Những uẩn 
bất thiện và sắc đại sung làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh bằng Đồng sanh duyên. 

Hỗ Tương Duyên 

528. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Hỗ tuơng duyên: 1 uẩn thiện làm duyên 
cho 3 uẩn bằng Hỗ tuơng duyên, 3 uẩn làm duyên cho 1 uẩn bằng Hỗ tuơng duyên, 2 
uẩn làm duyên cho 2 uẩn bằng Hỗ tuơng duyên. 

529. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Hỗ tuơng duyên: 1 uẩn bất thiện 
làm duyên cho 3 uẩn bằng Hỗ tuơng duyên, 3 uẩn làm duyên cho 1 uẩn bằng Hỗ tuơng 
duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn bằng Hỗ tuơng duyên. 

530. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Hỗ tuơng duyên: 

- 1 uẩn vô ký quả, vô ký tố làm duyên cho 3 uẩn bằng Hỗ tuơng duyên, 3 uẩn làm 
duyên cho 1 uẩn bằng Hỗ tuơng duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn bằng Hỗ tuơng 
duyên. 

- Trong sát-na tục sinh: 1 uẩn vô ký quả làm duyên cho 3 uẩn và vật (hadayavatthu) 
bằng Hỗ tuơng duyên, 3 uẩn làm duyên cho 1 uẩn và vật bằng Hỗ tuơng duyên, 2 
uẩn làm duyên cho 2 uẩn và vật bằng Hỗ tuơng duyên. 

- Uẩn làm duyên cho vật (hadayavatthu) bằng Hỗ tuơng duyên, vật làm duyên cho 
uẩn bằng Hỗ tuơng duyên. 

- 1 sắc đại sung làm duyên cho 3 sắc đại sung bằng Hỗ tuơng duyên, 3 sắc đại sung 
làm duyên cho 1 sắc đại sung bằng Hỗ tuơng duyên, 2 sắc đại sung làm duyên cho 2 
sắc đại sung bằng Hỗ tuơng duyên. 

- Sắc ngoại, sắc nuơng vật thực sanh, sắc nuơng âm duơng sanh.... 

- 1 sắc đại sung Vô tuởng làm duyên cho 3 sắc đại sung bằng Hỗ tuơng duyên, 3 sắc 
đại sung làm duyên cho 1 sắc đại sung bằng Hỗ tuơng duyên, 2 sắc đại sung làm 
duyên cho 2 sắc đại sung bằng Hỗ tuơng duyên. 



80 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


Y Chỉ Duyên 

531. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Y chỉ duyên: 1 uẩn thiện làm duyên cho 3 
uẩn thiện bằng Y chỉ duyên, 3 uẩn làm duyên cho 1 uẩn bằng Y chỉ duyên, 2 uẩn làm 
duyên cho 2 uẩn bằng Y chỉ duyên. 

532. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Y chỉ duyên: uẩn thiện làm duyên cho sắc 
nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên. 

533. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện và vô ký bằng Y chỉ duyên: 1 uẩn thiện làm 
duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên, 3 uẩn làm duyên cho 1 uẩn 
và sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn và sắc nương 
tâm sanh bằng Y chỉ duyên. 

534. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Y chỉ duyên: 1 uẩn bất thiện làm 
duyên cho 3 uẩn bằng Y chỉ duyên, 3 uẩn làm duyên cho 1 uẩn bằng Y chỉ duyên, 2 
uẩn làm duyên cho 2 uẩn bằng Y chỉ duyên. 

535. ^ 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Y chỉ duyên: Các uẩn thiện làm duyên 
cho sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên. 

536. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện và vô ký bằng Y chỉ duyên: 1 uẩn bất 
thiện làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên, 3 uẩn làm duyên 
cho 1 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn và sắc 
nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên. 

537. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Y chỉ duyên: 

- 1 uẩn vô ký quả, vô ký tố làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ 
duyên, 3 uẩn làm duyên cho 1 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên, 2 uẩn 
làm duyên cho 2 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên. 

- Trong sát-na tục sinh: 1 uẩn vô ký quả làm duyên cho 3 uẩn và sắc tục sinh bằng Y 
chỉ duyên, 3 uẩn làm duyên cho 1 uẩn và và sắc tục sinh bằng Y chỉ duyên, 2 uẩn 
làm duyên cho 2 uẩn và và sắc tục sinh bằng Y chỉ duyên. 

- Uẩn làm duyên cho vật bằng Y chỉ duyên, vật làm duyên cho uẩn bằng Y chỉ duyên. 

- 1 đại sung làm duyên cho 3 đại sung bằng Y chỉ duyên, 3 đại sung làm duyên cho 1 
đại sung bằng Y chỉ duyên, 2 đại sung làm duyên cho 2 đại sung bằng Y chỉ duyên. 

- Sắc đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh, sắc thủ bằng Y chỉ 
duyên. 

- Sắc ngoại, sắc nương vật thực sanh, sắc nương âm dương sanh.... 

- 1 sắc đại sung Vô tưởng làm duyên cho 3 sắc đại sung bằng Y chỉ duyên, 3 sắc đại 
sung làm duyên cho 1 sắc đại sung bằng Y chỉ duyên, 2 sắc đại sung làm duyên cho 
2 sắc đại sung bằng Y chỉ duyên. 

- Sắc đại sung làm duyên cho sắc tục sinh và sắc thủ bằng Y chỉ duyên. 

- Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Y chỉ duyên, nhĩ xứ... tỷ xứ... thiệt xứ... 
thân xứ làm duyên cho thân thức bằng Y chỉ duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


81 


- Vật (sắc nương trái tim) làm duyên cho những uẩn vô ký quả và vô ký tố bằng Y chỉ 
duyên. 

538. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp thiện bằng Y chỉ duyên: Vật (sắc nương trái tim) làm 
duyên cho những uẩn thiện bằng Y chỉ duyên. 

539. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp bất thiện bằng Y chỉ duyên: Vật (sắc nương trái tim) 
làm duyên cho các uẩn bất thiện bằng Y chỉ duyên. 

540. 

Pháp thiện và pháp vô ký làm duyên cho pháp thiện bằng Y chỉ duyên: 1 uẩn thiện và 
vật (sắc nương trái tim) làm duyên cho 3 uẩn bằng Y chỉ duyên, 3 uẩn và vật làm 
duyên cho 1 uẩn bằng Y chỉ duyên, 2 uẩn và vật làm duyên cho 2 uẩn bằng Y chỉ 
duyên. 

541. 

Pháp thiện và pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Y chỉ duyên: uẩn thiện và 
sắc đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên. 

542. ^ ^ 

Pháp bất thiện và pháp vô ký làm duyên cho pháp bất thiện bằng Y chỉ duyên: 1 uẩn 
bất thiện và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Y chỉ duyên, 3 uẩn và vật làm duyên cho 1 
uẩn bằng Y chỉ duyên, 2 uẩn và vật làm duyên cho 2 uẩn bằng Y chỉ duyên. 

543. ^ 

Pháp bất thiện và pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Y chỉ duyên: uẩn bất 
thiện và sắc đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên. 

Cận Y Duyên 

544. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Cận y duyên (rộng 3: Cảnh cận y 
(Ẫrammanũpanissaya), Vô gián cận y (Anantarũpanissaya), Thuần cận y 
( Pakatũpanissaya): 

+ Cảnh cận y nhu là sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới chú 
trọng đó rồi nhó lại. 

- Hay là nhớ lại những phước thiện trọng hệ đã làm chứa để trước. 

- Hay sau khi xuất thiền nặng về thiền rồi nhớ lại. 

- Bậc hữu học quan trọng tâm biến thảnh (gotrabhũ) sau khi nhớ lại. 

- Quan trọng tâm thanh trừ (vodãna) sau khi nhớ lại. 

- Hay bậc hữu học xuất đạo rồi quan trọng đạo sau mới nhớ lại. 

+ Vô gián cận y nhu là các uẩn thiện sanh trước trước làm duyên cho các uẩn thiện 
sanh sau sau bằng Cận y duyên. 

- Tâm thuận tùng (anuloma) làm duyên cho tâm biến thảnh (gotrabhũ) bằng Cận y 
duyên. 

- Tâm thuận tùng làm duyên cho tâm thanh trừ (vodãna) bằng Cận y duyên. 

- Tâm biến thành (gotrabhũ) làm duyên cho tâm đạo bằng Cận y duyên. 

- Tâm thanh trừ (vodãna) làm duyên cho đạo bằng Cận y duyên. 

+ Thuần cận y như là đức tin thuẩn cận làm duyên cho bố thí, nguyện giữ ngũ giới, 
thọ trì thanh tịnh giới có thể làm cho thiền sanh ra, quán (vipassanã) phát ra, đạo 
sanh ra, thần thông sanh ra, vào thiền sanh ra. 



S2 


Vị trí - Tam đề - Tam đề thiện 


- Giới cận y, văn cận y, xả cận y, trí cận y làm duyên cho bố thí... 

- Nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới có thể làm cho thiền phát sanh, pháp 
quán phát sanh, đạo phát sanh, thần thông phát sanh, sự nhập thiền đặng phát 
tiến. 

- Đức tin cận y như là trì giới, văn, xả... tuệ làm duyên cho đức tin, trì giới, thính 
pháp, xả và tuệ bằng Cận y duyên. 

- Tâm chuẩn bị (parikamma) của sơ thiền làm duyên cho sơ thiền bằng Cận y 
duyên. 

- Tâm chuẩn bị của nhị thiền làm duyên cho nhị thiền bằng Cận y duyên. 

- Tâm chuẩn bị của tam thiền làm duyên cho tam thiền bằng Cận y duyên. 

- Tâm chuẩn bị của tứ thiền làm duyên cho tứ thiền bằng Cận y duyên. 

- Tâm chuẩn bị của thiền Không vô biên xứ làm duyên cho thiền Không vô biên 
xứ bằng Cận y duyên. 

- Tâm chuẩn bị của thiền Thức vô biên xứ làm duyên cho thiền Thức vô biên xứ 
bằng Cận y duyên. 

- Tâm chuẩn bị của thiền Vô sở hữu xứ làm duyên cho thiền Vô sở hữu xứ bằng 
Cận y duyên. 

- Tâm chuẩn bị của thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho thiền Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cận y duyên. 

- Sơ thiền làm duyên cho nhị thiền bằng Cận y duyên.... 

- Tứ thiền làm duyên cho Không vô biên xứ, Không vô biên xứ duyên cho Thức 
vô biên xứ, Thức vô biên xứ làm duyên cho Vô sở hữu xứ, Vô sở hữu xứ làm 
duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cận y duyên. 

- Tâm chuẩn bị của thiên nhãn làm duyên cho thiên nhãn bằng Cận y duyên. 

- Tâm chuẩn bị của thiên nhĩ làm duyên cho thiên nhĩ bằng Cận y duyên. 

- Tâm chuẩn bị của thần thông (iddhividhanãna) làm duyên cho thần thông bằng 
Cận y duyên. 

- Tâm chuẩn bị của tha tâm thông (cetopariyanãna) làm duyên cho tha tâm thông 
bằng Cận y duyên. 

- Tâm chuấn bị của túc mạng thông (pubbenivãsãnussatinãna) làm duyên cho túc 
mạng thông bằng Cận y duyên. 

- Tâm chuấn bị của tùy nghiệp thông (yathãkammũpaganãna) làm duyên cho tùy 
nghiệp thông bằng Cận y duyên. 

- Tâm chuẩn bị của vị lai thông (anãgatansannãna) làm duyên cho vị lai thông 
bằng Cận y duyên. 

- Thiên nhãn làm duyên cho thiên nhĩ bằng Cận y duyên. 

- Thiên nhĩ làm duyên cho thần thông bằng Cận y duyên. 

- Thần thông làm duyên cho tha tâm thông bằng Cận y duyên. 

- Tha tâm thông làm duyên cho túc mạng thông bằng Cận y duyên. 

- Túc Mạng thông làm duyên cho tùy nghiệp thông bằng Cận y duyên. 

- tùy nghiệp thông làm duyên cho vị lai thông bằng Cận y duyên. 

- Tâm chuẩn bị của sơ đạo làm duyên cho sơ đạo bằng Cận y duyên. 

- Tâm chuẩn bị của nhị đạo làm duyên cho nhị đạo bằng Cận y duyên. 

- Tâm chuẩn bị của tam đạo làm duyên cho tam đạo bằng Cận y duyên. 

- Tâm chuẩn bị của tứ đạo làm duyên cho tứ đạo bằng Cận y duyên. 

- Tâm sơ đạo làm duyên cho nhị đạo bằng Cận y duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


83 


- Tâm nhị đạo làm duyên cho tam đạo bằng Cận y duyên. 

- Tâm tam đạo làm duyên cho tứ đạo bằng Cận y duyên. 

- Bậc hữu học thành Cận y duyên cho đạo dù chưa nhập thiền cũng đặng nhập, cho 
đến quán ngộ vô thường, khổ não, vô ngã. 

- Đạo làm duyên cho nghĩa lý thiệp tài (atthapatisambhidã), pháp thiệp tài 
(dhammapaịisambhidã), ngôn ngữ thiệp tài (niruttipaịisambhidã), cấp trí thiệp 
tài (patibhãnapatisambhidã) và lanh lợi với nơi đáng (ịhãna) và nơi không đáng 
(athãna) của các bậc hữu học bằng Cận y duyên. 

545. ^ 

Pháp thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Cận y duyên (rộng: Cảnh cận y và 

Thuần cận y): 

+ Cảnh cận y (Ẫrammanũpanissaya) như là sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì 
thanh tịnh giới rồi nặng về đó mới thỏa thích vui mừng theo phần nặng ấy tham ái, 
tà kiến mới sanh. 

- Hay nặng về phước thiện đã làm chất chứa trước, thỏa thích vui mừng theo lối 
nặng ấy tham ái, tà kiến phát sanh. 

- Hay sau khi xuất thiền đã nặng về thiền, thỏa thích vui mừng theo lối nặng ấy 
tham ái, tà kiến phát sanh. 

+ Thuần cận y (Pakatũpanissaya) như là đức tin mạnh làm duyên cho ngã mạn, ham 
muốn, tà kiến và ái bằng Cận y duyên. 

- Giới, văn, xả (cãga), tuệ mạnh làm duyên cho ngã mạn, ham muốn, tà kiến và ái 

- Đức tin, trì giới, văn, xả (cãga), tuệ làm duyên cho ái dục, sân, si, ngã mạn, tà 
kiến, vọng dục bằng Cận y duyên. 

546. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Cận y duyên (rộng: Cảnh cận y, Vô gián 

cận y và Thuần cận y): 

+ Cảnh cận y (Ãrammanũpanỉssaya) như là La-hán sau khi xuất đạo nặng về đạo rồi 
phản khán. 

+ Vô gián cận y (Anantarũpanissaya) như là thiện làm duyên cho quả sơ khởi 
(vutthãna) bằng Y chỉ duyên, Đạo làm duyên cho quả, tâm thuận tùng của bậc hữu 
học làm duyên cho nhập thiền quả, khi xuất thiền diệt tâm thiện Phi tưởng phi phi 
tưởng làm duyên cho tâm quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

+ Thuần cận y như là nương đức tin mạnh rất có thể làm căn bản tìm tòi cho ta nóng 
nảy bực bội, kết cuộc khổ sở. 

- Chấp cứng trì giới, văn, xả, trí thảnh căn bản tìm tòi có thể kết quả cho ta nóng 
nảy, bực bội, khổ sở. 

- Đức tin, trì giới, văn, xả... tuệ làm duyên cho nẻo thân lạc, nẻo thân khổ, nhập 
thiền quả bằng Cận y duyên. 

- Nghiệp thiện làm duyên cho dị thục quả (vipãka) bằng Cận y duyên. 

- La-hán nương đạo mạnh thiền tố chưa nhập cũng nhập đặng cho đến quán tỏ ngộ 
pháp hành bằng vô thường, khổ não, vô ngã. 

- La-hán đạo làm duyên cho ý nghĩa thiệp tài (atthapatisambhidã), pháp thiệp tài 
(dhammapaịisambhidã), ngôn ngữ thiệp tài (niruttipaịisambhidã), cấp trí thiệp 
tài (patỉbhãnapatỉsambhidã), khôn khéo trong thị xứ (thãna) và phi xứ (athana) 
bằng Cận y duyên. 



84 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


- Đạo làm duyên cho nhập thiền quả bằng Cận y duyên. 

547. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Cận y duyên (rộng có 3: Cảnh cận 
y, Vô gián cận y và Thuần cận y): 

+ Cảnh cận y ịẪrammanũpanissaya) như là đã nặng về tham ái vui mừng, thỏa thích 
rồi do nặng đó tham ái, tà kiến phát sanh. 

- Tà kiến đã nặng thỏa thích, vui mừng sau khi nặng chấp đó ái dục, tà kiến phát 
sanh. 

+ Vô gián cận y (Anantarũpanissaya) như là uẩn bất thiện sanh trước trước làm duyên 
cho uẩn bất thiện sanh sau sau bằng Cận y duyên. 

+ Thuần cận y (Pakatũpanissaya) như là nương mạnh ái dục có thể sát sanh, trộm 
cướp, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, cắt đứt liên lạc, cưóp giật mỗi nhà 
không sót, đón chận đường công, tìm kiếm vợ người, giết hại dân thôn quê thành 
thị, sát phụ, sát mẫu, giết La-hán, chích Phật thân huyết, phá hòa hợp Tăng bằng 
tâm ác độc. 

- Nương sân mạnh... 

- Nương si mạnh, nương ngã mạn mạnh, nương tà kiến mạnh... nương hy vọng 
mạnh có thể sát sanh, trộm cướp... phá hòa họp Tăng. 

- Ái dục (rãga)... sân, si, ngã mạn, tà kiến... sự mong mỏi làm duyên cho ái dục, 
sân, si, ngã mạn, tà kiến và vọng dục bằng Cận y duyên. 

548. 

* Sát sanh làm duyên cho sát sanh bằng Cận y duyên: 

* Sát sanh (pãnãtipãta) làm duyên cho thu đạo... tà dâm, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác 
khẩu, ỷ ngữ, tham ác (abhijjhã), làm duyên cho sân độc... tà kiến bằng Cận y duyên. 

* Thu đạo làm duyên cho thu đạo, tà dâm, vọng ngữ... (tóm tắt)... tà kiến làm duyên cho 
sát sanh bằng Cận y duyên. 

Nên sắp cho thành xa luân ịcakka) cho rộng rãi. 

549. 

* Tà dâm... vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, tham ác, sân độc... tà kiến làm duyên 
cho tà kiến bằng Cận y duyên. 

* Tà kiến làm duyên cho sát sanh, thu đạo, tà dâm, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ 
ngữ, tham ác... làm duyên cho sân độc bằng Cận y duyên. 

550. 

* Nghiệp sát mẫu làm duyên cho nghiệp sát mẫu bằng Cận y duyên. 

* Nghiệp sát mẫu làm duyên cho nghiệp sát phụ... nghiệp sát La-hán, nghiệp chích máu 
thân Phật, nghiệp phá hòa hợp Tăng... làm duyên cho tà kiến nhứt định bằng Cận y 
duyên 

* Nghiệp sát phụ làm duyên cho nghiệp sát phụ... giết La-hán, chích máu thân Phật, 
nghiệp phá hòa họp Tăng và tà kiến nhứt định... nghiệp giết mẹ bằng Cận y duyên. 

* Giết La-hán... chích máu thân Phật, phá hòa hợp Tăng... tà kiến nhất định... làm duyên 
cho tà kiến nhứt định bằng Cận y duyên. 

* Tà kiến nhứt định làm duyên cho sát mẫu bằng Cận y duyên, làm duyên cho nghiệp sát 
phụ, giết La-hán, chích Phật thân huyết, nghiệp phá hòa họp Tăng bằng Cận y duyên. 

Nên sắp cho thảnh xa luân ịcakka). 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


85 


551. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Cận y duyên: 

Thuần cận y (pakatũpanỉssaya) như là ái dục mạnh có thể bố thí nguyện giữ ngũ 
giới, thọ trì thanh tịnh giới cho đến thiền sanh, phát ra tu quán, đạo sanh, thông 
sanh, nhập thiền đặng, sân... si, ngã mạn, tà kiến... nương hy vọng mạnh có thể bố 
thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, thiền phát sanh ra, tu quán, đạo phát 
sanh, thông phát sanh cho đến nhập thiền đặng. 

- Ái dục... sân, si, ngã mạn, tà kiến... hy vọng, đức tin, trì giới, đa văn, xả, tuệ bằng 
Cận y duyên. 

- Sau khi sát sanh muốn cho tiêu diệt quả khổ ấy mới bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ 
trì thanh tịnh giới làm cho thiền sanh, phát ra pháp quán, đạo phát sanh, thông sanh 
cho đến nhập thiền đặng. 

- Sau khi đánh cướp, sau khi cưóp bóc từ nhà rồi, đã làm hãm hại rồi, sau khi lấy vợ 
người, sau khi giết hại dân quê... sau khi giết hại dân nơi đông đão rồi muốn diệt trừ 
quả khổ mới bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới đến đổi có thể làm 
cho thiền sanh, quán phát sanh, đạo phát sanh, thông phát sanh cho đến nhập thiền 
đặng. 

- Sau khi sát phụ, rồi muốn cho tiêu diệt quả khổ mới bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ 
trì thanh tịnh giới... Sau khi sát phụ rồi... giết La-hán rồi... chích Phật thân huyết 
bằng tâm ác độc rồi... sau khi phá hòa họp Tăng, vì muốn tiêu diệt quả khổ nên bố 
thí, giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới. 

552. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Cận y duyên (rộng: Vô gián cận y, 
Thuần cận y). 

+ Vô gián cận y như là bất thiện làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Cận y 
duyên. 

+ Thuần cận y ịPakatũpanissaya) nhu là nương ái dục mạnh thảnh căn bản có thể làm 
cho ta bức rức, nóng nảy, chịu khổ. 

- Sân... si, ngã mạn, tà kiến... nương hy vọng mạnh thành căn bản có thể làm cho 
ta bực bội, nóng nảy, khó kh ăn. 

- Ái dục... sân, si, ngã mạn, tà kiến... vọng dục làm duyên cho thân xúc lạc, xúc 
khổ bằng Cận y duyên. 

- Nghiệp bất thiện làm duyên cho dị thục quả (vipãka) bằng Cận y duyên. 

553. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Cận y duyên (rộng có 3: Cảnh cận y, Vô 
gián cận y, Thuần cận y): 

+ Cảnh cận y (Ẵrammanũpanissaya) như là La-hán đã nặng về quả rồi phản khán, 
nặng về Níp-bàn rồi phản khán thì Níp-bàn làm duyên cho quả bằng Cận y duyên. 

+ Vô gián cận y (Anantarũpanissaya) như là những uẩn vô ký quả, vô ký tố sanh 
trước trước làm duyên cho các uẩn vô ký quả, vô ký tố sanh sau sau bằng Cận y 
duyên. 

- Tâm hộ kiếp (bhavanga) làm duyên cho tâm khán môn (ãvajjana) 

- Tâm tố (kiriyã) làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna). 

- Trí thuận tùng (anulomanãna) làm duyên cho nhập thiền quả. 



S6 


Vị trí - Tam đề - Tam đề thiện 


- Khi xuất thiền diệt tâm tố Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho nhập thiền 
quả bằng Cận y duyên. 

- Thuần cận y như là thân sướng làm duyên cho thân sướng, thân khổ và nhập 
thiền quả bằng Cận y duyên. 

- Thân khổ làm duyên cho thân sướng, thân khổ và nhập thiền quả bằng Cận y 
duyên. 

- Âm dương làm duyên cho thân sướng, thân khổ và nhập thiền quả bằng Cận y 
duyên. 

- Thực phẩm làm duyên cho thân sướng, thân khổ và nhập thiền quả bằng Cận y 
duyên. 

- Trụ sở (senãsãna) làm duyên cho thân sướng, thân khổ và nhập thiền quả bằng 
Cận y duyên. 

- Thân khổ, thân sướng, âm dương, vật thực, trụ sở (senãsana) làm duyên cho thân 
lạc, thân khổ và nhập thiền quả bằng Cận y duyên. 

- Nhập thiền quả làm duyên cho thân lạc bằng Cận y duyên. 

- La-hán nương thân lạc mạnh thiền tố dù chưa từng nhập cũng nhập đặng, cho đến 
quán ngộ pháp hành vi (sankhãra) bằng vô thường, khổ não, vô ngã. 

- Thân khổ, âm dương, thực phẩm rất nương nhờ trụ sở (senãsana) mà thiền tố 
chưa từng nhập cũng nhập đặng, cho đến quán ngộ các pháp hành vô thường, khổ 
não, vô ngã. 

554. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp thiện bằng Cận y duyên (rộng có 3: Cảnh cận y, Vô 

gián cận y, Thuần cận y): 

+ Cảnh cận y ịẪrammanũpanissaya) như là bậc hữu học nặng về quả rồi phản khán, 
nặng về Níp-bàn rồi phản khán thì Níp-bàn làm duyên cho tâm biến thảnh 
(gotrabhũ), tâm thanh trừ (vodãna) và đạo bằng Cận y duyên (Upanissayapaccayo). 

+ Vô gián cận y (Anantarũpanissaya) như là tâm khán môn làm duyên cho các uẩn 
thiện bằng Cận y duyên. 

+ Thuần cận y ịPakatũpanissaya) như là rất nương thân sướng mới bố thí, nguyện giữ 
ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới có thể làm cho thiền phát sanh, quán phát sanh, đạo 
phát sanh, thông phát sanh cho đến đặng nhập thiền. 

- Thân khổ... âm dương... thực phẩm rất nương nhờ trụ sở (senãsana) mới bố thí, 
nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới cho đến thiền phát sanh, quán phát 
sanh, đạo phát sanh, thông phát sanh luôn nhập thiền đặng. 

- Thân sướng... thân khổ, âm dương... thực phẩm... sở trụ làm duyên cho đức tin, 
trì giới, đa văn, xả thí (cãga), trí tuệ bằng Cận y duyên. 

555. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp bất thiện bằng Cận y duyên (rộng có 3: Cảnh cận y, 

Vô gián cận y, Thuần cận y): 

+ Cảnh cận y ịẪrammanũpanissaya) như là đã nặng về nhãn rồi thỏa thích vui mừng 
do nặng đó mới phát sanh tham ái, tà kiến. 

- Nhĩ... tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc... Vật và các uẩn vô ký quả, vô ký tố 
đã chấp nặng rồi mới thỏa thích vui mừng do nặng chấp đó mới phát sanh ái dục, 
tà kiến. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


87 


+ VÔ gián cận y ịAnantarupanỉssaya) như là tâm khán (ý) môn làm duyên cho các 
uẩn bất thiện bằng Cận y duyên. 

+ Thuần cận y (Pakatũpanỉssaya) như là nương thân sướng mạnh có thể sát sanh, thu 
đạo, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, đoạn nơi liên lạc, cướp đánh không 
chừa dù nhà 1 người, đón chận đường công, hội hợp vợ người, giết dân vườn, dân 
chợ; sát phu, sát mẫu, giết La-hán, chích máu thân Phật, phá hòa hợp Tăng đều bằng 
tâm ác độc. 

- Thân khổ... âm dương... thực phẩm... quá nương sở trụ (senãsana) có thể sát 
sanh... phá hòa họp Tăng. 

- Thân sướng... thân khổ, âm dương... thực phẩm... trụ sở (senãsana) làm duyên 
cho ái dục, sân, si, ngã mạn, tà kiến, ham muốn bằng Cận y duyên. 

Tiền Sanh Duyên 

556. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Tiền sanh duyên (rộng có 2: Cảnh tiền 
sanh và Vật tiền sanh): 

+ Cảnh tiền sanh ịẪrammanapurejãta) nhu là nhãn của La-hán làm duyên cho quán 
vô thường, khổ não, vô ngã. 

- Nhĩ... tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc và vật (hadayavatthu) làm duyên cho 
quán vô thường, khổ não, vô ngã. 

- La-hán thấy sắc bằng thiên nhãn, nghe tiếng bằng thiên nhĩ. 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Tiền sanh duyên. 

- Thinh xứ làm duyên cho nhĩ thức bằng Tiền sanh duyên. 

- Khí xứ làm duyên cho tỷ thức bằng Tiền sanh duyên. 

- Vị xứ làm duyên cho thiệt thức bằng Tiền sanh duyên. 

- Xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Tiền sanh duyên. 

+ Vật tiền sanh ịVatthupurejãta) nhu là nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Tiền 
sanh duyên, nhĩ xứ làm duyên cho nhĩ thức, tỷ xứ làm duyên cho tỷ thức, thiệt xứ 
làm duyên cho thiệt thức, thân xứ làm duyên cho thân thức bằng Tiền sanh duyên, 
vật (sắc nương trái tim) làm duyên cho uẩn vô ký quả, vô ký tố bằng Tiền sanh 
duyên. 

557. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp thiện bằng Tiền sanh duyên (rộng có 2: Cảnh tiền 
sanh, Vật tiền sanh): 

+ Cảnh tiền sanh ịẪrammanapurejãta) nhu là nhãn của bậc hữu học hay phàm phu 
làm duyên cho quán vô thường, khổ não, vô ngã. 

- Nhĩ... tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc... vật làm duyên cho quán vô thường, 
khổ não, vô ngã. 

- Bậc hữu học hay phàm phu thấy sắc bằng thiên nhãn, nghe tiếng bằng thiên nhĩ. 

+ Vật tiền sanh ịVatthupurejãta) như là vật (sắc nương trái tim) làm duyên cho các 
uẩn thiện bằng Tiền sanh duyên. 

558. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp bất thiện bằng Tiền sanh duyên (rộng có 2: Cảnh tiền 
sanh, Vật tiền sanh): 

+ Cảnh tiền sanh (Ẵrammanapurejãta) nhu là thỏa thích vui mừng nhãn ấy mở mối 
cho ái dục, tà kiến, hoài nghi, phóng dật và ưu sanh ra. Nhĩ... tỷ, thiệt, thân, sắc, 



ss 


Vị trí - Tam đề - Tam đề thiện 


thinh, khí, vị, xúc... thỏa thích vui mừng vật ấy mở mối cho nhĩ ... ái dục, tà kiến, 
hoài nghi, phóng dật và ưu sanh ra. 

+ Vật tiền sanh ịVatthupurejãta) như là vật làm duyên cho uẩn bất thiện bằng Tiền 
sanh duyên. 

Hậu Sanh Duyên 

559. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Hậu sanh duyên: Những uẩn bất thiện sanh 
sau sau làm duyên cho thân sanh trước đó bằng Hậu sanh duyên. 

560. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Hậu sanh duyên: Những uẩn thiện sanh 
sau sau làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 

561. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Hậu sanh duyên: Hậu sanh như là những 
uẩn vô ký quả, vô ký tố làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 

Cố Hưởng Duyên 

562. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng cố hưởng duyên: 

- Những uẩn thiện sanh trước trước làm duyên cho các uẩn thiện sanh sau sau bằng 
Cố hưởng duyên. 

- Tâm thuận tùng làm duyên cho tâm biến thảnh (gotrabhũ). 

- Tâm thuận tùng làm duyên cho tâm thanh trừ (vodana). 

- Tâm biến thành (gotrabhũ) làm duyên cho tâm đạo. 

- Tâm thanh trừ (vodana) làm duyên cho tâm đạo bằng cố hưởng duyên. 

563. , . , 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng cố hưởng duyên: Những uẩn bất 
thiện sanh trước trước làm duyên cho các uẩn bất thiện sanh sau sau bằng cố hưởng 
duyên. 

564. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng cố hưởng duyên: Những uẩn vô ký tố 
sanh trước trước làm duyên cho các uẩn vô ký tố sanh sau sau bằng cố hưởng duyên. 

Nghiệp Duyên 

565. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Nghiệp duyên: Tư thiện (kusalacetanã) làm 
duyên cho uẩn tương ưng bằng Nghiệp duyên. 

566. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Nghiệp duyên (rộng có 2: Đồng sanh, Biệt 
thời): 

- Đồng sanh (Sahajãta) như là tư thiện làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Nghiệp duyên. 

- Biệt thời (Nãnãkhanika) như là tư thiện làm duyên cho các uẩn dị thục quả và sắc 
tục sinh bằng Nghiệp duyên. 


567 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


89 


Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện và vô ký bằng Nghiệp duyên: Tư thiện 
(Tiusaỉacetanã) làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp 
duyên. 

568. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Nghiệp duyên: Tư bất thiện làm 
duyên cho uẩn tương ưng bằng Nghiệp duyên. 

569. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Nghiệp duyên (rộng có 2: Đồng sanh, 
Biệt thời): 

- Đồng sanh (Sahajãta) như là tư bất thiện làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Nghiệp duyên. 

- Biệt thời (Nãnãkhanika) như là tư bất thiện làm duyên cho các uẩn vô ký quả và sắc 
tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

570. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện và vô ký bằng Nghiệp duyên: Tư bất 
thiện làm duyên cho các uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 

571. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Nghiệp duyên: 

- Tư vô ký quả, vô ký tố làm duyên cho các uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh 
bằng Nghiệp duyên. 

- Trong sát-na tục sinh: Tư vô ký quả làm duyên cho các uẩn tương ưng và sắc tục 
sinh bằng Nghiệp duyên. 

- Tư làm duyên cho vật bằng Nghiệp duyên. 

Quả Duyên 

572. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Quả duyên: 

- 1 uẩn vô ký quả làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Quả duyên, 3 
uẩn làm duyên cho 1 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Quả duyên, 2 uẩn làm duyên 
cho 2 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Quả duyên. 

- Trong sát-na tục sinh: 1 uẩn vô ký quả làm duyên cho 3 uẩn và sắc tục sinh bằng 
Quả duyên, 3 uẩn làm duyên cho 1 uẩn và sắc tục sinh bằng Quả duyên, 2 uẩn làm 
duyên cho 2 uẩn và sắc tục sinh bằng Quả duyên. 

- Uẩn làm duyên cho vật (hadayavatthu) bằng Quả duyên. 

Thực Duyên 

573. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Thực duyên: Thực thiện làm duyên cho các 
uẩn tương ưng bằng Thực duyên. 

574. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Thực duyên: Thực thiện làm duyên cho sắc 
nương tâm sanh bằng Thực duyên. 

575. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện và vô ký bằng Thực duyên: Thực thiện làm 
duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Thực duyên. 


576 . 



90 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Thực duyên: Thực bất thiện làm 
duyên cho những uẩn tương ưng bằng Thực duyên. 

577. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Thực duyên: Thực bất thiện làm duyên 
cho sắc nương tâm sanh bằng Thực duyên. 

578. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện và vô ký bằng Thực duyên: Thực bất 
thiện làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Thực duyên. 

579. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Thực duyên: 

- Thực vô ký quả, vô ký tố làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh 
bằng Thực duyên. 

- Trong sát-na tục sinh: Thực vô ký quả trợ cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh bằng 
Thực duyên. 

- Đoàn thực trợ cho thân thể ấy bằng Thực duyên. 

Quyền Duyên 

580. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Quyền duyên: Quyền thiện làm duyên cho 
các uẩn tương ưng bằng Quyền duyên. 

581. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Quyền duyên: Quyền thiện làm duyên cho 
sắc nương tâm sanh bằng Quyền duyên. 

582. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện và vô ký bằng Quyền duyên: Quyền thiện làm 
duyên cho những uẩn thiện tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Quyền duyên. 

583. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Quyền duyên: Quyền bất thiện làm 
duyên cho các uẩn tương ưng bằng Quyền duyên. 

584. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Quyền duyên: Quyền bất thiện làm 
duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Quyền duyên. 

585. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện và vô ký bằng Quyền duyên: Quyền bất 
thiện làm duyên cho những uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Quyền duyên. 

586. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Quyền duyên: 

- Quyền vô ký quả, vô ký tố làm duyên cho các uẩn tương ưng và sắc nương tâm 
sanh bằng Quyền duyên. 

- Trong sát-na tục sinh: Quyền vô ký quả làm duyên cho các uẩn tương ưng và sắc 
tục sinh bằng Quyền duyên. 

- Nhãn quyền làm duyên cho nhãn thức bằng Quyền duyên. 

- Nhĩ quyền làm duyên cho nhĩ thức bằng Quyền duyên. 

- Tỷ quyền làm duyên cho tỷ thức bằng Quyền duyên. 

- Thiệt quyền làm duyên cho thiệt thức bằng Quyền duyên. 

- Thân quyền làm duyên cho thân thức bằng Quyền duyên. 

- Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng Quyền duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


91 


Thiền Duyên 

587. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Thiền duyên: Chi thiền thiện làm duyên 
cho các uẩn tương ưng bằng Thiền duyên. 

588. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Thiền duyên: Chi thiền thiện làm duyên 
cho sắc nương tâm sanh bằng Thiền duyên. 

589. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện và vô ký bằng Thiền duyên: Chi thiền thiện làm 
duyên cho các uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Thiền duyên. 

590. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Thiền duyên: Chi thiền bất thiện 
làm duyên cho những uẩn bất thiện bằng Thiền duyên. 

591. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Thiền duyên: Chi thiền bất thiện làm 
duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Thiền duyên. 

592. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện và vô ký bằng Thiền duyên: Chi thiền bất 
thiện làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Thiền duyên. 

593. " 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Thiền duyên. 

- Chi thiền vô ký quả, vô ký tố làm duyên cho những uẩn tương ưng và sắc nương 
tâm sanh bằng Thiền duyên. 

- Trong sát-na tục sinh: Chi thiền vô ký quả làm duyên cho những uẩn tương ưng và 
sắc tục sinh bằng Thiền duyên. 

Đạo Duyên 

594. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Đạo duyên: Chi đạo thiện làm duyên cho 
những uẩn tương ưng bằng Đạo duyên. 

595. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Đạo duyên: Chi đạo thiện làm duyên cho 
sắc nương tâm sanh bằng Đạo duyên. 

596. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện và vô ký bằng Đạo duyên: Chi đạo thiện làm 
duyên cho những uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Đạo duyên. 

597. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Đạo duyên: Chi đạo bất thiện làm 
duyên cho uẩn tương ưng bằng Đạo duyên. 

598. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Đạo duyên: Chi đạo bất thiện làm 
duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Đạo duyên. 

599. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện và vô ký bằng Đạo duyên: Chi đạo bất 
thiện làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Đạo duyên. 

600. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Đạo duyên: 



92 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


- Chi đạo vô ký quả, vô ký tố làm duyên cho uẩn tuong ung và sắc nuong tâm sanh 
bằng Đạo duyên. 

- Trong sát-na tục sinh: Chi đạo vô ký quả làm duyên cho uẩn tuong ung và sắc tục 
sinh bằng Đạo duyên. 

Tương ưng Duyên 

601. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Tuong ung duyên: 1 uẩn thiện làm duyên 
cho 3 uẩn bằng Tuơng ung duyên, 3 uẩn thiện làm duyên cho 1 uẩn bằng Tuong ung 
duyên, 2 uẩn thiện làm duyên cho 2 uẩn bằng Tuơng ung duyên. 

602. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Tuong ung duyên: 1 uẩn bất thiện 
làm duyên cho 3 uẩn bằng Tuơng ung duyên, 3 uẩn làm duyên cho 1 uẩn bằng Tuong 
ung duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn bằng Tuơng ung duyên. 

603. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Tuơng ung duyên: 

- 1 uẩn vô ký quả, vô ký tố làm duyên cho 3 uẩn bằng Tuơng ung duyên, 3 uẩn làm 
duyên cho 1 uẩn bằng Tuong ung duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn bằng Tuong 
ung duyên. 

- Trong sát-na tục sinh: 1 uẩn vô ký quả làm duyên cho 3 uẩn bằng Tuong ung 
duyên, 3 uẩn làm duyên cho 1 uẩn bằng Tuong ung duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 
uẩn bằng Tuơng ung duyên. 

Bất Tương ưng Duyên 

604. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Bất tuong ung duyên (rộng có 2: Đồng 
sanh và Hậu sanh): 

- Đồng sanh (Sahqịãta) như là uẩn thiện làm duyên cho sắc nưong tâm sanh bằng Bất 
tưong ưng duyên. 

- Hậu sanh (Pacchãjãta) như là uẩn thiện làm duyên cho thân này sanh trước bằng 
Bất tưong ưng duyên. 

605. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Bất tưong ưng duyên (rộng có 2: Đồng 
sanh và Hậu sanh): 

- Đồng sanh (Sahạịãta) như là uẩn bất thiện làm duyên cho sắc nưong tâm sanh bằng 
Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh (Pacchãjãta) như là uẩn bất thiện làm duyên cho thân này sanh trước 
bằng Bất tương ưng duyên. 

606. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Bất tương ưng duyên (rộng có 3: Đồng 
sanh, Tiền sanh và Hậu sanh): 

+ Đồng sanh (Sahajãta) như là uẩn vô ký quả, vô ký tố làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh bằng Bất tương ưng duyên. Trong sát-na tục sinh: uẩn vô ký quả làm duyên 
cho sắc tục sinh bằng Bất tương ưng duyên, uẩn làm duyên cho vật bằng Bất tương 
ưng duyên, vật làm duyên cho uẩn bằng Bất tương ưng duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


93 


+ Tiền sanh (Purejãta) như là nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Bất tưong ưng 
duyên. 

- Nhĩ xứ làm duyên cho nhĩ thức bằng Bất tương ưng duyên. 

- Tỷ xứ làm duyên cho tỷ thức bằng Bất tương ưng duyên. 

- Thiệt xứ làm duyên cho thiệt thức bằng Bất tương ưng duyên. 

- Thân xứ làm duyên cho thân thức bằng Bất tương ưng duyên. 

- Vật làm duyên cho uẩn vô ký quả, vô ký tố bằng Bất tương ưng duyên. 

+ Hậu sanh (Pacchặịãta) như là uẩn vô ký quả, vô ký tố làm duyên cho thân sanh 
trước bằng Bất tương ưng duyên. 

607. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp thiện bằng Bất tương ưng duyên: Tiền sanh (Purejãta) 
như là vật làm duyên cho uẩn thiện bằng Bất tương ưng duyên. 

608. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp bất thiện bằng Bất tương ưng duyên: Tiền sanh 
(Purejãta) như là vật làm duyên cho uẩn bất thiện bằng Bất tương ưng duyên. 

Hiện Hữu Duyên 

609. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Hiện hữu duyên: 1 uẩn thiện làm duyên cho 
3 uẩn bằng Hiện hữu duyên, 3 uẩn làm duyên cho 1 uẩn bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn 
làm duyên cho 2 uẩn bằng Hiện hữu duyên. 

610. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Hiện hữu duyên (rộng có 2: Đồng sanh và 
Hậu sanh). 

- Đồng sanh (Sahạịãta) nhu là uẩn thiện làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh (Pacchãjãta) nhu là uẩn thiện làm duyên cho phần thân này sanh trước 
bằng Hiện hữu duyên. 

611. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện và vô ký bằng Hiện hữu duyên: 1 uẩn thiện làm 
duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên, 3 uẩn làm duyên cho 1 
uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn và sắc 
nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 

612. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Hiện hữu duyên: 1 uẩn bất thiện làm 
duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu duyên, 3 uẩn làm duyên cho 1 uẩn bằng Hiện hữu 
duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn bằng Hiện hữu duyên. 

613. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Hiện hữu duyên (rộng có 2: Đồng sanh 
và Hậu sanh). 

- Đồng sanh (Sahajãta) nhu là uẩn bất thiện làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh (Pacchãjãta) nhu là uẩn bất thiện làm duyên cho phần thân sanh trước 
bằng Hiện hữu duyên. 

614. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện và vô ký bằng Hiện hữu duyên: 1 uẩn bất 
thiện làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên, 3 uẩn làm 



94 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


duyên cho 1 uẩn và sắc nưong tâm sanh bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 

uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 

615 . 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Hiện hữu duyên (rộng có 5: Đồng sanh, 

Tiền sanh, Hậu sanh, Vật thực và Quyền). 

+ Đồng sanh (Sahạịãta) như là: 

- 1 uẩn vô ký quả, vô ký tố làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Hiện 
hữu duyên, 3 uẩn làm duyên cho 1 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu 
duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên 

- Trong sát-na tục sinh: 1 uẩn vô ký quả làm duyên cho 3 uẩn và sắc tục sinh bằng 
Hiện hữu duyên, 3 uẩn làm duyên cho 1 uẩn và sắc tục sinh bằng Hiện hữu 
duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn và sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên, uẩn làm 
duyên cho vật (sắc nương trái tim) bằng Hiện hữu duyên, vật làm duyên cho uẩn 
bằng Hiện hữu duyên. 

- 1 sắc đại sung làm duyên cho 3 sắc đại sung bằng Hiện hữu duyên, 3 sắc đại 
sung làm duyên cho 1 sắc đại sung bằng Hiện hữu duyên, 2 sắc đại sung làm 
duyên cho 2 sắc đại sung bằng Hiện hữu duyên, sắc đại sung làm duyên cho sắc 
thủ (upãdã), sắc nương tâm sanh và sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên; sắc ngoại, 
sắc vật thực và sắc âm dương... 

- 1 sắc đại sung Vô tưởng làm duyên cho 3 sắc đại sung bằng Hiện hữu duyên, 3 
sắc đại sung làm duyên cho 1 sắc đại sung bằng Hiện hữu duyên, 2 sắc đại sung 
làm duyên cho 2 sắc đại sung bằng Hiện hữu duyên; sắc đại sung làm duyên cho 
sắc thủ, sắc tâm và sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

+ Tiền sanh (Purejãta) như là: 

- Nhãn của La-hán làm duyên cho quán vô thường, khổ não, vô ngã. Nhĩ... tỷ, 
thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, vật làm duyên cho quán vô thường, khổ não, 
vô ngã. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Hiện hữu duyên. Thinh xứ... khí xứ, vị xứ, 
xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Hiện hữu duyên. 

- Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Hiện hữu duyên. 

- Nhĩ xứ làm duyên cho nhĩ thức bằng Hiện hữu duyên. 

- Tỷ xứ làm duyên cho tỷ thức bằng Hiện hữu duyên. 

- Thiệt xứ làm duyên cho thiệt thức bằng Hiện hữu duyên. 

- Thân xứ làm duyên cho thân thức bằng Hiện hữu duyên. 

- Vật làm duyên cho uẩn vô ký quả, vô ký tố bằng Hiện hữu duyên. 

+ Hậu sanh (Pacchãjãta) như là uẩn vô ký quả, vô ký tố làm duyên cho phần thân 

sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

+ Thực (Ẵhãra) như là đoàn thực làm duyên cho thân bằng Hiện hữu duyên. 

+ Quyền (Indrĩya) như là sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu 

duyên. 

616 . 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp thiện bằng Hiện hữu duyên: 

Tiền sanh (Purejãta) như là: 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


95 


- Nhãn của bậc hữu học hoặc phàm phu làm duyên cho quán vô thuờng, khổ não, 
vô ngã. Nhĩ... tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, vật (hadayavatthu) làm 
duyên cho quán vô thuờng, khổ não, vô ngã. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Vật (sắc nuơng trái tim) làm duyên cho uẩn thiện bằng Hiện hữu duyên. 

617 . 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp bất thiện bằng Hiện hữu duyên: 

Tiền sanh (Purejãta) nhu là: 

- Thỏa thích vui mừng nhãn ấy mở mối cho ái dục, tà kiến, hoài nghi, phóng dật và 
uu sanh ra. Nhĩ... tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, vật thỏa thích vui mừng 
vật ấy mở mối cho ái dục... và uu sanh ra. 

- Vật làm duyên cho uẩn bất thiện bằng Hiện hữu duyên. 

618 . 

Pháp thiện và pháp vô ký làm duyên cho pháp thiện bằng Hiện hữu duyên (rộng có 2: 
Đồng sanh và Tiền sanh): 

- Đồng sanh (Sahajãta) nhu là 1 uẩn thiện và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu 
duyên... 2 uẩn và vật làm duyên cho 2 uẩn bằng Hiện hữu duyên. 

619 . 

Pháp thiện và pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Hiện hữu duyên (rộng: 
Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền): 

- Đồng sanh (Sahajãta) nhu là uẩn thiện và sắc đại sung làm duyên cho sắc nuơng 
tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh (Pacchãjãta) nhu là uẩn thiện và đoàn thực làm duyên cho phần thân 
bằng Hiện hữu duyên. 

- Quyền Hậu sanh (Indrĩyapacchãjãta) nhu là uẩn thiện và sắc mạng quyền làm 
duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

620 . 

Pháp bất thiện và pháp vô ký làm duyên cho pháp bất thiện bằng Hiện hữu duyên 
(rộng có 2: Đồng sanh và Tiền sanh): 

- Đồng sanh (Sahạịãta) nhu là 1 uẩn bất thiện và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện 
hữu duyên, 3 uẩn và vật làm duyên cho 1 uẩn bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn và vật 
làm duyên cho 2 uẩn bằng Hiện hữu duyên. 

621 . 

Pháp bất thiện và pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Hiện hữu duyên (rộng: 
Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền): 

- Đồng sanh (Sahạịãta) nhu là uẩn bất thiện và sắc đại sung làm duyên cho sắc nuơng 
tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh (Pacchãjãta) nhu là uẩn bất thiện và đoàn thực làm duyên cho phần thân 
bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh (Pacchãjãta) nhu là uẩn bất thiện và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc 
tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

Vô Hữu Duyên 

622 . 

Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Vô hữu duyên: uẩn thiện sanh truớc truớc 
làm duyên cho uẩn thiện sanh sau sau bằng Vô hữu duyên... (tóm tắt). 

Nên phân rộng cũng nhu Vô gián duyên (Anantarapaccayo). 



96 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


Ly Duyên 

623 . 

Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Ly duyên: uẩn thiện sanh trước trước làm 
duyên cho uẩn thiện sanh sau sau bằng Ly duyên... tóm tắt. 

Nên phân rộng cũng như Vô gián duyên (Anantarapaccayo). 

Bất Ly Duyên 

624 . 

Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Bất ly duyên: 1 uẩn thiện làm duyên cho 3 
uẩn bằng Bất ly duyên, 3 uẩn làm duyên cho 1 uẩn bằng Bất ly duyên, 2 uẩn làm 
duyên cho 2 uẩn bằng Bất ly duyên... (tóm tắt). 

Nên phân rộng cũng như Hiện hữu duyên (Atthipaccayo). 

Dứt phần phân giải trong phần vẩn đề 

625 . 

Nhân 7, Cảnh 9, Trưởng 10, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 
13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 3, Nghiệp 7, Quả 1, Thực 7, Quyền 7, 
Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 
13. 

Phần nhân căn (Đếm duyên theo thuận) 

626 . 

Nhân duyên có Trưởng 4,... Đồng sanh 7,... Hỗ tương 3,... Y chỉ 7,... Quả l,-.- Quyền 
4,... Đạo 4,... Tương ưng 3,... Bất tương ưng 3,... Hiện hữu 7,... Bất ly 7. 

627 . 

* Có cả Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly: 7 (câu). 

* ... Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly; 4. 

* ... Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 2. 

* ... Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly; 2. 

* ... Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 2. 

* ... Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly; 1. 

* ... Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 

1. 

* ... Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất 

ly: 1 - ^ 

* ... Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 4. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


97 


* ... Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, 
Bất ly: 2. 

* ... Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 2. 

* ... Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện 
hữu, Bất ly; 1. 

* ... Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất 
ly; 1. 

Dứt phần nhân căn 

Phần cảnh căn (ãrammanamũlakam) 

628 . 

Cảnh duyên có Trưởng 7,... Y chỉ 3,... Cận y 7,... Tiền sanh 3,... Bất tương ưng 3,... 
Hiện hữu 3,... Bất ly 3. 

629 . 

Có cả Cảnh, Trưởng, Cận y; 7 (câu). 

... Cảnh, Tiền sanh, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

... Cảnh, Y chỉ, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

... Cảnh, Trưởng, Cận y, Tiện sanh, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

... Cảnh, Trưởng, Cận y, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

Phần trưởng căn (adhipatimũlakain) 

630 . 

Trưởng duyên có Nhân 7,... Cảnh 7,... Đồng sanh 7,... Hỗ tương 3,... Y chỉ 8 ,... Cận y 
7,... Tiền sanh 1,... Quả 1,... Thực 7,... Quyền 7,... Đạo 7,... Tương ưng 3,... Bất tương 
ưng 4,... Hiện hữu 8,... Bất ly 8. 

631 . 

* Có cả Trưởng, Hiện hữu, Bất ly: 8 (câu). 

* ... Trưởng, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly: 8. 

* ... Trưởng, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 4. 

* ... Trưởng, Cảnh, Cận y: 7. 

* ... Trưởng, Cảnh, Cận y, Tiền sanh, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Trưởng, Cảnh, Y chỉ, Cận y, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly; 7. 

* ... Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly; 1. 

* ... Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương,Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Trưởng, Đồng sanh,Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Thực, Quyền, Hiện hữu, Bất ly: 7. 

* ... Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 

3. ^ 

* ... Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Thực, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Quyền, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 
ly;l. 





9S 


Vị trí - Tam đề - Tam đề thiện 


* ... Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Trưởng, Đồng sanh,Y chỉ, Quyền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 7. 

* ... Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 

ly: 1 

* ... Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Trưởng, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly; 4. 

* ... Trưởng, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, 
Bất ly: 2. 

* ... Trưởng, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 2. 

* ... Trưởng, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Trưởng, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện 
hữu, Bất ly: 1. 

* ... Trưởng, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất 
ly;l. 

Phần vô gián căn (anantaramũlakaiỊi) 

632 . 

Vô gián duyên có Liên tiếp 7,... Cận y 7,... cố hưởng 3,... Nghiệp 1,... Vô hữu 7,... Ly 
7. 

633 . 

* Có cả Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Vô hữu, Ly: 7 (câu). 

* ... Vô gián, Liên tiếp, Cận y, cố hưởng, Vô hữu, Ly: 3. 

* ... Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Nghiệp, Vô hữu, Ly: 1. 

Phần liên tiếp căn (samanantaramũlakaiỊi) 

634 . 

Liên tiếp duyên có Vô gián 7,... Cận y 7,... cố hưởng 3,... Nghiệp 1,... Vô hữu 7,... Ly 
7. 

635 . 

Có cả Liên tiếp, Vô gián, Cận ỵ, Vô hữu, Ly: 7 (câu). 

... Liên tiếp, Vô gián, Cận y, cố hưởng, Vô hữu, Ly: 3. 

... Liên tiếp, Vô gián, Cận y, Nghiệp, Vô hữu, Ly: 1. 

Phần đồng sanh cản (sahajãtamũlakain) 

636 . 

Đồng sanh duyên có Nhân 7,... Trưởng 7,... Hỗ tương 3,... Y chỉ 9,... Nghiệp 7,... Quả 
1,... Thực 7,... Quyền 7,... Thiền 7,... Đạo 7,... Tương ưng 3,... Bất tương ưng 3,... Hiện 
hữu 9,... Bất ly 9. 

Có cả Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly: 9 (câu). 

... Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

... Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

... Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 


637 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo hàn) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


99 


... Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

... Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

... Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

... Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

... Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly; 1. 

... Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

Phần hỗ tương căn (annamaĩínamũỉakain) 

638 . 

Hỗ tương duyên có Nhân 3,... Trưởng 3,... Đồng sanh 3,... Y chỉ 3,... Nghiệp 3,... Quả 

1.. .. Thực 3,... Quyền 3,... Thiền 3,... Đạo 3,... Tương ưng 3,... Bất tương ưng 1,... Hiện 
hữu 3,... Bất ly 3. 

639 . 

* Có cả Hỗ tương, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly: 3 (câu). 

* ... Hỗ tương, Đồng sanh, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly; 3. 

* ... Hỗ tương, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Hỗ tương, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly; 1. 

* ... Hỗ tương, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Hỗ tương, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

Phần y chỉ căn 

640 . 

Y chỉ duyên có Nhân 7 (câu),... Cảnh 3,... Trưởng 8,... Đồng sanh 9,... Hỗ tương 3,... 
Cận y 1,... Tiền sanh 3,... Nghiệp 7,... Quả 1,... Thực 7,... Quyền 7,... Thiền 7,... Đạo 

7.. .. Tương ưng 3,... Bất tương ưng 5,... Hiện hữu 13,... Bất ly 13. 

641 . 

* Có cả Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly: 13 (câu). 

* ... Y chỉ, Trưởng, Hiện hữu, Bất ly: 8. 

* ... Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly; 7. 

* ... Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 5. 

* ... Y chỉ, Trưởng, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 4. 

* ... Y chỉ, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Y chỉ, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Y chỉ, Cảnh, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Y chỉ, Cảnh, Trưởng, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Y chỉ, Tiền sanh, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Y chỉ, Đồng sanh, Hiện hữu, Bất ly; 9. 

* ... Y chỉ, Đồng sanh, Hỗ tương, Hiện hữu, Bất ly; 3. 

* ... Y chỉ, Đồng sanh, Hỗ tương, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly; 3. 

* ... Y chỉ, Đồng sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Y chỉ, Đồng sanh, Hỗ tương, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Y chỉ, Đồng sanh, Quả, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Y chỉ, Đồng sanh, Hỗ tương, Quả, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Y chỉ, Đồng sanh, Hỗ tương, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Y chỉ, Đồng sanh, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly; 1. 

* ... Y chỉ, Đồng sanh, Hỗ tương, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly; 1. 








100 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


Phần cận y căn 

642 . 

Cận y duyên có Cảnh 7 (câu),... Trưởng 7,... Vô gián 7,... Liên tiếp 7,... Y chỉ 1,... Tiền 
sanh 1,... Cố hưởng 3,... Nghiệp 2,... Bất tương ưng 1,... Hiện hữu 1,... Vô hữu 7,... Ly 
7,... Bắt ly 1. 

643 . 

* Có cả Cận y, Cảnh, Trưởng: 7 (câu). 

* ... Cận y, Cảnh, Trưởng, Tiền sanh, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Cận y, Cảnh, Trưởng, Y chỉ, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Cận y, Vô gián, Liên tiếp, Vô hữu, Ly: 7. 

* ... Cận y, Vô gián, Liên tiếp, cố hưởng, Vô hữu, Ly: 3. 

* ... Cận y, Nghiệp: 2. 

* ... Cận y, Vô gián, Liên tiếp, Nghiệp, Vô hữu, Ly: 1. 

Phần tiền sanh căn 

644 . 

Tiền sanh duyên có Cảnh 3 (câu),... Trưởng 1,... Y chỉ 3,... Cận y 1,... Quyền l,--. Bất 
tương ưng 3,... Hiện hữu 3,... Bất ly 3. 

645 . 

* Có cả Tiền sanh, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Tiền sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Tiền sanh, Cảnh, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Tiền sanh, Cảnh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Tiền sanh, Cảnh, Trưởng, Cận y, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Tiền sanh, Cảnh, Trưởng, Y chỉ, Cận y, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Tiền sanh, Y chỉ, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

Phần hậu sanh căn 

646 . 

* Hậu sanh duyên có Bất tương ưng 3 (câu),... Hiện hữu 3,... Bất ly 3. 

* Có cả Hậu sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly; 3 

Phần cố hưởng căn 

647 . 

* Cố hưởng duyên có Vô gián 3 (câu),... Liên tiếp 3,... Cận y 3,... Vô hữu 3,... Ly 3. 

* Có cả Cố hưởng, Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Vô hữu, Ly: 3. 

Phần nghiệp căn 

648 . 

Nghiệp duyên có Vô gián 1 (câu),... Liên tiếp l,-.- Đồng sanh 7,... Hỗ tương 3,... Y chỉ 
7,... Cận y 2,... Quả 1,... Thực 7,... Tương ưng 3,... Bất tương ưng 3,... Hiện hữu 7,... 
Vô hữu l,--- Ly l,--- Bất ly 7. 

649 . 

* Có cả Nghiệp, Cận y: 2. 

* ... Nghiệp, Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Vô hữu, Ly: 1. 

* ... Nghiệp, Đồng sanh, Y chỉ, Thực, Hiện hữu, Bất ly: 7. 







Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


101 


* ... Nghiệp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Nghiệp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Nghiệp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Nghiệp, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Nghiệp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Nghiệp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Nghiệp, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Nghiệp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 

1. 

Phần quả căn 

650 . 

Quả duyên có Nhân 1 (câu),... Trưởng 1,... Đồng sanh 1,... Hỗ tương 1,... Y chỉ 1,... 
Nghiệp 1,... Thực 1,... Quyền 1,... Thiền 1,... Đạo 1,... Tương ưng 1,... Bất tương ưng 
1,... Hiện hữu 1,... Bất ly 1. 

651 . 

* Có cả quả, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly: 1 (câu) 

* ... Quả, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Quả, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Quả, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly; 1. 

* ... Quả, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly; 1. 

Phần thực căn 

652 . 

Thực duyên có Trưởng 7 (câu),... Đồng sanh 7,... Hỗ tương 3,... Y chỉ 7,... Nghiệp 7,... 
Quả 1,... Quyền 7,... Tương ưng 3,... Bất tương ưng 3,... Hiện hữu 7,... Bất ly 7. 

653 . 

* Có cả Thực, Hiện hữu, Bất ly: 7 (câu). 

* ... Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly: 7. 

* ... Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly; 3. 

* ... Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly; 1. 

* ... Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Nghiệp, Hiện hữu, Bất ly: 7. 

* ... Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Nghiệp, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Nghiệp, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly; 3. 

* ... Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Nghiệp, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Nghiệp, Quả, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Nghiệp, Quả, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Nghiệp, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Nghiệp, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 







102 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


* ... Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Nghiệp, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 
1. 

* ... Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly: 7 

* ... Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Hiện hữu, Bất ly; 1. 

* ... Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Hiện hữu, Bất ly; 1. 

* ... Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly; 1. 

* ... Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 
1. 

* ... Thực, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly; 7 

* ... Thực, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 

3. 

* ... Thực, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Thực, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Hiện hữu, Bất ly; 1. 

* ... Thực, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 

ly: 1 - 

* ... Thực, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly; 1. 

Phần quyền căn 

654 . 

Quyền duyên có Nhân: 4 (câu),... Trưởng 7,... Đồng sanh 7,... Hỗ tương 3,... Y chỉ 7,... 
Tiền sanh 1,... Quả 1,... Thực 7,... Thiền 7,... Đạo 7,... Tương ưng 3,... Bất tương ưng 
3,... Hiện hữu 7,... Bất ly 7. 

655 . 

* Có cả Quyền, Hiện hữu, Bất ly; 7 (câu). 

* ... Quyền, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly: 7. 

* ... Quyền, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Quyền, Y chỉ, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly: 7. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly; 1. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly; 1. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 7 

* ... Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bất ly; 3. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 1. 







Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


103 


* ... Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Thiền, Hiện hữu, Bất ly: 7. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thiền, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thiền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Thiền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thiền, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Hiện hữu, Bất ly; 1. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly; 1. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thiền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 

1. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Thiền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 7 

* ... Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thiền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thiền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Thiền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thiền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly; 1. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly; 1. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 

ly: 1 - ^ ^ 

* ... Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thiền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, 
Bất ly: 1. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Thực, Hiện hữu, Bất ly: 7 

* ... Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly; 3. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly; 1. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 
1. 

* ... Quyền, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Thực, Hiện hữu, Bất ly: 7 

* ... Quyền, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 

3. 

* ... Quyền, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Quyền, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Quyền, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 

ly: 1 - ^ 

* ... Quyền, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 





104 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


* ... Quyền, Đồng sanh, Hỗ tưong, Y chỉ, Quả, Thực, Bất tuong ung, Hiện hữu, Bất ly: 
1. 

* ... Quyền, Truởng, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 7 

* ... Quyền, Truởng, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Đạo, Tuơng ung, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Quyền, Truởng, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Bất tuong ung, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Quyền, Truởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Quyền, Truởng, Đồng sanh, Hỗ tuong, Y chỉ, Quả, Đạo, Tuơng ung, Hiện hữu, Bất 

ly: 1 - ^ 

* ... Quyền, Truởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tuơng ung, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Quyền, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bất ly; 4. 

* ... Quyền, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 2. 

* ... Quyền, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Đạo, Tuơng ung, Hiện hữu, Bất ly: 2. 

* ... Quyền, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Bất tuong ung, Hiện hữu, Bất ly: 2. 

* ... Quyền, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Quyền, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quả, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Quyền, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quả, Đạo, Tuong ung, Hiện hữu, Bất ly; 

1. 

* ... Quyền, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tuơng ung, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Quyền, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tuơng ung, Hiện hữu, Bất 

ly: 1 - 

* ... Quyền, Nhân, Truởng, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bất ly; 4. 

* ... Quyền, Nhân, Truởng, Đồng sanh, Hỗ tuong, Y chỉ, Đạo, Tuong ung, Hiện hữu, 
Bất ly: 2. 

* ... Quyền, Nhân, Truởng, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Bất tuong ung, Hiện hữu, Bất ly: 2. 

* ... Quyền, Nhân, Truởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Quyền, Nhân, Truởng, Đồng sanh, Hỗ tuong, Y chỉ, Quả, Đạo, Tuong ung, Hiện 
hữu, Bất ly: 1. 

* ... Quyền, Nhân, Truởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tuong ung, Hiện hữu, Bất 
ly; 1. 

Phần thiền căn 

656. 

Thiền duyên có Đồng sanh 7,... Hỗ tuơng 3,... Y chỉ 7,... Quả 1,... Quyền 7,... Đạo 7,... 
Tuong ung 3,... Bất tuơng ung 3,... Hiện hữu 7,... Bất ly 7. 

657. y 

* Có cả Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly: 7 (câu) 

* ... Thiền, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly; 3 

* ... Thiền, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Tuơng ung, Hiện hữu, Bất ly: 3 

* ... Thiền, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Bất tuong ung, Hiện hữu, Bất ly: 3 

* ... Thiền, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly: 1 

* ... Thiền, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly: 1 

* ... Thiền, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, quả,Tuơng ung, Hiện hữu, Bất ly: 1 

* ... Thiền, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quả, Bất tuong ung, Hiện hữu, Bất ly: 1 

* ... Thiền, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quả, Bất tuong ung, Hiện hữu, Bất ly: 1 

* ... Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly; 7 







Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


105 


* ... Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly: 3 

* ... Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3 

* ... Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3 

* ... Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Hiện hữu, Bất ly: 1 

* ... Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Hiện hữu, Bất ly: 1 

* ... Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1 

* ... Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1 

* ... Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 

1 

* ... Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 7 

* ... Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 3 

* ... Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3 

* ... Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3 

* ... Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 1 

* ... Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Hiện hữu Bất ly: 1 

* ... Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1 

* ... Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1 

* ... Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1 

* ... Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 7 

* ... Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 3 

* ... Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly; 3 

* ... Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3 

* ... Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly; 1 

* ... Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 1 

* ... Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 

ly: 1 ^ ^ 

* ... Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1 

* ... Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, 
Bất ly: 1. 

Phần đạo căn 

658. 

Đạo duyên có Nhân: 4 (câu)...Trưởng 7,... Đồng sanh 7,... Hỗ tương 3,... Y chỉ 7,... 
Quả 1,... Quyền 7,... Thiền 7,... Đạo 7,... Tương ưng 3,... Bất tương ưng 3,... Hiện hữu 
7,...Batly7. 

659. 

* Có cả: Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly: 7 (câu). 

* ... Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly; 3. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly; 1. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 







106 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


* ... Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly: 7. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quyền, Tuơng ung, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Bất tuơng ung, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quả, Quyền, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quả, Quyền, Tuong ung, Hiện hữu, Bất ly; 1. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Bất tuơng ung, Hiện hữu, Bất ly; 1. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quả, Quyền, Bất tuơng ung, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Thiền, Hiện hữu, Bất ly; 7. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Thiền, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Thiền, Tuơng ung, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Thiền, Bất tuơng ung, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thiền, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Hỗ tuong, Y chỉ, Quả, Thiền, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quả, Thiền, Tuong ung, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thiền, Bất tuơng ung, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quả, Thiền, Bất tuơng ung, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Thiền, Hiện hữu, Bất ly: 7. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quyền, Thiền, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quyền, Thiền, Tuong ung, Hiện hữu, Bất ly; 3. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Thiền, Bất tuơng ung, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Thiền, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quả, Quyền, Thiền, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quả, Quyền, Thiền, Tuơng ung, Hiện hữu, Bất 

* ... Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Thiền, Bất tuong ung, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Đạo, Đồng sanh, Hỗ tuong, Y chỉ, Quả, Quyền, Thiền, Bất tuơng ung, Hiện hữu, 
Bất ly: 1. 

* ... Đạo, Truởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly: 7. 

* ... Đạo, Truởng, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quyền, Tuơng ung, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Đạo, Truởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Bất tuong ung, Hiện hữu, Bất ly; 3. 

* ... Đạo, Truởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Đạo, Truởng, Đồng sanh, Tuơng tế, Y chỉ, Quả, Quyền, Tuong ung, Hiện hữu, Bất 

ly: 1 - ^ ^ ^ 

* ... Đạo, Truởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Bất tuơng ung, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Đạo, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly: 4. 

* ... Đạo, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly: 2. 

* ... Đạo, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tuong, Y chỉ, Quyền, Tuong ung, Hiện hữu, Bất ly: 2. 

* ... Đạo, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Bất tuong ung, Hiện hữu, Bất ly; 2. 

* ... Đạo, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Đạo, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quả, Quyền, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Đạo, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quả, Quyền, Tuơng ung, Hiện hữu, Bất ly: 

1. 




Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


107 


* ... Đạo, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Bất tuơng ung, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Đạo, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quả, Quyền, Bất tuơng ung, Hiện hữu, Bất 
ly: l’. 

* ... Đạo, Nhân, Truởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly: 4. 

* ... Đạo, Nhân,Truởng, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quyền, Tuong ung, Hiện hữu, Bất 

* ... Đạo, Nhân, Truởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Bất tuong ung, Hiện hữu, Bất ly; 2. 

* ... Đạo, Nhân, Truởng, Đồng sanh, Cận y, Quả, Quyền, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Đạo, Nhân, Truởng, Đồng sanh, Hỗ tuong, Y chỉ, Quả, Quyền, Tuong ung, Hiện 
hữu, Bất ly: 1. 

* ... Đạo, Nhân, Truởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Bất tuong ung, Hiện hữu, Bất 
ly: 1.' 

Tương ưng cần 
660. 

Tuong ung duyên có Nhân: 3 (câu),... Truởng 3,... Đồng sanh 3,... Hỗ tuong 3,... Y chỉ 

3.. .. Nghiệp 3,... Quả 1,... Thực 3,... Quyền 3,... Thiền 3,... Đạo 3,... Hiện hữu 3,... Bất 
ly3. 

661. 

Có cả Tuong ung, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly: 3 (câu), 

... Tuong ung, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

Bất tương ưng căn 
662. 

Bất tuong ung có Nhân 3,... Cảnh 3,... Truởng 4,... Đồng sanh 3,... Hỗ tuong 1,... Y chỉ 

5.. .. Cận y 1,... Tiền sanh 3, Hậu sanh duyên,... Nghiệp duyên,... Quả duyên,... Thực 
duyên,... Quyền duyên,... Thiền 3,... Đạo 3,... Hiện hữu 5,... Bất ly 5. 

663. 

* Có cả: Bất tuơng ung, Hiện hữu, Bất ly: 5 (câu), 

* ... Bất tuong ung, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly: 5, 

* ... Bất tuong ung, Truởng, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly: 4, 

* ... Bất tuong ung, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly: 3, 

* ... Bất tuong ung, Hậu sanh, Hiện hữu, Bất ly: 3, 

* ... Bất tuong ung, Y chỉ, Tiền sanh, Hiện hữu, Bất ly: 3, 

* ... Bất tuong ung, Cảnh, Y chỉ, Tiền sanh, Hiện hữu, Bất ly: 3, 

* ... Bất tuong ung, Cảnh, Truởng, Y chỉ, Cận y, Tiền sanh, Hiện hữu, Bất ly; 1, 

* ... Bất tuong ung, Y chỉ, Tiền sanh, Quyền, Hiện hữu, Bất ly: 1, 

* ... Bất tuong ung, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly: 3, 

* ... Bất tuong ung, Đồng sanh, Hỗ tuong, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly: 1, 

* ... Bất tuong ung, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly: 1, 

* ... Bất tuong ung, Đồng sanh, Hỗ tuong, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

Hiện hữu căn 

664. 





108 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


Hiện hữu duyên có Nhân: 7 (câu),... Cảnh 3,... Truởng 8,... Đồng sanh 9, Hỗ tuơng 3, 
Y chỉ 13,... Cận y 1, Tiền sanh 3,... Hậu sanh 3,... Nghiệp 7,... Quả 1,... Thực 7,... 
Quyền 7,... Thiền 7,... Đạo 7,... Tuơng ung 3,... Bất tuong ung 5,... Bất ly 13. 

665. 

* Có cả: Hiện hữu, Bất ly: 13. 

* ... Hiện hữu, Y chỉ, Bất ly: 13. 

* ... Hiện hữu, Truởng, Bất ly: 8. 

* ... Hiện hữu, Truởng Y chỉ, Bất ly: 8. 

* ... Hiện hữu, Thực, Bất ly: 7. 

* ... Hiện hữu, Quyền, Bất ly: 7. 

* ... Hiện hữu, Y chỉ, Quyền, Bất ly: 7. 

* ... Hiện hữu, Bất tuơng ung, Bất ly: 5. 

* ... Hiện hữu, Y chỉ, Bất tuơng ung, Bất ly: 5. 

* ... Hiện hữu, Truởng, Y chỉ, Bất tuơng ung, Bất ly: 4. 

* ... Hiện hữu, Truởng, Y chỉ, Quyền, Bất tuơng ung, Bất ly: 3. 

* ... Hiện hữu, Hậu sanh, Bất tuơng ung, Bất ly: 3. 

* ... Hiện hữu, Tiền sanh, Bất ly: 3. 

* ... Hiện hữu, Y chỉ, Tiền sanh, Bất tuơng ung, Bất ly: 3. 

* ... Hiện hữu, Cảnh, Tiền sanh, Bất ly: 3. 

* ... Hiện hữu, Cảnh, Y chỉ, Tiền sanh, Bất tuơng ung, Bất ly: 3. 

* ... Hiện hữu, Cảnh, Truởng, Cận y, Tiền sanh, Bất ly; 1. 

* ... Hiện hữu, Cảnh, Truởng, Y chỉ, Cận y, Tiền sanh, Bất tuơng ung, Bất ly: 1. 

* ... Hiện hữu, Y chỉ, Tiền sanh, Quyền, Bất tuơng ung, Bất ly: 1. 

Vựng tập danh (Pakiụụakam nãma imam) 

666. ' 

* Có cả: Hiện hữu, Đồng sanh, Y chỉ, Bất ly: 9. 

* ... Hiện hữu, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Bất ly: 3. 

* ... Hiện hữu, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Tuơng ung, Bất ly; 3. 

* ... Hiện hữu, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tuơng ung Bất ly: 3. 

* ... Hiện hữu, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Bất tuơng ung, Bất ly: 1. 

* ... Hiện hữu, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất ly; 1. 

* ... Hiện hữu, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quả, Bất ly; 1. 

* ... Hiện hữu, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quả, Tuơng ung, Bất ly; 1. 

* ... Hiện hữu, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tuơng ung, Bất ly: 1. 

* ... Hiện hữu, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quả, Bất tuơng ung, Bất ly: 1. 

Vô hữu căn 

667. 

Vô hữu duyên có Vô gián: 7 (câu),... Liên tiếp 7,... Cận y 7,... cố huởng 3,... Nghiệp 
l,...Ly7. 

668. 

* Có cả: Vô hữu, Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Ly: 7 (câu). 

* ... Vô hữu, Vô gián, Liên tiếp, Cận y, cố huởng, Ly; 3. 

* ... Vô hữu, Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Nghiệp, Ly: 1. 







Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


109 


Ly căn (vỉgatamulakam) 

669. 

Ly duyên có Vô gián: 7 (câu),... Liên tiếp 7,... Cận y 7, cố hưởng 3,... Nghiệp 1,... Vô 
hưu 7. 

670. 

* Có cả: Y, Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Vô hữu: 7 (câu), 

* ... Ly, Vô gián, Liên tiếp, Cận y, cố hưởng, Vô hữu; 3, 

* ... Ly, Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Nghiệp, Vô hữu; 1. 

Bất ly căn (avỉgatamũlakam) 

671. , 

Bất ly duyên có Nhân 7 (câu),... Cảnh 3,... Trưởng, 8,... Đồng sanh 9,... Hỗ tương 3,... 
Y chỉ 13,... Cận y l,--- Tiền sanh 3,... Hậu sanh 3,... Nghiệp 7,... Quả l,--- Thực 7,... 
Quyền 7,... Thiền 7,... Đạo 7,... Tương ưng 3,... Bất tương ưng 5,... Hiện hữu 13. 

672. 

* Có cả: Bất ly, Hiện hữu: 13 (câu), 

* ... Bất ly, Y chỉ, Hiện hữu: 13, 

* ... Bất ly, Trưởng, Hiện hữu: 8, 

* ... Bất ly, Trưởng, Y chỉ, Hiện hữu: 8, 

* ... Bất ly, Thực, Hiện hữu: 7, 

* ... Bất ly, Quyền, Hiện hữu: 7, 

* ... Bất ly, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu: 7, 

* ... Bất ly, Bất tương ưng, Hiện hữu: 5, 

* ... Bất ly, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu: 5, 

* ... Bất ly, Trưởng, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu: 4, 

* ... Bất ly, Y chỉ, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu: 3, 

* ... Bất ly, Hậu sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu: 3, 

* ... Bất ly, Tiền sanh, Hiện hữu: 3, 

* ... Bất ly, Y chỉ, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu: 3, 

* ... Bất ly, Cảnh, Tiền sanh, Hiện hữu: 3, 

* ... Bất ly, Cảnh, Y chỉ, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu: 3, 

* ... Bất ly, Cảnh, Trưởng, Cận y, Tiền sanh, Hiện hữu: 1, 

* ... Bất ly, Cảnh, Trưởng, Y chỉ, Cận y, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu: 1, 

* ... Bất ly, Y chỉ, Tiền sanh, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu: 1. 

Vựng tập danh (Pakiụụakaìn nãma imam) 

673. Có cằ: 

* Bất ly, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu: 9 (câu), 

* ... Bất ly, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu: 3, 

* ... Bất ly, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu: 3, 

* ... Bất ly, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu: 3, 

* ... Bất ly, Đồng sanh, Hỗ tương,Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu: 1, 

* ... Bất ly, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu: 1, 

* ... Bất ly, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu: 1, 

* ... Bất ly, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu: 1, 







110 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


* ... Bất ly, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu: 1, 

* ... Bất ly, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu: 1. 

Dứt phần điếm duyên theo thuận (anulomagananã) 

Rút ngược nơi vẩn đề (Paũhãvãrassa paccanĩya uddhãro) 

674. 

* Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Cảnh duyên ... bằng Đồng sanh duyên,... 
bằng Cận y duyên, 

* Pháp thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Cảnh duyên,... bằng Cận y duyên. 

* Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Cảnh duyên,... bằng Đồng sanh duyên... 
bằng Cận y duyên... bằng Hậu sanh duyên... bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện và vô ký bằng Đồng sanh duyên. 

675. 

* Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Cảnh duyên... bằng Đồng sanh 
duyên... bằng Cận y duyên. 

* Pháp bất thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Cảnh duyên... bằng Cận y duyên. 

* Pháp bất thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Cảnh duyên... bằng Đồng sanh duyên... 
bằng Cận y duyên... bằng Hậu sanh duyên... bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện và vô ký bằng Đồng sanh duyên. 

676. 

* Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô Ký bằng Cảnh duyên... bằng Đồng sanh duyên... 
bằng Cận y duyên... bằng Tiền sanh duyên... bằng Hậu sanh duyên... bằng Thực 
duyên... bằng Quyền duyên. 

* Pháp vô ký làm duyên cho pháp thiện bằng Cảnh duyên... bằng Cận y duyên... bằng 
Tiền sanh duyên. 

* Pháp vô ký làm duyên cho pháp bất thiện bằng Cảnh duyên... bằng Cận y duyên... 
bằng Tiền sanh duyên. 

677. 

* Pháp thiện và pháp vô ký làm duyên cho pháp thiện bằng Đồng sanh, bằng Tiền sanh. 

* Pháp thiện và pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Đồng sanh, Hậu sanh, Thực, 
Quyền. 

678. 

* Pháp bất thiện và vô ký làm duyên cho pháp bất thiện bằng Đồng sanh, bằng Tiền 
sanh. 

* Pháp bất thiện và vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Đồng sanh, bằng Hậu sanh, 
bằng Thực, bằng Quyền. 

Dứt phần rút ngược nơi vẩn đề, đếm ngược nơi vẩn đề 

B/. Đếm đối lập nơi vấn đề 

Phần phi nhân căn 

679. 

Phi Nhân có 15, phi Cảnh có 15, phi Trưởng có 15, phi Vô gián có 15, phi Liên tiếp có 
15, phi Đồng sanh có 11, phi Hỗ tương có 11, phi Y chỉ có 11, phi Cận y có 15, phi 
Tiền sinh có 13, phi Hậu sinh có 15, phi cố hưởng có 15, phi nghiệp có 15, phi Quả có 
15, phi Thực có 15, phi Quyền có 15, phi Thiền có 15, phi Đạo có 15, phi Tương ưng 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


111 


CÓ 11, phi Bất tương ưng có 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu có 15, phi Ly có 15, phi 
Bất ly có 9. 

680. 

Phi Nhân duyên có phi Cảnh trong 15 câu,... phi Trưởng 15, phi Vô gián 15, phi Liên 
tiếp 15, phi Đồng sanh 11, phi Hỗ tương 11, phi Y chỉ 11, phi Cận y 15, phi Tiền sinh 
13, phi Hậu sinh 15, phi cố hưởng 15, phi Nghiệp 15, phi Quả 15, phi Thực 15, phi 
Quyền 15, phi Thiền 15, phi Đạo 15, phi Tương ưng 11, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện 
hữu 9, phi Vô hữu có 15, phi Ly 15, phi Bất ly 9. 

681. 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên có phi Trưởng 15,... phi Vô gián 15, phi Liên 
tiếp 15, phi Đồng sanh 11, phi Hỗ tương 11, phi Y chỉ 11, phi Cận y 13, phi Tiền sinh 
13, phi Hậu sinh 15, phi cố hưởng 15, phi Nghiệp 15, phi Quả 15, phi Thực 15, phi 
Quyền 15, phi Thiền 15, phi Đạo 15, phi Tương ưng 11, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện 
hữu 9, phi Vô hữu có 15, phi Ly 15, phi Bất ly 9. 

682. 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên có phi Đồng sanh ll,--- phi Hỗ tương 11, phi Y chỉ 1, phi Cận y 13, phi 
Tiền sinh 13, phi Hậu sinh 15, phi cố hưởng 15, phi Nghiệp 15, phi Quả 15, phi Thực 
15, phi Quyền 15, phi Thiền 15, phi Đạo 15, phi Tương ưng 11, phi Bất tương ưng 9, 
phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu có 15, phi Ly 15, phi Bất ly 9. 

683. 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên có phi Hỗ tương 11, phi Y chỉ 11, phi Cận y 7, phi 
Tiền sinh 11, phi Hậu sinh 9, phi cố hưởng 11, phi Nghiệp 11, phi Quả 11, phi Thực 
11, phi Quyền 11, phi Thiền 11, phi Đạo 11, phi Tương ưng 11, phi Bất tương ưng 9, 
phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu có 11, phi Ly 11, phi Bất ly 9. 

684. 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên có phi Y chỉ ll,-.- phi Cận y 7, 
phi Tiền sinh 11, phi Hậu sinh 9, phi cố hưởng 11, phi Nghiệp 11, phi Quả 11, phi 
Thực 11, phi Quyền 11, phi Thiền 11, phi Đạo 11, phi Tương ưng 11, phi Bất tương 
ưng 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu có 11, phi Ly 11, phi Bất ly 9. 

685. 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương, phi Y chỉ duyên có phi Cận y 5,... phi 
Tiền sanh 11, phi Hậu sanh 9, có phi cố hưởng 11, phi Nghiệp 11, phi Quả 11, phi 
Thực 11, phi Quyền 11, phi Thiền 11, phi Đạo 11, phi Tương ưng 11, phi Bất tương 
ưng 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu 11, phi Ly 11, phi Bất ly 9. 

686 . 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Y chỉ duyên, phi Cận y 
duyên có phi Tiền sanh trong 5 (câu),... phi Hậu sanh 3, có phi cố hưởng 5, phi 
Nghiệp 5, phi Quả 5, phi Thực 5, phi Quyền 5, phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Tương ưng 
5, phi Bất tương ưng 3, phi Hiện hữu 2, phi Vô hữu 5, phi Ly 5, phi Bất ly 2. 

687 . 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Y chỉ duyên, phi Cận y 



112 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


duyên, phi Tiền sanh có phi Hậu sanh 3,... phi cố hưởng 5, phi Nghiệp 5, phi Quả 5, 
phi Thực 5, phi Quyền 5, phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 
3, phi Hiện hữu 2, phi Vô hữu 5, phi Ly 5, phi Bất ly 2. 

688 . 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, tóm tắt,... phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh duyên, có phi cố hưởng 
trong 3 (câu),... phi Nghiệp 1, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi 
Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Hiện hữu 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3, 
phi Bất ly 3. 

689. 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên,... tóm tắt,... phi Hậu sanh duyên, phi cố hưởng 
duyên, phi Nghiệp duyên, có phi Quả 1,... phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

690. 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên... phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi Thực 
duyên, phi Thiền duyên, có phi Đạo trong 1 (câu),... phi Tương ưng 1, phi Bất tương 
ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

691. 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Thực duyên, phi Thiền duyên, có phi Đạo 
l,.-- phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

692. 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên,... phi Thực duyên, phi Thiền duyên, phi Đạo 
duyên, phi Tương ưng duyên, phi Bất tương ưng duyên, phi Vô hữu duyên có phi Ly 
1 . 

693. 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên,... phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi Quyền 
duyên có phi Thiền l,--- phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 
1, phi Ly 1. 

694. 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên... phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi Quyền 
duyên, phi Thiền duyên, phi Đạo duyên, phi Tương ưng duyên, phi Bất tương ưng 
duyên, phi Vô hữu duyên có phi Ly trong 1 (câu). 

Dứt phần phi nhân căn. 

Phần phi cảnh căn 

695. 

Phi Cảnh duyên có phi Nhân 15,... phi Trưởng 15, phi Vô gián 15, phi Liên tiếp 5, phi 
Đồng sanh 11, phi Hỗ tương 11, phi Y chỉ 11, phi Cận y 13, phi Tiền sanh 13, phi Hậu 
sanh 15, phi cố hưởng 15, phi Nghiệp 15, phi Quả 15, phi Thực 15, phi Quyền 15, phi 
Thiền 15, phi Đạo 15, phi Tương ưng 11, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô 
hữu 15, phi Ly 15, phi Bất ly 9. 

696. 

Phi Cảnh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên có phi Hỗ tương 11,--- phi Y chỉ 11, phi Cận y 7, phi 
Tiền sanh 11, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 11, phi Nghiệp 11, phi Quả 11, phi Thực 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


113 


11, phi Quyền 11, phi Thiền 11, phi Đạo 11, phi Tưong ưng 11, phi Bất tương ưng 9, 
phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu 11, phi Ly 11, phi Bất ly 9. 

Nên phân rộng như phần phi nhân căn (na hetumũlakam) 

Phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên tiếp duyên cũng như phần phi nhân 
căn. 

Phần phỉ đồng sanh căn 

697. 

Phi Đồng sanh duyên có phi Nhân ll,--- phi Cảnh 11, phi Trưởng 11, phi Vô gián 11, 
phi Liên tiếp 11, phi Hỗ tưong 11, phi Y chỉ 11, phi Cận y, phi Tiền sanh 11, phi Hậu 
sanh 9, phi cố hưởng 11, phi Nghiệp 11, phi Quả 11, phi Thực 11, phi Quyền 11, phi 
Thiền 11, phi Đạo 11, phi Tương ưng 11, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô 
hữu 11, phi Ly 11, phi Bất ly 9. 

698. 

Phi Đồng sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Trưởng ll,--- phi 
Vô gián 11, phi Liên tiếp 11, phi Hỗ tương 11, phi Y chỉ 11, phi Cận y 7, phi Tiền 
sanh 11, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 11, phi Nghiệp 11, phi Quả 11, phi Thực 11, 
phi Quyền 11, phi Thiền 11, phi Đạo 11, phi Tương ưng 11, phi Bất tương ưng 9, phi 
Hiện hữu 9, phi Vô hữu 11, phi Ly 11, phi Bất ly 9. 

Phi Đồng sanh duyên cùng phi Nhân duyên,... tóm tắt... 

Phần phi hỗ tương căn 

699. 

Phi Hỗ tương duyên có phi Nhân ll,--. phi Cảnh 11, phi Trưởng 11, phi Vô gián 11, 
phi Liên tiếp 11, phi Đồng sanh 11, phi Y chỉ 11, phi Cận y 11, phi Tiền sanh 11, phi 
Hậu sanh 11, phi cố hưởng 11, phi Nghiệp 11, phi Quả 11, phi Thực 11, phi Quyền 
11, phi Thiền 11, phi Đạo 11, phi Tương ưng 11, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, 
phi Vô hữu 11, phi Ly 11, phi Bất ly 9. 

700. 

Phi Hỗ tương duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Trưởng ll,--. phi 
Vô gián 11, phi Liên tiếp 11, phi Đồng sanh 11, phi Y chỉ 11, phi Cận y 7, phi Tiền 
sanh 11, phi Hậu sanh 11, phi cố hưởng 11, phi Nghiệp 11, phi Quả 11, phi Thực 11, 
phi Quyền 11, phi Thiền 11, phi Đạo 11, phi Tương ưng 11, phi Bất tương ưng 9, phi 
Hiện hữu 9, phi Vô hữu 11, phi Ly 11, phi Bất ly 9. 

701. 

Phi Hỗ tương duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên có phi Y chỉ ll,--- phi Cận y 7, 
phi Tiền sanh 11, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 11, phi Nghiệp 11, phi Quả 11, phi 
Thực 11, phi Quyền 11, phi Thiền 11, phi Đạo 11, phi Tương ưng 11, phi Bất tương 
ưng 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu 11, phi Ly 11, phi Bất ly 9. ... tóm tắt. 

Phần phi y chỉ căn 

702. 

Phi Y chỉ duyên có phi Nhân ll,--- phi Cảnh 11, phi Trưởng 11, phi Vô gián 11, phi 
Liên tiếp 11, phi Đồng sanh 11, phi Hỗ tương 11, phi Cận y 11, phi Tiền sanh 11, phi 
Hậu sanh 9, phi cố hưởng 11, phi Nghiệp 11, phi Quả 11, phi Thực 11, phi Quyền 11, 



114 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


phi Thiền 11, phi Đạo 11, phi Tương ưng 11, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, phi 
Vô hữu 11, phi Ly 11, phi Bất ly 9. 

703. 

Phi Y chỉ duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Trưởng 11,... phi Vô 
gián 11, phi Liên tiếp 11, phi Đồng sanh 11, phi Hỗ tương 11, phi Cận y 5, phi Tiền 
sanh 11, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 11, phi Nghiệp 11, phi Quả 11, phi Thực 11, 
phi Quyền 11, phi Thiền 11, phi Đạo 11, phi Tương ưng 11, phi Bất tương ưng 9, phi 
Hiện hữu 9, phi Vô hữu 11, phi Ly 11, phi Bất ly 9. 

704. 

Phi Y chỉ duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Cận y 
duyên có phi Tiền sanh trong 5 (câu),... phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 5, phi Nghiệp 5, 
phi Quả 5, phi Thực 5, phi Quyền 5, phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Tương ưng 5, phi Bất 
tương ưng 3, phi Hiện hữu 2, phi Vô hữu 5, phi Ly 5, phi Bất ly 2.tóm tắt. 

Phần phi cận y căn 

705. 

Phi Cận y duyên có phi Nhân 15,... phi Cảnh 13, phi Trưởng 15, phi Vô gián 15, phi 
Liên tiếp 15, phi Đồng sanh 11, phi Hỗ tương 11, phi Y chỉ 11, phi Tiền sanh 13, phi 
Hậu sanh 15, phi cố hưởng 15, phi Nghiệp 15, phi Quả 15, phi Thực 15, phi Quyền 
15, phi Thiền 15, phi Đạo 15, phi Tương ưng 11, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, 
phi Vô hữu 15, phi Ly 15, phi Bất ly 9. 

706. 

Phi Cận y duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Trưởng 13,... phi Vô 
gián 13, phi Liên tiếp 13, phi Đồng sanh 7, phi Hỗ tương 7, phi Y chỉ 5, phi Tiền sanh 
9, phi Hậu sanh 13, phi cố hưởng 13, phi Nghiệp 13, phi Quả 13, phi Thực 13, phi 
Quyền 13, phi Thiền 13, phi Đạo 13, phi Tương ưng 7, phi Bất tương ưng 5, phi Hiện 
hữu 2, phi Vô hữu 13, phi Ly 13, phi Bất ly 2. 

707. 

Phi Cận y duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên có phi Hỗ tương 7,... phi Y chỉ 
5, phi Tiền sanh 5, phi Hậu sanh 5, phi cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 
7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi Tương ưng 7, phi Bất tương ưng 3, phi 
Hiện hữu 2, phi Vô hữu 7, phi Ly 7, phi Bất ly 2. 

708. 

Phi Cận y duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên có phi Y 
chỉ 5,... phi Tiền sanh 5, phi Hậu sanh 5, phi cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi 
Thực 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi Tương ưng 7, phi Bất tương ưng 3, 
phi Hiện hữu 2, phi Vô hữu 7, phi Ly 7, phi Bất ly 2. 

709. 

Phi Cận y duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Y chỉ 
duyên, có phi Tiền sanh 5,... phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 5, phi Nghiệp 5, phi Quả 5, 
phi Thực 5, phi Quyền 5, phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 
3, phi Hiện hữu 2, phi Vô hữu 5, phi Ly 5, phi Bất ly 2.... tóm tắt. 




Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


115 


Phần phi tiền sanh căn 

710. 

Phi Tiền sanh duyên có phi Nhân 13,... phi Cảnh 13, phi Trưởng 13, phi Vô gián 13, 
phi Liên tiếp 13, phi Đồng sanh 11, phi Hỗ tương 11, phi Y chỉ 11, phi Cận y 13, phi 
Hậu sanh 13, phi cố hưởng 13, phi Nghiệp 13, phi Quả 13, phi Thực 13, phi Quyền 
13, phi Thiền 13, phi Đạo 13, phi Tương ưng 11, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, 
phi Vô hữu 13, phi Ly 13, phi Bất ly 9. 

711. 

Phi Tiền sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Trưởng 13,... phi 
Vô gián 13, phi Liên tiếp 13, phi Đồng sanh 11, phi Hỗ tương 11, phi Y chỉ 11, phi 
Cận y 9, phi Hậu sanh 13, phi cố hưởng 13, phi Nghiệp 13, phi Quả 13, phi Thực 13, 
phi Quyền 13, phi Thiền 13, phi Đạo 13, phi Tương ưng 11, phi Bất tương ưng 9, phi 
Hiện hữu 9, phi Vô hữu 13, phi Ly 13, phi Bất ly 9. 

712. 

Phi Tiền sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên có phi Hỗ tương 11,-.. phi Y chỉ 
11, phi Cận y 5, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 11, phi Nghiệp 11, phi Quả 11, phi 
Thực 11, phi Quyền 11, phi Thiền 11, phi Đạo 11, phi Tương ưng 11, phi Bất tương 
ưng 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu 11, phi Ly 11, phi Bất ly 9. 

713. 

Phi Tiền sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Y chỉ 
duyên có phi Cận y 5,... phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 11, phi Nghiệp 11, phi Quả 11, 
phi Thực 11, phi Quyền 11, phi Thiền 11, phi Đạo 11, phi Tương ưng 11, phi Bất 
tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu 11, phi Ly 11, phi Bất ly 9. 

714. 

Phi Tiền sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên,... tóm tắt. Phi Y chỉ 
duyên, phi Cận y duyên có phi Hậu sanh 3,... phi cố hưởng 5, phi Nghiệp 5, phi Quả 
5, phi Thực 5, phi Quyền 5, phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Tương ưng 5, phi Bất tương 
ưng 3, phi Hiện hữu 2, phi Vô hữu 5, phi Ly 5, phi Bất ly 2. 

Phần phi hậu sanh căn 

715. 

Phi Hậu sanh duyên có phi Nhân 15,... phi Cảnh 15, phi Trưởng 15, phi Vô gián 15, 
phi Liên tiếp 15, phi Đồng sanh 9, phi Hỗ tương 11, phi Y chỉ 9, phi Cận y 15, phi 
Tiền sanh 13, phi cố hưởng 15, phi Nghiệp 15, phi Quả 15, phi Thực 15, phi Quyền 
15, phi Thiền 15, phi Đạo 15, phi Tương ưng 11, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, 
phi Vô hữu 15, phi Ly 15, phi Bất ly 9. 

716. 

Phi Hậu sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Trưởng 15,... phi 
Vô gián 15, phi Liên tiếp 15, phi Đồng sanh 9, phi Hỗ tương 11, phi Y chỉ 9, phi Cận y 
13, phi Tiền sanh 13, phi cố hưởng 15, phi Nghiệp 15, phi Quả 15, phi Thực 15, phi 
Quyền 15, phi Thiền 15, phi Đạo 15, phi Tương ưng 11, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện 
hữu 9, phi Vô hữu 15, phi Ly 15, phi Bất ly 9. 

717. 

Phi Hậu sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên có phi Hỗ tương 9,... phi Y chỉ 



116 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


9, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 9, phi Quả 9, phi Thực 9, 
phi Quyền 9, phi Thiền 9, phi Đạo 9, phi Tương ưng 9, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện 
hữu 9, phi Vô hữu 9, phi Ly 9, phi Bất ly 9. 

718. 

Phi Hậu sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Y chỉ 
duyên có phi Cận y 3,... phi Tiền sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 9, phi Quả 9, phi 
Thực 9, phi Quyền 9, phi Thiền 9, phi Đạo 9, phi Tương ưng 9, phi Bất tương ưng 9, 
phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu 9, phi Ly 9, phi Bất ly 9. 

719. 

Phi Hậu sanh duyên cùng phi Nhân duyên,... tóm tắt, phi Y chỉ duyên, phi Cận y 
duyên có phi Tiền sanh 3,... phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 1, phi Quả 3, phi Thực 3, phi 
Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Hiện hữu 
2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3, phi Bất ly 2,... tóm tắt. 

Phi Cố hưởng duyên cũng như phi Nhân duyên. 

Phần phi nghiệp căn 

720. 

Phi Nghiệp duyên có phi Nhân 15,... phi Cảnh 15, phi Trưởng 15, phi Vô gián 15, phi 
Liên tiếp 15, phi Đồng sanh 11, phi Hỗ tương 11, phi Y chỉ 11, phi Cận y 15, phi Tiền 
sanh 13, phi Hậu sanh 15, phi cố hưởng 15, phi Quả 15, phi Thực 15, phi Quyền 15, 
phi Thiền 15, phi Đạo 15, phi Tương ưng 11, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, phi 
Vô hữu 15, phi Ly 15, phi Bất ly 9. 

721. 

Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Trưởng 15,... tóm 
tắt,... phi Cận y 13, phi Tiền sanh 13, phi Hậu sanh 15, tóm tắt,... phi Bất ly 9. 

722. 

Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên,... tóm tắt,... phi Y chỉ duyên 
có phi Cận y 5,... phi Tiền sanh 11, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng ll,--- tóm tắt,... phi 
Bất ly 9. 

723. 

Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên,... tóm tắt..., phi Cận y duyên có phi Tiền sanh 
5,... phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 5, phi Quả 5, phi Thực 5, phi Quyền 5, phi Thiền 5, 
phi Đạo 5, phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

724. 

Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên, tóm tắt,... phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh 
duyên có phi cố hưởng l,--- phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 
1, phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1,... tóm tắt. 

Phi Quả duyên nhu phần phi nhân căn. 

Phần phi thực căn 

725. 

Phi Thực duyên có phi Nhân 15,... phi Cảnh 15, phi Trưởng 15, phi Vô gián 15, phi 
Liên tiếp 15, phi Đồng sanh 11, phi Hỗ tương 11, phi Y chỉ 11, phi Cận y 15, phi Tiền 
sanh 13,... tóm tắt,... phi Bất ly 9. 


726 . 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


117 


Phi Thực duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Truởng 15,... tóm tắt,... 
phi Cận y 13,... tóm tắt,... phi Bất ly 9. 

727. 

Phi Thực duyên cùng phi Nhân duyên... tóm tắt,... phi Đồng sanh duyên có phi Hỗ 
tuơng 11,... phi Y chỉ 11, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 11, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 
11, phi Nghiệp 11, phi Quả 11, phi Quyền 9, phi Thiền 11, phi Đạo 11, phi Tuơng ung 
11, phi Bất tuơng ung 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu 11, phi Ly 11, phi Bất ly 9. 

728. 

Phi Thực duyên cùng phi Nhân duyên, tóm tắt,... phi Y chỉ duyên có phi Cận y 5,... phi 
Tiền sanh 11, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 11, phi Nghiệp 11, phi Quả 11, phi Quyền 
11, phi Thiền 11, phi Đạo 11, phi Tuong ung 11, phi Bất tuong ung 9, phi Hiện hữu 9, 
phi Vô hữu 11, phi Ly 11, phi Bất ly 9. 

729. 

Phi Thực duyên cùng phi Nhân duyên, tóm tắt,... phi Cận y duyên có phi Tiền sanh 
5,... phi Hậu sanh 3, phi cố huởng 5, phi Nghiệp 5, phi Quả 5, phi Quyền 3, phi Thiền 
5, phi Đạo 5, phi Tuơng ung 5, phi Bất tuong ung 3, phi Hiện hữu 2, phi Vô hữu 5, phi 
Ly 5, phi Bất ly 2. 

730. 

Phi Thực duyên cùng phi Nhân duyên,... tóm tắt..., phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh 
duyên có phi cố huởng 3,... phi Nghiệp 1, phi Quả 3, phi Quyền 2, phi Thiền 3, phi 
Đạo 3, phi Tuong ung 3, phi Bất tuong ung 3, phi Hiện hữu 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 2, 
phi Bất ly 2. 

731. 

Phi Thực duyên cùng phi Nhân duyên, tóm tắt,..., phi Hậu sanh duyên, phi cố huởng 
duyên, phi Nghiệp duyên có phi Quả trong 1 (câu),... phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tuong ung 1, phi Bất tuong ung 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

732. 

Phi Thực duyên cùng phi Nhân duyên,... tóm tắt..., phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, 
phi Thiền duyên, phi Đạo duyên có phi Tuong ung l,-.- phi Bất tuơng ung 1, phi Vô 
hữu 1, phi Ly 1. 

Phần phi quyền căn 

733. 

Phi Quyền duyên có phi Nhân 15,... phi Cảnh 15, tóm tắt,... phi Bất ly 9. 

734. 

Phi Quyền duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên tóm tắt,... có phi Cận y 13... 
tóm tắt,... phi Bất ly 9. 

735. 

Phi Quyền duyên cùng phi Nhân duyên... tóm tắt ..., phi Đồng sanh duyên có phi Hỗ 
tuong 11,--- phi Y chỉ 11, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 11, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 
11, phi Nghiệp 11, phi Quả 11, phi Thực 9, phi Thiền 11, phi Đạo 11, phi Tuơng ung 
11, phi Bất tuong ung 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu 11, phi Ly 11, phi Bất ly 9. 

Phi Quyền duyên cùng phi Nhân duyên, tóm tắt,... phi Y chỉ duyên, phi Cận y duyên 
có phi Tiền sanh ll,--. phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 11, phi Nghiệp 11, phi Quả 11, 
phi Thực 9, phi Thiền 11, phi Đạo 11, phi Tuơng ung 11, phi Bất tuong ung 9, phi 
Hiện hữu 9, phi Vô hữu 11, phi Ly 11, phi Bất ly 9. 


736 . 



118 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


737. 

Phi Quyền duyên cùng phi Nhân duyên,... tóm tắt,... phi Cận y duyên có phi Tiền sanh 
5,... phi Hậu sanh 3, phi cố huởng 5, phi Nghiệp 5, phi Quả 5, phi Thực 3... 

Nên sắp rộng, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh duyên có phi cố huởng 3,... phi 
Nghiệp 1, phi Quả 3, phi Thực 2, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tuơng ung 3, phi Bất 
tuơng ung 3, phi Hiện hữu 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3, phi Bất ly 2. 

738. 

Phi Quyền duyên cùng phi Nhân duyên,... tóm tắt,... phi Nghiệp duyên có phi Quả 1,... 
phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 1, phi Bất tuong ung 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

739. 

* Phi Quyền duyên cùng phi Nhân duyên,... tóm tắt,... phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, 
phi Thiền duyên, phi Đạo duyên, phi Tuong ung duyên, phi Bất tuong ung duyên, phi 
Vô hữu duyên có phi Ly 1. 

* Phi Thiền duyên, phi Đạo duyên nên sắp rộng cũng nhu phần phi nhân căn (na 
Hetumũlakam) 

* Phi Tuong ung duyên nên sắp rộng cũng nhu phần phi nhân căn. 

Phần phi bất tương ưng căn 

740. 

Phi Bất tuơng ung duyên có phi Nhân 9,... phi Cảnh 9, phi Truởng 9, phi Vô gián 9, 
phi Liên tiếp 9, phi Đồng sanh 9, phi Hỗ tuơng 9, phi Y chỉ 9, phi Cận y 9, phi Tiền 
sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 9, phi Quả 9, phi Thực 9, phi 
Quyền 9, phi Thiền 9, phi Đạo 9, phi Tuong ung 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu 9, phi 
Ly 9, phi Bất ly 9. 

741. 

Phi Bất tuong ung duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Truởng 9,... 
phi Vô gián 9, phi Liên tiếp 9, phi Đồng sanh 9, phi Hỗ tuơng 9, phi Y chỉ 9, phi Cận y 
5, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 9, phi Quả 9, phi Thực 
9, phi Quyền 9, phi Thiền 9, phi Đạo 9, phi Tuong ung 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu 
9, phi Ly 9, phi Bất ly có 9. 

742. 

Phi Bất tuong ung duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Truởng duyên, 
phi Vô gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tuong duyên, 
phi Y chỉ duyên có phi Cận y 3,... phi Tiền sanh 9,... tóm tắt..., phi Bất ly 9. 

743. , 

Phi Bất tuong ung duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên,... phần căn tóm tắt..., 
phi Y chỉ duyên, phi Cận y duyên có phi Tiền sanh 3,... phi Hậu sanh 3, phi cố huởng 
3, phi Nghiệp 1, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi 
Tuong ung 3, phi Hiện hữu 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3, phi Bất ly 2. 

744. " 

Phi Bất tuong ung duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên,... phần căn tóm tắt..., 
phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi Quyền duyên có phi Thiền l,--- phi Ly 1. 

Phần phi hiện hữu căn 

745. 

Phi Hiện hữu duyên có phi Nhân 9,... phi Cảnh 9, phi Truởng 9, phi Vô gián 9, phi 
Liên tiếp 9, phi Đồng sanh 9, phi Hỗ tuong 9, phi Y chỉ 9, phi Cận y 9, phi Tiền sanh 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


119 


9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 9, phi Quả 9, phi Thực 9, phi Quyền 9, 
phi Thiền 9, phi Đạo 9, phi Tương ưng 9, phi Bất tưong ưng 9, phi Vô hữu 9, phi Ly 9, 
phi Bất ly 9. 

746. 

Phi Hiện hữu duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Y chỉ 9,... Cận y 2. 

747. 

Phi Hiện hữu duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Y chỉ 
duyên có phi Cận y 2, phi Tiền sanh 9, phi Bất ly 9. 

748. 

Phi Hiện hữu duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên,... phần căn tóm tắt..., phi 
Cận y duyên có phi Tiền sanh 2,... phi Hậu sanh 2, phi cố hưởng 2, phi Quả 2, phi 
Thực 2, phi Quyền 2, phi Thiền 2, phi Đạo 2, phi Tương ưng 2, phi Bất tương ưng 2, 
phi Vô hữu 2, phi Ly 2, phi Bất ly 2. 

749. 

Phi Hiện hữu duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên,... phần căn tóm tắt..., phi 
Cố hưởng duyên, phi Quả duyên, phi Thực duyên, phi Quyền duyên có phi Bất ly 2. 

750. 

Phi Hiện hữu duyên cùng phi Nhân duyên,... tóm tắt..., phi Cận y duyên, phi Tiền sanh 
duyên, phi Hậu sanh duyên, phi cố hưởng duyên, phi Quả duyên, phi Thực duyên, phi 
Quyền duyên, phi Bất tương ưng duyên có phi Vô hữu 2, phi Ly 2, phi Bất ly 2. 

751. 

* Phi Hiện hữu duyên cùng phi Nhân duyên, phi Ly duyên có phi Bất ly 2. 

* Phi Vô hữu duyên có phi Nhân 15,... tóm tắt.... 

* Phi Vô hữu và phi Ly cũng như phi Nhân duyên. 

* Phi Ly duyên có phi Nhân 15,... tóm tắt.... 

* Phi Bất ly có phi Nhân 9,... phi Cảnh 9, phi Trưởng 9, phi Ly 9. 

* Phi Bất ly duyên như phi Hiện hữu duyên. 

Dứt cách đếm theo nghịch trong phần vẩn đề 

C/. Đếm thuận tùng - đối lập nơi vấn đề 

Phần nhãn căn 

752. 

Nhân duyên có phi Cảnh 7,... phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ 
tương 3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, 
phi Quả 7, phi Thực 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi Tương ưng 3, phi Bất 
tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

753. 

Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, luôn Bất ly đều có phi Cảnh 7,... phi Trưởng 7, phi 
Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 
7, phi Cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi 
Đạo 7, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

754. 

Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, luôn Bất ly có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 
3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố 



120 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, 
phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

755. , ^ 

Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu luôn Bất ly có phi Cảnh 3,... 
phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu 
sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 
3, phi Đạo 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

756. 

Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, luôn Bất ly có phi Cảnh 3,... phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, 
phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, 
phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

757. 

Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu luôn Bất ly có phi Cảnh 1,... phi Trưởng 1, 
phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu 
sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 
1, phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

758. 

Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu luôn Bất ly có phi Cảnh l,--. phi 
Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, 
phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

759. 

Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu luôn Bất ly có phi 
Cảnh l,--- phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, 
phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

760. 

Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu luôn Bất ly có phi Cảnh l,--- 
phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền 
sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi 
Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

761. ' . 

Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu luôn Bất ly có phi 
Cảnh 1,... phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, 
phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

762. 

Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Đạo, Hiện hữu, luôn Bất ly có phi Cảnh 4,... phi 
Trưởng 4, phi Vô gián 4, phi Liên tiếp 4, phi Hỗ tương 2, phi Cận y 4, phi Tiền sanh 4, 
phi Hậu sanh 4, phi cố hưởng 4, phi Nghiệp 4, phi Quả 4, phi Thực 4, phi Thiền 4, phi 
Tương ưng 2, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 

763. 

Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Đạo, Hiện hữu luôn Bất ly có phi Cảnh 
2,... phi Trưởng 2, phi Vô gián 2, phi Liên tiếp 2, phi Cận y 2, phi Tiền sanh 2, phi 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


121 


Hậu sanh 2, phi cố hưởng 2, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thực 2, phi Thiền 2, phi 
Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 2, phi Ly 2. 

764. 

Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu luôn Bất ly có 
phi Cảnh 2,... phi Trưởng 2, phi Vô gián 2, phi Liên tiếp 2, phi Cận y 2, phi Tiền sanh 
2, phi Hậu sanh 2, phi cố hưởng 2, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thực 2, phi Thiền 2, 
phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 2, phi Ly 2. 

765. 

Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu luôn Bất ly có phi 
Cảnh 2,... phi Trưởng 2, phi Vô gián 2, phi Liên tiếp 2, phi Hỗ tương 2, phi Cận y 2, 
phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 2, phi cố hưởng 2, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thực 2, 
phi Thiền 2, phi Tương ưng 2, phi Vô hữu 2, phi Ly 2. 

766. 

Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Hiện hữu luôn Bất ly có phi Cảnh 1,... phi 
Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiền 1, phi Tương 
ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

767. , . , 

Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Hiện hữu luôn Bất ly có phi 
Cảnh 1,... phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiền 1, phi Tương 
ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

768. 

Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu luôn Bất 
ly có phi Cảnh 1,... phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền 
sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiền 1, phi 
Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

769. , 

Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu luôn Bất ly có 
phi Cảnh l,--- phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 
1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi 
Thiền 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

770. ' . 

Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu luôn 
Bất ly có phi Cảnh 1,... phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi 
Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiền 1, 
phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

771. 

Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Đạo, Hiện hữu luôn Bất ly có phi Cảnh 4,... 
phi Vô gián 4, phi Liên tiếp 4, phi Hỗ tương 2, phi Cận y 4, phi Tiền sanh 4, phi Hậu 
sanh 4, phi cố hưởng 4, phi Nghiệp 4, phi Quả 4, phi Thực 4, phi Thiền 4, phi Tương 
ưng 2, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 

Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu luôn 
Bất ly có phi Cảnh 2,... phi Vô gián 2, phi Liên tiếp 2, phi Cận y 2, phi Tiền sanh 2, 
phi Hậu sanh 2, phi cố hưởng 2, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thực 2, phi Thiền 2, phi 
Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 2, phi Ly 2. 


772 . 



122 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


773. 

Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Đạo, Bất tưong ưng, Hiện hữu luôn Bất ly 
có phi Cảnh 2, ... phi Vô gián 2, phi Liên tiếp 2, phi Hỗ tương 2, phi Cận y 2, phi Tiền 
sanh 2, phi Hậu sanh 2, phi cố hưởng 2, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thực 2, phi 
Thiền 2, phi Tương ưng 2, phi Vô hữu 2, phi Ly 2. 

774. 

Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Hiện hữu luôn Bất ly có phi Cảnh 

1.. -. phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi 
Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiền 1, phi Tương ưng 1, 
phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

775. , ^ 

Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu 
luôn Bất ly có phi Cảnh l,--- phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 
1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiền 1, phi Bất 
tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

776. 

Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu luôn Bất 
ly có phi Cảnh l,-.. phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi 
Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiền 1, 
phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

Dứt phần nhân căn 

Phần cảnh căn 

777. 

Cảnh duyên có phi Nhân 9,... phi Trưởng 9, phi Vô gián 9, phi Liên tiếp 9, phi Đồng 
sanh 9, phi Hỗ tương 9, phi Y chỉ 9, phi Cận y 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi 
Cố hưởng 9, phi Nghiệp 9, phi Quả 9, phi Thực 9, phi Quyền 9, phi Thiền 9, phi Đạo 
9, phi Tương ưng 9, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu 9, phi Ly 9, phi 
Bất ly 9. 

778. 

Cảnh, Trưởng luôn Cận y có phi Nhân 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Đồng sanh 
7, phi Hỗ tương 7, phi Y chỉ 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi cố hưởng 7, phi 
Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi Tương ưng 
7, phi Bất tương ưng 7, phi Hiện hữu 7, phi Vô hữu 7, phi Ly 7, phi Bất ly 7. 

779. 

Cảnh, Tiền sanh, Hiện hữu luôn Bất ly có phi Nhân 3... phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, 
phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 3, phi Cận y 3, phi Hậu 
sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 
3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

780. " 

Cảnh, Y chỉ, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, luôn Bất ly có phi Nhân 3,... phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 
3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, 
phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

781. 

Cảnh, Trưởng, Cận y, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, luôn Bất ly có phi Nhân 

1.. .. phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 1, phi Y chỉ 1, phi 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


123 


Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi 
Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Bất tưong ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

782. 

Cảnh, Trưởng, Y chỉ, Cận y, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, luôn Bất ly có phi 
Nhân 1,... phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 1, phi Hậu 
sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 
1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

Dứt phần cảnh căn. 

Phần trưởng căn 

783. 

Trưởng duyên có phi Nhân 10,... phi Cảnh 7, phi Vô gián 10, phi Liên tiếp 10, phi 
Đồng sanh 7, phi Hỗ tương 8, phi Y chỉ 7, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 10, phi Hậu sanh 
10, phi Cố hưởng 10, phi nghiệp 10, phi Quả 10, phi Thực 10, phi Quyền 10, phi Thiền 
10, phi Đạo 10, phi Tương ưng 8, phi Bất tương ưng 7, phi Hiện hữu 7, phi Vô hữu 10, 
phi Ly 10, phi Bất ly 7. 

784. 

Trưởng, Hiện hữu luôn Bất ly có phi Nhân 8,... phi Cảnh 7, phi Vô gián 8, phi Liên 
tiếp 8, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 4, phi Y chỉ 1, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi 
Hậu sanh 8, phi cố hưởng 8, phi nghiệp 8, phi Quả 8, phi Thực 8, phi Quyền 8, phi 
Thiền 8, phi Đạo 8, phi Tương ưng 4, phi Bất tương ưng 4, phi Vô hữu 8, phi Ly 8. 

785. 

Trưởng, Y chỉ, Hiện hữu luôn Bất ly có phi Nhân 8,... phi Cảnh 7, phi Vô gián 8, phi 
Liên tiếp 8, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 4, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu 
sanh 8, phi cố hưởng 8, phi nghiệp 8, phi Quả 8, phi Thực 8, phi Quyền 8, phi Thiền 
8, phi Đạo 8, phi Tương ưng 4, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 8, phi Ly 8. 

786. " 

Trưởng, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu luôn Bất ly có phi Nhân 4,... phi Cảnh 3, phi 
Vô gián 4, phi Liên tiếp 4, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 4, phi Cận y 3, phi Tiền 
sanh 3, phi Hậu sanh 4, phi cố hưởng 4, phi Nghiệp 4, phi Quả 4, phi Thực 4, phi 
Quyền 4, phi Thiền 4, phi Đạo 4, phi Tương ưng 4, phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 

787. . . 

Trưởng, Cảnh, Cận y có phi Nhân 7,... phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Đồng sanh 7, 
phi Hỗ tương 7, phi Y chỉ 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi cố hưởng 7, phi 
Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi Tương ưng 
7, phi Bất tương ưng 7, phi Hiện hữu 7, phi Vô hữu 7, phi Ly 7, phi Bất ly 7. 

788. 

Trưởng, Cảnh, Cận y, Tiền sanh, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,-.- phi Vô gián 1, phi 
Liên tiếp 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 1, phi Y chỉ 1, phi Hậu sanh 1, phi cố 
hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, 
phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

789. ^ 

Trưởng, Cảnh, Y chỉ, Cận y, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
l,.-- phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 1, phi Hậu sanh 1, 
phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 


790 . 



124 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Vô gián 
7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi 
Cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 
7, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

791. 

Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... 
phi Cảnh 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 
3, phi Cố huOTg 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi 
Đạo 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

792. 

Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 
3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi 
Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi 
Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

793. 

Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- phi Cảnh 1, phi Vô 
gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, 
phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

794. 

Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
l,... phi Cảnh 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu 
sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 
1, phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

795. ^ 

Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,-.- phi 
Cảnh 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, 
phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

796. , ^ 

Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân l,--- phi Cảnh 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi 
Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

797. 

Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Thực, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 
7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi 
Hậu sanh 7, phi cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi 
Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

798. 

Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có 
phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận ỵ 3, phi Tiền sanh 3, 
phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi 
Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


799 . 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


125 


Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Thực, Quyền, Bất tưong ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
3,... phi Cảnh 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận ỵ 3, phi Tiền 
sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 3, phi Đạo 
3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

800. 

Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,-.. phi 
Cảnh 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 
1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

801. 

Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 
có phi Nhân 1,... phi Cảnh 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 
1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất 
tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

802. 

Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân l,--- phi Cảnh 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi 
Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, 
phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

803. , 

Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, 
phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu 
sanh 7, phi cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Thiền 7, phi Tương 
ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

804. 

Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có 
phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, 
phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Thiền 3, phi 
Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

805. 

Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
3,... phi Cảnh 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi Tiền 
sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi 
Thiền 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

806. 

Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,-.- phi 
Cảnh 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiền 1, phi Tương 
ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

807. 

Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 
có phi Nhân l,--- phi Cảnh 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 
1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiền 1, phi Bất 
tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

808. 

Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân l,--- phi Cảnh 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi 



126 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiền 1, 
phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

809 . 

Trưởng, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Cảnh 4,... phi 
Vô gián 4, phi Liên tiếp 4, phi Hỗ tương 2, phi Cận y 4, phi Tiền sanh 4, phi Hậu sanh 
4, phi Cố hưởng 4, phi Nghiệp 4, phi Quả 4, phi Thực 4, phi Thiền 4, phi Tương ưng 
2, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 

810 . 

Trưởng, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 
ly có phi Cảnh 2,... phi Vô gián 2, phi Liên tiếp 2, phi Cận y 2, phi Tiền sanh 2, phi 
Hậu sanh 2, phi cố hưởng 2, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thực 2, phi Thiền 2, phi Bất 
tương ưng 2, phi Vô hữu 2, phi Ly 2. 

811 . 

Trưởng, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Cảnh 2,... phi Vô gián 2, phi Liên tiếp 2, phi Hỗ tương 2, phi Cận y 2, phi Tiền sanh 2, 
phi Hậu sanh 2, phi cố hưởng 2, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thực 2, phi Thiền 2, phi 
Tương ưng 2, phi Vô hữu 2, phi Ly 2. 

812 . 

Trưởng, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Cảnh l,--- 
phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu 
sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiền 1, phi Tương ưng 1, phi 
Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

813 . ' . 

Trưởng, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, 
Bất ly có phi Cảnh 1,... phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiền 1, phi Bất tương 
ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

814 . 

Trưởng, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 
có phi Cảnh l,--- phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền 
sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiền 1, phi 
Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

Dứt phần trưởng căn. 

Phần rô giản căn 

815 . 

Vô gián duyên có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Đồng sanh 7, phi Hỗ 
tương 7, phi Y chỉ 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi cố hưởng 5, phi Nghiệp 7, 
phi Quả 7, phi Thực 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi Tương ưng 7, phi Bất 
tương ưng 7, phi Hiện hữu 7, phi Bất ly 7. 

816 . 

Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Vô hữu, Ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi 
Đồng sanh 7, phi Hỗ tương 7, phi Y chỉ 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi cố 
hưởng 5, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, 
phi Tương ưng 7, phi Bất tương ưng 7, phi Hiện hữu 7, phi Bất ly 7. 


817 . 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


127 


VÔ gián, Liên tiếp, Cận y, cố hưởng, Vô hữu, Ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tưong 3, phi Y chỉ 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 
3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi 
Tưong ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Hiện hữu 3, phi Bất ly 3. 

818 . 

Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Nghiệp, Vô hữu, Ly có phi Nhân 1,... phi Cảnh 1, phi 
Trưởng 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 1, phi Y chỉ 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 
1, phi Cố hưởng 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Hiện hữu 1, phi Bất ly 1. 

Dứt phần vô gián căn 

Phần liên tiếp căn 

819 . 

Liên tiếp duyên có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Đồng sanh 7, phi Hỗ 
tương 7, phi Y chỉ 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi cố hưởng 5, phi Nghiệp 7, 
phi Quả 7, phi Thực 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi Tương ưng 7, phi Bất 
tương ưng 7, phi Hiện hữu 7, phi Bất ly 7. 

820 . 

Liên Tiếp, Vô gián, Cận y, Vô hữu, Ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi 
Đồng sanh 7, phi Hỗ tương 7, phi Y chỉ 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi cố 
hưởng 5, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, 
phi Tương ưng 7, phi Bất tương ưng 7, phi Hiện hữu 7, phi Bất ly 7. 

821 . 

Liên Tiếp, Vô gián, Cận y, cố hưởng, Vô hữu, Ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 
3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi 
Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Hiện hữu 3, phi Bất ly 3. 

822 . 

Liên Tiếp, Vô gián, Cận y, Nghiệp, Vô hữu, Ly có phi Nhân l,--- phi Cảnh 1, phi 
Trưởng 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 1, phi Y chỉ 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 
1, phi Cố hưởng 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Hiện hữu 1, phi Bất ly 1. 

Dứt phần liên tiếp căn 

Phần đồng sanh căn 

823 . 

Đồng sanh duyên có phi Nhân 9,... phi Cảnh 9, phi Trưởng 9, phi Vô gián 9, phi Liên 
tiếp 9, phi Hỗ tương 5, phi Cận y 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, 
phi Nghiệp 9, phi Quả 9, phi Thực 9, phi Quyền 9, phi Thiền 9, phi Đạo 9, phi Tương 
ưng 5, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 9, phi Ly 9. 

824 . 

Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 9,... phi Cảnh 9, phi Trưởng 9, phi Vô 
gián 9, phi Liên tiếp 9, phi Hỗ tương 5, phi Cận y 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, 
phi Cố hưởng 9, phi Nghiệp 9, phi Quả 9, phi Thực 9, phi Quyền 9, phi Thiền 9, phi 
Đạo 9, phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 9, phi Ly 9. 


825 . 



128 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, 
phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi 
Đạo 3, phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

826 . 

Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 
3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu 
sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 
3, phi Đạo 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

827 . 

Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, 
phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, 
phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

828 . 

Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--. phi 
Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi 
Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi 
Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

829 . 

Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 1,... phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, 
phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu 
sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 
1, phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

830 . 

Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 1,... phi Cảnh 1, phi 
Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, 
phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

831 . 

Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,-.- phi 
Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi 
Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

832 . ’ 

Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- phi Cảnh 1, 
phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền 
sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi 
Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

833 . , ^ , 

Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,-.- 
phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, 
phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

Dứt phần đồng sanh căn 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


129 


Phần hỗ tương căn 

834 . 

Hỗ tương duyên có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên 
tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi 
Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 1, phi Bất 
tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

835 . 

Hỗ tương, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly, có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, 
phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi 
Đạo 3, phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

836 . ^ ^ 

Hỗ tương, Đồng sanh, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 
3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu 
sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 
3, phi Đạo 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

837 . 

Hỗ tương, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--. phi 
Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi 
Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi 
Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

838 . 

Hỗ tương, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,-.. phi Cảnh 1, phi 
Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, 
phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

839 . 

Hỗ tương, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- phi 
Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi 
Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

840 . ^ , 

Hỗ tương, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- 
phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, 
phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

Dứt phần hỗ tương căn 

Phần y chỉ căn 

841 . 

Y chỉ duyên có phi Nhân 13,... phi Cảnh 13, phi Trưởng 13, phi Vô gián 13, phi Liên 
tiếp 13, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 7, phi Cận y 13, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 
13, phi Cố hưởng 13, phi Nghiệp 13, phi Quả 13, phi Thực 13, phi Quyền 13, phi 
Thiền 13, phi Đạo 13, phi Tương ưng 7, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 13, phi Ly 
13. 


842 . 



130 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 13,... phi Cảnh 13, phi Trưởng 13, phi Vô gián 13, 
phi Liên tiếp 13, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 7, phi Cận y 13, phi Tiền sanh 9, phi 
Hậu sanh 13, phi cố hưởng 13, phi Nghiệp 13, phi Quả 13, phi Thực 13, phi Quyền 
13, phi Thiền 13, phi Đạo 13, phi Tương ưng 7, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 13, 
phi Ly 13. 

843 . 

Y chỉ, Trưởng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 8,... phi Cảnh 7, phi Vô gián 8, phi Liên 
tiếp 8, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 4, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 8, 
phi Cố hưởng 8, phi nghiệp 8, phi Quả 8, phi Thực 8, phi Quyền 8, phi Thiền 8, phi 
Đạo 8, phi Tương ưng 4, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 8, phi Ly 8. 

844 . 

Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô 
gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, 
phi Hậu sanh 7, phi cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Thiền 7, phi 
Đạo 7, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

845 . 

Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 5,... phi Cảnh 5, phi Trưởng 5, phi 
Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền 
sanh 3, phi Hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi Nghiệp 5, phi Quả 5, phi Thực 5, phi 
Quyền 5, phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Tương ưng 5, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

846 . 

Y chỉ, Trưởng, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 4,... phi Cảnh 3, phi Vô 
gián 4, phi Liên tiếp 4, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 4, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, 
phi Hậu sanh 4, phi cố hưởng 4, phi Nghiệp 4, phi Quả 4, phi Thực 4, phi Quyền 4, 
phi Thiền 4, phi Đạo 4, phi Tương ưng 4, phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 

847 . 

Y chỉ, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 
3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 
3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

848 . 

Y chỉ, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 
3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, 
phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

849 . 

Y chỉ, Cảnh, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Trưởng 
3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi 
Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi 
Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

850 . 

Y chỉ, Cảnh, Trưởng, Cận y, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
1,.-. phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 1, phi Hậu sanh 1, 
phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 


851 . 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


131 


Y chỉ, Tiền sanh, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 1,... phi Cảnh 
1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 1, phi 
Cận y 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi 
Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

852 . " 

Y chỉ, Đồng sanh, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 9,... phi Cảnh 9, phi Trưởng 9, phi Vô 
gián 9, phi Liên tiếp 9, phi Hỗ tương 5, phi Cận y 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, 
phi Cố hưởng 9, phi Nghiệp 9, phi Quả 9, phi Thực 9, phi Quyền 9, phi Thiền 9, phi 
Đạo 9, phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 9, phi Ly 9. 

853 . 

Y chỉ, Đồng sanh, Hỗ tương, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, 
phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi 
Đạo 3, phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

854 . " 

Y chỉ, Đồng sanh, Hỗ tương, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 
3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu 
sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 
3, phi Đạo 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

855 . " 

Y chỉ, Đồng sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3, phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, 
phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, 
phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

856 . , ^ , 

Y chỉ, Đồng sanh, Hỗ tương, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- phi 
Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi 
Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi 
Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

857 . ' 

Y chỉ, Đồng sanh, Quả, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,-.. phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, 
phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu 
sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 
1, phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

858 . 

Y chỉ, Đồng sanh, Hỗ tương, Quả, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,-.. phi Cảnh 1, phi 
Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, 
phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

859 . 

Y chỉ, Đồng sanh, Hỗ tương, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- phi 
Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi 
Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

860 . 

Y chỉ, Đồng sanh, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly, có phi Nhân l,--- phi Cảnh 1, 
phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền 



132 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi 
Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

861 . ' 

Y chỉ, Đồng sanh, Hỗ tương, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 1,... 
phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, 
phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

Dứt phần y chỉ căn 

Phần cận y căn 

862 . 

Cận y duyên có phi Nhân 9, phi Cảnh 9, phi Trưởng 9, phi Vô gián 9, phi Liên tiếp 9, 
phi Đồng sanh 9, phi Hỗ tương 9, phi Y chỉ 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố 
hưởng 9, phi Nghiệp 9, phi Quả 9, phi Thực 9, phi Quyền 9, phi Thiền 9, phi Đạo 9, 
phi Tương ưng 9, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu 9, phi Ly 9, phi 
Bất ly 9. 

863 . 

Cận y, Cảnh, Trưởng, có phi Nhân 7,... phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Đồng sanh 
7, phi Hỗ tương 7, phi Y chỉ 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi cố hưởng 7, phi 
Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi Tương ưng 
7, phi Bất tương ưng 7, phi Hiện hữu 7, phi Vô hữu 7, phi Ly 7, phi Bất ly 7. 

864 . 

Cận y, Cảnh, Trưởng, Tiền sanh, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- phi Vô gián 1, phi 
Liên tiếp 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 1, phi Y chỉ 1, phi Hậu sanh 1, phi cố 
hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, 
phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

865 . 

Cận y, Cảnh, Trưởng, Y chỉ, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
1,... phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 1, phi Hậu sanh 1, 
phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

866 . 

Cận y, Vô gián, Liên tiếp, Vô hữu, Ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi 
Đồng sanh 7, phi Hỗ tương 7, phi Y chỉ 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi cố 
hưởng 5, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, 
phi Tương ưng 7, phi Bất tương ưng 7, phi Hiện hữu 7, phi Bất ly 7. 

867 . 

Cận y, Vô gián, Liên tiếp, cố hưởng, Vô hữu, Ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 
3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi 
Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Hiện hữu 3, phi Bất ly 3. 

868 . 

Cận y, nghiệp có phi Nhân 2,... phi Cảnh 2, phi Trưởng 2, phi Vô gián 2, phi Liên tiếp 
2, phi Đồng sanh 2, phi Hỗ tương 2, phi Y chỉ 2, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 2, phi 
Cố hưởng 2, phi Quả 2, phi Thực 2, phi Quyền 2, phi Thiền 2, phi Đạo 2, phi Tương 
ưng 2, phi Bất tương ưng 2, phi Hiện hữu 2, phi Vô hữu 2, phi Ly 2, phi Bất ly 2. 


869 . 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


133 


Cận y, Vô gián, Liên tiếp, Nghiệp, Vô hữu, Ly có phi Nhân l,--. phi Cảnh 1, phi 
Trưởng 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tưong 1, phi Y chỉ 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 
1, phi Cố hưởng 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tưong ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Hiện hữu 1, phi Bất ly 1. 

Dứt phần cận y căn. 

Phần tiền sanh căn 

870 . 

Tiền sanh duyên có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên 
tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 3, phi Cận y 3, phi Hậu sanh 3, phi 
Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 
3, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

871 . , , 

Tiền sanh, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, 
phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 3, phi Cận y 3, phi Hậu 
sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 
3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

872 . " 

Tiền sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 
3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, 
phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

873 . 

Tiền sanh, Cảnh, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi 
Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 3, phi Cận y 3, phi Hậu sanh 
3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi 
Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

874 . 

Tiền sanh, Cảnh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Trưởng 
3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi 
Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi 
Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

875 . 

Tiền sanh, Cảnh, Trưởng, Cận y, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,-.- phi Vô gián 1, phi 
Liên tiếp 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 1, phi Y chỉ 1, phi Hậu sanh 1, phi cố 
hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, 
phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

876 . 

Tiền sanh, Cảnh, Trưởng, Y chỉ, Cận y, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
l,.-- phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 1, phi Hậu sanh 1, 
phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

877 . 

Tiền sanh, Y chỉ, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- phi Cảnh 
1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 1, phi 
Cận y 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi 
Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 



134 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


Dứt phần tiền sanh căn. 

Phần hậu sanh căn 

878 . 

Hậu sanh duyên có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi Truởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên 
tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tuơng 3, phi Y chỉ 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi 
Cố huởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 
3, phi Tuơng ung 3, phi Bất tuơng ung 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

879 . 

Hậu sanh, Bất tuơng ung, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi Truởng 3, 
phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tuong 3, phi Y chỉ 3, phi Cận y 
3, phi Tiền sanh 3, phi cố huởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, 
phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tuơng ung 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Dứt phần hậu sanh căn 

Phần cố hưởng căn 

880 . 

Cố huởng duyên có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi Truởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên 
tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tuong 3, phi Y chỉ 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi 
Hậu sanh 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, 
phi Tuong ung 3, phi Bất tuơng ung 3, phi Hiện hữu 3, phi Bất ly 3. 

881 . 

Cố huởng, Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Vô hữu, Ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Truởng 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tuơng 3, phi Y chỉ 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 
3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi 
Tuong ung 3, phi Bất tuơng ung 3, phi Hiện hữu 3, phi Bất ly 3. 

Dứt phần cố hưởng căn 

Phần nghiệp căn 

882 . 

Nghiệp duyên có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Truởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 
7, phi Đồng sanh 2, phi Hỗ tuong 3, phi Y chỉ 2, phi Cận ỵ 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu 
sanh 7, phi cố huởng 7, phi Quả 7, phi Thực 2, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, 
phi Tuơng ung 3, phi Bất tuong ung 5, phi Hiện hữu 2, phi Vô hữu 7, phi Ly 7, phi 
Bất ly 2. 

883 . 

Nghiệp, Cận y có phi Nhân 2,... phi Cảnh 2, phi Truởng 2, phi Vô gián 2, phi Liên tiếp 
2, phi Đồng sanh 2, phi Hỗ tuơng 2, phi Y chỉ 2, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 2, phi 
Cố huởng 2, phi Quả 2, phi Thực 2, phi Quyền 2, phi Thiền 2, phi Đạo 2, phi Tuơng 
ung 2, phi Bất tuong ung 2, phi Hiện hữu 2, phi Vô hữu 2, phi Ly 2, phi Bất ly 2. 

884 . 

Nghiệp, Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Vô hữu, Ly có phi Nhân l,--. phi Cảnh 1, phi 
Truởng 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tuơng 1, phi Y chỉ 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 
1, phi Cố huởng 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tuơng ung 1, phi Bất tuơng ung 1, phi Hiện hữu 1, phi Bất ly 1. 


885 . 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


135 


Nghiệp, Đồng sanh, Y chỉ, Thực, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi 
Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ tương 3, phi Cận ỵ 7, phi Tiền sanh 7, 
phi Hậu sanh 7, phi cố hưởng 7, phi Quả 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi 
Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

886 . 

Nghiệp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi 
Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi 
Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Quả 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi 
Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

887 . 

Nghiệp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

3.. .. phi Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận ỵ 3, phi Tiền 
sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Quả 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 
3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

888 . 

Nghiệp, Đồng sanh, Y chỉ, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi 
Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi 
Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Quả 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi 
Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

889 . 

Nghiệp, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--. phi Cảnh 1, 
phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền 
sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

890 . 

Nghiệp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,-.- 
phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 
1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

891 . 

Nghiệp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân l,--- phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi 
Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

892 . 

Nghiệp, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

1.. -. phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận 
y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

893 . 

Nghiệp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có 
phi Nhân 1, phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi 
Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

Dứt phần nghiệp căn. 



136 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


Phần quả căn 

894 . 

Quả duyên có phi Nhân 1,... phi Cảnh 1, phi Truởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, 
phi Hỗ tuơng 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố huởng 1, phi 
Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 1, phi Bất 
tuơng ung 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

895 . 

Quả, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,-.. phi Cảnh 1, phi Truởng 1, 
phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tuoaig 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu 
sanh 1, phi cố huởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 
1, phi Tuong ung 1, phi Bất tuơng ung 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

896 . 

Quả, Đồng sanh, Hỗ tuong, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- phi Cảnh 1, phi 
Truởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, 
phi Cố huởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tuơng ung 1, phi Bất tuơng ung 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

897 . 

Quả, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Tuơng ung, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,-.- phi 
Cảnh 1, phi Truởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi 
Hậu sanh 1, phi cố huởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo 1, phi Bất tuơng ung 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

898 . 

Quả, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tuơng ung, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,-.- phi Cảnh 1, 
phi Truởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tuơng 1, phi Cận y 1, phi Tiền 
sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố huởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi 
Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

899 . " ' 

Quả, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Bất tuong ung, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,-.- 
phi Cảnh 1, phi Truởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh 1, phi cố huởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, 
phi Đạo 1, phi Tuơng ung 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

Dứt phần quả căn. 

Phần thực căn 

900 . 

Thực có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Truởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi 
Đồng sanh 1, phi Hỗ tuơng 3, phi Y chỉ 1, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 
7, phi Cố huởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi 
Tuơng ung 3, phi Bất tuong ung 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

901 . 

Thực, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Truởng 7, phi Vô gián 7, phi 
Liên tiếp 7, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tuong 3, phi Y chỉ 1, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 
7, phi Hậu sanh 7, phi cố huởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, 
phi Đạo 7, phi Tuơng ung 3, phi Bất tuong ung 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

902 . 

Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Truởng 7, 
phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ tuong 3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


137 


sanh 7, phi cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, 
phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

903 . 

Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, 
phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi 
Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 1. 

904 . 

Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi 
Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi 
Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi 
Đạo 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

905 . 

Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, 
phi Trưởng 3, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Hỗ tương, phi Cận y, phi Tiền sanh, phi 
Hậu sanh, phi cố hưởng, phi Nghiệp, phi Quả, phi Quyền, phi Thiền, phi Đạo, phi 
Tương ưng, phi Vô hữu, phi Ly 3. 

906 . 

Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- phi Cảnh 1, phi 
Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, 
phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

907 . 

Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--. phi Cảnh 
1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu 
sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương 
ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

908 . 

Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

1.. -. phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền 
sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

909 . 

Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--. phi 
Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi 
Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, 
phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

910 . , 

Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

1.. .. phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền 
sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Nghiệp, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi 
Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, 
phi Hậu sanh 7, phi cố hưởng 7, phi Quả 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi 
Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 


911 . 



138 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


912. 

Thực, Đồng sanh, Hỗ tưong, Y chỉ, Nghiệp, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi 
Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi 
Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Quả 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi 
Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

913. 

Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Nghiệp, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

3.. .. phi Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận ỵ 3, phi Tiền 
sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Quả 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 
3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

914. 

Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Nghiệp, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi 
Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi 
Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Quả 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi 
Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

915. 

Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Nghiệp, Quả, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- phi Cảnh 1, 
phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Y chỉ 1, phi Tiền 
sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

916. 

Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Nghiệp, Quả, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- 
phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 
1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

917. 

Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Nghiệp, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân l,--- phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi 
Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

918. , 

Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Nghiệp, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

1.. -- phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận 
y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

919. , r 

Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Nghiệp, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có 
phi Nhân l,--. phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, 
phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, 
phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

920. 

Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi 
Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ tương 3, phi Cận ỵ 7, phi Tiền sanh 7, 
phi Hậu sanh 7, phi cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi 
Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 


921 . 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


139 


Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi 
Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi 
Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi 
Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

922. 

Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

3.. .. phi Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận ỵ 3, phi Tiền 
sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 3, phi Đạo 
3, phi Bât Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

923. 

Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi 
Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi 
Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 3, 
phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

924. 

Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--. phi Cảnh 1, 
phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền 
sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

925. 

Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- phi 
Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi 
Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, 
phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

926. 

Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân l,--- phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi 
Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, 
phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

927. 

Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

1.. -. phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận 
y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

928. , r 

Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có 
phi Nhân l,--. phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, 
phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thiền 1, phi Đạo 
1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

929. 

Thực, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 
7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi 
Hậu sanh 7, phi cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi 
Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

930. 

Thực, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có 
phi Nhân 3, phi Cảnh 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, 



140 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi 
Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

931. 

Thực, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Bất tưong ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
3,... phi Cảnh 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận ỵ 3, phi Tiền 
sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 3, phi Đạo 
3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

932. 

Thực, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- phi 
Cảnh 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 
1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

933. 

Thực, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 
có phi Nhân l,--- phi Cảnh 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 
1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất 
tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

934. 

Thực, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân l,--- phi Cảnh 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi 
Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, 
phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

Dứt phần thực căn. 

Phần quyền căn 

935. 

Quyền duyên có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 
7, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 1, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu 
sanh 7, phi cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, 
phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

936. 

Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi 
Liên tiếp 7, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 1, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 
7, phi Hậu sanh 7, phi cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Thiền 7, 
phi Đạo 7, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

937. 

Quyền, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô 
gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, 
phi Hậu sanh 7, phi cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Thiền 7, phi 
Đạo 7, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

938. 

Quyền, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 
3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 
3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


939 . 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


141 


Quyền, Y chỉ, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 1,... phi Cảnh 
1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 1, phi 
Cận y 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi 
Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

940. 

Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, 
phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu 
sanh 7, phi cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, 
phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

941. 

Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, 
phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu 
sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, 
phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

942. 

Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... 
phi Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, 
phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Thiền 3, phi 
Đạo 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

943. 

Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 
3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi Tiền 
sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi 
Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

944. 

Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,-.- phi Cảnh 1, phi 
Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

945. " 

Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,-.. phi Cảnh 
1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu 
sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương 
ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

946. 

Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
1,.-. phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền 
sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

947. 

Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--. phi 
Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi 
Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiền 1, 
phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

948. 

Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân l,--- phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi 



142 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiền 1, 
phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

949. 

* Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7, phi Cảnh 7, tóm tắt,... 
phi Ly 7. 

* Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3... tóm tắt,... 
phi Ly 3. 

* Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

3.. . tóm tắt,... phi Ly 3. 

* Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3... tóm 
tắt,... phi Ly 3. 

* Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 1 tóm tắt,... phi Ly 

1 . 

* Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Quả, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,-.- phi Ly 1. 

* Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân 1 tóm tắt,... phi Ly 1. 

* Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 1 
tóm tắt,... phi Ly 1. 

* Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có 
phi Nhân l,-.. phi Ly 1. 

* Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Thiền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7... tóm tắt,... phi Ly 7. 

* Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thiền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3 ... tóm 
tắt... phi Ly 3. 

* Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thiền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

3.. .. phi Ly 3. 

* Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Thiền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi 
Ly 3. 

* Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thiền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,-.- phi Ly 1. 

* Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- 
phi Ly 1. 

* Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân l,--- phi Ly 1. 

* Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thiền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

1.. .- phi Ly 1. 

* Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có 
phi Nhân l,-.. phi Ly 1. 

* Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Thiền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Ly 7. 

* Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thiền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... 
phi Ly 3. 

* Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thiền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân 3,... phi Ly 3. 

* Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Thiền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

3.. .. phi Ly 3. 

* Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thiền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- phi Ly 

1 . 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


143 


* Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

1.. .. phi Ly 1. 

* Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 
có phi Nhân 1,... phi Ly 1. 

* Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thiền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân l,--- phi Ly 1. 

* Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất 
ly có phi Nhân l,--- phi Ly 1. 

* Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Thực, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Ly 7. 

* Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Ly 

* Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

3.. .. phi Ly 3. 

* Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi 
Ly 3. 

* Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- phi Ly 1. 

* Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- phi 
Ly 1. 

* Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân l,--- phi Ly 1. 

* Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

1.. -. phi Ly 1. 

* Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có 
phi Nhân l,--- phi Ly 1. 

* Quyền, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Thực, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Ly 7. 

* Quyền, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có 
phi Nhân 3,... phi Ly 3. 

* Quyền, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

3.. .. phi Ly 3. 

* Quyền, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,-.- phi 
Ly 1. 

* Quyền, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 
có phi Nhân l,--- phi Ly 1. 

* Quyền, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân !,••• phi Ly 1. 

* Quyền, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Ly 7. 

* Quyền, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có 
phi Nhân 3,... phi Ly 3. 

* Quyền, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

3,... phi Ly 3. 

* Quyền, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--. phi 
Ly 1. 

* Quyền, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 
có phi Nhân l,--- phi Ly 1. 



144 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


* Quyền, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tưong ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân 1,... phi Ly 1. 

* Quyền, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Cảnh 4,... phi Ly 4. 

* Quyền, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tưong, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Cảnh 2,... phi 
Ly 2. 

* Quyền, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tưong, Y chỉ, Đạo, Tưong ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Cảnh 2,... phi Ly 2. 

* Quyền, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Bất tưong ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Cảnh 

2.. .. phi Ly 2. 

* Quyền, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Cảnh l,-.- phi Ly 

1 . 

* Quyền, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Cảnh 

1.. .. phi Ly 1. 

* Quyền, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có 
phi Cảnh l,--- phi Ly 1. 

* Quyền, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Cảnh l,--- phi Ly 1. 

* Quyền, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất 
ly có phi Cảnh 1,... phi Ly 1. 

950. 

Quyền, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Cảnh 4,... phi 
Vô gián 4, phi Liên tiếp 4, phi Hỗ tương 2, phi Cận y 4, phi Tiền sanh 4, phi Hậu sanh 
4, phi Cố hưởng 4, phi Nghiệp 4, phi Quả 4, phi Thực 4, phi Thiền 4, phi Tương ưng 
2, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 

951. , \ ^ 

Quyền, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 
ly có phi Cảnh 2,... phi Vô gián 2, phi Liên tiếp 2, phi Cận y 2, phi Tiền sanh 2, phi 
Hậu sanh 2, phi cố hưởng 2, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thực 2, phi Thiền 2, phi Bất 
tương ưng 2, phi Vô hữu 2, phi Ly 2. 

952. 

Quyền, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Cảnh 2,... phi Vô gián 2, phi Liên tiếp 2, phi Hỗ tương 2, phi Cận y 2, phi Tiền sanh 2, 
phi Hậu sanh 2, phi cố hưởng 2, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thực 2, phi Thiền 2, phi 
Tương ưng 2, phi Vô hữu 2, phi Ly 2. 

953. 

Quyền, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Cảnh l,--- 
phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu 
sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiền 1, phi Tương ưng 1, phi 
Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

954. 

Quyền, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, 
Bất ly có phi Cảnh 1,... phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiền 1, phi Bất tương 
ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 


955 . 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


145 


Quyền, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tưong ưng, Hiện hữu, Bất ly 
có phi Cảnh 1,... phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tưong 1, phi Cận y 1, phi Tiền 
sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiền 1, phi 
Tưong ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

Dứt phần quyền căn. 

Phần thiền căn 

956. 

Thiền duyên có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 
7, phi Đồng sanh 7, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 7, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu 
sanh 7, phi cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Quyền 7, phi Đạo 7, 
phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

957. 

* Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7, tóm tắt,... phi Ly 7. 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Ly 3. 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi 
Ly 3. 

* Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Ly 3. 

* Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- phi Ly 1. 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,-.- phi Ly 1. 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

1.. -. phi Ly 1. 

* Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- phi 
Ly 1. 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

1.. .. phi Ly 1. 

* Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Ly 7. 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Ly 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương,Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

3.. .. phi Ly 3. 

* Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi 
Ly 3. 

* Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- phi 
Ly 1. 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,-.- 
phi Ly 1. 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân l,--- phi Ly 1. 

* Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

1.. -. phi Ly 1. 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có 
phi Nhân 1,... phi Ly 1. 

* Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Ly 7. 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Ly 3. 



146 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tưong, Y chỉ, Đạo, Tưong ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

3,... phi Ly 3. 

* Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi 
Ly 3. 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

3,... phi Ly 3. 

* Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- phi Ly 1. 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- phi 
Ly 1. 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân l,--- phi Ly 1. 

* Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- 
phi Ly 1. 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân l,--- phi Ly 1. 

* Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Ly 7. 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... 
phi Ly 3. 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân 3,... phi Ly 3. 

* Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

3.. .. phi Ly 3. 

* Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,-.- phi Ly 
1 . 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

1.. .. phi Ly 1. 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 
có phi Nhân l,-.. phi Ly 1. 

* Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân l,--- phi Ly 1. 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất 
ly có phi Nhân 1,... phi Ly 1. 

Dứt phần thiền căn 

Phần đạo căn 

958. 

Đạo duyên có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, 
phi Đồng sanh 7, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 7, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu 
sanh 7, phi cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Quyền 7, phi Thiền 
7, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

959. 

* Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7, tóm tắt,... phi Ly 7. 

* Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Ly 3. 

* Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3... phi 
Ly 3. 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


147 


* Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3... phi Ly 3. 

* Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 1... phi Ly 1. 

* Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 1... phi Ly 1. 

* Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- 
phi Ly 1. 

* Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 1... phi Ly 
1 . 

* Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

1.. .- phi Ly 1. 

* Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Ly 7. 

* Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Ly 3. 

* Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

3.. .. phi Ly 3. 

* Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi 
Ly 3. 

* Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- phi Ly 1. 

* Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- phi 
Ly 1. 

* Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân l,--- phi Ly 1. 

* Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- 
phi Ly 1. 

* Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có 
phi Nhân l,-.- phi Ly 1. 

* Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Thiền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Ly 7. 

* Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thiền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Ly 3. 

* Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thiền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

3,... phi Ly 3. 

* Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Thiền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3... phi 
Ly 3. 

* Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thiền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,-.. phi Ly 1. 

* Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Quả, Thiền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--. phi Ly 1. 

* Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân l,--- phi Ly 1. 

* Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thiền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,-.- 
phi Ly 1. 

* Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân l,--- phi Ly 1. 

* Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Thiền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Ly 7. 

* Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Thiền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... 
phi Ly 3. 

* Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Thiền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân 3,... phi Ly 3. 

* Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Thiền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

3,... phi Ly 3. 



148 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


* Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Thiền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 1,... phi Ly 
1 . 

* Đạo, Đồng sanh, Hỗ tuong, Y chỉ, Quả, Quyền, Thiền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

1.. .. phi Ly 1. 

* Đạo, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quả, Quyền, Thiền, Tuong ung, Hiện hữu, Bất ly 
có phi Nhân l,--- phi Ly 1. 

* Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Thiền, Bất tuơng ung, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân l,--- phi Ly 1. 

* Đạo, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quả, Quyền, Thiền, Bất tuơng ung, Hiện hữu, Bất 
ly có phi Nhân l,--- phi Ly 1. 

* Đạo, Truởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Ly 7. 

* Đạo, Truởng, Đồng sanh, Hỗ tuong, Y chỉ, Quyền, Tuong ung, Hiện hữu, Bất ly có 
phi Nhân 3,... phi Ly 3. 

* Đạo, Truởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Bất tuơng ung, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 

3.. .. phi Ly 3. 

* Đạo, Truởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- phi 
Ly 1. 

* Đạo, Truởng, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quả, Quyền, Tuong ung, Hiện hữu, Bất ly 
có phi Nhân l,-.. phi Ly 1. 

* Đạo, Truởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Bất tuong ung, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân l,--- phi Ly 1. 

* Đạo, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Cảnh 4,... phi Ly 4. 

* Đạo, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Cảnh 2,... phi 
Ly 2. 

* Đạo, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tuong, Y chỉ, Quyền, Tuơng ung, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Cảnh 2,... phi Ly 2. 

* Đạo, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Bất tuơng ung, Hiện hữu, Bất ly có phi Cảnh 

2.. .. phi Ly 2. 

* Đạo, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Cảnh 1,... phi Ly 
1 . 

* Đạo, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quả, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Cảnh 

1.. .. phi Ly 1. 

* Đạo, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quả, Quyền, Tuong ung, Hiện hữu, Bất ly có 
phi Cảnh l,--- phi Ly 1. 

* Đạo, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Bất tuơng ung, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Cảnh 1,... phi Ly 1. 

* Đạo, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Quả, Quyền, Bất tuơng ung, Hiện hữu, Bất 
ly có phi Cảnh 1,... phi Ly 1. 

* Đạo, Nhân, Truởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Cảnh 4,... phi 
Ly 4. 

* Đạo, Nhân, Truởng, Đồng sanh, Hỗ tuong, Y chỉ, Quyền, Tuơng ung, Hiện hữu, Bất 
ly có phi Cảnh 2,... phi Ly 2. 

* Đạo, Nhân, Truởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Bất tuơng ung, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Cảnh 2,... phi Ly 2. 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


149 


* Đạo, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Cảnh 1,... 
phi Ly 1. 

* Đạo, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tưong, Y chỉ, Quả, Quyền, Tưong ưng, Hiện hữu, 
Bất ly có phi Cảnh 1,... phi Ly 1. 

* Đạo, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Bất tưong ưng, Hiện hữu, Bất ly 
có phi Cảnh 1,... phi Ly 1. 

Dứt phần đạo căn 

Phần tương ưng căn 

960. 

Tưong ưng duyên có phi Nhân 3... phi Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên 
tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi 
Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Bất tưong ưng 3, phi Vô 
hữu 3, phi Ly 3. 

961. 

* Tưong ưng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3... tóm tắt,... 
phi Ly 3. 

* Tương ưng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- phi 
Ly 1. 

Phần bất tương ưng căn 

962. 

Bất tương ưng duyên có phi Nhân 5,... phi Cảnh 5, phi Trưởng 5, phi Vô gián 5, phi 
Liên tiếp 5, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 5, phi Y chỉ 3, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 
3, phi Hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi Nghiệp 5, phi Quả 5, phi Thực 5, phi Quyền 5, 
phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Tương ưng 5, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

963. 

Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 5... phi Cảnh 5, phi Trưởng 5, phi Vô 
gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Đồng sanh 5, phi Hỗ tương 5, phi Y chỉ 3, phi Cận y 5, phi 
Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi Nghiệp 5, phi Quả 5, phi Thực 5, phi 
Quyền 5, phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Tương ưng 5, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

964. 

Bất tương ưng, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 5... phi Cảnh 5, phi Trưởng 5, phi 
Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền 
sanh 3, phi Hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi Nghiệp 5, phi Quả 5, phi Thực 5, phi 
Quyền 5, phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Tương ưng 5, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

965. 

Bất tương ưng, Trưởng, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 4,... phi Cảnh 4, phi Vô 
gián 4, phi Liên tiếp 4, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 4, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, 
phi Hậu sanh 4, phi cố hưởng 4, phi Nghiệp 4, phi Quả 4, phi Thực 4, phi Quyền 4, 
phi Thiền 4, phi Đạo 4, phi Tương ưng 4, phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 

966. 

Bất tương ưng, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 
3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 
3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


967 . 



150 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


Bất tương ưng, Hậu sanh, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi Trưởng 3, 
phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 3, phi Cận y 
3, phi Tiền sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, 
phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

968. 

Bất tương ưng, Y chỉ, Tiền sanh, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 
3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, 
phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

969. 

Bất tương ưng, Cảnh, Y chỉ, Tiền sanh, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Trưởng 
3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi 
Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi 
Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

970. 

Bất tương ưng, Cảnh, Trưởng, Y chỉ, Cận y, Tiền sanh, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
1,.-. phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 1, phi Hậu sanh 1, 
phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

971. 

Bất tương ưng, Y chỉ, Tiền sanh, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 1,... phi Cảnh 
1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 1, phi 
Y chỉ 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi 
Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

972. 

Bất tương ưng, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, 
phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, 
phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

973. ! . 

Bất tương ưng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--. phi 
Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi 
Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi 
Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

974. 

Bất tương ưng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- phi Cảnh 1, 
phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền 
sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi 
Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

975. 

Bất tương ưng, Cảnh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly... tóm tắt..., phi Tương ưng 1, phi Vô 
hữu 1, phi Ly 1. 

976. 

Bất tương ưng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,--- 
phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


151 


phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, 
phi Đạo 1, phi Tưong ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

Phần hiện hữu căn 

977. 

Hiện hữu duyên có phi Nhân 13,... phi Cảnh 13, phi Trưởng 13, phi Vô gián 13, phi 

Liên tiếp 13, phi Đồng sanh 7, phi Hỗ tương 7, phi Y chỉ 7, phi Cận y 13, phi Tiền 

sanh 9, phi Hậu sanh 13, phi cố hưởng 13, phi Nghiệp 13, phi Quả 13, phi Thực 13, 
phi Quyền 13, phi Thiền 13, phi Đạo 13, phi Tương ưng 7, phi Bất tương ưng 5, phi 
Vô hữu 13, phi Ly 13. 

978. 

Hiện him, Bất ly có phi Nhân 13,... phi Cảnh 13, phi Trưởng 13, phi Vô gián 13, phi 

Liên tiếp 13, phi Đồng sanh 7, phi Hỗ tương 7, phi Y chỉ 7, phi Cận y 13, phi Tiền 

sanh 9, phi Hậu sanh 13, phi cố hưởng 13, phi Nghiệp 13, phi Quả 13, phi Thực 13, 
phi Quyền 13, phi Thiền 13, phi Đạo 13, phi Tương ưng 7, phi Bất tương ưng 5, phi 
Vô hữu 13, phi Ly 13. 

979. 

Hiện hữu, Y chỉ, Bất ly có phi Nhân 13,... phi Cảnh 13, phi Trưởng 13, phi Vô gián 13, 
phi Liên tiếp 13, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 7, phi Cận y 13, phi Tiền sanh 9, phi 
Hậu sanh 13, phi cố hưởng 13, phi Nghiệp 13, phi Quả 13, phi Thực 13, phi Quyền 
13, phi Thiền 13, phi Đạo 13, phi Tương ưng 7, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 13, 
phi Ly 13. 

980. 

Hiện hữu, Trưởng, Bất ly có phi Nhân 8,... phi Cảnh 7, phi Vô gián 8, phi Liên tiếp 8, 
phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 4, phi Y chỉ 1, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu 
sanh 8, phi cố hưởng 8, phi nghiệp 8, phi Quả 8, phi Thực 8, phi Quyền 8, phi Thiền 
8, phi Đạo 8, phi Tương ưng 4, phi Bất tương ưng 4, phi Vô hữu 8, phi Ly 8. 

981. 

Hiện hữu, Trưởng, Y chỉ, Bất ly có phi Nhân 8,... phi Cảnh 7, phi Vô gián 8, phi Liên 
tiếp 8, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 4, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 8, 
phi Cố hưởng 8, phi nghiệp 8, phi Quả 8, phi Thực 8, phi Quyền 8, phi Thiền 8, phi 
Đạo 8, phi Tương ưng 4, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 8, phi Ly 8. 

982. 

Hiện hữu, Thực, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi 
Liên tiếp 7, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 1, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 
7, phi Hậu sanh 7, phi cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, 
phi Đạo 7, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

983. , ĩ 

Hiện hữu, Quyền, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi 
Liên tiếp 7, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 1, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 
7, phi Hậu sanh 7, phi cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Thiền 7, 
phi Đạo 7, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

Hiện hữu, Y chỉ, Quyền, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô 
gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, 
phi Hậu sanh 7, phi cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Thiền 7, phi 
Đạo 7, phi Tương ưng 7, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 


984 . 



152 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


985. 

Hiện hữu, Bất tương ưng, Bất ly có phi Nhân 5,... phi Cảnh 5, phi Trưởng 5, phi Vô 
gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Đồng sanh 5, phi Hỗ tương 5, phi Y chỉ 3, phi Cận y 5, phi 
Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi Nghiệp 5, phi Quả 5, phi Thực 5, phi 
Quyền 5, phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Tương ưng 5, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

986. 

Hiện hữu, Y chỉ, Bất tương ưng, Bất ly có phi Nhân 5,... phi Cảnh 5, phi Trưởng 5, phi 
Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền 
sanh 3, phi Hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi Nghiệp 5, phi Quả 5, phi Thực 5, phi 
Quyền 5, phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Tương ưng 5, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

987. 

Hiện hữu, Trưởng, Y chỉ, Bất tương ưng, Bất ly có phi Nhân 4,... phi Cảnh 3, phi Vô 
gián 4, phi Liên tiếp 4, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 4, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, 
phi Hậu sanh 4, phi cố hưởng 4, phi Nghiệp 4, phi Quả 4, phi Thực 4, phi Quyền 4, 
phi Thiền 4, phi Đạo 4, phi Tương ưng 4, phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 

988. 

Hiện hữu, Y chỉ, Quyền, Bất tương ưng, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 
3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 
3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

989. 

Hiện hữu, Hậu sanh, Bất tương ưng, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi Trưởng 3, 
phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 3, phi Cận y 
3, phi Tiền sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, 
phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

990. , , 

Hiện hữu, Tiền sanh, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, 
phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 3, phi Cận y 3, phi Hậu 
sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 
3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

991. , , 

Hiện hữu, Y chỉ, Tiền sanh, Bất tương ưng, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 
3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, 
phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

992. 

Hiện hữu, Cảnh, Tiền sanh, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi 
Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 3, phi Cận y 3, phi Hậu sanh 
3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi 
Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

993. 

Hiện hữu, Cảnh, Y chỉ, Tiền sanh, Bất tương ưng, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Trưởng 
3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi 
Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi 
Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


994 . 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


153 


Hiện hữu, Cảnh, Trưởng, Cận y, Tiền sanh, Bất ly có phi Nhân 1,... phi Vô gián 1, phi 
Liên tiếp 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tưong 1, phi Y chỉ 1, phi Hậu sanh 1, phi cố 
hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, 
phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

995. " 

Hiện hữu, Cảnh, Trưởng, Y chỉ, Cận y, Tiền sanh, Bất tương ưng, Bất ly có phi Nhân 
1,... phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 1, phi Hậu sanh 1, 
phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

996. 

Hiện hữu, Y chỉ, Tiền sanh, Quyền, Bất tương ưng, Bất ly có phi Nhân l,-.. phi Cảnh 
1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 1, phi 
Cận y 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi 
Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

997. 

Hiện hữu, Đồng sanh, Y chỉ, Bất ly, có phi Nhân 9,... phi Cảnh 9, phi Trưởng 9, phi 
Vô gián 9, phi Liên tiếp 9, phi Hỗ tương 9, phi Cận y 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 
9, phi Cố hưởng 9, phi Nghiệp 9, phi Quả 9, phi Thực 9, phi Quyền 9, phi Thiền 9, phi 
Đạo 9, phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 9, phi Ly 9. 

998. 

Hiện hữu, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Bất ly, có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, 
phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi 
Đạo 3, phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

999. 

Hiện hữu, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Bất ly, có phi Nhân 3,... phi Cảnh 
3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu 
sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 
3, phi Đạo 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

1000 . 

Hiện hữu, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Bất ly, có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, 
phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, 
phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

1001 . 

Hiện hữu, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Bất tương ưng, Bất ly có phi Nhân l,--- phi 
Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi 
Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi 
Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

1002. 

Hiện hữu, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất ly có phi Nhân 1,... phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, 
phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu 
sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 
1, phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 


1003 . 



154 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


Hiện hữu, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất ly có phi Nhân 1,... phi Cảnh 1, phi 
Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, 
phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

1004. 

Hiện hữu, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Bất ly có phi Nhân l,--- phi 
Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi 
Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

1005. 

Hiện hữu, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Bất ly có phi Nhân l,--- phi Cảnh 1, 
phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền 
sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi 
Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

1006. 

Hiện hữu, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Bất ly có phi Nhân l,--- 
phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, 
phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

Phần vô hữu, ly, bất ly căn 

1007. 

* Vô hữu duyên có phi Nhân 7. 

* Ly duyên có phi Nhân 7. 

Vô hữu duyên và Ly duyên cũng như Vô gián duyên. 

* Bất ly duyên có phi Nhân 13. 

Nên sắp rộng Bất ly duyên và Ly duyên như Hiện hữu duyên. 

Trong Hiện hữu duyên, Ngài đã phân rộng như thế nào thì nên phân rộng Bất ly 
duyên như thế đó. 

Dứt cách thuận tùng, đoi lập nơi vẩn đề. 

D/. Đếm đối lập - thuận tùng nơi vấn đề 

Phần phỉ nhãn căn 

1008. 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Trưởng 10, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 9, Hỗ 
tương 3, Y chỉ 13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 3, Nghiệp 7, Quả 1, 
Thực 7, Quyền 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô 
hữu 7, Ly 7, Bất ly 13. 

1009. 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên có Trưởng 1... Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng 
sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 3, Nghiệp 
7, Quả 1, Thực 7, Quỵền 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 
13, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 13. 

1010. 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


155 


Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên có Vô gián 7,... Liên tiếp 7, 
Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 3, 
Nghiệp 7, Quả 1, Thực 7, Quyền 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, 
Hiện hữu 13, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 13. 

1011 . 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên có Liên 
tiếp 7,... Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Nghiệp 
7, Quả 1, Thực 7, Quyền 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 
13, Bất ly 13. 

1012. 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, có Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, 
Nghiệp 7, Quả 1, Thực 7, Quyền 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, 
Hiện hữu 13, Bất ly 13. 

1013. 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, có Hồ tương 3,... Y chỉ 3, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu 
sanh 3, Nghiệp 2, Thực 1, Quyền 1, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 7, Bất ly 7. 

1014. 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, có Y chỉ 3,... Cận y 9, Tiền 
sanh 3, Hậu sanh 3, Nghiệp 2, Thực 1, Quyền 1, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 7, Bất ly 
7. 

1015. 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, tóm tắt,... phi Hỗ tương duyên, phi Y chỉ duyên 
có Cận y 9,... Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Nghiệp 2, Thực 1, Quyền 1, Bất tương ưng 3, 
Hiện hữu 5, Bất ly 5. 

1016. 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên Phần căn tóm tắt,... phi Y chỉ duyên, phi Cận y 
duyên, phi Tiền sanh duyên có Hậu sanh 3,..Nghiệp 2, Thực 1, Quyền 1, Bất tương 
ưng 3, Hiện hữu 5, Bất ly 5. 

1017. 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phần căn tóm tắt,... phi Cận y duyên, phi Tiền 
sanh duyên, phi Hậu sanh duyên, có Nghiệp 2,... Thực 1, Quyền 1, Hiện hữu 1, Bất ly 
1 . 

1018. 

Phi Nhân duyên, cùng phi Cảnh duyên, phần căn tóm tắt,... phi Hậu sanh duyên, phi 
Cố hưởng duyên, phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi Thực duyên có Quyền 1,... 
Hiện hữu 1, Ly 1. 

1019. 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phần căn tóm tắt,... phi Thực duyên, phi Thiền 
duyên, phi Đạo duyên, phi Tuơng ưng duyên, phi Bất tương ưng duyên, phi Vô hữu 
duyên, phi Ly duyên có Quyền l,--. Hiện hữu 1, Bất ly 1. 

1020. 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phần căn ... tóm tắt... phi Quả duyên, phi 
Quyền duyên, có Thực 1,... Hiện hữu 1, Bất ly 1. 

1021 . 



156 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phần căn ... tóm tắt... phi Quyền duyên, phi 
Thiền duyên, phi Đạo duyên, phi Tương ưng duyên, phi Bất tưoTig ưng duyên, phi Vô 
hữu duyên, phi Ly duyên có Thực 1,... Hiện hữu 1, Bất ly 1. 

Phần phi cảnh căn 

1022. 

Phi cảnh căn có Nhân 7,... Trưởng 7, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, 
Y chỉ 13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 3, Nghiệp 7, Quả 1, Thực 7, 
Quyện 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô hữu 7, Ly 
7, Bất ly 13. 

1023. 

Phi Cảnh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, có Y chỉ 3,... Cận y 9, Tiền 
sanh 3, Hậu sanh 3, Nghiệp 2, Thực 1, Quyền 1, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 7, Bất ly 
7. 

Phần phi trưởng căn 

1024. 

Phi Trưởng duyên có Nhân 7,... Cảnh 9. 

Nên sắp rộng như phần phi nhân căn ịna hetumũỉakam). 

Phần phi vô gián căn 

1025. 

Phi Vô gián duyên cùng phi Liên tiếp duyên có Nhân 7,... Cảnh 9, Trưởng 9, Đồng 
sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Nghiệp 7, Quả 1, 
Thực 7, Quyền 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Bất ly 
13. 

Phần phi liên tiếp căn 

1026. 

Phi Liên tiếp duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên có Y chỉ 3,... Cận y 9, Tiền 
sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 3, Nghiệp 2, Thực 1, Quyền 1, Bất tương ưng 5, Hiện 
hữu 7, Bất ly 7, tóm tắt. 

Phần phỉ đồng sanh căn 

1027. 

Phi Đồng sanh duyên có Cảnh 9,... Trưởng 7, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Y chỉ 3, Cận y 9, 
Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 3, Nghiệp 2, Thực 1, Quyền 1, Bất tương ưng 5, 
Hiện hữu 7, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 7. 

1028. 

Phi Đồng sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên có Vô 
gián,... Liên tiếp 7, Y chỉ 3, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 3, Nghiệp 2, 
Thực 1, Quyền 1, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 7, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 7. 

1029 . 

Phi Đồng sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi 
Vô gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Y chỉ duyên, có Cận y 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


157 


9.. .Tiền sanh 9, Hậu sanh 3, Nghiệp 2, Thực 1, Quyền 1, Bất tuơng ung 3, Hiện hữu 5, 
Bất ly 5, tóm tắt. 

Phần phi hỗ tương căn 

1030. 

Phi Hỗ tuơng duyên có Nhân 3,... Cảnh 9, Truởng 8, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng 
sanh 5, Y chỉ 7, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố huởng 3, Nghiệp 3, Quả 1, Thực 
3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, Bất tuơng ung 5, Hiện hữu 7, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 7. 

1031. 

Phi Hỗ tuong duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, có Truởng 3,... Vô gián 7, 
Liên tiếp 7, Đồng sanh 5, Y chỉ 7, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố huởng 3, 
Nghiệp 3, Quả 1, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, Bất tuong ung 5, Hiện hữu 7, Vô 
hữu 7, Ly 7, Bất ly 7. 

1032. 

Phi Hỗ tuơng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Truởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên có Y chỉ 3,... Cận y 9, Tiền 
sanh 3, Hậu sanh 3, Nghiệp 2, Thực 1, Quyền 1, Bất tuong ung 5, Hiện hữu 7, Bất ly 
7, tóm tắt. 

Phần phi y chỉ căn 
103 ^ 

Phi Y chỉ duyên có Cảnh 9,... Truởng 7, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Cận y 9, Tiền sanh 3, 
Hậu sanh 3, cố huởng 3, Nghiệp 2, Thực 1, Quyền 1, Bất tuong ung 3, Hiện hữu 7, Vô 
hữu 7, Ly 7, Bất ly 7. 

1034. 

Phi Y chỉ duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Truởng duyên có Vô gián 

7.. .. Liên tiếp 7, Cận y 9, Hậu sanh 3, cố huởng 3, Nghiệp 2, Thực 1, Quyền 1, Bất 
tuong ung 3, Hiện hữu 5, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 5. 

1035. 

Phi Y chỉ duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Truởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tuong duyên có Cận y 

9.. .. Hậu sanh 3, Nghiệp 2, Thực 1, Quyền 1, Bất tuong ung 3, Hiện hữu 5, Bất ly 5, 
tóm tắt. 

Phần phi cận y căn 

1036. 

Phi Cận y duyên có Nhân 7,... Cảnh 9, Truởng 7, Đồng sanh 9, Hỗ tuong 3, Y chỉ 13, 
Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Nghiệp 7, Quả 1, Thực 7, Quyền 7, Thiền 7, Đạo 7, Tuong 
ung 3, Bất tuơng ung 5, Hiện hữu 13, Bất ly 13. 

1037. 

Phi Cận y duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Truởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên có Y chỉ 3,... Tiền sanh 3, Hậu 
sanh 3, Nghiệp 2, Thực 1, Quyền 1, Bất tuong ung 5, Hiện hữu 7, Bất ly 7, tóm tắt. 

Phần phi tiền sanh căn 

1038. 

Phi Tiền sanh duyên có Nhân 7,... Cảnh 9, Truởng 10, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng 
sanh 9, Hỗ tuơng 3, Y chỉ 9, Cận y 9, Hậu sanh 3, cố huởng 3, Nghiệp 7, Quả 1, Thực 



158 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


7, Quyền 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tưong ưng 3, Hiện hữu 9, Vô hữu 7, Ly 
7, Bất ly 9. 

1039. 

Phi Tiền sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Trưởng 7,... Vô gián 7, 
Liên tiếp 7, Đồng sanh 9, Hỗ toơng 3, Y chỉ 9, Cận y 9, Hậu sanh 3, cố hưởng 3, 
Nghiệp 7, Quả 1, Thực 7, Quỵền 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 3, 
Hiện hữu 9, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 9. 

1040. 

Phi Tiền sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, có Y chỉ 

9.. .. Cận y 9, Hậu sanh 3, Nghiệp 2, Thực 1, Quyền 1, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 5, 
Bất ly 5, tóm tắt. 

Phần phi hậu sanh căn 

1041. 

Phi Hậu sanh duyên có Nhân 7,... Cảnh 9, Trưởng 10, Ỵô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng 
sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 13, Cận y 9, Tiền sanh 3, cố hưởng 3, Nghiệp 7, Quả 1, 
Thực 7, Quyền 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô 
hữu 7, Ly 7, Bất ly 13. 

1042. 

Phi Hậu sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, có Y chỉ 

3.. . Cận y 9, Tiền sanh 3, Nghiệp 2, Thực 1, Quyền 1, Bất tương ưng 1, Hiện hữu 3, 
Bất ly 3. 

1043. 

Phi Hậu sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Y chỉ 
duyên, có Cận y 9,... Nghiệp 2, Thực 1, Quyền 1, hiện hữul, Ly 1, tóm tắt. 

Phần phi cổ hưởng căn 

1044. 

Phi Cảnh duyên có Nhân 7,... Cảnh 9, Trưởng 10, Vô gián 5, Liên tiếp 5, Đồng sanh 9, 
Hỗ tương 3, Y chỉ 13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Nghiệp 7, Quả 1, Thực 7, 
Quyện 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô hữu 5, Ly 
5, Bất ly 13. 

1045. 

Phi Cố hưởng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Truởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên có Y chỉ 

3.. .. Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Nghiệp 2, Thực 1, Quyền 1, Bất tương ưng 5, 
Hiện hữu 7, Bất ly 7, tóm tắt. 

Phần phi nghiệp, phi quả căn 

1046. 

Phi Nghiệp duyên có Nhân 7,... Cảnh 9, Trưởng 10, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 
9, Hỗ tương 3, Y chỉ 13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 3, Quả 3, Thực 
7, Quyền 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô hữu 7, 
Ly 7, Bất ly 13. 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


159 


1047. 

* Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Truởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tuơng duyên có Y chỉ 
3,... Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Thực 1, Quyền 1, Bất tuong ung 5, Hiện hữu 7, 
Bất ly 7, tóm tắt. 

* Phi Quả duyên có Nhân 7 (nên phân rộng nhu phần phi nhân căn)... Bất ly 13. 

Phần phi thực căn 

1048. 

Phi Thực duyên có Nhân 7,... Cảnh 9, Truởng 10, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 9, 
Hỗ tuơng 3, Y chỉ 13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố huởng 3, Nghiệp 2, Quả 1, 
Quyện 7, Thiền 7, Đạo 7, Tuong ung 3, Bất tuơng ung 5, Hiện hữu 13, Vô hữu 7, Ly 
7, Bất ly 13. 

1049. 

Phi Thực duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Truởng 7,... Vô gián 7, Liên 
tiếp 7, Đồng sanh 9, Hỗ tuơng 3, Y chỉ 13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố 
huởng 3, Nghiệp 2, Quả 1, Quyền 7, Thiền 7, Đạo 7, Tuơng ung 3, Bất tuơng ung 5, 
Hiện hữu 13, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 13. 

1050. 

Phi Thực duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Truởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, tóm tắt,... phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi 
Thiền duyên, phi Đạo duyên, phi Tuơng ung duyên, phi Bất tuong ung duyên, phi Vô 
hữu duyên, phi Ly duyên có Quyền l,--- Hiện hữu 1, Bất ly 1. 

Phần phi quyền căn 

1051. 

* Phi Quyền duyên có Nhân 7,... Cảnh 9, tóm tắt... Bất ly 13. 

* Phi Quyền duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phần căn tóm tắt.phi Quả 

duyên, phi Thiền duyên, phi Đạo duyên, phi Tuong ung duyên, phi Bất tuong ung 
duyên, phi Vô hữu duyên, phi Ly duyên có Thực 1,... Hiện hữu 1, Ly 1. 

* Phi Quyền duyên có Nghiệp 7, vấn đề nhu phần phi nhân căn, tóm tắt. 

Phần phi thiền căn 

1052. 

Phi Thiền duyên có Nhân 7,.... Cảnh 9, tóm tắt,... Bất ly 13. 

Phần phi thiền căn nên sắp rộng nhu phần phi nhân căn. 

Phần phi đạo căn 

1053. 

Phần Đạo duyên có Nhân 7, tóm tắt,... có Bất ly 13. 

Nên sắp rộng như phần phi nhân căn {na hetumulakam). 

Phần phỉ tương ưng căn 

1054. 

Phi Tương ưng duyên có Nhân 3,.... Cảnh 9, Trưởng 8, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng 
sanh 5, Hỗ tương 1, Y chỉ 7, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 3, Nghiệp 3, 
Quả 1, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 7, Vô hữu 7, Ly 
7, Bất ly 7. 




160 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


1055. 

Phi Tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Trưởng 3,... Vô gián 
7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 5, Hỗ tương 1, Y chỉ 7, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố 
hưởng 3, Nghiệp 3, Quả 1, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, Bất tương ưng 5, Hiện 
hữu 7, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 7. 

1056. 

Phi Tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi 
Vô gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, có Y 
chỉ 3,.... Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Nghiệp 2, Thực 1, Quyền 1, Bất tương ưng 
5, Hiện hữu 7, Bất ly 7. 

1057. 

Bất tương ưng duyên cùng Nhân duyên, phần căn... tóm tắt... phi Đồng sanh duyên, 
phi Hỗ tương duyên, phi Y chỉ duyên có Cận y 9,... Hậu sanh 3, Nghiệp 2, Thực 1, 
Quyền 1, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 5, Bất ly 5. 

1058. 

Phi Tương ưng duyên, cùng phi Nhân duyên, phần căn... tóm tắt.... phi Y chỉ duyên, 
phi Cận y duyên, phi Tiền sanh duyên có Hậu sanh 3,... Nghiệp 2, Thực 1, Quyền 1, 
Bất tương ưng 3, Hiện hữu 5, Bất ly 5, tóm tắt. 

Phần phi bất tương ưng căn 

1059. 

Phi Bất tương ưng duyên có Nhân 3,... Cảnh 9, Trưởng 7, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng 
sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, Cận y 9, Tiền sanh 3, cố hưởng 3, Nghiệp 5, Quả 1, Thực 
3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 3, Hiện hữu 5, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 5. 

1060. 

Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Trưởng 3,... Vô 
gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, Cận y 9, cố hưởng 3, Nghiệp 5, 
Quả 1, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 7, Ly 7, 
Bất ly 3. 

1061. 

Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, 
phi Vô gián duyên, phi Liên tiếp duyên có Đồng sanh 3,... Hỗ tương 3, Y chỉ 3, Cận y 
9, Nghiệp 5, Quả 1, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 3, Hiện hữu 3, Bất 
ly 3. 

1062. 

Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, 
phi Vô gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên có 
Y chỉ 3,... Cận y 9, Nghiệp 2, Thực 1, Quyền 1, Hiện hữu 1, Bất ly 1. 

1063. 

Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, 
phi Vô gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, 
phi Y chỉ duyên, phi Cận y duyên, có Nghiệp 2,... Thực 1, Quyền 1, Hiện hữu 1, Bất ly 
1 . 

1064. 

Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phần căn tóm tắt... phi Nghiệp duyên 
có Thực 1,... Quyền 1, Hiện hữu 1, Bất ly 1. 

1065. 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


161 


Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, tóm tắt,... phi Nghiệp duyên, phi Quả 
duyên, phi Thực duyên, có Quyền 1,... Hiện hữu 1, Bất ly 1. 

1066. 

Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, tóm tắt,... phi Thực duyên, phi Thiền 
duyên, phi Đạo duyên, phi Tương ưng duyên, phi Vô hữu duyên, phi Ly duyên, có 
Quyền 1,... Hiện hữu 1, Bất ly 1. 

1067. 

Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phần căn tóm tắt... phi Quả duyên, phi 
Quyền duyên có thực 1... Hiện hữu 1, Bất ly 1. 

1068. 

Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phần căn tóm tắt... phi Quyền duyên, 
phi Thiền duyên, phi Đạo duyên, phi Tương ưng duyên, phi Vô hữu duyên, phi Ly 
duyên, có Thực 1,... Hiện hữu 1, Bất ly 1. 

Phần phi hiện hữu căn 

1069. 

Phi Hiện hữu duyên có Cảnh 9,... Trưởng 7, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Cận y 9, cố hưởng 
3, Nghiệp 2, Vô hữu 7, Ly 7, 

1070. 

Phi Hiện hữu duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Vô gián 7,... Liên tiếp 
7, Cận y 9, cố hưởng 3, Nghiệp 2, Vô hữu 7, Ly 7. 

1071. 

Phi Hiện hữu duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên có Cận y 9,... Nghiệp 2. 

1072. 

Phi Hiện hữu duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Y chỉ 
duyên, phi Cận y duyên, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh duyên, phi cố hưởng 
duyên, phi Quả duyên, phi Thực duyên, phi Quyền duyên, phi Thiền duyên, phi Đạo 
duyên, phi Tương ưng duyên, phi Bất tương ưng duyên, phi Vô hữu duyên, phi Ly 
duyên, phi Bất ly duyên có nghiệp 2. 

1073. 

Phi Hiện hữu duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Y chỉ 
duyên, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh duyên, phi cố hưởng duyên, phi Nghiệp 
duyên, phi Quả duyên, phi Thực duyên, phi Quyền duyên, phi Thiền duyên, phi Đạo 
duyên, phi Tương ưng duyên, phi Bất tương ưng duyên, phi Vô hữu duyên, phi Ly 
duyên, phi Bất ly duyên có Cận y 9. 

Phần phi vô hữu căn 

1074. 

Phi Vô hữu duyên có Nhân 7, tóm tắt... Ly 13. 

Nên phân rộng nhu phần phi nhân căn (na hetumũỉakam). 

Phần phỉ ly căn 

ms. 

Phi Ly duyên có Nhân 7, tóm tắt...có Bất ly 13. Nên phân rộng nhu phần phi nhân căn. 



162 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thiện 


Phần phi bất ly căn 

1076. , 

Phi Bất ly duyên có Cảnh 9, tóm tắt... Vô hữu 7, Ly 7. Nên phân rộng như phần phi 
hiện hữu căn. 

Dứt cách đổi lập thuận tùng nơi vẩn đề 
Dứt phần thứ nhứt tam đề thiện 


TAM ĐÈ THỌ (VEDANATIKA) 

Phần liên quan (Paticca vãra) 

1077. 

Pháp tương ưng lạc thọ liên quan pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do Nhân duyên 
(hetupaccaỵo): 

- 2 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng lạc thọ, 1 uẩn liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 2 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng lạc thọ, 1 uẩn liên quan 2 uẩn. 

1078. 

Pháp tương ưng khổ thọ liên quan pháp tương ưng khổ thọ sanh ra do Nhân duyên: 2 
uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng khổ thọ, 1 uẩn liên quan 2 uẩn. 

1079. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc liên quan pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh ra 
do Nhân duyên: 

- 2 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng phi khổ phi lạc thọ, 1 uẩn liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 2 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng phi khổ phi lạc thọ, 1 uẩn liên 
quan 2 uẩn. 

1080. 

Pháp tương ưng lạc thọ liên quan pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do Cảnh duyên... 
Trưởng duyên (khi tục sinh không có Trưởng duyên) ... Vô gián duyên, Liên tiếp 
duyên, Đồng sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y chỉ duyên, Cận y duyên, Tiền sanh 
duyên: 2 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng lạc thọ, 1 uẩn liên quan 2 uẩn Vật tiền sanh 
duyên, tóm tắt... 

1081. 

Pháp tương ưng lạc thọ liên quan pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do cố hưởng 
duyên,... Nghiệp duyên,... Quả duyên: 

- 2 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng lạc thọ, 1 uẩn liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 2 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng lạc thọ, 1 uẩn liên quan 2 uẩn. 

1082. 

Pháp tương ưng khổ thọ liên quan pháp tương ưng khổ thọ sanh ra do Quả duyên: 2 
uẩn liên quan 1 uẩn chung thân thức đồng sanh khổ, 1 uẩn liên quan 2 uẩn. 

1083. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh 
ra do Quả duyên: 

- 2 uẩn liên quan 1 uẩn phi khổ phi lạc thọ, 1 uẩn liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 2 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng phi khổ phi lạc thọ, 1 uẩn liên 
quan 2 uẩn. 




Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


163 


1084. 

Pháp tương ưng lạc thọ liên quan pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do Thực duyên,... 
Quyền duyên,... Thiền duyên,... Đạo duyên, Tương ưng duyên, Bất tương ưng duyên. 

- 2 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng lạc thọ, 1 uẩn liên quan 2 uẩn, vật Bất tương ưng 
Duyên. 

- Sát-na tục sinh: 2 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng lạc thọ, 1 uẩn liên quan 2 uẩn, uẩn 
liên quan vật Bất tương ưng duyên. 

1085. 

Pháp tương ưng khổ thọ liên quan pháp tương ưng khổ thọ sanh ra do Bất tương ưng 
duyên: 2 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng khổ thọ, 1 uẩn liên quan 2 uẩn; vật Bất tương 
ưng duyên. 

1086. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh 
ra do Bất tương ưng duyên: 

- 2 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng phi khổ phi lạc thọ, 1 uẩn liên quan 2 uẩn, vật Bất 
tương ưng duyên. 

- Sát-na tục sinh: 2 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng phi khổ phi lạc thọ, 1 uẩn liên 
quan 2 uẩn. Vật Bất tương ưng duyên, tóm tắt. 

Hiện hữu duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên, Bất ly duyên. 

1087. 

* Nhân có 3, Cảnh có 3, tóm tắt,... Bất ly 3. 

* Nhân duyên có Cảnh 3,... Quả 2, Bất ly 3, 

* Cảnh duyên... Trưởng duyên có Nhân 3,... Quả 2, Bất ly 3. 

* Cố hưởng duyên có Nhân 3,... Nghiệp 3, Thực 3, Bất ly 3. 

* Quả duyên có Nhân 2,... Cảnh 3, Trưởng 2, tóm tắt... Tiền sanh 3, Nghiệp 3, Thiền 2, 
Đạo 2, Bất ly 3. 

* Thiền duyên có Nhân 3,... Quả 2, Bất ly 3. 

* Đạo duyên có Nhân 3,... Quả 2, Bất ly 3. 

* Bất ly duyên có Nhân 3,... Vô hữu 3, Ly 3. 

Nên sắp rộng như đếm duyên trong tam đề thiện. 

1088. 

Pháp tương ưng lạc thọ liên quan pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do phi Nhân duyên: 2 
uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng lạc thọ vô nhân, 1 uẩn liên quan 2 uẩn. 

1089. 

Pháp tương ưng khổ thọ liên quan pháp tương ưng khổ thọ sanh ra do phi Nhân duyên: 
2 uẩn liên quan 1 uẩn chung thân thức đồng sanh khổ, 1 uẩn liên quan 2 uẩn. 

1090. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh 
ra do phi Nhân duyên: 

- 2 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng phi khổ phi lạc thọ vô nhân 1 uẩn liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: 2 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng phi khổ phi lạc thọ, 1 uẩn 
liên quan 2 uẩn. 

- Si đồng sanh, hoài nghi đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi 
đồng sanh phóng dật. 


1091 . 



164 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thọ 


Pháp tương ưng lạc thọ liên quan pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do phi Trưởng 
duyên: Phần tục sinh hoàn toàn phi Trưởng duyên. 

1092. 

Pháp tương ưng lạc thọ liên quan pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do phi Tiền sanh 
duyên: 2 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng lạc thọ nơi Vô sắc, 1 uẩn liên quan 2 uẩn. Sát- 
na tục sinh: 2 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng lạc thọ,l uẩn liên quan 2 uẩn. 

1093. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh 
ra do phi Tiền sanh duyên: 

- 2 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng phi khổ phi lạc thọ nơi Vô sắc 1 uẩn liên quan 2 
uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 2 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng phi khổ phi lạc thọ, 1 uẩn liên 
quan 2 uẩn. 

1094. 

Pháp tương ưng lạc thọ liên quan pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do phi Hậu sanh 
duyên,... phi cố hưởng duyên: 

Phi Hậu sanh duyên và phi cố hưởng duyên phần tục sinh đầy đủ. 

1095. 

Pháp tương ưng lạc thọ liên quan pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư (cetanã) tương ưng lạc thọ liên quan uẩn tương ưng lạc thọ. 

1096. 

Pháp tương ưng khổ thọ liên quan pháp tương ưng khổ thọ sanh ra do phi Nghiệp 
duyên: Tư tương ưng khổ thọ liên quan uẩn tương ưng khổ thọ 

1097. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh 
ra do phi Nghiệp duyên: Tư tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan uẩn tương ưng phi 
khổ phi lạc thọ. 

1098. 

Pháp tương ưng lạc thọ liên quan pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do phi Quả duyên,... 
phi Thiền duyên: 2 uẩn liên quan 1 uẩn chung thân thức đồng sanh lạc, 1 uẩn liên quan 
2 uẩn. 

1099. 

Pháp tương ưng khổ thọ liên quan pháp tương ưng khổ thọ sanh ra do phi Thiền 
duyên: 2 uẩn liên quan 1 uẩn chung thân thức đồng sanh khổ, 1 uẩn liên quan 2 uẩn. 

1100. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh 
ra do phi Thiền duyên: 2 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh nhãn thức, 1 uẩn liên quan 2 
uẩn. 

1101 . 

Pháp tương ưng lạc thọ liên quan pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do phi Đạo duyên: 2 
uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng lạc thọ vô nhân, 1 uẩn liên quan 2 uẩn. 

1102 . 

Pháp tương ưng khổ thọ liên quan pháp tương ưng khổ thọ sanh ra do phi Đạo duyên: 
2 uẩn liên quan 1 uẩn chung thân thức đồng sanh khổ, 1 uẩn liên quan 2 uẩn. 

1103 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


165 


Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh 
ra do phi Đạo duyên: 

- 2 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng phi khổ phi lạc thọ vô nhân 1 uẩn liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: 2 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng phi khổ phi lạc thọ, 1 uẩn 
liên quan 2 uẩn. 

1104. 

Pháp tương ưng lạc thọ liên quan pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do phi Bất tương ưng 
duyên: 2 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng lạc thọ nơi Vô sắc, 1 uẩn liên quan 2 uẩn. 

1105. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh 
ra do phi Bất tương ưng duyên: 2 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
nơi Vô sắc, 1 uẩn liên quan 2 uẩn. 

1106. 

Phi Nhân 3, phi Trưởng 3, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 3, phi cố huởng 3, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Bất tương ưng 2. 

1107. 

Phi Nhân duyên có phi Trưởng 3,... phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 3, phi cố huởng 3, 
phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Bất tương ưng 1. 

1108. 

Phi Nhân duyên cùng phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh duyên có phi Hậu sanh 1,... phi 
Cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 1. 

1109. 

Phi Nhân duyên cùng phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh duyên, 
phi Cố hưởng duyên, phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi Đạo duyên, có phi Bất 
tương ưng 1. 

1110 . 

Phi Trưởng duyên có phi Nhân 3,... phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, 
phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Bất tương ưng 2. 

1111 . 

Phi Tiền sanh duyên có phi Nhân 1,... phi Trưởng 2, phi Hậu sanh 2, phi cố hưởng 2, 
phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 2. 

1112 . 

Phi Tiền sanh duyên cùng phi Nhân duyên có phi Trưởng 1,... phi Hậu sanh 1, phi cố 
hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 1, tóm tắt. 

1113. 

Phi Hậu sanh duyên,... phi cố hưởng duyên,... phi Nghiệp duyên có phi Nhân 2,... phi 
Trưởng 3, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Quả 3, phi Đạo 2, phi 
Bất tương ưng 2. 

1114. 

Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên có phi Trưởng 2,... phi Tiền sanh 1, phi Hậu 
sanh 2, phi cố hưởng 2, phi Quả 2, phi Đạo 2, phi Bất tương ưng 1. 

1115. 

Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên phi truởng duyên, phi Tiền sanh duyên có phi 
Hậu sanh 1,... phi cố hưởng 1, phi Quả 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 1, tóm tắt. 

1116. 

Phi Quả duyên có phi Nhân 2,... phi Trưởng 3, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 3, phi cố 
hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Đạo 2, phi Bất tương ưng 2. 



166 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thọ 


Phi Quả duyên cũng nhu phi Nghiệp duyên. 

1117. 

Phi Thiền duyên có phi Nhân 3, phi Truởng 3, phi Hậu sanh 3, phi cố huởng 3, phi 
Đạo 3. 

1118. 

Phi Thiền duyên cùng phi Nhân duyên, phi Truởng duyên, phi Hậu sanh duyên, phi cố 
huởng duyên có phi Đạo 3. 

1119. 

Phi Đạo duyên có phi Nhân 3, phi Truởng 3, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 3, phi cố 
huởng 3, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thiền 3, phi Bất tuơng ung 1. 

1120 . 

Phi Đạo duyên cùng phi Nhân duyên có phi Truởng 3, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 
3, phi Cố huởng 3, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thiền 3, phi Bất tuơng ung 1. 

1121 . 

Phi Đạo duyên cùng phi Nhân duyên, phi Truởng duyên, phi Tiền sanh duyên, có phi 
Hậu sanh 1,... phi cố huởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Bất tuong ung 1, tóm tắt. 

1122. 

Phi Bất tuong ung duyên có phi Nhân 1,... phi Truởng 2, phi Tiền sanh 2, phi Hậu 
sanh 2, phi cố huởng 2, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Đạo 1. 

1123. 

Phi Bất tuơng ung duyên cùng phi Nhân duyên có phi Truởng 1,... phi Tiền sanh 1, phi 
Hậu sanh 1, phi cố huởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Đạo 1. 

1124. 

Phi Bất tuơng ung duyên cùng phi Nhân duyên, phi Truởng duyên, phi Tiền sanh 
duyên, phi Hậu sanh duyên, phi cố huởng duyên, phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên có 
phi Đạo 1. 

Dứt phần đếm ngược 

1125. 

Nhân duyên có phi Truởng 3,... phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 3, phi cố huởng 3, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Bất tuơng ung 2. 

1126. 

Nhân duyên cùng Cảnh duyên có phi Truởng 3,... phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 3, phi 
Cố huởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Bất tuong ung 2, 

Nên đếm rộng nhu tam đề thiện. 

Dứt cách thuận tùng, đoi lập 

1127. 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3,... Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 3, Hỗ tuong 3, Y chỉ 
3, Cận y 3, Tiền sanh 3, cố huởng 2, Nghiệp 3, Quả 3, Thực 3, Quyền 3, Thiền 2, Đạo 
1, Tuong ung 3, Bất tuơng ung 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 3. 

1128. 

Phi Nhân duyên cùng phi Truởng duyên có Cảnh 3,... Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng 
sanh 3, Hỗ tuong 3, Y chỉ 3, Cận y 3, Tiền sanh 3, cố huởng 2, Nghiệp 3, Quả 3, Thực 
3, Quyền 3, Thiền 2, Đạo 1, Tuơng ung 3, Bất tuong ung 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 
3, Bất ly 3. 

1129 . 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


167 


Phi Nhân duyên cùng phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh duyên có Cảnh 1,... Vô gián 1, 
Liên tiếp 1, Đồng sanh 1, Hỗ tương 1, Y chỉ 1, Cận y 1, cố hưởng 1, Nghiệp 1, Quả 1, 
Thực 1, Quyền 1, Thiền 1, Đạo 1, Tương ưng 1, Bất tương ưng 1, Hiện hữu 1, Vô hữu 
1, Ly 1, Bất ly 1. 

1130. 

Phi Nhân duyên cùng phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh duyên, 
phi Cố hưởng duyên, phi Nghiệp duyên có Cảnh l,--- Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng 
sanh 1, Hỗ tương 1, Y chỉ 1, Cận y 1, Thực 1, Quyền 1, Thiền 1, Tương ưng 1, Hiện 
hữu 1, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 1. 

1131. 

Phi Nhân duyên cùng phi Trưởng duyên tóm tắt, phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, 
phi Đạo duyên, phi Bất tương ưng duyên, có Cảnh 1,... Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng 
sanh 1, Hỗ tương 1, Y chỉ 1, Cận y 1, Thực 1, Quyền 1, Thiền 1, Tương ưng 1, Hiện 
hữu 1, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 1. 

Dứt phần phi nhân căn 

1132. 

Phi Trưởng duyên có Nhân 3, tóm tắt,... phi Tiền sanh duyên có Nhân 2, tóm tắt,... phi 
Hậu sanh duyên, phi cố hưởng duyên, phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên có Nhân 3... 

1133. 

Phi Thiền duyên có Cảnh 3,... Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 
3, Cận y 3, Tiền sanh 3, Nghiệp 3, Quả 3, Thực 3, Quyền 3, Tương ưng 3, Bất tương 
ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 3. 

Phi Đạo duyên có Cảnh 3,... Vô gián 3, Liên tiếp 3. 

1134. 

Phi Bất tương ưng duyên có Nhân 2,... Cảnh 2, Trưởng 2, Vô gián 2, Liên tiếp 2, Đồng 
sanh 2, Hỗ tương 2, Y chỉ 2, Cận y 2, cố hưởng 2, Nghiệp 2, Quả 2, Thực 2, Quyền 2, 
Thiền 2, Đạo 2, Tương ưng 2, Hiện hữu 2, Vô hữu 2, Ly 2, Bất ly 2. 

1135. 

Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh 1,... Vô gián 1, Liên tiếp 1, 
Đồng sanh 1, Hỗ tương 1, Y chỉ 1, Cận y 1, cố hưởng 1, Nghiệp 1, Quả 1, Thực 1, 
Quyền 1, Thiền 1, Đạo 1, Tương ưng 1, Hiện hữu 1, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 1. 

1136. 

Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh 
duyên, phi Hậu sanh duyên, phi cố hưởng duyên, phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, 
phi Đạo duyên có Cảnh l,--- Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 1, Hỗ tương 1, Y chỉ 1, 
Cận y 1, Thực 1, Quyền 1, Thiền 1, Tương ưng 1, Hiện hữu 1, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 
1 . 

1137. 

Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh 
duyên, phi Hậu sanh duyên, phi cố hưởng duyên, phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, 
phi Đạo duyên có Cảnh l,--- Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 1, Hỗ tương 1, Y chỉ 1, 
Cận y 1, Thực 1, Quyền 1, Thiền 1, Tương ưng 1, Hiện hữu 1, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 
1 . 

Dứt cách đoi lập thuận tùng 
Het phần liên quan 



168 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thọ 


Phần Tương ưng 

1138. 

... Đồng sanh pháp tương ưng lạc thọ... nhờ cậy pháp tương ưng lạc thọ... y chỉ pháp 
tương ưng lạc thọ... hỗn họp pháp tương ưng lạc thọ. 

1139. 

Pháp tương ưng lạc thọ tương ưng với pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do Nhân duyên: 
2 uẩn tương ưng 1 uẩn tương ưng lạc thọ, 1 uẩn tương ưng 2 uẩn. 

Dứt phần tương ưng 


Phần Vấn Đề 

1140. 

Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do Nhân duyên: 

- Nhân tương ưng lạc thọ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. 

- Sát-na tục sinh: Nhân tương ưng lạc thọ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân 
duyên. 

1141. 

Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Nhân duyên: 

Nhân tương ưng khổ thọ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. 

1142. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ 

bằng Nhân duyên: 

- Nhân tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân 
duyên. 

- Sát-na tục sinh: Nhân tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho uẩn tương ưng 
bằng Nhân duyên. 

1143. 

Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi tâm tương ưng lạc thọ bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi 
phản khán bằng tâm tương ưng lạc thọ. Sau khi xuất thiền, xuất đạo, xuất quả tâm 
tương ưng lạc thọ rồi phản khán bằng tâm tương ưng lạc thọ. 

- Tâm tương ưng lạc thọ Thánh (ariya) phản khán phiền não tương ưng lạc thọ đã trừ, 
hay phản khán phiền não đã hạn chế hoặc phiền não đã từng sanh trước kia. Hay 
tâm tương ưng lạc thọ quán uẩn tương ưng lạc thọ bằng vô thường, khổ não, vô ngã. 
Do thỏa thích vui mừng mong mỏi ấy thì ái dục, tà kiến tương ưng lạc thọ phát 
sanh... Mong mỏi uẩn tương ưng lạc thọ thì uẩn tương ưng lạc thọ phát sanh. 

1144. 

Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Cảnh duyên: 

- Tâm tương ưng lạc thọ bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi hối 
hận ưu phát sanh, thiền tương ưng lạc thọ sau khi hoại rồi hối hận ưu phát sanh. 

- Mong mỏi uẩn tương ưng lạc thọ cũng có thể làm cho uẩn tương ưng khổ thọ phát 
sanh. 

1145. 

Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng Cảnh 

duyên: 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


169 


- Tâm tương ưng lạc thọ bố thí nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi phản 
khán bằng tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ, thiền đạo quả tương ưng lạc thọ sau 
khi xuất rồi phản khán bằng tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ. 

- Tâm Thánh tương ưng phi khổ phi lạc thọ phản khán phiền não đã trừ, phản khán 
phiền não hạn chế và phiền não đã từng sanh. Hay tâm tương ưng phi khổ phi lạc 
thọ quán uẩn tương ưng lạc thọ bằng vô thường, khổ não, vô ngã. Hay thỏa thích 
vui mừng hy vọng ấy nên tham ái, tà kiến, hoài nghi, phóng dật tương ưng phi khổ 
phi lạc thọ sanh ra. 

- Tha tâm thông hội hiệp uẩn tương ưng lạc thọ. uẩn tương ưng lạc thọ làm duyên 
cho tha tâm thông, túc mạng thông, tuỳ nghiệp thông, vị lai thông và khán môn 
(ãvajjana) bằng Cảnh duyên. Mong mỏi uẩn tương ưng lạc thọ có thể uẩn tương 
ưng phi khổ phi lạc thọ sanh ra. 

1146. 

Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Cảnh duyên: 

- Nhớ đến sân thì sân, si sanh ra. 

- Nhớ đến si tương ưng khổ thọ thì si, sân sanh ra. 

- Nhớ đến thân thức đồng sanh khổ thì sân si sanh ra. 

- Nhớ đến uẩn tương ưng khổ thọ thì uẩn tương ưng khổ thọ sanh ra. 

1147. 

Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Cảnh duyên: 
Tâm Thánh tương ưng lạc thọ phản khán phiền não tương ưng lạc thọ đã trừ; hay 
phiền não bị hạn chế cùng phiền não đã từng sanh trước kia. Quán uẩn tương ưng khổ 
thọ bằng vô thường, khổ thọ, vô ngã bằng tâm tương ưng lạc thọ. Nhớ tưởng uẩn 
tương ưng khổ thọ nên uẩn tương ưng lạc thọ sanh ra. 

1148. 

Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng Cảnh 
duyên: 

- Tâm Thánh tương ưng phi khổ phi lạc thọ phản khán phiền não tương ưng khổ thọ 
đã trừ và bị hạn chế, hay phiền não đã từng sanh trước kia. Quán uẩn tương ưng khổ 
thọ bằng vô thường, khổ não, vô ngã bằng tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ. 

- Tha tâm thông hội hiệp với uẩn tương ưng khổ thọ. uẩn tương ưng khổ thọ làm 
duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tuỳ nghiệp thông, vị lai thông và khán 
môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

- Mong nhớ uẩn tương ưng khổ thọ nên uẩn tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh ra. 

1149. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Cảnh 
duyên: 

- Tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh 
giới rồi phản khán bằng tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ, xuất thiền, đạo quả 
tương ưng phi khổ phi lạc thọ rồi phản khán bằng tâm tương ưng phi khổ phi lạc 
thọ. 

- Tâm Thánh tương ưng phi khổ phi lạc thọ phản khán phiền não tương ưng, phi khổ 
phi lạc thọ đã trừ hay hạn chế, hoặc phiền não đã từng sanh. 

- Quán uẩn tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng vô thường, khổ não, vô ngã bằng tâm 
tương ưng phi khổ phi lạc thọ. Do thỏa thích vui mừng sự móng ấy nên tham ái, tà 
kiến, hoài nghi, phóng dật, tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh ra. 



170 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thọ 


- Tha tâm thông hội hiệp tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ. Không vô biên xứ làm 
duyên cho Thức vô biên xứ bằng Cảnh duyên... Vô sở hữu xứ làm duyên cho Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cảnh duyên, uẩn tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm 
duyên cho thần (túc) thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tuỳ nghiệp thông, vị lai 
thông và khán môn bằng Cảnh duyên. Mong tưởng uẩn tương ưng phi khổ phi lạc 
thọ nên uẩn tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh ra. 

1150. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Cảnh 

duyên: 

- Tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh 
giới rồi phản khán bằng tâm tương ưng lạc thọ. Sau khi xuất thiền, đạo quả tương 
ưng phi khổ phi lạc thọ rồi phản khán bằng tâm tương ưng lạc thọ. 

- Tâm tương ưng lạc thọ quán sự móng uẩn tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng vô 
thường, khổ não, vô ngã, rồi do thỏa thích vui mừng móng tưởng ấy nên tham ái, tà 
kiến, tương ưng lạc thọ sanh ra... móng tưởng uẩn tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
nên uẩn tương ưng lạc thọ sanh ra. 

1151. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Cảnh 

duyên: 

- Tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh 
giới rồi hối hận tức mình nên ưu sanh ra. 

- Thiền tương ưng phi khổ phi lạc thọ hoại rồi tức mình, hối hận nên ưu sanh ra. 
Móng tưởng uẩn tương ưng phi khổ phi lạc thọ nên uẩn tương ưng khổ thọ sanh ra. 

1152. 

Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Trưởng duyên có 

Cảnh trưởng và Trưởng đồng sanh: 

- Cảnh trưởng như là tâm tương ưng lạc thọ bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh 
tịnh giới rồi tâm tương ưng lạc thọ nặng chấp ấy nhớ lại thiện đã làm trước kia. Sau 
khi xuất thiền, đạo quả tương ưng lạc thọ rồi do nặng chấp ấy nên tâm tương ưng 
lạc thọ nhớ lại phản khán. Tâm nặng về uẩn tương ưng lạc thọ rồi thỏa thích vui 
mừng uẩn tương ưng lạc thọ nặng chấp ấy nên tham ái và tà kiến tương ưng lạc thọ 
mới phát sanh. 

- Trưởng đồng sanh như là trưởng tương ưng lạc thọ làm duyên cho uẩn tương ưng 
bằng Trưởng duyên. 

1153. 

Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng 

Trưởng duyên: 

- Cảnh trưởng như là tâm tương ưng lạc thọ bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh 
tịnh giới rồi tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ nặng chấp như thế rồi phản kh án 
việc thiện đã làm trước kia. Sau khi xuất thiền, đạo quả tương ưng lạc thọ rồi do 
nặng chấp ấy mới phản khán lại bằng tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ. 

- Tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ đã nặng về uẩn tương ưng lạc thọ mới thỏa thích 
vui mừng theo nặng chấp ấy có thể tham ái và tà kiến tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
phát sanh. 

1154. 

Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Trưởng duyên: 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


171 


- Trưởng đồng sanh như là trưởng tương ưng khổ thọ làm duyên cho uẩn tương ưng 
bằng Trưởng duyên. 

1155. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ 

bằng Trưởng duyên có cả Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như là tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ bố thí nguyện giữ ngũ giới, 
thọ trì thanh tịnh giới rồi do nặng chấp ấy mới phản khán bằng tâm tương ưng phi 
khổ phi lạc thọ. Thiền đạo quả tương ưng phi khổ phi lạc thọ sau khi xuất rồi đã 
nặng theo như thế mới phản khán lại bằng tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ. Tâm 
tương ưng phi khổ phi lạc thọ đã nặng thỏa thích vui mừng theo uẩn tương ưng phi 
khổ phi lạc thọ ấy, nên tham ái, tà kiến tương ưng phi kh ổ phi lạc thọ phát sanh.... 

- Trưởng đồng sanh như là trưởng tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho uẩn 
tương ưng bằng Trưởng duyên. 

1156. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng 

Trưởng duyên: 

- Cảnh trưởng như là tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ bố thí nguyện giữ ngũ giới, 
thọ trì thanh tịnh giới rồi do đã nặng chấp ấy phản khán bằng tâm tương ưng lạc thọ. 

- Thiền đạo quả tương ưng phi khổ phi lạc thọ sau khi xuất đã nặng về đó nên phản 
khán lại bằng tâm tương ưng lạc thọ. 

- Đã nặng chấp thỏa thích vui mừng uẩn tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng tâm 
tương ưng lạc thọ cũng đã nặng chấp ấy nên tham ái, tà kiến tương ưng lạc thọ phát 
sanh.... 

1157. 

Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn tương ưng lạc thọ sanh trước trước làm duyên cho uẩn tương ưng lạc thọ sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) tương ưng lạc thọ làm duyên cho tâm chuyển tộc 
(gotrabhũ) tương ưng lạc thọ bằng Vô gián duyên. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho tâm dũ tịnh (vodanã). 

- Tâm chuyển tộc (gotrabhũ) làm duyên cho đạo. 

- Tâm dũ tịnh ịvodanã) làm duyên cho đạo. 

- Tâm đạo làm duyên cho quả. 

- Tâm quả làm duyên cho quả fp/ỉa/aj. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) tương ưng lạc thọ làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô 
gián duyên. 

- Uẩn tương ưng lạc thọ làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) tương ưng lạc thọ 
bằng Vô gián duyên. 

1158. 

Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng Vô 

gián duyên: 

- Tâm tử tương ưng lạc thọ làm duyên cho tâm tục sinh (upapatticitta) phi khổ phi lạc 
thọ bằng Vô gián duyên. 

- Tâm hộ kiếp (bhavanga) tương ưng lạc thọ làm duyên cho tâm khán môn (ãvajjana) 
bằng Vô gián duyên. 

- Tâm thân thức đồng sanh lạc thọ làm duyên cho quả ý giới bằng Vô gián duyên. 



172 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thọ 


- Quả ý thức giới tương ưng lạc thọ làm duyên cho tố (kiriyã) ý thức giới bằng Vô 
gián duyên. 

- Hộ Kiếp tương ưng lạc thọ làm duyên cho tâm hộ kiếp tương ung phi khổ phi lạc 
thọ bằng Vô gián duyên. 

- Thiện và bất thiện tương ưng lạc thọ làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) tương 
ưng phi khổ phi lạc thọ. 

- Tâm tố (kirỉyã) làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna). 

- Tâm quả (phala) làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián duyên. 

1159. 

Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Vô gián duyên: 
Uẩn tương ưng khổ thọ sanh trước trước làm duyên cho uẩn tương ưng khổ thọ sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên. 

1160. 

Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng Vô 
gián duyên: Thân thức đồng sanh khổ thọ làm duyên cho quả ý giới bằng Vô gián 
duyên uẩn tương ưng khổ thọ làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) tương ưng phi 
khổ phi lạc thọ bằng Vô gián duyên. 

1161. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh trước trước làm duyên cho uẩn tương ưng 
phi khổ phi lạc thọ sanh sau bằng Vô gián duyên 

- Tâm thuận thứ (anuloma) tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho tâm chuyển 
tộc (gotrabhũ) tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng Vô gián duyên. 

- Tâm thuận thứ làm duyên cho tâm dũ tịnh (vedanã). 

- Tâm chuyển tộc (gotrabhũ) làm duyên cho đạo. 

- Tâm dũ tịnh (vedanã) làm duyên cho đạo. 

- Đạo làm duyên cho quả. 

- Quả làm duyên cho quả (phala) 

- Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho quả nhập thiền diệt. 

- Khi xuất thiền diệt, tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho tâm quả nhập 
thiền tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) tương ưng 
phi khổ phi lạc thọ bằng Vô gián duyên. 

1162. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Vô 
gián duyên: 

- Tâm tử tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho tâm tục sinh (upapatticitta) 
tương ưng lạc thọ bằng Vô gián duyên. 

- Khán môn (ãvajjana) làm duyên cho uẩn tương ưng lạc thọ bằng Vô gián duyên. 

- Ý giới quả làm duyên cho ý thức giới quả tương ưng lạc thọ bằng Vô gián duyên. 

- Tâm hộ kiếp (bhavanga) tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho tâm hộ kiếp 
tương ưng lạc thọ bằng Vô gián duyên. 

- Thiện, bất thiện tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho quả sơ kh ởi 
(vutthãna) tương ưng lạc thọ. 

- Tâm tố (kiriyã) làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna). 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


173 


- quả (phaỉa) làm duyên cho quả sơ khởi (vuỊịhãna). 

- Khi xuất thiền diệt, tâm Phi tuởng phi phi tuởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền 
tuơng ung lạc thọ bằng Vô gián duyên. 

1163. 

Pháp tuơng ung phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tuơng ung khổ thọ bằng Vô 
gián duyên: Tâm khán môn (ãvajjana) làm duyên cho uẩn tuơng ung khổ thọ bằng Vô 
gián duyên. 

1164. 

Pháp tuơng ung lạc thọ làm duyên cho pháp tuơng ung lạc thọ bằng Liên tiếp duyên: 
Nhu Vô gián duyên. 

1165. 

Pháp tuơng ung lạc thọ làm duyên cho pháp tuơng ung lạc thọ bằng Đồng sanh duyên: 

- 1 uẩn tuơng ung lạc thọ làm làm duyên cho 2 uẩn bằng Đồng sanh duyên, 2 uẩn làm 
duyên cho 1 uẩn bằng Đồng sanh duyên. 

- Sát-na tục sinh: 1 uẩn tuơng ung lạc thọ làm duyên cho 2 uẩn bằng Đồng sanh 
duyên, 2 uẩn làm duyên cho 1 uẩn bằng Đồng sanh duyên. 

1166. 

Pháp tuơng ung khổ thọ làm duyên cho pháp tuơng ung khổ thọ bằng Đồng sanh 
duyên: 1 uẩn tuơng ung khổ thọ làm duyên cho 2 uẩn bằng Đồng sanh duyên, 2 uẩn 
làm duyên cho 1 uẩn bằng Đồng sanh duyên. 

Tuơng ung khổ thọ không có trong lúc tục sinh. 

1167. 

Pháp tuơng ung phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tuơng ung phi khổ phi lạc thọ 
bằng Đồng sanh duyên: 

- 1 uẩn tuơng ung phi khổ phi lạc thọ làm làm duyên cho 2 uẩn bằng Đồng sanh 
duyên, 2 uẩn làm duyên cho 1 uẩn bằng Đồng sanh duyên. 

- Sát-na tục sinh: 1 uẩn làm duyên cho 2 uẩn tuơng ung phi khổ phi lạc thọ bằng 
Đồng sanh duyên, 2 uẩn làm duyên cho 1 uẩn bằng Đồng sanh duyên. 

1168. 

Pháp tuơng ung lạc thọ làm duyên cho pháp tuơng ung lạc thọ bằng Hỗ tuơng 
duyên,... Y chỉ duyên (Hỗ tuơng duyên, Y chỉ duyên cũng nhu Đồng sanh duyên). 

1169. 

Pháp tuơng ung lạc thọ làm duyên cho pháp tuơng ung lạc thọ bằng Cận y duyên có 
Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như là nương đức tin tương ưng lạc thọ mạnh có thể bố thí, nguyện giữ 
ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới có thể làm cho thiền tương ưng lạc thọ phát sanh, 
pháp quán phát sanh, đạo phát sanh, thông phát sanh, có thể nhập thiền đặng, gầy 
ngã mạng, chấp cúng tế tà kiến bằng tâm tương ưng lạc thọ. 

- Móng giới tương ưng lạc thọ mạnh có thể văn, xả, trí, ái, si, ngã mạn, tà kiến, hy 
vọng... nương thân thức đồng sanh lạc mạnh có thể bố thí, tóm tắt... làm cho nhập 
thiền đặng bằng tâm tương ưng lạc thọ. 

- Trong phần có đức tin thành năm thứ nên thêm câu gây ngã mạn, chấp cứng, tà 
kiến, còn ngoài ra không nên thêm. 

- Thu đạo, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, đức tin... tương ưng lạc thọ, giới, 
văn, xả, trí, ái, si, ngã mạn, tà kiến,vọng dục... tương ưng lạc thọ và thân thức đồng 
sanh lạc làm duyên cho tín, giới, văn, xả, trí, ái, si, ngã mạn, tà kiến,vọng dục. 



174 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thọ 


tương ưng lạc thọ luôn thân thức đồng sanh lạc cùng tất cả uẩn tương ưng lạc thọ 
bằng Cận y duyên. 

1170. 

Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Cận y duyên: 

- Thuần cận y như là: Nương đức tin tương ưng lạc thọ mạnh có thể tự làm cho sôi 
nổi nóng nảy chịu khổ tìm tòi thảnh căn bản. 

- Nương giới, văn, xả, trí tương ưng lạc thọ có thể làm cho sôi nổi nóng nảy chịu khổ 
tìm tòi thảnh căn bản. 

- Nương ái tương ưng lạc thọ mạnh có thể si, ngã mạn, tà kiến, vọng dục... nương 
thân thức đồng sanh lạc mạnh có thể sát sanh, thu đạo, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác 
khẩu, ỷ ngữ, cắt đứt giao thông, cưóp giựt tổng quát, cưóp giựt từng nhà, chặn 
đường vắng, tìm kiếm vợ người, giết dân vườn, người chợ, sát phụ, sát mẫu, giết la 
hán, chích máu mình Phật, phá hòa hợp Tăng với tâm tương ưng khổ thọ. 

- Nương đức tin lạc thọ mạnh có thể trì giới, đa văn, xả, trí, ái, si, ngã mạn, tà kiến, 
vọng dục... thân thức đồng sanh lạc làm duyên cho ưu... si, thân thức đồng sanh 
khổ, tất cả uẩn tương ưng khổ thọ bằng Cận y duyên. 

1171. 

Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng Cận y 

duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như là nương đức tin tương ưng lạc thọ mạnh có thể bố thí, nguyện giữ 
ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới bằng tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ có thể làm 
cho thiền sanh ra, pháp quán sanh ra, đạo sanh ra, thông sanh ra, nhập thiền đặng 
cho đến gầy ngã mạn, chấp cứng tà kiến đều bằng tâm tương ưng phi khổ phi lạc 
thọ. 

- Trì giới nương tương ưng lạc thọ mạnh có thể đa văn, xả, trí, ái, si, ngã mạn, chấp 
cứng tà kiến... nương thân thức đồng sanh lạc mạnh làm duyên cho tâm tương ưng 
phi khổ phi lạc thọ bố thí, tóm tắt,... nhập thiền đặng, cũng làm duyên cho tâm phi 
khổ phi lạc thọ làm việc thu đạo, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, cắt giao 
thông, cướp giựt trùm hết, cưóp riêng từng nhà, chặn đường vắng, tìm vợ người, 
giết kẻ vườn người chợ. 

- Đức tin nương tương ưng lạc thọ mạnh có thể trì giới, đa văn, xả, trí, tín, ái, si, ngã 
mạn, tà kiến, vọng dục bằng tâm tương ưng lạc thọ. 

- Thân thức đồng sanh lạc trợ cho tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ tín ngưỡng, trì 
giới, đa văn, xả, trí, ái, si, ngã mạn, tà kiến, vọng dục... 

- Thân thức đồng sanh lạc làm duyên cho các uẩn tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng 
Cận y duyên. 

1172. 

Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Cận y duyên 

rộng có 2: Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương sân mạnh có thể sát sanh, thu đạo... cho đến phá hòa hợp 
Tăng bằng tâm tương ưng khổ thọ. 

- Người ngu rất nương thân thức đồng sanh khổ có thể sát sanh, thu đạo... cho đến 
phá hòa họp Tăng bằng tâm tương ưng khổ thọ. 

- Sân si do thân thức đồng sanh khổ làm duyên cho sân si. Thân thức đồng sanh kh ổ 
làm duyên cho các uẩn tương ưng khổ thọ bằng Cận y duyên. 


1173 . 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


175 


Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Cận y duyên: 

- Thuần cận y như đa nương sân sát chúng, trộm cưóp... cũng có thể làm cho tâm bố 
thí... cho đến thiền tương ưng lạc thọ phát sanh. 

- Đa nương si trong sân, đa nương thân thức đồng sanh khổ có thể bố thí... bằng tâm 
tương ưng lạc thọ... tóm tắt. 

- Đa nương sân, si trong sân làm duyên cho đức tin tương ưng lạc thọ phát sanh... có 
thể thân thức đồng sanh lạc thọ hay uẩn tương ưng lạc thọ do Cận y làm duyên. 

1174. 

Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng Cận 
y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như là đa nương sân sát chúng, có thể tâm bố thí... tương ưng phi kh ổ 
phi lạc thọ phát sanh. 

- Đa nương si trong sân, đa nương thân thức đồng sanh khổ có thể bố thí... bằng tâm 
tương ưng phi khổ phi lạc thọ... 

- Đa nương sân, si trong sân, thân thức đồng sanh khổ có thể làm cho đức tin phát 
sanh... bằng tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ. uẩn tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
do Cận y duyên. 

1175. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
bằng Cận y duyên chia cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như vầy: Đa nương đức tin tương ưng phi khổ phi lạc thọ có thể bố 
thí... bằng tâm tương ưng phi kh ổ phi lạc thọ. 

- Do tà kiến có thể trì giới... bằng tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ do văn, xả, trí, 
ái, si, ngã mạn, tà kiến... 

- Đa nương hy vọng có thể bố thí v.v... bằng tâm tương ưng phi kh ổ phi lạc thọ, tóm 
tắt. 

- Trộm cưóp... có thể nhập thiền bằng tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ. 

- Sát chúng... đức tin tương ưng phi khổ phi lạc trợ đức tin, trì giới, đa văn, xả, trí, ái, 
si, ngã mạn, tà kiến, vọng dục tương ưng phi khổ phi lạc thọ, tóm tắt... làm duyên 
cho... vọng dục, hay uẩn tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng Cận y duyên. 

1176. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Cận y 
duyên chia cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Đa nương đức tin tương ưng phi khổ phi lạc thọ có thể bố thí 
bằng tâm tương ưng lạc thọ. 

- Phi kh ổ phi lạc thọ... cho đến đa nương vọng dục có thể bố thí... bằng tâm tương 
ưng lạc thọ. 

- ... có thể trộm cưóp hay nhập thiền bằng tâm tương ưng lạc thọ. 

- Gây sát chúng, nương đức tin tương ưng phi khổ phi lạc thọ... cho đến vọng dục trợ 
thân thức đồng sanh lạc, hoặc đức tin tương ưng lạc thọ... vọng dục trợ thân thức 
đồng sanh lạc hay uẩn tương ưng lạc thọ bằng Cận y duyên. 

1177. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Cận 
y duyên chia Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như là đa nương đức tin tương ưng phi khổ phi lạc thọ có thể tự làm 
cho ta buồn khổ do sự tìm tòi căn bản. 



176 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thọ 


- Trì giới... tương ưng phi kh ổ phi lạc thọ, tóm tắt,... đa nương... cho đến hy vọng có 
thể sát, đạo... bằng tâm tương ưng khổ thọ... tóm tắt,... phá hòa họp Tăng. 

- Đức tin tương ưng phi khổ phi lạc thọ, tóm tắt,... cho đến hy vọng có thể sân với si, 
thân thức đồng sanh khổ hay là uẩn tương ưng khổ thọ sanh ra do Cận y duyên. 

1178. 

Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng cố hưởng duyên: 

- Uẩn tương ưng lạc thọ sanh trước trước làm duyên cho uẩn tương ưng lạc thọ sanh 
ra sau sau bằng cố hưởng duyên. 

- Tâm thuận thứ (anuỉoma) trợ cái tâm chuyển tộc (gotrabhũ) 

- Tâm thuận thứ (anuỉoma) trợ cái tâm dũ tịnh (vedanã). 

- Tâm chuyển tộc (gotrabhũ) trợ đạo. 

- Tâm dũ tịnh (vedanã) trợ đạo bằng cố hưởng duyên. 

1179. 

Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng cố hưởng 
duyên: uẩn tương ưng khổ thọ sanh trước trước làm duyên cho uẩn tương ưng khổ thọ 
sanh sau sau bằng cố hưởng duyên. 

1180. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
bằng Cố hưởng duyên: 

- Uẩn tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh trước trước làm duyên cho uẩn tương ưng 
phi khổ phi lạc thọ sanh sau sau bằng cố hưởng duyên. 

- Tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ thuận thứ (anuloma) làm duyên cho tâm chuyển 
tộc (gotrabhũ). 

- Thuận thứ (anuỉoma) làm duyên cho dũ tịnh (vodanã) 

- Tâm chuyển tộc làm duyên cho đạo. 

- Tâm dũ tịnh (vedanã) làm duyên cho đạo bằng cố hưởng duyên. 

1181. 

Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Nghiệp duyên có 
Đồng sanh và Biệt thời. 

- Đồng sanh như là tư (cetanã) tương ưng lạc thọ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng 
Nghiệp duyên. 

- Biệt thời (Nãnãkhanika) như là tư (cetanã) tương ưng lạc thọ làm duyên cho dị thục 
quả và uẩn tương ưng lạc thọ bằng Nghiệp duyên. 

1182. 

Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Nghiệp duyên: 

- Biệt thời (Nãnãkhanika) như là tư (cetanã) tương ưng lạc thọ làm duyên cho dị thục 
quả và uẩn tương ưng khổ thọ bằng Nghiệp duyên. 

1183. 

Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng 
Nghiệp duyên: 

- Biệt thời như là tư (cetanã) tương ưng lạc thọ làm duyên cho dị thục quả và uẩn 
tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng Nghiệp duyên. 

1184. 

Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Nghiệp duyên 
có Đồng sanh và Biệt thời. 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


177 


- Đồng sanh như là tư (cetanã) tưong ưng khổ thọ làm duyên cho uẩn tưoTig ưng 
bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như là tư (cetanã) tưong ưng khổ thọ làm duyên cho dị thục quả và uẩn 
tương ưng khổ thọ bằng Nghiệp duyên. 

1185. 

Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng 
Nghiệp duyên: 

- Biệt thời (Nãnãkhanika) như là tư (cetanã) tương ưng khổ thọ làm duyên cho uẩn 
tương ưng phi khổ phi lạc thọ và dị thục quả (vipãka) bằng Nghiệp duyên. 

1186. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như là tư (cetanã) tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho uẩn 
tương ưng bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như là tư (cetanã) tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho uẩn tương 
ưng phi khổ phi lạc thọ và dị thục quả bằng Nghiệp duyên. 

1187. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng 
Nghiệp duyên: 

- Biệt thời như là tư (cetanã) tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho uẩn quả 
tương ưng lạc thọ bằng Nghiệp duyên. 

1188. y 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng 
Nghiệp duyên: 

- Biệt thời như là tư tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho uẩn quả tương ưng 
khổ thọ bằng Nghiệp duyên. 

1189. 

Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Quả duyên: 

- 1 uẩn quả tương ưng lạc thọ làm duyên cho 2 uẩn bằng Quả duyên, 2 uẩn làm duyên 
cho 1 uẩn bằng Quả duyên. Sát-na tục sinh: 1 uẩn tương ưng lạc thọ làm duyên cho 
2 uẩn bằng Quả duyên, 2 uẩn làm duyên cho 1 uẩn... 

1190. 

* Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Quả duyên: 1 
uẩn quả tương ưng khổ thọ làm duyên cho 2 uẩn bằng Quả duyên... 

* Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
bằng Quả duyên: 1 uẩn quả tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho 2 uẩn. Sát-na 
tục sinh... 

1191. 

Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Thực duyên, ... 
bằng Quyền duyên, bằng Thiền duyên, bằng Đạo duyên, bằng Tương ưng duyên, bằng 
Hiện hữu duyên, bằng Vô hữu duyên, bằng Ly duyên, bằng Bất ly duyên. 

Phần nhân căn 

1192. 



178 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thọ 


Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 5, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, 
Cận y 9, Cố hưởng 3, Nghiệp 8, Quả 3, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 
3, Hiện hữu 3, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 3. 

1193. 

Nhân duyên có Trưởng 2, ... Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, Quả 2, Quyền 2, Đạo 
2, Tương ưng 2, Hiện hữu 3, Bất ly 3. 

1194. 

* Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có 3. 

* Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 2. 

* Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 2. 

* Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 2. 

* Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 
ly 2. 

* Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, 
Bất ly 2. 

Phần cảnh căn 

1195. 

* Cảnh Trưởng có Trưởng 4,... Cận y 4. 

* Cảnh, Trưởng, Cận y đều có 4. 

Phần trưởng căn 

1196. 

Trưởng duyên có Nhân 2, ... cảnh 4, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, Cận y 4, Quả 
2, Thực 3, Quyền 3, Đạo 3, Tương ưng 3, Hiện hữu 3, Bất ly 3. 

1197. 

* Trưởng, Cảnh, Cận y 4. 

* Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 3. 

* Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 2. 

* Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 3. 

* Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 

2 . 

* Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 3. 

* Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 

2 . 

1198. 

* Trưởng, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 

* Trưởng, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, 
Bất ly 2. 

Phần vô gián và liên tiếp căn 

1199. 

Vô gián duyên có Liên tiếp 7,... Cận y 7, cố hưởng 3, Nghiệp 2, Vô hữu 7, Ly 7. 

1200. 

* Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Vô hữu: 7. 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


179 


* VÔ gián, Liên tiếp, Cận y, cố hưởng, Vô hữu, Ly: 3. 

* Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Nghiệp, Vô hữu, Ly: 2. 

Liên tiếp duyên cũng như Vô gián duyên. 

Phần đồng sanh, tương tế và y chỉ căn 

1201. 

Đồng sanh duyên, Hỗ tương duyên cùng Y chỉ duyên có Nhân 3, ... Trưởng 3, Đồng 
sanh 3, Hỗ tương 3, Nghiệp 3, Quả 3, Thực 3, quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 3, 
Hiện hữu 3, Bất ly 3. 

1202. 

* Y chỉ, Đồng sanh, Hỗ tương, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* Y chỉ, Đồng sanh, Hỗ tương, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

Phần cận y căn 

1203 

Cận y duyên có Cảnh 4,... Trưởng 4, Vô gián 7, Liên tiếp 7, cố hưởng 3, Nghiệp 8, Vô 
hữu 7, Ly 7. 

1204. 

* Cận y, Cảnh, Trưởng 4. 

* Cận y, Vô gián, Liên tiếp, Vô hữu, Ly: 7. 

* Cận y, Vô gián, Liên tiếp, cố hưởng, Vô hữu, Ly: 3. 

* Cận y, Nghiệp 8. 

* Cận y, Vô gián, Liên tiếp, Nghiệp, Vô hữu, Ly; 2. 

Phần cố hưởng căn 

1205. 

* Cố hưởng duyên có Vô gián 2,... Liên tiếp 3, Cận y 3, Vô hữu 3, Ly 3. 

* Cố hưởng, Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Vô hữu, Ly 3. 

Phần nghiệp căn 

1206. 

Nghiệp duyên có Vô gián 3,... Liên tiếp 2, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, Cận y 8, 
Quả 3, Thực 3, Tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 2, Ly 2, Bất ly 3. 

1207. 

* Nghiệp, Cận y có 8. 

* Nghiệp, Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Vô hữu, Bất ly: 2. 

* Nghiệp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* Nghiệp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

Phần quả căn 

1208. 

* Quả duyên có Nhân 2,... Trưởng 2, Đồng sanh 3, tóm tắt,... Hiện hữu 3, Bất ly 3. 

* Quả, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 3. 

Phần thực căn 

1209. 



180 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thọ 


Thực duyên có Trưởng 3, ... Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, Nghiệp 3, Quả 3, 
Quyền 3, Tương ưng 3, Hiện hữu 3, Bất ly 3... 

1210. 

* Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Nghiệp, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Nghiệp, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* Thực, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly; 3. 

* Thực, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 
ly: 2. 

Phần quyền căn 

1211 . 

Quyền duyên có Nhân 2,... Trưởng 3, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, Quả 3, Thực 
3, Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 3, Hiện hữu 3, Bất ly 3. 

1212. 

* Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3 

* Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 2. 

* Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thiền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 2. 

* Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thiền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, đạo,Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 2. 

* Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly; 3 

* Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* Quyền, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* Quyền, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 

ly- 2; 

* Quyền, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 3. 

* Quyền, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 

2 . 

* Quyền, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 2. 

* Quyền, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 2. 

* Quyền, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 

ly- 2; 

* Quyền, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, 
Bất ly: 2. 

Phần thiền căn 
1213. 

Thiền duyên có Đồng sanh 3,... Hỗ tương 3, Y chỉ 3, Quả 2, Quyền 3, Đạo 3, Tương 
ưng 3, Hiện hữu 3, Bất ly 3. 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


181 


1214. 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 2. 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 2. 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly; 2. 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 

2 . 

Phần đạo căn 

1215. 

Đạo duyên có Nhân 2,.... Trưởng 3, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, Quả 2, Quyền 
3, Thiền 3, Tương ưng 3, Hiện hữu 3, Bất ly 3. 

1216. 

* Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 2. 

* Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 2. 

* Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thiền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly; 2. 

* Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Thiền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Thiền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 

2 . 

* Đạo, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* Đạo,Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Thiền, Tương ưng, Hiện hữu, 
Bất ly: 2. 

* Đạo,Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 2. 

* Đạo, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 2. 

* Đạo, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 

ly- 2- 

* Đạo, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, 
Bất ly: 2. 

Phần tương ưng căn 

1217. 

Tương ưng duyên có Nhân 3,... Trưởng 3, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, Nghiệp 
3, Quả 3, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, Hiện hữu 3, Bất ly 3. 

1218. 

* Tương ưng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly; 3. 

* Tương ưng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* Hiện hữu duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên, Bất ly duyên: 3. 

Dứt phần vẩn đề thuận tùng. 


1219. 



182 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thọ 


Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Cảnh duyên,... 
bằng Đồng sanh duyên,... bằng Y chỉ duyên,... bằng Nghiệp duyên. 

1220. 

Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Cảnh duyên,... 
bằng Cận y duyên,... bằng Nghiệp duyên. 

1221. 

Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng Cảnh 
duyên,... bằng Cận y duyên,... bằng Nghiệp duyên. 

1222. 

Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Cảnh duyên,... 
bằng Đồng sanh duyên,... bằng Cận y duyên,... bằng Nghiệp duyên. 

1223. 

Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Cảnh duyên,... 
bằng Cận y duyên. 

1224. 

Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng Cảnh 
duyên,... bằng Cận y duyên,... bằng Nghiệp duyên. 

1225. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
bằng Cảnh duyên,... bằng Đồng sanh duyên,... bằng Cận y duyên,... bằng Nghiệp 
duyên. 

1226. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Cảnh 
duyên,... bằng Cận y duyên,... bằng Nghiệp duyên. 

1227. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Cảnh 
duyên,... bằng Cận y duyên,... bằng Nghiệp duyên. 

1228. 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, phi Trưởng 9, phi Vô gián 9, phi Liên tiếp 9, phi Đồng sanh 9, 
phi Hỗ tương 9, phi Y chỉ 9, phi Cận y 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố 
hưởng 9, phi Nghiệp 9, phi Quả 9, phi Thực 9, phi Quyền 9, phi Thiền 9, phi Đạo 9, 
phi Tương ưng 9, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu 9, phi Ly 9, phi 
Bất ly 9. 

1229. 

* Phi Nhân duyên có phi Cảnh 9, tóm tắt,... phi Bất ly 9. 

* Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên có phi Trưởng 9,... phi Cận y 8, tóm tắt,... phi 
Bất ly 9. 

* Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, tóm tắt,... phi Cận y duyên, phi Tiền sanh 
duyên, phi Hậu sanh duyên, phi cố hưởng duyên, phi Quả duyên, phi Thực duyên, tóm 
tắt,... có phi Bất ly 8. 

Dứt phần phi nhân căn. 

Tri thức nên phân đếm tất cả căn (mũla) trong phần đổi lập cũng như tam đề thiện. 

Dứt cách đoi lập. 


1230 . 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


183 


* Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 
3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 
3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Bất tưong ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

* Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Cảnh 3, tóm 
tắt,... phi Ly 3. 

Tri thức nên đếm thuận tùng, đối lập cũng như tam đề thiện. 

Nghiệp duyên có phi Nhân 8, phi Cảnh 8,..., phi Bất ly 8. 

Dứt cách đếm thuận tùng và đoi lập 

1231. 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Trưởng 5, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 3, Hỗ 
tương 3, Y chỉ 3, Cận y 9, cố hưởng 3, Nghiệp 8, Quả 3, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, 
Đạo 3, Tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 3. 

1232. 

* Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên có Trưởng 3,... Vô gián 7, tóm tắt,... Bất ly 3. 

* Phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên tiếp 
duyên, có Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, Cận y 9, Nghiệp 8, Quả 3, Hiện hữu 3, 
Bất ly 3. 

1233. 

* Phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phần căn tóm tắt,... phi Y chỉ duyên có Cận y 9,... 
nghiệp 8. 

* Phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, tóm tắt,... phi Cận y duyên, phi Tiền sanh duyên, phi 
Hậu sanh duyên, phi cố hưởng duyên, phi Quả duyên, phi Thực duyên, phi Quyền 
duyên, phi Thiền duyên, phi Đạo duyên, phi Tương ưng duyên, phi Bất tương ưng 
duyên, phi Hiện hữu duyên, phi Vô hữu duyên, phi Ly duyên, phi Bất ly duyên có 
nghiệp 8. 

Dứt phần phi nhân căn 

1234. ^ 

Phi Cảnh duyên có Nhân 3, tóm tắt,... Nghiệp 8, Bất ly 3. 

1235. 

Phi Bất ly duyên có Cảnh 9,... Trưởng 4, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Cận y 9, cố hưởng 3, 
Nghiệp 8, Vô hữu 7, Ly 7. 

1236. ' 

Phi Bất ly duyên, phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, có Vô gián 7,... Liên tiếp 7, Cận y 
9, Cố hưởng 3, Nghiệp 8, Vô hữu 7, Ly 7. 

1237. 

Phi Bất ly duyên phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián 
duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Y chỉ 
duyên, phi Cận y duyên, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh duyên, phi cố hưởng 
duyên, phi Quả duyên, phi Thực duyên, phi Quyền duyên, phi Thiền duyên, phi Đạo 
duyên, phi Tương ưng duyên, phi Bất tương ưng duyên, phi Hiện hữu duyên, phi Vô 
hữu duyên, phi Ly duyên có nghiệp 8. 

Người biết nên đếm đối lập thuận tùng nhu tam đề thiện. 

Dứt cách đoi lập thuận tùng 
Dứt phần tam đề thọ là đề thứ hai 




184 


Vị trí - Tam đề - Tam đề thọ 



TAM ĐÈ QUẢ 


Phần Liên Quan (Paticcavara) 

1238. 

* Pháp quả liên quan pháp quả sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn quả... 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn quả, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp quả sanh ra do Nhân duyên: 

- Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn quả. 

- Sát-na tục sinh sắc tục sinh liên quan uẩn quả. 

* Pháp quả và pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan pháp quả sanh ra do 
Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh liên quan 1 uẩn quả, 2 uẩn và sắc nuơng tâm sanh 
liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn quả, 2 uẩn và sắc tục sinh liên 
quan 2 uẩn. 

1239. 

* Pháp dị thục nhân liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn liên 
quan 1 uẩn dị thục nhân, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do Nhân 
duyên: sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn dị thục nhân. 

* Pháp dị thục nhân và pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan pháp dị thục 
nhân sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh liên quan 1 uẩn dị thục 
nhân, 2 uẩn và sắc nuơng tâm sanh liên quan 2 uẩn. 

1240. 

* Pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân 
sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh liên quan 1 uẩn phi dị thục quả phi dị thục nhân, 2 uẩn 
và sắc nuơng tâm sanh liên quan 2 uẩn. 

- 3 đại sung liên quan 1 đại sung (mahãbhũta), 2 đại sung liên quan 2 đại sung, sắc 
nuơng tâm sanh, sắc tục sinh, và sắc y sinh liên quan sắc đại sung. 

* Pháp dị thục quả liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Sát-na tục 
sinh, uẩn quả liên quan vật. 

* Pháp quả và pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên: Sát-na tục sinh, chu uẩn quả liên quan vật, sắc tục sinh liên quan đại sung. 

1241. 

* Pháp dị thục quả liên quan pháp quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do Nhân duyên: 
Sát-na tục sinh, 3 uẩn liên quan 1 uẩn và vật, 2 uẩn liên quan 2 uẩn và vật. 

* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên: sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn quả và đại sung, sát-na tục sinh: sắc tục sinh 
liên quan uẩn quả và đại sung. 


186 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề quả 


* Pháp quả và pháp phi quả phi nhân liên quan pháp quả và pháp phi quả phi nhân sanh 
ra do Nhân duyên. Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn quả và vật, 2 uẩn liên quan 2 
uẩn và vật, sắc tục sinh liên quan uẩn quả và đại sung. 

1242. 

Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân sanh ra 
do Nhân duyên: sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn dị thục nhân và sắc đại sung. 

1243. 

Pháp quả liên quan pháp quả sanh ra do Cảnh duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn quả, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn quả, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

1244. 

Pháp dị thục nhân liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do Cảnh duyên: 3 uẩn liên quan 
1 uẩn dị thục nhân, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

1245. 

* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do Cảnh duyên: 3 uẩn 
liên quan 1 uẩn phi quả phi nhân, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp quả liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do Cảnh duyên: Sát-na tục sinh: 
Chu uẩn quả liên quan vật. 

1246. 

Pháp quả liên quan pháp quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do Cảnh duyên: Sát-na 
tục sinh, 3 uẩn liên quan 1 uẩn quả và vật, 2 uẩn liên quan 2 uẩn và vật. 

1247. 

* Pháp quả liên quan pháp quả sanh ra do Truởng duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn quả, 2 
uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp quả sanh ra do Truởng duyên: sắc nuơng tâm 
sanh liên quan uẩn quả. 

* Pháp quả và pháp phi quả phi nhân liên quan pháp quả sanh ra do Truởng duyên: 3 
uẩn và sắc nuơng tâm sanh liên quan 1 uẩn quả, 2 uẩn và sắc nuơng tâm sanh liên 
quan 2 uẩn. 

Liên quan pháp dị thục nhân có 3 cách. 

1248. 

Pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân 
sanh ra do Truởng duyên: 

- 3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh liên quan 1 uẩn phi dị thục quả phi dị thục nhân, 2 uẩn 
và sắc nuơng tâm sanh liên quan 2 uẩn, 3 đại sung liên quan 1 đại sung. 

- Sắc tâm, sắc tục sinh và sắc y sinh liên quan sắc đại sung. 

1249. 

Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do Truởng 
duyên: sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn quả và đại sung. 

1250. 

Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp nhân và phi quả phi nhân sanh ra do Truởng 
duyên: sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn dị thục nhân và đại sung. 

1251. 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


187 


Pháp quả liên quan pháp quả sanh ra do Vô gián duyên,... do Liên tiếp duyên đều nhu 
Cảnh duyên. 

Đồng sanh duyên cũng như Nhân duyên. 

1252. 

Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do Đồng sanh duyên: 
Sắc ngoại,... sắc sở y vật thực,... sắc sở y âm dương,... Bực vô tưởng.... 

Đồng sanh duyên chỉ khác như thế. 

1253. 

* Pháp quả liên quan pháp quả sanh ra do Hỗ tương duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn quả, 2 
uẩn liên quan 2 uẩn. Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn quả, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp quả sanh ra do Hỗ tưoug duyên: Sát-na tục sinh: 
Vật liên quan uẩn quả. 

* Pháp quả và pháp phi quả phi nhân liên quan pháp quả sanh ra do Hỗ tương duyên: 
Sát-na tục sinh, 3 uẩn và vật liên quan 1 uẩn quả, 2 uẩn và vật liên quan 2 uẩn. 

1254. 

Pháp dị thục nhân liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do Hỗ tương duyên: 3 uẩn liên 
quan 1 uẩn dị thục nhân, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

1255. 

* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do Hỗ tương duyên: 3 
uẩn liên quan 1 uẩn phi quả phi nhân,... 3 đại sung liên quan 1 đại sung... sắc ngoại, 
sắc vật thực, sắc âm dương... 3 đại sung liên quan 1 đại sung vô tưởng... 

* Pháp quả liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do Hỗ tương duyên: Sát-na tục sinh, 
uẩn quả liên quan vật. 

1256. 

Pháp quả liên quan pháp quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do Hỗ tương duyên: 
Sát-na tục sinh, 3 uẩn liên quan 1 uẩn quả và vật, 2 uẩn liên quan 2 uẩn và vật. 

1257. 

Pháp quả liên quan pháp quả sanh ra do Y chỉ duyên, tóm tắt,... do Cận y duyên, do 
Tiền sanh duyên. 

1258. 

Pháp dị thục nhân liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do cố hưởng duyên: 3 uẩn liên 
quan 1 uẩn dị thục nhân, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

1259. 

Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do cố hưởng duyên: 3 
uẩn liên quan 1 uẩn phi quả phi nhân, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

1260. 

Pháp quả liên quan pháp quả sanh ra do Nghiệp duyên, tóm tắt,... do Quả duyên có 3 
phần. 

1261. 

* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do Quả duyên: 3 đại 
sung liên quan 1 đại sung: sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh và sắc y sinh liên quan sắc 
đại sung. 

* Pháp quả liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do Quả duyên: Sát-na tục sinh: Chư 
uẩn quả liên quan vật. 



188 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề quả 


* Pháp quả và pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do Quả 
duyên: Sát-na tục sinh: uẩn quả liên quan vật, sắc tục sinh liên quan đại sung. 

1262. 


* Pháp quả liên quan pháp quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do Quả duyên ... 

* Pháp phi quả phi nhân sanh ra do Quả duyên... 

* Pháp quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do Quả duyên... 

1263. 

Pháp quả liên quan pháp quả sanh ra do Thực duyên, tóm tắt... Quyền duyên, Thiền 
duyên, Đạo duyên, Tuơng ung duyên, Bất tuơng ung duyên, Hiện hữu duyên, Vô hữu 
duyên, Ly duyên, Bất ly duyên. 

1264. 

Nhân 13, Cảnh 5, Truởng 9, Vô gián 5, Liên tiếp 5, Đồng sanh 13, Hỗ tuơng 7, Y chỉ 
13, Cận y 5, Tiền sanh 3, cố huởng 2, nghiệp 13, Quả 9, Thực 13, Quyền 13, thiền 13, 
Đạo 13, Tuơng ung 5, Bất tuơng ung 13, Hiện hữu 13, Vô hữu 5, Ly 5, Bất ly 13. 

1265. 

Nhân duyên có Cảnh 5,... Bất ly 13. 

Xin sắp nhu tam đề thiện (kusalattika). 

1266. 

Cố huởng duyên có Nhân 2,... Cảnh 2, Truởng 2, Vô gián 2, Liên tiếp 2, Đồng sanh 2, 
Hỗ tuơng 2, Y chỉ 2, Cận y 2, Tiền sanh 2, Nghiệp 2, Thực 2, Quyền 2, Thiền 2, Đạo 
2, Tuơng ung 2, Bất tuơng ung 2, Hiện hữu 2, Vô hữu 2, Ly 2, Bất ly 2. 

1267. 

Quả duyên có Nhân 9,... Cảnh 3, Truởng 5, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 9, Hỗ 
tuơng 6, Y chỉ 9, Cận y 3, Tiền sanh 1, Nghiệp 9, Thực 9, Quyền 9, Thiền 9, Đạo 9, 
Tuơng ung 3, Bất tuơng ung 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 9. 

Dứt cách đếm thuận tùng 


1268. 


* Pháp quả liên quan pháp quả sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn quả vô Nhân, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: 3 uẩn liên quan 1 uẩn quả, 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên 
quan 2 uẩn. 


* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp quả sanh ra do phi Nhân duyên: 

- Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn quả vô nhân. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: sắc tục sinh liên quan uẩn quả. 


* Pháp quả và pháp phi quả phi nhân liên quan pháp quả sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh liên quan 1 uẩn quả vô Nhân, 2 uẩn và sắc nuơng tâm 
sanh liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn quả, 2 uẩn và sắc tục 
sinh liên quan 2 uẩn. 

1269. 

Pháp dị thục nhân liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do phi Nhân duyên: Si đồng 
sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh 
phóng dật. 

1270. 

* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


189 


- 3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn phi quả phi nhân vô nhơn, 2 uẩn và 
sắc nương tâm sanh liên quan 2 uẩn, 3 Đại-Sung liên quan 1 đại sung, 2 đại sung 
liên quan 2 đại sung, sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh, sắc y sinh liên quan đại 
sung,... sắc ngoại, sắc nương vật thực, sắc nương âm dương. 

- 3 đại sung liên quan 1 đại sung Vô tưởng; sắc tục sinh sắc y sinh liên quan sắc đại 
sung. 

* Pháp quả liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên: Sát-na tục sinh 
vô nhơn: Chư uẩn liên quan vật, sắc tục sinh liên quan đại sung. 

* Pháp quả và phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Nhân 
duyên: Sát-na tục sinh vô nhơn: Chư uẩn quả liên quan vật, sắc tục sinh liên quan đại 
sung. 

1271. 

* Pháp quả liên quan pháp quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên: 
Sát-na tục sinh vô nhơn: 3 uẩn liên quan 1 uẩn quả và vật, 2 uẩn liên quan 2 uẩn và 
vật. 

* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi 
Nhân duyên: 

- Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn quả vô nhơn và đại sung. 

- Sát-na tục sinh vô nhơn: sắc tục sinh liên quan uẩn quả và sắc đại sung. 

* Pháp quả và pháp phi quả phi nhân liên quan pháp quả và pháp phi quả phi nhân sanh 
ra do phi Nhân duyên: 

- Sát-na tục sinh vô nhơn: 3 uẩn liên quan 1 uẩn quả và vật, 2 uẩn liên quan 2 uẩn và 
vật. 

- Sắc tục sinh liên quan uẩn quả và đại sung. 

1272. 

Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp quả sanh ra do phi Cảnh duyên: 

- Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn quả. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn quả. 

1273. 

Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do phi Cảnh duyên: sắc 
nương tâm sanh liên quan uẩn dị thục nhân. 

1274. 

Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Cảnh duyên: 

- Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn phi quả phi nhân, 3 đại sung liên quan 1 đại 
sung. 

- Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh và sắc y sinh liên quan đại sung; sắc ngoại... sắc 
vật thực.., sắc âm dương. 

- 3 đại sung liên quan 1 đại sung vô tưởng. 

- Sắc tục sinh, sắc y sinh liên quan đại sung. 

1275. 

Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi 
Cảnh duyên: 

- Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn quả và đại sung. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh (katattãrũpa) liên quan uẩn quả và đại sung. 

1276. 



190 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề quả 


Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân sanh ra 
do phi Cảnh duyên: sắc nuoug tâm sanh liên quan uẩn dị thục nhân và đại sung. 

1277. 

Pháp quả liên quan pháp quả sanh ra do phi Truởng duyên,... 

Nên đếm thuận tùng (anuloma) như Đồng sanh duyên, tóm tắt. 

1278. 

Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp dị thục quả sanh ra do phi Vô gián duyên,... phi 
Liên tiếp duyên, phi Hỗ tương duyên: 

- Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh, sắc y sinh liên quan đại sung,... sắc ngoại, sắc vật 
thực, sắc âm dương... 

- Sắc tục sinh, sắc y sinh liên quan đại sung vô tưởng. 

Phi Cận y duyên chỉ khác với phi Hỗ tương duyên chỉ có bấy nhiêu. 

1279. 

* Pháp dị thục quả liên quan pháp dị thục quả sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn quả Vô sắc, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn quả, tóm tắt. 

* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp dị thục quả sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

- Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn quả. 

- Sát-na tục sinh:... tóm tắt. 

* Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân liên quan pháp quả sanh ra do phi Tiền 
sanh duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn quả, 2 uẩn và sắc tục sinh liên 
quan 2 uẩn. 

1280. 

* Pháp dị thục nhân liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 3 uẩn 
liên quan 1 uẩn dị thục nhân nơi Vô sắc, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn dị thục nhân. 

1281. 

* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Tiền sanh 
duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi quả phi nhân Vô sắc, 2 uẩn liên quan 2 uẩn, sắc nương 
tâm sanh liên quan uẩn phi quả phi nhân. 

- 3 đại sung liên quan 1 đại sung,... sắc ngoại,... sắc vật thực,... sắc âm dương.... liên 
quan 1 đại sung Vô tưởng. 

* Pháp dị thục quả liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Tiền sanh duyên: Sát- 
na tục sinh: Chư uẩn quả liên quan vật. 

* Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do 
phi Tiền sanh duyên: Sát-na tục sinh: Chư uẩn quả liên quan vật, sắc tục sinh liên quan 
đại sung. 

1282 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


191 


* Pháp dị thục quả liên quan pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi 
Tiền sanh duyên: Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn quả và vật, 2 uẩn liên quan 2 
uẩn và vật 

* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do 
phi Tiền sanh duyên: 

- Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn quả và đại sung. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn quả và đại sung. 

* Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân liên quan pháp dị thục quả và pháp phi quả 
phi nhân sanh ra do phi Tiền sanh duyên: Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn quả và 
vật, 2 uẩn liên quan 2 uẩn và vật, sắc tục sinh liên quan uẩn quả và đại sung. 

1283. 

* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân sanh ra 
do phi Tiền sanh duyên: sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn dị thục nhân và đại sung. 

* Pháp dị thục quả liên quan pháp dị thục quả sanh ra do phi Hậu sanh duyên; tóm 
tắt,... do phi Cố huởng duyên:... 

* Pháp dị thục quả liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do phi Nghiệp duyên... tu 
(cetanã) dị thục nhân liên quan uẩn dị thục nhân. 

1284. 

Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

- Tu (cetanã) phi quả phi nhân liên quan uẩn phi quả phi nhân. 

- 3 đại sung liên quan 1 đại sung, sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm duơng... sắc y sinh 
(upãdayãpa) liên quan đại sung. 

1285. 

* Pháp dị thục nhân liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do phi Quả duyên: 3 uẩn liên 
quan 1 uẩn dị thục nhân, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do phi Quả duyên: sắc 
nuơng tâm sanh liên quan uẩn dị thục nhân. 

* Pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do phi 
Quả duyên: 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn dị thục nhân, 2 uẩn và sắc tâm liên quan 
2 uẩn. 

1286. 

Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Quả duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi quả phi nhân, 2 uẩn và sắc tâm liên quan 2 uẩn. 
3 đại sung liên quan 1 đại sung; 

- Sắc tâm, sắc y sinh liên quan (sắc) đại sung;... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm 
duơng. 

- 3 đại sung liên quan 1 đại sung vô tuởng. 

- Sắc tục sinh, sắc y sinh (upãdãrũpa) liên quan đại sung. 

1287. 

Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân sanh ra 
do phi Quả duyên: sắc tâm liên quan uẩn dị thục nhân và đại sung. 

1288. 

Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Thực duyên: 

- ... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm duơng. 



192 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề quả 


- 3 đại sung liên quan 1 đại sung Vô tuởng; sắc tục sinh, sắc y sinh liên quan đại sung 
(mahãbhũta) 

1289. 

Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Quyền duyên: 3 
đại sung liên quan 1 đại sung,... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm duơng. sắc mạng 
quyền liên quan sắc đại sung Vô tuởng. 

1290. 

Pháp dị thục quả liên quan pháp dị thục quả sanh ra do phi Thiền duyên: 3 uẩn liên 
quan 1 uẩn đồng sanh Ngũ thức, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

1291. 

Pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân 
sanh ra do phi Thiền duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn thuộc sắc ngoại... sắc vật thực... sắc 
âm duơng và Vô tuởng. 

1292. 

Pháp dị thục quả liên quan pháp dị thục quả sanh ra do phi Đạo duyên:... liên quan 1 
uẩn quả vô nhơn có 3 cách. 

1293. 

Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Đạo duyên:... 
liên quan 1 uẩn phi quả phi nhân vô nhơn có 3 cách. 

1294. 

Pháp dị thục quả liên quan pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi 
Đạo duyên: Sát-na tục sinh vô nhân... liên quan 1 uẩn quả và vật có 3 cách. 

1295. 

* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp dị thục quả sanh ra do phi Tuơng ung duyên: Có 
2 cách. 

* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do phi Tuơng ung duyên: 
Có 2 cách. 

* ... liên quan pháp phi quả phi nhân có 1 cách. 

1296. 

Pháp dị thục quả liên quan pháp dị thục quả sanh ra do phi Bất tuơng ung duyên: 3 uẩn 
liên quan 1 uẩn quả Vô sắc, 3 uẩn liên quan 2 uẩn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

1297. 

Pháp dị thục nhân liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do phi Bất tuơng ung duyên: 3 
uẩn liên quan 1 uẩn dị thục nhân Vô sắc, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

1298. 

Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Bất tuơng ung 
duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi quả phi nhân Vô sắc, 2 uẩn liên quan 2 uẩn,... sắc ngoại... 
sắc vật thực... sắc âm duơng. 

- 3 đại sung liên quan 1 đại sung Vô tuởng. 

- Sắc tục sinh, sắc y sinh liên quan (sắc) đại sung. 

1299. 

Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp dị thục quả sanh ra do phi Vô hữu duyên... phi 
Ly duyên. 

1300. 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


193 


Phi Nhân 10, phi Cảnh 5, phi Trưởng 13, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tương 
5, phi Cận Y 5, phi Tiển sanh 12, phi Hậu sanh 13, phi cố hưởng 13, phi Nghiệp 2, phi 
Quả 5, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 2, phi Đạo 9, phi Tương ưng 5, phi Bất 
tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

1301. 

Phi Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 10, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi 
Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 10, phi Hậu sanh 10, phi cố hưởng 10, phi 
Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 2, phi Đạo 9, phi Tương ưng 
3, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

1302. 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên có phi Trưởng 3,... phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 
3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Dứt phần phi nhân căn 

Người trí nên phân đếm theo tam đề thiện (kusalattika) 

Dứt cách đối lập 

1303. 

Nhân duyên có phi Cảnh 5,... phi Trưởng 13, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ 
tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 12, phi Hậu sanh 13, phi cố hưởng 13, phi Nghiệp 

2, phi Quả 5, phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

1304. 

Nhân duyên cùng Cảnh duyên có phi Trưởng 5,... phi Tiền sanh 5, phi Hậu sanh 5, phi 
Cố hưởng 5, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Bất tương ưng 3. 

1305. 

Nhân duyên, Cảnh duyên cùng Trưởng duyên có phi Tiền sanh 3,... phi Hậu sanh 3, 
phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Bất tương ưng 3. 

1306. 

Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên cùng Vô gián duyên, phần căn tóm tắt,... 
Tiền sanh duyên có phi Hậu sanh 3,... phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, tóm 
tắt. 

Xin đếm như thuận tùng, đối lập trong tam đề thiện 

Dứt cách thuận tùng, đổi lập 

1307. 

Phi Nhân duyên có Cảnh 5,... Vô gián 5, Liên tiếp 5, Đồng sanh 10, Hỗ tương 7, Y chỉ 
10, Cận y 5, Tiền sanh 3, cố hưởng 2, Nghiệp 10, Quả 9, Thực 10, Quyền 10, Thiền 
10, Đạo 1, Tương ưng 5, Bất tương ưng 10, Hiện hữu 10, Vô hữu 5, Ly 5, Bất ly 10. 

1308. 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên có Đồng sanh 3...Hỗ tương 2, Y chỉ 3, Nghiệp 

3, Quả 3, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 3, Bất ly 3. 

1309. 

Phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên tiếp 
duyên cùng phi Hỗ tương duyên có Đồng sanh 3...Y chỉ 3, Nghiệp 3, Quả 3, Thực 3, 
Quyền 3, Thiền 3, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 3, Bất ly 3, tóm tắt. 

Phần phi Nhân căn nên phân đếm nhu tam đề thiện. 

Đối lập, thuận tùng nên chia rộng như cách rộng tam đề thiện 



194 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề quả 


Phần Đồng Sanh (Sahạịatavara) 

1310. 

* Pháp quả đồng sanh pháp quả sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn đồng sanh 1 uẩn quả, 1 
uẩn đồng sanh 3 uẩn, 2 uẩn đồng sanh 2 uẩn, tóm tắt. 

* Nhân 13... Bất ly 13 

* Phi Nhân duyên 10,... phi Ly 5. 

* Nhân duyên có phi Cảnh 5,... phi Bất tuơng ung 3. 

* Phi Nhân duyên có Cảnh 5,... Bất ly 13. 

Dứt phần đồng sanh 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) 

1311. 

* Pháp dị thục quả ỷ trượng pháp dị thục quả sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn ỷ trượng (nhờ cậy) 1 uẩn quả, 1 uẩn ỷ trượng 3 uẩn, 2 uẩn ỷ trượng 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh... 

* Pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp dị thục quả sanh ra do Nhân duyên: 

- Sắc tâm nhờ cậy uẩn quả. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh (katattãrũpa) nhờ cậy (paccaya) uẩn quả. 

* Pháp quả và pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp quả sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm ỷ trượng (paccayã) 1 uẩn quả, 2 uẩn và sắc tâm ỷ trượng 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh... 

1312. 

* Pháp dị thục nhân nhờ cậy pháp dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn ỷ trượng 1 
uẩn dị thục nhân, 2 uẩn ỷ trượng 2 uẩn. 

* Pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên: sắc tâm nhờ 
cậy uẩn dị thục nhân. 

* Pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp dị thục nhân sanh ra do 
Nhân duyên: 3 uẩn và sắc tâm ỷ trượng 1 uẩn dị thục nhân, 2 uẩn và sắc tâm ỷ trượng 
2 uẩn. 

1313. 

* Pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm ỷ trượng 1 uẩn phi quả phi nhân, 2 uẩn và sắc tâm 
(cittasamatthãna) ỷ trượng 2 uẩn, ỷ trượng 1 đại sung... sắc tâm, sắc tục sinh và sắc 
y sinh nhờ cậy sắc đại sung. 

- Chư uẩn phi quả phi nhân nhờ cậy vật. 

* Pháp dị thục quả nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do Nhân duyên: 

- Chư uẩn quả nhờ cậy vật. 

- Sát-na tục sinh: Chư uẩn quả nhờ cậy vật. 

* Pháp dị thục nhân nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Chư uẩn dị 
thục nhân nhờ cậy vật ( vatthu). 

* Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên: 

- Uẩn quả nhờ cậy vật; sắc nương tâm sanh nhờ cậy đại sung. 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


195 


- Sát-na tục sinh: Chư uẩn quả nhờ cậy vật, sắc tục sinh nhờ cậy đại sung. 

* Pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên: uẩn dị thục nhân nhờ cậy vật, sắc tâm nhờ cậy đại sung. 

1314. 

* Pháp dị thục quả nhờ cậy pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên: 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn quả và vật, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn quả và vật, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật. 

* Pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do Nhân duyên: 

- Sắc tâm nhờ cậy uẩn quả và (sắc) đại sung. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh nhờ cậy uẩn quả và đại sung. 

* Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp quả và pháp phi quả phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn quả và vật, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật. 

- Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẩn quả và đại sung. 

- Sát-na tục sinh 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn quả và vật, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật, sắc tục 
sinh nhờ cậy uẩn quả và đại sung. 

1315. 

* Pháp dị thục nhân nhờ cậy pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn dị thục nhân và vật, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật. 

* Pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp phi quả phi nhân và pháp phi quả phi nhân sanh 
ra do Nhân duyên: sắc nương tâm sanh ịcittasamutthãna) nhờ cậy uẩn dị thục nhân và 
(sắc) đại sung. 

* Pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp dị thục nhân và pháp phi 
quả phi nhân sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn dị thục nhân và vật (vatthu), 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật. 

- Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẩn dị thục nhân và đại sung. 

1316. 

Pháp dị thục quả nhờ cậy pháp dị thục quả sanh ra do Cảnh duyên: 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn quả, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh. 

1317. 

Pháp dị thục nhân nhờ cậy pháp dị thục nhân sanh ra do Cảnh duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 
uẩn dị thục nhân, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn. 

1318. 

* Pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do Cảnh duyên: 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn phi quả phi nhân, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn. 

- Uẩn phi quả phi nhân nhờ cậy vật. 

* Pháp dị thục quả ỷ trượng pháp phi quả phi nhân sanh ra do Cảnh duyên: 

- Nhãn thức ỷ trượng (nhờ cậy) nhãn xứ, nhĩ thức ỷ trượng nhĩ xứ, tỷ thức ỷ trượng tỷ 
xứ, thiệt thức ỷ trượng thiệt xứ, thân thức ỷ trượng thân xứ. 

- Sát-na tục sinh: Chư uẩn quả ỷ trượng vật. 



196 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề quả 


* Pháp dị thục nhân ỷ trượng pháp phi quả phi nhân sanh ra do Cảnh duyên: Chư uẩn dị 
thục nhân ỷ trượng vật. 

1319. 

Pháp dị thục quả nhờ cậy pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do Cảnh 
duyên: 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và nhãn 
xứ,... Nhĩ... tỷ... thiệt... thân. 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn quả và vật, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật. 

- Sát-na tục sinh 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn quả và vật, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật. 

1320. 

Pháp dị thục nhân ỷ trượng pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân sanh ra do 
Cảnh duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn dị thục nhân và vật, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật. 

1321. 

Pháp dị thục quả ỷ trượng pháp dị thục quả sanh ra do Trưởng duyên: 

- ... nhờ cậy 1 uẩn quả có 3 cách. 

Trong sát-na tục sinh không có Trưởng duyên (Adhipati). 

- ... trưởng nhờ cậy pháp dị thục nhân sanh ra có 3 cách. 

1322. 

Pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do Trưởng duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn phi quả phi nhân, 2 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 2 uẩn, 3 
đại sung nhờ cậy 1 đại sung. 

- Sắc nương tâm sanh nhờ cậy đại sung, 

- Uẩn phi quả phi nhân nhờ cậy vật. 

1323. 

* Pháp dị thục quả nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do Trưởng duyên: Chư uẩn 
quả ỷ trượng vật. 

* Pháp dị thục nhân nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do Trưởng duyên: Chư uẩn 
dị thục nhân nhờ cậy vật (vatthu). 

* Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do 
Trưởng duyên: Chư uẩn quả ỷ trượng vật, sắc tục sinh ỷ trượng đại sung. 

* Pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do 
Trưởng duyên: Chư uẩn dị thục nhân ỷ trượng vật, sắc tục sinh ỷ trượng (sắc) đại sung. 

1324. 

* Pháp dị thục quả nhờ cậy pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do 
Trưởng duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn quả và vật, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật (vatthu). 

* Pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do 
Trưởng duyên: sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẩn quả và đại sung. 

* Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp dị thục quả và pháp phi quả 
phi nhân sanh ra do Trưởng duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn quả và vật, 2 uẩn nhờ cậy 2 
uẩn và vật. Sắc nưong tâm sanh nhờ cậy uẩn quả và đại sung. 

1325. 

* Pháp dị thục nhân nhờ cậy pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân sanh ra do 
Trưởng duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn dị thục nhân và vật, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật. 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


197 


* Pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân sanh ra do 
Truởng duyên: sắc nuơng tâm sanh ỷ truợng uẩn dị thục nhân và đại sung. 

* Pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp dị thục nhân và phi quả phi 
nhân sanh ra do Truởng duyên: 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn dị thục nhân và vật, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật. 

- Sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy uẩn dị thục nhân và đại sung. 

1326. 

Pháp dị thục quả nhờ cậy pháp dị thục quả sanh ra do Vô gián duyên, Liên tiếp duyên. 
Giống nhu Cảnh duyên (Ẵmmmanapaccaya) 

1327. 

*... Đồng sanh duyên,... Tuơng tế duyên: 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn quả, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn quả, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn. 

* Pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp dị thục quả sanh ra do Hỗ tuơng duyên: Sát-na 
tục sinh: Vật nhờ cậy uẩn quả. 

* Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp dị thục quả sanh ra do Hỗ 
tuơng duyên: Sát-na tục sinh: 3 uẩn và vật nhờ cậy 1 uẩn quả, 2 uẩn và vật nhờ cậy 2 
uẩn. 

1328. 

Pháp dị thục nhân ỷ truợng pháp dị thục nhân sanh ra do Hỗ tuơng duyên: 3 uẩn nhờ 
cậy 1 uẩn dị thục nhân, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn. 

1329. 

* Pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do Hỗ tuơng duyên: 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn phi quả phi nhân, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn, 3 đại sung nhờ cậy 1 đại 
sung. 

- Sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm duơng... 3 đại sung nhờ cậy 1 đại sung Vô tuởng, 3 
đại sung nhờ cậy 2 đại sung, uẩn phi quả phi nhân nhờ cậy vật. 

* Pháp dị thục quả nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do Hỗ tuơng duyên: 

- Nhãn thức ỷ truợng nhãn xứ,... thân thức ỷ truợng thân xứ, uẩn quả ỷ truợng vật. 

- Sát-na tục sinh: Chu uẩn quả ỷ truợng vật. 

* Pháp dị thục nhân ỷ truợng pháp phi quả phi nhân sanh ra do Hỗ tuơng duyên: Chu 
uẩn dị thục nhân ỷ truợng vật. 

1330. 

Pháp dị thục quả ỷ truợng pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do Hỗ 
tuơng duyên: 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và nhãn 
xứ, nhĩ... tỷ... thiệt... thân. 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn quả và vật 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và vật nhờ cậy 1 uẩn quả và vật, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật. 

1331. 

Pháp dị thục nhân ỷ truợng pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân sanh ra do Hỗ 
tuơng duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn dị thục nhân và vật, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật. 

1332. 



m 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề quả 


* Pháp dị thục quả ỷ trượng pháp dị thục quả sanh ra do Y chỉ duyên (Nissayapaccayo): 
Cũng như Đồng sanh duyên. 

* ... Do Cận y duyên, do Tiền sanh duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn quả, 2 uẩn nhờ cậy 2 
uẩn, uẩn nhờ cậy Vật tiền sanh duyên. 

Cũng giống như Vô gián duyên (Anantarapaccayo). 

1333. 

Pháp dị thục nhân ỷ trượng pháp dị thục nhân sanh ra do cố hưởng duyên: 3 uẩn nhờ 
cậy 1 uẩn quả dị thục nhân, 1 uẩn nhờ cậy 3 uẩn, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn. 

1334. 

* Pháp phi quả phi nhân ỷ trượng pháp phi quả phi nhân sanh ra do cố hưởng duyên:... ỷ 
trượng (paccayã) 1 uẩn phi quả phi nhân, chư uẩn phi quả phi nhân nhờ cậy vật. 

* Pháp dị thục nhân nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do cố hưởng duyên: Chư 
uẩn dị thục nhân nhờ cây vật ịvatthu). 

1335. 

Pháp dị thục nhân ỷ trượng pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân sanh ra do cố 
hưởng duyên: 1 uẩn nhờ cậy 1 uẩn dị thục nhân và vật, 1 uẩn nhờ cậy 3 uẩn và vật, 2 
uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật. 

1336. 

Pháp dị thục quả ỷ trượng pháp dị thục quả sanh ra do Nghiệp duyên: Có 3 cách như 
Đồng sanh (duyên). 

1337. 

* Pháp dị thục quả ỷ trượng pháp dị thục quả sanh ra do Quả duyên có 3 cách. 

* Pháp phi quả phi nhân ỷ trượng pháp phi quả phi nhân sanh ra do Quả duyên: 

- 3 đại sung ỷ trượng 1 đại sung, 2 đại sung ỷ trượng 2 đại sung. 

- Sắc nưong tâm sanh, sắc tục sinh và sắc y sinh ỷ trượng đại sung. 


* ... Pháp dị thục quả và cả 2 câu sau đều có 3 cách. 

* ... Pháp dị thục quả và phi quả phi nhân có 3 cách. 

* ... Do Thực duyên, Quyền duyên, Thiền duyên, Đạo duyên, Tưong ưng duyên, Bất 
tương ưng duyên, Hiện hữu duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên, Bất ly duyên. 

1338. ^ 

Nhân 17, Cảnh 7, Trưởng 17, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 17, Hỗ tương 9, Y chỉ 
17, Cận y 7, Tiền sanh 7, cố hưởng 4, Nghiệp 17, Quả 9, Thực 17, Quyền 17, Thiền 
17, Đạo 17, Tương ưng 7, Bất tương ưng 17, Hiện hữu 17, Vô hữu 17, Ly 7, Bất ly 17. 

1339. 

Nhân duyên có Cảnh 7,... Trưởng 17, tóm tắt,... Bất ly 17. 


Nên đếm rộng như tam đề thiện (kusalattika). 

Dứt cách thuận tùng 


1340. 

* Pháp dị thục quả ỷ trượng pháp dị thục quả sanh ra do Nhân duyên: uẩn nhờ cậy 1 uẩn 
quả vô nhơn, có 3 cách. 


* Pháp dị thục nhân ỷ trượng pháp dị thục nhân sanh ra do phi Nhân duyên: Si đồng 
sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh 
phóng dật. 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


199 


* Pháp phi quả phi nhân ỷ trượng pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên:... 
nhờ cậy 1 uẩn phi quả phi nhân vô nhân. 

* Pháp dị thục quả ỷ trượng pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên: Nhãn 
thức nhờ cậy nhãn xứ... 

* Pháp dị thục nhân ỷ trượng pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên: Si đồng 
sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật nhờ cậy vật. 

* Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do 
phi Nhân duyên: Chư uẩn quả vô nhân nhờ cậy vật, sắc nương tâm sanh nhờ cậy đại 
sung. Sát-na tục sinh... 


* Pháp dị thục quả nhờ cậy pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên... 

* ... nhờ cậy pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên. 


* Pháp dị thục nhân nhờ cậy pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi 
Nhân duyên: Si đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài 
nghi, đồng sanh phóng dật và vật. 


* Pháp phi quả phi nhân ỷ trượng pháp dị thục quả sanh ra do phi Cảnh duyên, tóm tắt... 
Đeu phân rộng như bài trước. 

1341. 

Phi Nhân 12, phi Cảnh 5, phi Trưởng 17, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tương 
5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 12, phi Hậu sanh 17, phi cố hưởng 17, phi Nghiệp 4, phi 
Quả 9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 4, phi Đạo 9, phi Tương ưng 5, phi Bất 
tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

1342. 

Phi Nhân duyên có phi Cảnh 3, phi Trưởng 12, tóm tắt,... phi Ly 3. 


Tính đến như bài đối lập (paccaniya) tam đề thiện. 

Dứt cách đổi lập 


1343. 

Nhân duyên có phi Cảnh 5,... phi Trưởng 17, tóm tắt... phi Ly 5. 


1344. 


Đem như thuận tùng, đối lập trong tam đề thiện 

Dứt cách thuận tùng, đổi lập 


* Phi Nhân duyên có Cảnh 7,... Vô gián 7, Liên tiếp 7,... Bất ly 12. 

* Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên có Đồng sanh 3,... Hỗ tương 2, tóm tắt,... Bất ly 
3. 


Xin đếm như đối lập thuận tùng trong tam đề thiện. 

Dứt cách đoi lập, thuận tùng. 
Dứt phần ỷ trượng (paccayavãra) 


Phần Y Chỉ (Nissayavara) 

1345. 

Pháp dị thục quả y chỉ pháp dị thục quả sanh ra do Nhân duyên:... 3 uẩn y chỉ ịnissaya) 
1 uẩn quả. 



200 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề quả 


1346. 

* Nhân 17, phi Nhân 12,... phi Ly 5. 

* Nhân duyên có phi Cảnh 5,... phi Bất Tuơng ưng 3. 

* Phi Nhân duyên có Cảnh 7,... phi Ly 12. 

Dứt phần y chỉ 


Phần Hỗn Họp (Sansatthavara) 

1347. 

Pháp dị thục quả hỗn họp pháp dị thục quả sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn hỗn họp 
(sansattha) 1 uẩn quả, tóm tắt, nên sắp rộng như bài trước. 

1348. 

Nhân 3, Cảnh 3, Trưởng 3, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 3, Hỗ tưoTig 3, Y chỉ 3, 
Cận y 3, Tiền sanh 3, cố hưởng 3, Nghiệp 3, Quả 3, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, 
Tưong ưng 3, Bất tưong ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 3, tóm tắt. 

Đem theo như tam đề thiện. 

Dứt cách thuận tùng 

1349. 

Pháp dị thục quả hỗn họp pháp dị thục quả sanh ra do phi Nhân duyên: 3 uẩn hỗn họp 
1 uẩn dị thục quả vô Nhân, 2 uẩn hỗn họp 2 uẩn. 

Nên đếm theo những bài trước. 

1350. 

Phi Nhân 3, phi Trưởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi 
Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thiền 1, phi Đạo 2, phi Bất tưong ưng 3. 

Đem theo như đối lập trong tam đề thiện. 

Dứt cách đổi lập 

1351. 

Nhân duyên có phi Trưởng 3, tóm tắt, ... phi Bất tương ưng 3, đếm như thuận tùng, đối 
lập trong tam đề thiện. 

Dứt cách thuận tùng, đoi lập 

1352. 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3,... Bất ly 3. 

Đem như đối lập, thuận tùng trong tam đề thiện. 

Dứt cách đổi lập, thuận tùng 
Hetphần hỗn hợp 

Phần Tương ưng (Sampayuttavãra) 

1353. 

Pháp dị thục quả tương ưng pháp dị thục quả sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn tương ưng 
1 uẩn quả. 

Phi Nhân có 3, Nhân duyên có phi Trưởng 3, phi Nhân duyên có Cảnh 3, 

Dứt phần tương ưng 


Phần Vấn Dề (Panhavam) 

1354. 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


201 


* Pháp quả làm duyên cho pháp quả bằng Nhân duyên: 

- Nhân dị thục quả làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Nhân duyên. 

- Sát-na tục sinh: Nhân dị thục quả làm duyên cho uẩn tuơng ung. 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Nhân duyên: 

- Nhân dị thục quả làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh (cittasamutthãna) bằng Nhân 
duyên. 

- Sát-na tục sinh: Nhân dị thục quả làm duyên cho sắc tục sinh bằng Nhân duyên. 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân bằng Nhân 
duyên: 

- Nhân dị thục quả làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc nuơng tâm sanh bằng Nhân 
duyên. 

- Sát-na tục sinh: Nhân dị thục quả làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tục sinh 
bằng Nhân duyên. 

1355. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Nhân duyên: Nhân dị thục 
nhân làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Nhân duyên. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Nhân duyên: Nhân dị 
thục nhân làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh bằng Nhân duyên. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân bằng 
Nhân duyên: Nhân dị thục nhân làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc nuơng tâm sanh 
bằng Nhân duyên. 

1356. 

Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Nhân duyên: Nhân 
phi quả phi nhân làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

1357. 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Cảnh duyên: Nhu là quán thấy 
uẩn quả bằng cách tỏ ngộ vô thuờng, khổ não, vô ngã thỏa thích rất vui mừng hớn hở, 
vì mong mỏi nó nên ái, tà kiến, hoài nghi, phóng dật và uu phát sanh. Sau khi bất thiện 
hay thiện diệt rồi thì tâm mót (tadãramamana) là quả phát sanh. 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Cảnh duyên: 

- Bậc hữu học (sekkhã) phản khán quả quán thấy uẩn quả bằng lối vô thuờng, khổ 
não, vô ngã thỏa thích rất thích hợp án trí (ãrabbha) ấy có thể ái... cho đến uu sanh 
ra. Hay tha tâm thông biết rõ tâm tề toàn bằng tâm quả. 

- Uẩn quả làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tuỳ nghiệp thông, vị lai 
thông bằng Cảnh duyên. 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Cảnh duyên: 

- Nhu là La-hán phản kháng quả, tỏ ngộ uẩn quả bằng vô thuờng, khổ não, vô ngã. 
tha tâm thông thấy rõ yâm nguời tề toàn tâm quả. 

- Chu uẩn quả làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, vị lai thông, lối chiếu 
khán (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

1358. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, trì giới, nguyện ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi phản khán xét lại 
phuớc chứa để truớc kia. xuất thiền rồi phản khán thiền. Bực hữu học (sekkhã) phản 



202 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề quả 


khán tâm chuyển tộc (gotrabhũ), phản khán tâm dũ tịnh ịvedanã). Sau khi xuất đạo 
phản khán đạo; phản khán phiền não đã trừ, phản khán phiền não đã hạn chế, biết rõ 
phiền não đã từng sanh truớc kia. Quán ngộ uẩn dị thục nhân bằng lối vô thuờng, 
khổ não, vô ngã rồi thỏa thích rất hớn hở do căn cứ (ãrabbha) ấy nên ái... cho đến 
uu phát sanh. Hay là tha tâm thông rõ biết tâm nguời tề toàn tâm dị thục nhân. 

- Không vô biên xứ thiện làm duyên cho Thức vô biên xứ thiện bằng Cảnh duyên. 

- Vô sở hữu xứ thiện làm duyên cho Phi tuởng phi phi tuởng xứ thiện bằng Cảnh 
duyên. 

- Uẩn dị thục nhân làm duyên cho thần túc thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tuỳ 
nghiệp thông, vị lai thông bằng Cảnh duyên. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Cảnh duyên. 

- Nhu là quán ngộ uẩn dị thục nhân bằng lối vô thuờng, khổ não, vô ngã rồi thỏa 
thích rất hớn hở, do căn cứ (ãrabbha) ấy nên ái... uu sanh ra. 

- Dù thiện hay bất thiện diệt rồi thì tâm mót (tadãrammana) là quả sanh ra. 

- Không vô biên xứ thiện làm duyên cho Thức vô biên xứ quả bằng Cảnh duyên... 

- Vô sở hữu xứ thiện làm duyên cho Phi tuởng phi phi tuởng xứ quả bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Cảnh duyên: 

- La-hán xuất khỏi đạo rồi phản khán đạo và phản khán phuớc chứa để truớc kia. La- 
hán phản khán phiền não đã trừ, xét rõ phiền não từng sanh truớc kia, quán ngộ uẩn 
dị thục nhân bằng lốivô thuờng, khổ não,vô ngã. 

- Tha tâm thông rõ tâm nguời tề toàn tâm dị thục nhân. 

- Không vô biên xứ thiện làm duyên cho Thức vô biên xứ tố (kiriyã) bằng Cảnh 
duyên,... Vô sở hữu xứ thiện làm duyên cho Phi tuởng phi phi tuởng xứ tố (kỉrỉyã) 
bằng Cảnh duyên. 

- Những uẩn dị thục nhân làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tuỳ nghiệp 
thông, vị lai thông, quán chiếu (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

1359 . 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Cảnh duyên: 

- Chu La-hán phản khán Níp Bàn, Níp Bàn làm duyên cho chiếu khán (ãvajjana) 
bằng Cảnh duyên. 

- Chu La-hán quán ngộ nhãn bằng lối vô thuờng, khổ não, vô ngã.... Nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc. Quán ngộ vật (vatthu)... uẩn phi quả phi nhân bằng lối 
vô thuờng, khổ não, vô ngã di ấn trí nhãn (dibbacakkhu) thấy sắc, thiên nhĩ 
(dibbasota) nghe tiếng. 

- Tha tâm thông biết rõ tâm nguời khác hội hiệp tâm phi quả phi nhân. 

- Không vô biên xứ tố (kiriyã) làm duyên cho Thức vô biên xứ tố bằng Cảnh duyên. 

- Vô sở hữu xứ tố làm duyên cho thức phi tuởng phi phi tuởng xứ tố bằng Cảnh 
duyên. 

- Chu uẩn phi quả phi nhân làm duyên cho thần túc thông, tha tâm thông, túc mạng 
thông, tuỳ nghiệp thông, vị lai thông, chiếu khán (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Cảnh duyên: 

- Níp Bàn làm duyên cho quả bằng Cảnh duyên. Bực hữu học (sekkhã) hay phàm phu 
(puthujana) quán ngộ nhãn bằng cách vô thuờng, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân 
hoan, di ấn trí (ãrabbha) ấy có thể phát sanh ái... cho đến uu sanh ra. 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


203 


- DÙ thiện hay bất thiện vừa dứt thì tâm mót là quả sanh ra... nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
sắc, thinh, khí, vị, xúc. Quán ngộ vật (vatthu)... uẩn phi quả phi nhân bằng lối vô 
thuờng, kh ổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan do ấn trí (ãrabbha) ấy có thể ái., 
cho đến uu phát sanh. 

- Dù thiện hay bất thiện vừa dứt thì tâm mót là quả phát sanh, nhãn xứ làm duyên cho 
nhãn thức... xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Cảnh duyên: 

- Bực hữu học (sekkhã) phản khán Níp Bàn thời Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc 
(gotrabhũ), dũ tịnh (vedanã) và đạo bằng Cảnh duyên. 

- Bực hữu học (sekkhã) hay phàm phu (pinthạịana) quán ngộ nhãn bằng cách vô 
thuờng, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan... cho đến uu phát sanh,... Nhĩ... 
quán ngộ uẩn phi quả phi nhân bằng cách vô thuờng, khổ não, vô ngã thỏa thích rất 
hân hoan. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Tha tâm thông biết rõ tâm nguời khác tâm phi quả phi nhân tựu hợp. 

- Chu uẩn phi quả phi nhân làm duyên cho thần túc thông, tha tâm thông, túc mạng 
thông, vị lai thông bằng Cảnh duyên. 

1360 . 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Truởng duyên: 

- Truởng đồng sanh (Sahajãtãdhipati) nhu là truởng quả làm duyên cho uẩn tuơng 
ung bằng Truởng duyên. 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Truởng duyên: 

- Truởng cảnh (Ẵrammanãdhipati) nhu là bậc hữu học phản khán nặng nề về quả, 
thỏa thích rất hân hoan uẩn dị thục quả đã nặng ấy nên có thể ái, tà kiến., phát sanh. 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Truởng duyên có Truởng 

cảnh và Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu vầy: Chu La-hán đã phản khán nặng về quả. 

- Truởng đồng sanh nhu là truởng quả làm duyên cho sắc tâm bằng Truởng duyên. 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân bằng 

Truởng duyên: 

- Truởng đồng sanh nhu là truởng quả làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tâm bằng 
Truởng duyên. 

1361 . 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Truởng duyên có Truởng 

cảnh và Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh ịẪramamanãdhipati) nhu là sau khi bố thí, nguyện ngũ giới, thọ trì 
thanh tịnh giới rồi phản khán nặng về sự đã làm ấy, phản khán đã nặng về chất chứa 
phuớc truớc. Sau khi xuất thiền đã nặng về thiền rồi phản khán. Bực hữu học nặng 
về chuyển tộc (gotrabhũ) rồi phản khán, nặng về dũ tịnh (vedanã) rồi phản khán; 
bậc hữu học xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán. Nặng về uẩn dị thục nhân rồi thỏa 
thích rất hân hoan, do đã nặng nên ái, tà kiến... có thể phát sanh. 

- Truởng đồng sanh (Sahạịãtãgdhipati) nhu là truởng dị thục nhân làm duyên cho 
uẩn tuơng ung bằng Truởng duyên. 



204 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề quả 


* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Trưởng duyên có 

Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như là La-hán xuất đạo nặng về đạo rồi phản kh án. 

- Trưởng đồng sanh như là trưởng dị thục nhân làm duyên cho sắc tâm bằng Trưởng 
duyên. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân bằng 

Trưởng duyên: 

- Trưởng đồng sanh như là trưởng dị thục nhân làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc 
tâm bằng Trưởng duyên. 

1362 . 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Trưởng duyên có 

Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như là La-hán nặng về Níp Bàn rồi phản khán. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi quả phi nhân làm duyên cho uẩn tương ưng và 
sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Trưởng duyên: 

- Trưởng cảnh như là Níp Bàn làm duyên cho quả bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Trưởng duyên: 

- Trưởng cảnh như là bậc hữu học nặng về Níp Bàn rồi phản khán. Níp Bàn làm 
duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vedanã) và đạo bằng Trưởng duyên. 
Nặng về nhãn rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng có sau mới phát sanh ái, tà 
kiến....... Nhĩ...nặng về uẩn phi quả phi nhân rồi mới thỏa thích rất hân hoan do đã 

nặng đó có thể phát sanh ái, tà kiến... 

1363 . 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả sanh ra bằng Vô gián duyên: 

- Những uẩn quả sanh trước trước làm duyên cho những uẩn quả sanh sau sau bằng 
Vô gián duyên. 

- Ngữ thức ịpancavỉnnãna) làm duyên cho ý giới quả bằng Vô gián duyên. 

- Ý giới quả làm duyên cho ý thức giới quả bằng Vô gián duyên. 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Vô gián duyên: 

- Tâm hộ kiếp (bhavanga) làm duyên cho tâm khán môn (ãvajjana) bằng Vô gián 
duyên. 

- Ý thức giới quả làm duyên cho ý thức giới tố (kiriyã) bằng Vô gián duyên. 

1364 . 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Vô gián duyên: 

- Những uẩn dị thục nhân sanh trước trước làm duyên cho những uẩn dị thục nhân 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Tâm thuận thứ (anuỉoma) làm duyên cho tâm chuyển tộc (gotrabhũ). 

- Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho tâm dũ tịnh ịvedanã). 

- Tâm chuyển tộc ịgotrabhũ) làm duyên cho tâm đạo. 

- Tâm dũ tịnh ịvedanã) làm duyên cho tâm đạo bằng Vô gián duyên. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Vô gián duyên: 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


205 


- Những uẩn dị thục nhân làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) đạo làm duyên cho 
quả. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) của bậc hữu học làm duyên cho quả nhập thiền. 

- Khi xuất thiền diệt, tâm thiện Phi tuởng phi phi tuởng xứ làm duyên cho tâm quả 
nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

1365 . 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Vô gián duyên: 

- Chu uẩn phi quả phi nhân sanh truớc truớc làm duyên cho chu uẩn phi quả phi nhân 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Vô gián duyên: 

- Khán môn (ãvjjana) làm duyên cho ngũ thức bằng Vô gián duyên. 

- Những uẩn phi quả phi nhân làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna); tâm thuận tùng 
(anuloma) của bực La-hán làm duyên cho quả nhập thiền; khi xuất thiền diệt tâm 
Phi tuởng phi phi tuởng tố (kiriyã) làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián 
duyên. 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho uẩn dị thục nhân bằng Vô gián duyên. Khán 
môn (ãvjjana) làm duyên cho uẩn dị thục nhân bằng Vô gián duyên. 

1366 . 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Liên tiếp duyên cũng nhu Vô 
gián duyên. 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Đồng sanh duyên: 1 uẩn quả 
làm duyên cho 3 uẩn bằng Đồng sanh duyên có 3 cánh. 

1367 . 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Đồng sanh duyên có 3 cách. 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Đồng sanh duyên: 1 
uẩn phi quả phi nhân... 1 đại sung... sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm duơng. 1 đại sung 
Vô tuởng... 

1368 . 

Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Đồng sanh duyên: Sát-na 
tục sinh: Vật ịvatthu) làm duyên cho uẩn quả bằng Đồng sanh duyên. 

1369 . 

* Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Đồng 
sanh duyên: Sát-na tục sinh: 1 uẩn quả và vật (vatthu) làm duyên cho 3 uẩn bằng Đồng 
sanh duyên. 

* Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng 
Đồng sanh duyên: uẩn quả và (sắc) đại sung làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh 
ịcittasamutthãna) bằng Đồng sanh duyên. 

1370 . 

Pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân 
bằng Đồng sanh duyên: Chu uẩn dị thục nhân và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng 
Đồng sanh duyên. 

1371 . 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Hỗ tuơng duyên: 1 uẩn quả... 
Sát-na tục sinh... 



206 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề quả 


* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Hỗ tuoTig duyên: Sát-na 
tục sinh: Chu uẩn quả làm duyên cho vật bằng Hỗ tuơng duyên: 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân bằng Hỗ 
tuơng duyên: Sát-na tục sinh: 1 uẩn quả làm duyên cho 3 uẩn và vật (vatthu) bằng Hỗ 
tuơng duyên. 

1372 . 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Hỗ tuơng duyên: 1 uẩn dị 
thục nhân làm duyên cho 3 uẩn, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn. 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Hỗ tuơng duyên: 1 
uẩn phi quả phi nhân làm duyên cho 3 uẩn, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn. 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Hỗ tuơng duyên: Sát-na 
tục sinh: Vật (vatthu) làm duyên cho uẩn quả bằng Hỗ tuơng duyên. 

1373 . 

Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Hỗ 
tuơng duyên: Sát-na tục sinh: 1 uẩn quả và vật làm duyên cho 3 uẩn: Có 7 cách. 

1374 . 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Y chỉ duyên có 3 cách. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân có 3 cách. 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân... 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả nhu nhãn xứ làm duyên cho 
nhãn thức bằng Y chỉ duyên,... thân xứ làm duyên cho thân thức; vật làm duyên cho 
uẩn quả. Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn quả. 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Y chỉ duyên: Vật làm 
duyên cho uẩn dị thục nhân. 

1375 . 

* Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Y chỉ 
duyên: 

- 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ... và thân xứ. 1 uẩn quả và vật làm duyên 
cho 3 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 1 uẩn dị thục quả và vật làm duyên cho... 

* Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng 
Y chỉ duyên: uẩn quả và đại sung... Sát-na tục sinh... 

* Pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Y 
chỉ duyên: 1 uẩn dị thục nhân và vật ịvatthu)... 

* Pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân 
bằng Y chỉ duyên: Những uẩn dị thục nhân và đại sung làm duyên cho sắc nuơng tâm 
sanh, có 13 câu. 

1376 . 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Cận y duyên có Vô gián cận y 
và Thuần cận y: 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


207 


- Thuần cận y ịPakatũpanỉssaya) như thân an vui làm duyên cho thân lạc, thân khổ, 
nhập thiền quả bằng Cận y duyên. Thân đau khổ, làm duyên cho thân lạc thân khổ, 
nhập thiền quả bằng Cận y duyên. 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Cận y duyên có Cảnh cận y và 
Thuần cận y: 

- Thuần cận y ịPakatũpanissaya) như là nương thân lạc mạnh có thể bố thí, nguyện 
trì giới... cũng có thể phá hòa hợp Tăng; nương thân đa khổ có thể bố thí, nguyện trì 
giới... cũng có thể phá hòa họp Tăng; do thân đa lạc đa khổ làm duyên cho đức tin... 
cho đến vọng dục bằng Cận y duyên. 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Cận y duyên: Có cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như là La-hán đa nương thân lạc, dù cho thiền tố (kiriyã) chưa từng 
nhập, cũng nhập đặng; quán ngộ chư hành bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã; đa 
nương thân khổ, thiền tố (kiriyã) dù chưa từng nhập, cũng nhập đặng. 

1377 . 

Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, 
Vô gián cận y và Thuần cận y: 

+ Thuần cận y như là: 

- Đa nương đức tin, bố thí... có thể phát sanh ngã mạn, tà kiến hoặc trì giới, đa văn, 
xả thí. 

- Đa nương tuệ, bố thí... phát khởi ngã mạn, tà kiến cho đến phát sanh ái, sân, si, 
ngã mạn, tà kiến... Đa nương vọng dục có thể bố thí...Nhập thiền phát sanh, hay 
sát sanh, trộm cướp... cho đến phá hòa họp Tăng, đức tin... mong mỏi, tín 
ngưỡng, trì giới., hy vọng do Cận y duyên. 

- Tâm chỉnh lý (parikamma) sơ thiền làm duyên cho sơ thiền...Tâm chỉnh lý 
ịparikamma) Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho tâm Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Sơ thiền làm duyên cho nhị thiền... Vô sở hữu xứ làm duyên cho Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cận y duyên... tâm chỉnh lý (parikamma) sơ đạo 
làm duyên cho sơ đạo,... tâm chỉnh lý (parikamma) tứ đạo làm duyên cho tứ đạo; 
sơ đạo làm duyên cho nhị đạo; nhị đạo làm duyên cho tam đạo, tam đạo làm 
duyên cho tứ đạo bằng Cận y duyên (Upanissayapaccayo). 

- Bực hữu học ịsakkhã) đa nương đạo, thiền thiện chưa từng sanh cũng đặng 
sanh... Đạo hữu học làm duyên cho nghĩa lý đại thông (atthapatisambhidã)... cho 
đến thông thấu sở (thãna), phi sở (athãna) bằng Cận y duyên. 

- Sát sanh làm duyên cho sát sanh... cho đến tà kiến bằng Cận y duyên. 

- Tà kiến làm duyên cho tà kiến cho đến sân độc. 

- Nghiệp sát phụ làm duyên cho nghiệp sát phụ bằng Cận y duyên...cho đến tà kiến 
nhứt định bằng Cận y duyên. 

- Tà kiến nhứt định làm duyên cho tà kiến nhứt định... cho đến phá hòa hợp Tăng 
bằng Cận y duyên. 

1378 . 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Cận y duyên có Vô gián cận y 
và Thuần cận y: 

- Thuần cận y ịPakatũpanissaya) như là nương đức tin mạnh có thể tự làm bực bội 
nóng nảy bằng cánh khổ do tìm tòi làm căn bản (ãrabbha). Đa nương hy vọng có 



208 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề quả 


thể tự làm bực bội nóng nảy... đức tin... sự mong mỏi làm duyên cho thân lạc, thân 
khổ, nhập thiền quả bằng Cận y duyên. 

- Thiện hay bất thiện làm duyên cho nghiệp quả bằng Cận y duyên. Đạo làm duyên 
cho nhập thiền quả bằng Cận y duyên. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Cận y duyên có Cảnh 
cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y (Pakatũpanissaya) như chư La-hán đa nương quả, thiền tố (kỉrỉyã) 
chưa từng sanh cũng nhập thiền tố (kiriyã) đặng. Quán ngộ hành vi vô thường, khổ 
não, vô ngã... đạo La-hán làm duyên cho nghĩa đạt thông (atthapatisambhidã), pháp 
đạt thông (dhammapaịisambhidã), ngữ đạt thông (niruttipatisambhidã) cấp trí đạt 
thông (patibhãnapaịisambhidã), cho đến thấu rõ xứ ịthãna), phi xứ (aịhãna) bằng 
Cận y duyên. 

1379 . 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Cận y duyên có 
Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như là chư La-hán đa nương âm dương ịutu), vật thực, chỗ ở, mà thiền 
tố (kiriyã) chưa từng sanh cũng nhập thiền tố (kiriyã) đặng. 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Âm dương vật thực, chổ ở (senãsana) làm duyên cho thân lạc 
thân khổ từ nhập thiền quả bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Cận y duyên có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y (pakatũpanissaya) như là nương âm dương ịutu) có thể bố thí... chi đến 
phá hòa họp Tăng. Rất nương vật thực, chổ ở có thể bố thí...cho đến phá hòa họp 
Tăng. 

- Rất nương âm dương, vật thực, chổ ở làm duyên cho đức tin... mong mỏi bằng Cận 
y duyên. 

1380 . 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Tiền sanh duyên có 
Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh (ãrammanapurejãta) như là chư La-hán quán ngộ nhãn bằng lối vô 
thường... thấy sắc... xúc, vật bằng lối vô thường... thiên nhãn thấy sắc... thiên nhĩ 
nghe tiếng... 

- Vật tiền sanh (vatthupurejãta) như: Vật ịvatthu) làm duyên cho uẩn phi quả phi 
nhân bằng tiền sanh duyên. 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Tiền sanh duyên có Cảnh 
tiền sanh và Vật tiền sanh. 

- Cảnh tiền sanh như là chư hữu học (sekkhã) hoặc phàm phu (puthujana) quán ngộ 
nhãn bằng cách vô thường, khổ não, vô ngã rất hoan lạc do ấn trí (ãrabba) ấy nên 
ái... cho đến sân phát sanh. 

- Dù thiện hay bất thiện diệt rồi thì tâm mót (tadãrammana) là quả phát sanh. Nhĩ... 
vật bằng lối vô thường... tâm mót phát sanh, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức bằng 
Tiền sanh duyên. Xúc xứ làm duyên cho thân thức. 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


209 


- Vật tiền sanh như là nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức... thân xứ làm duyên cho 
thân thức. Vật làm duyên cho uẩn quả bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Tiền sanh duyên có 
Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như chư hữu học hay phàm phu quán ngộ nhãn... do ấn trí (ãrabbha) 
do đó nên ái... cho đến ưu phát sanh. Quán ngộ nhĩ...Vật bằng cách vô thường,... 
cho đến ưu... thấy sắc bằng thiên nhãn... nghe tiếng bằng thiên nhĩ. 

- Vật tiền sanh như vật (vatthu) làm duyên cho uẩn dị thục nhân bằng Tiền sanh 
duyên. 

1381 . 

Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp phi quả phi nhân sanh ra bằng Hậu sanh duyên: 
Chư uẩn quả sanh sau sau làm duyên cho những thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh 
duyên. 

1382 . 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Hậu sanh duyên. 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Hậu sanh duyên. 

1383 . 

Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng cố hưởng duyên: 

- Chư uẩn dị thục nhân sanh trước trước làm duyên cho những uẩn dị thục nhân sanh 
sau sau bằng cố hưởng duyên. 

- Thuận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyến tộc (gotrabhũ) thuận thứ (anuloma) 
làm duyên cho dũ tịnh (vedanã) chuyển tộc (gotrabhũ) làm duyên cho đạo; dũ tịnh 
(vedanã) làm duyên cho đạo đầu bằng cố hưởng duyên (ãsevanapaccayo). 

1384 . 

Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng cố hưởng duyên:... 
trước trước bằng cố hưởng duyên. 

1385 . 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Nghiệp duyên: 

- Tư (cetanã) quả làm duyên cho những uẩn tương ưng bằng Nghiệp duyên. 

- Sát-na tục sinh: Tư quả (vipãkacetanã)... 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Nghiệp duyên: 

- Tư quả (vipãkacetanã) làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 

- Sát-na tục sinh: Tư quả làm duyên cho sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân bằng 
Nghiệp duyên: 

- Tư quả làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 

- Sát-na tục sinh: Tư quả làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh bằng Nghiệp 
duyên. 

1386 . 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Nghiệp duyên: Tư (cetanã) 
dị thục nhân làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Nghiệp duyên: 

- Biệt thời (nãnãkhanika) như: Tư (cetanã) dị thục nhân làm duyên cho uẩn dị thục 
quả bằng Nghiệp duyên. 



210 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề quả 


* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Nghiệp duyên có Đồng 
sanh (Sahạịãta) và Biệt thời (nãnãkhannika): 

- Đồng sanh như tư dị thục nhân làm duyên cho sắc tâm bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như tư dị thục nhân làm duyên cho sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân bằng 
Nghiệp duyên: 

- Biệt thời như tư dị thục nhân làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng Nghiệp 
duyên. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân bằng 
Nghiệp duyên: Tư dị thục nhân làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nghiệp 
duyên. 

1387 . 

Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Nghiệp duyên: Tư 
phi quả phi nhân làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nghiệp duyên. 

1388 . 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Quả duyên: 1 uẩn quả làm 
duyên cho 3 uẩn bằng Quả duyên. Sát-na tục sinh... 

* Pháp quả làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Quả duyên: 

- Chư uẩn quả làm duyên cho sắc tâm bằng Quả duyên. 

- Sát-na tục sinh: Chư uẩn quả làm duyên cho sắc tục sinh bằng Quả duyên. 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân bằng Quả 
duyên: 

- 1 uẩn quả làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm. 

- Sát-na tục sinh: 1 uẩn quả làm duyên cho 3 uẩn và sắc tục sinh bằng Quả duyên. 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Thực duyên: 

- Thực quả (ãharavipãka) làm duyên cho uẩn tương ưng có 3 cách. Dù tục sinh 
(pattisandhỉ) cũng phân thành 3 như thế. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Thực duyên có 3 cách. 

1389 . 

Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Thực duyên: 

Thực phi quả phi nhân làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng 
Thực duyên (ãhãrapaccayo). Đoàn thực (kabalĩnkarãhãra) làm duyên cho thân này 
bằng Thực duyên. 

1390 . 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Quyền duyên có 3 cách. 

- Dù tục sinh cũng nên phân như thế. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Quyền duyên có 3 cách. 

1391 . 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Quyền duyên: 

- Quyền phi quả phi nhân làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng 
Quyền duyên (Indrĩyapaccayo). 

- Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng Quyền duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


211 


* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Quyền duyên: nhãn 
quyền làm duyên cho nhãn thức bằng Quyền duyên. Thân quyền ... 

1392 . 

Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng 
Quyền duyên: nhãn quyền và nhãn thức làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức bằng 
Quyền duyên...Thân quyền và thân thức làm duyên cho uẩn đồng sanh thân thức bằng 
Quyền duyên. 

1393 . 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Thiền duyên có 3 cách. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Thiền duyên có 3 cách. 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Thiền duyên: Chi 
thiền phi quả phi nhân làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tục sinh bằng Thiền 
duyên. 

1394 . 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Đạo duyên có 3 cách. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Đạo duyên có 3 cách. 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Đạo duyên: Chi đạo 
phi quả phi nhân làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc nuơng tâm sanh bằng Đạo 
duyên (Maggapaccayo). 

1395 . 

Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Tuơng ung duyên: 1 uẩn dị 
thục quả làm duyên cho 3 uẩn, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn. Sát-na tục sinh.... 

1396 . 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Tuơng ung duyên: 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Tuơng ung duyên: 
...2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn bằng Tuơng ung duyên. 

1397 . 

Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Bất tuơng ung duyên có 
Đồng sanh và Hậu sanh duyên: 

- Đồng sanh (Sahajãta) nhu: Chu uẩn quả làm duyên cho sắc tâm ịcittasamuỊỊhãna). 
Sát-na tục sinh: Chu uẩn quả làm duyên cho sắc tục sinh (katattãrũpa). 

- Hậu sanh (Pacchãjãta) nhu chu uẩn quả làm duyên cho thân thể ấy sanh truớc bằng 
Bất tuơng ung duyên. 

1398 . 

Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Bất tuơng ung duyên có 
Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh nhu những uẩn dị thục nhân làm duyên cho sắc tâm. 

- Hậu sanh như những uẩn dị thục nhân làm duyên cho thân thể này sanh trước trước 
bằng Bất tương ưng duyên. 

1399 . 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Bất tương ưng 
duyên có Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như những uẩn phi quả phi nhân làm duyên cho sắc nương tâm sanh. 



212 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề quả 


- Tiền sanh như: Vật làm duyên cho các uẩn phi quả phi nhân bằng Bất tương ưng 
duyên. 

- Hậu sanh như: Những uẩn phi quả phi nhân làm duyên cho thân thể ấy sanh trước 
trước bằng Bất tương ưng duyên. 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Bất tương ưng duyên có 
Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn quả bằng Bất tương ưng 
duyên: 

- Tiền sanh như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức... thân xứ làm duyên cho thân 
thức; vật làm duyên cho uẩn quả bằng Bất tương ưng duyên. 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Bất tương ưng duyên: 
Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn dị thục nhân bằng Bất tương ưng duyên. 

1400 . 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Hiện hữu duyên: 1 uẩn quả làm 
duyên cho 3 uẩn. Sát-na tục sinh: 1 uẩn quả làm duyên cho 3 uẩn. 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh nhu chư uẩn quả làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu duyên 
(Atthipaccayo). Sát-na tục sinh: Chư uẩn quả làm duyên cho sắc tục sinh. 

- Hậu sanh như: Chư uẩn quả làm duyên cho những thân ấy sanh trước bằng Hiện 
hữu duyên. 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân bằng Hiện 
hữu duyên: 1 uẩn quả làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm. Sát-na tục sinh... 

1401 . 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Hiện hữu duyên: 2 uẩn làm 
duyên cho 2 uẩn bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh nhu chư uẩn dị thục nhân làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh nhu chư uẩn dị thục nhân làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện 
hữu duyên. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân bằng 
Hiện hữu duyên: 1 uẩn dị thục nhân làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm bằng Hiện hữu 
duyên (Atthipaccayo) 

1402 . 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh (Sahạịãta) như 1 uẩn phi quả phi nhân làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm 
bằng Hiện hữu duyên; 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên; 
1 sắc đại sung... sắc đại sung làm duyên cho sắc tâm, sắc tục sinh và sắc y sinh bằng 
Hiện hữu duyên (Atthipaccayo). sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương... 1 đại sung 
Vô tưởng... 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


213 


- Tiền sanh (Purejãta) như chư La-hán quán ngộ nhãn, nhĩ, vật... bằng lối vô 
thường...Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng... vật ịvatthu) làm duyên cho uẩn 
phi quả phi nhân bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh (Pacchãjãta) như chư uẩn phi quả phi nhân làm duyên cho những thân 
sanh trước ấy bằng Hiện hữu duyên. Đoàn thực ịkabalinkãrãhãra) làm duyên cho 
thân ấy bằng Hiện hữu duyên, sắc mạng quyền (rũpajĩvitindrĩya) làm duyên cho 
sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn quả bằng Hiện hữu duyên. 

- Tiền sanh như bậc hữu học hay phàm phu quán ngộ nhãn... vật bằng cách vô 
thường., rồi thỏa thích... do ấn trí (mở mối) ấy nên ái., cho đến ưu có thể phát sanh. 
Dù thiện hay bất thiện vừa dứt thì tâm mót (tadãrammana) là quả phát sanh; nhĩ., 
vật.. Tâm mót là quả... sắc xứ làm duyên cho nhãn thức... xúc xứ làm duyên cho 
thân thức, nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức... thân xúc làm duyên cho thân thức; 
vật làm duyên cho uẩn quả đều bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Hiện hữu duyên: 

- Tiền sanh như: Bậc hữu học hay phàm phu quán ngộ nhãn bằng lối vô thường... 
thỏa thích... đến đỗi ưu phát sanh... nhĩ...vật; vô thường... cho đến ưu phát sanh. 

- Thiên nhãn... vật làm duyên cho uẩn dị thục nhân bằng Hiện hữu duyên. 

1403 . 

* Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Hiện 
hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh nhu 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ làm duyên cho 3 uẩn... 1 uẩn 
quả Đồng sanh thân thức và vật làm duyên cho 3 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 1 uẩn quả và vật làm duyên cho 3 uẩn. 

* Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng 
Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như chư uẩn quả và tứ đại sung làm duyên cho sắc tâm. Sát-na tục sinh: 
Chư uẩn quả và đại sung làm duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như chư uẩn quả và đoàn thực (kabalinkãrãhãra) làm duyên cho thân ấy. 

- Hậu sanh như chư uẩn quả và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh 
(kaịattãrũpa). 

1404 . 

* Pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng 
Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn dị thục nhân và vật làm duyên cho 3 uẩn. 

* Pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân 
bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như chư uẩn dị thục nhân và sắc đại sung làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh. 

- Hậu sanh nhu chư uẩn dị thục nhân và đoàn thực làm duyên cho thân ấy sanh trước 
bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như chư uẩn dị thục nhân và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh. 

- Pháp dị thục quả... 



214 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề quả 


VÔ hữu duyên, Ly duyên cũng nhu Vô gián duyên. 

Bất ly duyên cũng nhu Hiện hữu duyên. 

1405 . 

Nhân duyên có 7, Cảnh 9, Truởng 10, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 11, Hỗ tuơng 
7, Y chỉ 13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố huởng 2, Nghiệp 9, Quả 3, Thực 7, 
Quyện 9, Thiền 7, Đạo 7, Tuơng ung 3, Bất tuơng ung 5, Hiện hữu 13, Vô hữu 7, Ly 
7, Bất ly 13. 

1406 . 

Nhân duyên có Truởng 7,.... Đồng sanh 7, Hỗ tuoug, Y chỉ 7, Quả 3, Quyền 7, Đạo 7, 
Tuơng ung 3, Bất tuong ung 3, Hiện hữu 7, Bất lỵ 7. 

về thuận tùng (anunỉoma) trong phần vấn đề (panhãvãra) cũng giống nhu tam đề 
thiện; nên đếm tính rộng nhu thế. 

Dứt cách thuận tùng 


1407 . 


* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Cảnh duyên... bằng Đồng sanh 
duyên... bằng Cận y duyên 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Cảnh duyên... bằng Cận y 
duyên: 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Cảnh duyên... bằng Đồng 
sanh duyên... bằng Cận y duyên... bằng Hậu sanh duyên 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân bằng Đồng 
sanh duyên. 

1408 . 


* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Cảnh duyên... bằng Đồng 
sanh duyên... bằng Cận y duyên. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Cảnh duyên... bằng Cận y 
duyên...bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Cảnh duyên... bằng 
Đồng sanh duyên... bằng Cận y duyên... bằng Hậu sanh duyên... bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân bằng 
Nghiệp duyên. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân bằng 
Đồng sanh duyên. 

1409 . 


* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Cảnh duyên... bằng 
Đồng sanh duyên... bằng Cận y duyên... bằng Tiền sanh duyên... bằng Hậu sanh 
duyên... bằng Thực duyên... bằng Quyền duyên. 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Cảnh duyên... bằng Đồng 
sanh duyên... bằng Cận y duyên... bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Cảnh duyên... bằng Cận 
y duyên... bằng Tiền sanh duyên. 

1410 . 


* Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục Quả có Đồng 
sanh và Tiền sanh. 

* Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng 
Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


215 


1411 . 

* Pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng 
Hậu sanh, Tiền sanh. 

* Pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân 
bằng Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền. 

1412 . 

Phi Nhân 16, phi Cảnh 16, phi Truởng 16, phi Vô gián 16, phi Liên tiếp 16, phi Đồng 
sanh 12, phi Hỗ tuơng 12, phi Y chỉ 12, phi Cận y 16, phi Tiền sanh 14, phi Hậu sanh 
16, phi Cố huởng 16, phi Nghiệp 15, phi Quả 14, phi Thực 16, phi Quyền 16, phi 
Thiền 16, phi Đạo 16, phi Tuơng ung 12, phi Bất tuơng ung 10, phi Hiện hữu 10, phi 
Vô hữu 16, phi Ly 16, phi Bất ly 10. 

1413 . 

Phi Nhân duyên có phi Cảnh 16.... phi Ly 10. 

Nên phân đối lập rộng nhu tam đề thiện (kusalattika). 

Dứt cách đoi lập 

1414 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 7,... phi Truởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ 
tuơng 3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi cố huởng 7, phi Nghiệp 7, 
phi Quả 4, phi Thực 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi Tuơng ung 3, phi Bất 
tuơng ung 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

1415 . 

Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Cảnh 7, tóm tắt,... phi Ly 7. 

Nên chia ra rộng như thuận tùng, đối lập trong tam đề thiện. 

Dứt cách thuận tùng, đổi lập 

1416 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Trưởng 10, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 11, Hỗ 
tương 7, Y chỉ 13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 2, Nghiệp 9, Quả 3, 
Thực 7, Quyền 9,Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô hữu 
7, Ly 7, Bất ly 13. 

1417 . 

Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên có Trưởng 7, tóm tắt... Bất ly 13. 

Nên chia rộng đối lập, thuận tùng như trong tam đề thiện. 

Dứt phần tam đề quả về phần thứ ba 




TAM ĐÈ THỦ (ƯPADINNATTIKA) 


Phần Liên Quan (Paticcavava) 

1418 . 

* Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn thủ cảnh thủ, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn thủ cảnh thủ; 2 uẩn và sắc tục 
sinh liên quan 2 uẩn; 

- Vật liên quan uẩn; uẩn liên quan vật; 

- 3 đại sung liên quan 1 đại sung thủ cảnh thủ; 2 đại sung liên quan 2 đại sung; 

- Sắc tục sinh và sắc y sinh liên quan sắc đại sung. 

* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: sắc nương 
tâm sanh liên quan uấn thủ cảnh thủ (upãdinnupãdãniyadhamma). 

* Pháp thủ cảnh thủ và phi thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân 
duyên: 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn thủ cảnh thủ, 2 uẩn và sắc tâm liên quan 2 
uẩn. 

1419 . 

Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi thủ cảnh thủ, 2 uẩn và sắc tâm liên quan 2 uẩn; 

- 3 đại sung liên quan 1 đại sung phi thủ cảnh thủ; 

- Sắc tâm và sắc y sinh liên quan sắc đại sung. 

1420 . 

* Pháp phi thủ phi cảnh thủ liên quan pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: 
3 uẩn liên quan 1 uẩn phi thủ phi cảnh thủ, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: sắc 
tâm liên quan uấn phi thủ phi cảnh thủ (anupãdinna anupãdã niyadhamma). 

* Pháp phi thủ cảnh thủ và pháp phi thủ phi cảnh thủ liên quan pháp phi thủ phi cảnh thủ 

sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi thủ cảnh thủ, 2 uẩn và 

sắc tâm liên quan 2 uẩn. 

1421 . 

* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ phi cảnh thủ và pháp phi thủ cảnh thủ 
sanh ra do Nhân duyên: sắc tâm liên quan uẩn phi thủ phi cảnh thủ và đại sung. 

1422 . 

Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do 
Nhân duyên: sắc tâm liên quan uẩn thủ cảnh thủ và (sắc) đại sung. 

1423 . 

Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Cảnh duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn thủ cảnh thủ... Sát-na tục sinh... 

- ... liên quan pháp phi thủ cảnh thủ... 

- ... liên quan pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do Cảnh duyên có 3 cách. 

1424 . 

* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do Trưởng duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi thủ cảnh thủ... liên quan 1 đại sung; 

- Sắc tâm và sắc y sinh liên quan đại sung (mahãbhũtarũpa)... 

* ... Liên quan pháp phi thủ phi cảnh thủ có 3 cách. 


Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


217 


* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ và pháp phi thủ phi cảnh thủ 
sanh ra do Trưởng duyên: sắc nưoTig tâm sanh liên quan uẩn phi thủ phi cảnh thủ và 
(sắc) đại sung. 

1425 . 

* Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Vô gián duyên... Liên tiếp 
duyên...Đồng sanh duyên: 

- ... liên quan 1 uẩn thủ cảnh thủ; 

- Sát-na tục sinh:... liên quan 1 đại sung. 

- Sắc tục sinh, sắc y sinh liên quan đại sung;... liên quan 1 đại sung Vô tưởng; sắc tục 
sinh, sắc y sinh liên quan sắc đại sung. 

... liên quan pháp thủ cảnh thủ có 3 cách. 

* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do Đồng sanh duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi thủ cảnh thủ, ... liên quan 1 đại sung; sắc tục 
sinh và sắc y sinh liên quan đại sung. 

- Sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương ...; ... liên quan 1 đại sung; ... liên quan pháp 
phi thủ cảnh thủ có 3 cách. 

* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ và pháp phi thủ phi cảnh thủ. 

* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ và phi thủ cảnh thủ. 

1426 . 

* Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Hỗ tương duyên: 

- ... liên quan 1 uẩn thủ cảnh thủ. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và vật liên quan 1 uẩn thủ cảnh thủ; vật liên quan uẩn; uẩn 
liên quan vật.... liên quan 1 đại sung, 2 đại sung liên quan 2 đại sung;... 1 đại sung 
Vô tưởng. 

* ... Liên quan pháp phi thủ cảnh thủ: sắc ngoại,... sắc vật thực, sắc âm dương... 

* ... Liên quan pháp phi thủ phi cảnh thủ... 

1427 . 

... Liên quan pháp thủ cảnh thủ bằng Y chỉ duyên có 9 câu,... do Cận y duyên: 

1428 . 

Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Tiền sanh duyên có 3 cách. 

1429 . 

* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do cố hưởng duyên: 
...liên quan 1 uẩn phi thủ cảnh thủ. 

* Pháp phi thủ phi cảnh thủ liên quan pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do cố hưởng 
duyên: ...liên quan 1 uẩn phi thủ phi cảnh thủ. 

1430 . 

Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Nghiệp duyên: Có 9 câu như 
Nhân duyên. 

1431 . 

* Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Quả duyên: Có 3 cách. 

* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do Quả duyên 
(Vipãkapaccayo):...liên quan 1 đại sung; sắc tâm và sắc y sinh liên quan sắc đại sung. 

* Pháp phi thủ phi cảnh thủ liên quan pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do Quả duyên: 3 
đại sung liên quan 1 uẩn phi thủ phi cảnh thủ: Có 9 câu. 



218 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thủ 


1432 . 

Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Thực duyên... Quyền duyên, 
Thiền duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Bất tương ưng duyên, Hiện hữu duyên, 
Vô hữu duyên, Ly duyên, Bất ly duyên. 

Trí thức nên phân rộng nhu phần liên quan (paticca) trong tam đề thiện 
(kusalattika). 


1433 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Trưởng 5, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 9, Hỗ tưoTig 3, Y chỉ 9, 
Cận y 3, Tiền sanh 3, cố hưởng 2, Nghiệp 9, Quả 9, Thực 9, Quyền 9, Thiền 9, Đạo 9, 
Tương ưng 3, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 9. 

Nhân duyên có Cảnh 3,... Bất ly 9. 

Nên phân đếm rộng nhu phần liên quan trong tam đề thiện. 

Dứt cách thuận tùng 


1434 . 


* Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn thủ cảnh thủ vô nhân; 2 uẩn 1 liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn thủ cảnh thủ; 2 uẩn và sắc tục 
sinh liên quan 2 uẩn; vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật; 3 đại sung liên quan 1 đại 
sung; sắc tục sinh và sắc y sinh liên quan sắc đại sung;... liên quan 1 đại sung Vô 
tưởng; sắc tục sinh và sắc y sinh liên quan sắc đại sung. 


* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Nhân duyên: sắc 
nương tâm sanh liên quan uẩn thủ cảnh thủ vô nhân. 


* Pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi 
Nhân duyên: 3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn thủ cảnh thủ vô nhân; 2 uẩn 
và sắc tâm liên quan 2 uẩn. 

1435 . 

Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi thủ cảnh thủ vô nhân; 2 uẩn và sắc nương tâm 
sanh liên quan 2 uẩn;... liên quan 1 đại sung phi thủ cảnh thủ; sắc nương tâm sanh 
và sắc y sinh liên quan sắc đại sung. 

- Sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương... liên quan 1 đại sung; sắc y sinh liên quan 
sắc đại sung. 

- Si đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi 
đồng sanh phóng dật. 

1436 . 

Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do 
phi Nhân duyên: sắc tâm liên quan uẩn thủ cảnh thủ vô nhân và đại sung. 

1437 . 

* Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Cảnh duyên: Sát-na tục 
sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn thủ cảnh thủ; vật liên quan uẩn; 3 đại sung liên quan 1 
đại sung;... liên quan 1 đại sung Vô tưởng. 

* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Cảnh duyên: sắc 
nương tâm sanh liên quan uẩn thủ cảnh thủ. 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


219 


* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do phi Cảnh duyên: sắc 
nưoTig tâm sanh liên quan uẩn thủ cảnh thủ; ... liên quan 1 đại sung; ... liên quan 1 đại 
sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương. 

* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do phi Cảnh duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan pháp phi thủ phi cảnh thủ. 

* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ và pháp phi thủ phi cảnh thủ 
sanh ra do phi Cảnh duyên: sắc nương tâm sanh liên quan uẩn phi thủ phi cảnh thủ và 
sắc đại sung. 

* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do 
phi Cảnh duyên: sắc nương tâm sanh liên quan uẩn thủ cảnh thủ và đại sung. 

1438 . 

* Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Trưởng duyên: 

Phần tục sinh đầy đủ cả 3 đề. 

...liên quan pháp phi thủ cảnh thủ có 1 đề. 

* Pháp phi thủ phi cảnh thủ liên quan pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do phi Trưởng 
duyên: Trưởng phi thủ phi cảnh thủ liên quan uẩn phi thủ phi cảnh thủ. 

* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do 
phi Trưởng duyên: sắc nương tâm sanh liên quan uẩn thủ cảnh thủ và đại sung. 

1439 . 

* Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Vô gián duyên, tóm tắt... 
phi Liên tiếp duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Cận y duyên, phi Tiền sanh duyên, phi 
Hậu sanh duyên, phi cố hưởng duyên: 

* Pháp phi thủ phi cảnh thủ liên quan pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do phi cố hưởng 
duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi thủ phi cảnh thủ quả, tóm tắt. 

1440 . 

Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư (cetanã) phi thủ cảnh thủ liên quan uẩn phi thủ cảnh thủ...liên quan 1 đại sung 
thuộc sắc ngoại, sắc vật thực và sắc âm dương. 

1441 . 

Pháp phi thủ phi cảnh thủ liên quan pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do phi Nghiệp 
duyên: Tư (cetanã) phi thủ phi cảnh thủ liên quan uẩn phi thủ phi cảnh thủ thiện. 

1442 . 

* Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Quả duyên: ...liên quan 1 
đại sung Vô tưởng; sắc tục sinh, sắc y sinh liên quan đại sung. 

* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Quả duyên có 1 đề. 

* Pháp phi thủ phi cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do phi Quả duyên: 3 
uẩn liên quan 1 uẩn phi thủ phi cảnh thủ thiện có 3 đề. 

* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ và pháp phi thủ phi cảnh thủ 
sanh ra do phi Quả duyên: sắc nương tâm sanh liên quan uẩn phi thủ phi cảnh thủ 
thiện và sắc đại sung. 

1443 . 



220 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thủ 


* Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Thực duyên: ...liên quan 
1 đại sung Vô tưởng 

* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do phi Thực duyên: 
...liên quan 1 đại sung thuộc sắc ngoại, sắc âm dương, tóm tắt. 

1444 . 

Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Quyền duyên: sắc mạng 
quyền liên quan sắc đại sung Vô tưởng. 

1445 . 

Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do phi Quyền duyên: 
...liên quan 1 đại sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương. 

1446 . 

* Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Thiền duyên: 3 đại sung 
liên quan 1 uẩn đồng sanh ngũ thức, tóm tắt;... liên quan 1 đại sung Vô tưởng. 

* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do phi Thiền duyên: 
...liên quan 1 đại sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương. 

1447 . 

Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Đạo duyên: 3 uẩn liên 
quan 1 uẩn thủ cảnh thủ vô nhân: Có 5 câu. 

1448 . 

Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Tương ưng duyên: Như 
phi Cảnh duyên. 

1449 . 

* Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Bất tương ưng duyên: 3 
uẩn liên quan 1 uẩn thủ cảnh thủ Vô sắc;... liên quan 1 đại sung Vô tưởng. 

* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do phi Bất tương ưng 
duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi thủ cảnh thủ Vô sắc;... liên quan 1 sắc đại sung thuộc 
sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương. 

* Pháp phi thủ phi cảnh thủ liên quan pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do phi Bất tương 
ưng duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi thủ phi cảnh thủ Vô sắc; 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

1450 . 

Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Vô hữu duyên... phi Ly 
duyên: 

Xin trí thức nên phân rộng nhu phần đối lập trong tam đề thiện (kusalattika). 

1451 . 

Phi Nhân 5, phi Cảnh 6, phi Trưởng 6, phi Vô gián 6, phi Liên tiếp 6, phi Hỗ tương 6, 
phi Cận y 6, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 2, phi Quả 
6, phi Thực 2, phi Quyền 2, phi Thiền 2, phi Đạo 5, phi Tương ưng 6, phi Bất tương 
ưng 3, phi Vô hữu 6, phi Ly 6. 

Phi Nhân duyên có phi Cảnh 4, tóm tắt... phi Ly 4. 

Phân đếm như tam đề thiện ịkusalattika). 

Dứt cách đổi lập 

1452 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 6, tóm tắt,... phi ly 6. 

Xin phân đếm rộng phần thuận tùng. Đối lập như trong tam đề thiện (kusalattika). 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


221 


Dứt cách thuận tùng, đổi lập 

1453 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2, tóm tắt,... Bất ly 5. 

Xin phân đếm rộng phần đối lập thuận tùng như trong tam đề thiện (kusalattika). 

Dứt cách đối lập, thuận tùng 
Het phần liên quan (paịticcavãra) 

Phần Đồng Sanh (Sahajãtavũra) 

1454 . 

Pháp thủ cảnh thủ đồng sanh pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: 

Phần đồng sanh như phần liên quan ịpaựccavãra) 

Dứt phần đồng sanh 


Phần Ỷ Trượng (Paccayavara) 

1455 . 

* Pháp thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn thủ cảnh thủ. 

- Sát-na tục sinh: Vật ỷ trượng (paccayã) uẩn; uẩn ỷ trượng vật; 3 đại sung ỷ trượng 1 
đại sung; sắc tục sinh và sắc y sinh ỷ trượng đại sung; uẩn thủ cảnh thủ nhờ cậy vật. 

* Pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: sắc tâm nhờ 
cậy uẩn thủ cảnh thủ; chư uẩn phi thủ cảnh thủ nhờ cậy vật. 

* Pháp phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: uẩn phi 
thủ phi cảnh thủ ỷ trượng vật. 

* Pháp thủ cảnh thủ và phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân 
duyên: 3 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn thủ cảnh thủ. 

* Pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: 
Có 3 câu. 

* Pháp phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh 
ra do Nhân duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn phi thủ phi cảnh thủ và vật; 2 uẩn nhờ cậy 2 
uẩn và vật. 

* Pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp phi thủ cảnh thủ và pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh 
ra do Nhân duyên: sắc nưong tâm sanh nhờ cậy uẩn phi thủ phi cảnh thủ và sắc đại 
sung. 

* Pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do 
Nhân duyên: sắc nưong tâm sanh nhờ cậy uẩn thủ cảnh thủ và đại sung; 3 uẩn nhờ cậy 
1 uẩn phi thủ cảnh thủ và vật; 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật. 

1456 . 

* Pháp thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Cảnh duyên: 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn thủ cảnh thủ; 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn; 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn thủ cảnh thủ; 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn; uẩn nhờ cậy 
vật; 



222 


Vị trí - Tam đề - Tam đề thủ 


- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ... thân thức nhờ cậy thân xứ; 

- Chư uẩn thủ cảnh thủ nhờ cậy vật. 

* Pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Cảnh duyên: Chư uẩn phi 
thủ cảnh thủ nhờ cậy vật (vatthu). 

* Pháp phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Cảnh duyên: uẩn phi 
thủ phi cảnh thủ nhờ cậy vật. 

* Pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do Cảnh duyên: 3 uẩn 
nhờ cậy 1 uẩn phi thủ cảnh thủ; 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn. 

* Pháp phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do Cảnh duyên: 3 
uẩn nhờ cậy 1 uẩn phi thủ phi cảnh thủ; 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn. 

1457 . 

* Pháp phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh 
ra do Cảnh duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn phi thủ phi cảnh thủ và vật, 2 uẩn nhờ cậy 2 
uẩn và vật 


* Pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do 
Cảnh duyên: 3 uẩn ỷ trượng 1 uẩn phi thủ cảnh thủ và vật, 2 uẩn ỷ trượng 2 uẩn và vật. 

1458 . 

* Pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Trưởng duyên: Chư uẩn 
phi thủ cảnh thủ nhờ cậy vật. 

* Pháp phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Trưởng duyên: Chư 
uẩn phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy vật. 

* Pháp phi thủ cảnh thủ ỷ trượng pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do Trưởng duyên có 1 
câu. 

* ... nhờ cậy pháp phi thủ phi cảnh thủ có 3 câu. 

* ... nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do Trưởng duyên 

* ... nhờ cậy pháp phi thủ cảnh thủ và pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do Trưởng 
duyên 

* Pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do 
Trưởng duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn phi thủ cảnh thủ và vật, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và 
vật. 

1459 . 


* Pháp thủ cảnh thủ ỷ trượng pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Vô gián duyên: 

Nên phân đầy đủ tất cả 24 duyên. 

* ... Do Bất ly duyên. 

1460 . 

Nhân 11, Cảnh 7, Trưởng 9, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 11, Hỗ tưo^g 7, Y chỉ 
11, Cận y 7, Tiền sanh 7, cố hưởng 6, nghiệp 11, Quả 11, Thực 11, Quyền 11, thiền 
11, Đạo 11, Tương ưng 7, Bất tương ưng 11, Hiện hữu 11, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 11. 

1461 . 

Nhân duyên có Cảnh 7, tóm tắt,... Bất ly 11. 

Nên phân đếm rộng nhu tam đề thiện (kusalattika). 

Dứt cách thuận tùng 


1462. 


* 


Pháp thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Nhân duyên: 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


223 


- ...nhờ cậy 1 uẩn thủ cảnh thủ vô nhân... 

- Sát-na tục sinh vô nhân... 1 đại sung Vô tuởng; 

- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ... thân thức nhờ cậy thân xứ, 

- Chu uẩn thủ cảnh thủ vô nhân nhờ cậy vật (vatthu). 

* Pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Nhân duyên: 

- Sắc nuong tâm sanh nhờ cậy uẩn thủ cảnh thủ vô nhân. 

- Chu uẩn phi thủ cảnh thủ vô nhân nhờ cậy vật. 

- Si đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật nhờ cậy vật. 

* Pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi 
Nhân duyên: 3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn thủ cảnh thủ vô nhân. 

* Pháp phi thủ cảnh thủ ỷ truợng pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do phi Nhân duyên: 3 
uẩn và sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn phi thủ cảnh thủ vô nhân;... liên quan 1 đại 
sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm duơng... si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh 
phóng dật ỷ truợng uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

* Pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do 
phi Nhân duyên: sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy uẩn thủ cảnh thủ vô nhân và sắc đại 
sung; 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn phi thủ cảnh thủ vô nhân và vật; 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật; 
si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng 
sanh phóng dật và vật. 

1463 . 

* Pháp thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Cảnh duyên, tóm tắt,... do 
phi Truởng duyên:...nhờ cậy 1 uẩn thủ cảnh thủ (upãdinnupãdãniya). 

* Pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Truởng duyên: sắc 
nuơng tâm sanh nhờ cậy uẩn thủ cảnh thủ; chu uẩn phi thủ cảnh thủ nhờ cậy vật. 

* Pháp phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Truởng duyên: 
Truởng phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy vật. 

* Pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp thủ cảnh thủ sanh 
ra do phi Truởng duyên: 

- 3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn thủ cảnh thủ;... 

- ... nhờ cậy pháp phi thủ cảnh thủ có 1 đề. 

* Pháp phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do phi Truởng 
duyên: Truởng phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy uẩn phi thủ phi cảnh thủ. 

1464 . 

* Pháp phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh 
ra do phi Truởng duyên: Truởng phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy uẩn phi thủ phi cảnh thủ 
và vật ịvatthu). 

* Pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do 
phi Truởng duyên: 

- Sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy uẩn thủ cảnh thủ và sắc đại sung. 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn phi thủ cảnh thủ và vật, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật. 

1465 . 



224 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thủ 


Pháp thủ cảnh thủ ỷ trượng pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Vô gián duyên,... phi 
Liên tiếp duyên, phi Hỗ tưoTig duyên, phi Cận y duyên, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu 
sanh duyên, phi cố hưởng duyên. 

1466 . 

* Pháp phi thủ cảnh thủ ỷ trượng pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Nghiệp duyên: Tư 
(cetanã) phi thủ cảnh thủ nhờ cậy vật (vatthu). 

* Pháp phi thủ phi cảnh thủ ỷ trượng pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Nghiệp duyên: Tư 
(cetanã) phi thủ phi cảnh thủ thiện nhờ cậy vật. 

* Pháp phi thủ cảnh thủ ỷ trượng pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

- Tư (cetanã) phi thủ cảnh thủ nhờ cậy uẩn phi thủ cảnh thủ; 

- ... nhờ cậy 1 đại sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương. 

* Pháp phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do phi Nghiệp 
duyên: Tư phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy uẩn phi thủ phi cảnh thủ thiện (kusalã). 

* Pháp phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh 
ra do phi Nghiệp duyên: Tư thiện (kusalacetanã) phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy uẩn phi 
thủ phi cảnh thủ thiện và vật. 

* Pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do 
phi Nghiệp duyên: Tư phi thủ cảnh thủ nhờ cậy uẩn phi thủ cảnh thủ và vật. 

1467 . 

* Pháp thủ cảnh thủ ỷ trượng pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Quả duyên:...nhờ cậy 1 
đại sung Vô tưởng. 

* Pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Quả duyên: Chư uẩn 
phi thủ cảnh thủ nhờ cậy vật. 

* Pháp phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Quả duyên: Những 
uẩn phi thủ phi cảnh thủ thiện nhờ cậy vật. 

* ... Nhờ cậy pháp phi thủ cảnh thủ... có 1 đề. 

* ... Nhờ cậy pháp phi thủ phi cảnh thủ... có 3 đề. 

* Pháp phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh 
ra do phi Quả duyên, tóm tắt. 

* Pháp phi do thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi thủ phi cảnh 
thủ sanh ra do phi Quả duyên, tóm tắt. 

* Pháp phi do thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ 
sanh ra do phi Quả duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn phi do thủ cảnh thủ và vật, 2 uẩn nhờ 
cậy 2 uẩn và vật. 

1468 . 

Pháp do thủ cảnh thủ ỷ trượng pháp do thủ cảnh thủ sanh ra do phi Thực duyên... phi 
Quyền duyên, phi Thiền duyên, phi Đạo duyên, phi Tương ưng duyên, phi Bất tương 
ưng duyên, phi Vô hữu duyên, phi Ly duyên. 

1469 . 

Phi Nhân 5, phi Cảnh 6, phi Trưởng 8, phi Vô gián 6, phi Liên tiếp 6, phi Hỗ tương 6, 
phi Cận y 6, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 11, phi cố hưởng 11, phi Nghiệp 6, phi 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


225 


Quả 10, phi Thực 2, phi Quyền 2, phi Thiền 2, phi Đạo 5, phi Tuơng ung 6, phi Bất 
tuông ung 3, phi Vô hữu 6, phi Ly 6. 

Nên sắp rộng ra. 

Nhân duyên có phi Cảnh 6, tóm tắt,... phi Ly 6; xin phân rộng. 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4, tóm tắt,... Bất ly 5. 

Dứt phần ỷ trượng (nhờ cậy) 


Phần Y Chỉ (Nissayavara) 

1470 . 

Pháp do thủ cảnh thủ y chỉ pháp do thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn y chỉ 1 
uẩn do thủ cảnh thủ;... y chỉ ịnissaya) 3 uẩn, tóm tắt. 

Phần y chỉ ịnissaya) cũng nhu phần ỷ truợng (paccaya) 

Dứt phần y chỉ 


Phần Hỗn Họp (Saủsatthavara) 

1471 . 

* Pháp do thủ cảnh thủ hỗn hợp pháp do thủ cảnh thủ sanh ra bằng Nhân duyên: 

- 3 uẩn hỗn họp 1 uẩn thủ cảnh thủ; 1 uẩn hỗn họp 3 uẩn; 2 uẩn hỗn họp 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn hỗn họp 1 uẩn do thủ cảnh thủ; 2 uẩn hỗn họp 2 uẩn. 

* Pháp phi do thủ cảnh thủ hỗn họp pháp phi do thủ cảnh thủ sanh ra bằng Nhân duyên: 
3 uẩn hỗn họp 1 uẩn phi do thủ cảnh thủ; 2 uẩn hỗn họp 2 uẩn. 


* Pháp phi thủ phi cảnh thủ hỗn họp pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra bằng Nhân 
duyên: 3 uẩn hỗn họp 1 uẩn phi do thủ phi cảnh thủ; 2 uẩn hỗn họp 2 uẩn. 

1472 . 

Nhân 3, tóm tắt,... Truởng 2, cố huởng 2, Quả 2,... tóm tắt...Bất ly 3. 

Xin phân đếm rộng cũng như tam đề thiện ịkusalattika). 

Dứt cách thuận tùng 


1473 . 


* Pháp do thủ cảnh thủ hỗn họp với pháp do thủ cảnh thủ sanh ra bằng phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn hỗn họp 1 uẩn do thủ cảnh thủ vô nhân; 2 uẩn hỗn họp 2 uẩn; 

- ... Sát-na tục sinh vô nhân... 


* Pháp phi do thủ cảnh thủ hỗn họp với pháp phi do thủ cảnh thủ sanh ra bằng phi Nhân 
duyên: 

- 3 uẩn hỗn họp 1 uẩn phi do thủ cảnh thủ vô nhân; 2 uẩn hỗn họp 2 uẩn; 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật hỗn họp với uẩn đồng sanh hoài nghi 
đồng sanh phóng dật. 

* Phi Nhân 2, phi Trưởng 3, phi Bất tưong ưng 3, tóm tắt. 

Dứt cách đổi lập 


1474 . 


* Nhân duyên có phi Trưởng 3,... phi Bất tưong ưng 3. 

* Phi Nhân duyên có Cảnh 2, tóm tắt,... Bất ly 2. 

Dứt phần hỗn hợp 


Phần Tương ưng (Sampayuttavara) 

1475 . 



226 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thủ 


Pháp do thủ cảnh thủ tưoTig ưng pháp do thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: Nhân 3, 
tóm tắt,... Bất ly 3. 

Phần tương ưng (sapayuta) như phần hỗn họp (sansattha) 

Dứt phần tương ưng 


Phần Vấn Đề (Panhavara) 

1476. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Nhân duyên: 

- Nhân do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. 

- Sát-na tục sinh: Nhân do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh 
(katattãrũpa) bằng Nhân duyên. 

1477. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Nhân duyên: Nhân 
do thủ cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Nhân duyên. 

1478. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ 
bằng Nhân duyên: Nhân do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương 
tâm sanh bằng Nhân duyên. 

1479. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Nhân duyên: 
Nhân phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng 
Nhân duyên. 

1480. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Nhân 
duyên: Nhân phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. 

1481. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Nhân 
duyên: Nhân phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Nhân 
duyên. 

1482. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ và pháp phi 
do thủ phi cảnh thủ bằng Nhân duyên: Nhân phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho 
uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nhân duyên. 

1483. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Cảnh duyên: 

- Bậc hữu học (sekkhã) hay phàm phu (puthụịana) quán ngộ nhãn bằng cách vô 
thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa thích, rất hân hoan, do ấn trí ấy nên ái và ưu có thề 
phát sanh. Sau khi thiện hay bất thiện diệt rồi thì tâm mót (tadãrammana) là quả 
phát sanh. 

- Bậc hữu học hay phàm phu quán ngộ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc và 
vật... uẩn do thủ cảnh thủ bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa thích rất hân 
hoan; do mở mối (ãrabbha) ấy nên ái và ưu phát sanh. Dù thiện hay bất thiện vùa 
dứt rồi thì tâm mót là quả phát sanh. 

- Sắc xứ do thủ cảnh thủ thì làm duyên cho nhãn thức, khí xứ do thủ cảnh thủ... vị 
xứ., xúc xứ là duyên cho thân thức bằng Cảnh duyên. 


1484. 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


227 


Pháp do cảnh thủ cảnh làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Cảnh duyên. 

- Quán ngộ nhãn bằng cánh vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do 
đó mở đầu (ãrabbha) cho ái, ưu phát sanh. 

- Quán ngộ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, vật... uẩn do thủ cảnh thủ bằng 
lối vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa thích rất hân hoan do đó mở mối nhĩ ấy... 
nên ái và ưu phát sanh. 

- Thấy sắc do thủ cảnh thủ bằng thiên nhãn, thấu rõ tâm của người khác đầy đủ tâm 
do thủ cảnh thủ bằng tha tâm thông. 

- Uẩn do thủ cảnh thủ làm duyên cho thần túc thông, tha tâm thông, tuỳ nghiệp thông, 
vị lai thông và chiếu khán (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

1485 . 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi phản khán xét lại phước 
đã tạo chứa trước kia. Sau khi xuất thiền phản khán thiền; bậc Thánh ịariya) phản 
khán chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vedanã). 

- Bực Thánh phản khán phiền não đã trừ, phiền não hạn chế, rõ biết phiền não đã 
từng sanh trước kia. Quán ngộ sắc,... thinh, khí, vị, xúc., những uẩn phi do thủ cảnh 
thủ bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa thích rất hân hoan, do đó mới mở 
đầu cho ái hoặc ưu sanh ra. 

- Thiên nhãn phi do thủ cảnh thủ thấy sắc. Thiên nhĩ nghe tiếng, tha tâm thông rõ 
thấu tâm người hội hiệp tâm phi do thủ cảnh thủ. 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ bằng Cảnh duyên. 

- Vô sở hữu xứ làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cảnh duyên. 

- Những uẩn phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thần túc thông, tha tâm thông, túc 
mạng thông, tuỳ nghiệp thông, vị lai thông phản chiếu (avajjana) bằng Cảnh duyên. 

1486 . 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Cảnh duyên. 

- Bực hữu học hoặc phàm phu quán ngộ sắc, thinh, khí, vị, xúc phi do thủ cảnh thủ, 
uẩn do thủ cảnh thủ bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan đó 
mở mối cho ái, ưu phát sanh; cho đến thiện, bất thiện vừa dứt thì tâm mót là quả 
sanh ra. 

- Không vô biên xứ thiện làm duyên cho Thức vô biên xứ quả bằng Cảnh duyên. 

- Vô sở hữu xứ thiện làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ quả bằng Cảnh 
duyên. 

- Sắc xứ phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho nhãn thức,... xúc xứ làm duyên cho thân 
thức bằng Cảnh duyên. 

1487 . 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Cảnh 

duyên: Níp Bàn làm duyên cho đạo, quả bằng Cảnh duyên. 

1488 . 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Cảnh 

duyên: 

- Bực Thánh ra khỏi đạo phản khán đạo, phản khán quả, phản khán Níp Bàn thì Níp 
Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vedanã), phản chiếu (ãvajjana), 
bằng Cảnh duyên. 



228 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thủ 


- Chư Thánh rõ thấu tâm người tề toàn (samanagĩ) phi thủ phi cảnh thủ. Những uẩn 
phi thủ phi cảnh thủ làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, vị lai thông, 
khán môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

1489 . 

* Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Trưởng duyên: 

- Trưởng cảnh (Ẫrammanãdhipati) như: Nặng về nhãn rồi thỏa thích rất hân hoan, do 
nặng ấy nên ái, tà kiến phát sanh. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân do thủ cảnh thủ, sắc, thinh, khí, 
vị, xúc và vật,... đã nặng uẩn do thủ cảnh thủ rồi thỏa thích rất hân hoan do đã nặng 
để ái, tà kiến phát sanh. 

* Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Trưởng duyên 
có Cảnh trưởng và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh (Ẫrammanãdhipati) như: Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì 
thanh tịnh giới, do nặng chấp đó rồi phản khán nặng về phước thiện chất chứa trước 
kia rồi phản khán, xuất thiền nặng chấp về thiền rồi phản kh án. 

- Chư hữu học nặng về chuyển tộc (gotrabhũ) rồi phản khán, nặng về dũ tịnh 
(vedanã) rồi phản khán, sắc, thinh, khí, vị, xúc và uẩn phi do thủ cảnh thủ đã nặng 
chấp đó rồi mới thỏa thích rất hân hoan do nặng chấp ấy rồi nên ái, tà kiến phát 
sanh. 

- Trưởng đồng sanh (Sahạịãtãdhipati) như trưởng phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho 
uẩn tưong ưng và sắc nưong tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

1490 . 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Trưởng 
duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như Níp Bàn làm duyên cho đạo quả bằng Trưởng duyên (Adhipati). 

- Trưởng đồng sanh như trưởng phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho uẩn tưong ưng 
bằng Trưởng duyên. 

1491 . 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Trưởng 
duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như bậc Thánh ra khỏi đạo, nặng về đạo rồi phản khán; nặng về quả 
rồi phản khán; nặng về Níp Bàn rồi phản khán. Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc 
(gotrabhũ), dũ tịnh (vedanã) bằng Trưởng duyên. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho sắc nương 
tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

1492 . 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do 
thủ phi cảnh thủ bằng Trưởng duyên: 

- Trưởng đồng sanh như trưởng phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho uẩn tương ưng 
và sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

1493 . 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Vô gián duyên: 

- Những uẩn do thủ cảnh thủ sanh trước làm duyên cho các uẩn do thủ cảnh thủ sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên 

- Ngủ thức (vinnãna) làm duyên cho ý giới quả bằng Vô gián duyên. Ý giới quả làm 
duyên cho ý thức giới quả bằng Vô gián duyên. 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


229 


1494 . 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Vô gián duyên: 

- Tâm hộ kiếp (bhavanga) làm duyên cho khán môn (ãvajjana). Ý thức giới tố 
(kỉriyã) làm duyên cho ý thức giới quả bằng Vô gián duyên. 

1495 . 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Vô gián duyên: 

- Những uẩn phi do thủ cảnh thủ sanh trước trước làm duyên cho các uẩn phi do thủ 
cảnh thủ sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Thận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ). 

- Thận thứ làm duyên cho dũ tịnh (vedanã). 

- Khán môn (ãvajjana) làm duyên cho uẩn phi thủ cảnh thủ bằng Vô gián duyên. 

1496 . 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Vô gián duyên: 
khán môn làm duyên cho ngủ thức (pancavinnãna) bằng Vô gián duyên, chư uẩn phi 
do thủ cảnh thủ làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián duyên. 

1497 . 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Vô gián 
duyên: 

- Chuyển tộc (gotrabhũ) làm duyên cho đạo, dũ tịnh (vedanã) làm duyên cho đạo; 

- Thuận thứ (anuloma) làm duyên cho quả nhập thiền; 

- Khi xuất thiền diệt Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền bằng 
Vô gián duyên. 

1498 . 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Vô 
gián duyên: 

- Chư uẩn phi do thủ phi cảnh thủ sanh trước trước làm duyên cho những uẩn phi do 
thủ phi cảnh thủ sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Đạo làm duyên cho quả, quả làm duyên cho quả bằng Vô gián duyên. 

1499 . 

* Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Vô gián duyên: 
Quả làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián duyên. 

* Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Liên tiếp duyên: Cũng 
như Vô gián duyên (Anantarapaccayo). 

1500 . 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Đồng sanh duyên. 

- 1 uẩn do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uẩn bằng Đồng sanh duyên, 2 uẩn làm duyên 
cho 2 uẩn. Sát-na tục sinh: 1 uẩn do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uẩn và sắc tục 
sinh (kaịattãrũpa). 

- Uẩn làm duyên cho vật, vật làm duyên cho uẩn. 1 đại sung làm duyên cho 3 đại 
sung, 3 đại sung làm duyên cho 1 đại sung; 2 đại sung làm duyên cho 2 đại sung. 
Sắc đại sung làm duyên cho sắc tục sinh, sắc y sinh bằng Đồng sanh duyên. 

- 1 đại sung Vô tưởng... tóm tắt. 

1501 . 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Đồng sanh duyên: 
Chư uẩn do thủ cảnh thủ làm duyên cho sắc tâm bằng Đồng sanh duyên. 


1502 . 



230 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thủ 


Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ 
bằng Đồng sanh duyên: 1 uẩn do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm 
sanh bằng Đồng sanh duyên; 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng 
Đồng sanh duyên. 

1503 . 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Đồng sanh 
duyên: 

- 1 uẩn phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng 
sanh duyên; 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh 
duyên. 

- 1 đại sung phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho sắc đại sung và sắc nương tâm sanh; 1 
đại sung thuộc sắc ngoại,... vật thực,... âm dương làm duyên cho sắc đại sung và sắc 
y sinh bằng Đồng sanh duyên (Sahạịãtapaccayo). 

1504 . 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Đồng 
sanh duyên: 1 uẩn phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho 3 uẩn; 2 uẩn làm duyên cho 

2 uẩn bằng Đồng sanh duyên. 

1505 . 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Đồng sanh 
duyên: Chư uẩn phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Đồng 
sanh duyên. 

1506 . 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do 
thủ phi cảnh thủ bằng Đồng sanh duyên: 1 uẩn phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên; 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn và 
sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên. 

1507 . 

Pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do 
thủ cảnh thủ bằng Đồng sanh duyên: Chư uẩn phi do thủ phi cảnh thủ và đại sung làm 
duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên. 

1508 . 

Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh 
thủ bằng Đồng sanh duyên: Chư uẩn do thủ phi cảnh thủ và sắc đại sung làm duyên 
cho sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên. 

1509 . 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Hỗ tương duyên: 

- 1 uẩn do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uẩn bằng Hỗ tương duyên, 2 uẩn làm duyên 
cho 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 1 uẩn do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uẩn và vật; uẩn làm duyên 
cho vật, vật làm duyên cho uẩn; 1 đại sung làm duyên cho 3 đại sung, 2 đại sung 
làm duyên cho 2 đại sung; 1 đại sung Vô tưởng... 

1510 . 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Hỗ tương 
duyên: 1 uẩn phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn bằng 
Hỗ tương duyên; 1 đại sung làm duyên cho sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương... 1 
đại sung... 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


231 


1511 . 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Hỗ 
tương duyên: 1 uẩn phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho 3 uẩn; 2 uẩn làm duyên cho 
2 uẩn. 

1512 . 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Y chỉ duyên: 

- 1 uẩn do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uẩn bằng Y chỉ duyên, tóm tắt,... Sát-na tục 
sinh: 1 đại sung...; 1 đại sung Vô tưởng.. 

- Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức,... thân xứ làm duyên cho thân thức; vật làm 
duyên cho uẩn do thủ cảnh thủ bằng Y chỉ duyên. 

1513 . 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Y chỉ duyên: 

- Chư uẩn do thủ cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên; 

- Vật làm duyên cho uẩn phi thủ cảnh thủ bằng Y chỉ duyên. 

1514 . 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Y chỉ duyên: 
Vật làm duyên cho uẩn phi do thủ phi cảnh thủ bằng Y chỉ duyên. 

1515 . 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ 
bằng Y chỉ duyên: 1 uẩn do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh 
bằng Y chỉ duyên; 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ 
duyên. 

1516 . 

* Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ có 1 đề. 

* Pháp phi do thủ phi cảnh thủ... có 3 đề. 

1517 . 

Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ phi 
cảnh thủ bằng Y chỉ duyên: 1 uẩn phi do thủ phi cảnh thủ và vật làm duyên cho 3 uẩn 
bằng Y chỉ duyên, 2 uẩn và vật làm duyên cho 2 uẩn bằng Y chỉ duyên. 

1518 . 

Pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do 
thủ cảnh thủ bằng Y chỉ duyên: Chư uẩn phi do thủ phi cảnh thủ và sắc đại sung làm 
duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên. 

1519 . 

Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh 
thủ bằng Y chỉ duyên: 

- Chư uẩn do thủ cảnh thủ và sắc đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Y 
chỉ duyên. 

- 1 uẩn phi do thủ cảnh thủ và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Y chỉ duyên; 2 uẩn và 
vật làm duyên cho 2 uẩn bằng Y chỉ duyên. 

1520 . 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Cận y duyên có 
Vô gián cận y duyên và Thuần cận y: 

- Thuần cận y nhu thân lạc làm duyên cho thân lạc và thân khổ bằng Cận y duyên. 
Thân khổ làm duyên cho thân lạc thân khổ. Âm dương làm duyên cho thân lạc thân 
khổ, thực phẩm làm duyên cho thân lạc thân khổ. 



232 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thủ 


- Thân lạc... thân khổ... âm dương... thực phẩm làm duyên cho thân lạc thân khổ bằng 
Cận y duyên. 

1521 . 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Cận y duyên có 

Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương thân lạc mạnh có thử bố thí, nguyện ngũ giới, thọ trì thanh 
tịnh giới đến đổi thiền phát sanh, pháp quán phát sanh, thông phát sanh, nhập thiền 
phát sanh, cũng có thể sát sanh cho đến phá hòa họp Tăng. Thân khổ,... âm dương... 
nương thực phẩm mạnh có thể bố thí, cũng có thể phá hòa hợp Tăng. 

- Thân lạc,... thân khổ, âm dương., thực phẩm, đức tin phi do thủ cảnh thủ làm duyên 
cho trì giới, đa văn, xả thí, trí tuệ. Trí tuệ làm duyên cho ái, sân, si, ngã mạn và tà 
kiến, vọng dục bằng Cận y duyên. 

1522 . 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Cận y duyên: 

- Thuần cận y nhu nương thân lạc có thể làm cho đạo phát sanh, nhập thiền quả. Thân 
khổ,... âm dương... nương thực phẩm mạnh cũng có thể làm cho đạo phát sanh, 
nhập thiền quả đặng. 

- Thân lạc,... thân khổ,... âm dương,... thực phẩm làm duyên cho đạo và nhập thiền 
quả bằng Cận y duyên. 

1523 . 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Cận y duyên 

có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin phi do thủ cảnh thủ có thể bố thí, nguyện trì ngũ 
giới, thanh tịnh giới, cũng làm cho thiền phát sanh; quán ngộ phát sanh, thông phát 
sanh, nhập thiền đặng, hoặc sát sanh hay phá hòa họp Tăng; phát sanh ngã mạn, tà 
kiến. 

- Nương giới do phi thủ cảnh thủ mạnh có thể đa văn, xả thí, trí tuệ, ái, sân, si, ngã 
mạn, tà kiến, vọng dục. nương âm dương, thực phẩm, cho ở mạnh có thể bố thí cho 
đến nhập thiền đặng hoặc sát sanh hay phá hòa họp Tăng, tạo ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương đức tin phi do thủ cảnh thủ trì giới, đa văn, xả thí, trí tuệ, ái, sân, si, ngã 
mạn, chấp tà kiến, vọng dục, âm dương, thực phẩm, cho ở mạnh làm duyên cho đức 
tin phi do thủ cảnh thủ, trì giới, đa văn, xả thí, trí tuệ, ái, sân, si, ngã mạn, tà kiến, 
vọng dục bằng Cận y duyên. 

- (Tâm) chỉnh lý (parikamma) sơ thiền làm duyên cho sơ thiền (pathamajhãna). 

- Chỉnh lý Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

- Sơ thiền làm duyên cho nhị thiền,... Vô sở hữu xứ làm duyên cho Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ; sát sanh làm duyên cho sát sanh,... tà kiến nhứt định làm duyên cho tà 
kiến nhứt định. 

1524 . 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Cận y duyên có 

Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y ịPakatũpanissaya) như: Đức tin phi do thủ cảnh thủ mạnh có thể tự 
làm bực bội nóng nảy chịu khổ do gốc tìm tòi. 

- Nương giới phi do thủ cảnh thủ mạnh, tóm tắt... nương cho ở (senãsana) mạnh có 
thể tự làm cho bực bội, nóng nảy, chịu khổ do tìm tòi. 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


233 


- Nương đức tin phi do thủ cảnh thủ mạnh, tóm tắt,... chổ ở làm duyên cho thân lạc 
thân khổ bằng Cận y duyên. 

- Thiện, bất thiện làm duyên cho nghiệp quả bằng Cận y duyên. 

1525 . 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Cận y 
duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y ịPakatũpanissaya) như là tâm chỉnh lý (parikamma) sơ đạo làm duyên 
cho sơ đạo bằng Cận y duyên. 

- Tâm chỉnh lý (parikamma) nhị đạo làm duyên cho nhị đạo bằng Cận y duyên. 

- Tâm chỉnh lý tam đạo làm duyên cho tam đạo bằng Cận y duyên. 

- Tâm chỉnh lý tứ đạo làm duyên cho tứ đạo bằng Cận y duyên. 

1526 . 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Cận y 
duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Sơ đạo làm duyên cho nhị đạo bằng Cận y duyên, nhị đạo làm 
duyên cho tam đạo. tam đạo làm duyên cho tứ đạo. Đạo làm duyên cho quả nhập thiền 
bằng Cận y duyên. 

1527 . 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Cận y duyên 
có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y nhập thiền quả làm duyên cho thân lạc bằng Cận y duyên. 

1528 . 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Cận y 
duyên có Cảnh cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như bậc Thánh nương đạo mạnh dù cho thiền chưa từng phát sanh 
cũng nhập thiền đặng; quán ngộ vô thường, khổ não, vô ngã đặng. 

- Thánh đạo làm duyên cho nghĩa đạt thông (atthapatisambhidã), pháp đạt thông 
(dhammapaịisambhidã), ngữ đạt thông (niruttipaịisambhidã), cấp trí đạt thông 
(patibhãnapatisambhidã), tri sở (thãna), phi sở (athãna) bằng Cận y duyên. 

1529 . 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Tiền sanh duyên có 
Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

+ Cảnh tiền sanh (Ẵrammanapurejãta) như: Bậc hữu học hay phàm phu quán ngộ 
nhãn bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa thích rất hân hoan, do đó khai 
đoan ịãrabbha) ái cho đến ưu phát sanh; vừa dứt thiện hay bất thiện thì tâm mót là 
quả sanh ra. 

- ... nhĩ,... tỷ,... thiệt,... thân; quán ngộ sắc do thủ cảnh thủ... khí,... vị,... xúc và vật 
bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan đó khai đoan (mở 
mối) cho ái và ưu phát sanh; vừa dứt thiện, bất thiện thì tâm mót là quả phát 
sanh. 

- Sắc xứ do thủ cảnh thủ làm duyên cho nhãn thức... khí xứ do thủ cảnh thủ... vị xứ 
do thủ cảnh thủ... xúc xứ... làm duyên cho thân thức bằng Tiền sanh duyên. 

+ Vật tiền sanh ịVatthupurejãta) nhu nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức,... thân xứ làm 
duyên cho thân thức; vật làm duyên cho uẩn do thủ cảnh thủ bằng Tiền sanh duyên. 

1530 . 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Tiền sanh duyên 
có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 



234 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thủ 


- Cảnh tiền sanh như quán ngộ nhãn bằng cách vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa 
thích rất hân hoan, do đó mở mối (ãrabbha) ái và ưu pháp sanh; quán ngộ nhĩ,... vật 
bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan chi ái 
và ưu phát sanh. 

- Thiên nhãn thấy sắc do thủ cảnh thủ. 

- Vật tiền sanh như vật làm duyên cho các uẩn phi do thủ cảnh thủ bằng Tiền sanh 
duyên. 

1531 . 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Tiền sanh 
duyên: Vật tiền sanh nhu vật làm duyên cho các uẩn phi do thủ phi cảnh thủ bằng Tiền 
sanh duyên. 

1532 . 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Tiền sanh 
duyên: 

- Cảnh tiền sanh nhu quán ngộ sắc, thinh, khí, vị, xúc... phi do thủ cảnh thủ bằng cách 
vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa thích hân hoan, do đó khai đoan (ãrabbha) cho 
ái và ưu phát sanh. 

- Thiên nhãn thấy sắc phi do thủ cảnh thủ, thiên nhĩ nghe tiếng. 

1533 . 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Tiền sanh 
duyên: 

Cảnh tiền sanh nhu quán ngộ sắc,... thinh,... khí,... vị,... xúc phi do thủ cảnh thủ 
bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan cho ái 
và ưu phát sanh. 

- Thiện, bất thiện vừa dứt thì tâm mót là quả phát sanh. 

- Sắc xứ phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho nhãn thức,... xúc xứ làm duyên cho thân 
thức bằng Tiền sanh duyên. 

1534 . 

Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ 
bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Sắc xứ và nhãn xứ phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho nhãn thức bằng Tiền sanh 
duyên;... tóm tắt..., xúc xứ và thân xứ phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân thức 
bằng Tiền sanh duyên. 

- Sắc xứ và vật phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho các uẩn do thủ cảnh thủ bằng Tiền 
sanh duyên, tóm tắt,... xúc xứ và vật phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho các uẩn do 
thủ cảnh thủ bằng Tiền sanh duyên. 

1535 . 

Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh 
thủ bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: sắc xứ và vật phi do thủ 
cảnh thủ làm duyên cho các uẩn phi do thủ cảnh thủ bằng Tiền sanh duyên. 

1536 . 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Hậu sanh duyên: uẩn 
thủ cảnh thủ sanh sau làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ sanh trước bằng Hậu sanh 
duyên. 


1537 . 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


235 


Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Hậu sanh duyên: 
Chư uẩn do thủ cảnh thủ sanh sau làm duyên cho thân phi do thủ cảnh thủ ấy sanh 
trước bằng Hậu sanh duyên. 

1538 . 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ 
bằng Hậu sanh duyên: Chư uẩn do thủ cảnh thủ sanh sau làm duyên cho thân do thủ 
cảnh thủ và phi do thủ cảnh thủ ấy sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 

1539 . 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Hậu sanh 
duyên: Các uẩn phi do thủ cảnh thủ sanh sau làm duyên cho thân phi do thủ cảnh thủ 
ấy sanh trước bằng Hậu sanh duyên 

1540 . 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Hậu sanh duyên: 
Các uẩn phi do thủ cảnh thủ sanh sau làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ ấy sanh 
trước bằng Hậu sanh duyên. 

1541 . 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh 
thủ bằng Hậu sanh duyên: Các uẩn phi do thủ cảnh thủ sanh sau làm duyên cho thân 
do thủ cảnh thủ và phi do thủ cảnh thủ ấy sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 

1542 . 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Hậu sanh 
duyên: Các uẩn phi do thủ cảnh thủ sanh sau làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ ấy 
sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 

1543 . 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Hậu sanh 
duyên: 

Các uẩn phi do thủ phi cảnh thủ sanh sau làm duyên cho thân phi do thủ cảnh thủ ấy 
sanh trước bằng Hậu sanh duyên 

1544 . 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ 
cảnh thủ bằng Hậu sanh duyên: Các uẩn phi do thủ phi cảnh thủ sanh sau làm duyên 
cho thân do thủ cảnh thủ và phi do thủ cảnh thủ ấy sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 

1545 . 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng cố hưởng 
duyên: 

- Chư uẩn phi do thủ cảnh thủ sanh trước trước làm duyên cho các uẩn phi do thủ 
cảnh thủ sanh sau sau bằng cố hưởng duyên. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho tâm chuyển tộc (gotrabhũ). 

- Tâm thuận thứ làm duyên cho tâm dũ tịnh (vedanã) bằng cố hưởng duyên. 

1546 . 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng cố hưởng 
duyên. Tâm chuyển tộc làm duyên cho đạo; tâm dũ tịnh làm duyên cho đạo bằng cố 
hưởng duyên. 

1547 . 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Nghiệp duyên: 

- Tư (cetanã) do thủ cảnh thủ làm duyên cho các uẩn tuơng ưng bằng Nghiệp duyên. 



236 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thủ 


- Sát-na tục sinh: Tư do thủ cảnh thủ làm duyên cho các uẩn tương ưng và sắc tục 
sinh bằng Nghiệp duyên. 

- Tư làm duyên cho vật bằng Nghiệp duyên. 

1548 . 

* Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Nghiệp duyên: 

Tư do thủ cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ 
bằng Nghiệp duyên: 

Tư do thủ cảnh thủ làm duyên cho các uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng 
Nghiệp duyên. 

1549 . 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Nghiệp duyên: 
Tư phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho các uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh 
bằng Nghiệp duyên. 

1550 . 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Nghiệp duyên: 

Biệt thời (Nãnãkhanika) như tư phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho các uẩn quả do 
thủ cảnh thủ và sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 

1551 . 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Nghiệp 
duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh (Sahajãta) như: Tư phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho các uẩn tương 
ưng bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời (Nãnãkhanika) như: Tư thiện phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho các 
uẩn quả phi do thủ phi cảnh thủ bằng Nghiệp duyên. 

1552 . 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Nghiệp 
duyên: Tư phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp 
duyên. 

1553 . 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do 
thủ phi cảnh thủ bằng Nghiệp duyên (kammapaccayo): Tư phi do thủ phi cảnh thủ làm 
duyên cho các uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 

1554 . 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Quả duyên: 

- 1 uẩn quả do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uẩn bằng Quả duyên; 2 uẩn làm duyên 
cho 2 uẩn bằng Quả duyên. 

- Sát-na tục sinh: 1 uẩn quả do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uẩn và sắc tục sinh 
(katattãrũpa) bằng Quả duyên; 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn và sắc tục sinh bằng Quả 
duyên, uẩn làm duyên cho vật bằng Quả duyên. 

1555 . 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Quả duyên: Các 
uẩn quả do thủ cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Quả duyên. 

1556 . 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ 
bằng Quả duyên: 1 uẩn quả do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


237 


sanh bằng Quả duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn và sắc nuơng tâm sanh bằng Quả 
duyên. 

1557. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Quả 
duyên: 1 uẩn quả phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho 3 uẩn bằng Quả duyên; 2 uẩn 
làm duyên cho 2 uẩn bằng Quả duyên. 

1558. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Quả duyên: 
Chu uẩn quả phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh bằng Quả 
duyên. 

1559. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do 
thủ phi cảnh thủ bằng Quả duyên. 1 uẩn quả phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho 3 
uẩn và sắc nuơng tâm sanh bằng Quả duyên; 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn và sắc nuơng 
tâm sanh bằng Quả duyên. 

1560. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Thực duyên: 

- Thực do thủ cảnh thủ làm duyên cho các uẩn tuơng ung bằng Thực duyên. 

- Sát-na tục sinh: Thực do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tục sinh 
bằng Thực duyên. 

- Đoàn thực do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ bằng Thực duyên. 

1561. ĩ 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Thực duyên 
(Ẫhãrapaccayo): 

- Thực do thủ cảnh thủ làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh bằng Thực duyên. 

- Đoàn thực do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân phi do thủ cảnh thủ bằng Thực 
duyên. 

1562. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ 
bằng Thực duyên: Thực do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc nuơng 
tâm sanh bằng Thực duyên. Đoàn thực do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ 
cảnh thủ và phi do thủ cảnh thủ bằng Thực duyên. 

1563. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Thực duyên: 
Thực phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc nuơng tâm sanh bằng 
Thực duyên. Đoàn thực phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân phi do thủ cảnh thủ 
bằng Thực duyên. 

1564. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Thực duyên. Đoàn 
thực (kabalinkãrãhãra) phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ bằng 
Thực duyên. 

1565. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh 
thủ bằng Thực duyên: Đoàn thực phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh 
thủ và phi do thủ cảnh thủ bằng Thực duyên. 


1566. 



23S 


Vị trí - Tam đề - Tam đề thủ 


Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Thực 
duyên: Thực (ãhãra) phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Thực 
duyên. 

1567. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Thực 
duyên: Thực phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Thực 
duyên (ãhãrapaccayo). 

1568. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do 
thủ phi cảnh thủ bằng Thực duyên: Thực phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho uẩn 
tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Thực duyên. 

1569. 

Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ 
bằng Thực duyên: Đoàn thực do thủ cảnh thủ và phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho 
thân do thủ cảnh thủ bằng Thực duyên. 

1570. 

Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh 
thủ bằng Thực duyên: Đoàn thực do thủ cảnh thủ và phi do thủ cảnh thủ làm duyên 
cho thân phi do thủ cảnh thủ bằng Thực duyên. 

1571. 

Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ 
và pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Thực duyên: Đoàn thực (kabaỉinkãrãhãra) do thủ 
cảnh thủ và phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ và phi do thủ cảnh 
thủ bằng Thực duyên. 

1572. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Quyền duyên: 

- Quyền ịindrĩya) do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Quyền duyên. 
Sát-na tục sinh: Quyền do thủ cảnh thủ làm duyên cho các uẩn tương ưng và sắc 
nương tâm sanh bằng Quyền duyên. 

- Nhãn quyền làm duyên cho nhãn thức... thân quyền làm duyên cho thân thức, sắc 
mạng quyền (rũpajĩvitindrĩya) làm duyên cho sắc tục sinh (katattãrũpa) bằng 
Quyền duyên. 

1573. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Quyền duyên 
(Indrĩyapaccayo): Quyền do thủ cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Quyền duyên. 

1574. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ 
bằng Quyền duyên. Quyền do thủ cảnh thủ làm duyên cho các uẩn tương ưng và sắc 
nương tâm sanh bằng Quyền duyên. 

1575. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Quyền duyên: 
Quyền phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Quyền duyên. 

1576. 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


239 


Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Quyền 
duyên: Quyền phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Quyền 
duyên. 

1577. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Quyền 
duyên: Quyền phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Quyền 
duyên. 

1578. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do 
thủ phi cảnh thủ bằng Quyền duyên: Quyền phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho uẩn 
tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Quyền duyên. 

1579. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Thiền duyên: 

- Chi thiền do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Thiền duyên. 

- Sát-na tục sinh: Chi thiền do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục 
sinh bằng Thiền duyên. 

1580. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Thiền duyên: Chi 
thiền do thủ cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Thiền duyên. 

1581. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ 
bằng Thiền duyên: Chi thiền do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc 
nương tâm sanh bằng Thiền duyên. 

1582. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Thiền duyên: 
Chi thiền phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh 
bằng Đạo duyên. 

1583. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Thiền 
duyên: Chi Thiền phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Thiền 
duyên. 

1584. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Thiền 
duyên: Chi thiền phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Thiền duyên. 

1585. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do 
thủ phi cảnh thủ bằng Thiền duyên: Chi thiền phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho 
uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Thiền duyên. 

1586. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Đạo duyên: Chi đạo 
do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Đạo duyên (Maggapaccayo). Sát- 
na tục sinh... 

1587. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Đạo duyên: Chi 
đạo do thủ cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Đạo duyên. 

1588. 



240 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thủ 


Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ 
bằng Đạo duyên: Chi đạo do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương 
tâm sanh bằng Đạo duyên 

1589. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Đạo duyên: 
Chi đạo phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Đạo duyên. 

1590. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Đạo 
duyên: Chi đạo phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Đạo duyên. 

1591. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Đạo duyên: 
Chi đạo phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Đạo duyên. 

1592. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do 
thủ phi cảnh thủ bằng Đạo duyên: Chi đạo phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho uẩn 
tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Đạo duyên. 

1593. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Tương ưng duyên: 1 
uẩn do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uẩn bằng Tương ưng duyên, 2 uẩn làm duyên 
cho 2 uẩn. Sát-na tục sinh... 

1594. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Tương ưng 
duyên: 1 uẩn phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uẩn bằng Tương ưng duyên, 2 uẩn 
làm duyên cho 2 uẩn. 

1595. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Tương 
ưng duyên: 1 uẩn phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho 3 uẩn bằng Tương ưng 
duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn. 

1596. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Bất tương ưng duyên 
có Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh (Sahạịãta) như là sát-na tục sinh chư uẩn do thủ cảnh thủ làm duyên cho 
sắc tục sinh bằng Bất tương ưng duyên, uẩn làm duyên cho vật bằng Bất tương ưng 
duyên; vật làm duyên cho uẩn bằng Bất tương ưng duyên. 

- Tiền sanh (Purejãta) như là nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Bất tương ưng 
duyên... thân xứ làm duyên cho thân thức bằng Bất tương ưng duyên. Vật (vatthu) 
làm duyên cho uẩn do thủ cảnh thủ bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh (Pacchãjãta) như là chư uẩn do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ 
cảnh thủ ấy sanh trước bằng Bất tương ưng duyên. 

1597. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Bất tương ưng 
duyên có Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh (Sahạịãta) như: Chư uẩn do thủ cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh bằng Bất tương ưng duyên. 

- Tiền sanh (Purejãta) như: Vật làm duyên cho uẩn phi do thủ cảnh thủ bằng Bất 
tương ưng duyên. 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


241 


- Hậu sanh (Pacchajata) như chư uẩn do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân phi do thủ 
cảnh thủ ấy sanh trước bằng Bất tương ưng duyên. 

1598. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Bất tương ưng 
duyên: 

Tiền sanh (Purejãta) như: Vật làm duyên cho uẩn phi do thủ phi cảnh thủ bằng Bất 
tương ưng duyên. 

1599. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ 
bằng Bất tương ưng duyên 

Hậu sanh (Pacchãjãta) như: uẩn do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh 
thủ và phi do thủ cảnh thủ ấy sanh trước bằng Bất tương ưng duyên. 

1600. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Bất tương ưng 
duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: Chư uẩn phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh như: Chư uẩn phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân phi do thủ cảnh thủ 
ấy sanh trước bằng Bất tương ưng duyên. 

1601. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Bất tương ưng 
duyên: 

Hậu sanh như: Chư uẩn phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ ấy 
sanh trước bằng Bất tương ưng duyên. 

1602. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh 
thủ bằng Bất tương ưng duyên: 

Hậu sanh như: Chư uẩn phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ và 
phi do thủ cảnh thủ ấy sanh trước bằng Bất tương ưng duyên. 

1603. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Bất tương ưng 
duyên: 

Hậu sanh như: uẩn phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ ấy 
sanh trước bằng Bất tương ưng duyên. 

1604. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Bất tương 
ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: Chư uẩn phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh như chư uẩn phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho thân phi do thủ cảnh 
thủ ấy sanh trước bằng Bất tương ưng duyên. 

1605. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ 
cảnh thủ bằng Bất tương ưng duyên: 

Hậu sanh như: Chư uẩn phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ 
và phi do thủ cảnh thủ ấy sanh trước bằng Bất tương ưng duyên 


1606. 



242 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thủ 


Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên có 

Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu duyên, 2 
uẩn làm duyên cho 2 uẩn bằng Hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh: 1 uẩn do thủ cảnh 
thủ làm duyên cho 3 uẩn và sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên; 2 uẩn làm duyên cho 
2 uẩn và sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên; uẩn làm duyên cho vật, vật làm duyên 
cho uẩn; 1 đại sung... sắc đại sung làm duyên cho sắc tục sinh; sắc y sinh bằng Hiện 
hữu duyên; 1 đại sung Vô tưởng... sắc đại sung làm duyên cho sắc tục sinh và sắc y 
sinh bằng Hiện hữu duyên. 

- Tiền sanh như: Bậc hữu học hoặc phàm phu quán ngộ nhãn bằng lối vô thường, khổ 
não, vô ngã rồi thỏa thích rất hân hoan, do đó khoai đoan (ãrabbha) cho ái, ưu phát 
sanh, vừa dứt thiện, bất thiện thì tâm mót (tadãlabana) là quả sanh ra. 

- Quán ngộ nhĩ... tỷ... thiệt... thân... sắc... thinh... khí... vị... xúc do thủ cảnh thủ và vật 
(vatthu) bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa thích rất hân hoan, do khai 
đoan (mở mối) đó nên ái, ưu phát sanh. Thiện, bất thiện vừa dứt thì tâm mót là quả 
phát sanh. 

- Sắc xứ do thủ cảnh thủ làm duyên cho nhãn xứ, khí xứ... vị xứ... xúc xứ do thủ cảnh 
thủ làm duyên cho thân thức. 

- Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức... thân xứ làm duyên cho thân thức, vật làm 
duyên cho uẩn do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh Như: Chư uẩn do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ ấy 
sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

- Đoàn thực do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Sắc mạng quyền (rũpạịĩvitindrĩya) làm duyên cho sắc tục sinh (katattãrũpa) bằng 
Hiện hữu duyên. 

1607. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên có 

Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh và Thực: 

- Đồng sanh (Sahajãta) như: Chư uẩn do thủ cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh bằng Hiện hữu duyên. 

- Tiền sanh (Purejãta) như: Quán ngộ nhãn bằng cách vô thường, khổ não, vô ngã rồi 
thỏa thích rất hân hoan, do khai đoan ấy nên ái, ưu phát sanh. Quán ngộ nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc do thủ cảnh thủ cho đến vật thấy bằng lối vô 
thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa thích rất hân hoan, do khai đoan đó nên ái, ưu phát 
sanh. Thiên nhãn (dibbacakkhu) thấy sắc do thủ cảnh thủ và vật làm duyên cho uẩn 
phi do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh (Pacchãjãta) nhu uẩn do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân phi do thủ cảnh 
thủ ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

- Đoàn thực do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân phi do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu 
duyên. 

1608. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Hiện hữu 

duyên: 

Tiền sanh nhu vật ịvatthu) làm duyên cho uẩn phi do thủ phi cảnh thủ bằng Hiện 
hữu duyên. 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


243 


1609. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ 
bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Hậu sanh và Thực: 

- Đồng sanh (Sahajãta) như: 1 uẩn do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uẩn và sắc 
nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên; 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn và sắc nương 
tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh (Pacchãjãta) như chư uẩn do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ 
cảnh thủ và phi do thủ cảnh thủ ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

- Đoàn thực do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ và phi do thủ cảnh 
thủ bằng Hiện hữu duyên. 

1610. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu 
duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh và Thực: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm 
sanh bằng Hiện hữu duyên; 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng 
Hiện hữu duyên. 1 đại sung làm duyên cho 3 sắc đại sung; đại sung làm duyên cho 
sắc nương tâm sanh và sắc y sinh bằng Hiện hữu duyên. 

- 1 đại sung làm duyên cho sắc ngoại,... sắc vật thực,... sắc âm dương. 

- Tiền sanh như: Quán ngộ sắc, thinh, khí, vị, xúc phi do thủ cảnh thủ bằng lối vô 
thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do mở mối đó nên ái, ưu phát sanh. 
Thiên nhãn thấy sắc phi do thủ cảnh thủ, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Hậu sanh như: Chư uẩn phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân phi do thủ cảnh thủ 
ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

- Đoàn thực phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân phi do thủ cảnh thủ bằng Hiện 
hữu duyên. 

1611. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên có 
Tiền sanh, Hậu sanh và Thực: 

- Tiền sanh như quán ngộ sắc, thinh, khí, vị, xúc phi do thủ cảnh thủ bằng lối vô 
thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó mở mối cho ái, ưu phát sanh, 
vừa dứt thiện, bất thiện thì tâm mót ịtadãlambana) là quả sanh ra. 

- Sắc xứ phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho nhãn thức; xúc xứ làm duyên cho thân 
thức bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Chư uẩn phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ ấy 
sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

- Đoàn thực phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu 
duyên. 

1612. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh 
thủ bằng Hiện hữu duyên có Hậu sanh và Thực: 

Hậu sanh như: Chư uẩn phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ và 
phi do thủ cảnh thủ ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên. Đoàn thực phi do thủ cảnh 
thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ và phi do thủ cảnh thủ ấy bằng Hiện hữu 
duyên. 


1613. 



244 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thủ 


Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Hiện 
hữu duyên: 1 uẩn phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu duyên, 
2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn bằng Hiện hữu duyên. 

1614. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu 
duyên: 

Hậu sanh như: Chư uẩn phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ 
ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

1615. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu 
duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: Chư uẩn phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Chư uẩn phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho thân phi do thủ cảnh 
thủ ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

1616. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ 
phi cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho 3 uẩn và thân do thủ 
cảnh thủ sanh trước bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn và thân do 
thủ cảnh thủ ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

1617. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do 
thủ phi cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương 
tâm sanh bằng Hiện hữu duyên, 3 uẩn làm duyên cho 1 uẩn và sắc nưong tâm sanh 
bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Hậu sanh như: 1 uẩn phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho 3 uẩn và thân phi do 
thủ cảnh thủ ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên, 3 uẩn làm duyên cho 1 uẩn và 
thân phi do thủ cảnh thủ ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 
uẩn và thân phi do thủ cảnh thủ ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

1618. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ 
cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên: 

Hậu sanh như: Chư uẩn phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ 
và pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên. 

1619. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ, pháp phi do thủ 
cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Hậu 
sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho 3 uẩn và thân do thủ 
cảnh thủ, phi do thủ cảnh thủ ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên, 3 uẩn làm duyên 
cho 1 uẩn với thân do thủ cảnh thủ và phi do thủ cảnh thủ ấy sanh trước bằng Hiện 
hữu duyên. 


1620. 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


245 


Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh 
thủ bằng Hiện hữu duyên có Hậu sanh và Quyền: 

Hậu sanh như: Chư uẩn phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho sắc mạng quyền và 
sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

1621. 

Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ 
phi cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên: Có Đồng sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn phi do thủ phi cảnh thủ và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng 
Hiện hữu duyên, 3 uẩn và vật làm duyên cho 1 uẩn bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn và 
vật làm duyên cho 2 uẩn bằng Hiện hữu duyên. 

1622. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ 
cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên có Hậu sanh và Thực: 

Hậu sanh như: Chư uẩn phi do thủ phi cảnh thủ và đoàn thực phi do thủ cảnh thủ 
làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên. 

1623. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do 
thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Hậu sanh và Thực: 

- Đồng sanh như: Chư uẩn phi do thủ phi cảnh thủ và sắc đại sung làm duyên cho sắc 
nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Chư uẩn phi do thủ phi cảnh thủ và đoàn thực phi do thủ cảnh thủ 
làm duyên cho thân phi do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên. 

1624. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ 
cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên có Hậu sanh và Thực: 

Hậu sanh như: Chư uẩn phi do thủ phi cảnh thủ và đoàn thực phi do thủ cảnh thủ 
làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ và phi do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên. 

1625. 

Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ 
bằng Hiện hữu duyên có Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Tiền sanh như: sắc xứ và nhãn xứ phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho nhãn thức 
bằng Hiện hữu duyên, tóm tắt,... xúc xứ và thân xứ phi do thủ cảnh thủ làm duyên 
cho thân thức bằng Hiện hữu duyên. 

- Sắc xứ và vật phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẩn phi do thủ cảnh thủ, tóm tắt,... 
xúc xứ và vật phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẩn do thủ cảnh thủ bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Chư uẩn do thủ cảnh thủ và đoàn thực phi do thủ cảnh thủ làm duyên 
cho thân do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên. Đoàn thực do thủ cảnh thủ và phi 
do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Chư uẩn phi do thủ cảnh thủ và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc 
tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

láp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh 
ủ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh và Thực: 

Đồng sanh như: Chư uẩn do thủ cảnh thủ và sắc đại sung làm duyên cho sắc nương 
tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 


1626. 



246 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thủ 


- Tiền sanh như: sắc xứ và vật phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẩn phi do thủ 
cảnh thủ, tóm tắt,... xúc xứ và vật phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẩn phi do thủ 
cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Chư uẩn do thủ cảnh thủ và đoàn thực phi do thủ cảnh thủ làm duyên 
cho thân phi do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên. Đoàn thực do thủ cảnh thủ và 
phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân phi do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên. 

1627. 

Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ 
và pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên: 

Đoàn thực do thủ cảnh thủ và phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh 
thủ và phi do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên. 

1628. 

Pháp do thủ cảnh thủ, pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm 
duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên có Hậu sanh, Thực và Quyền: 
Hậu sanh như: Chư uẩn phi do thủ phi cảnh thủ, đoàn thực phi do thủ cảnh thủ và 
sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

1629. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Vô hữu duyên,... Ly 
duyên,... Bất ly duyên, tóm tắt... 

1630. 

Nhân 7, Cảnh 6, Trưởng 5, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 11, 
Cận y 9, Tiền sanh 7, Hậu sanh 9, cố hưởng 2, Nghiệp 8, Quả 6, Thực 12, Quyền 7, 
Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 10, Hiện hữu 23, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 
23. 

1631. 

Nhân duyên có Trưởng 4,... Đồng sanh 7, Hỗ tương 3, Y chỉ 7, Quả 6, Quyền 7, Đạo 7, 
Tưong ưng 3, Bất tương ưng 4, Hiện hữu 7, Bất ly 7, tóm tắt. 

Bực trí thức nên phân đếm rộng ra nhu tam đề thiện. 

Cách phân đếm trong tam đề do thủ (upãdinna) vi tế rộng hơn cách đếm tam đề 
thiện. 

Dứt cách thuận thứ (anuloma) 

1632. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Cảnh duyên,... bằng 
Đồng sanh duyên,... bằng Cận y duyên,... bằng Tiền sanh duyên,... bằng Hậu sanh 
duyên,... bằng Thực duyên,... bằng Quyền duyên. 

1633. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Cảnh duyên,... 
Đồng sanh duyên,... Cận y duyên,... Tiền sanh duyên,... Hậu sanh duyên,... Thực 
duyên. 

1634. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Cận y duyên, 
tóm tắt,... Tiền sanh duyên. 

1635. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ 
bằng Đồng sanh duyên,... bằng Hậu sanh duyên,... Thực duyên. 

1636. 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


247 


Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Cảnh duyên,... 
bằng Đồng sanh duyên, Cận y duyên, Tiền sanh duyên,... Hậu sanh duyên,... Thực 
duyên. 

1637. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Cảnh duyên,... Cận 
y duyên,... Tiền sanh duyên,... Hậu sanh duyên,... Nghiệp duyên,.... Thực duyên. 

1638. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Cận y 
duyên. 

1639. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh 
thủ bằng Hậu sanh duyên,... Thực duyên. 

1640. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Đồng sanh 
duyên,... Cận y duyên. 

1641. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Hậu sanh 
duyên,... Cận y duyên. 

1642. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Cảnh 
duyên,... Đồng sanh duyên,... Cận y duyên,... Hậu sanh duyên. 

1643. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ 
phi cảnh thủ bằng Đồng sanh,.... Hậu sanh. 

1644. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do 
thủ phi cảnh thủ có Đồng sanh và Hậu sanh. 

1645. 

Phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh 
thủ bằng Hậu sanh duyên. 

1646. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ, phi do thủ cảnh thủ 
và pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Đồng sanh và Hậu sanh. 

1647. 

Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh 
thủ bằng Hậu sanh và Quyền. 

1648. 

Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ 
phi cảnh thủ bằng Đồng sanh và Tiền sanh. 

1649. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ 
cảnh thủ bằng Hậu sanh và Thực. 

1650. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do 
thủ cảnh thủ bằng Đồng sanh, Hậu sanh và Thực. 

1651. 



248 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề thủ 


Pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ 
cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Hậu sanh và Thực. 

1652. 

Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ 
bằng Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền. 

1653. 

Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh 
thủ bằng Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh và Thực. 

1654. 

Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ 
và pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Thực duyên. 

1655. 

Pháp do thủ cảnh thủ, pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm 
duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Hậu sanh, Thực và Quyền. 

1656. 

Phi Nhân có 24, phi cảnh 24, phi Trưởng 24, phi Vô gián 24, phi Liên tiếp 24, phi 
Đồng sanh 20, phi Hỗ tương 20, phi Y chỉ 20, phi Cận y 23, phi Tiền sanh 23, phi Hậu 
sanh 17, phi cố hưởng 24, phi Nghiệp 24, phi Quả 24, phi Thực 20, phi Quyền 22, phi 
Thiền 24, phi Đạo 24, phi Tương ưng 22, phi Bất tương ưng 14, phi Hiện hữu 9, phi 
Vô hữu 24, phi Ly 24, phi Bất ly 9. 

1657. 

Phi Nhân duyên có phi Cảnh 24,... tóm tắt... 

Trí thức nên phân rộng như đối lập trong tam đề thiện. 

Dứt cách đổi lập 

1658. 

Nhân duyên có phi Cảnh 7,... phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi hỗ 
tương 4, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, 
phi Quả 4, phi Thực 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi Tương ưng 4, phi Bất 
tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi ly 7. 

Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Cảnh 1... phi Trưởng 7, phi Vô 
gián 7, tóm tắt. 

Nên phân đếm như thuận tùng, đối lập trong tam đề thiện. 

Dứt cách thuận tùng, đổi lập 

1659. 

Phi Nhân duyên có Cảnh 6,... Trưởng 5, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 9, Hỗ 
tương 3, Y Chi 11, Cận y 9, Tiền sanh 7, Hậu sanh 9, cố hưởng 2, Nghiệp 8, Quả 6, 
Thực 12, Quyền 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 10, Hiện hữu 23, Vô 
hữu 7, Ly 7, Bất ly 23, tóm tắt. 

Nên chia đến rộng thuận tùng, đối lập (anuloma paccanĩya) như tam đề thiện. 

Dứt phần (phần thứ tư) tam đề thủ 




TAM ĐÈ PHIỀN TOÁI (SANKILITTHATTIKA) 


Phần Liên Quan (Paticcavara) 

1660. 

* Pháp phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phiền toái cảnh phiền não sanh ra do 
Nhân duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn phiền toái cảnh phiền não, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phiền toái cảnh phiền não sanh ra 
do Nhân duyên: sắc nương tâm sanh liên quan uẩn phi phiền toái cảnh phiền não. 

* Pháp phiền toái cảnh phiền não và pháp phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp 
phiền toái cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên 
quan 1 uẩn phiền toái cảnh phiền não, 2 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uẩn. 

1661. 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phi phiền toái cảnh phiền não sanh 
ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn phi phiền toái cảnh phiền não, 2 uẩn 
và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn phi phiền toái cảnh phiền não, 
2 uẩn và sắc tục sinh liên quan 2 uẩn, vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật ịvatthu). 

- 3 đại sung liên quan 1 đại sung; sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh, sắc y sinh liên 
quan sắc đại sung. 

1662. 

* Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não liên quan pháp phi phiền toái phi cảnh phiền 
não sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi phiền toái phi cảnh phiền não, 2 
uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não 
sanh ra do Nhân duyên: sắc nương tâm sanh liên quan uẩn phi phiền toái phi cảnh 
phiền não (asankiiụtha asankỉlesỉkadhammã). 

* Pháp phi phiền toái cảnh phiền não và pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não liên 
quan pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn và sắc 
nương tâm sanh liên quan 1 uẩn phi phiền toái phi cảnh phiền não, 2 uẩn và sắc nương 
tâm sanh liên quan 2 uẩn. 

1663. 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phi phiền toái cảnh phiền não và 
pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên: sắc nương tâm sanh 
liên quan uẩn phi phiền toái cảnh phiền não và sắc đại sung. 

1664. 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phiền toái cảnh phiền não và pháp 
phi phiền toái cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên: sắc nương tâm sanh liên quan 
uẩn phiền toái cảnh phiền não và sắc đại sung,... tóm tắt.... 

1665. 

Nhân 9, Cảnh 3, tóm tắt,... Quả 5, Bất ly 9. 

Xin phân rộng như tam đề thiện (kusalattila). 


250 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề phiền toái 


1666. 

Pháp phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phiền toái cảnh phiền não sanh ra do 
phi Nhân duyên: Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh 
hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

1667. 

* Pháp phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phi phiền toái cảnh phiền não sanh 
ra do phi Nhân duyên: 3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn phi phiền toái 
cảnh phiền não vô nhân. Sát-na tục sinh... 1 đại sung cõi Vô tưởng... tóm tắt. 

Xin phân rộng như tam đề thiện ịkusalattika). 

* Phi Nhân 2, phi Cảnh 5, phi Trưởng 6, tóm tắt... 

* Nhân duyên có phi Cảnh 5, tóm tắt... 

* Phi Nhân duyên có Cảnh 2,... tóm tắt. 

Phần đồng sanh (Sahajata), ỷ trượng (paccaya), y chỉ ịnissaya), hỗn hợp, 
(sansattha), tương ưng (sampayutta) nên phân rộng ra (khi giảng dạy). 

Phần Câu Đầu (Paũhãvãra) 

1668. 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não bằng 
Nhân duyên: Nhân phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho uẩn tương ưng bằng 
Nhân duyên. 

1669. 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
bằng Nhân duyên: Nhân phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
bằng Nhân duyên. 

1670. 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não và pháp 
phi phiền toái cảnh phiền não bằng Nhân duyên: Nhân ịhetu) phiền toái cảnh phiền 
não làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nhân duyên. 

1671. 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
bằng Nhân duyên: 

- Nhân phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm 
sanh bằng Nhân duyên. 

- Sát-na tục sinh: Nhân phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho uẩn tương ưng 
và sắc tục sinh bằng Nhân duyên. 

1672. 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh 
phiền não bằng Nhân duyên: Nhân phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho 
uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. 

1673. 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền 
não bằng Nhân duyên: Nhân phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho sắc 
nương tâm sanh bằng Nhân duyên. 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


251 


1674. 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền 
não và pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não bằng Nhân duyên: Nhân phi phiền toái 
phi cảnh phiền não làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nhân 
duyên. 

1675. 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não bằng 
Cảnh duyên: Thoả thích rất hân hoan ái, do đó mở mối (ãrabbha) cho ái, tà kiến, hoài 
nghi, phóng dật và ưu phát sanh; thoả thích tà kiến mở mối cho hoài nghi, phóng dật 
và ưu... 

Nên phân rộng như tam đề thiện (kusalattika). 

1676. 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
bằng Cảnh duyên: 

- Bực Thánh phản khán phiền não đã trừ, phiền não hạn chế, rõ thấu phiền não đã 
từng sanh. Quán ngộ uẩn phiền toái cảnh phiền não bằng vô thường, khổ não, vô 
ngã. tha tâm thông rõ tâm người khác hội hiệp tâm phiền toái cảnh phiền não. 

- Bực hữu học hoặc phàm phu quán uẩn phiền toái cảnh phiền não bằng lối vô 
thường, khổ não, vô ngã; vừa dứt tâm thiện thì tâm mót (tadãrammana) là quả phát 
sanh. Thoả thích hân hoan uẩn phiền toái cảnh phiền não nên ưu phát sanh, vừa dứt 
tâm bất thiện thì tâm mót (tadãrammana) là quả phát sanh, tha tâm thông, túc mạng 
thông, tuỳ nghiệp thông, vị lai thông, khán môn (ãvajjana) làm duyên cho những 
uẩn phi phiền toái cảnh phiền não bằng Cảnh duyên. 

1677. 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi phản khán nhớ lại 
phước thiện đã từng tạo chứa trước kia. Sau khi xuất thiền rồi phản khán lại thiền. 

- Bực Thánh phản khán (tâm) chuyển tộc (gotrabhũ), phản khán (tâm) dũ tịnh 
(vedanã). Quán ngộ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc và vật bằng lối 
vô thường, khổ não, vô ngã. 

- Quán ngộ uẩn phi phiền toái cảnh phiền não bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã. 
Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Tha tâm thông rõ thấu Tánh người hội hiệp tâm phi phiền toái cảnh phiền não. 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ; 

- Vô sở hữu xứ làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cảnh duyên 
(Ẵrammanapaccayo). 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Cảnh duyên... xúc xứ làm duyên cho thân 
thức bằng Cảnh duyên, chư uẩn phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho thần 
thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tuỳ nghiệp thông, vị lai thông, khán môn 
(ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

1678. 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não 
bằng Cảnh duyên: 



252 


Vị trí - Tam đề - Tam đề phiền toái 


- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi thỏa thích phước 
thiện từng tạo trước kia, rất hân hoan do đó khai đoan (mở mối) cho ái, tà kiến và 
ưu phát sanh. 

- Xuất thiền thỏa thích thiền; thỏa thích nhãn... thỏa thích xúc...và vật. Hay thỏa thích 
rất hân hoan những uẩn phi phiền toái cảnh phiền não, do đó mở mối cho ái, ưu phát 
sanh. 

1679 . 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh 
phiền não bằng Cảnh duyên: Níp Bàn làm duyên cho đạo, quả bằng Cảnh duyên. 

1680 . 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền 
não bằng Cảnh duyên: 

- Bực Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả, phản khán Níp Bàn. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ) và dũ tịnh (vedanã), khán môn 
(ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

- Tha tâm thông của bậc Thánh biết rõ tâm người hội hiệp bằng tâm phi phiền toái 
phi cảnh phiền não. Những uẩn phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho tha 
tâm thông, túc mạng thông, vị lai thông, khán môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

1681 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não bằng 
Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh (Ẵrammanãdhipati) như nặng chấp về ái rồi thỏa thích rất hân hoan, 
sau khi nặng đó ái, tà kiến phát sanh. Nặng về tà kiến rồi thỏa thích rất hân hoan, do 
nặng đó ái, tà kiến phát sanh. 

- Trưởng đồng sanh (Sahajãtãdhipati) như: Trưởng phiền toái cảnh phiền não làm 
duyên cho uẩn tưong ưng bằng Trưởng duyên. 

1682 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho sắc nương 
tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

1683 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não và pháp 
phi phiền toái cảnh phiền não bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho uẩn tương 
ưng và sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

1684 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

+ Trưởng cảnh (Ẵrammanãdhipati) như sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì 
thanh tịnh giới rồi nặng về đó sau mới phản khán nặng về phước thiện đã tạo chứa 
trước kia rồi phản khán, xuất thiền nặng về thiền rồi phản khán. 

- Bực hữu học nặng về tâm chuyển tộc (gotrabhũ) rồi phản khán, nặng về tâm dũ 
tịnh (vedanã) rồi phản khán. 

+ Trưởng đồng sanh (Sahạịãtãdhipati) như: Trưởng phi phiền toái cảnh phiền não làm 
duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


253 


1685 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não 
bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, do nặng về đó 
rồi sau mới thỏa thích hân hoan, nặng về đó rồi ái, tà kiến phát sanh. Đã nặng về 
phước thiện đã làm chất chứa trước kia sau rồi mới thỏa thích rất hân hoan, xuất 
thiền rồi mới nặng về thiền sau mới thỏa thích rất hân hoan; nặng về nhãn rồi mới 
thỏa thích rất hân hoan; nặng về xúc... vật (vatthu)... và những uẩn phi phiền toái 
cảnh phiền não rồi mới thỏa thích rất hân hoan, do đã nặng về đó rồi nên ái, tà kiến 
mới phát sanh. 

1686 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh phiền 
não bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

Trưởng cảnh như: Níp bàn làm duyên cho đạo, quả bằng Trưởng duyên 
(Adhipatipaccaỵo). 

1687 . 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền 
não bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Bậc Thánh (Ariya) xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán; nặng về 
quả rồi phản khán; nặng về Níp Bàn rồi phản khán; Níp Bàn làm duyên cho chuyển 
tộc (gotrabhũ) hay dũ tịnh (vedanã) bằng Trưởng duyên. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho 
sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

1688 . 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh 
phiền não và pháp phi phiền toái cảnh phiền não bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh 
và Trưởng đồng sanh: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho 
uẩn tương ưng và sắc nươngTâm sanh bằng Trưởng duyên. 

1689 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não bằng 
Vô gián duyên: Chư uẩn phiền toái cảnh phiền não sanh trước trước làm duyên cho các 
uẩn phiền toái cảnh phiền não sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

1690 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
bằng Vô gián duyên: Chư uẩn phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho quả sơ khởi 
(vutthãna) bằng Vô gián duyên. 

1691 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
bằng Vô gián duyên: 

- Chư uẩn phi phiền toái cảnh phiền não sanh trước trước làm duyên cho các uẩn phi 
phiền toái cảnh phiền não sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho tâm chuyển tộc (gotrabhũ); tâm thuận thứ 
làm duyên cho tâm dũ tịnh (vedanã); tâm khán môn làm duyên cho các uẩn phi 
phiền toái cảnh phiền não bằng Vô gián duyên. 


1692 . 



254 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề phiền toái 


Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não 
bằng Vô gián duyên: Tâm khán môn (ãvajjana) làm duyên cho các uẩn phiền toái cảnh 
phiền não bằng Vô gián duyên. 

1693 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh phiền 
não bằng Vô gián duyên: Tâm chuyển tộc (gotrabhũ) làm duyên cho đạo; tâm dũ tịnh 
(vedanã) làm duyên cho đạo; tâm thuận thứ làm duyên cho quả nhập thiền; khi xuất 
thiền diệt, tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián 
duyên. 

1694 . 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh 
phiền não bằng Vô gián duyên: 

- Chư uẩn phi phiền toái phi cảnh phiền não sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi 
phiền toái phi cảnh phiền não sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Đạo làm duyên cho quả, quả làm duyên cho quả bằng Vô gián duyên. 

1695 . 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền 
não bằng Vô gián duyên: Quả làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián 
duyên. 

1696 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não bằng 
Liên tiếp duyên,... bằng Đồng sanh duyên,... bằng Hỗ tương duyên,... bằng Y chỉ 
duyên,... bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương ái quá mạnh có thể sát sanh cho đến phá hòa hợp Tăng; 
nương sân mạnh có thể sát sanh cho đến phá hòa họp Tăng. Ái, vọng dục làm duyên 
cho ái, vọng dục bằng Cận y duyên. 

- Sát sanh làm duyên cho sát sanh bằng Cận y duyên. 

- Tà kiến nhứt định làm duyên cho tà kiến nhứt định bằng Thuần cận y duyên. 

1697 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương ái quá mạnh có thể bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì 
thanh tịnh giới có thể thiền... quán... thông... cho đến phát sanh nhập thiền đặng. 

- Nương vọng dục mạnh có thể bố thí cho đến nhập thiền phát sanh; ái... vọng dục, 
đức tin, làm duyên cho thân lạc thân khổ bằng Cận y duyên. 

- Sát sanh rồi vì muốn hết tội nên bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới 
cho đến thiền phát sanh, thông phát sanh cho đến nhập thiền đặng. 

- Phá hòa họp Tăng vì muốn cho hết tội ấy nên bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì 
thanh tịnh giới. Nghiệp bất thiện làm duyên cho dị thục quả bằng Cận y duyên. 

1698 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não 
bằng Cận y duyên: 

Thuần cận y (pakatũpanissaya) như: Nương ái quá mạnh có thể làm cho đạo phát 
sanh, nhập thiền quả đặng. Nương sân... mong mỏi mạnh làm cho đạo phát sanh; 
nhập thiền quả đặng. Nương ái... và mong mỏi ((patthanã) làm duyên cho đạo và 
nhập thiền quả bằng Cận y duyên. 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


255 


1699 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y. 

- Thuần cận y (pakatũpanissaya) như: Nương đức tin mạnh có thể bố thí cho đến 
nhập thiền đặng, nương trì giới, đa văn, ái, trí, thân lạc, thân khổ, âm dương, vật 
thực... chỗ ở mạnh có thể bố thí;... phát sanh nhập thiền. 

- Đức tin,... chổ ở (Senãsana) làm duyên cho đức tin, thân lạc bằng Cận y duyên 
(Upanissayapaccayo). 

- Nghiệp thiện làm duyên cho dị thục quả bằng Cận y duyên. 

- Tâm chỉnh lý sơ thiền làm duyên cho sơ thiền. 

- Thức vô biên xứ làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

1700 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não 
bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y. Thuần cận y như: 
Nương đức tin mạnh có thể ngã mạn, tà kiến phát sanh. Hoặc trì giới... nương cho ở 
mạnh có thể sát sanh cho đến phá hòa họp Tăng. Đức tin,... cho ở mạnh làm duyên cho 
ái, vọng dục bằng Cận y duyên. 

1701 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh phiền 
não bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Tâm chỉnh lý sơ đạo làm duyên cho sơ đạo... nhị đạo, tam đạo, tứ 
đạo bằng Cận y duyên. 

1702 . 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh 
phiền não bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Sơ đạo làm duyên cho nhị đạo, nhị đạo làm duyên cho tam đạo, 
tam đạo làm duyên cho tứ đạo, tứ đạo làm duyên cho quả nhập thiền bằng Cận y 
duyên. 

1703 . 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền 
não bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Bậc Thánh nương đạo mạnh, thiền dù chưa từng sanh cũng nhập 
thiền đặng; quán hành vi vô thường, khổ não, vô ngã. Thánh đạo làm duyên cho 
nghĩa đạt thông (atthapaịisambhidã), pháp đạt thông (dhammapaịisambhidã), ngữ 
đạt thông (niruttipatisambhidã), cấp trí đạt thông (patibhãnapatisambhidã), tri sở 
(thãna) phi sở (athãna) do Cận y duyên. 

- Nhập thiền quả làm duyên cho thân lạc bằng Cận y duyên. 

1704 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

+ Cảnh tiền sanh (ãrammanapurejãta) như: Quán ngộ nhãn bằng cách vô thường, khổ 
não, vô ngã; quán ngộ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc và vật bằng lối vô 
thường, khổ não, vô ngã. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức,... xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Tiền 
sanh duyên. 



256 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề phiền toái 


+ Vật tiền sanh (vatthupurejãta) như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức... thân xứ làm 
duyên cho thân thức bằng Tiền sanh duyên. 

- Vật (vatthu) làm duyên cho uẩn phi phiền toái cảnh phiền não bằng Tiền sanh 
duyên. 

1705 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não 
bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: ưa mến rất thỏa thích nhãn đó khai đoan (ãrabbha) cho ái hoặc 
ưu phát sanh; nhĩ... xúc... vật ưa mến rất thỏa thích do đó mở mối cho ái hoặc ưu 
sanh ra. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn phiền toái cảnh phiền não bằng Tiền sanh 
duyên. 

1706 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh phiền 
não bằng Tiền sanh duyên: 

Như vật (vatthu) làm duyên cho uẩn phi phiền toái phi cảnh phiền não bằng Tiền 
sanh duyên. 

1707 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
bằng Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh như: uẩn phiền toái cảnh phiền não sanh sau làm duyên cho thân sanh 
trước bằng Hậu sanh duyên. 

1708 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não 
bằng Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh như: Những uẩn phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho thân ấy 
sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 

1709 . 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền 
não bằng Hậu sanh duyên. 

Hậu sanh như: Các uẩn phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho thân kia 
sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 

1710 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não bằng 
Cố hưởng duyên: 

Chư uẩn phiền toái cảnh phiền não sanh trước trước làm duyên cho chư uẩn phiền 
toái cảnh phiền não sanh kế sau sau bằng cố hưởng duyên (ãsevanapaccayo). 

1711 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
bằng Cố hưởng duyên: 

... trước trước... tâm thuận thứ làm duyên cho tâm chuyển tộc; tâm thuận thứ làm 
duyên cho tâm dũ tịnh bằng cố hưởng duyên (Ẵsevanapaccayo). 

1712 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh phiền 
não bằng cố hưởng duyên: 

Chuyển tộc làm duyên cho đạo, dũ tịnh làm duyên cho đạo bằng cố hưởng duyên. 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


257 


1713 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não bằng 
Nghiệp duyên. 

Tư phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nghiệp duyên 
(Kammapaccayo). 

1714 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh 
bằng Nghiệp duyên. 

1715 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não và pháp 
phi phiền toái cảnh phiền não bằng Nghiệp duyên: Tư phiền toái cảnh phiền não làm 
duyên cho các uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 

1716 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho các uẩn tương ưng 
và sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho uẩn quả và sắc tục 
sinh bằng Nghiệp duyên. 

1717 . 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh 
phiền não bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư (cetanã) phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho uẩn 
tương ưng bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư (cetanã) phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho uẩn quả 
phi phiền toái phi cảnh phiền não bằng Nghiệp duyên. 

1718 . 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền 
não bằng Nghiệp duyên: Đồng sanh như: Tư phi phiền toái phi cảnh phiền não làm 
duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 

1719 . 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền 
não và pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não bằng Nghiệp duyên: Đồng sanh như: Tư 
phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm 
sanh bằng Nghiệp duyên. 

1720 . " 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
bằng Quả duyên: 

- 1 uẩn quả phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm 
sanh bằng Quả duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 1 uẩn phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho 3 uẩn và sắc tục 
sinh bằng Quả duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn. Chư uẩn làm duyên cho vật 
(vatthu) bằng Quả duyên. 



25S 


Vị trí - Tam đề - Tam đề phiền toái 


1721 . 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh 
phiền não bằng Quả duyên: 1 uẩn quả phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho 
3 uẩn bằng Quả duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn. 

1722 . 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền 
não bằng Quả duyên: Chư uẩn quả phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho 
sắc nương tâm sanh bằng Quả duyên. 

1723 . 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên Cho pháp phi phiền toái cảnh phiền 
não và pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não bằng Quả duyên: 1 uẩn phi phiền toái 
phi cảnh phiền não làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Quả duyên, 2 

uẩn... 

1724 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não bằng 
Thực duyên có 3 đề. 

1725 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
bằng Thực duyên: 

Thực phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm 
sanh bằng Thực duyên. Sát-na tục sinh: Đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng 
Thực duyên. 

1726 . 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh 
phiền não bằng Thực duyên có 3 đề. 

1727 . 

* Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái phi cảnh phiền não 
bằng Quyền duyên có 3 đề. 

* Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
bằng Quyền duyên: 

Quyền (indrĩya) phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc 
nương tâm sanh bằng Quyền duyên. Sát-na tục sinh: nhãn quyền làm duyên cho 
nhãn thức,... thân quyền làm duyên cho thân thức bằng Quyền duyên; sắc mạng 
quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng Quyền duyên. 

* Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não... có 3 đề. 

1728 . " 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não bằng 
Thiền duyên,... Đạo duyên,... Tương ưng duyên. 

1729 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh (Sahajãta) như: Chư uẩn phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho sắc 
nương tâm sanh bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh (Pacchãjãta) như: Chư uẩn phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho thân 
kia sanh trước bằng Bất tương ưng duyên. 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


259 


1730 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh (Sahajãta) như: Chư uẩn phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho 
sắc nương tâm sanh bằng Bất tương ưng duyên. Sát-na tục sinh: uẩn phi phiền toái 
cảnh phiền não làm duyên cho sắc tục sinh bằng Bất tương ưng duyên, chư uẩn làm 
duyên cho vật (vatthu). Vật làm duyên cho uẩn bằng Bất tương ưng duyên. 

- Tiền sanh (Purejãta) như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức,... thân xứ làm duyên 
cho thân thức bằng Bất tương ưng duyên. Vật (vatthu) làm duyên cho uẩn phi phiền 
toái cảnh phiền não bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh (Pachặịãta) như: Chư uẩn phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho 
thân kia sanh trước bằng Bất tương ưng duyên. 

1731 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não 
bằng Bất tương ưng duyên. 

Tiền sanh (Purejãta) như: Vật (vatthu) làm duyên cho uẩn phiền toái cảnh phiền 
não bằng Bất tương ưng duyên. 

1732 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh phiền 
não bằng Bất tương ưng duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn phi phiền toái phi cảnh phiền não bằng Bất 
tương ưng duyên. 

1733 . 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh 
phiền não bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh (Sahạịãta) như: uẩn phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho 
sắc nương tâm sanh bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh (Pacchãjãta) như: uẩn phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho 
thân kia sanh trước bằng Bất tương ưng duyên. 

1734 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não bằng 
Hiện hữu duyên: 1 uẩn phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu 
duyên (Atthipaccayo )... 

1735 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: Chư uẩn phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Chư uẩn phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho thân kia sanh 
trước bằng Hiện hữu duyên. 

1736 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não và pháp 
phi phiền toái cảnh phiền não bằng Hiện hữu duyên: 1 uẩn phiền toái cảnh phiền não 
làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn... 

1737 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Thực và Quyền: 



260 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề phiền toái 


- 1 Uẩn phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho 3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh 
bằng Hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh... nguời Vô tuởng: 1 đại sung làm duyên cho 
3 uẩn bằng Hiện hữu duyên (Atthipaccayo). 

- Tiền sanh nhu: Quán ngộ nhãn bằng lối vô thuờng, kh ổ não, vô ngã. Quán ngộ nhĩ... 
thân, sắc, xúc... và vật ịvatthu) bằng cách vô thuờng, khổ não, vô ngã. Thiên nhãn 
thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức,... xúc xứ làm duyên 
cho thân thức bằng Hiện hữu duyên. 

- Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, .... Thân xứ làm duyên cho thân thức; vật 
(vatthu) làm duyên cho uẩn phi phiền toái cảnh phiền não bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh nhu: Chu uẩn phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho thân kia sanh 
truớc bằng Hiện hữu duyên. 

- Đoàn thực làm duyên cho thân kia sanh truớc; sắc mạng quyền làm duyên cho sắc 
tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

1738 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não 
bằng Hiện hữu duyên: 

Tiền sanh nhu: thỏa thích rất hân hoan nhãn đó mở mối cho ái hoặc uu sanh ra; thỏa 
thích vật... vật làm duyên cho uẩn phiền toái cảnh phiền não bằng Hiện hữu duyên. 

1739 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh phiền 
não bằng Hiện hữu duyên: 

Tiền sanh nhu: Vật làm duyên cho các uẩn phi phiền toái phi cảnh phiền não bằng 
Hiện hữu duyên. 

1740 . 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh 
phiền não bằng Hiện hữu duyên: 1 uẩn phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên 
cho 3 uẩn bằng Hiện hữu duyên. 

1741 . 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền 
não bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh nhu: Chu uẩn phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho sắc 
nuơng tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh nhu: Chu uẩn phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho thân kia 
sanh truớc bằng Hiện hữu duyên. 

1742 . 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền 
não và pháp phi phiền toái phi cảnh phi phiền não bằng Hiện hữu duyên: 1 uẩn phi 
phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho 3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh bằng Hiện 
hữu duyên. 

1743 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não và pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm 
duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, 
Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh nhu: Chu uẩn phi phiền toái phi cảnh phiền não và sắc đại sung làm 
duyên cho sắc nuơng tâm sanh bằng Hiện hữu duyên (Atthipaccayo). 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


261 


- Hậu sanh như: Chư uẩn phi phiền toái phi cảnh phiền não và đoàn thực làm duyên 
cho thân ấy bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Chư uẩn phi phiền toái cảnh phiền não và sắc mạng quyền làm 
duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

1744 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não và pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm 
duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh 
và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn phi phiền toái phi cảnh phiền não và vật làm duyên cho 3 uẩn 
bằng Hiện hữu duyên. 

1745 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não và pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho 
pháp phiền toái cảnh phiền não bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn phiền toái cảnh phiền não và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng 
Hiện hữu duyên, 2 uẩn... 

1746 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não và pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho 
pháp phi phiền toái cảnh phiền não bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Hậu sanh, 
Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: uẩn phiền toái cảnh phiền não và sắc đại sung làm duyên cho sắc 
nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Chư uẩn phiền toái cảnh phiền não và đoàn thực làm duyên cho thân 
kia sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Chư uẩn phiền toái cảnh phiền não và sắc mạng quyền làm duyên 
cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

1747 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não bằng 
Vô hữu duyên... Ly duyên... Bất ly duyên. 

1748 . 

Nhân 7, Cảnh 6, Trưởng 8, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 23, 
Cận y 3, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 3, Nghiệp 7, Quả 4, Thực 7, Quyền 7, 
Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 
13. 

1749 . 

Nhân duyên có Trưởng 4,... Đồng sanh 7, Hỗ tưong 3, Y chỉ 7, Quả 4, Quyền 4, Đạo 
đều có 4, Tương ưng 3, Bất tương ưng 3, Hiện hữu và Bất ly đều có 7. 

1750 . 

* Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly 7. 

* Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly 3. 

* Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 3. 

* Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 3, 

* Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly 4, 

* Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly 2, 

* Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 2, 

* Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 2. 

* Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 12. 



262 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề phiền toái 


Xin phân rộng như tam đề thiện (kusalattika) 

Dứt cách thuận tùng 

1751 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não bằng 
Cảnh duyên,... Đồng sanh duyên...Cận y duyên. 

1752 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
bằng Cảnh duyên,... Đồng sanh duyên,... Cận y duyên,... Hậu sanh duyên,... Nghiệp 
duyên. 

1753 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não 
bằng Cận y duyên 

1754 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não và pháp 
phi phiền toái cảnh phiền não bằng Đồng sanh duyên: 

1755 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
bằng Cảnh duyên,... Đồng sanh duyên,... Cận y duyên,... Tiền sanh duyên,... Hậu sanh 
duyên,... Nghiệp duyên,... Thực duyên,... Quyền duyên. 

1756 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não 
bằng Cảnh duyên,... Cận y duyên,... Tiền sanh duyên. 

1757 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh phiền 
não bằng Cận y duyên,... Tiền sanh duyên. 

1758 . 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh 
phiền não bằng Đồng sanh duyên,... Cận y duyên. 

1759 . 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh 
phiền não bằng Cảnh duyên,... Đồng sanh duyên,... Cận y duyên,... Hậu sanh duyên. 

1760 . 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền 
não và pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não Đồng sanh duyên. 

1761 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não và pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm 
duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não bằng Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và 
Quyền. 

1762 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não và pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm 
duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não có Đồng sanh và Tiền sanh. 

1763 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não và pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho 
pháp phiền toái cảnh phiền não có Đồng sanh và Tiền sanh. 

1764 . 



Tạng Vỗ Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 1 (Cảo bản) - Đại Trưởng lão Tịnh Sự 


263 


Pháp phiền toái cảnh phiền não và pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho 
pháp phi phiền toái cảnh phiền não bằng Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền. 

1765 . 

* Phi Nhân 14, phi Cảnh 14, phi Trưởng 14, phi Vô gián 14, phi Liên tiếp 14, phi Đồng 
sanh 10, phi Hỗ tương 10, phi Y chỉ 10, phi Cận y 13, phi Tiền sanh 12, phi Hậu sanh 
14, phi Cố hưởng, phi Nghiệp, phi Quả đều có 14, phi Thực, phi Quyền, phi Thiền, phi 
Đạo đều có 14, phi Tương ưng 10, phi Bất tương ưng 8, phi Hiện hữu 8, phi Vô hữu 
14, phi Ly 14, phi Bất ly 8. 


* Phi Nhân duyên có phi Cảnh 14,... tóm tắt... 


1766 . 


Xin phân rộng ra nhu đối lập trong tam đề thiện 

Dứt cách đoi lập 


* Nhân duyên có phi Cảnh 7,... phi Trưởng, phi Vô gián, phi Liên tiếp có 7, phi Hỗ 
tương 3, phi Cận y... phi Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi cố hưởng, phi Nghiệp, phi Quả, 
phi Thực, phi Quyền, phi Thiền có 7, phi Đạo 7, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 
3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 


* Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Cảnh 7,... tóm tắt... 

Xin phân rộng nhu thuận tùng-đối lập nhu tam đề thiện. 

Dứt cách thuận tùng, đoi lập 

1767 . 

* Phi Nhân duyên có Cảnh 6,... Trưởng 8, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 9, Hỗ 
tương 3, Y chỉ 13, Cận y 8, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 3, Đạo 7, Quả 4, Thực, 
Quyền, Thiền, Đạo có 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô hữu 7, Ly 7, 
Bất ly 13. 

* Phi Nhân duyên và phi Cảnh duyên có Trưởng 7, tóm tắt... 

Xin phân đếm rộng ra nhu đối lập, thuận tùng. 

Dứt cách đổi lập, thuận tùng 
Dứt phần đề thứ 5: Phiền toái cảnh phiền não 
Dứt cách thuận tùng vị trí 
Het quyến thứ nhứt của bộ Vị trí (Paịịhãna) 


Hồi hướng và chia phước đến Tứ Đại Thiên Vương và tất cả chúng sanh, nhứt là các vị Chư 
thiên có oai lực hộ trì tạng Diệu Pháp đặng thạ nh hà nh . 


Phật diệt ngày 18-05-2520 
(15-06-1976) 
SAIGON-VIETNAM 




QUYỂN THỨ HAI 


TAM ĐÈ TẦM (VITAKKATTIKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ (savitakka savicãra), 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 
uẩn liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: 

- Tầm (vitakka) liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ. 

- Sát-na tục sinh: Tầm liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ. 

Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: 

- Sắc nuơng tâm sanh (cittasamutthãna) liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh (katattãrũpa) liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ. 

Pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do 
Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc nuong tâm sanh liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ, 2 uẩn và sắc nuong 
tâm sanh liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ, 2 uẩn và sắc 
tục sinh liên quan 2 uẩn. 

Pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do 
Nhân duyên: 

- Tầm (vitakka) và sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ. 

- Sát-na tục sinh: Tầm và sắc tục sinh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ 

Pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do 
Nhân duyên: 

- 3 uẩn và tầm liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ, 2 uẩn và tầm liên quan 2 uẩn. 

- Sát na tục sinh: 3 uẩn và tầm liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ, 2 uẩn và tầm liên 
quan 2 uẩn. 

Pháp hữu tầm hữu tứ, pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu 
tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn với tầm và sắc nuong tâm sanh liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ, 2 uẩn với tầm 
và sắc nuong tâm sanh liên quan 2 uẩn. 

- Sát na tục sinh: 3 uẩn với tầm và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ, 2 uẩn 
với tầm và sắc tục sinh liên quan 2 uẩn. 

Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


265 


- 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

- Sát na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: 

- Uẩn hữu tầm hữu tứ liên quan với tầm. 

- Sát na tục sinh: uẩn hữu tầm hữu tứ liên quan với tầm. 

* Pháp vô tầm vô tứ liên quan với pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: 

- Tứ (vicãra) và sắc nuong tâm sanh liên quan uẩn vô tầm hữu tứ (Avitakka 
Vicãranatta); sắc nuong tâm sanh liên quan với tầm. 

- Sát na tục sinh: Tứ (vicãra) và sắc tục sinh liên quan với uẩn vô tầm hữu tứ. Sát na 
tục sinh: sắc tục sinh liên quan với tầm (vitakka) 

* Pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan với pháp vô tầm hữu tứ sanh ra 
do Nhân duyên: 

- Chu uẩn hữu tầm hữu tứ và sắc nuơng tâm sanh liên quan với tầm. 

- Sát na tục sinh: uẩn hữu tầm hữu tứ và sắc tục sinh liên quan với tầm. 

* Pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan với pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do 
Nhân duyên: 

- 3 uẩn với tứ và sắc nuong tâm sanh liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ, 2 uẩn với tứ và 
sắc nuong tâm sanh liên quan 2 uẩn. 

- Sát na tục sinh: 3 uẩn với tứ và sắc nuơng tâm sanh liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ, 
2 uẩn với tứ và sắc tục sinh liên quan 2 uẩn. 

* Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc nuong tâm sanh liên quan 1 uẩn vô tầm vô tứ, 2 uẩn và sắc nuong tâm 
sanh liên quan 2 uẩn, sắc nuong tâm sanh liên quan tứ. 

- Sát na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn vô tầm vô tứ, 2 uẩn và sắc tục 
sinh liên quan 2 uẩn. 

- Sát na tục sinh: sắc tục sinh liên quan tứ, vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật; vật 

liên quan tứ, tứ liên quan vật; 3 sắc đại sung (mahãbhutarũpa) liên quan 1 sắc đại 

sung. 

- Sắc nuong tâm sanh, sắc tục sinh và sắc y sinh liên quan sắc đại sung. 

* Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: 

- Sát na tục sinh: Chu uẩn hữu tầm hữu tứ liên quan vật. 

* Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: 

- Chu uẩn vô tầm hữu tứ liên quan tứ. 

- Sát na tục sinh: Chu uẩn vô tầm hữu tứ liên quan tứ. Sát na tục sinh: Chu uẩn vô 

tầm hữu tứ liên quan vật (vatthu). Sát na tục sinh: Tầm liên quan vật. 

* Pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do 
Nhân duyên: 

Sát na tục sinh: Chu uẩn hữu tầm hữu tứ liên quan vật; sắc tục sinh liên quan sắc đại 
sung. 

* Pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân 
duyên: 



266 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề tầm 


- Chư uẩn vô tầm hữu tứ và sắc nương tâm sanh liên quan tứ. 

- Sát na tục sinh: Chư uẩn vô tầm hữu tứ và sắc tục sinh liên quan tứ (vỉcãra). 

- Sát na tục sinh: Chư uẩn vô tầm hữu tứ liên quan vật, sắc tục sinh liên quan sắc đại 
sung. 

- Sát na tục sinh: Tâm (vitakka) liên quan vật, sắc tục sinh liên quan sắc đại sung. 

- Sát na tục sinh: Chư uẩn vô tầm hữu tứ và tứ (vicãra) liên quan vật ịvatthu). 

* Pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do 
Nhân duyên: 

Sát na tục sinh: Chư uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm liên quan vật ịvatthu). 

8 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ, pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm 
vô tứ sanh ra do Nhân duyên: 

Sát na tục sinh: Chư uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm liên quan vật (vatthu), sắc tục sinh 
liên quan sắc đại sung. 

9 . 

* Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ sanh ra do 
Nhân duyên: 

Sát na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và vật (vatthu), 2 uẩn liên 
quan 2 uẩn và vật. 

* Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ sanh ra do 
Nhân duyên: 

Sát na tục sinh: Tầm liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ và vật. 

* Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ sanh ra do 
Nhân duyên: 

- Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ và sắc đại sung. 

- Sát na tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ và sắc đại sung. 

10 . 

* Pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô 
tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: 

Sát na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và vật; 2 uẩn liên quan 2 uẩn 
và vật, sắc tục sinh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ và sắc đại sung. 

* Pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô 
tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: 

Sát na tục sinh: Tầm liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ và vật; sắc tục sinh liên quan uẩn 
hữu tầm hữu tứ và sắc đại sung. 

* Pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm 
vô tứ sanh ra do Nhân duyên: 

Sát na tục sinh: 3 uẩn và tầm liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và vật, 2 uẩn và tầm 
liên quan 2 uẩn và vật. 

Pháp hữu tầm hữu tứ, pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu 
tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: 

Sát na tục sinh: 3 uẩn và tầm liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và vật, 2 uẩn và tầm 
liên quan 2 uẩn và vật, sắc tục sinh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ và sắc đại sung. 


11 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


267 


12 . 

* Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ sanh ra do 
Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: Chu uẩn hữu tầm hữu tứ liên quan tầm và vật (vatthu). 

* Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ sanh ra do 
Nhân duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ và tứ (vicãra), 2 uẩn liên quan 2 uẩn và tứ. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ, 2 uẩn liên quan 2 uẩn và tứ. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ và vật, 2 uẩn liên quan 2 uẩn 
và vật. 

* Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân 
duyên: 

- Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn vô tầm hữu tứ và tứ; sắc nuơng tâm sanh liên 
quan uẩn vô tầm hữu tứ và sắc đại sung; sắc nuơng tâm sanh liên quan tầm và sắc 
đại sung. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn vô tầm hữu tứ và tứ (vicãra). 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn vô tầm hữu tứ và sắc đại sung 
(mahãbhũtarũpa). 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan tầm và đại sung. 

- Sát-na tục sinh: Tứ sinh liên quan uẩn vô tầm hữu tứ và vật. 

13 . 

* Pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô 
tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: Sát-na tục sinh: Chu uẩn hữu tầm hữu tứ liên quan 
tầm và vật; sắc tục sinh liên quan tầm và sắc đại sung. 

* Pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô 
tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ và tứ; 2 uẩn và sắc 
nuơng tâm sanh liên quan 2 uẩn và tứ. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ và tứ; 2 uẩn và 
sắc tục sinh liên quan 2 uẩn và tứ (vicãra). 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và tứ liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ và vật; 2 uẩn và tứ liên 
quan 2 uẩn và vật ịvatthu). 

14 . 

* Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do 
Nhân duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm, 2 uẩn liên quan 2 uẩn và tầm. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm, 2 uẩn liên quan 2 uẩn 
và tầm. 

* Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do 
Nhân duyên: 

- Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm (vitakka). 

15 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô 
tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: 



26S 


Vị trí - Tam đề - Tam đề tầm 


- 3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm; 2 uẩn và sắc 
nương tâm sanh liên quan 2 uẩn và tầm. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm; 2 uẩn 
và sắc tục sinh liên quan 2 uẩn và tầm. 

16 . 

* Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ, pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô 
tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu 
tứ, với tầm và vật; 2 uẩn liên quan 2 uẩn với tầm và vật. 

* Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ, pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô tầm 
vô tứ sanh ra do Nhân duyên: 

- Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ với tầm và sắc đại sung. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ với tầm và sắc đại sung 

17 . ’ 

Pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ, pháp vô 
tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ với tầm và vật; 1 uẩn liên 
quan 3 uẩn với tầm và vật; 2 uẩn liên quan 2 uẩn với tầm và vật. 

- Sắc tục sinh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ với tầm và sắc đại sung. 

18 . 

* Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do Cảnh duyên: 3 uẩn liên 
quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. Sát-na tục sinh... 

* Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do Cảnh duyên: Tầm liên 
quan uẩn hữu tầm hữu tứ. Sát-na tục sinh... 

19 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do 
Cảnh duyên: 3 uẩn và tầm liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ, 2 uẩn và tầm liên quan 2 
uẩn. Sát-na tục sinh... 

20 . 

* Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. Sát-na tục sinh... 

* Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do Cảnh duyên: 

Uẩn hữu tầm hữu tứ liên quan tầm. Sát-na tục sinh... 

* Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do Cảnh duyên: 

Tứ liên quan uẩn vô tầm hữu tứ. Sát-na tục sinh... 

21 . 

Pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do 
Cảnh duyên: 3 uẩn và tứ liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ, 2 uẩn và tứ liên quan 2 uẩn. 
Sát-na tục sinh... 

22 . 

* Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Cảnh duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô tầm vô tứ và tầm, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô tầm vô tứ, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: Chư uẩn liên quan vật ịvatthu), tứ (vicãra) liên quan vật. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


269 


23 . 


24 . 


25 . 


26 . 


27 . 


Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Cảnh duyên: Sát-na tục 
sinh: Chu uẩn hữu tầm hữu tứ liên quan vật. 

Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Cảnh duyên: 

- Chu uẩn vô tầm hữu tứ liên quan tứ (vicãra). 

- Sát-na tục sinh: Chu uẩn vô tầm hữu tứ liên quan tứ. 

- Sát-na tục sinh: Chu uẩn vô tầm hữu tứ liên quan vật. 

- Sát-na tục sinh: Tầm (vitakka) liên quan vật ịvatthu). 

Pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Cảnh 
duyên: Sát-na tục sinh: Chu uẩn vô tầm hữu và tứ liên quan vật. 

Pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do 
Cảnh duyên: Sát-na tục sinh: Chu uẩn vô tầm hữu tứ và tầm liên quan vật ịvatthu). 

Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ sanh ra do 
Cảnh duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và vật, 2 uẩn liên quan 2 uẩn 
và vật. 

Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ sanh ra do 
Cảnh duyên: 

Sát-na tục sinh: Tầm liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ và vật. 

Pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô 
tầm vô tứ sanh ra do Cảnh duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn và tầm liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và vật, 2 uẩn và tầm 
liên quan 2 uẩn và vật. 

Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan chu pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ sanh ra 
do Cảnh duyên: 

Sát-na tục sinh: Chu uẩn vô tầm hữu tứ liên quan tầm và vật ịvatthu). 

Pháp vô tầm hữu tứ liên quan chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do Cảnh 
duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ và tứ, 2 uẩn liên quan 2 uẩn và tứ. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ và tứ, 2 uẩn liên quan 2 uẩn và 
tứ. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ và vật 2 uẩn liên quan 2 uẩn và 
vật. 

Pháp vô tầm hữu tứ liên quan chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do Cảnh 
duyên: 

Sát-na tục sinh: Tứ liên quan uẩn vô tầm hữu tứ và vật. 

Chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm 
vô tứ sanh ra do Cảnh duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn và tứ liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ và vật, 2 uẩn và tứ liên 
quan 2 uẩn và vật ịvatthu). 



270 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề tầm 


28 . 

* Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ sanh ra do 
Cảnh duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm, 2 uẩn liên quan 2 uẩn và tầm. 

- Sát-na tục sinh... 

* Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan chu pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô 
tứ sanh ra do Cảnh duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ với tầm và vật, 2 uẩn liên 
quan 2 uẩn với tầm và vật. 

Trong 24 duyên, đã phân giải 2 duyên; những duyên còn lại cũng nên phân rộng ra 
nhu thế (trong khi giảng dạy) 

29 . 

* Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do Bất tuơng ung duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ, uẩn liên quan vật. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ, uẩn liên quan vật Bất tuong 
ung duyên. 

* Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do Bất tuơng ung duyên: 

Tầm liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ, vật Bất tuong ung duyên. Sát-na tục sinh... 

* Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do Bất tuong ung duyên: 

- Sắc nuong tâm sanh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ, uẩn Bất tuong ung duyên. 

- Sát-na tục sinh... 

30 . 

* Chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do 
Bất tuơng ung duyên: 

- 3 uẩn và sắc nuong tâm sanh liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ, uẩn liên quan vật Bất 
tuơng ung duyên; sắc nuong tâm sanh liên quan uẩn Bất tuơng ung duyên. 

- Sát-na tục sinh... 

* Chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do Bất 
tuong ung duyên: 

- Tầm và sắc nuong tâm sanh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ; tầm liên quan vật Bất 
tuong ung duyên; sắc nuong tâm sanh liên quan uẩn Bất tuơng ung duyên. 

- Sát-na tục sinh... 

* Chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do 
Bất tuong ung duyên: 

3 uẩn và tầm liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ, 2 uẩn và tầm liên quan 2 uẩn; vật Bất 
tuong ung duyên. Sát-na tục sinh... 

31 . 

Chu pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu 
tứ sanh ra do Bất tuơng ung duyên: 

3 uẩn với tầm và sắc nuơng tâm sanh liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ, 2 uẩn với tầm 
và sắc nuong tâm sanh liên quan 2 uẩn; uẩn với tầm liên quan vật Bất tuong ung 
duyên sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn Bất tuong ung duyên. Sát-na tục sinh... 


32 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


271 


* Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do Bất tuơng ung duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ,... 2 uẩn liên quan 2 uẩn; vật Bất tuơng ung 
duyên. Sát-na tục sinh... 

* Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do Bất tuong ung duyên: 

Chu uẩn hữu tầm hữu tứ liên quan tầm; uẩn liên quan vật Bất tuơng ung duyên 
(vippayuttaccayo). Sát-natục sinh... 

* Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do Bất tuong ung duyên: 

Tứ (vicãra) và sắc nuong tâm sanh liên quan uẩn vô tầm hữu tứ; tứ liên quan vật 
(vatthu) Bất tuơng ung duyên; sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn Bất tuơng ung 
duyên; sắc nuong tâm sanh liên quan tầm (vitakka) là tầm Bất tuong ung duyên. Sát- 
na tục sinh... 

* Chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do Bất 
tuong ung duyên: 

Chu uẩn hữu tầm hữu tứ và sắc nuong tâm sanh liên quan tầm; uẩn liên quan vật 
Bất tuong ung duyên; sắc tâm liên quan tầm Bất tuong ung duyên. Sát-na tục sinh... 

* Chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do Bất 
tuong ung duyên: 

3 uẩn với tứ (vicãra) và sắc nuơng tâm sanh liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ, 2 uẩn 
với tứ và sắc nuơng tâm sanh liên quan 2 uẩn; uẩn với tứ liên quan vật Bất tuơng 
ung duyên; sắc nuong tâm sanh ịcittasamutthãra) liên quan uẩn Bất tuơng ung 
duyên. Sát-na tục sinh... 

* Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Bất tuơng ung duyên: 

- 3 uẩn và sắc nuong tâm sanh liên quan 1 uẩn vô tầm vô tứ,... 2 uẩn liên quan 2 
uẩn;... uẩn liên quan vật (vatthu) do Bất tuơng ung duyên; sắc nuơng tâm sanh liên 
quan uẩn Bất tuong ung duyên; sắc nuong tâm sanh liên quan tứ (vicãra) là tứ Bất 
tuong ung duyên. 

- Sát-na tục sinh: Sát tục sinh liên quan tứ (vicãra) là tứ Bất tuơng ung duyên; vật 
liên quan uẩn; uẩn liên quan vật; uẩn liên quan vật do Bất tuong ung duyên; vật liên 
quan uẩn do Bất tuong ung duyên. Vật liên quan (vicãra), tứ liên quan vật; tứ liên 
quan vật Bất tuơng ung duyên, vật liên quan tứ Bất tuơng ung duyên. 3 sắc đại sung 
liên quan 1 sắc đại sung; sắc nuong tâm sanh, sắc tục sinh và sắc y sinh liên quan 
sắc đại sung, sắc nuong tâm, sắc tục inh, sắc y sinh liên quan uẩn do Bất tuơng ung 
duyên. 

* Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Bất tuong ung duyên: 

Sát-na tục sinh: Chu uẩn hữu tầm hữu tứ liên quan vật, vật Bất tuong ung duyên. 

* Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Bất tuong ung duyên: 

- Chu uẩn vô tầm hữu tứ liên quan tứ (vicãra); vật Bất tuơng ung duyên. Sát-na tục 
sinh: Chu uẩn vô tầm hữu tứ liên quan tứ; vật Bất tuơng ung duyên. 

- Sát-na tục sinh: Chu uẩn vô tầm hữu tứ liên quan vật; là vật Bất tuong ung duyên. 

- Sát-na tục sinh: Tầm liên quan vật; là vật Bất tuơng ung duyên (vippayutta 
paccayo). 


35 . 



272 


Vị trí - Tam đề - Tam đề tầm 


* Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Bất 
tuOTig ưng duyên: 

Sát-na tục sinh: Chư uẩn hữu tầm hữu tứ liên quan vật, sắc tục sinh liên quan sắc đại 
sung, uẩn liên quan vật do Bất tưong ưng duyên. 

* Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Bất 
tưong ưng duyên: 

- Chư uẩn vô tầm hữu tứ và sắc nưong tâm sanh liên quan tứ; uẩn liên quan vật do 
Bất tương ưng duyên; sắc nương tâm sanh liên quan tứ do Bất tương ưng duyên. 

- Sát-na tục sinh: Chư uẩn vô tầm hữu tứ liên quan và sắc tục sinh liên quan tứ, uẩn 
liên quan vật do Bất tương ưng duyên, sắc tục sinh liên quan tứ do Bất tương ưng 
duyên. 

- Sát-na tục sinh: Chư uẩn vô tầm hữu tứ liên quan vật; sắc tục sinh liên quan sắc đại 
sung, uẩn liên quan vật do Bất tương ưng duyên; sắc tục sinh liên quan tứ do Bất 
tương ưng duyên. 

- Sát-na tục sinh: Tầm (vitakka) liên quan vật; sắc tục sinh liên quan sắc đại sung; 
tầm liên quan vật do Bất tương ưng duyên, sắc tục sinh liên quan uẩn do Bất tương 
ưng duyên. 

- Sát-na tục sinh: Chư uẩn vô tầm hữu tứ và tứ liên quan vật, uẩn liên quan vật do Bất 
tương ưng duyên. 

* Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Bất 
tương ưng duyên: 

Sát-na tục sinh: Chư uẩn vô tầm hữu tứ và tầm liên quan vật (vatthu), vật do Bất 
tương ưng duyên. 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ 
sanh ra do Bất tương ưng duyên: 

Sát-na tục sinh: Chư uẩn vô tầm hữu tứ và tầm liên quan vật (vatthu), sắc tục sinh 
liên quan sắc đại sung, uẩn và tầm liên quan vật do Bất tương ưng duyên; sắc tục 
sinh liên quan uẩn và do Bất tương ưng duyên ịvippayuttaccayo). 

* Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do 
Bất tương ưng duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và vật, vật Bất tương ưng 
duyên. 

* Pháp vô tầm hữu tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... 

Sát-na tục sinh: Tầm liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ và vật. Tầm (vitakka) liên quan 
vật, do Bất tương ưng duyên. 

* Pháp vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... 

Sắc nương tâm sanh (cittasamutthãna) liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ và sắc đại 
sung; sắc tầm liên quan uẩn do Bất tương ưng duyên. Sát-na tục sinh... 

* Pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô 

tứ... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


273 


Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và vật, 2 uẩn liên quan 2 uẩn 
và vật. Sắc tục sinh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ và sắc đại sung; uẩn liên quan vật 
Bất tuơng ung duyên; sắc tục sinh liên quan uẩn Bất tuơng ung duyên. 

* Chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm 

vô tứ... 

- Sát-na tục sinh: Tầm (vitakka) liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ và vật (vatthu), sắc tục 
sinh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ và sắc đại sung; tầm liên quan vật do Bất tuong 
ung duyên (vippayuttaccayo). sắc tục sinh liên quan uẩn do Bất tuong ung duyên. 

- Chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và vô 
tầm vô tứ... 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và tầm liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và vật ịvatthu), 2 uẩn 
và tầm liên quan 2 uẩn và vật, vật Bất tuong ung duyên. 

39 . 

Chu pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan chu pháp hữu tầm 

hữu tứ và vô tầm vô tứ... 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn và tầm liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và vật, 2 uẩn và tầm 
liên quan 2 uẩn và vật, sắc tục sinh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ và sắc đại sung; 
uẩn và tầm liên quan vật Bất tuong ung duyên; sắc tục sinh liên quan uẩn do Bất 
tuong ung duyên. 

40 . 

* Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... 

Sát-na tục sinh: Chu uẩn hữu tầm hữu tứ liên quan tầm và vật, vật Bất tuơng ung 
duyên. 

* Pháp vô tầm hữu tứ liên quan chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ và tứ (vicãra), 2 uẩn liên quan 2 uẩn và vật Bất 
tuơng ung duyên. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ và tứ, 2 uẩn liên quan 2 uẩn và 
vật Bất tuơng ung duyên. Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ và 
vật 2 uẩn liên quan 2 uẩn và vật Bất tuong ung duyên. 

* Pháp vô tầm vô tứ liên quan chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... 

- Sắc nuong tâm sanh liên quan uẩn vô tầm hữu tứ và tứ; sắc nuơng tâm sanh liên 
quan uẩn vô tầm hữu tứ với tứ và sắc đại sung; uẩn Bất tuong ung duyên; sắc nuơng 
tâm sanh liên quan tầm và đại sung (mahãbhũarũpa); sắc nuong tâm sanh liên quan 
tầm do Bất tuong ung duyên. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn vô tầm hữu tứ và tứ; sắc tục sinh liên 
quan uẩn và tứ (vicãra) do Bất tuong ung duyên. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn vô tầm hữu tứ và sắc đại sung; sắc tục 
sinh liên quan uẩn Bất tuơng ung duyên. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan tầm và sắc đại sung; sắc tục sinh liên quan 
tầm do Bất tuong ung duyên. 

- Sát-na tục sinh: Tứ liên quan uẩn vô tầm hữu tứ và vật, tứ (vicãra) liên quan vật do 
Bất tuong ung duyên. 

41 . 

* Chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm 

vô tứ sanh ra do Bất tuong ung duyên: 



274 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề tầm 


42 . 


43 . 


44 . 


45 . 


Sát-na tục sinh: Chư uẩn hữu tầm hữu tứ liên quan tầm và vật; sắc tục sinh liên quan 
tầm và sắc đại sung; uẩn liên quan vật do Bất tương ưng duyên, sắc tục sinh liên 
quan tầm do Bất tương ưng duyên. 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm 

- 3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ và tứ (vicãra), uẩn liên 
quan vật Bất tương ưng duyên; sắc nương tâm sanh liên quan uẩn và tứ do Bất 
tương ưng duyên. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ và tứ; uẩn liên 
quan vật do Bất tương ưng duyên, sắc tục sinh liên quan uẩn và tứ (vicãra), Bất 
tương ưng duyên. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ và vật (vatthu); sắc tục sinh 
liên quan 2 uẩn vô tầm hữu tứ và sắc đại sung; uẩn liên quan vật Bất tương ưng 
duyên; sắc tục sinh liên quan uẩn Bất tương ưng duyên. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và tứ liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ và vật, 3 uẩn liên quan 2 
uẩn... tứ (vicãra) liên quan vật do uẩn Bất tương ưng duyên. 

Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... 

3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm, 2 uẩn liên quan 2 uẩn và vật ịvatthu) 
Bất tương ưng duyên. Sát-na tục sinh: uẩn liên quan vật Bất tương ưng duyên. 

Pháp vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ sanh ra... 

- Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm, sắc nương tâm sanh liên 
quan uẩn và tầm do Bất tương ưng duyên. 

- Sát-na tục sinh: sắc nương tâm sanh liên quan uẩn và tầm do Bất tương ưng duyên. 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô 
tầm vô tứ sanh ra... 

- 3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm (vitakka)-,... 2 
uẩn liên quan 2 uẩn,... uẩn liên quan vật do Bất tương ưng duyên; sắc nương tâm 
sanh liên quan uẩn và tầm do Bất tương ưng duyên. 

- Sát-na tục sinh: Chư uẩn liên quan vật do Bất tương ưng duyên; sắc tục sinh liên 
quan uẩn và tầm do Bất tương ưng duyên. 

Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô 
tứ sanh ra... 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ với tầm (vitakka) và vật 
ịvatthu)', 2 uẩn liên quan 2 uẩn... uẩn liên quan vật do Bất tương ưng duyên. 

Pháp vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ 
sanh ra... 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ với tầm và sắc đại sung; sắc 
nương tâm sanh liên quan uẩn và tầm do Bất tương ưng duyên. 

Sát-na tục sinh: sắc nương tâm sanh liên quan uẩn và tầm do Bất tương ưng duyên. 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm 
hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do Bất tương ưng duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


275 


46 . 

47 . 


* 


48 . 


* 


Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ với tầm và vật; sắc tục sinh 
liên quan 2 uẩn hữu tầm hữu tứ với tầm và sắc đại sung; uẩn liên quan vật do Bất 
tuơng ung duyên; sắc tục sinh liên quan uẩn và tầm do Bất tuơng ung duyên 

Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do Hiện hữu duyên,... tóm 

tắt, Vô hữu duyên, Ly duyên, Bất ly duyên. 

Nhân 37, Cảnh 21, Truởng 23, Vô gián 21, Liên tiếp 21, Đồng sanh 37, Hỗ tuong 28, 

Y chỉ 37, Cận y 21, Tiền sanh 11, cố huởng 11, Nghiệp 37, Quả 37, Thực, Quyền, 

Thiền, Đạo có 37, Tuơng ung 21, Bất tuơng ung 37, Hiện hữu 37, Vô hữu 21, Ly 21, 

Bất ly 37 ’ 

Nhân duyên có Cảnh 21, tóm tắt. 

Nên phân đến nhu tam đề thiện ịkusalattika) 

Dứt cách thuận tùng (anuloma) 

Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ vô nhân, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn 
đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 


* Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Tầm (vitakka) liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ vô nhân. Sát-na tục sinh vô nhân... 

* Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ vô nhân. Sát-na tục sinh vô 
nhân... 

* Chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do 
phi Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc nuong tâm sanh liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ vô nhân. 2 uẩn và sắc 
nuong tâm sanh liên quan 2 uẩn. Sát-na tục sinh vô nhân... 

* Chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do phi 
Nhân duyên: 

Tầm ịvitakka) và sắc nuong tâm sanh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ vô nhân; sát-na 
tục sinh vô nhân... 


* Chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do 
phi Nhân duyên: 

3 uẩn và tầm liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ vô nhân; 2 uẩn và tầm liên quan 2 uẩn. 
Sát-na tục sinh vô nhân... 

Chu pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu 
tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn với tầm và sắc nuơng tâm sanh liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ vô nhân. Sát- 
na tục sinh vô nhân... 

* Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 



276 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề tầm 


52 . 


53 . 


54 . 


55 . 


56 . 


57 . 


- Chư uẩn hữu tầm hữu tứ liên quan tầm ịvitakka) vô nhân. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: Chư uẩn hữu tầm hữu tứ liên quan tầm, si đồng sanh hoài 
nghi, đồng sanh phóng dật liên quan tầm đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan tầm vô nhân. Sát-na tục sinh vô nhân, sắc tục sinh 
liên quan tầm. 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi 
Nhân duyên: 

Chư uẩn hữu tầm hữu tứ và sắc nương tâm sanh liên quan tầm vô nhân. Sát-na tục 
sinh vô nhân: Chư uẩn hữu tầm hữu tứ và sắc tục sinh liên quan tầm. 

Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn vô tầm vô tứ vô Nhân, 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên quan 
2 uẩn, 3 sắc đại sung liên quan 1 sắc đại sung; sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh và 
sắc y sinh liên quan sắc đại sung... liên quan 1 sắc đại sung ngoại, vật thực, âm 
dương, vô tưởng, sắc tục sinh và sắc y sinh liên quan đến sắc đại sung. 

Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh vô nhân: uẩn hữu tầm hữu tứ liên quan vật. 

Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh vô nhân: Tầm ịvitakka) liên quan vật ịvatthu). 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi 
Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh vô nhân: Chư uẩn hữu tầm hữu tứ liên quan vật, sắc tục sinh liên 
quan sắc đại sung. 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi 
Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh vô nhân: Tầm liên quan vật, sắc tục sinh liên quan sắc đại sung. 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi 
Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh vô nhân: uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm liên quan vật (vatthu). 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ, và vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô 
tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh vô nhân: uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm liên quan vật, sắc tục sinh liên 
quan sắc đại sung. 

Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do 
phi Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh vô nhân: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và vật ịvatthu), 2 uẩn 
liên quan 2 uẩn và vật. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


277 


58 . 


59 . 


60 . 


61 . 


62 . 


Pháp vô tầm hữu tứ liên quan chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do phi 
Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh vô nhân: Tầm liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ và vật (vatthu). 

Pháp vô tầm vô tứ liên quan chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do phi 
Nhân duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ vô nhân và sắc đại sung. Sát-na 
tục sinh vô nhân, sắc tục sinh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ và sắc đại sung. 

Chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô 
tầm vô tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh vô nhân: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và vật, 2 uẩn liên 
quan 2 uẩn và vật; sắc tục sinh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ và sắc đại sung. 

Chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô 
tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh vô nhân: Tầm liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ và vật, sắc tục sinh liên 
quan uẩn hữu tầm hữu tứ và sắc đại sung. 

Chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm 
vô tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh vô nhân: 3 uẩn và tầm liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và vật, 2 uẩn 
và tầm liên quan 2 uẩn và vật. 

Chu pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan chu pháp hữu tầm 
hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh vô nhân: 3 uẩn và tầm liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và vật, 2 uẩn 
và tầm liên quan 2 uẩn và vật, sắc tục sinh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ và sắc đại 
sung. 

Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do phi 
Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh vô nhân: uẩn hữu tầm hữu tứ liên quan tầm và vật. 

Pháp vô tầm vô tứ liên quan chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do phi 
Nhân duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan tầm vô nhân và sắc đại sung. Sát-na tục sinh vô nhân: 
Sắc tục sinh liên quan tầm và đại sung. 

Pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô 
tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh vô nhân: uẩn hữu tầm hữu tứ liên quan tầm và vật, sắc tục sinh liên 
quan tầm và đại sung. 

Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ sanh ra do phi 
Nhân duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ vô nhân và tầm, 2 uẩn liên quan 2 uẩn và tầm. 
Sát-na tục sinh vô nhân: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm; 2 uẩn liên 
quan 2 uẩn và tầm. 



278 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề tầm 


- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật và tầm. 

* Pháp vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ sanh ra do phi 
Nhân duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ vô nhân và tầm (vitakka). Sát-na 
tục sinh vô nhân... 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô 
tầm hữu tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ vô nhân và tầm, 2 uẩn 
và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uẩn và tầm. Sát-na tục sinh vô nhân... 

* Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô 
tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh vô nhân: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ với tầm và vật, 2 uẩn 
liên quan 2 uẩn với tầm và vật. 


* 


65 . 


66 . 


67 . 


68 . 


* 


Pháp vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ 
sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ vô nhân với tầm và sắc đại sung. 
Sát-na tục sinh vô nhân... 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm 
hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh vô nhân: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ với tầm và vật, 2 uẩn 
liên quan 2 uẩn với tầm và vật. sắc tục sinh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ với tầm 
và sắc đại sung. 

Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ. Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên 
quan uẩn hữu tầm hữu tứ. 

Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn vô tầm hữu tứ; sắc nương tâm sanh liên quan 
tầm. Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn vô tầm hữu tứ. Sát-na tục sinh: sắc 
tục sinh liên quan tầm. 

Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn vô tầm vô tứ; sắc nương tâm sanh liên quan tứ. 
Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn vô tầm vô tứ; sắc tục sinh liên quan tứ; 
vật liên quan uẩn;... liên quan sắc đại sung. 


* ... liên quan 1 sắc đại sung thuộc sắc ngoại, vật thực, âm dương và vô tưởng. 

69 . 

Pháp vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do phi 
Cảnh duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


279 


70 . 


71 . 


72 . 


73 . 


74 . 


75 . 


Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ và đại sung. Sát-na tục sinh: sắc 
tục sinh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ và sắc đại sung. 

Pháp vô tầm vô tứ liên quan chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do phi 
Cảnh duyên: 

- Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn vô tầm hữu tứ và tứ; sắc nương tâm sanh liên 
quan uẩn vô tầm hữu tứ và sắc đại sung; sắc nương tâm sanh liên quan tầm và sắc 
đại sung. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn vô tầm hữu tứ và tứ (vicãra), sắc tục 
sinh... 

Pháp vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ sanh ra do phi 
Cảnh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm. Sát-na tục sinh... 

Pháp vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ 
sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ và và sắc đại sung. Sát-na tục 
sinh: sắc tục sinh... 

Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do phi Trưởng duyên có 7 
câu. 

Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi Trưởng duyên: 

Trưởng vô tầm hữu tứ liên quan uẩn vô tầm hữu tứ, 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô tầm 
hữu tứ. Sát-na tục sinh... 

Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi Trưởng duyên: 

Uẩn hữu tầm hữu tứ liên quan tầm. Sát-na tục sinh... 

Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi Trưởng duyên: 

Tứ và sắc nương tâm sanh liên quan uẩn vô tầm hữu tứ quả (vipãka). 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi 
Trưởng duyên: 

Uẩn hữu tầm hữu tứ và sắc nương tâm sanh liên quan tầm. 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi 
Trưởng duyên: 

3 uẩn với tứ và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ quả. 

Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi Trưởng duyên: 

Trưởng vô tầm vô tứ liên quan uẩn vô tầm vô tứ; 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô tầm vô tứ 
quả. 

* Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi Trưởng duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn hữu tầm hữu tứ liên quan vật. 

* Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi Trưởng duyên: 



280 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề tầm 


Trưởng (adhipati) vô tầm hữu tứ liên quan tứ; uẩn vô tầm hữu tứ liên quan tứ 
(vỉcãra) quả (vipãka). 

* ... Liên quan pháp vô tầm vô tứ có 7 câu. 

76 . 

* ... Liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... tóm tắt... 

* Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra... 

* Pháp vô tầm hữu tứ... sanh ra do phi Trưởng duyên: 

Trưởng vô tầm hữu tứ liên quan uẩn vô tầm hữu tứ và tứ;... liên quan 1 uẩn vô tầm 
hữu tứ quả và tứ, tóm tắt. 

77 . 

Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do phi Vô gián duyên, phi 
Liên tiếp duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Cận y duyên. 

Cũng như phi Cảnh duyên. 

78 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do phi Tiền sanh duyên có 
7 câu. 

79 . 

* Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi Tiền sanh duyên... 

... liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ nơi Vô sắc. 

* Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Uẩn hữu tầm hữu tứ liên quan tầm (vitakka) Vô sắc sát-na tục sinh... 

* Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Tứ (vicãra) liên quan uẩn vô tầm hữu tứ Vô sắc; sắc nương tâm sanh liên quan uẩn 
vô tầm hữu tứ, sắc nương tâm sanh liên quan tầm. Sát-na tục sinh... 

* Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi 
Tiền sanh duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn hữu tầm hữu tứ và sắc tục sinh liên quan tầm (vitakka). 

* Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi 
Tiền sanh duyên: 

3 uẩn và tứ liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ nơi Vô sắc. Sát-na tục sinh... 

80 . 

* Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi Tiền sanh duyên... 

3 uẩn liên quan 1 uẩn vô tầm vô tứ nơi Vô sắc. sắc nương tâm sanh liên quan uẩn 
vô tầm vô tứ, sắc nương tâm sanh liên quan tứ (vicãra). Sát-na tục sinh... 

* Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn hữu tầm hữu tứ liên quan vật. 

* Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Uẩn vô tầm hữu tứ liên quan tứ nơi Vô sắc. Sát-na tục sinh... tóm tắt... 

81 . 

* ... Liên quan pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm vô tứ... có 7 câu 

* Pháp vô tầm hữu tứ liên quan chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do phi 
Tiền sanh duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


281 


3 uẩn liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ và tứ nơi Vô sắc. Sát-na tục sinh... tóm tắt... 

* Chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm 
vô tứ sanh ra... tóm tắt... 

Sát-na tục sinh: Trong phần phi Tiền sanh căn về phần chót (suddhika) nói với cõi 
Vô sắc ra sao, thì ở đây nói về Vô sắc nhu thế đó. 

* ... Phi Hậu sanh duyên, phi cố huởng duyên. 

82 . 

Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi cố huởng duyên: 

... liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ quả (vipãka), tóm tắt... 

83 . 

Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi cố huởng duyên: 

... liên quan 1 uẩn vô tầm vô tứ quả (vipãka), tóm tắt... 

84 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tu (cetanã) hữu tầm hữu tứ liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ. 

85 . 

* Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tu (cetanã) vô tầm hữu tứ liên quan uẩn vô tầm hữu tứ. 

* Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tu (cetanã) hữu tầm hữu tứ liên quan tầm (vitakka). 

86 . 

* Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tu (cetanã) vô tầm vô tứ liên quan uẩn vô tầm vô tứ,... liên quan 1 đại sung thuộc 
sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm duơng. 

* Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tu (cetanã) vô tầm hữu tứ liên quan tứ (vicãra). 

87 . 

Pháp vô tầm hữu tứ liên quan chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do phi 
Nghiệp duyên: 

Tu (cetanã) vô tầm hữu tứ liên quan uẩn vô tầm hữu tứ và tứ (vicãra). 

88 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ sanh ra do 
phi Nghiệp duyên: 

Tu ịcetanã) hữu tầm hữu tứ liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm (vitakka). 

89 . 

* Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và sanh ra do phi Quả duyên,... 
phi Thực duyên... 

Sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm duơng... 


* ... Do phi Quyền duyên... 

Sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm duơng... sắc mạng quyền liên quan sắc đại sung. 


* ... Do phi Thiền duyên... 

... liên quan 1 uẩn đồng sanh ngũ thức (vinnãna)... sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm 
duơng... và Vô tuởng. 



282 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề tầm 


Nên sắp trong phần phi cố hưởng căn đem lại vô tầm hữu tứ đồng sanh với quả nhu 
phi Tiền sanh. 

Một nữa, nên trình bày vô tầm hữu tứ hiệp với quả vô tầm hữu tứ. 

* ... Phi Đạo duyên,... phi Tương ưng duyên... 

90 . 

* ... Phi Bất tương ưng duyên... 

3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ nơi Vô sắc. 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do phi Bất tương ưng 
duyên: 

Tầm (vitakka) liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ nơi Vô sắc. 

* Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do 
phi Bất tương ưng duyên: 

3 uẩn và tầm liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ nơi Vô sắc, 2 uẩn và tầm liên quan 2 
uẩn. 

91 . 

* Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi Bất tương ưng duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ nơi Vô sắc, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi Bất tương ưng 
duyên: 

Chư uẩn hữu tầm hữu tứ liên quan tầm nơi Vô sắc. 

* Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi Bất tương ưng duyên: 

Tứ (vicãra) liên quan uẩn vô tầm hữu tứ nơi Vô sắc. 

* Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi 
Bất tương ưng duyên: 

3 uẩn và tứ (vicãra) liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ nơi Vô sắc. 2 uẩn và tứ liên quan 

2 uẩn. 

92 . 

* Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi Bất tương ưng duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn vô tầm vô tứ nơi Vô sắc. 2 uẩn liên quan 2 uẩn;... liên quan 1 
sắc đại sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương và sắc Vô tưởng. 

* Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi Bất tương ưng duyên: 

Uẩn vô tầm hữu tứ liên quan tứ nơi Vô sắc. 

93 . 

Pháp vô tầm hữu tứ liên quan chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do phi 
Bất tương ưng duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn vô tầm hữu tứ và tứ nơi Vô sắc. 2 uẩn liên quan 2 uẩn và tứ 
(vicãra). 

94 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ sanh ra do 
phi Bất tương ưng duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm nơi Vô sắc, 2 uẩn liên quan 2 uẩn và 
tầm. 


95 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


283 


Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do phi hữu duyên, phi Ly 
duyên: 

96 . 

Phi Nhân 33, phi Cảnh 7, phi Trưởng 37, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ tưoTig 
7, phi Cận 7, phi Tiền sanh 37, phi Hậu sanh 37, phi cố hưởng 37, phi Nghiệp 7, phi 
Quả 20, phi Thực 1, phi Quyềnl, phi Thiền 1, phi Đạo có 33, phi Tương ưng 7, phi 
Bất tương ưng 11, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

Đem theo đối lập trong tam đề thiện (kusalattika). 

Dứt cách đoi lập 

97 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 7, tóm tắt;... 

Phân đếm thuận tùng-đối lập như trong tam đề thiện. 

98 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 14, tóm tắt;... 

Nên phân đếm đối lập, thuận tùng như trong tam đề thiện. 

Dứt phần liên quan ịpatỉccavãra) 

Phần đồng sanh (sahajãta) phân chia như phần liên quan. 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) 

99 . 

* Pháp hữu tầm hữu tứ nhờ cậy pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu tầm hữu tứ, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn... có 7 câu. 

* ... Nhờ cậy pháp vô tầm hữu tứ... có 5 phần, cũng như phần liên quan. 

100 . 

* Pháp vô tầm vô tứ nhờ cậy pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn vô tầm vô tứ, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn. sắc 
nương tâm sanh nhờ cậy tứ (vicãra), sát-na tục sinh: Chư uẩn vô tầm vô tứ nhờ cậy 
vật ịvatthu), tứ (vỉcãra) nhờ vậy vật. 

* Pháp hữu tầm hữu tứ nhờ cậy pháp vô tầm vô tứ sanh ra... 

Uẩn hữu tầm hữu tứ nhờ cậy vật. Sát-na tục sinh... 

* Pháp vô tầm hữu tứ nhờ cậy pháp vô tầm vô tứ... 

Uẩn vô tầm hữu tứ nhờ cậy tứ (vicãra), uẩn vô tầm hữu tứ nhờ cậy vật (vatthu); tầm 
(vitakka) nhờ cậy vật ịvatthu). Sát-na tục sinh... 

101 . 

* Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ nhờ cậy pháp vô tầm vô tứ sanh ra... 

Uẩn hữu tầm hữu tứ nhờ cậy vật (vatthu); sắc nương tâm sanh nhờ cậy sắc đại sung. 
Sát-na tục sinh... 

* Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ nhờ cậy pháp vô tầm vô tứ... 

Uẩn vô tầm hữu tứ và sắc nương tâm sanh nhờ cậy tứ. uẩn vô tầm hữu tứ nhờ cậy 
vật; sắc nương tâm sanh nhờ cậy sắc đại sung; tầm nhờ cậy vật; sắc nương tâm sanh 
nhờ cậy sắc đại sung; uẩn vô tầm hữu tứ và tứ nhờ cậy vật. Sát-na tục sinh... 

* Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ nhờ cậy pháp vô tầm vô tứ... 

Uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm (vitakka) nhờ cậy vật. Sát-na tục sinh... 

* Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ, vô tầm vô tứ nhờ cậy pháp vô tầm vô tứ... 



284 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề tầm 


Uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm nhờ cậy vật; sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy sắc đại sung. 
Sát-na tục sinh... 

102 . 

* Pháp hữu tầm hữu tứ nhờ cậy chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và vật,... 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn. Sát-na tục sinh... 

* Pháp vô tầm hữu tứ nhờ cậy chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... 

Nên sắp theo sát-na tục sinh hiện hành tỷ nhu ban sơ trong 7 câu đầu. 

103 . 

* Pháp hữu tầm hữu tứ nhờ cậy chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... 

Uẩn hữu tầm hữu tứ nhờ cậy tầm và vật. Sát-na tục sinh... 

* Pháp vô tầm hữu tứ nhờ cậy pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn vô tầm hữu tứ và tứ, 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn vô tầm hữu tứ và vật. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn vô tầm hữu tứ và tứ. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn vô tầm hữu tứ và vật. 

* Pháp vô tầm vô tứ nhờ cậy chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra... 

- Sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy uẩn vô tầm hữu tứ và tứ. 

- Sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy uẩn vô tầm hữu tứ và đại sung. 

- Sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy tầm và sắc đại sung. 

- Tứ nhờ cậy uẩn vô tầm hữu tứ và vật (vatthu). 

- Sát-na tục sinh: Cũng có 4 câu nhu thế. 

104 . 

* Chu Pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ nhờ cậy chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm 
vô tứ sanh ra... 

Uẩn hữu tầm hữu tứ nhờ cậy tầm và vật; sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy tầm và sắc đại 
sung. Sát-na tục sinh... 

* Chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ nhờ cậy chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm 
vô tứ sanh ra... 

- 3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn vô tầm hữu tứ và tứ; 3 uẩn nhờ cậy 1 
uẩn vô tầm hữu tứ và vật; sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy uẩn vô tầm hữu tứ và sắc đại 
sung; 3 uẩn và tứ nhờ cậy 1 uẩn vô tầm hữu tứ và vật (vatthu). 

- Sát-na tục sinh:... 3 uẩn... 

Hai duyên hợp trợ ngoài ra về bình nhựt (pavatti) và tục sinh (paựsandhi) nên phân 
rộng. 

Dứt phần Nhân duyên (Hetupaccaỵo) 

Nguời trí biết Nhân duyên nên nhân rộng phần ỷ truợng ịpaccayavãra) cũng nhu cách 
đếm phần liên quan (paticcavãra). 

Truởng duyên có 37, Tiền sanh duyên và cố huởng duyên có 21. Đây là sự khác lạ. 

105 . 

Trong vị trí nghịch (paccanĩya pathãna) phi Nhân duyên có 33 câu. Nên rút cả 7 si 
trong 7 vị trí (ịhãna). 

- Chỉ câu căn (mũla) trong phi Cảnh nên bớt cả 7 câu có sắc nuơng tâm sanh 
(cittasamuịthãna). 

- Phần hữu tầm hữu tứ căn (mũla) có 7 câu, nên sắp phi Truởng. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


285 


106 . 

* Pháp vô tầm hữu tứ nhờ cậy pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi Truởng duyên: 

Truởng vô tầm hữu tứ nhờ cậy uẩn vô tầm hữu tứ, 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn vô tầm hữu 
tứ quả. Sát-na tục sinh... 

* ... Nhờ cậy pháp vô tầm hữu tứ... nên sắp cả 5 câu nhu phần liên quan ịpaticcavãra). 

107 . 

* Pháp vô tầm vô tứ nhờ cậy pháp vô tầm vô tứ sanh ra... 

- Truởng vô tầm vô tứ nhờ cậy uẩn vô tầm vô tứ, 3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh nhờ 
cậy 1 uẩn quả vô tầm vô tứ; sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy tứ thuộc về quả. 

- Sát-na tục sinh: Truởng vô tầm vô tứ nhờ cậy vật (vatthu). 

- uẩnquả vô tầm vô tứ và tứ nhờ cậy vật... 

* Pháp hữu tầm hữu tứ nhờ cậy pháp vô tầm vô tứ sanh ra... 

Truởng uẩn hữu tầm hữu tứ nhờ cậy vật. Sát-na tục sinh... 

* Pháp vô tầm hữu tứ nhờ cậy pháp vô tầm vô tứ... 

- Truởng vô tầm hữu tứ nhờ cậy tứ; Truởng vô tầm hữu tứ nhờ cậy vật. 

- Uẩn vô tầm hữu tứ nhờ cậy tứ thuộc quả (vỉpãka). uẩn quả vô tầm hữu tứ nhờ cậy 
vật. 

- Sát-na tục sinh... 

* Chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ nhờ cậy pháp vô tầm vô tứ... 

Uẩn hữu tầm hữu tứ nhờ cậy vật; sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy sắc đại sung. Sát-na 
tục sinh... 

* Chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ nhờ cậy pháp vô tầm vô tứ... 

- Uẩn vô tầm hữu tứ và sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy tứ thuộc quả (vipãka).. 

- Uẩn quả vô tầm vô tứ và tứ nhờ cậy vật 

- Sắc nuong tâm sanh nhờ cậy sắc đại sung; 

- Uẩn quả vô tầm hữu tứ và tứ (vicãra) nhờ cậy vật. 

- Sát-na tục sinh... 

* Pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ nhờ cậy pháp vô tầm vô tứ... 

- Uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm nhờ cậy vật. Sát-na tục sinh... 

- Ban đầu hiệp trợ đầy đủ (pathamagh tanaya sampunhã) 

108 . 

* Pháp hữu tầm hữu tứ nhờ cậy chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra... 

Uẩn hữu tầm hữu tứ nhờ cậy tầm và vật. Sát-na tục sinh... 

* Pháp vô tầm hữu tứ nhờ cậy pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra... 

- Truởng vô tầm hữu tứ nhờ cậy uẩn vô tầm hữu tứ và tứ. 

- Truởng vô tầm hữu tứ nhờ cậy uẩn vô tầm hữu tứ và vật. 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn quả vô tầm hữu tứ và tứ (vicãra). 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn quả vô tầm hữu tứ và vật (vatthu). 

- Sát-na tục sinh... Nên sắp 5 câu đề. 

* Pháp vô tầm hữu tứ đến đoạn nào thì nên sắp quả (vipãka) đến chỗ ấy. 

- Sắp phi Truởng căn có 37 câu. 

- Phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Hỗ tuong, phi Cận y đều có 7 câu. 

- Phi Tiền sanh có 37 câu, nhu phần liên quan nghịch (pacacan ya). 

- Phi Hậu sanh có 37 câu, phi cố huởng cũng nhu thế. 



2S6 


Vị trí - Tam đề - Tam đề tầm 


- VÔ tầm hữu tứ (avitakkavicaramatta) sắp đến đoạn nào, thì quả (vỉpaka) cũng nên 
sắp đến chỗ ấy nhu thế. 

109 . 

* Pháp hữu tầm hữu tứ nhờ cậy pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tu (cetanã) hữu tầm hữu tứ nhờ cậy uẩn hữu tầm hữu tứ. 

* ... Nhò cậy pháp vô tầm hữu tứ... 

- Tu (cetanã) vô tầm hữu tứ... 

- Tu (cetanã) hữu tầm hữu tứ... 

* ... Nhò cậy pháp vô tầm vô tứ... 

Tu (cetanã) vô tầm vô tứ... 

Nên sắp chi đầy đủ. 

* ... Pháp hữu tầm hữu tứ... 

Tu (cetanã) hữu tầm hữu tứ nhò cậy vật,... 

* ... Pháp vô tầm hữu tứ... 

Tu vô tầm hữu tứ nhờ cậy tứ (vicãra), tu vô tầm hữu tứ nhờ cậy vật. 

110 . 

* Pháp hữu tầm hữu tứ nhờ cậy pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... 

Tu (cetanã) hữu tầm hữu tứ nhờ cậy uẩn hữu tầm hữu tứ và vật. 

* Pháp hữu tầm hữu tứ nhờ cậy chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... 

Tu hữu tầm hữu tứ nhờ cậy tầm và vật ịvatthu). 

* Pháp vô tầm hữu tứ nhờ cậy chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... 

- Tu vô tầm hữu tứ nhờ cậy uẩn vô tầm hữu tứ và tứ. 

- Tu vô tầm hữu tứ nhờ cậy uẩn vô tầm hữu tứ và vật. 

* Pháp hữu tầm hữu tứ nhò cậy chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ... 

Tu hữu tầm hữu tứ nhờ cậy uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm. 

111 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ nhờ cậy chu pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ 
sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tu hữu tầm hữu tứ nhờ cậy uẩn hữu tầm hữu tứ với tầm và vật. 

112 . 

Nên sắp phi Quả có 37 câu; 

Phi Thực duyên, phi Quyền duyên, Phi Thiền duyên, phi Đạo duyên, phi Tuơng ung 
duyên, phi Bất tuơng ung duyên, phi Vô hữu duyên, phi Ly duyên; nên sắp rộng. 

113 . ! . 

Phi Nhân 33 (câu), phi Cảnh 7, phi Truởng 37, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Hỗ 
tuong, phi Cận y có 7; phi Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi cố huởng có 37; phi Nghiệp 
11, phi Quả 37, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo có 33, phi Tuơng ung 
7, phi Bất tuơng ung 11, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

Dứt phần ỷ trượng (pacayavãra) 

Dù y chỉ (nissayavãra) cũng không khác chi. 

Phần Hòa Họp (Sansatthavãra) 

114 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


287 


* Pháp hữu tầm hữu tứ hòa họp pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp (sansattha) 1 uẩn hữu tầm hữu tứ,... 2 uẩn hòa họp 2 uẩn. Sát-na tục 
sinh... 

* Pháp vô tầm hữu tứ hòa họp pháp hữu tầm hữu tứ... 

Tầm (vitakka) hòa họp uẩn hữu tầm hữu tứ. Sát-na tục sinh... 

* Pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ hòa họp pháp hữu tầm hữu tứ... 

3 uẩn và tầm hòa họp 1 uẩn hữu tầm hữu tứ,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh... 

115 . 

* Pháp vô tầm hữu tứ hòa họp pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn vô tầm hữu tứ,... 2 uẩn... Sát-na tục sinh... 

* Pháp hữu tầm hữu tứ hòa họp pháp vô tầm hữu tứ... 

Uẩn hữu tầm hữu tứ hòa họp với tầm. Sát-na tục sinh... 

* Pháp vô tầm vô tứ hòa họp pháp vô tầm hữu tứ... 

Tứ (vicãra) hòa họp uẩn vô tầm hữu tứ. Sát-na tục sinh: Tứ hòa họp uẩn vô tầm hữu 
tứ 

* Chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ hòa họp pháp vô tầm hữu tứ... 

3 uẩn và tứ hòa họp 1 uẩn vô tầm hữu tứ,... 2 uẩn... Sát-na tục sinh... 

* Pháp vô tầm vô tứ hòa họp pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn vô tầm vô tứ,... hòa họp 2 uẩn... Sát-na tục sinh... 

* Pháp vô tầm hữu tứ hòa họp pháp vô tầm vô tứ... 

Uẩn vô tầm hữu tứ hòa họp tứ. Sát-na tục sinh... hòa họp tứ (vicãra). 

* Pháp vô tầm hữu tứ hòa họp chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn vô tầm hữu tứ và tứ, 2 uẩn hòa họp 2 uẩn. Sát-na tục sinh... 

* Pháp hữu tầm hữu tứ hòa họp chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ sanh ra do 

Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm,... 2 uẩn và tầm. Sát-na tục sinh... 

Nguời biết nên sắp phần ỷ truợng về Nhân duyên cho rộng. 

116 . 

Nhân 11, Cảnh, Truởng, Vô gián, Liên tiếp, Đồng sanh, Hỗ tuong, Y chỉ, Cận y, Tiền 
sanh, Cố huởng, Nghiệp, Quả, Thực, Quyền, Thiền, Đạo, Tuong ung, Bất tuong ung, 
Hiệu hữu, Vô hữu, Ly, Bất ly đều có 11. 

Dứt cách thuận tùng (anuloma) 

Trí thức nên phân đếm nguợc ịpaccanĩya). 

117 . 

Phi nhân 6, phi Truởng 11, phi Tiền sanh 11, phi Hậu sanh 11, phi cố huởng 11, phi 
Nghiệp 7, phi Quả 11, phi Thiền 1, phi Đạo 6, phi Bất tuong ung 11. 

Dứt phần ngược (paccanĩya) 

Hai phần ngoài ra nên nhân rộng nhu thế này,... cho đến phần tuong ung 
(sampayutta vãra) nên phân rộng luôn. 

Dứt phần hỗn hợp (sahsaịthavãra) 



2SS 


Vị trí - Tam đề - Tam đề tầm 


Phần Nhân Đề (Panhavara) 

118 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Nhân duyên: 

Nhân (hetu) hữu tầm hữu tứ (savitakka savỉcãra) làm duyên cho uẩn tuơng ung 
bằng Nhân duyên. Sát-na tục sinh... 

119 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Nhân duyên: 

Nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm bằng Nhân duyên. Sát-na tục sinh... 

120 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Nhân duyên: 

- Nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh bằng Nhân duyên. 

- Sát-na tục sinh: Nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho sắc tục sinh bằng Nhân duyên. 

121. , ĩ 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 

Nhân duyên: 

- Nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc nuơng tâm sanh bằng 
Nhân duyên. 

- Sát-na tục sinh: Nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc nuơng 
tâm sanh bằng Nhân duyên. 

122 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 

Nhân duyên: 

- Nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm và sắc nuơng tâm sanh bằng Nhân duyên. 

- Sát-na tục sinh: Nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm và sắc tục sinh bằng Nhân 
duyên. 

123 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chu pháp hữu tầm và vô tầm hữu tứ bằng Nhân 

duyên: 

- Nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tuơng ung và tầm bằng Nhân duyên. 

- Sát-na tục sinh: Nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tuơng ung và tầm bằng 
Nhân duyên. 

124 . " 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chu pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô 

tầm vô tứ bằng Nhân duyên: 

- Nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tuơng ung với tầm và sắc nuơng tâm sanh 
bằng Nhân duyên. 

- Sát-na tục sinh: Nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tuơng ung với tầm và sắc 
tục sinh bằng Nhân duyên. 

125 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Nhân duyên: 

Nhân vô tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Nhân duyên. Sát-na tục 
sinh: Nhân vô tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Nhân duyên. 

126 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Nhân duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


289 


Nhân vô tầm hữu tứ làm duyên cho tứ và sắc nuOTig tâm sanh bằng Nhân duyên. 
Sát-na tục sinh: Nhân vô tầm hữu tứ làm duyên cho tứ và sắc tục sinh bằng Nhân 
duyên. 

127 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 

Nhân duyên: 

- Nhân vô tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tuong ung với tứ (vicãra) và sắc nuơng tâm 
sanh bằng Nhân duyên. 

- Sát-na tục sinh: Nhân vô tầm hữu tứ làm duyên uẩn tuơng ung với tứ và và sắc tục 
sinh bằng Nhân duyên. 

128 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Nhân duyên: 

Nhân vô tầm vô tứ làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc nuong tâm sanh bằng Nhân 
duyên. Sát-na tục sinh: Nhân vô tầm vô tứ làm duyên cho uẩn tuong ung và sắc tục 
sinh bằng Nhân duyên. 

129 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyên giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi nhớ lại; nhớ thiện đã 
làm chứa để truớc kia. 

- Sau khi xuất thiền hữu tầm hữu tứ... xuất đạo, xuất quả phản khán quả. 

- Chu Thánh phản khán phiền não đã trừ, phản khán phiền não đã hạn chế, biết rõ 
phiền não đã từng sanh. Quán ngộ uẩn hữu tầm hữu tứ bằng lối vô thuờng, khổ não, 
vô ngã rồi thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái, uu phát sanh, uẩn hữu tầm 
hữu tứ khai đoan uẩn hữu tầm hữu tứ sanh ra. 

130 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyên giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi nhớ lại, do đó khai 
đoan cho tầm phát sanh. 

- Nhớ thiện từng làm chứa để truớc kia; xuất thiền hữu tầm hữu tứ,... xuất đạo... xuất 
quả rồi phản khán quả,... do đó mở mối cho tầm sanh ra. 

- Chu Thánh phản khán phiền não đã trừ, phản khán phiền não đã hạn chế, biết rõ 
phiền não đã từng sanh. Quán ngộ uẩn hữu tầm hữu tứ bằng lối vô thuờng, khổ não, 
vô ngã rồi thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan tầm phát sanh, uẩn hữu tầm hữu 
tứ mở mối cho tầm sanh ra. 

131 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Cảnh duyên: 

Tha tâm thông biết rõ lòng nguòi tề toàn tâm hữu tầm hữu tứ, uẩn hữu tầm hữu tứ 
làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông bằng 
Cảnh duyên, uẩn hữu tầm hữu tứ mở mối cho uẩn vô tầm vô tứ sanh ra. 

132 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng Cảnh 

duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi nhớ lại, do đó khai 
đoan cho uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm sanh ra. Nhớ thiện từng làm chứa để truớc kia. 

- Xuất thiền hữu tầm hữu tứ,... đạo,... quả rồi phản khán quả, do đó mở mối cho uẩn 
hữu tầm hữu tứ và tầm sanh ra. 



290 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề tầm 


- Chư Thánh phản khán phiền não đã trừ, phiền não hạn chế, biết rõ phiền não đã 
từng sanh trước kia. 

- Quán ngộ uẩn hữu tầm hữu tứ bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa thích rất 
hân hoan, do đó khai đoan uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm phát sanh. 

- Uẩn hữu tầm hữu tứ mở mối cho uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm sanh ra. 

133 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ sanh ra bằng Cảnh duyên: 

- Xuất thiền vô tầm hữu tứ, đạo... quả rồi phản khán quả, do đó khai đoan tầm sanh 
ra. 

- Quán ngộ uẩn vô tầm hữu tứ bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa thích rất 
hân hoan, do đó khai đoan tầm phát sanh. 

- Uẩn vô tầm hữu tứ và tầm khai đoan cho tầm sanh ra. 

134 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên: 

- Xuất thiền vô tầm hữu tứ, đạo... quả rồi phản khán quả... do đó mở mối cho uẩn hữu 
tầm hữu tứ sanh ra. 

- Quán ngộ uẩn vô tầm hữu tứ và tầm bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa 
thích rất hân hoan, do đó kh ai đoan ái phát sanh,... ưu sanh ra. 

- Uẩn vô tầm hữu tứ và tầm khai đoan uẩn hữu tầm hữu tứ sanh ra. 

135 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Cảnh duyên: 

- Tha tâm thông biết lòng người tề toàn tâm vô tầm hữu tứ, uẩn hữu tầm hữu tứ làm 
duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông bằng Cảnh 
duyên. 

- Uẩn vô tầm hữu tứ và tầm mở mối cho uẩn vô tầm vô tứ sanh ra. 

136 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng Cảnh 

duyên: 

- Xuất thiền vô tầm hữu tứ, đạo... quả rồi phản khán quả... do đó mở mối cho uẩn hữu 
tầm hữu tứ và tầm sanh ra. 

- Quán ngộ uẩn vô tầm hữu tứ và tầm bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa 
thích rất hân hoan, do đó khai đoan cho uẩn hữu tầm hữu tứ sanh ra. 

- Uẩn vô tầm hữu tứ và tầm mở mối cho uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm sanh ra. 

137 . 

- Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Cảnh duyên: 

- Níp Bàn làm duyên cho đạo, quả vô tầm vô tứ và tứ (vacãra) bằng Cảnh duyên. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Tha tâm thông biết lòng người tề toàn 
tâm vô tầm vô tứ. 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ; Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cảnh duyên. 

- Sắc xứ làm duyên cho nhân thức,... xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Cảnh 
duyên. 

- Uẩn vô tầm vô tứ làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, vị lai thông bằng Cảnh duyên. 

- Uẩn vô tầm vô tứ và tứ mở mối cho uẩn vô tầm vô tứ sanh ra. 


138 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


291 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên: 

- Chư Thánh xuất thiền vô tầm vô tứ... đạo... xuất quả rồi phản khán quả... do đó khai 
đoan cho uẩn hữu tầm hữu tứ sanh ra. 

- Chư Thánh phản khán Níp Bàn, Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ 
tịnh (vodanã) và đạo, quả hữu tầm hữu tứ, khán môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

- Quán ngộ nhãn bằng cách vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa thích rất hân hoan, 
do đó khai đoan cho ái, ưu phát sanh... quán ngộ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, 
vị, xúc, vật và uẩn vô tầm vô tứ và tứ (vacãra) bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã 
rồi thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan cho ái, ưu phát sanh. 

- Uẩn vô tầm vô tứ và tứ mở mối cho uẩn hữu tầm hữu tứ sanh ra. 

139 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên: 

- Chư Thánh xuất thiền vô tầm vô tứ... đạo... quả... phản khán quả... do đó khai đoan 
tầm phát sanh. 

- Chư Thánh phản khán Níp Bàn thì Níp Bàn làm duyên cho đạo, quả vô tầm hữu tứ 
và tầm bằng Cảnh duyên. 

- Quán ngộ nhãn bằng cách vô thường, khổ não, vô ngã... vật ịvatthu)... quán ngộ uẩn 
vô tầm vô tứ và tứ (vicãra) bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa thích rất 
hân hoan, do đó khai đoan tầm phát sanh. 

- Uẩn vô tầm vô tứ và tứ mở mối cho tầm sanh ra. 

140 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Cảnh 
duyên: 

Níp Bàn làm duyên cho đạo, quả vô tầm hữu tứ và tứ bằng Cảnh duyên. 

141 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng 
Cảnh duyên: 

- Chư Thánh xuất thiền vô tầm vô tứ... đạo... xuất quả rồi phản khán quả do đó khai 
đoan uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm (vitakka) phát sanh. 

- Chư Thánh phản khán Níp Bàn nên Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), 
dũ tịnh (vodanã) và tầm, Đạo hữu tầm hữu tứ và tầm, quả hữu tầm hữu tứ và tầm, 
khán môn và tầm bằng Cảnh duyên. 

- Quán ngộ nhãn bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã do đó mở mối cho uẩn hữu tầm 
hữu tứ và tầm sanh ra. Nhĩ,... xúc... vật... quán ngộ uẩn vô tầm vô tứ và tứ (vicãra) 
bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã do đó mở mối cho uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm 
sanh ra. 

142 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ 
bằng Cảnh duyên: 

Uẩn vô tầm hữu tứ và tứ mở mối cho uẩn hữu tầm hữu tứ sanh ra. 

143 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng 
Cảnh duyên: 

Uẩn vô tầm hữu tứ và tứ mở mối cho tầm sanh ra. 

144 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Cảnh 
duyên: 



292 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề tầm 


- Uẩn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, Tuỳ nghiệp 
thông, vị lai thông bằng Cảnh duyên. 

- Uẩn vô tầm hữu tứ và tứ mở mối cho uẩn vô tầm vô tứ sanh ra. 

145 . 

Chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chu pháp hữu tầm hữu tứ và 
vô tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên: 

Uẩn vô tầm hữu tứ và tứ khai đoan cho uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm sanh ra. 

146 . 

Chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Cảnh duyên: 

Uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm mở mối cho uẩn hữu tầm hữu tứ sanh ra. 

147 . 

Chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng 
Cảnh duyên: 

Uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm mở mối cho tầm sanh ra. 

148 . 

Chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng 
Cảnh duyên: 

- Uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, Tuỳ 
nghiệp thông, vị lai thông bằng Cảnh duyên. 

- Uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm khai đoan cho uẩn vô tầm vô tứ sanh ra. 

149 . 

Chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ và vô 
tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên: 

Uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm mở mối cho uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm sanh ra. 

150 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Truởng duyên có 
Truởng cảnh và Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh (Ẵrammanãdhipati) nhu; sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì 
thanh tịnh giới rồi nặng chấp về đó mới phản khán; nặng về phuớc thiện đã làm 
chứa để truớc kia rồi nhớ lại. xuất thiền hữu tầm hữu tứ,... đạo,... quả rồi nặng về 
quả rồi mới phản kh án. 

- Nặng về uẩn hữu tầm hữu tứ rồi thỏa thích rất hân hoan do nặng chấp đó mới làm 
cho ái phát, tà kiến sanh. 

- Truởng đồng sanh (Sahajãtãdhipati) nhu: Truởng hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 
uẩn tuơng ung bằng Truởng duyên. 

151 . , 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Truởng duyên có 
Truởng cảnh và Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu; sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi 
nặng chấp về đó mới phản khán lại, do nặng chấp đó làm cho tầm phát sanh. 

- Nặng về thiện đã làm chứa để rồi nhớ lại: Xuất thiền hữu tầm hữu tứ, xuất đạo... 
xuất quả... Nặng về quả rồi mới phản khán do nặng đó làm cho tầm phát sanh. 

- Nặng về uẩn hữu tầm hữu tứ rồi thỏa thích rất hân hoan do nặng chấp đó mới làm 
cho tầm phát sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


293 


- Trưởng đồng sanh (Sahajatadhipati) như Trưởng hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 
tầm bằng Trưởng duyên. 

152 . " 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng hữu tầm hữu tứ làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
bằng Trưởng duyên. 

153 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 
Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tương ưng và 
sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

154 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 
Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh nhu Trưởng hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm và sắc nương 
tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

155 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng 
Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như; sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi mới 
nặng chấp làm cho nhớ lại; do nặng đó rồi uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm phát sanh. 

- Nặng về thiện đã làm chứa để rồi phản khán: Xuất thiền hữu tầm hữu tứ, đạo... 
quả... Nặng về quả rồi mới phản khán do nặng đó mới làm cho uẩn hữu tầm hữu tứ 
và tầm phát sanh. 

- Nặng về uẩn hữu tầm hữu tứ rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó mới làm cho 
uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm phát sanh. 

- Trưởng đồng sanh như Trưởng hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tương ưng và 
tầm bằng Trưởng duyên. 

156 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô 
tầm vô tứ bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như Trưởng hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tương ưng với 
tầm và sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

157 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ 
bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Xuất thiền vô tầm hữu tứ, đạo... quả... Nặng về quả rồi mới phản 
khán, do nặng đó mới làm cho và tầm phát sanh. 

Nặng về uẩn vô tầm hữu tứ và tầm rồi thỏa thích rất hân hoan do nặng đó mới 
làm cho tầm phát sanh. 

- Trưởng đồng sanh như Trưởng vô tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng 
Trưởng duyên. 

158 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Trưởng duyên: 

- Trưởng cảnh như xuất thiền vô tầm hữu tứ, đạo... quả; nặng về quả rồi mới phản 
khán, do nặng đó mới làm cho uẩn hữu tầm hữu tứ phát sanh. 



294 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề tầm 


- Nặng về uẩn vô tầm hữu tứ và tầm rồi thỏa thích rất hân hoan do nặng chấp đó mới 
làm cho ái phát, tà kiến sanh. 

159 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Truởng duyên: 

Truởng đồng sanh: Nhu Truởng vô tầm hữu tứ làm duyên cho tứ và sắc nuong tâm 
sanh bằng Truởng duyên. 

160 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho những pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 
Truởng duyên: 

Truởng đồng sanh nhu: Truởng vô tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tuơng ung với tứ 
và sắc nuơng tâm sanh bằng Truởng duyên. 

161 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 
Truởng duyên: 

- Truởng cảnh nhu xuất thiền vô tầm hữu tứ,... đạo... quả; nặng về quả rồi mới phản 
khán. Do nặng đó mới làm cho uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm sanh ra. 

- Nặng về uẩn vô tầm hữu tứ và tầm rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó mới làm 
cho uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm sanh ra. 

162 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Truởng duyên có Truởng 
cảnh và Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Níp Bàn làm duyên cho đạo, quả vô tầm vô tứ và tứ bằng Truởng 
duyên. 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng vô tầm vô tứ làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc 
nuong tâm sanh bằng Truởng duyên. 

163 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Truởng duyên: 

+ Truởng cảnh nhu: Chu Thánh xuất thiền vô tầm vô tứ... đạo... xuất quả... Nặng về 
quả rồi mới phản khán, do nặng đó làm cho uẩn hữu tầm hữu tứ phát sanh. 

- Chu Thánh nặng về Níp Bàn rồi phản khán, nên Níp Bàn làm duyên cho chuyển 
tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã) và đạo quả hữu tầm hữu tứ bằng Truởng duyên. 

- Nặng về nhãn rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó mới làm cho ái sanh, tà 
kiến phát. 

- Nặng về nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, vật và uẩn vô tầm vô tứ và tứ 
rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng chấp đó rồi ái sanh, tà kiến phát. 

164 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Truởng duyên: 

+ Truởng cảnh nhu: Chu Thánh xuất thiền vô tầm vô tứ... đạo... xuất quả... Nặng về 
quả rồi mới phản khán, do nặng đó làm cho tầm phát sanh. 

- Chu Thánh nặng về Níp Bàn rồi phản khán thì Níp Bàn làm duyên cho đạo quả 
vô tầm hữu tứ và tầm bằng Truởng duyên. 

- Nặng về nhãn,... Vật...; nặng về uẩn vô tầm vô tứ và tứ rồi mới thỏa thích rất hân 
hoan, do nặng đó làm cho tầm phát sanh. 

165 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 
Truởng duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


295 


Trưởng cảnh như Níp Bàn làm duyên cho đạo quả vô tầm hữu tứ và tầm bằng 
Trưởng duyên. 

166 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng Trưởng 
duyên: 

+ Trưởng cảnh nhu chư Thánh xuất thiền vô tầm vô tứ... đạo... Quả, nặng về quả rồi 
phản khán, do nặng chấp đó làm cho uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm sanh ra. 

- Chư Thánh nặng về Níp Bàn rồi phản khán thì Níp Bàn làm duyên cho chuyển 
tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã) và tầm; 

- Đạo hữu tầm hữu tứ và tầm, quả hữu tầm hữu tứ và tầm bằng Trưởng duyên. 

- Nặng về nhãn... tóm tắt,... Vật, nặng về uẩn vô tầm vô tứ và tứ rồi mới thỏa thích 
rất hân hoan, do nặng đó mới làm cho uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm sanh ra. 

167 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Nặng về uẩn vô tầm hữu tứ và tứ rồi làm cho uẩn hữu tầm hữu tứ 
phát sanh. 

168 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng 
Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Nặng về uẩn vô tầm hữu tứ và tứ rồi làm duyên cho tầm phát 
sanh. 

169 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và 
vô tầm hữu tứ bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh nhu nặng về uẩn vô tầm hữu tứ và tứ rồi làm duyên cho uẩn hữu tầm 
hữu tứ và tầm phát sanh. 

170 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh nhu nặng về uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho uẩn hữu tầm 
hữu tứ phát sanh. 

171 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng 
Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh nhu nặng về uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho tầm phát sanh. 

172 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ 
và vô tầm hữu tứ bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như nặng về uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm rồi làm duyên cho uẩn hữu 
tầm hữu tứ và tầm phát sanh. 

173 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn hữu tầm hữu tứ sanh trước trước làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ sanh sau 
sau bằng Vô gián duyên. 

- Tâm thuận thứ làm duyên cho chuyển tộc, tâm thuận thứ làm duyên cho dũ tịnh ; 
tâm chuyển tộc làm duyên cho đạo hữu tầm hữu tứ. 



296 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề tầm 


- Tâm dũ tịnh làm duyên cho đạo hữu tầm hữu tứ, tâm đạo hữu tầm hữu tứ làm duyên 
cho tâm quả hữu tầm hữu tứ; tâm quả hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tâm quả hữu 
tầm hữu tứ, tâm thuận thứ làm duyên cho quả nhập thiền hữu tầm hữu tứ bằng Vô 
gián duyên (Anantarapaccayo). 

174 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn hữu tầm hữu tứ sanh trước trước làm duyên cho tầm sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

- Tâm tử (cuti) hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tâm sanh (upapatticitta) vô tầm vô tứ. 

- Uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho quả sơ khởi (vuỊỊhãna) vô tầm hữu tứ và tầm. 

- Tâm chỉnh lý (parikamma) của thiền vô tầm hữu tứ làm duyên cho thiền vô tầm hữu 
tứ. 

- Tâm chuyển tộc (gotrabhũ) làm duyên cho đạo vô tầm hữu tứ. 

- Tâm dũ tịnh (vodanã) làm duyên cho đạo vô tầm hữu tứ. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho quả nhập thiền vô tầm hữu tứ và tầm bằng 
Vô gián duyên. 

175 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Vô gián duyên: 

- Khán môn (ãvajjana) làm duyên cho ngũ thức (vinnãna) bằng Vô gián duyên. 

- Tâm tử hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tâm sanh ịupapatticitta) vô tầm vô tứ và tứ 
(vicãra) bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) vô tầm vô tứ và tứ bằng 
Vô gián duyên. 

- Tâm chỉnh lý nhị thiền làm duyên cho nhị thiền và tứ bằng Vô gián duyên. 

- Tâm chỉnh lý (parikamma) tam thiền,... tâm chỉnh lý tứ thiền... tâm chỉnh lý Không 
vô biên xứ... tâm chỉnh lý Thức vô biên xứ... tâm chỉnh lý Vô sở hữu xứ... tâm 
chỉnh lý Phi tưởng phi phi tưởng xứ... tâm chỉnh lý thiên nhãn... tâm chỉnh lý thiên 
nhĩ... tâm chỉnh lý thần thông... tâm chỉnh lý tha tâm thông,... tâm chỉnh lý túc mạng 
thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông... 

- Tâm chuyển tộc (gotrabhũ) làm duyên cho đạo vô tầm vô tứ và tứ bằng Vô gián 
duyên. 

- Tâm dũ tịnh (vodanã) làm duyên cho đạo vô tầm vô tứ và tứ bằng Vô gián duyên. 

- Tâm thuận thứ ịanuloma) làm duyên cho quả nhập thiền vô tầm vô tứ và tứ bằng 
Vô gián duyên. 

176 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Vô gián 

duyên: 

- Tâm tử hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tâm sanh (upapatticitta) vô tầm hữu tứ bằng 
Vô gián duyên. 

- Uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) vô tầm hữu tứ và tứ 
bằng Vô gián duyên. 

- Tâm chỉnh lý (parikamma) của thiền vô tầm hữu tứ làm duyên cho thiền vô tầm hữu 
tứ và tứ bằng Vô gián duyên. 

- Tâm chuyển tộc (gotrabhũ) làm duyên cho đạo vô tầm hữu tứ và tứ; tâm dũ tịnh 
(vodanã) làm duyên cho đạo vô tầm và tứ; tâm thuận thứ (anuỉoma) làm duyên cho 
quả nhập thiền vô tầm hữu tứ và tứ bằng Vô gián duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


297 


177 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng Vô 

gián duyên: 

- Uẩn hữu tầm hữu tứ sanh truớc truớc, làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ sanh sau 
sau bằng Vô gián duyên. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho tâm chuyển tộc (gotrabhũ) và tầm; tâm 
thuận thứ làm duyên cho tâm dũ tịnh (vodanã) và tầm; tâm chuyển tộc (gotrabhũ) 
làm duyên cho đạo hữu tầm hữu tứ và tầm; tâm dũ tịnh (vodanã) làm duyên cho đạo 
hữu tầm hữu tứ và tầm; đạo hữu tầm hữu tứ làm duyên cho quả hữu tầm hữu tứ và 
tầm; quả hữu tầm hữu tứ làm duyên cho quả hữu tầm hữu tứ và tầm; tâm thuận thứ 
(anuloma) làm duyên cho quả nhập thiền hữu tầm hữu tứ và tầm bằng Vô gián 
duyên. 

178 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Vô gián duyên: 

- Tầm sanh truớc truớc làm duyên cho tầm sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn vô tầm hữu tứ sanh truớc truớc, làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên. 

- Đạo vô tầm hữu tứ làm duyên cho quả vô tầm hữu tứ; quả vô tầm hữu tứ làm duyên 
cho quả vô tầm hữu tứ bằng Vô gián duyên. 

179 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Vô gián duyên: 

- Tầm sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

- Tâm tử (cuti) vô tầm hữu tứ làm duyên cho tâm sanh (upapatti) hữu tầm hữu tứ 
bằng Vô gián duyên. 

- Tâm hộ kiếp (bhavanga) vô tầm hữu tứ làm duyên cho tâm khán môn (ãvajjana) 
bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn vô tầm hữu tứ làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) hữu tầm hữu tứ bằng Vô 
gián duyên. 

180 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn vô tầm hữu tứ sanh truớc truớc làm duyên cho tứ sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

- Tâm tử vô tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho tâm sanh ịupapatticitta) vô tầm vô tứ 
và tứ bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn vô tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) vô tầm vô tứ và tứ 
bằng Vô gián duyên. 

181 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Vô 

gián duyên: 

- Uẩn vô tầm hữu tứ sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ và tứ sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Đạo vô tầm hữu tứ làm duyên cho quả vô tầm hữu tứ và tứ; quả vô tầm hữu tứ làm 
duyên cho quả vô tầm hữu tứ và tứ bằng Vô gián duyên. 

182 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng Vô 

gián duyên: 



298 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề tầm 


- Tầm (vitakka) sanh trước trước làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm sanh sau 
sau bằng Vô gián duyên. 

- Tâm tử vô tầm hữu tứ làm duyên cho tâm sanh (upapatticitta) hữu tầm hữu tứ và 
tầm bằng Vô gián duyên. 

- Tâm hộ kiếp (bhavanga) vô tầm hữu tứ làm duyên cho khán môn (ãvajjana) và tầm 
bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn vô tầm hữu tứ làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) hữu tầm hữu tứ và tầm 
bằng Vô gián duyên. 

183 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Vô gián duyên. 

- Tứ (vicãra) sanh trước trước làm duyên cho tứ sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn vô tầm vô tứ sanh trước trước làm duyên cho uẩn vô tầm vô tứ sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên. 

- Đạo vô tầm vô tứ làm duyên cho quả vô tầm vô tứ; quả vô tầm vô tứ làm duyên cho 
quả vô tầm vô tứ bằng Vô gián duyên. 

- Khi xuất thiền diệt Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền vô 
tầm vô tứ và tứ bằng Vô gián duyên. 

184 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Vô gián duyên: 

Tâm tử (cuti) vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho tâm sanh (upapatticỉtta) hữu tầm 

hữu tứ bằng Vô gián duyên. 

- Tâm hộ kiếp (bhavanga) vô tầm vô tứ và tứ làm duyên cho tâm khán môn 
(ãvajjana) bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn vô tầm vô tứ và tứ làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) hữu tầm hữu tứ bằng 
Vô gián duyên. 

- Xuất thiền diệt tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền hữu 
tầm hữu tứ bằng Vô gián duyên. 

185 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Vô gián duyên: 

- Tứ (vicãra) sanh trước trước làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ sanh sau sau bằng 
Vô gián duyên. 

- Tâm tử ịcuti) vô tầm vô tứ và tứ làm duyên cho tâm sanh (upapatticitta) vô tầm hữu 
tứ và tầm bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn vô tầm vô tứ và tứ làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) vô tầm hữu tứ và tầm 
bằng Vô gián duyên. 

- Xuất thiền diệt tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền vô 
tầm hữu tứ và tầm bằng Vô gián duyên. 

186 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Vô 

gián duyên: 

- Tâm tử (cuti) vô tầm vô tứ làm duyên cho tâm sanh ịupapatticỉtta) vô tầm hữu tứ và 
tứ bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn vô tầm vô tứ làm duyên cho quả sơ khởi (vutịhãna) vô tầm hữu tứ và tứ bằng 
Vô gián duyên. 

- Xuất thiền diệt tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền vô 
tầm hữu tứ và tứ bằng Vô gián duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


299 


187 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng Vô 
gián duyên: 

- Tâm tử (cuti) vô tầm vô tứ và tứ làm duyên cho tâm sanh (upapatticitta) hữu tầm 
hữu tứ và tầm bằng Vô gián duyên. 

- Tâm hộ kiếp vô tầm vô tứ và tứ làm duyên cho khán môn và tầm bằng Vô gián 
duyên. 

- Uẩn vô tầm vô tứ và tứ làm duyên cho quả so khởi (vutthãna) hữu tầm hữu tứ và 
tầm bằng Vô gián duyên. 

- Xuất thiền diệt tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền hữu 
tầm hữu tứ và tầm bằng Vô gián duyên. 

188 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Vô 
gián duyên: 

- Tâm tử (cuti) vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho tâm sanh (upapatti) hữu tầm hữu 
tứ bằng Vô gián duyên. 

- Tâm hộ kiếp vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho tâm khán môn bằng Vô gián 
duyên. 

- Uẩn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho quả so khởi (vutthãna) hữu tầm hữu tứ 
bằng Vô gián duyên. 

189 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Vô 
gián duyên: 

- Uẩn vô tầm hữu tứ và tứ sanh trước trước làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Đạo vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho quả vô tầm hữu tứ bằng Vô gián duyên. 

- Quả vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho quả vô tầm hữu tứ bằng Vô gián duyên. 

190 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Vô 
gián duyên: 

- Uẩn vô tầm hữu tứ và tứ sanh trước trước làm duyên cho tứ sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

- Tâm tử vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho tâm sanh ịupapatti) vô tầm vô tứ bằng 
Vô gián duyên. 

- Uẩn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho quả so khởi (vutthãna) vô tầm vô tứ bằng 
Vô gián duyên. 

191 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô 
tầm vô tứ bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn vô tầm hữu tứ và tứ sanh trước trước làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Đạo vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho quả vô tầm hữu tứ và tứ bằng Vô gián 
duyên. 

- Quả vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho quả vô tầm hữu tứ và tứ bằng Vô gián 
duyên. 


192 . 



300 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề tầm 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và 

vô tầm hữu tứ bằng Vô gián duyên: 

- Tâm tử vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho tâm sanh (upapatti) hữu tầm hữu tứ và 
tầm bằng Vô gián duyên. 

- Tâm hộ kiếp (bhavanga) vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho khán môn (ãvajjana) 
và tầm bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho quả so khởi (vutthãna) hữu tầm hữu tứ 
bằng Vô gián duyên. 

193 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 

Vô gián duyên: 

- Uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm sanh trước trước làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) và tầm làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ)', tâm thuận 
thứ và tầm làm duyên cho dũ tịnh (vodanã)', tâm chuyển tộc và tầm làm duyên cho 
đạo hữu tầm hữu tứ; tâm dũ tịnh và tầm làm duyên cho đạo hữu tầm hữu tứ; đạo 
hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho quả hữu tầm hữu tứ; quả hữu tầm hữu tứ và 
tầm làm duyên cho quả hữu tầm hữu tứ; tâm thuận thứ và tầm làm duyên cho quả 
nhập thiền hữu tầm hữu tứ bằng Vô gián duyên. 

194 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng 

Vô gián duyên: 

- Uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm sanh trước trước làm duyên cho tầm sanh sau sau bằng 
Vô gián duyên. 

- Tâm tử (cuti) hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho tâm sanh (upapatticitta) vô tầm 
hữu tứ bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho quả so khởi (vutthãna) hữu tầm hữu tứ 
bằng Vô gián duyên. 

- Tâm chỉnh lý (parikamma) của thiền vô tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho thiền vô 
tầm hữu tứ bằng Vô gián duyên. 

- Tâm chuyển tộc và tầm làm duyên cho đạo vô tầm hữu tứ; tâm dũ tịnh và tầm làm 
duyên cho đạo vô tầm hữu tứ; tâm thuận thứ và tầm làm duyên cho quả nhập thiền 
vô tầm hữu tứ bằng Vô gián duyên. 

195 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Vô 

gián duyên: 

- Khán môn (ãvajjana) và tầm làm cho ngũ thức (vỉnnana) bằng Vô gián duyên. 

- Tâm tử hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho tâm sanh vô tầm vô tứ và tứ bằng Vô 
gián duyên. 

- Uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho quả so khởi vô tầm vô tứ và tứ bằng Vô 
gián duyên. 

- Tâm chỉnh lý (parikamma) của nhị thiền và tầm làm duyên cho nhị thiền và tứ bằng 
Vô gián duyên. 

- Tâm chỉnh lý của tam thiền và tầm; tâm chỉnh lý của tứ thiền và tầm; tâm chỉnh lý 
của thiền Không vô biên xứ và tầm; tâm chỉnh lý của thiền Thức vô biên xứ và tầm; 
tâm chỉnh lý của thiền Vô sở hữu xứ và tầm; tâm chỉnh lý của thiền Phi tưởng phi 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


301 


phi tưởng xứ và tầm; tâm chỉnh lý của thiên nhãn và tầm; tâm chỉnh lý của thiên nhĩ 
và tầm; tâm chỉnh lý của thần thông và tầm; tâm chỉnh lý của tha tâm thông và 
tầm... túc mạng thông,... tùy nghiệp thông,... tâm chỉnh lý của vị lai thông và tầm; 
tâm chuyển tộc và tầm làm duyên cho đạo vô tầm vô tứ và tứ; tâm dũ tịnh và tầm 
làm duyên cho đạo vô tầm vô tứ và tứ; tâm thuận thứ và tầm làm duyên cho quả 
nhập thiền vô tầm vô tứ và tứ bằng Vô gián duyên. 

196 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô 

tầm vô tứ bằng Vô gián duyên: 

- Tâm tử hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho tâm sanh ịupapatti) vô tầm hữu tứ và 
tứ bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) vô tầm hữu tứ và 
tứ bằng Vô gián duyên. 

- Tâm chỉnh lý thiền vô tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho thiền vô tầm hữu tứ và tứ 
bằng Vô gián duyên. 

- Tâm chuyển tộc và tầm làm duyên cho đạo vô tầm hữu tứ và tứ bằng Vô gián 
duyên. 

- Tâm dũ tịnh (vodanã) và tầm làm duyên cho đạo vô tầm hữu tứ và tứ; tâm thuận thứ 
và tầm làm duyên cho quả nhập thiền vô tầm hữu tứ và tứ bằng Vô gián duyên. 

197 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ 

và vô tầm hữu tứ bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm sanh trước trước làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ và 
tầm sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Tâm thuận thứ và tầm làm duyên cho tâm chuyển tộc (gotrabhũ) và tầm; tâm thuận 
thứ (anuloma) và tầm làm duyên cho tâm dũ tịnh (vodanã) và tầm; tâm chuyển tộc 
và tầm làm duyên cho đạo hữu tầm hữu tứ và tầm; tâm dũ tịnh (vodanã) và tầm làm 
duyên cho đạo hữu tầm hữu tứ và tầm bằng Vô gián duyên. 

- Đạo hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho quả hữu tầm hữu tứ và tầm. 

- Quả hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho quả hữu tầm hữu tứ và tầm. 

- Tâm thuận thứ và tầm làm duyên cho quả nhập thiền hữu tầm hữu tứ và tầm bằng 
Vô gián duyên. 

198 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Liên tiếp duyên: 

Liên tiếp duyên cũng như vô Gián duyên. 

199 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Đồng sanh duyên: 

- 1 uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẩn bằng Đồng sanh duyên. 3 uẩn làm duyên 
cho 1 uẩn bằng Đồng sanh duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn bằng Đồng sanh 
duyên. 

- Sát-na tục sinh: 1 uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẩn, 2 uẩn làm duyên cho 2 
uẩn. 

200 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Đồng sanh duyên: 

Uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm bằng Đồng sanh duyên. Sát-na tục sinh... 

201 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Đồng sanh duyên: 



302 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề tầm 


Uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh bằng Đồng sanh duyên, sát- 
na tục sinh: uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho sắc tục sinh. 

202 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Đồng 
sanh duyên: 

- 1 uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẩn và sắc nuong tâm sanh bằng Đồng sanh 
duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn và sắc nuơng tâm sanh bằng Đồng sanh duyên. 

- Sát-na tục sinh... 

203 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 
Đồng sanh duyên: 

Uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm và sắc nuong tâm sanh bằng Đồng sanh 
duyên. Sát-na tục sinh... 

204 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 
Đồng sanh duyên: 

- 1 uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẩn và tầm bằng Đồng sanh duyên. 2 uẩn 
làm duyên cho 2 uẩn và tầm bằng Đồng sanh duyên. 

- Sát-na tục sinh... 

205 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chu pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô 
tầm vô tứ bằng Đồng sanh duyên: 

1 uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẩn với tầm và sắc tâm (cittasatthãna) bằng 
Đồng sanh duyên. 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn với tầm và sắc tâm. Sát-na tục sinh... 

206 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Đồng sanh duyên: 

1 uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẩn bằng Đồng sanh duyên, 2 uẩn làm duyên 
cho 2 uẩn. Sát-na tục sinh... 

207 , 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Đồng sanh duyên: 

Tầm làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ bằng Đồng sanh duyên. Sát-na tục sinh... 

208 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Đồng sanh duyên: 

Uẩn vô tầm hữu tứ làm duyên cho tứ và sắc nuong tâm sanh bằng Đồng sanh duyên. 
Tầm làm duyên cho sắc tâm. Sát-na tục sinh... 

209 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 
Đồng sanh duyên: 

Tầm (vitakka) làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ và sắc nuong tâm sanh bằng 
Đồng sanh duyên. Sát-na tục sinh: tầm... 

210 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 
Đồng sanh duyên: 

1 uẩn vô tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẩn với tứ và sắc nuong tâm sanh bằng Đồng 
sanh duyên. 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn với tứ và sắc nuong tâm sanh. Sát-na tục 
sinh... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


303 


211 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Đồng sanh duyên: 

- 1 uẩn vô tầm vô tứ làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh 
duyên. 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên. 

- Tứ (vicãra) làm duyên cho sắc nương tâm sanh. Sát-na tục sinh: 1 uẩn vô tầm vô tứ 
làm duyên cho 3 uẩn và sắc tục sinh; 2 uẩn vô tầm hữu tứ làm duyên cho 2 uẩn và 
sắc tục sinh; tứ làm duyên cho sắc tục sinh; uẩn làm duyên cho vật; vật làm duyên 
cho uẩn; tứ làm duyên cho vật; vật làm duyên cho tứ; 1 đại sung (mahãbhũta) làm 
duyên cho 3 đại sung. Đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh; sắc tục sinh 
thuộc sắc y sinh, sắc ngoại (bãhirarũpa),... sắc vật thực,... sắc âm dương... 

- 1 sắc đại sung cõi Vô tưởng (asannasatta)... sắc đại sung làm duyên cho sắc tục 
sinh thuộc sắc y sinh bằng Đồng sanh duyên (Sahạịãtapaccaya). 

212 . ^ . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Đồng sanh duyên: 

Sát-na tục sinh: Vật (vatthu) làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ bằng Đồng sanh 
duyên. 

213 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Đồng sanh duyên: 

- Tứ (vỉcãra) làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ bằng Đồng sanh duyên. 

- Sát-na tục sinh: Tứ (vicãra) làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ bằng Đồng sanh 
duyên. 

- Sát-na tục sinh: Vật ịvatthu) làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ bằng Đồng sanh 
duyên. 

- Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho tầm bằng Đồng sanh duyên. 

214 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Đồng sanh 
duyên: 

- Tứ (vicãra) làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ và sắc nương tâm sanh bằng Đồng 
sanh duyên. 

- Sát-na tục sinh: Tứ làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ sắc tục sinh. 

- Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ và tứ bằng Đồng sanh duyên. 

215 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng 
Đồng sanh duyên: 

Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm bằng Đồng sanh 
duyên. 

216 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Đồng sanh duyên: 

Sát-na tục sinh: 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Đồng sanh 
duyên, 2 uẩn và vật làm duyên cho 2 uẩn bằng Đồng sanh duyên. 

217 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng 
Đồng sanh duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn hữu tầm hữu tứ và vật làm duyên cho tầm bằng Đồng sanh 
duyên. 


218 . 



304 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề tầm 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng 
Đồng sanh duyên: 

- Uẩn hữu tầm hữu tứ và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Đồng 
sanh duyên. 

- Sát-na tục sinh: uẩn hữu tầm hữu tứ và đại sung làm duyên cho sắc tục sinh. 

219 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và 
vô tầm hữu tứ bằng Đồng sanh duyên: 

Sát-na tục sinh: 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và vật làm duyên cho 3 uẩn và tầm, 2 uẩn và 
vật làm duyên cho 2 uẩn và tầm bằng Đồng sanh duyên. 

220 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Đồng sanh duyên: 

Sát-na tục sinh: Tầm và vật làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ bằng Đồng sanh 
duyên. 

221 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng 
Đồng sanh duyên: 

- 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho 3 uẩn, 2 uẩn và tứ làm duyên cho 2 uẩn 
bằng Đồng sanh duyên. 

- Sát-na tục sinh: 1 uẩn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho 3 uẩn, 2 uẩn và tứ làm 
duyên cho 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 1 uẩn vô tầm hữu tứ và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Đồng sanh 
duyên. 

222 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Đồng 
sanh duyên: 

- Uẩn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên. 

- Uẩn vô tầm hữu tứ và sắc đại sung làm duyên cho sắc nưoTig tâm sanh. 

- Tầm và sắc đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh. 

- Sát-na tục sinh: uẩn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho sắc tục sinh. 

- Sát-na tục sinh: uẩn vô tầm hữu tứ và đại sung làm duyên cho làm duyên cho sắc 
tục sinh. 

- Sát-na tục sinh: Tầm và đại sung làm duyên cho sắc tục sinh. 

- Sát-na tục sinh: uẩn vô tầm hữu tứ và vật làm duyên cho tứ bằng Đồng sanh duyên. 

223 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô 
tầm vô tứ bằng Đồng sanh duyên: 

- 1 uẩn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng 
sanh duyên, 3 uẩn và tứ làm duyên cho 1 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng 
sanh duyên; 2 uẩn và tứ làm duyên cho 2 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng 
sanh duyên. 

- Sát-na tục sinh: 1 uẩn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho 3 uẩn và sắc tục sinh bằng 
Đồng sanh duyên, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh: 1 uẩn vô tầm hữu tứ và vật làm duyên cho 3 uẩn và tứ bằng Đồng 
sanh duyên; 2 uẩn và vật làm duyên cho 2 uẩn và tứ bằng Đồng sanh duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


305 


224 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Đồng sanh duyên: 

1 uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho 3 uẩn bằng Đồng sanh duyên, 2 uẩn và 
tầm làm duyên cho 2 uẩn bằng Đồng sanh duyên. Sát-na tục sinh... 

225 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng 
Đồng sanh duyên: 

Uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh 
duyên. Sát-na tục sinh... 

226 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ 
và vô tầm vô tứ bằng Đồng sanh duyên: 

1 uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng 
Đồng sanh duyên, 2 uẩn và tầm làm duyên cho 2 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng 
Đồng sanh duyên. Sát-na tục sinh... 

227 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm 
hữu tứ bằng Đồng sanh duyên: 

Sát-na tục sinh: 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng 
Đồng sanh duyên, 2 uẩn và tầm và vật làm duyên cho 2 uẩn bằng Đồng sanh duyên 

228 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm 
vô tứ bằng Đồng sanh duyên: 

- Uẩn hữu tầm hữu tứ với tầm và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Đồng sanh duyên. 

- Sát-na tục sinh: uẩn hữu tầm hữu tứ với tầm và đại sung làm duyên cho sắc tục sinh 
bằng Đồng sanh duyên. 

229 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Hỗ tương duyên: 

1 uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẩn bằng Hỗ tương duyên. Sát-na tục sinh: 1 
uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẩn bằng Hỗ tương duyên, 2 uẩn làm duyên 
cho 2 uẩn bằng Hỗ tương duyên. 

230 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Hỗ tương duyên: 

Uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm bằng Hỗ tương duyên. Sát-na tục sinh... 

231 . ... 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Hỗ tương duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho vật bằng Hỗ tương duyên. 

232 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Hỗ 
tương duyên: 

Sát-na tục sinh: 1 uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẩn và vật bằng Hỗ tương 
duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn và vật bằng Hỗ tương duyên. 

233 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Hỗ 
tương duyên: 



306 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề tầm 


Sát-na tục sinh: uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm và vật bằng Hỗ tuơng 
duyên. 

234 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng 
Hỗ tuơng duyên: 

1 uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẩn và tầm bằng Hỗ tuơng duyên, 2 uẩn làm 
duyên cho 2 uẩn và tầm bằng Hỗ tuong duyên. Sát-na tục sinh... 

235 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chu pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô 
tầm vô tứ bằng Hỗ tuong duyên: 

Sát-na tục sinh: 1 uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẩn và tầm và vật bằng Hỗ 
tuơng duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn và tầm và vật bằng Hỗ tuong duyên. 

236 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Hỗ tuong 
duyên: 

1 uẩn vô tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẩn bằng Hỗ tuong duyên, 2 uẩn làm duyên 
cho 2 uẩn bằng Hỗ tuơng duyên. Sát-na tục sinh... 

237 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Hỗ tuong duyên: 

Tầm làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ bằng Hỗ tuơng duyên,... Sát-na tục sinh... 

238 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Hỗ tuơng duyên: 

- Uẩn vô tầm hữu tứ làm duyên cho tứ (vicãra) bằng Hỗ tuơng duyên. 

- Sát na tục sinh: uẩn vô tầm hữu tứ làm duyên cho tứ và vật bằng Hỗ tuong duyên. 

- Sát na tục sinh: Tầm làm duyên cho vật ịvatthu) bằng Hỗ tuong duyên. 

239 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Hỗ 
tuong duyên: 

Sát na tục sinh: Tầm (vitakka) làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ và vật bằng Hỗ 
tuơng duyên. 

240 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Hỗ tuơng 
duyên: 

- 1 uẩn vô tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẩn và tứ (vicãra) bằng Hỗ tuong duyên, 2 
uẩn làm duyên cho 2 uẩn và tứ bằng Hỗ tuơng duyên. 

- Sát na tục sinh: 1 uẩn vô tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẩn và tứ và vật bằng Hỗ 
tuơng duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn và tứ và vật bằng Hỗ tuong duyên. 

241 . ... 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Hỗ tuong duyên: 

- 1 uẩn vô tầm vô tứ làm duyên cho 3 uẩn bằng Hỗ tuong duyên, 2 uẩn làm duyên 
cho 2 uẩn bằng Hỗ tuơng duyên. 

- Sát na tục sinh: 1 uẩn vô tầm vô tứ làm duyên cho 3 uẩn và vật bằng Hỗ tuơng 
duyên; 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn và vật bằng Hỗ tuong duyên; uẩn làm duyên cho 
vật, vật làm duyên cho uẩn; tứ làm duyên cho vật, vật làm duyên cho tứ; 1 đại sung 
làm duyên cho 3 đại sung thuộc sắc ngoại,... sắc vật thực,... sắc âm duong... 1 đại 
sung cõi Vô tuởng... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


307 


242 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Hỗ tưoTig duyên: 

Sát na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ bằng Hỗ tương duyên. 

243 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Hỗ tương duyên: 

- Tứ (vicãra) làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ bằng Hỗ tương duyên. 

- Sát-na tục sinh: Tứ (vicãra) làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ bằng Hỗ tương 
duyên. 

- Sát na tục sinh: Vật (vatthu) làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ bằng Hỗ tương 
duyên. 

- Sát na tục sinh: Vật (vatthu) làm duyên cho tầm (vitakka) bằng Hỗ tương duyên. 

244 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Hỗ 
tương duyên: 

- Sát na tục sinh: Tứ làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ và vật bằng Hỗ tương duyên. 

- Sát na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ và tứ bằng Hỗ tương duyên. 

245 . ’ . . . . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng Hỗ 
tương duyên: 

Sát na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm bằng Hỗ tương 
duyên. 

246 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Hỗ tương duyên: 

Sát na tục sinh: 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và vật làm duyên cho 3 uẩn, 2 uẩn và vật làm 
duyên cho 2 uẩn bằng Hỗ tương duyên. 

247 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Hỗ 
tương duyên: 

Sát na tục sinh: uẩn hữu tầm hữu tứ và vật làm duyên cho tầm bằng Hỗ tương 
duyên. 

248 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và 
vô tầm hữu tứ bằng Hỗ tương duyên: 

Sát na tục sinh: 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và vật làm duyên cho 3 uẩn và tầm ịvitakka) 
bằng Hỗ tương duyên, 2 uẩn và vật làm duyên cho 2 uẩn và tầm bằng Hỗ tương 
duyên. 

249 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Hỗ 
tương duyên: 

Sát na tục sinh: Tầm và vật làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ bằng Hỗ tương 
duyên. 

250 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Hỗ 
tương duyên: 

- 1 uẩn vô tầm hữu tứ và tứ (vicãra) làm duyên cho 3 uẩn bằng Hỗ tương duyên, 2 
uẩn và tứ (vicãra) làm duyên cho 2 uẩn bằng Hỗ tương duyên. 



308 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề tầm 


- Sát-na tục sinh: 1 uẩn vô tầm hữu tứ với tứ và vật làm duyên cho 3 uẩn, 2 uẩn với tứ 
và vật làm duyên cho 2 uẩn bằng Hỗ tuong duyên. 

251 . 

Chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Hỗ 
tuong duyên: 

- Sát-na tục sinh: uẩn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho vật (vatthu) bằng Hỗ tuơng 
duyên. 

- Sát-na tục sinh: uẩn vô tầm hữu tứ và vật làm duyên cho tứ (vicãra) bằng Hỗ tuơng 
duyên. 

252 . 

Chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chu pháp vô tầm hữu tứ và vô 
tầm vô tứ bằng Hỗ tuong duyên: 

- Sát-na tục sinh: 1 uẩn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho 3 uẩn và vật bằng Hỗ 
tuơng duyên; 2 uẩn và tứ (vicãra) làm duyên cho 2 uẩn và vật bằng Hỗ tuong 
duyên. 

- Sát-na tục sinh: 1 uẩn vô tầm hữu tứ và vật làm duyên cho 3 uẩn và tứ bằng Hỗ 
tuơng duyên; 2 uẩn và vật làm duyên cho 2 uẩn và tứ bằng Hỗ tuơng duyên. 

253 . 

Chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Hỗ tuơng duyên: 

- 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho 3 uẩn bằng Hỗ tuong duyên, 2 uẩn và 
tầm làm duyên cho 2 uẩn bằng Hỗ tuơng duyên. 

- Sát-na tục sinh... 

254 . 

Chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Hỗ 
tuong duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm (vitakka) làm duyên cho vật (vatthu) 
bằng Hỗ tuơng duyên. 

255 . 

Chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chu pháp hữu tầm hữu tứ 
và vô tầm vô tứ bằng Hỗ tuơng duyên: 

Sát-na tục sinh: 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho 3 uẩn và vật bằng Hỗ 
tuong duyên, 2 uẩn và tầm làm duyên cho 2 uẩn và vật bằng Hỗ tuơng duyên. 

256 . 

Chu pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm 
hữu tứ bằng Hỗ tuong duyên: 

Sát-na tục sinh: 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Hỗ 
tuong duyên, 2 uẩn và tầm và vật làm duyên cho 2 uẩn bằng Hỗ tuong duyên. 

257 . 

* Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Y chỉ duyên: 

1 uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẩn, tóm tắt... có 7 câu. 

* Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Y chỉ duyên,... tóm tắt... 
có 5 câu. 

258 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Y chỉ duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


309 


- 1 Uẩn vô tầm vô tứ làm duyên cho 3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh bằng Y chỉ duyên, 2 
uẩn làm duyên cho 2 uẩn và sắc nuơng tâm sanh bằng Y chỉ duyên 
(nissayapaccayo), tứ (vicãra) làm duyên sắc nuong tâm sanh bằng Y chỉ duyên. 

- Sát-na tục sinh: 1 uẩn vô tầm vô tứ làm duyên cho 3 uẩn và sắc tục sinh bằng Y chỉ 
duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn,... tóm tắt... 

- ... 1 đại sung cõi Vô tuởng...; nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức,... thân xứ làm 
duyên cho thân thức; vật làm duyên cho uẩn vô tầm vô tứ và tứ bằng Y chỉ duyên. 

259 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Y chỉ duyên: 

Vật (vatthu) làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ bằng Y chỉ duyên. Sát-na tục sinh: 
Vật... 

260 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Y chỉ duyên: 

- Tứ (vicãra) làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ bằng Y chỉ duyên. Vật làm duyên cho 
uẩn vô tầm hữu tứ và tầm bằng Y chỉ duyên. 

- Sát-na tục sinh:... tóm tắt... 

261 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Y chỉ 
duyên: 

- Tứ (vicãra) làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ và sắc nuong tâm sanh; vật làm 
duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ và tứ bằng Y chỉ duyên. 

- Sát-na tục sinh: Tứ (vỉcãra)... 

262 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng Y 
chỉ duyên: 

- Vật ịvatthu) làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm bằng Y chỉ duyên. 

- Sát-na tục sinh: Vật... 

263 . 

Chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Y 
chỉ duyên: 

1 uẩn hữu tầm hữu tứ và vật ịvatthu) làm duyên cho 3 uẩn bằng Y chỉ duyên. 

Nên trình bày bình nhựt (pavatti) và tục sinh (patisandhi). 

264 . 

Chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Y 
chỉ duyên: 

- Uẩn hữu tầm hữu tứ và vật ịvatthu) làm duyên cho tầm (vitakka). 

- Sát-na tục sinh... 

265 . 

Chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Y 
chỉ duyên: 

Uẩn hữu tầm hữu tứ và đại sung làm duyên cho sắc nuong tâm sanh bằng Y chỉ 
duyên. Sát-na tục sinh... 

266 . 

Chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chu pháp hữu tầm hữu tứ và 
vô tầm hữu tứ bằng Y chỉ duyên: 



310 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề tầm 


1 Uẩn hữu tầm hữu tứ và vật làm duyên cho 3 uẩn và tầm bằng Y chỉ duyên. Sát-na 
tục sinh... 

267 . 

Chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chu pháp hữu tầm hữu tứ 
bằng Y chỉ duyên: 

Tầm và vật (vatthu) làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ. Sát-na tục sinh... 

268 . 

Chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Y 
chỉ duyên: 

1 uẩn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho 3 uẩn, 1 uẩn vô tầm hữu tứ và vật làm 
duyên cho 3 uẩn. Sát-na tục sinh... 

269 . 

Chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Y chỉ 
duyên: 

- Uẩn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho sắc nuong tâm sanh bằng Y chỉ duyên. 

- Uẩn vô tầm hữu tứ và đại sung làm duyên cho sắc nuong tâm sanh. 

- Tầm và đại sung làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh. 

- Uẩn vô tầm hữu tứ và vật làm duyên cho tứ (vicãra) bằng Y chỉ duyên 
(upanissayapaccayo). 

- Tục sinh (patỉsandhỉ) có 4 câu... 

270 . 

Chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chu pháp vô tầm hữu tứ và vô 
tầm vô tứ bằng Y chỉ duyên: 

- 1 uẩn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho 3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh bằng Y chỉ 
duyên. 2 uẩn và tứ làm duyên cho 2 uẩn và sắc nuơng tâm sanh bằng Y chỉ duyên; 1 
uẩn vô tầm hữu tứ và vật làm duyên cho 3 uẩn và tứ; 2 uẩn và vật làm duyên cho 2 
uẩn và tứ bằng Y chỉ duyên. 

- Sát-na tục sinh... 

271 . 

* Chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ... 

* ... Cho pháp vô tầm vô tứ... 

* ... Cho pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... có 3 câu. 

272 . 

* Chu pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm 
hữu tứ... 

* ... Pháp vô tầm vô tứ bằng Y chỉ duyên. 

Nên phân rộng 2 phần. 

273 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Cận y duyên có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y ịupanissaya) nhu: Nuong đức tin hữu tầm hữu tứ mạnh có thể bố thí, 
nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới làm cho thiền hữu tầm hữu tứ sanh; pháp 
quán sanh ra, đạo,... nhập thiền phát sanh, gầy ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nuơng giới hữu tầm hữu tứ,... đa văn, xả thí, trí, ái, uu, si, ngã mạn, tà kiến... nuơng 
hy vọng mạnh có thể bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới làm cho 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


311 


thiền hữu tầm hữu tứ sanh ra, pháp quán sanh ra, đạo... nhập thiền,... sát sanh, phá 
hòa họp Tăng... 

- Đức tin hữu tầm hữu tứ... giới, đa văn, xả thí, trí, ái, uu, si, ngã mạn, tà kiến... cho 
đến hy vọng làm duyên cho đức tin hữu tầm hữu tứ, giới, đa văn, xả thí, trí, ái, uu, 
si, ngã mạn, tà kiến mong mỏi bằng Cận y duyên. 

274 ^ / , 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Cận y duyên có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y nhu: Nuong đức tin hữu tầm hữu tứ mạnh làm duyên cho thiền vô tầm 
hữu tứ phát sanh, đạo,... nhập thiền. 

- Giới hữu tầm hữu tứ,... tóm tắt,... nuong hy vọng mạnh làm cho thiền vô tầm hữu tứ 
sanh ra, nuơng đạo mạnh... nhập thiền. 

- Nuơng đức tin hữu tầm hữu tứ,... mong mỏi làm duyên cho đức tin vô tầm hữu tứ, 
giới, đa văn, xả thí, trí và tầm bằng Cận y duyên. 

275 . , , , 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Cận y duyên có Vô gián 
cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y nhu: Nuong đức tin hữu tầm hữu tứ mạnh làm duyên cho thiền vô tầm 
vô tứ phát sanh, đạo,... thông... nhập thiền phát sanh. 

- Nuơng giới hữu tầm hữu tứ,... nuong hy vọng mang làm duyên cho thiền vô tầm vô 
tứ phát sanh, đạo,... thông... nhập thiền phát sanh. 

- Đức tin hữu tầm hữu tứ,... tóm tắt... hy vọng làm duyên cho đức tin vô tầm vô tứ, trì 
giới, đa văn, xả thí, trí và tứ luôn cả thân lạc, thân khổ bằng Cận y duyên. 

276 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 
Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y nhu: Đức tin hữu tầm hữu tứ,... hy vọng làm duyên cho đức tin vô tầm 
hữu tứ, trì giới, đa văn, xả thí, trí và tứ (vicãra) bằng Cận y duyên. 

277 . ... 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng Cận 
y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y nhu: Đức tin hữu tầm hữu tứ,... hy vọng làm duyên cho đức tin hữu 
tầm hữu tứ, hy vọng và tầm bằng Cận y duyên. 

278 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y: Nuong đức tin vô tầm hữu tứ mạnh làm duyên cho thiền vô tầm hữu 
tứ phát sanh,... đạo,... nhập thiền phát sanh. 

- Nuơng trì giới vô tầm hữu tứ... đa văn, xả thí, trí... tầm mạnh làm duyên cho thiền 
vô tầm hữu tứ phát sanh; đạo... nhập thiền phát sanh. 

- Nuơng đức tin vô tầm hữu tứ... trì giới, đa văn, xả thí, trí và tầm làm cho đức tin vô 
tầm hữu tứ, trì giới, đa văn, xả thí, trí và tầm bằng Cận y duyên. 

279 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Cận y duyên có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 



312 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề tầm 


- Thuần cận y như: Nương đức tin vô tầm hữu tứ mạnh có thể bố thí, nguyện giữ ngũ 
giới, thọ trì thanh tịnh giới làm duyên cho thiền hữu tầm hữu tứ phát sanh; quán 
ngộ,... đạo,... nhập thiền phát sanh, gầy ngã mạn; chấp tà kiến... 

- Nương trì giới vô tầm hữu tứ, đa văn, xả thí, trí và tầm mạnh có thể bố thí nguyện 
giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, thiền hữu tầm hữu tứ phát sanh, pháp quán 
(vipassanã) phát sanh, đạo phát sanh, nhập thiền phát sanh cho đến làm việc sát 
sanh, phá hòa hợp Tăng... 

- Đức tin vô tầm hữu tứ... trì giới, đa văn, xả thí, trí và tầm làm duyên cho đức tin hữu 
tầm hữu tứ và vọng dục bằng Cận y duyên. 

280 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Cận y duyên, Vô gián cận 
y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin vô tầm hữu tứ mạnh có thể làm cho thiền vô tầm 
vô tứ phát sanh, đạo... thông... nhập thiền phát sanh. 

- Nương giới (sĩla) vô tầm hữu tứ đa văn, xả thí, trí... tầm mạnh có thể làm cho thiền 
vô tầm vô tứ phát sanh, đạo... thông... nhập thiền phát sanh. 

- Nương đức tin vô tầm hữu tứ mạnh giới, đa văn, xả thí, trí và tầm làm duyên cho 
đức tin vô tầm vô tứ, trì giới, đa văn, xả thí, trí và tứ luôn đến thân lạc thân kh ổ 
bằng Cận y duyên. 

281 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Cận 
y duyên, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nương đức tin vô tầm hữu tứ mạnh,... giới, đa văn, xả thí, trí... và 
tầm có thể làm cho đức tin vô tầm hữu tứ trì giới, đa văn, xả thí, trí và tứ phát sanh 
bằng Cận y duyên. 

282 . ’ 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng 
Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nương đức tin vô tầm hữu tứ mạnh,... giới, đa văn, xả thí, trí... và 
tầm làm duyên cho đức tin hữu tầm hữu tứ, hy vọng và tầm bằng Cận y duyên. 

283 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, 
Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin vô tầm vô tứ mạnh, có thể làm thiền vô tầm vô tứ 
phát sanh, đạo... thông... nhập thiền phát sanh. 

- Nương giới vô tầm vô tứ,... đa văn, xả thí, trí, tứ, thân lạc, thân khổ, âm dương, vật 
thực, chỗ ở mạnh có thể làm cho thiền vô tầm vô tứ phát sanh, đạo... thông... nhập 
thiền phát sanh. 

- Nương đức tin vô tầm vô tứ, trì giới, đa văn, xả, trí, tứ, thân lạc, thân khổ, âm 
dương, vật thực... chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin vô tầm vô tứ, giới, đa văn, xả 
thí, trí, tứ, thân lạc, thân khổ bằng Cận y duyên. 

284 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


313 


- Thuần cận y như: Nương đức tin vô tầm vô tứ mạnh có thể bố thí, nguyện giữ ngũ 
giới, thọ trì thanh tịnh giới, thiền hữu tầm hữu tứ phát sanh, pháp quán (vipassanã), 
đạo... nhập thiền phát sanh, gầy ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương giới (sĩla) vô tầm vô tứ mạnh có thể đa văn, xả, trí, tứ, thân lạc, thân khổ,... 
âm dương,... vật thực... 

- Nương chỗ ở (senãsana) mạnh có thể bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh 
giới làm cho thiền hữu tầm hữu tứ phát sanh; pháp quán (vipassanã)..., đạo..., nhập 
thiền phát sanh, phá hòa hợp Tăng... 

- Nương đức tin vô tầm vô tứ, tóm tắt,... chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin hữu tầm 
hữu tứ, trì giới,... vọng dục bằng Cận y duyên. 

285 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y: Nương đức tin vô tầm vô tứ mạnh có thể làm cho thiền vô tầm hữu tứ 
phát sanh, pháp quán... đạo..., nhập thiền phát sanh. 

- Nương giới vô tầm vô tứ,... chỗ ở mạnh có thể làm cho thiền vô tầm hữu tứ phát 
sanh, pháp quán... đạo..., nhập thiền phát sanh. 

- Nương đức tin vô tầm vô tứ mạnh... chỗ ở làm duyên cho đức tin vô tầm hữu tứ, trì 
giới, đa văn, xả thí (cãga), trí, và tầm (vitakka) bằng Cận y duyên. 

286 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Cận y 
duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y: Nương đức tin vô tầm vô tứ... chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin vô 
tầm hữu tứ, giới, văn, xả, trí và tứ bằng Cận y duyên. 

287 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng 
Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y: Nương đức tin vô tầm vô tứ... chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin hữu 
tầm hữu tứ, giới, vọng dục... và tầm bằng Cận y duyên. 

288 . . . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y: Nương đức tin vô tầm hữu tứ... đa văn, xả, trí... và tứ mạnh làm duyên 
cho đức tin hữu tầm hữu tứ... trí bằng Cận y duyên. 

289 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Cận 
y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y: Nương đức tin vô tầm hữu tứ mạnh...trì giới, đa văn, xả, trí... và tứ 
(vicãra) làm duyên cho đức tin vô tầm hữu tứ,... trì giới, đa văn, xả thí, trí và tầm 
bằng Cận y duyên. 

290 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Cận y 
duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y: Nương đức tin vô tầm hữu tứ mạnh, trì giới, đa văn, xả, trí và tứ làm 
duyên cho đức tin vô tầm vô tứ, trì giới, đa văn, xả, trí và tứ luôn thân lạc, thân khổ 
bằng Cận y duyên. 


291 . 



314 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề tầm 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô 
tầm vô tứ bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y: Nương đức tin vô tầm hữu tứ,... trì giới, đa văn, xả, trí và tứ làm 
duyên cho đức tin vô tầm hữu tứ, trì giới, đa văn, xả, trí và tứ bằng Cận y duyên. 

292 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho những pháp hữu tầm hữu tứ 
và vô tầm hữu tứ bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y: Nương đức tin vô tầm hữu tứ,... trì giới, đa văn, xả thí, trí và tứ làm 
duyên cho đức tin hữu tầm hữu tứ, đa văn, xả thí, trí, ái, ưu, si, ngã mạn; tà kiến, 
vọng dục và tầm (vitakka) bằng Cận y duyên. 

293 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y: Nương đức tin hữu tầm hữu tứ,... giới, đa văn, xả, trí, ái, ưu, si, ngã 
mạn, tà kiến, vọng dục,... và tầm làm duyên cho đức tin hữu tầm hữu tứ,... trì giới, 
vọng dục bằng Cận y duyên. 

294 . , . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng 
Cố hưởng duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y: Nương đức tin hữu tầm hữu tứ mạnh,... trì giới... vọng dục,... và tầm 
làm duyên cho đức tin vô tầm hữu tứ, trì giới, đa văn, xả, trí và tầm bằng Cận y 
duyên. 

295 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng 
Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y: Nương đức tin hữu tầm hữu tứ mạnh, trì giới, đa văn, xả, trí... vọng 
dục và tầm làm duyên cho đức tin vô tầm vô tứ, trì giới, đa văn, xả, trí và tứ cho đến 
thân lạc, thân khổ bằng Cận y duyên. 

296 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và 
vô tầm vô tứ bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y: Nương đức tin hữu tầm hữu tứ mạnh, trì giới, đa văn, xả, trí... vọng 
dục... và tầm làm duyên cho đức tin vô tầm hữu tứ, trì giới, đa văn, xả, trí và tứ 
bằng Cận y duyên. 

297 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ 
và vô tầm hữu tứ bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y: Nương đức tin hữu tầm hữu tứ mạnh,... trì giới, đa văn, xả, trí, ái, ưu, 
si, ngã mạn, tà kiến, vọng dục và tầm (vitakka) làm duyên cho đức tin hữu tầm hữu 
tứ... vọng dục và tầm bằng Cận y duyên. 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Tiền sanh duyên có Cảnh 
tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh: Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho 
nhãn thức... xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Tiền sanh duyên. 


298 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


315 


- Vật Tiền sanh: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức; 
vật làm duyên cho uẩn vô tầm vô tứ và tứ bằng Tiền sanh duyên. 

299 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Tiền sanh duyên có Cảnh 
tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh ịẪrammanapurejãta) như: Quán ngộ nhãn bằng lối vô thường, khổ 
não, vô ngã... quán ngộ xúc... vật (vatthu) bằng lối vô thường khổ não, vô ngã thỏa 
thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái sanh, ưu phát. 

- Vật Tiền sanh (Vatthupurejãta) như: Vật làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ bằng 
Tiền sanh duyên. 

300 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Tiền sanh duyên có Cảnh 
tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh nhu quán ngộ nhãn bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích 
rất hân hoan, do đó kh ai đoan tầm phát sanh,... tóm tắt,... quán ngộ vật ịvatthu) bằng 
lối vô thường khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan tầm phát 
sanh. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ và tầm bằng Tiền sanh 
duyên. 

301 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Tiền 
sanh duyên: 

Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ và tứ bằng Tiền sanh 
duyên. 

302 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng 
Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh: Quán ngộ nhãn bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất 
hân hoan, do đó khai đoan uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm phát sanh. 

- Quán ngộ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc... vật bằng lối vô thường khổ 
não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm 
sanh ra. 

- Vật Tiền sanh: Như vật làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm bằng Tiền sanh 
duyên. 

303 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh như: uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu 
sanh duyên. 

304 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh như: uẩn vô tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng 
Hậu sanh duyên. 

305 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh: uẩn vô tầm vô tứ và tứ làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh 
duyên. 


306 . 



316 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề tầm 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Hậu 

sanh duyên: 

Hậu sanh như: uẩn vô tầm hữu tứ và tứ (vicãra) làm duyên cho thân ấy sanh trước 
bằng Hậu sanh duyên. 

307 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng 

Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh như: uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng 
Hậu sanh duyên. 

308 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng cố hưởng duyên: 

- Uẩn hữu tầm hữu tứ sanh trước trước làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ sanh sau 
sau bằng cố hưởng duyên. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ) 

- Tâm thuận thứ (anuỉoma) làm duyên cho dũ tịnh (vodanã). 

- Tâm chuyển tộc (gotrabhũ) làm duyên cho đạo hữu tầm hữu tứ, tâm dũ tịnh 
(vodanã) làm duyên cho đạo hữu tầm hữu tứ bằng cố hưởng duyên. 

309 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng cố hưởng duyên: 

- Uẩn hữu tầm hữu tứ sanh trước trước làm duyên cho tầm sanh sau sau bằng cố 
hưởng duyên. 

- Tâm chỉnh lý (parikama) của thiền vô tầm hữu tứ làm duyên cho thiền vô tầm hữu 
tứ bằng Cố hưởng duyên. 

- Tâm chuyển tộc (gotrabhũ) làm duyên cho đạo vô tầm hữu tứ bằng cố hưởng 
duyên. 

- Tâm dũ tịnh (vodanã) làm duyên cho đạo vô tầm hữu tứ bằng cố hưởng duyên. 

310 . . . , 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng cố hưởng duyên: 

- Tâm chỉnh lý (parikama) của nhị thiền làm duyên cho nhị thiền bằng cố hưởng 
duyên. 

- Tâm chỉnh lý (parikama) tam thiền làm duyên cho tam thiền, 

- Tâm chỉnh lý (parikama) tứ thiền làm duyên cho tứ thiền, 

- Tâm chỉnh lý ịparikama) Không vô biên xứ làm duyên cho Không vô biên xứ. 

- Tâm chỉnh lý ịparikama) Thức vô biên làm duyên cho Thức vô biên xứ. 

- Tâm chỉnh lý ịparikama) Vô sở hữu xứ làm duyên cho Vô sở hữu xứ. 

- Tâm chỉnh lý (parikama) Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho Phi tưởng phi 

phi tưởng xứ, 

- Tâm chỉnh lý (parikama) thiên nhãn làm duyên cho thiên nhãn, tâm chỉnh lý 
(parikama) thiên nhĩ làm duyên cho thiên nhĩ,... thần thông,... tha tâm thông,... tâm 
chỉnh lý (parỉkama) túc mạng thông làm duyên cho túc mạng thông,... tùy nghiệp 
thông,... tâm chỉnh lý (parikama) vị lai thông... 

- Tâm chuyển tộc làm duyên cho đạo vô tầm vô tứ và tứ (vỉcãra)', 

- Tâm dũ tịnh (vodanã) làm duyên cho đạo vô tầm vô tứ và tứ bằng cố hưởng duyên. 

311 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng cố 

hưởng duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


317 


- Tâm chỉnh lý (parikama) của thiền vô tầm hữu tứ làm duyên cho thiền vô tầm hữu 
tứ và tứ bằng Cố huởng duyên. 

- Tâm chuyển tộc (gotrabhũ) làm duyên cho đạo vô tầm hữu tứ và tứ (vỉcãra), tâm dũ 
tịnh (vodanã) làm duyên cho đạo vô tầm hữu tứ và tứ bằng cố huởng duyên. 

312 . ... 
Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng 
Cố huởng duyên: 

- Uẩn hữu tầm hữu tứ sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm 
sanh sau sau bằng cố huởng duyên. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho tâm chuyển tộc (gotrabhũ) và tầm; tâm 
thuận thứ làm duyên cho tâm dũ tịnh (vodanã) và tầm; tâm chuyển tộc làm duyên 
cho đạo hữu tầm hữu tứ và tầm; tâm dũ tịnh (vodanã) làm duyên cho tâm đạo hữu 
tầm hữu tứ và tầm bằng cố huởng duyên. 

313 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng cố huởng duyên: 

- Tầm (vitakka) sanh truớc truớc làm duyên cho tầm sanh sau sau bằng cố huởng 
duyên. 

- Uẩn vô tầm hữu tứ sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ sanh sau sau 
bằng Cố huởng duyên. 

314 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng cố huởng duyên: 

Tầm sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ sanh sau sau bằng cố 
huởng duyên. 

315 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng cố huởng duyên: 

Uẩn hữu tầm hữu tứ sanh truớc truớc làm duyên cho tứ (vicãra) sanh sau sau bằng 
Cố huởng duyên. 

316 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng cố 
huởng duyên: 

Uẩn vô tầm hữu tứ sanh truóc truớc làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ và tứ sanh 
sau sau bằng cố huởng duyên. 

317 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng cố 
huởng duyên: 

Tầm sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm sanh sau sau bằng 
Cố huởng duyên. 

318 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng cố huởng duyên: 

- Tứ (vicãra) sanh truớc truớc làm duyên cho tứ sanh sau sau bằng cố huởng duyên. 

- Uẩn vô tầm hữu tứ sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn vô tầm vô tứ sanh sau sau 
bằng Cố huởng duyên. 

319 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng cố huởng duyên: 

Tứ sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ sanh sau sau bằng cố huởng 
duyên. 


320 . 



318 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề tầm 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho những pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng cố 
hưởng duyên: 

Tứ (vỉcãra) sanh trước trước làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ và tứ sanh sau sau 
bằng Cố hưởng duyên. 

321 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng cố 
hưởng duyên: 

Uẩn vô tầm hữu tứ và tứ sanh trước trước làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ sanh 
sau sau bằng cố hưởng duyên. 

322 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng cố 
hưởng duyên: 

Uẩn vô tầm hữu tứ và tứ sanh trước trước làm duyên cho tứ sanh sau sau bằng cố 
hưởng duyên. 

323 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô 
tầm vô tứ bằng cố hưởng duyên: 

Uẩn vô tầm hữu tứ và tứ sanh trước trước làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ và tứ 
sanh sau sau bằng cố hưởng duyên. 

324 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Cố hưởng duyên: 

- Uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm sanh trước trước làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ 
sanh sau sau bằng cố hưởng duyên. 

- Tâm thuận thứ và tầm làm duyên cho tâm chuyển tộc (gotrabhũ), tâm thuận thứ 
(anuloma) và tầm làm duyên cho tâm dũ tịnh (vodanã), 

- Tâm chuyển tộc và tầm làm duyên cho đạo hữu tầm hữu tứ; tâm dũ tịnh (vodanã) và 
tầm làm duyên cho đạo hữu tầm hữu tứ bằng cố hưởng duyên. 

325 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng 
Cố hưởng duyên: 

- Uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm sanh trước trước làm duyên cho tầm sanh sau sau bằng 
Cố hưởng duyên. 

- Tâm chỉnh lý của thiền vô tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho thiền vô tầm hữu tứ 
bằng Cố hưởng duyên. 

- Tâm chuyển tộc và tầm làm duyên cho đạo vô tầm hữu tứ; tâm dũ tịnh (vodanã) và 
tầm làm duyên cho đạo vô tầm hữu tứ bằng cố hưởng duyên. 

326 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng cố 
hưởng duyên: 

- Tâm chỉnh lý ịparikamma) của nhị thiền và tầm làm duyên cho tứ (vicãra) nhị thiền 
bằng Cố hưởng duyên. 

- Tâm chỉnh lý và tầm của Phi tưởng phi phi tưởng xứ... tâm chỉnh lý (parikamma) 
của thiên nhãn... tâm chỉnh lý và tầm của vị lai thông làm duyên cho vị lai thông 
bằng Cố hưởng duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


319 


- Tâm chuyển tộc (gotrabhũ) và tầm làm duyên cho đạo vô tầm vô tứ và tứ bằng cố 
huởng duyên. 

- Tâm dũ tịnh và tầm làm duyên cho đạo vô tầm vô tứ và tứ bằng cố huởng duyên. 

327 . 

Chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chu pháp vô tầm hữu tứ và 
vô tầm vô tứ bằng cố huởng duyên: 

- Tâm chỉnh lý (parikamma) của thiền vô tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho thiền vô 
tầm hữu tứ và tứ. 

- Tâm chuyển tộc (gotrabhũ) và tầm làm duyên cho đạo vô tầm hữu tứ và tứ. 

- Tâm dũ tịnh (vodanã) và tầm làm duyên cho đạo vô tầm hữu tứ và tứ bằng cố 
huởng duyên. 

328 . 

Chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chu pháp hữu tầm hữu tứ 
và vô tầm hữu tứ bằng cố huởng duyên: 

- Uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ và 
tầm sanh sau sau bằng cố huởng duyên. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) và tầm làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ) và tầm; tâm 
thuận thứ và tầm làm duyên cho tâm dũ tịnh (vodanã) và tầm, tâm chuyển tộc 
(gotrabhũ) và tầm làm duyên cho đạo hữu tầm hữu tứ và tầm, tâm dũ tịnh (vodanã) 
và tầm làm duyên cho đạo hữu tầm hữu tứ và tầm bằng cố huởng duyên. 

329 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Nghiệp duyên có Đồng 
sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh nhu: Tu hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Nghiệp 
duyên. Sát-na tục sinh: Tu hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng 
Nghiệp duyên. 

- Biệt thời nhu: Tu hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn quả hữu tầm hữu tứ bằng 
Nghiệp duyên. 

330 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Nghiệp duyên có Đồng 
sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh nhu: Tu (vipãka vitakka) hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm bằng 
Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh: Tu hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm bằng Nghiệp 
duyên. 

- Biệt thời nhu: Tu hữu tầm hữu tứ làm duyên cho Quả tầm (vipãka vitakka) bằng 
Nghiệp duyên. 

331 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Nghiệp duyên có Đồng 
sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh nhu: Tu hữu tầm hữu tứ làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh 
(cittasamutthãna) bằng Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh: Tu (cetanã) hữu tầm hữu tứ 
làm duyên cho sắc tục sinh ịkatattãrũpa) bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời (Nãnãkkanika) nhu: Tu hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn quả vô tầm vô 
tứ và sắc tục sinh (katattãrũpa) bằng Nghiệp duyên. 

332 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 
Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 



320 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề tầm 


- Đồng sanh như: Tư hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm 
sanh bằng Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh: Tư hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn 
tương ưng và sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn quả hữu tầm hữu tứ và sắc tục 
sinh bằng Nghiệp duyên. 

333 . - ^ 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 
Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm và sắc nương tâm sanh bằng 
Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh: Tư (cetanã) hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm và 
sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư (cetanã) hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm quả (vipãka vitakka) 
và sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

334 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng 
Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư (cetanã) hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tương ưng và tầm 
bằng Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh: Tư hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tương 
ưng và tầm bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn quả hữu tầm hữu tứ và tầm 
bằng Nghiệp duyên. 

335 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô 
tầm vô tứ bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tương ưng và tầm và sắc 
nương tâm sanh bằng Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh: Tư hữu tầm hữu tứ làm duyên 
cho uẩn tương ưng với tầm và sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn quả hữu tầm hữu tứ với tầm 
và sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

336 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Nghiệp duyên có Đồng 
sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh (Sahạịãta) như: Tư vô tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng 
Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh... 

- Biệt thời (Nãnãkhanika) như: Tư vô tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn quả vô tầm hữu 
tứ bằng Nghiệp duyên. 

337 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Nghiệp duyên có Đồng 
sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư vô tầm hữu tứ làm duyên cho tứ và sắc nương tâm sanh bằng 
Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh: Tư vô tầm hữu tứ làm duyên cho tứ thuộc quả và sắc 
tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư vô tầm hữu tứ làm duyên cho tứ thuộc quả và sắc tục sinh bằng 
Nghiệp duyên. 


338 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


321 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 
Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh nhu: Tu vô tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tuơng ung và tứ và sắc tâm 
bằng Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh: Tu vô tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tuơng 
ung với tứ và sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời nhu: Tu vô tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn quả vô tầm hữu tứ với tứ và sắc 
tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

339 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh 
và Biệt thòi: 

- Đồng sanh nhu: Tu vô tầm vô tứ làm duyên cho uẩn tuong ung và sắc nuơng tâm 
sanh bằng Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh: Tu vô tầm vô tứ làm duyên cho uẩn tuong 
ung và sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời nhu: Tu vô tầm vô tứ làm duyên cho uẩn quả vô tầm vô tứ và sắc tục sinh 
bằng Nghiệp duyên. 

340 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Quả duyên 
(Vipãkapacayo): 

- 1 uẩn quả hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẩn bằng Quả duyên. 

- Sát-na tục sinh: 1 uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẩn bằng Quả duyên. 

341 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Quả duyên: 

Uẩn quả hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm (vitakka) bằng Quả duyên. Sát-na tục 
sinh... 

Phần hữu tầm hữu tứ căn ịsavitakka savicãra) có 7 câu nên phân ra đầy đủ. 

342 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Quả duyên: 

1 uẩn quả vô tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẩn bằng Quả duyên, 2 uẩn... Sát-na tục 
sinh: 1 uẩn quả vô tầm hữu tứ... 

Sắp phần căn (mũla) vô tầm hữu tứ 5 câu nhứt định gọi là quả (vipãka). 

343 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Quả duyên: 

- 1 uẩn quả vô tầm vô tứ làm duyên cho 3 uẩn và sắc nuong tâm sanh bằng Quả 
duyên, 2 uẩn... tứ thuộc quả làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh bằng Quả duyên. 

- Sát-na tục sinh: uẩn làm duyên cho vật bằng Quả duyên; tứ (vicãra) làm duyên cho 
vật bằng Quả duyên. 

344 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Quả duyên: 

- Tứ thuộc quả làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ bằng Quả duyên. 

- Sát-na tục sinh: Tứ thuộc quả làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ bằng Quả duyên. 

345 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho những pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 
Quả duyên: 

- Tứ thuộc quả làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ và sắc nuơng tâm sanh bằng Quả 
duyên. 

- Sát-na tục sinh: Tứ thuộc quả làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ và tục sinh bằng 
Quả duyên. 



322 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề tầm 


346 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Quả 
duyên: 

1 uẩn quả vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho 3 uẩn bằng Quả duyên,... 2 uẩn... Sát- 
na tục sinh... 

347 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Quả 
duyên: 

- Uẩn quả vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Quả duyên. 

- Sát-na tục sinh: uẩn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho sắc tục sinh bằng Quả 
duyên. 

348 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô 
tầm vô tứ bằng Quả duyên: 

- 1 uẩn quả vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng 
Quả duyên. 

- Sát-na tục sinh: 1 uẩn quả vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho 3 uẩn và sắc tục sinh 
bằng Quả duyên. 

349 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Quả duyên: 

1 uẩn quả hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho 3 uẩn bằng Quả duyên,... 2 uẩn... 
Sát-na tục sinh... 

350 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng 
Quả duyên: 

Uẩn quả hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Quả 
duyên. Sát-na tục sinh... 

351 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ 
và vô tầm vô tứ bằng Quả duyên: 

1 uẩn quả hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng 
Quả duyên. Sát-na tục sinh... 

352 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Thực duyên: 

Thực hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Thực duyên. Sát-na tục 
sinh... 

353 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Thực duyên: 

Thực hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm bằng Thực duyên. Sát-na tục sinh... 

Phần hữu tầm hữu tứ căn (savitakka savỉcãra mũỉaka) nên sắp rộng 7 câu đề do 
nhân này 

354 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Thực duyên: 

Thực (ãhãra) vô tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Thực duyên. Sát-na 
tục sinh... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


323 


355 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Thực duyên: 

Thực vô tầm hữu tứ làm duyên cho tứ và sắc nuơng tâm sanh bằng Thực duyên. 
Sát-na tục sinh... 

356 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Thực 
duyên: 

Thực vô tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tuơng ung và tứ và sắc nuơng tâm sanh 
bằng Thực duyên. Sát-na tục sinh... 

357 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Thực duyên: 

- Thực vô tầm vô tứ làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc nuơng tâm sanh bằng Thực 
duyên. 

- Sát-na tục sinh: Đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Thực duyên. 

358 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Quyền duyên: 

Quyền (indrĩya) hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Quyền duyên. 
Sát-na tục sinh... 

359 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Quyền duyên: 

Quyền (indrĩya) hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm (vitakka) bằng Quyền duyên. 
Sát-na tục sinh... 

Phần hữu tầm hữu tứ căn nên sắp 7 câu rộng do nhân ấy. 

360 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Quyền duyên: 

Quyền (indrĩya) vô tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Quyền duyên. 
Sát-na tục sinh... 

361 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Quyền duyên: 

Quyền vô tầm hữu tứ làm duyên cho tứ và sắc nuơng tâm sanh bằng Quyền duyên. 
Sát-na tục sinh... 

362 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 
Quyền duyên: 

Quyền (indrĩya) vô tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tuơng ung và tứ và sắc nuơng 
tâm sanh bằng Quyền duyên. Sát-na tục sinh... 

363 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Quyền duyên: 

- Quyền vô tầm vô tứ làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc nuơng tâm sanh bằng 
Quyền duyên. 

- Sát-na tục sinh: nhãn quyền làm duyên cho nhãn thức,... thân quyền làm duyên cho 
thân thức bằng Quyền duyên; sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng 
Quyền duyên. 

364 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Thiền duyên: 

Chi thiền hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Thiền duyên. Sát-na 
tục sinh... 



324 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề tầm 


Phần hữu tầm hữu tứ căn (mula) có 7 câu đề nên phân rộng nhu nhân này. 

365 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Thiền duyên: 

Chi thiền vô tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Thiền duyên. Sát-na tục 
sinh... 

Hữu tầm hữu tứ căn (savitakka savicãramũlaka) có 5 câu đề nên phân rộng theo nhân 
này. 

366 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Thiền duyên: 

- Chi thiền vô tầm vô tứ làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc nuơng tâm sanh bằng 
Thiền duyên. 

- Tứ làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh bằng Thiền duyên. 

- Sát-na tục sinh: Tứ (vicãra) làm duyên cho sắc tục sinh bằng Thiền duyên, tứ làm 
duyên cho vật (vatthu) bằng Thiền duyên. 

367 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Thiền duyên: 

- Tứ (vicãra) làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ bằng Thiền duyên. 

- Sát-na tục sinh: Tứ làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ bằng Thiền duyên. 

368 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Thiền 
duyên: 

- Tứ làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ và sắc nuơng tâm sanh bằng Thiền duyên. 

- Sát-na tục sinh: Tứ làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ và sắc tục sinh bằng Thiền 
duyên. 

369 . 

Chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng 
Thiền duyên: 

Chi thiền vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Thiền duyên. Sát- 
na tục sinh... 

370 . 

Chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Thiền 
duyên: 

Chi thiền vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh bằng Thiền 
duyên. Sát-na tục sinh... 

371 . 

Chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chu pháp vô tầm hữu tứ và vô 
tầm vô tứ bằng Thiền duyên: 

- Chi thiền vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc nuơng tâm sanh 
bằng Thiền duyên. 

- Sát-na tục sinh: Chi thiền vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc 
tục sinh bằng Thiền duyên. 

372 . 

Chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Thiền duyên: 

Chi thiền hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Thiền duyên. 
Sát-na tục sinh... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


325 


373 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng 
Thiền duyên: 

Chi thiền hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Thiền 
duyên. Sát-na tục sinh... 

374 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ 
và vô tầm vô tứ bằng Thiền duyên: 

Chi thiền hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm 
sanh bằng Thiền duyên. Sát-na tục sinh... 

375 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Đạo duyên: 

Chi đạo hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Đạo duyên. Sát-na tục 
sinh... 

Phần hữu tầm hữu tứ căn có 7 câu; nên phân rộng theo nhân này. 

376 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Đạo duyên: 

Chi đạo vô tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Đạo duyên. Sát-na tục 
sinh... 

Phần vô tầm hữu tứ căn (mũla) có 5 câu đề, nên phân rộng theo nhân này. 

377 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Đạo duyên: 

Chi đạo vô tầm vô tứ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng 
Đạo duyên. Sát-na tục sinh... 

378 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Đạo duyên: 

Chi đạo hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Đạo duyên. Sát- 
na tục sinh... 

379 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng 
Đạo duyên: 

Chi đạo hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Đạo 
duyên. Sát-na tục sinh... 

380 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ 
và vô tầm vô tứ bằng Đạo duyên: 

Chi đạo hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm 
sanh bằng Đạo duyên. Sát-na tục sinh... 

381 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Tương ưng duyên: 

1 uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẩn bằng Tương ưng duyên, 2 uẩn làm 
duyên cho 2 uẩn. Sát-na tục sinh... 

382 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Tương ưng duyên: 

Uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm bằng Tương ưng duyên. Sát-na tục sinh... 


383 . 



326 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề tầm 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng 
Tuoiig ung duyên: 

1 uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẩn và tầm bằng Tuơng ung duyên, 2 uẩn 
làm duyên cho 2 uẩn và tầm. Sát-na tục sinh... 

384 . " 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Tuong ung duyên: 

1 uẩn vô tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẩn bằng Tuong ung duyên, 2 uẩn làm duyên 
cho 2 uẩn. Sát-na tục sinh... 

385 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Tuong ung duyên: 

Tầm làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ bằng Tuơng ung duyên. Sát na tục sinh... 

386 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Tuơng ung duyên: 

Uẩn vô tầm hữu tứ làm duyên cho tứ bằng Tuong ung duyên. Sát-na tục sinh... 

387 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 
Tuơng ung duyên: 

1 uẩn vô tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẩn và tứ bằng Tuong ung duyên, 2 uẩn làm 
duyên cho 2 uẩn và tứ. Sát-na tục sinh... 

388 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Tuơng ung duyên: 

1 uẩn vô tầm vô tứ làm duyên cho 3 uẩn bằng Tuong ung duyên, 2 uẩn... Sát-na tục 
sinh... 

389 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Tuong ung duyên: 

Tứ làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ bằng Tuơng ung duyên. Sát-na tục sinh... 

390 . 

Chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng 
Tuơng ung duyên: 

1 uẩn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho 3 uẩn bằng Tuơng ung duyên, 2 uẩn và tứ 
làm duyên cho 2 uẩn. Sát na tục sinh... 

391 . 

Chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Tuong ung duyên: 

1 uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho 3 uẩn bằng Tuơng ung duyên; 2 uẩn và 
tâm... Sát-natục sinh... 

392 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Bất tuơng ung duyên có 
Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh nhu: uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho sắc nuong tâm sanh bằng Bất 
tuơng ung duyên. 

- Sát na tục sinh: uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho sắc tục sinh bằng Bất tuong ung 
duyên. 

- Hậu sanh: Nhu uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho thân ấy sanh truớc bằng Bất 
tuơng ung duyên. 


393 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


327 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Bất tuoug ung duyên có 
Đồng sanh và Hậu sanh. 

- Đồng sanh nhu: uẩn vô tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh bằng 
Bất tuơng ung duyên. 

- Sát-na tục sinh: uẩn vô tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho sắc tục sinh bằng Bất 
tuơng ung duyên. 

- Hậu sanh nhu: uẩn vô tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho thân ấy sanh truớc bằng 
Bất tuơng ung duyên. 

394 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Bất tuơng ung duyên có 
Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh. 

- Đồng sanh (Sahạịãta) nhu: uẩn vô tầm vô tứ và tầm làm duyên cho sắc nuơng tâm 
sanh bằng Bất tuơng ung duyên. Tứ (vicãra) làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh 
bằng Bất tuơng ung duyên. 

- Sát-na tục sinh: uẩn vô tầm vô tứ làm duyên cho sắc tục sinh bằng Bất tuơng ung 
duyên. Tứ làm duyên cho sắc tục sinh bằng Bất tuơng ung duyên, uẩn làm duyên 
cho vật bằng Bất tuơng ung duyên, vật (vatthu) làm duyên cho uẩn bằng Bất tuơng 
ung duyên. Tứ làm duyên cho vật bằng Bất tuơng ung duyên; vật làm duyên cho tứ 
bằng Bất tuơng ung duyên. 

- Tiền sanh (Purejãta) nhu: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Bất tuơng ung 
duyên, thân xứ làm duyên cho thân thức bằng Bất tuơng ung duyên. Vật (vatthu) 
làm duyên cho uẩn vô tầm vô tứ và tứ (vicãra) bằng Bất tuơng ung duyên. 

- Hậu sanh (Pacchajãta) nhu: uẩn vô tầm vô tứ và tứ (vicãra) làm duyên cho thân ấy 
sanh truớc bằng Bất tuơng ung duyên. 

395 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Bất tuơng ung duyên có 
Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh nhu: Sát na tục sinh vật làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ bằng Bất 
tuơng ung duyên. 

- Tiền sanh nhu: Vật làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ bằng Bất tuơng ung duyên. 

396 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Bất tuơng ung duyên có 
Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh: Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ và tầm bằng Bất 
tuơng ung duyên. 

- Tiền sanh: Vật ịvatthu) làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ và tầm (vỉtakka) bằng Bất 
tuơng ung duyên. 

397 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chu pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Bất 
tuơng ung duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh nhu: Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ và tứ bằng 
Bất tuơng ung duyên. 

- Tiền sanh nhu: Vật làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ và tứ bằng Bất tuơng ung 
duyên. 

398 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chu pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng Bất 
tuơng ung duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 



32S 


Vị trí - Tam đề - Tam đề tầm 


- Đồng sanh: Sát-na tục sinh vật làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm bằng Bất 
tương ưng duyên. 

- Tiền sanh: Vật làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm bằng Bất tương ưng 
duyên. 

399 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Bất 
tương ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh nhu uẩn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Bất tương ưng duyên. Sát-na tục sinh: uẩn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho sắc 
tục sinh bằng Bất tương ưng duyên 

- Hậu sanh: uẩn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất 
tương ưng duyên. 

400 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Bất 
tương ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
bằng Bất tương ưng duyên. Sát-na tục sinh: uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên 
cho sắc tục sinh bằng Bất tương ưng duyên 

- Hậu sanh như: uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng 
Bất tương ưng duyên. 

401 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Hiện hữu duyên: 

1 uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu duyên,... 2 uẩn... Sát-na 
tục sinh... 

402 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Hiện hữu duyên: 

Uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm bằng Hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh... 

403 . . . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Hiện 
hữu duyên. Sát-na tục sinh: uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho sắc tục sinh bằng 
Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện 
hữu duyên. 

Trong phần hữu tầm hữu tứ căn (mũỉa) những câu ngoài ra trùng như Đồng sanh 
duyên. 

404 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Hiện hữu duyên: 

1 uẩn vô tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn làm duyên 
cho 2 uẩn; sát-na tục sinh... 

405 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Hiện hữu duyên: 

Tầm (vitakka) làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ bằng Hiện hữu duyên. Sát-na tục 
sinh... 


406 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


329 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh nhu: uẩn vô tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh bằng 
Hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh: uẩn vô tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho sắc tục 
sinh bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh nhu: uẩn vô tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho thân ấy sanh truớc bằng 
Hiện hữu duyên. 

Trong phần vô tầm hữu tứ căn, ngoài ra 5 câu trùng nhu Đồng sanh duyên. 

407 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh, Tiền sanh và Hậu sanh và Quyền: 

+ Đồng sanh nhu: 1 uẩn vô tầm vô tứ làm duyên cho 3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh 
bằng Hiện hữu duyên; 2 uẩn... tứ (vicãra) làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh bằng 
Hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh: 1 uẩn vô tầm vô tứ làm duyên cho 3 uẩn và sắc tục 
sinh bằng Hiện hữu duyên, uẩn làm duyên cho vật bằng Hiện hữu duyên. Tứ làm 
duyên cho vật bằng Hiện hữu duyên, vật làm duyên cho tứ bằng Hiện hữu duyên. 

- 1 đại sung làm duyên cho 3 đại sung bằng Hiện hữu duyên; đại sung làm duyên 
cho sắc nuơng tâm sanh; sắc tục sinh thuộc y sinh bằng Hiện hữu duyên; sắc 
ngoại... sắc vật thực... sắc âm duơng... 

- Nguời Vô tuởng: 1 đại sung làm duyên cho 3 đại sung; đại sung làm duyên cho 
sắc tục sinh thuộc y sinh bằng Hiện hữu duyên. 

+ Tiền sanh nhu: Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho 
nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Hiện hữu duyên. 

- Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Vật làm duyên cho uẩn vô tầm vô tứ và tứ bằng Hiện hữu duyên. 

+ Hậu sanh nhu: uẩn vô tầm vô tứ và tứ làm duyên cho thân ấy sanh truớc bằng Hiện 
hữu duyên. Đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Hiện hữu duyên, sắc mạng 
quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

408 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh nhu sát-na tục sinh vật làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Tiền sanh nhu: Quán ngộ (vipassanã) nhãn bằng lối vô thuờng, khổ não, vô ngã 
thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan ái sanh, uu phát. Quán ngộ sắc,... thinh, khí, 
vị, xúc, vật bằng lối vô thuờng, khổ não, vô ngã... uu sanh ra. Vật làm duyên cho 
uẩn hữu tầm hữu tứ bằng Hiện hữu duyên. 

409 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh nhu tứ làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ bằng Hiện hữu duyên. Sát-na 
tục sinh: Tứ (vicãra) làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ bằng Hiện hữu duyên. Sát- 
na tục sinh: Vật ịvatthu) làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ và tầm bằng Hiện hữu 
duyên. 



330 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề tầm 


- Tiền sanh như: Quán ngộ (vipassanã) nhãn bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã 
thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan tầm phát sanh. Quán ngộ nhĩ... tỷ, thiệt, 
thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, vật bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa thích 
rất hân hoan, do đó khai đoan tầm (vitakka) phát sanh. Vật làm duyên cho uẩn vô 
tầm hữu tứ và tầm bằng Hiện hữu duyên. 

410 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Hiện 
hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Tứ làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ và sắc nưong tâm sanh bằng 
Hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh: Tứ làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ và sắc nưong 
tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn vô tầm hữu 
tứ bằng Hiện hữu duyên 

- Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ và tứ bằng Hiện hữu duyên 

411 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng Hiện 
hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Sát-na tục sinh vật làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm bằng 
Hiện hữu duyên. 

- Tiền sanh như: Quán ngộ nhãn bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất 
hân hoan do đó khai đoan uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm phát sanh. Quán ngộ nhĩ... tỷ, 
thiệt, thân, vật... bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó 
khai đoan uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm sanh. 

Vật làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm bằng Hiện hữu duyên. 

412 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu 
duyên, 2 uẩn và vật làm duyên cho 2 uẩn bằng Hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh: 1 
uẩn hữu tầm hữu tứ và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn và vật 
làm duyên cho 2 uẩn bằng Hiện hữu duyên. 

413 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng 
Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: uẩn hữu tầm hữu tứ và vật làm duyên cho tầm (vitakka) bằng Hiện 
hữu duyên. Sát-na tục sinh: uẩn hữu tầm hữu tứ và vật làm duyên cho tầm bằng 
Hiện hữu duyên. 

414 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Hiện 
hữu duyên có Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: uẩn hữu tầm hữu tứ và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh bằng Hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh: uẩn hữu tầm hữu tứ và đại sung làm 
duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn hữu tầm hữu tứ và đoàn thực làm duyên cho thân ấy sanh trước 
bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn hữu tầm hữu tứ và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh 
bằng Hiện hữu duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


331 


415 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và 
vô tầm hữu tứ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn hữu tầm hữu tứ và vật làm duyên cho 3 uẩn và tầm bằng Hiện 
hữu duyên, 2 uẩn và vật làm duyên cho 2 uẩn và tầm bằng Hiện hữu duyên. Sát-na 
tục sinh... 

416 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: Tầm và vật ịvatthu) làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ bằng Hiện 
hữu duyên. Sát-na tục sinh: Tầm và vật làm duyên cho uẩn hữu tầm hữu tứ bằng 
Hiện hữu duyên. 

417 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Hiện 
hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu 
duyên, 2 uẩn và tứ làm duyên cho 2 uẩn,... 1 uẩn vô tầm hữu tứ và vật (vatthu) làm 
duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn và vật làm duyên cho 2 uẩn bằng Hiện 
hữu duyên. 

Sát-na tục sinh: 1 uẩn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu 
duyên. 2 uẩn và tứ làm duyên cho 2 uẩn. 

Sát-na tục sinh: 1 uẩn vô tầm hữu tứ và vật (vatthu) làm duyên cho 3 uẩn, 2 uẩn và 
vật làm duyên cho 2 uẩn bằng Hiện hữu duyên. 

418 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Hiện 
hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: uẩn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho sắc nưong tâm sanh bằng 
Hiện hữu duyên. 

- Đồng sanh như: uẩn vô tầm hữu tứ và đại sung làm duyên cho sắc nưong tâm sanh 
bằng Hiện hữu duyên. 

- Đồng sanh như: Tầm và đại sung làm duyên cho sắc nưong tâm sanh bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Đồng sanh như: uẩn vô tầm hữu tứ và vật làm duyên cho tứ bằng Hiện hữu duyên. 
Sát-na tục sinh: uẩn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu 
duyên. 

Sát-na tục sinh: uẩn vô tầm hữu tứ và đại sung làm duyên cho sắc tục sinh bằng 
Hiện hữu duyên. 

Sát-na tục sinh: Tầm và đại sung làm duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 
Sát-na tục sinh: uẩn vô tầm hữu tứ và vật làm duyên cho tứ bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng 
Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn vô tầm hữu tứ với tầm và đoàn thực làm duyên cho thân ấy sanh 
trước bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn vô tầm hữu tứ và tầm và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục 
sinh bằng Hiện hữu duyên. 


419 . 



332 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề tầm 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô 
tầm vô tứ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm 
sanh bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn và tứ... 

1 uẩn vô tầm hữu tứ và vật làm duyên cho 3 uẩn và tứ bằng Hiện hữu duyên, 2 
uẩn và vật. Sát-na tục sinh... 

420 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Hiện hữu duyên: 

1 uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn và 
tầm... Sát-na tục sinh... 

421 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng 
Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
bằng Hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh: uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho 
sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng 
Hiện hữu duyên. 

422 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ 
và vô tầm vô tứ bằng Hiện hữu duyên: 

1 uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng 
Hiện hữu duyên, 2 uẩn và tầm làm duyên cho 2 uẩn... Sát-na tục sinh... 

423 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm 
hữu tứ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn hữu tầm hữu tứ với tầm và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng 
Hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh... 

424 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm 
vô tứ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: uẩn hữu tầm hữu tứ với tầm và đại sung làm duyên cho sắc nương 
tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh... 

- Hậu sanh như: uẩn hữu tầm hữu tứ với tầm và đoàn thực làm duyên cho thân ấy 
sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn hữu tầm hữu tứ với tầm và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc 
tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

425 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Vô hữu duyên... Ly 
duyên. 

Vô hữu duyên, Ly duyên cũng như Vô gián duyên. 

... Bất ly duyên như Hiện hữu duyên 

426 . 

Nhân 11, Cảnh 21, Trưởng 23, Vô gián 25, Liên tiếp 25, Đồng sanh 30, Hỗ tương 28, 
Y chỉ 30, Cận y 25, Tiền sanh 5, Hậu sanh 5, cố hưởng 21, nghiệp 11, Quả 21, Thực 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


333 


11,Quyền 11, thiền 21, Đạo 16, Tương ưng 11, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 30, Vô hữu 
25, Ly 25, Bất ly 30. 

Duyên họp trợ (ghatanã) như tam đề thiện, phần vấn đề (panhãvãra) trí thức nên 
đếm như thế ấy. 

Dứt cách thuận tùng 

427 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên,... Đồng 
sanh duyên,... Cận y duyên,... Nghiệp duyên. 

428 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên, Đồng sanh 
duyên, Cận y duyên, Nghiệp duyên. 

429 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Cảnh duyên, Đồng sanh 
duyên, Cận y duyên, Hậu sanh duyên, Nghiệp duyên. 

430 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Đồng 
sanh duyên, Nghiệp duyên. 

431 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 
Đồng sanh duyên, Cận y duyên, Nghiệp duyên. 

432 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng 
Cảnh duyên, Đồng sanh duyên, Cận y duyên, Nghiệp duyên. 

433 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô 
tầm vô tứ bằng Đồng sanh duyên,... Nghiệp duyên. 

434 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên, Đồng sanh 
duyên, Cận y duyên, Nghiệp duyên. 

435 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên, Đồng sanh 
duyên, Cận y duyên. 

436 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Cảnh duyên, Đồng sanh 
duyên, Cận y duyên, Hậu sanh duyên, Nghiệp duyên. 

437 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 
Đồng sanh duyên. 

438 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

439 . 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng 
Cảnh duyên, Cận y duyên. 


440 . 



334 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề tầm 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Cảnh duyên, Đồng sanh 
duyên, Cận y duyên, Tiền sanh duyên, Hậu sanh duyên, Nghiệp duyên, Thực duyên, 
Quyền duyên. 

441 . ^ 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

442 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên, Đồng sanh 
duyên, Cận y duyên, Tiền sanh duyên. 

443 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Cảnh 
duyên, Đồng sanh duyên, Cận y duyên, Tiền sanh duyên. 

444 . 

Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

445 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ... có 
Đồng sanh duyên và Tiền sanh duyên. 

446 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ... có 
Đồng sanh và Tiền sanh. 

447 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ... có Đồng 
sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền. 

448 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và 
vô tầm hữu tứ... có Đồng sanh và Tiền sanh. 

449 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

450 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, Tiền sanh duyên. 

451 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Cảnh 
duyên, Đồng sanh duyên, Cận y duyên, Tiền sanh duyên, Hậu sanh duyên, Thực 
duyên, Quyền duyên. 

452 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô 
tầm vô tứ bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

453 . 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và 
vô tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên, bằng Cận y duyên. 

454 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


335 


455 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng 
Cảnh duyên, bằng Cận y duyên. 

456 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

457 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ 
và vô tầm vô tứ bằng Đồng sanh duyên. 

458 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và 
vô tầm vô tứ bằng Cận y duyên. 

459 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ 
và vô tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên, bằng Cận y duyên. 

460 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm 
hữu tứ... có Đồng sanh và Tiền sanh. 

461 . 

Chư pháp hữu tầm hữu tứ; vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm 
vô tứ... có Đồng sanh, Tiền sanh, Thực và Quyền. 

Tam Đe Nghịch (Paccanĩya Mãtikã) 

462 . 

Phi Nhân 35, phi Cảnh 35, phi Trưởng 35, phi Vô gián 35, phi Liên tiếp 35, phi Đồng 
sanh 29, phi Hỗ tương 29, phi Y chỉ 29, phi Cận y 34; phi Tiền sanh 35, phi Hậu sanh, 
phi Cố Hưởng, phi Nghiệp, phi Quả, phi Thực, phi Quyền, phi Thiền, phi Đạo tất cả 
đều có 35, phi Tương ưng 29, phi Bất tương ưng 27, phi Hiện hữu 27, phi Vô hữu 35, 
phi Ly 35, phi Bất ly 27. 

Người biết nên đếm theo câu nghịch (paccanĩya) như thế này. 

Dứt cách nghịch (paccanĩya) 

463 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 11,... phi Trưởng 11, phi Vô gián, phi Liên tiếp đều có 11, 
phi Hỗ tương 3, phi Cận y 11; phi Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi cố hưởng, phi Nghiệp, 
phi Quả, phi Thực, phi Quyền, phi Thiền, phi Đạo đều có 11, phi Tương ưng 3, phi Bất 
tương ưng 7, phi Vô hữu 11, phi Ly 11. 

Nên sắp cách đếm thuận và nghịch như thế này. 

Dứt cách thuận và nghịch 

464 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 21,... Trưởng 23, Vô gián 25, Liên tiếp 25, Đồng sanh 30, Hỗ 
tương 28, Y chỉ 30, Cận y 25; Tiền sanh 5, Hậu sanh 5, cố hưởng 21, nghiệp 11, Quả 
21, Thực 11, Quyền 11, Thiền 21, Đạo 16, Tương ưng 11, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 
30, Vô hữu 25, Ly 25, Bất ly 30. 

Nguời biết nên sắp nghịch và thuận theo thế này. 

Dứt cách nghịch, thuận 
Het tam đề tầm, chỉ có bẩy nhiêu 




TAM ĐÈ HỶ (PITITTKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

465 . 

* Pháp đồng sanh hỷ liên quan pháp đồng sanh hỷ sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh hỷ, 1 uẩn liên quan 3 uẩn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh hỷ; 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh hỷ sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn đồng sanh lạc liên quan 1 uẩn đồng sanh hỷ, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn đồng sanh lạc liên quan 1 uẩn đồng sanh hỷ, 2 uẩn liên quan 2 
uẩn. 

* Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh hỷ sanh ra do 
Nhân duyên: 

- 3 uẩn đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc liên quan 1 uẩn đồng sanh hỷ, 2 uẩn liên quan 
2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc liên quan 1 uẩn đồng sanh hỷ, 
2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

466 . 

* Pháp đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh lạc sanh ra do Nhân duyên: 

- 2 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh lạc, 1 uẩn liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 2 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh lạc, 2 uẩn liên quan 1 uẩn 

* Pháp đồng sanh hỷ liên quan pháp đồng sanh lạc sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn đồng sanh hỷ liên quan 1 uẩn đồng sanh lạc, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn đồng sanh hỷ liên quan 1 uẩn đồng sanh lạc... 2 uẩn liên quan 
2 uẩn. 

* Pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh lạc sanh ra do Nhân 
duyên: 

- 2 uẩn đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc liên quan 1 uẩn đồng sanh lạc, 1 uẩn liên quan 
2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 2 uẩn đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc liên quan 1 uẩn đồng sanh lạc, 

1 uẩn liên quan 2 uẩn. 

467 . 

Pháp đồng sanh xả liên quan pháp đồng sanh xả sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh xả, 1 uẩn liên quan 2 uẩn. Sát-na tục sinh... 

468 . 

* Pháp đồng sanh hỷ liên quan pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc sanh ra do Nhân 
duyên: 

- 3 uẩn đồng sanh hỷ liên quan 1 uẩn đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc, 2 uẩn liên quan 
2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn đồng sanh hỷ liên quan 1 uẩn đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc, 
2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc sanh ra do Nhân 
duyên: 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


337 


- 2 uẩn đồng sanh lạc liên quan 1 uẩn đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc, 1 uẩn liên quan 
2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 2 uẩn đồng sanh lạc liên quan 1 uẩn đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc, 
1 uẩn liên quan 2 uẩn. 


* 


469 . 


* 


Pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc 
sanh ra do Nhân duyên: 

- 2 uẩn đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc liên quan 1 uẩn đồng sanh hỷ và đồng sanh 
lạc, 1 uẩn liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 2 uẩn đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc liên quan 1 uẩn đồng sanh hỷ 
và đồng sanh lạc, 1 uẩn liên quan 2 uẩn. 

Dứt phần Nhân duyên 

Pháp đồng sanh hỷ liên quan pháp đồng sanh hỷ sanh ra do Cảnh duyên,... do Truởng 
duyên sát-na tục sinh không có. 


* ... do Vô gián duyên, do Liên tiếp duyên, do Đồng sanh duyên, do Hỗ tuơng duyên, 
doY chỉ duyên, do Cận y duyên, do Tiền sanh duyên. Sát-na tục sinh không có Tiền 
sanh. 


* ... do Cố huởng duyên, quả không có cố huởng duyên 


* 


470 . 


... do Nghiệp duyên, Quả duyên, Thực duyên... Quyền duyên, Thiền duyên, Đạo 
duyên, Tuơng ung duyên, Bất tuơng ung duyên, Hiện hữu duyên, Vô hữu duyên, Ly 
duyên, Bất ly duyên. 

Đủ duyên tam đề (mãtikã) 

Nhân 10, Cảnh 10, Truởng 10, Vô gián, Liên tiếp, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Cận y, 
Tiền sanh, cố huởng, Nghiệp, Quả, Thực, Quyền, Thiền, Đạo, Tuơng ứng, Bất tuơng 
ung, Hiện hữu, Vô hữu, Bất ly tất cả đều có 10. 


471 . 


* 


Phân đếm thuận nhu thế. 

Dứt cách thuận thứ 

Pháp đồng sanh hỷ liên quan pháp đồng sanh hỷ sanh ra do phi Nhân duyên: 
3 uẩn liên quan 1 uẩn vô nhân đồng sanh hỷ, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 


* Pháp đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh hỷ sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn đồng sanh lạc liên quan 1 uẩn vô nhân đồng sanh hỷ, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh hỷ sanh ra do phi Nhân 
duyên: 

3 uẩn đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc liên quan 1 uẩn vô nhân đồng sanh hỷ, 2 uẩn 
liên quan 2 uẩn. 

472 . 

* Pháp đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh lạc sanh ra do phi Nhân duyên: 

2 uẩn liên quan 1 uẩn vô nhân đồng sanh lạc, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp đồng sanh hỷ liên quan pháp đồng sanh lạc sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn đồng sanh hỷ liên quan 1 uẩn vô nhân đồng sanh lạc, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 



338 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề hỷ 


* Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh lạc sanh ra do phi 
Nhân duyên: 

2 uẩn đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc liên quan 1 uẩn vô nhân đồng sanh lạc, 1 uẩn 
liên quan 2 uẩn. 

473 . 

Pháp đồng sanh xả liên quan pháp đồng sanh xả sanh ra do phi Nhân duyên: 

2 uẩn liên quan 1 uẩn vô nhân đồng sanh xả, 1 uẩn liên quan 2 uẩn. Sát-na tục sinh 
vô nhân: 2 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh xả, 1 uẩn liên quan 2 uẩn; si đồng sanh 
hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh 
phóng dật. 

474 . 

* Pháp đồng sanh hỷ liên quan pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc sanh ra do phi Nhân 
duyên: 

3 uẩn đồng sanh hỷ liên quan 1 uẩn vô nhân đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc, 2 uẩn 
liên quan 2 uẩn. 

* Pháp đồng sanh lạc liên quan chư pháp đồng sanh và đồng sanh lạc sanh ra do phi 
Nhân duyên: 

2 uẩn đồng sanh lạc liên quan 1 uẩn vô nhân đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc, 1 uẩn 
liên quan 2 uẩn. 

* Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc liên quan chư pháp đồng sanh hỷ và đồng 
sanh lạc sanh ra do phi Nhân duyên: 

2 uẩn đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc liên quan 1 uẩn vô nhân đồng sanh hỷ và đồng 
sanh lạc,l uẩn liên quan 2 uẩn... 

475 . 

* Pháp đồng sanh hỷ liên quan pháp đồng sanh hỷ sanh ra do phi Trưởng duyên: 

Phi Trưởng duyên sát-na tục sinh đầy đủ. 

* Phi Tiền sanh duyên nhứt định có trong Vô sắc và sát-na tục sinh. 

* ... Phi Hậu sanh duyên, phi cố hưởng duyên... 

* Pháp đồng sanh hỷ liên quan pháp đồng sanh hỷ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) đồng sanh hỷ (pĩti) liên quan uẩn đồng sanh hỷ. 

* Pháp đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh hỷ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tư đồng sanh lạc liên quan uẩn đồng sanh hỷ. 

Nên phân 10 câu nhu thế này. 

* Pháp đồng sanh hỷ liên quan pháp đồng sanh hỷ sanh ra do phi Quả duyên:... đầy đủ; 
phần tục sinh không có. 

476 . 

Pháp đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh lạc sanh ra do phi Thiền duyên: 

2 uẩn liên quan 1 uẩn chung thân thức đồng sanh lạc, 1 uẩn liên quan 2 uẩn. 

477 . 

* Pháp đồng sanh xả liên quan pháp đồng sanh xả sanh ra do phi Thiền duyên: 

2 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh nhãn thức, 1 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* ... Do phi Đạo duyên cũng nhu phi Nhân duyên, không có si ịmoha). 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


339 


* ... Phi Bất tương ưng duyên đầy đủ chỉ trong Vô sắc giới. 

478 . 

Phi Nhân 10, phi Trưởng 10, phi Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi cố hưởng, phi Nghiệp, 
phi Quả đều có 10, phi Thiền 2, phi Đạo 10, phi Bất tương ưng 10. 

Nên sắp đầy đủ phần ngược (paccanĩya). 

Dứt cách sắp ngược 

479 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 10, phi Tiền sanh 10, phi Hậu sanh, phi cố hưởng, phi 
Nghiệp, phi Quả 10 phi Bất tương ưng đều có 10. 

Nên đếm rộng lối thuận và nghịch (anuloma, paccanĩya) 

Dứt cách thuận và nghịch 

480 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 10,... Vô gián 10, Liên tiếp 10, Tiền sanh 35, phi Hậu sanh, 
Hỗ tương, Y chỉ, Cận y, Tiền sanh, cố hưởng, Nghiệp, Quả, Thực, Quyền, Thiền đều 
có 10; Đạo 1, Tương ưng 10, Bất tương ưng, Hiện hữu, Vô hữu, Ly, Bất ly đều có 10. 

Dứt cách thuận nghịch 
Het phần liên quan (Patỉccavãra) 

Còn phần đồng sanh ịsahajãta), ỷ trượng (paccaya), y chỉ ịnissaya), hòa họp 
(sanattha) và tương ưng (sampayutta) cũng trùng như phần liên quan (paticcavãra). 

Phần Nhan Đe (Paũhãvãra) 

481 . 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Nhân duyên: 

Nhân đồng sanh hỷ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. Sát-na tục 
sinh: Nhân đồng sanh hỷ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. 

482 . 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Nhân duyên: 

Nhân đồng sanh hỷ làm duyên cho uẩn tương ưng đồng sanh lạc bằng Nhân duyên. 
Sát-na tục sinh... 

483 . 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Nhân 
duyên: 

Nhân đồng sanh hỷ làm duyên cho uẩn tương ưng đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc 
bằng Nhân duyên. Sát-na tục sinh... 

484 . 

* Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh lạc... 

* ... Pháp đồng sanh hỷ... 

* ... Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc... 

Căn lạc (sukhamũla) có 3 câu. 

485 . 

Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Nhân duyên: 

Nhân đồng sanh xả làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. Sát-na tục 
sinh... 

486 . 

* Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ... 

* ... Pháp đồng sanh lạc... 



340 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề hỷ 


* ... Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Nhân duyên: 

Nhân đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho uẩn tương ưng đồng sanh hỷ và 
đồng sanh bằng Nhân duyên. Sát-na tục sinh... 

487 . 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Cảnh duyên: 

- Tâm đồng sanh hỷ bố thí, nguyện giữ ngũ (5) giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi mới 
nhớ lại bằng tâm đồng sanh hỷ. 

- Xuất thiền đồng sanh hỷ, xuất đạo đồng sanh hỷ, xuất quả đồng sanh hỷ rồi phản 
khán bằng tâm đồng sanh hỷ. 

- Tâm đồng sanh hỷ của chư Thánh phản khán phiền não đồng sanh hỷ đã trừ, phản 
khán phiền não hạn chế, rõ biết phiền não đã từng sanh trước kia; 

- Tâm đồng sanh hỷ quán ngộ (vỉpassanã) uẩn đồng sanh hỷ bằng lối vô thường, khổ 
não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan (ãrabbha) ái, tà kiến đồng sanh 
hỷ phát sanh. 

- Uẩn đồng sanh hỷ mở mối (ãrabbha) cho uẩn đồng sanh hỷ sanh ra. 

488 . 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Cảnh duyên: 

- Tâm đồng sanh hỷ bố thí, nguyện giữ 5 giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi mới nhớ lại 
bằng tâm đồng sanh lạc. 

- Xuất thiền đồng sanh hỷ, xuất đạo đồng sanh hỷ, xuất quả đồng sanh hỷ rồi phản 
khán bằng tâm đồng sanh lạc. 

- Tâm đồng sanh lạc của chư Thánh phản khán phiền não đồng sanh hỷ đã trừ, phản 
khán phiền não hạn chế, rõ biết phiền não đã từng sanh. 

- Tâm đồng sanh lạc quán ngộ (vipassanã) uẩn đồng sanh hỷ bằng lối vô thường, khổ 
não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan (ãrabbha) ái và tà kiến đồng 
sanh lạc phát sanh. 

- Uẩn đồng sanh hỷ mở mối (ãrabbha) cho uẩn đồng sanh lạc sanh ra. 

489 . 

Pháp đồng sanh làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Cảnh duyên: 

- Tâm đồng sanh hỷ bố thí, nguyện giữ 5 giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi mới nhớ lại 
bằng tâm đồng sanh xả. 

- Xuất thiền, xuất đạo, xuất quả đồng sanh hỷ rồi phản khán bằng tâm đồng sanh xả. 

- Chư Thánh phản khán phiền não đồng sanh hỷ đã trừ, phản khán phiền não hạn chế, 
rõ biết phiền não đã từng sanh bằng tâm đồng sanh xả. 

- Tâm đồng sanh xả quán ngộ (vỉpassanã) uẩn đồng sanh hỷ bằng lối vô thường, khổ 
não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan (ãrabbha) ái, tà kiến, hoài 
nghi, phóng dật đồng sanh xả phát sanh. 

- Tha tâm thông ịcetaparinãna) biết rõ lòng người tề toàn tâm đồng sanh hỷ. 

- Uẩn đồng sanh hỷ làm duyên cho tha tâm thông (cetaparinãna), túc mạng thông 
(pubbenivãsãnussatinẫna), tùy nghiệp thông (yathãkammupa ga nana), vị lai thông 
(anãgatasanãna) và khán môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

- Uẩn đồng sanh hỷ mở mối cho uẩn đồng sanh xả phát sanh. 

490 . 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Cảnh 

duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


341 


- BỐ thí, nguyện giữ 5 giới, thọ trì thanh tịnh giới bằng tâm đồng sanh hỷ rồi mới nhớ 
lại bằng tâm đồng sanh hỷ đồng sanh lạc. 

- Xuất thiền, xuất đạo, xuất quả đồng sanh hỷ rồi phản khán bằng tâm đồng sanh hỷ 
và đồng sanh lạc. 

- Chu Thánh nhớ lại phiền não đồng sanh hỷ đã trừ, phản khán phiền não hạn chế, 
biết rõ phiền não đã từng sanh bằng tâm đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc. 

- Tâm đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc quán ngộ uẩn đồng sanh hỷ bằng vô thuờng, 
khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan (ãrabbha) ái, tà kiến, đồng 
sanh hỷ và đồng sanh lạc phát sanh. 

- Uẩn đồng sanh hỷ mở mối cho uẩn đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc sanh ra. 

491. ĩ 

* Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Cảnh duyên... 

* Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ... làm duyên cho pháp đồng 

sanh xả... làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Cảnh duyên: 

Uẩn đồng sanh lạc mở mối (ãrabbha) cho uẩn đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc sanh 
ra. 

492. 

Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Cảnh duyên: 

- Tâm đồng sanh xả bố thí, nguyện giữ 5 giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi phản khán 
bằng tâm đồng sanh xả. 

- Xuất thiền, xuất đạo, xuất quả đồng sanh xả rồi phản khán bằng tâm đồng sanh xả. 

- Chu Thánh phản khán phiền não đồng sanh xả đã trừ, nhớ lại phiền não hạn chế, 
biết rõ phiền não đã từng sanh bằng tâm đồng sanh xả. 

- Tâm đồng sanh xả quán ngộ (vipassanã) uẩn đồng sanh xả bằng lối vô thuờng, khổ 
não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái, tà kiến, hoài nghi, phóng 
dật đồng sanh xả phát sanh. 

- Tha tâm thông biết rõ lòng nguời tề toàn tâm đồng sanh xả. 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ bằng Cảnh duyên. 

- Vô sở hữu xứ làm duyên cho Phi tuởng phi phi tuởng xứ bằng Cảnh duyên. 

- Uẩn đồng sanh xả làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, vị lai thông và khán môn bằng Cảnh duyên. 

- Uẩn đồng sanh xả mở mối cho uẩn đồng sanh xả sanh ra. 

493. 

* Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ sanh ra... 

* Pháp đồng sanh lạc... 

* ... Pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Cảnh duyên: 

- Tâm đồng sanh xả bố thí, nguyện giữ 5 giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi mới phản 
khán bằng tâm đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc. 

- Xuất thiền, xuất đạo, xuất quả đồng sanh xả rồi phản khán bằng tâm đồng sanh hỷ 
và đồng sanh lạc. 

- Chu Thánh phản khán phiền não đã trừ, phiền não hạn chế, phiền não đã từng sanh 
đồng sanh xả rồi phản khán bằng tâm đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc. 

- Tâm đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc quán ngộ uẩn đồng sanh xả bằng cách vô 
thuờng, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan (ãrabbha) ái, tà 
kiến đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc phát sanh. 



342 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề hỷ 


- Uẩn đồng sanh xả mở mối cho uẩn đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc sanh ra. 

494. 

* Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ... 

* Pháp đồng sanh lạc... pháp đồng sanh xả bằng Cảnh duyên: 

- Tâm đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bố thí, nguyện giữ 5 giới, thọ trì thanh tịnh giới 

rồi.... 

- Tâm đồng sanh xả quán ngộ uẩn đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng vô thường, 
khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái, tà kiến, hoài nghi, 
phóng dật đồng sanh xả phát sanh. 

- Tha tâm thông biết rõ lòng người tề toàn tâm đồng sanh xả và đồng sanh lạc. 

- Uẩn đồng sanh xả và đồng sanh lạc làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, 
tùy nghiệp thông, vị lai thông và khán môn bằng Cảnh duyên. 

- Uẩn đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc mở mối cho uẩn đồng sanh xả sanh ra. 

495. 

Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và 
đồng sanh lạc bằng Cảnh duyên,... tóm tắt... 

496. 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Trưởng duyên có Trưởng 
cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Tâm đồng sanh hỷ bố thí, nguyện giữ 5 giới, thọ trì thanh tịnh 
giới rồi nặng về đó mới phản khán bằng tâm đồng sanh hỷ. 

- Xuất thiền, xuất đạo, xuất quả đồng sanh hỷ nặng về tâm đồng sanh hỷ đó rồi mới 
phản khán. 

- Nặng về uẩn đồng sanh hỷ rồi phản khán bằng tâm đồng sanh hỷ thỏa thích rất hân 
hoan, do đó rồi ái, tà kiến đồng sanh hỷ phát sanh. 

- Trưởng duyên như: Trưởng đồng sanh hỷ làm duyên cho uẩn tưong ưng bằng 
Trưởng duyên. 

497. 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Trưởng duyên có Trưởng 
cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Tâm đồng sanh hỷ bố thí... 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng đồng sanh hỷ làm duyên cho uẩn tương ưng đồng 
sanh lạc bằng Trưởng duyên. 

498. 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Tâm đồng sanh hỷ bố thí... rồi tâm đồng sanh xả... tóm tắt... 

499. 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng 
Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như:... đồng sanh hỷ... 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng đồng sanh hỷ làm duyên cho uẩn tương ưng đồng 
sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Trưởng duyên. 

500. 

Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Trưởng duyên có Trưởng 
cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như... đồng sanh lạc,... tóm tắt... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


343 


- Trưởng đồng sanh như: Trưởng đồng sanh lạc làm duyên cho uẩn tưoTig ưng bằng 
Trưởng duyên. 

501. 

Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Trưởng duyên có Trưởng 
cảnh và Trưởng đồng sanh... tóm tắt. 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng đồng sanh lạc làm duyên cho uẩn tương ưng đồng 
sanh hỷ bằng Trưởng duyên. 

502. 

Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như:... tóm tắt. 

503. 

Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng 
Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh... tóm tắt.... 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng đồng sanh lạc làm duyên cho uẩn tương ưng đồng 
sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Trưởng duyên. 

504. 

Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Trưởng duyên có Trưởng 
cảnh và Trưởng đồng sanh... tóm tắt.... 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng đồng sanh xả làm duyên cho uẩn tương ưng bằng 
Trưởng duyên. 

505. 

* Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Trưởng duyên: 

Trưởng Cảnh:... tóm tắt. 

* Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Trưởng duyên: 

Trưởng Cảnh:... tóm tắt. 

506. 

Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Trưởng 
duyên: 

Trưởng cảnh như:... tóm tắt. 

507. 

Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng 
Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh... 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho uẩn 
tương ưng đồng sanh hỷ bằng Trưởng duyên. 

508. 

Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng 
Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh tóm tắt... 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho uẩn 
tương ưng đồng sanh lạc bằng Trưởng duyên. 

509. 

Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng 
Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như:... tóm tắt... 

Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và 
đồng sanh lạc bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 


510 . 



344 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề hỷ 


- Trưởng cảnh như:... 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho uẩn 
tương ưng đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Trưởng duyên. 

511. 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn đồng sanh hỷ sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh hỷ sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) đồng sanh hỷ làm duyên cho tâm chuyển tộc (gotrabhũ) 
bằng Vô gián duyên. 

Nên trình bày tất cả câu duyên theo nhân này. 

- Tâm thuận thứ (anuỉoma) làm duyên cho tâm dũ tịnh (vodanã). 

- Tâm chuyển tộc (gotrabhũ) làm duyên cho đạo; tâm dũ tịnh (vodanã) làm duyên 
cho đạo, đạo làm duyên cho quả, quả làm duyên cho quả; tâm thuận thứ (anuloma) 
làm duyên cho quả nhập thiền đồng sanh hỷ bằng Vô gián duyên. 

512. 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn đồng sanh hỷ sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh lạc sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) đồng sanh hỷ làm duyên cho tâm chuyển tộc (gotrabhũ) 
đồng sanh lạc bằng Vô gián duyên. 

- Tâm thuận thứ ịanuloma) đồng sanh hỷ làm duyên cho tâm dũ tịnh (vodanã) đồng 
sanh lạc,... tóm tắt... tâm thuận thứ (anuloma) đồng sanh hỷ làm duyên cho quả 
nhập thiền đồng sanh lạc bằng Vô gián duyên (anantara paccayo). 

513. 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Vô gián duyên: 

- Tâm tử (cuti) đồng sanh hỷ làm duyên cho tâm sanh (upapattỉcỉtta) đồng sanh xả 
bằng Vô gián duyên. 

- Tâm hộ kiếp (bhavanga) đồng sanh hỷ làm duyên cho khán môn (ãvajjana) bằng 
Vô gián duyên. 

- Tâm quả ý thức giới đồng sanh hỷ làm duyên cho tâm tố (kiriyã) ý thức giới bằng 
Vô gián duyên. 

- Tâm hộ kiếp (bhavanga) đồng sanh hỷ làm duyên cho tâm hộ kiếp khách 
(agantuka) đồng sanh xả bằng Vô gián duyên. 

- Thiện, bất thiện đồng sanh hỷ làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) đồng sanh xả, 
tâm tố (kiriyã) làm duyên cho tâm quả sơ khởi (vutthãna) đồng sanh xả; tâm quả 
ịphala) làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) đồng sanh xả bằng Vô gián duyên. 

514. , , , 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Vô 

gián duyên: 

- Uẩn đồng sanh hỷ sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh hỷ và đồng sanh 
lạc sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) đồng sanh hỷ làm duyên cho tâm chuyển tộc (gotrabhũ) 
đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Vô gián duyên,... tóm tắt... 

- Tâm thuận thứ (anuloma) đồng sanh hỷ làm duyên cho quả nhập thiền đồng sanh hỷ 
đồng sanh lạc bằng Vô gián duyên. 


515 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


345 


Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn đồng sanh lạc sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh lạc sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) đồng sanh lạc làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ) đồng 
sanh lạc bằng Vô gián duyên,... tóm tắt... 

- Tâm thuận thứ (anuloma) đồng sanh lạc làm duyên cho quả nhập thiền đồng sanh 
lạc bằng Vô gián duyên. 

516. 

Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn đồng sanh lạc sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh hỷ sanh sau 
sau,... tóm tắt... 

- Tâm thuận thứ (anuloma) đồng sanh lạc làm duyên cho quả nhập thiền đồng sanh 
hỷ bằng Vô gián duyên. 

517. 

Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Vô gián duyên: 

- Tâm tử (cuti) đồng sanh lạc làm duyên cho tâm sanh (upapatticitta) đồng sanh xả 
bằng Vô gián duyên. 

- Tâm hộ kiếp (bhavanga) đồng sanh lạc làm duyên cho khán môn (ãvajjana) bằng 
Vô gián duyên. 

- Thân thức đồng sanh lạc làm duyên cho ý giới quả bằng Vô gián duyên. 

- Ý thức giới quả đồng sanh lạc làm duyên cho ý thức giới tố (kiriyã) bằng Vô gián 
duyên. 

- Tâm hộ kiếp (bhavanga) đồng sanh lạc làm duyên cho tâm hộ kiếp đồng sanh xả 
bằng Vô gián duyên. 

- Thiện, bất thiện đồng sanh lạc làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna); tố (kiriyã) 
làm duyên cho tâm quả sơ khởi (vutthãna); quả làm duyên cho quả sơ khởi đồng 
sanh xả bằng Vô gián duyên. 

518. 

Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Vô 

gián duyên: 

- Uẩn đồng sanh lạc sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh hỷ và đồng sanh 
lạc sanh sau sau,... tóm tắt... 

- Tâm thuận thứ (anuloma) đồng sanh lạc làm duyên cho quả nhập thiền đồng sanh 
hỷ và đồng sanh lạc bằng Vô gián duyên. 

519. 

Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Vô gián duyên: 

- Khán môn (ãvajjana) làm duyên cho ngũ thức (vinnãna) bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn đồng sanh xả sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh xả sanh sau sau,... 
tóm tắt... 

- Tâm thuận thứ (anuloma) đồng sanh xả làm duyên cho quả nhập thiền đồng sanh 
xả; xuất thiền diệt, tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền 
bằng Vô gián duyên. 

520. 

Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Vô gián duyên: 

- Tâm tử (cuti) đồng sanh xả làm duyên cho tâm sanh (upapatticitta) đồng sanh hỷ; 

- Khán môn (ãvajjana) làm duyên cho uẩn đồng sanh hỷ; 



346 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề hỷ 


- Ý giới quả đồng sanh xả làm duyên cho ý thức giới quả đồng sanh hỷ; tâm hộ kiếp 
(bhavanga) đồng sanh xả làm duyên cho tâm hộ kiếp đồng sanh hỷ (pĩti)', 

- Thiện, bất thiện đồng sanh xả làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna)\ 

- Tâm tố (kiriyã) làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna)', 

- Quả làm duyên cho quả sơ khởi đều bằng đồng sanh hỷ. 

- Xuất thiền diệt (nirodha) tâm Phi tuởng phi phi tuởng xứ làm duyên cho quả nhập 
thiền đồng sanh hỷ bằng Vô gián duyên. 

521. 

* Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh lạc... 

* ... Chu pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Vô gián duyên:... Đây nên quyết theo 
ý nghĩa như trước. 

522. 

Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ... pháp 
đồng sanh lạc... pháp đồng sanh xả bằng Vô gián duyên: 

- Tâm tử (cuti) đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho tâm sanh 
(upapatticitta) đồng sanh xả. 

- Tâm hộ kiếp (bhavanga) đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho khán môn 
(ãvajjana)\ ý thức giới quả đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho ý thức 
giới tố (kiriyã); tâm hộ kiếp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho tâm hộ 
kiếp đồng sanh xả; thiện, bất thiện đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho 
quả sơ khởi (vutthãna); tố (kiriyã) làm duyên cho quả sơ khởi, quả ịphala) làm 
duyên cho quả sơ khởi đều là đồng sanh xả bằng Vô gián duyên. 

523. 

Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và 
đồng sanh lạc bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh 
hỷ và đồng sanh lạc sanh sau sau,... tóm tắt... 

- Tâm thuận thứ (anuloma) đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho quả nhập 
thiền đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Vô gián duyên. 

524. 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Liên tiếp duyên: Cũng như 
Vô gián duyên. 

525. 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Đồng sanh duyên: 

1 uẩn đồng sanh hỷ làm duyên cho 3 uẩn bằng Đồng sanh duyên, 2 uẩn làm duyên 
cho 2 uẩn bằng Đồng sanh duyên 

Như phần liên quan ịpaticcavãra), đồng sanh (sahajãta) có 10 câu đề. 

526. 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Hỗ tương duyên, Y chỉ 
duyên. Nên sắp 10 câu. 

527. 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y: Nương đức tin mạnh có thể bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh 
tịnh giới bằng tâm đồng sanh hỷ,... Thiện đồng sanh hỷ phát sanh; quán ngộ... đạo,... 
nhập thiền phát sanh, gây ngã mạn, chấp tà kiến bằng tâm đồng sanh hỷ. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


347 


- Nương trì giới, đa văn, xả, trí đồng sanh hỷ mạnh có thể bố thí, nguyện giữ ngũ 
giới,... gây ngã mạn, chấp tà kiến bằng tâm đồng sanh hỷ. 

- Nương ái,... si, ngã mạn, tà kiến... vọng dục đồng sanh hỷ mạnh có thể bố thí, 
nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, thiền đồng sanh hỷ nhập thiền phát sanh 
bằng tâm đồng sanh hỷ,... lấy của không cho, nói láo, đâm thọc, thêu lời, lướt qua 
lấy của, cướp từ nhà, cướp giựt theo đường, tà dâm, giết dân vườn, giết người chợ 
bằng tâm đồng sanh hỷ. 

- Nương đức tin đồng sanh hỷ mạnh, trì giới, đa văn, xả, trí, ái, si, ngã mạn, tà kiến... 
vọng dục làm duyên cho đức tin đồng sanh hỷ, trì giới, đa văn, xả, trí, ái, si, ngã 
mạn, tà kiến... vọng dục {(patthanã) bằng Cận y duyên. 

528. 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Vô gián cận y và Thuần cận y; 

- Thuần cận y: Nương đức tin đồng sanh hỷ mạnh có thể bố thí,... nhập thiền phát 
sanh, gây ngã mạn, chấp tà kiến bằng tâm đồng sanh lạc. 

- Nương tâm trì giới đồng sanh hỷ mạnh có thể đa văn, xả, trí, ái, si, ngã mạn, tà 
kiến... nương vọng dục {(patthanã) mạnh có thể bố thí... nhập thiền bằng tâm đồng 
sanh lạc. 

- ... lấy của không cho... giết dân đô thị bằng tâm đồng sanh lạc. 

- Nương đức tin đồng sanh hỷ mạnh... vọng dục làm duyên cho đức tin đồng sanh 
lạc,... vọng dục và thân thức thọ lạc bằng Cận y duyên. 

529. y 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin đồng sanh hỷ mạnh có thể bố thí,... thông phát 
sanh, nhập thiền phát sanh... chấp tà kiến bằng tâm đồng sanh xả. 

- Nương trì giới đồng sanh hỷ mạnh,... vọng dục có thể bố thí... giết dân đô thị bằng 
tâm đồng sanh xả. 

- Nương đức tin... vọng dục đồng sanh hỷ mạnh làm duyên cho đức tin, vọng dục 
đồng sanh xả bằng Cận y duyên. 

530. 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Cận 
y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin đồng sanh hỷ mạnh có thể bố thí,... chấp tà kiến 
bằng tâm đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc. 

- Nương trì giới... vọng dục đồng sanh hỷ mạnh có thể bố thí... giết dân đô thị... bằng 
tâm đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc. 

- Nương đức tin... vọng dục đồng sanh hỷ mạnh làm duyên cho đức tin, vọng dục 
đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Cận y duyên. 

531. 

Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Vô gián cận y và Thuần cận y; 

- Thuần cận y như: Nương đức tin đồng sanh lạc mạnh có thể bố thí,... chấp tà kiến 
bằng tâm đồng sanh lạc. 

- Nương trì giới, vọng dục, thân thức đồng sanh lạc mạnh có thể bố thí... giết dân 
thành thị bằng tâm đồng sanh lạc. 



348 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề hỷ 


- Nương đức tin đồng sanh lạc... vọng dục, thân thức đồng sanh lạc làm duyên cho 
đức tin, vọng dục, thân thức đồng sanh lạc bằng Cận y duyên. 

532. 

Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Vô gián cận y và Thuần cận y; 

- Thuần cận y như: Nương đức tin đồng sanh lạc mạnh có thể bố thí,... chấp tà kiến 
bằng tâm đồng sanh hỷ. 

- Nương giới, vọng dục, thân thức đồng sanh lạc mạnh có thể làm cho bố thí... giết 
dân thành thị bằng tâm đồng sanh hỷ. 

- Nương đức tin đồng sanh lạc... vọng dục... thân thức đồng sanh lạc làm duyên cho 
đức tin, vọng dục đồng sanh hỷ bằng Cận y duyên. 

533. 

Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin đồng sanh lạc mạnh làm duyên cho bố thí,... thông 
(abhinnã)... chấp tà kiến bằng tâm đồng sanh xả. 

- Nương giới, vọng dục và thân thức đồng sanh lạc mạnh có thể làm cho bố thí... Sát 
dân thành thị bằng tâm đồng sanh xả. 

- Nương đức tin đồng sanh lạc... vọng dục... thân thức đồng sanh lạc mạnh làm duyên 
cho đức tin, vọng dục đồng sanh xả bằng Cận y duyên. 

534. 

Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Cận 
y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin đồng sanh lạc mạnh có thể bố thí,... chấp tà kiến 
bằng tâm đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc. 

- Nương trì giới... vọng dục và thân thức đồng sanh lạc mạnh có thể bố thí... cho đến 
giết dân thảnh thị bằng tâm đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc. 

- Nương đức tin đồng sanh lạc... vọng dục... thân thức đồng sanh lạc làm duyên cho 
đức tin, vọng dục đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Cận y duyên. 

535. 

Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin đồng sanh xả mạnh làm duyên cho bố thí, thông 
phát sanh... chấp tà kiến bằng tâm đồng sanh xả. 

- Nương trì giới... vọng dục đồng sanh xả làm duyên cho bố thí... giết dân thảnh thị 
bằng tâm đồng sanh xả. 

- Nương đức tin... vọng dục đồng sanh xả mạnh làm duyên cho đức tin và vọng dục 
đồng sanh xả bằng Cận y duyên. 

536. 

Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Vô gián cận y và Thuần cận y; 

- Thuần cận y nhu nương đức tin đồng sanh xả mạnh có thể bố thí... chấp tà kiến 
bằng tâm đồng sanh hỷ. 

- Nương trì giới... vọng dục đồng sanh xả mạnh có thể bố thí,... sát dân chúng bằng 
tâm đồng sanh hỷ. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


349 


- Nương đức tin... vọng dục đồng sanh xả mạnh làm duyên cho đức tin vọng dục 
đồng sanh hỷ bằng Cận y duyên. 

537. 

Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y nhu nương đức tin đồng sanh xả mạnh có thể bố thí... chấp tà kiến 
bằng tâm đồng sanh lạc. 

- Nương trì giới... vọng dục đồng sanh xả có thể bố thí... sát dân chúng bằng tâm 
đồng sanh lạc. 

- Nương đức tin... vọng dục đồng sanh xả làm duyên cho đức tin... vọng dục đồng 
sanh lạc và thân thức đồng sanh lạc bằng Cận y duyên. 

538. 

Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Cận y 
duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y nhu nương đức tin đồng sanh xả mạnh có thể bố thí... chấp tà kiến 
bằng tâm đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc. 

- Nương trì giới... vọng dục đồng sanh xả mạnh có thể bố thí... sát dân chúng bằng 
tâm đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc. 

- Nương đức tin... vọng dục đồng sanh xả làm duyên cho đức tin... vọng dục đồng 
sanh lạc bằng Cận y duyên. 

539. 

Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Cận 
y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc mạnh có thể bố 
thí... chấp tà kiến bằng tâm đồng sanh hỷ. 

- Nương trì giới... vọng dục đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc có thể bố thí... giết dân 
chúng bằng tâm đồng sanh hỷ. 

- Nương đức tin... vọng dục đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho đức tin, 
vọng dục đồng sanh hỷ bằng Cận y duyên. 

540. 

Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Cận 
y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc mạnh có thể bố 
thí... chấp tà kiến bằng tâm đồng sanh lạc. 

- Nương trì giới... vọng dục đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc mạnh có thể bố thí... giết 
dân chúng bằng tâm đồng sanh lạc. 

- Nương đức tin... vọng dục đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho đức tin... 
vọng dục đồng sanh lạc và thân thức đồng sanh lạc bằng Cận y duyên. 

541. 

Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Cận 
y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc mạnh có thể bố 
thí... thông (abhinnã) phát sanh... chấp tà kiến bằng tâm đồng sanh xả. 

- Nương trì giới... vọng dục đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc mạnh có thể bố thí... Sát 
dân chúng bằng tâm đồng sanh xả. 

- Nương đức tin... vọng dục đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho đức tin... 
vọng dục đồng sanh xả bằng Cận y duyên. 



350 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề hỷ 


542. 

Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và 

đồng sanh lạc bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nưong đức tin đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc mạnh có thể làm 
cho bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới (uposathakamma),... Thiền 
đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc phát sanh. 

- Quán ngộ,... đạo... nhập thiền... ngã mạn... chấp tà kiến bằng tâm đồng sanh hỷ và 
đồng sanh lạc. 

- Nưong trì giới... đa văn, xả, trí, ái, si, ngã mạn, tà kiến đồng sanh hỷ và đồng sanh 
lạc... nương vọng dục mạnh có thể bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh 
giới, thiền đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc; quán ngộ,... đạo... nhập thiền bằng tâm 
đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc. 

- Lấy của không cho, nói láo, đâm thọc, thêu lời, lướt qua lấy của, cướp từ nhà, cướp 
giựt theo đường, tà dâm, giết dân vườn, giết người chợ bằng tâm đồng sanh hỷ và 
đồng sanh lạc. 

- Nương đức tin đồng... vọng dục đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc mạnh làm duyên 
cho đức tin... vọng dục đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Cận y duyên. 

543. , . . , 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng cố hưởng duyên: 

- Uẩn đồng sanh hỷ sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh hỷ sanh sau sau 
bằng Cố hưởng duyên. 

- Tâm thuận tùng (anuloma) đồng sanh hỷ làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ) 
đồng sanh hỷ; tâm thuận thứ làm duyên cho dũ tịnh (anuloma)', tâm chuyển tộc 
(gotrabhũ) làm duyên cho đạo; tâm dũ tịnh (anuỉoma) làm duyên cho tâm đạo bằng 
Cố hưởng duyên. 

544. 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng cố hưởng duyên: 

- Uẩn đồng sanh hỷ sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh lạc sanh sau sau 
bằng Cố hưởng duyên. 

- Tâm thuận thứ đồng sanh hỷ làm duyên cho tâm chuyển tộc (gotrabhũ) đồng sanh 
lạc bằng Cố hưởng duyên. 

- Tâm thuận thứ đồng sanh hỷ làm duyên cho tâm dũ tịnh (vodanã) đồng sanh lạc 
bằng Cố hưởng duyên. 

- Tâm chuyển tộc đồng sanh hỷ làm duyên cho tâm đạo đồng sanh lạc, tâm dũ tịnh 
(vodanã) đồng sanh hỷ làm duyên cho tâm đạo đồng sanh lạc bằng cố hưởng 
duyên. 

545. 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng cố 
hưởng duyên: 

- Uẩn đồng sanh hỷ sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh hỷ và đồng sanh 
lạc sanh sau sau bằng cố hưởng duyên,... tóm tắt... 

- dũ tịnh (vodanã) đồng sanh hỷ làm duyên cho đạo đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc 
bằng Cố hưởng duyên. 

Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh lạc... pháp đồng sanh hỷ... pháp 
đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng cố hưởng duyên, tóm tắt... 


546 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


351 


Nên sắp theo cách hỷ (piti). 

547 . 

Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng cố hưởng duyên: 

- Uẩn đồng sanh xả sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh xả sanh sau sau 
bằng Cố hưởng duyên. 

- Tâm dũ tịnh đồng sanh xả làm duyên cho đạo đồng sanh xả bằng cố hưởng duyên. 

548 . 

Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ... pháp 
đồng sanh lạc... pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng cố hưởng duyên: 

- Uẩn đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh 
hỷ và đồng sanh lạc sanh sau sau bằng cố hưởng duyên,... tóm tắt. 

- Tâm dũ tịnh (vodanã) đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho đạo đồng sanh 
hỷ và đồng sanh lạc bằng cố hưởng duyên. 

549 . 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Nghiệp duyên có Đồng 
sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh (Sahạịãta) như: Tư đồng sanh hỷ làm duyên cho uẩn tưong ưng bằng 
Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh: Tư đồng sanh hỷ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng 
Nghiệp duyên. 

- Biệt thời (Nãnãkhanika) như tư đồng sanh hỷ làm duyên cho uẩn quả bằng Nghiệp 
duyên. 

550 . 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Nghiệp duyên có Đồng 
sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư đồng sanh hỷ làm duyên cho uẩn tương ưng đồng sanh lạc bằng 
Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh: Tư đồng sanh hỷ làm duyên cho uẩn tương ưng 
đồng sanh lạc bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư đồng sanh hỷ làm duyên cho uẩn quả đồng sanh lạc bằng Nghiệp 
duyên. 

551 . 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Nghiệp duyên: 

Biệt thời như: Tư đồng sanh hỷ làm duyên cho uẩn quả đồng sanh xả bằng Nghiệp 
duyên. 

552 . 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng 
Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư đồng sanh hỷ làm duyên cho uẩn tương ưng đồng sanh hỷ và 
đồng sanh lạc bằng Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh:... 

- Biệt thời như: Tư đồng sanh hỷ làm duyên cho uẩn quả đồng sanh hỷ và đồng sanh 
lạc bằng Nghiệp duyên. 

553 . 

Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh lạc... Nên sắp 4 cách theo như đã 
giải. 

554 . 

* Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Nghiệp duyên có Đồng 
sanh và Biệt thời: 



352 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề hỷ 


* ... Pháp đồng sanh hỷ bằng Nghiệp duyên: Biệt thời như... 

* ... Pháp đồng sanh lạc bằng Nghiệp duyên: Biệt thời như: Tư đồng sanh xả... 

* ... Pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Nghiệp duyên: Biệt thời như: Tư đồng 
sanh xả... 

* ... Pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ... Nên sắp 4 
câu. 

Người biết nên sắp rộng theo đồng sanh hỷ. 

555 . 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Quả duyên: 

- 1 uẩn quả đồng sanh hỷ làm duyên cho 3 uẩn bằng Quả duyên, 2 uẩn làm duyên cho 

- Sát-na tục sinh: 1 uẩn đồng sanh hỷ làm duyên cho 3 uẩn, 2 uẩn làm duyên cho 2 
uẩn. 

Cũng như phần liên quan (paticcavãra) trong Nhân duyên, nên phân rộng 10 câu như 
thế. 

556 . 

* Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Thực duyên,... bằng Quyền 
duyên, bằng Thiền duyên, bằng Đạo duyên, bằng Tương ưng duyên, bằng Hiện hữu 
duyên. 

Sắp rộng 10 câu. 

* ... Bằng Vô hữu duyên, bằng Ly duyên. 

Vô hữu duyên và Ly duyên như Vô gián duyên. 

* ... Bằng Bất ly duyên. 

557 . 

Nhân 10, Cảnh 16, Trưởng 16, Vô gián 16, Liên tiếp 16, Đồng sanh 10, Hỗ tương 10, 
Y chỉ 10, Cận y 16, cố hưởng 10, Nghiệp 16, Quả 10, Thực, Quyền, Thiền, Đạo, 
Tưong ưrig, Hiện hữu tất cả đều có 10 câu; Vô hữu 16, Ly 16, Bất ly 10. 

Người biết nên sắp theo thuận tùng trong tam đề thiện. 

Dứt cách thuận tùng 

558 . 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

559 . 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

560 . 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Cảnh duyên, bằng Cận y 
duyên. 

561 . 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

562 . \ ^ 

Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 


563 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


353 


Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

564 . ... 

Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Cảnh duyên, bằng Cận y 
duyên, bằng Nghiệp duyên. 

565 . 

Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

566 . 

Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

567 . 

Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Cảnh duyên, bằng Cận y 
duyên, bằng Nghiệp duyên. 

568 . 

Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Cảnh duyên, bằng Cận y 
duyên, bằng Nghiệp duyên. 

569 . 

Pháp đồng sanh xả làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Cảnh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

570 . 

Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

571 . ' 

Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

572 . 

Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Cảnh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

573 . 

Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và 
đồng sanh lạc bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng 
Nghiệp duyên. 

574 . 

Phi Nhân 16, phi Cảnh, phi Trưởng, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Đồng sanh, phi Hỗ 
tương, phi Y chỉ, phi Cận y, phi Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi cố Hưởng, phi Nghiệp, 
phi Quả, phi Thực, phi Quyền, phi Thiền, phi Đạo, phi Tương ưng, phi Bất tương ưng, 
phi Hiện hữu, phi Vô hữu, phi Ly, phi Bất ly tất cả đều có 16. 

Người biết nên sắp theo phần nghịch (paccanĩya). 

Dứt cách đổi lập 

575 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 10, phi Trưởng 10, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Cận y, phi 
Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi cố Hưởng, phi Nghiệp, phi Quả, phi Thực, phi Quyền, 
phi Thiền, phi Đạo, phi Bất tương ưng, phi Vô hữu, phi Ly 16, tất cả đều có 10. 

Người biết nên sắp cách thuận, nghịch (anuloma, paccanĩya) 

Dứt cách thuận và nghịch 


576 . 



354 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề hỷ 


* Phi Nhân duyên có Cảnh 16, Trưởng, Vô gián, Liên tiếp đều có 16; Đồng sanh 10, Hỗ 
tưcmg 10, Y chỉ 10, Cận y 16, cố hưởng 10, Nghiệp 16, Quả 10, Thực 10, Quyền 10, 
thiền 10, Đạo 10, Tương ưng 10, Hiện hữu 10, Vô hữu 16, Ly 16, Bất ly 10. 

Người biết nên sắp theo thuận (anuloma), nghịch (paccanĩya). 

Dứt cách thuận và nghịch 
Het tam đề hỷ đề thứ 7 chỉ có bẩy nhiêu 


TAM ĐÈ Sơ ĐẠO (DASSANATTKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

577 . 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uấn liên quan 1 uấn sơ đạo tuyệt trừ (dassanenapahãtabbadhamma), 2 uấn liên 
quan 2 uẩn. 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ và phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ 
sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn sơ đạo tuyệt trừ. 

* Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn sơ đạo tuyệt trừ; 2 uẩn và sắc nương 
tâm sanh liên quan 2 uẩn. 

578 . 

* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn ba đạo cao tuyệt trừ, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do 
Nhân duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp ba 
đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên (hetupaccayo): 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn ba đạo cao tuyệt trừ 
(bhãvanãyapahãtabba), 2 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uẩn. 

579 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, 2 
uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ, 2 uẩn và sắc tục sinh liên quan 2 uẩn; vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật; 
3 đại sung (mahãbhũta) liên quan 1 đại sung; 2 đại sung liên quan 2 đại sung; sắc 
nương tâm sanh, sắc tục sinh (katattãrũpa) thuộc sắc y sinh (upãdãrũpa) liên quan 
đại sung. 




Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


355 


580 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chu pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn sơ đạo tuyệt trừ và sắc đại sung. 

581 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chu pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn ba đạo cao tuyệt trừ và đại sung. 

582 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn sơ đạo tuyệt trừ, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

583 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn ba đạo cao tuyệt trừ, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

584 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ ịnevadassanena 
nabhãvanãyapahãtabba), 2 uấn liên quan 2 uấn. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, 2 uẩn liên 
quan 2 uẩn, uẩn liên quan vật (vatthu). 

585 . 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Truởng duyên có 3 
câu. 

* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Truởng duyên 
có 3 câu. 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do Truởng duyên: 

3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh liên quan 1 uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, 2 
uẩn và sắc nuơng tâm sanh liên quan 2 uẩn, 3 đại sung liên quan 1 đại sung, 2 đại sung 
liên quan 2 đại sung, sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chu pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Truởng duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn sơ đạo tuyệt trừ và đại sung (mahãbhũta). 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chu pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Truởng duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn ba đạo cao tuyệt trừ và đại sung. 

586 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Vô gián duyên, do 
Liên tiếp duyên: 

Trùng nhu Cảnh duyên 

587 . 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Đồng sanh duyên có 3 
câu: 

* ... Ba đạo cao (bhãvanãya)... có 3 câu. 



356 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề sơ đạo 


* ... Phi Sơ đạo (nevadassanena)...: 

... liên quan 1 đại sung,... sắc ngoại (bãhirarũpa),... sắc vật thực,... sắc âm dương... 
người Vô tưởng:... 1 đại sung 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Đồng sanh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn sơ đạo tuyệt trừ và đại sung (mahãbhũta). 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Đồng sanh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn ba đạo cao tuyệt trừ và đại sung. 

588 . 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Hỗ tương duyên: Có 1 
câu. 

* ... Ba đạo cao tuyệt trừ... 1 câu. 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do Hỗ tương duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, 2 uẩn liên 

quan 2 uẩn, vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật (vatthu); 3 đại sung liên quan 1 đại 

sung, 2 đại sung liên quan 2 đại sung, sắc ngoại (bãhirarũpa), sắc vật thực, sắc âm 
dương... 

- Người Vô tưởng:... 2 đại sung liên quan 2 đại sung. 

589 . 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Y chỉ duyên: Cũng 
như Nhân duyên. 

* ... Do Cận y duyên... có 3 câu. 

* ... Do Tiền sanh duyên... có 3 câu, không có tục sinh. 

* ... Do Cố hưởng duyên... không có quả tục sinh. 

* ... Do Nghiệp duyên: sắc đại sung nội bộ (ajjhattikarũpã) và người Vô tưởng: sắc đại 
sung đầy đủ. 

590 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do Quả duyên: 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn quả. Sát-na tục sinh: Vật liên quan 
uẩn, uẩn liên quan vật, 1 đại sung... sắc nương tâm sanh và sắc tục sinh thuộc y sinh 
liên quan sắc đại sung. 

591 . 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Thực duyên: 

Đầy đủ sắc đại sung nội bộ (ajjhattikamahãbhũtarũpã) sắc vật thực (ãhãrasamutth 
ãnarũpã). 

* ... Do Quyền duyên như Nghiệp duyên. 

* ... Do Thuyền duyên, do Đạo duyên như Nhân duyên. 

* ... Do Tương ưng duyên như Cảnh duyên. 

* ... Do Bất tương ưng duyên như Bất tương ưng duyên trong tam đề thiện. 

* ... Do Hiện hữu duyên như Đồng sanh duyên. 




Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


357 


* ... Do VÔ hữu duyên,... do Ly duyên, do Bất ly duyên. 

592 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Truởng 9, Vô gián 3, Liên tiếp 3; Đồng sanh 9, Hỗ tuơng 3, Y chỉ 9, 
Cận y 3, Tiền sanh 3, cố huởng 3, Nghiệp 9, Quả 1, Thực 9, Quyền 9, Thiền 9, Đạo 9, 
Tuơng ung 3, Bất tuơng ung 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 9. 

Bài này, nguời biết rành nên sắp theo thuận tùng. 

Dứt cách thuận tùng 

593 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi. 

594 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân 
duyên: 

Si đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh phóng dật. 

595 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh liên quan 1 uẩn vô nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ,... liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ, 2 uẩn liên quan 2 uẩn; vật ịvatthu) liên quan uẩn, uẩn liên quan vật 
(vatthu); 3 đại sung liên quan 1 đại sung, sắc nuơng tâm sanh sắc tục sinh thuộc y 
sinh liên quan đại sung; sắc ngoại,... sắc vật thực,... sắc âm duơng... 

- Nguời Vô tuởng: 3 đại sung liên quan 1 đại sung, sắc tục sinh thuộc y sinh liên 
quan đại sung. 

596 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi 
Nhân duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn sơ đạo tuyệt trừ. 

597 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do 
phi Nhân duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn ba đạo cao tuyệt trừ. 

598 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 

- Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, vật 
liên quan uẩn,... 1 đại sung... sắc ngoại,... sắc vật thực,... sắc âm duơng... 

- Nguời Vô tuởng: 1 đại sung... 

599 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chu pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn sơ đạo tuyệt trừ và đại sung (mahãbhũtarũpa). 


600 . 



35S 


Vị trí - Tam đề - Tam đề sơ đạo 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chu pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn ba đạo cao tuyệt trừ và đại sung. 

601 . 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Truởng duyên: 

Sắp đầy đủ nhu Nhân duyên (Hetupaccayo). 

* ... Do phi Vô gián duyên, do phi Liên tiếp duyên, do phi Hỗ tuơng duyên, do phi Cận y 
duyên... 

602 . 

* ... Do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn liên quan 1 uẩn sơ đạo tuyệt trừ. 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi 
Tiền sanh duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn sơ đạo tuyệt trừ. 

* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ... 

3 uẩn liên quan 1 uẩn Vô sắc ba đạo cao tuyệt trừ, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ... 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn Vô sắc phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, 2 uẩn liên quan 2 
uẩn; sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ, 2 uẩn và sắc tục sinh liên quan 2 uẩn, vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật, 
3 đại sung liên quan 1 đại sung, sắc ngoại,... sắc vật thực,... sắc âm duơng... 

- Nguời Vô tuởng: 1 đại sung... 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chu pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn sơ đạo tuyệt trừ và sắc đại sung (mahãbhũta 
rũpa). 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chu pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn ba đạo cao tuyệt trừ và đại sung. 

603 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Hậu sanh duyên; 
do phi Cố huởng duyên, do phi Nghiệp duyên: 

Tu (cetanã) sơ đạo tuyệt trừ liên quan uẩn sơ đạo tuyệt trừ. 

604 . 

* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Nghiệp 
duyên: 

Tu (cetanã) ba đạo cao tuyệt trừ liên quan uẩn ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


359 


- Tư phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ,... sắc ngoại,... sắc vật thực,... sắc âm dương... 

- Người Vô tưởng: 1 đại sung... 

605 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Quả duyên: 

Như phi Trưởng duyên... không có tục sinh. 

606 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do phi Thực duyên: 

Sắc ngoại,... sắc âm dương... người Vô tưởng: 1 đại sung... 

607 . 

... Liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do phi Quyền duyên: 

Sắc ngoại,... sắc vật thực,... sắc âm dương... 1 đại sung... người Vô tưởng: sắc mạng 
quyền liên quan sắc đại sung. 

608 . 

... Liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do phi Thiền duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh ngũ thức (vinnãna), 2 uẩn... sắc ngoại,... sắc vật 
thực,... sắc âm dương... 

Người Vô tưởng: 1 đại sung... 

609 . 

... Liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do phi Đạo duyên: 

Vô nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. Sát-na tục sinh vô nhân... 1 đại sung... 
sắc ngoại,... sắc vật thực,... sắc âm dương... Người Vô tưởng:... 1 đại sung... 

610 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi 
Tương ưng duyên: 

Cũng như Cảnh duyên (ãrammanapaccayo). 

611 . 

* ... Pháp sơ đạo tuyệt trừ... do phi Bất tương ưng duyên: 

... liên quan 1 uẩn cõi Vô sắc sơ đạo tuyệt trừ. 

* ... Pháp ba đạo cao tuyệt trừ... do phi Bất tương ưng duyên: 

... 1 uẩn cõi Vô sắc ba đạo cao tuyệt trừ. 

* ... Do phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do phi Bất tương ưng duyên: 

... liên quan 1 uẩn cõi Vô sắc phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ; sắc ngoại,... sắc 
vật thực,... sắc âm dương... Người Vô tưởng... 

612 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ... do phi Vô 
hữu duyên, do phi Ly duyên: 

Cũng như phi Cảnh duyên. 

613 . 

Phi Nhân 3; phi Cảnh 5, phi Trưởng 9, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tương 5, 
phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 5, phi Bất tương 
ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

Biết rồi nên sắp đếm. 


Dứt cách đổi lập 



360 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề sơ đạo 


614 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 5, phi Trưởng 9, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tương 
5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi 
Quả 9, phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

Người biết nên sắp theo như thế. 

Dứt cách thuận nghịch 

615 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3,... Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 
3, Cận y 3, Tiền sanh 3, cố hưởng 3, Nghiệp 3, Quả 1, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 
2, Tương ưng 3, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 3. 

Người biết nên sắp theo như thế này. 

Dứt cách thuận và nghịch 
Hetphần liên quan ịpaịiccavãra) 

Phần Đồng Sanh (Sahajãtavãra) 

616 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ đồng sanh pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn đồng sanh 1 uẩn sơ đạo tuyệt trừ, 2 uẩn đồng sanh... 

Phần đồng sanh (sahajãta) như phần liên quan (paticca) 

Phần Ỷ Trượng (Paccạịavãra) 

617 . 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp ba đạo cao tuyệt trừ có 3 câu. 

618 . 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, 2 

uẩn... 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn, vật nhờ cậy uẩn, uẩn nhờ cậy vật, 3 đại sung nhờ cậy 
1 đại sung, sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh nhờ cậy đại sung; uẩn phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật. 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do 
Nhân duyên: 

Uẩn sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật. 

* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do 
Nhân duyên: 

Uẩn ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật. 

* Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật, sắc nương tâm sanh nhờ cậy đại sung. 

* Chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


361 


Uẩn ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật, sắc nưong tâm sanh nhờ cậy đại sung. 

619 . 

* Pháp so đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp so đạo tuyệt trừ và phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn so đạo tuyệt trừ và vật, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật. 

* Pháp phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp so đạo tuyệt trừ và phi so 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc nưong tâm sanh nhờ cậy uẩn so đạo tuyệt trừ và đại sung. 

* Chư pháp so đạo tuyệt trừ và phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp so 
đạo tuyệt trừ và phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn so đạo tuyệt trừ và vật, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật. sắc nưong 
tâm sanh nhò cậy uẩn so đạo tuyệt trừ và đại sung. 

620 . 

* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi so đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn ba đạo cao tuyệt trừ và vật,... 2 uẩn và vật. 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẩn ba đạo cao tuyệt trừ và đại sung. 

* Chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp 
ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn ba đạo cao tuyệt trừ và vật,... 2 uẩn và vật (vatthu); sắc nương 
tâm sanh nhờ cậy uẩn ba đạo cao tuyệt trừ và đại sung. 

621 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn sơ đạo tuyệt trừ,... 2 uẩn. 

622 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn ba đạo cao tuyệt trừ. 

623 . 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ sanh ra do Cảnh duyên: 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ,... 2 uẩn, 
uẩn nhờ cậy vật, nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, thân thức nhờ cậy thân xứ. 

- Uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật. 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do 
Cảnh duyên: 

Uẩn sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật. 

* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do 
Cảnh duyên: 

Uẩn ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật (vatthu). 


624 . 



362 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề sơ đạo 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn sơ đạo tuyệt trừ và vật,... 2 uẩn nhờ cậy 2 và vật 

625 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn ba đạo cao tuyệt trừ và vật, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật. 

626 . 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Trưởng duyên: đầy đủ; 
tục sinh không có. 

* ... Do Vô gián duyên, do Liên tiếp duyên như Cảnh duyên. 

627 . 

* ... Do Đồng sanh duyên:... 1 uẩn sơ đạo tuyệt trừ, có 3 câu. 

* ... Pháp ba đạo cao tuyệt trừ... có 3 câu. 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do Đồng sanh duyên: 

- 3 uẩn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, 2 
uẩn nhờ cậy 2 uẩn. Sát-na tục sinh: Vật nhờ cậy uẩn, uẩn nhờ cậy vật, 3 đại sung 
nhờ cậy 1 đại sung,... sắc ngoại,... sắc vật thực,... sắc âm dương... nhờ cậy đại sung. 

- Người Vô tưởng: 1 đại sung... 

- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ,... thân thức nhờ cậy thân xứ. uẩn phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ nhờ cậy vật. 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do do 
Đồng sanh duyên: 

Ngoại ra như Nhân duyên (Hetupaccayo). 

628 . 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Hỗ tương duyên, do Y 
chỉ duyên, do Cận y duyên, do Tiền sanh duyên không có tục sinh. 

* ... Do Cố hưởng duyên không có tục sinh và quả. 

* ... Do Nghiệp duyên, do Quả duyên, do Thực duyên, do Quyền duyên, do Thiền 
duyên, do Đạo duyên, do Tương ưng duyên, do Bất tương ưng duyên, do Hiện hữu 
duyên, do Vô hữu duyên, do Ly duyên, do Bất ly duyên. 

629 . 

Nhân 17, Cảnh 7, Trưởng 17, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 17, Hỗ tương 7, Y chỉ 
17, Cận y 7, Tiền sanh 7, cố hưởng 7, Nghiệp 17, Quả 1, Thực 17, Quyền 17, Thiền 
17, Đạo 17, Tương ưng 7, Bất tương ưng 17, Hiện hữu 17, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 17; 
Nên sắp như thế. 

Dứt cách thuận tùng (anuloma) 

630 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi. 

631 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân 
duyên: Si đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh phóng dật. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


363 


632 . 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh nhò cậy 1 uẩn vô nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: Vật nhờ cậy uẩn, uẩn nhờ cậy vật. sắc ngoại,... sắc vật 
thực,... sắc âm duơng... 

- Nguời Vô tuởng:... 

- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ,... thân thức nhờ cậy thân xứ, uẩn vô nhân phi sơ đạo 
phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật. 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do phi Nhân 
duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi nhờ cậy vật ịvatthu). 

* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do phi 
Nhân duyên: 

Si đồng sanh phóng dật nhờ cậy vật (vatthu). 

633 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy chu pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ... do phi Nhân duyên: Si đồng sanh hoài nghi nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài 
nghi và vật ịvatthu). 

634 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chu pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ... do phi Nhân duyên: Si đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh 
phóng dật và vật ịvatthu). 

635 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi 
Cảnh duyên: sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy uẩn sơ đạo tuyệt trừ. 

636 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do 
phi Cảnh duyên: sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy uẩn ba đạo cao tuyệt trừ. 

637 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ sanh ra do phi Cảnh duyên: 

- Sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh nhờ cậy uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, vật 
nhờ cậy uẩn,... nhờ cậy 1 đại sung thuộc sắc ngoại,... sắc vật thực,... sắc âm duơng... 

- Nguời Vô tuởng... 

638 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy chu pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ... do phi Cảnh duyên: sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy uẩn sơ đạo tuyệt trừ và 
đại sung. 

639 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chu pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Cảnh duyên: sắc nuơng tâm sanh nhờ 
cậy uẩn ba đạo cao tuyệt trừ và sắc đại sung. 


640 . 



364 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề sơ đạo 


* Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Truởng duyên: Nhu 
Đồng sanh duyên. 

* ... Do phi Vô gián duyên, do phi Liên tiếp duyên, do phi Hỗ tuơng duyên, do phi Cận y 
duyên. 

641 . 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Tiền sanh 
duyên: ... nhờ cậy 1 uẩn cõi Vô sắc sơ đạo tuyệt trừ. 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi 
Tiền sanh duyên: sắc nuơng tâm sanh nhò cậy uẩn sơ đạo tuyệt trừ. 

642 . 

* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp ba đạo cao tuyệt trừ... do phi Tiền sanh duyên: 

... 1 uấn cõi Vô sắc ba đạo cao tuyệt trừ (bhãvanãyapahãtabba). 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp ba đạo cao tuyệt trừ... do phi 
Tiền sanh duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy uẩn ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ... do phi Tiền sanh duyên: 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn cõi Vô sắc phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, sắc nuơng tâm 
sanh nhờ cậy uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh nhờ cậy uẩn, vật nhờ cậy uẩn, uẩn nhờ cậy vật,... 1 đại 
sung... sắc ngoại,... sắc vật thực,... sắc âm duơng... 

- Nguời Vô tuởng: 1 đại sung... 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo 
phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy uẩn sơ đạo tuyệt trừ và đại sung. 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chu pháp đạo cao tuyệt trừ và phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do phi Tiền sanh duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy uẩn ba đạo cao tuyệt trừ và đại sung 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ... do phi Hậu sanh duyên, phi cố huởng duyên... 

643 . 

* ... Do phi Nghiệp duyên: 

Tu (cetanã) sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy uẩn sơ đạo tuyệt trừ. 

* ... Pháp ba đạo cao tuyệt trừ... do phi Nghiệp duyên: 

... Tu (cetanã) ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy uẩn ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nghiệp duyên: 

Tu (cetanã) phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy uẩn phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ... sắc ngoại,... sắc vật thực,... sắc âm duơng... 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi 
Nghiệp duyên: 

Tu (cetanã) sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật (vatthu) 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


365 


* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do 
phi Nghiệp duyên: 

Tu (cetanã) ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật. 

644 . 

* Pháp so đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp so đạo tuyệt trừ và phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tu (cetanã) so đạo tuyệt trừ nhờ cậy uẩn so đạo tuyệt trừ và vật. 

* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chu pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi so đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tu ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy uẩn ba đạo cao tuyệt trừ và vật ịvatthu). 

645 . 

* Pháp so đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp so đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Quả duyên: đầy đủ, 
không có tục sinh. 

* ... Do phi Thực duyên: 

... sắc ngoại,... sắc âm duong... nguời Vô tuởng... 

* ... Do phi Quyền duyên: 

... sắc ngoại,... sắc vật thực,... sắc âm duơng... nguời Vô tuởng: sắc mạng quyền 
nhờ cậy sắc đại sung. 

* ... Do phi Thiền duyên: 

... ngũ thức (vinnãna),... sắc ngoại... nguời Vô tuởng... 

* ... Do phi Đạo duyên: 

3 uẩn và sắc nuong tâm sanh liên quan 1 uẩn vô nhân phi so đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ. Sát-na tục sinh vô nhân: 1 đại sung... nguời Vô tuởng. 

* ... Do phi Tuơng ung duyên: 

* ... Do phi Bất tuơng ung duyên: 

... nhờ cậy 1 uẩn cõi Vô sắc so đạo tuyệt trừ, 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn cõi Vô sắc ba đạo 
cao tuyệt trừ. 

* Pháp phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhò cậy pháp phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ... 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ,... 2 uẩn,... sắc ngoại,... sắc 
vật thực,... sắc âm duơng... Nguời Vô tuởng... 

* ... Do phi Vô hữu duyên,... do phi Ly duyên:... 

646 . 

Phi nhân 7, phi Cảnh 5, phi Truởng 17, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tuơng 5, 
phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 17, phi cố huởng 17, phi Nghiệp 7, phi 
Quả 17, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 5, phi Bất 
tuơng ung 5, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

Dứt cách đoi lập 

647 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 5,... phi Truởng 17, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ 
tuơng 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 17, phi cố huởng 17, phi Nghiệp 
7, phi Quả 17, phi Tuơng ung 5, phi Bất tuơng ung 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

Dứt cách thuận nghịch 



366 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề sơ đạo 


648 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 7,... vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 7, Hỗ tương 7, Y chỉ 7, 
Cận y 7, Tiền sanh 7, cố hưởng7, Nghiệp 7, Quả 1, Thực 7, Quyền 7, Thiền 7, Đạo 6, 
Tương ưng 7, Bất tương ưng 7, Hiện hữu 7, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 7. 

Nên sắp như thế. 

Dứt cách thuận và nghịch 
Het phần ỷ trượng (paccaya) 

Nên sắp phần y chỉ (nissayavãra) như phần ỷ trượng (paccaya) 

Phần Hòa Họp (Sansatthavãra) 

649 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ hòa họp pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn sơ đạo tuyệt trừ, 2 uẩn hòa họp 2 uẩn. 

650 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ hòa họp pháp ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

... hòa họp 1 uẩn ba đạo cao tuyệt trừ. 

651 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ hòa họp pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ... 

... 3 uẩn hòa họp 1 uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... Sát-na tục sinh:., hòa 
họp 1 uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

652 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ hòa họp pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 

Tất cả câu nhị đề (duka) sắp rộng đều có 3 tất cả. 

653 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Trưởng3, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, 
Cận y 3, Tiền sanh 3, cố hưởng 3, Quả 1, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, Tương 
ưng 3, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 3. 

Dứt cách thuận tùng (anuloma) 

654 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ hòa họp pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi hòa họp uẩn đồng sanh hoài nghi. 

655 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ hòa họp pháp ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân 
duyên: 

Si đồng sanh phóng dật hòa họp uẩn đồng sanh phóng dật. 

656 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ hòa họp pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn vô nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... Sát-na tục sinh 
vô nhân... 

657 . 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ hòa họp pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Trưởng duyên... do 
phi Tiền sanh duyên, do phi Hậu sanh, do phi cố hưởng duyên, do phi Nghiệp duyên, 
do phi Quả duyên. 

* ... Do phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do phi Thiền duyên:... ngũ thức (vihhãna). 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


367 


* ... Do phi Đạo duyên:... VÔ nhân... 

* Phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do phi Bất tương ưng duyên có 3 câu. 

658 . 

Phi Nhân 3; phi Trưởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tưoTig ưng 3. 

Hetphần nghịch (paccanĩya) 

659 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 3,... phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Bất tương ưng 3. 

Dứt cách thuận và nghịch 

660 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3,... Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 
3, Cận y 3, Tiền sanh 3, cố hưởng 3, Nghiệp 3, Quả 1, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 
2, Tương ưng 3, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 3. 

Dứt cách thuận và nghịch 
Hetphần hòa hợp 

Phần Tương ưng (Sampayuttavãra) 

661 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ hòa họp pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

Phần tương ưng (sampayutta) như phần hòa họp (sahsattha) 

Phần Nhan Đề (Paiihãvãra) 

662 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra bằng Nhân duyên: 
Nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. 

663 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Nhân duyên: 

Nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Nhân duyên. 

664 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ bằng Nhân duyên: 

Nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng 
Nhân duyên. 

665 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng Nhân duyên: 
Nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. 

666 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Nhân duyên. 

667 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo 
phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh 
bằng Nhân duyên. 



368 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề sơ đạo 


668 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 

tuyệt trừ... 

- Nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc 
nuơng tâm sanh bằng Nhân duyên. 

- Sát-na tục sinh: Nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tuơng 
ung và sắc tục sinh bằng Nhân duyên. 

669 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Cảnh duyên: 

- Ái sơ đạo tuyệt trừ thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan (ãrabbha) ái sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra, tà kiến sanh ra, hoài nghi và uu sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. 

- Tà kiến thỏa thích rất hân hoan, do đó, khai đoan ái sơ đạo tuyệt trừ phát sanh, tà 
kiến phát sanh, hoài nghi sanh và uu sơ đạo tuyệt trừ phát sanh. 

- Hoài nghi mở mối cho hoài nghi sanh, tà kiến sanh, uu sơ đạo tuyệt trừ sanh; uu sơ 
đạo tuyệt trừ mở mối cho uu sơ đạo tuyệt trừ sanh, hoài nghi sanh ra. 

670 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 

Cảnh duyên: 

- Chu Thánh phản khán phiền não sơ đạo đã tuyệt trừ, rõ phiền não đã từng sanh; 
quán ngộ (vipassana) uẩn sơ đạo tuyệt trừ bằng vô thuờng, khổ não, vô ngã. 

- Tha tâm thông rõ lòng nguời tề toàn (hội hiệp) tâm sơ đạo tuyệt trừ. 

- Uẩn sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tuỳ nghiệp 
thông, vị lai thông và khán môn bằng Cảnh duyên. 

671 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên: 

- Ái ba đạo cao tuyệt trừ thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan (ãrabbha) ái ba đạo 
cao tuyệt trừ sanh, phóng dật sanh, uu ba đạo cao tuyệt trừ sanh. 

- Phóng dật khai đoan phóng dật ba đạo cao tuyệt trừ sanh; uu ba đạo cao tuyệt trừ 
mở mối cho uẩn ba đạo cao tuyệt trừ sanh, phóng dật sanh. 

672 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Cảnh duyên: 

- Ái ba đạo cao tuyệt trừ thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan (ãrabbha) ái sơ đạo 
tuyệt trừ sanh, tà kiến phát sanh, hoài nghi sanh và uu sơ đạo tuyệt trừ sanh. 

- Phóng dật mở mối cho tà kiến sanh, hoài nghi sanh, uu sơ đạo tuyệt trừ sanh. 

- ưu ba đạo cao tuyệt trừ mở mối cho uu sơ đạo tuyệt trừ sanh, tà kiến sanh, hoài 
nghi sanh. 

673 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 

Cảnh duyên: 

- Chu Thánh phản khán phiền não ba đạo cao đã tuyệt trừ, phản khán phiền não hạn 
chế, rõ phiền não đã từng sanh; quán ngộ uẩn ba đạo cao tuyệt trừ bằng lối vô 
thuờng, khổ não, vô ngã. 

- Tha tâm thông rõ lòng nguời tề toàn tâm ba đạo cao tuyệt trừ. 

- Uẩn ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp 
thông, vị lai thông và khán môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 


674 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


369 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 

tuyệt trừ bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ 5 giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi nhớ lại; nhớ thiện đã 
từng làm chứa để truớc kia. 

- Xuất thiền phản khán thiền; chu Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán Níp 
Bàn. Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), đạo, quả và 
khán môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

- Quán ngộ (vipassanã) nhãn bằng vô thuờng, khổ não, vô ngã... 

- ... Nhĩ,... tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc,.. Vật. 

- Quán ngộ uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng lối vô thuờng, khổ não, vô 
ngã. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng... 

- Tha tâm thông rõ lòng nguời tề toàn tâm phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ, 

- Vô sở hữu xứ làm duyên cho Phi tuởng phi phi tuởng xứ, 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Cảnh duyên. 

- Xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Cảnh duyên. 

- Uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, 
túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông và khán môn bằng Cảnh duyên. 

675 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng 

Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ 5 giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi thỏa thích rất hân hoan, 
do đó khai đoan (ãrabbha) cho ái, tà kiến, hoài nghi và uu sơ đạo tuyệt trừ phát 
sanh. 

- Nhớ thiện đã từng làm chứa để. xuất thiền thỏa thích thiền do đó khai đoan ái sơ 
đạo tuyệt trừ... tà kiến, hoài nghi sanh ra. 

- Sau khi thiền hoại, uu sơ đạo tuyệt trừ phát sanh. 

- Thỏa thích rất hân hoan nhãn, thỏa thích rất hân hoan nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, 
khí, vị, xúc,... vật... 

- Thỏa thích rất hân hoan uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, do đó khai đoan ái 
sơ đạo tuyệt trừ... tà kiến, hoài nghi sanh ra. 

676 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng 

Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi thỏa thích rất hân 
hoan, do đó khai đoan (ãrabbha) ái, phóng dật và uu ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. 
Nhớ thiện đã từng làm chứa để truớc kia. 

- Xuất thiền phản kh án thiền;... nhãn... vật... thỏa thích uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ do đó mở mối cho ái, phóng dật và uu ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. 

677 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Truởng duyên có 

Truởng cảnh và Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Nặng về ái sơ đạo tuyệt trừ rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng 
đó rồi ái, tà kiến sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. 

- Nặng về tà kiến rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái, tà kiến (thuộc phần) 
sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. 



370 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề sơ đạo 


- Trưởng đồng sanh như: Trưởng sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng 
Trưởng duyên. 

678 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
bằng Trưởng duyên. 

679 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương ưng và 
sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

680 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng Trưởng duyên 
có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Nương về ái ba đạo cao tuyệt trừ rồi thỏa thích rất hân hoan, do 
nặng đó rồi ái ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương ưng 
bằng Trưởng duyên. 

681 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Trưởng duyên: 
Trưởng cảnh như: Nặng về ái ba đạo cao tuyệt trừ rồi thỏa thích rất hân hoan, do 
nặng đó rồi ái, tà kiến sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. 

682 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh (cittasamutthãrũpa). 

683 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo 
phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương ưng 
và sắc nương tâm sanh. 

684 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi 
nặng về đó mới nhớ lại,... Thiện đã từng làm chứa để. xuất thiền nặng về thiền rồi 
phản khán. 

- Chư thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán, nặng về quả rồi phản khán, nặng về 
Níp Bàn rồi phản khán. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), đạo và quả bằng 
Trưởng duyên. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 
uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 


685 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


371 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Truởng duyên: 

- Truởng cảnh nhu: Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi 
nặng về đó thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó mà ái, tà kiến sơ đạo tuyệt trừ mới 
phát sanh. Nặng về thiện đã từng làm chứa để rồi... 

- Xuất thiền nặng về thiền rồi... 

- ... Vật... Nặng về uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ rồi thỏa thích rất hân hoan, 
do nặng đó rồi ái, tà kiến phần sơ đạo tuyệt trừ mới phát sanh. 

686 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ... 

- Truởng cảnh nhu: Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi 
thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi mới làm cho ái ba đạo cao tuyệt trừ phát 
sanh. 

- ... Thiện đã từng làm chứa để truớc kia. Nặng về uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái ba đạo cao tuyệt trừ phát 
sanh. 

687 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Vô gián duyên: 

Uẩn sơ đạo tuyệt trừ sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn sơ đạo tuyệt trừ sanh sau 
sau bằng Vô gián duyên. 

688 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Uẩn sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián duyên. 

689 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng Vô gián 
duyên: 

Uẩn ba đạo cao tuyệt trừ sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn ba đạo cao tuyệt trừ 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

690 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Vô gián duyên: 

Uẩn ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho quả sơ khởi bằng Vô gián duyên. 

691 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), tâm thuận thứ làm 
duyên cho tâm dũ tịnh (vodanã), tâm chuyển tộc làm duyên cho tâm đạo, tâm dũ 
tịnh làm duyên cho tâm đạo, tâm đạo làm duyên cho tâm quả, tâm quả làm duyên 
cho tâm quả; tâm thuận thứ làm duyên cho quả nhập thiền; xuất thiền diệt tâm Phi 
tuởng phi phi tuởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

692 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ... 

Khán môn (ãvajjana) làm duyên cho uẩn sơ đạo tuyệt trừ bằng Vô gián duyên. 


693 . 



372 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề sơ đạo 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Vô gián duyên 

Khán môn (ãvajjana) làm duyên cho uẩn ba đạo cao tuyệt trừ bằng Vô gián duyên. 

694 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Liên tiếp duyên: Nhu 
Vô gián duyên. 

695 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Đồng sanh duyên: Có 
3 câu. 

696 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ... có 3 câu. 

697 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ bằng Đồng sanh duyên: 

- 1 uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 3 uẩn và sắc nuơng tâm 
sanh bằng Đồng sanh duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh: uẩn làm duyên cho vật bằng Đồng sanh duyên; vật (vatthu) làm 
duyên cho uẩn, 1 đại sung làm duyên cho 3 đại sung; đại sung làm duyên cho sắc 
nuơng tâm sanh,... sắc ngoại,... sắc vật thực... sắc âm duơng... 

- Nguời Vô tuởng... 

698 . 

Chu pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp 
phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Uẩn sơ đạo tuyệt trừ và đại sung làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh. 

699 . 

Chu pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 
pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Đồng sanh duyên: 

Uẩn ba đạo cao tuyệt trừ và đại sung làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh. 

700 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Hỗ tuơng duyên: 

1 uẩn sơ đạo tuyệt trừ... 

701 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ... 

1 uẩn ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 3 uẩn. 

702 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ... 

- 1 uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 3 uẩn bằng Hỗ tuơng 
duyên, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh: 1 uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 3 uẩn và 
vật bằng Hỗ tuơng duyên, 2 uẩn... uẩn làm duyên cho vật, vật làm duyên cho uẩn, 1 
đại sung làm duyên cho 3 đại sung bằng Hỗ tuơng duyên 

- Nguời Vô tuởng... 

703 . 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Y chỉ duyên có 3 câu. 

* ... 3 đạo cao... có 3 câu. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


373 


* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ... 

- 1 uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 3 uẩn và sắc nuơng tâm 
sanh, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh: uẩn làm duyên cho vật, vật làm duyên cho uẩn, 1 đại sung... nguời 
Vô tuởng... 

- Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức... thân xứ làm duyên cho thân thức; vật... 

704 . 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Y 
chỉ duyên... 

Vật ịvatthu) làm duyên cho uẩn sơ đạo tuyệt trừ bằng Y chỉ duyên. 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ... 

Vật làm duyên cho uẩn ba đạo cao tuyệt trừ bằng Y chỉ duyên. 

705 . 

Chu pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp 
sơ đạo tuyệt trừ bằng Y chỉ duyên: 

1 uẩn sơ đạo tuyệt trừ và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Y chỉ duyên, 2 uẩn... 

706 . 

Chu pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp 
phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Uẩn sơ đạo tuyệt trừ và đại sung làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh. 

707 . 

Chu pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 
pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng Y chỉ duyên: 

1 uẩn ba đạo cao tuyệt trừ và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Y chỉ duyên, 2 uẩn... 

708 . 

Chu pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 
pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Y chỉ duyên: 

Uẩn ba đạo cao tuyệt trừ và đại sung làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh. 

709 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Cận y duyên có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y nhu: Nuơng ái sơ đạo tuyệt trừ mạnh có thể sát sanh, trộm cuóp... phá 
hòa họp Tăng. 

- Nuơng sân sơ đạo tuyệt trừ... si... tà kiến... vọng dục (patthãna) có thể sát sanh,... 
phá hòa họp Tăng. 

- Ái sơ đạo tuyệt trừ... sân, si, tà kiến... vọng dục làm duyên cho ái, sân, si, tà kiến, 
vọng dục phần sơ đạo tuyệt trừ bằng Cận y duyên. 

710 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... có Vô 
gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y nhu nuơng ái sơ đạo tuyệt trừ mạnh có thể bố thí, nguyện giữ ngũ giới, 
thọ trì thanh tịnh giới...tóm tắt... nhập thiền phát sanh. 

- Nuơng sân... vọng dục phần sơ đạo tuyệt trừ mạnh có thể bố thí,... nhập thiền phát 
sanh. 



374 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề sơ đạo 


- Nương ái sơ đạo tuyệt trừ mạnh... sân, si, tà kiến... vọng dục làm duyên cho đức tin, 
trí, thân lạc, thân khổ và quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

711 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y duyên 
có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nương ái ba đạo cao tuyệt trừ, sân, si, ngã mạn,... vọng dục 
(patthanã) mạnh làm duyên cho ái ba đạo cao tuyệt trừ, sân, si, ngã mạn, vọng dục 
bằng Cận y duyên. 

712 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Cận y duyên có 
Cảnh cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương ái ba đạo cao tuyệt trừ mạnh có thể sát sanh... phá hòa họp 
Tăng. 

- Nương sân ba đạo cao tuyệt trừ mạnh... si... ngã mạn...vọng dục mạnh có thể sát 
sanh, phá hòa họp Tăng. 

- Nương ái ba đạo cao tuyệt trừ... sân, si, ngã mạn... vọng dục mạnh làm duyên cho ái 
sơ đạo tuyệt trừ, sân, si, tà kiến, vọng dục mạnh bằng Cận y duyên. 

- Nương dục ái trong vật phẩm của mình (chandarãga sakabhanda) làm duyên cho 
dục ái trong vật phẩm của người khác (chandarãga parabhanda) bằng Cận y duyên. 

- Dục ái trong vật yêu mến của mình làm duyên cho dục ái trong vật yêu mếm của 
ngưì khác bằng Cận y duyên. 

713 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương ái ba đạo cao tuyệt trừ mạnh có thể bố thí... cho đến nhập 
thiền phát sanh. 

- Nương sân ba đạo cao tuyệt trừ... si, ngã mạn, vọng dục mạnh có thể bố thí... cho 
đến nhập thiền phát sanh. 

- Nương ái ba đạo cao tuyệt trừ... sân, si, ngã mạn... vọng dục mạnh làm duyên cho 
đức tin, quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

714 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y; 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể bố thí cho đến nhập thiền phát sanh. 

- Nương trì giới mạnh có thể đa văn, xả thí (cãga), trí, thân lạc, thân khổ, âm dương, 
vật thực... chỗ ở mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh. 

- Nương sức tin mạnh... trì giới, đa văn, xả, trí, thân lạc, thân khổ, âm dương, vật 
thực... chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin, trí, thân lạc, thân khổ và quả nhập thiền 
bằng Cận y duyên. 

715 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh... chấp tà kiến... nương giới... chỗ ở mạnh có 
thể sát sanh... phá hòa hợp Tăng. 

- Nương đức tin... chỗ ở mạnh làm duyên cho ái, sân, si, ngã mạn, vọng dục sơ đạo 
tuyệt trừ bằng Cận y duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


375 


716 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y nhu: Nuơng đức tin mạnh gây ngã mạn; nuơng giới... trí, thân lạc, thân 
khổ, âm duơng, vật thực... chỗ ở mạnh có thể gây ngã mạn. 

- Nuơng đức tin, trí, thân lạc, thân khổ, âm duơng, vật thực chỗ ở làm duyên cho ái, 
sân, si, ngã mạn, vọng dục phần ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y duyên. 

717 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh nhu: Quán ngộ (vipassanã) nhãn bằng lối vô thuờng, khổ não, vô 
ngã. Quán ngộ nhĩ... tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, vật ịvatthu)... 

- Thiên nhãn (dibbacakkhu) thấy sắc, thiên nhĩ (dibbasota) nghe tiếng, sắc xứ làm 
duyên cho nhãn thức... xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Tiền sanh duyên. 

- Vật tiền sanh nhu: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức... thân xứ làm duyên cho thân 
thức; vật làm duyên cho uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Tiền sanh 
duyên. 

718 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh nhu: thỏa thích rất hân hoan nhãn do đó khai đoan ái, tà kiến, hoài 
nghi và uu về phần sơ đạo tuyệt trừ phát sanh... 

- Thỏa thích rất hân hoan vật ịvatthu) do đó khai đoan ái, tà kiến, hoài nghi và uu về 
phần sơ đạo tuyệt trừ phát sanh. 

- Vật tiền sanh nhu: Vật làm duyên cho uẩn sơ đạo tuyệt trừ bằng Tiền sanh duyên. 

719 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh nhu: Thỏa thích rất hân hoan nhãn, do đó khai đoan ái, phóng dật và 
uu về phần ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. 

- ... Nhĩ...Thân, sắc,... xúc... thỏa thích rất hân hoan vật do đó khai đoan nhĩ,... ái, 
phóng dật và uu về phần ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. 

- Vật tiền sanh nhu vật làm duyên cho uẩn ba đạo cao tuyệt trừ bằng Tiền sanh. 

720 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh nhu: uẩn sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho thân ấy sanh truớc bằng Hậu 
sanh duyên. 

721 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh nhu: uẩn ba đạo cao tuyệt trừ sanh sau sau làm duyên cho thân ấy sanh 
truớc bằng Hậu sanh duyên. 

722 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ bằng Hậu sanh duyên: 



376 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề sơ đạo 


Hậu sanh như uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh sau sau làm duyên cho 
thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 

723 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng cố hưởng duyên: 

Uẩn sơ đạo tuyệt trừ sanh trước trước làm duyên cho uẩn sanh sau sau bằng cố 
hưởng duyên. 

724 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng cố hưởng 
duyên: 

Uẩn ba đạo cao tuyệt trừ sanh trước trước làm duyên cho uẩn sanh sau sau bằng cố 
hưởng duyên. 

725 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ bằng cố hưởng duyên: 

- Uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh trước trước làm duyên cho uẩn sanh 
sau sau bằng cố hưởng duyên. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho tâm chuyển tộc (gotrabhũ)-, tâm thuận thứ 
làm duyên cho tâm dũ tịnh (vodanã)', tâm chuyển tộc làm duyên cho đạo (Magga); 
tâm dũ tịnh làm duyên cho đạo bằng cố hưởng duyên. 

726 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nghiệp duyên. 

727 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh (Sahạịãta) như: Tư sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời (Nãnãkhanika) như: Tư sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn quả và sắc tục 
sinh bằng Nghiệp duyên. 

728 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ bằng Nghiệp duyên: 

Tư sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng 
Nghiệp duyên. 

729 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng Nghiệp 
duyên: 

Tư ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nghiệp duyên. 

730 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Nghiệp duyên: 

Tư ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 

731 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ bằng Nghiệp duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


377 


Tư ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tưong ưng và sắc nưong tâm sanh bằng 
Nghiệp duyên. 

732 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương 
ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh: Tư phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh. 

- Biệt thời (nãnãkhanika) như: Tư phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 
uẩn quả và sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

733 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ bằng Quả duyên: 

- 1 uẩn quả phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương 
tâm sanh bằng Quả duyên. 

- Sát-na tục sinh: uẩn làm duyên cho vật bằng Quả duyên. 

734 . 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Thực duyên: 

... tóm tắt... Đoàn thực (kabalỉkãrãhãra) có 7 câu đề. 

* ... Bằng Quyền duyên: 

Nhãn quyền và sắc mạng quyền có 7 câu 

* ... Bằng Thiền duyên, bằng Đạo duyên, Tương ưng duyên, Bất tương ưng duyên có 
Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Bất 
tương ưng duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất 
tương ưng duyên. 

735 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Bất tương ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: Bài này trùng như sơ đạo tuyệt trừ 
(dassanena) 

736 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ bằng Bất tương ưng duyên: Có Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho sắc nương 
tâm sanh bằng Bất tương ưng duyên. 

- Sát-na tục sinh: uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho sắc tục sinh 
bằng Bất tương ưng duyên, uẩn làm duyên cho vật bằng Bất tương ưng duyên, vật 
làm duyên cho uẩn bằng Bất tương ưng duyên. 

- Tiền sanh như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức... thân xứ làm duyên cho thân 
thức; vật làm duyên cho uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Bất tương ưng 
duyên 

- Hậu sanh như: uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho thân ấy sanh 
trước bằng Bất tương ưng duyên. 


737 . 



37S 


Vị trí - Tam đề - Tam đề sơ đạo 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Bất 
tuơng ung duyên: 

Tiền sanh nhu: Vật làm duyên cho uẩn sơ đạo tuyệt trừ bằng Bất tuơng ung duyên. 

738 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Bất tuơng ung duyên: 

Tiền sanh nhu: Vật (vatthu) làm duyên cho uẩn ba đạo cao tuyệt trừ bằng Bất tuơng 
ung duyên. 

739 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên: 

1 uẩn sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn 

740 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh nhu: uẩn sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Hậu sanh nhu: uẩn sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho thân ấy sanh truớc bằng Hiện 
hữu duyên. 

741 . 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho chu pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên: 

1 uẩn sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho 3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh, 2 uẩn... 

* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ... có 3 câu; nên sắp 
nhu sơ đạo ịdammanena). 

742 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền. 

- Đồng sanh nhu: 1 uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 3 uẩn và 
sắc nuơng tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 

- Sát-na tục sinh: uẩn làm duyên cho vật, vật làm duyên cho uẩn bằng Hiện hữu 
duyên, 1 đại sung... tóm tắt... 

- Nguời Vô tuởng: 1 đại sung... 

- Tiền sanh nhu: Quán ngộ (vỉpassanã) nhãn bằng lối vô thuờng, khổ não, vô ngã... 
quán ngộ nhĩ... thân, sắc,... xúc,... vật bằng lối vô thuờng, khổ não, vô ngã. 

- Thiên nhãn thấy sắc,... thiên nhĩ ịdibbasota) tiếng. 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức... xúc xứ làm duyên cho thân thức. 

- Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức... thân xứ làm duyên cho thân thức. 

- Vật làm duyên cho uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh nhu: uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho thân ấy sanh 
truớc truớc bằng Hiện hữu duyên. Đoàn thực làm duyên cho thân ấy, sắc mạng 
quyền làm duyên cho sắc tục sinh. 

743 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Hiện hữu duyên: 

- Tiền sanh nhu: Thỏa thích rất hân hoan nhãn, do đó khai đoan ái, tà kiến, hoài nghi 
và uu sơ đạo tuyệt trừ phát sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


379 


- Thỏa thích nhĩ... vật; vật làm duyên cho uẩn sơ đạo tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên. 

744 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Hiện hữu duyên: 

- Tiền sanh như: Thỏa thích rất hân hoan nhãn, do đó khai đoan ái, tà kiến và ưu ba 
đạo cao tuyệt trừ phát sanh... 

- Thỏa thích rất hân hoan nhĩ... vật (vatthu). 

- Vật làm duyên cho uẩn ba đạo cao tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên (Atthipaccayo). 

745 . 

Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp 
sơ đạo tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn sơ đạo tuyệt trừ và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu 
duyên, 2 uẩn và vật... 

746 . 

Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp 
phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Hậu sanh, 
Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: uẩn sơ đạo tuyệt trừ và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn sơ đạo tuyệt trừ và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn sơ đạo tuyệt trừ và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh 
bằng Hiện hữu duyên. 

747 . 

Chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 
pháp ba đạo cao tuyệt trừ... nên sắp 2 câu đề. 

748 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Vô hữu duyên, bằng 
Ly duyên, bằng Bất ly duyên. 

749 . 

Nhân 7, Cảnh 8, Trưởng 10, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 
13, Cận y 8, Hậu sanh 3, Tiền sanh 3, cố hưởng 3, Nghiệp 7, Quả 1, Thực 7, Quyền 7, 
Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 
13. Nên đếm nhu thế. 

Dứt cách thuận tùng 

750 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Cảnh duyên,... bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

751 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng 
Nghiệp duyên. 

752 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ bằng Đồng sanh duyên: 


753 . 



380 


VỊ trí - Tam đề - Tam đề sơ đạo 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, 
Đồng sanh duyên, Cận y duyên. 

754 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, bằng 
Cận y duyên. 

755 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

756 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chu pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo 
phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Đồng sanh duyên. 

757 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ bằng Cận y duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền 
sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền 
duyên. 

758 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Cảnh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

759 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Cảnh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

760 . 

Chu pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp 
sơ đạo tuyệt trừ... có Đồng sanh và Tiền sanh. 

761 . 

Chu pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp 
phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... có Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền. 

762 . 

Chu pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 
pháp ba đạo cao tuyệt trừ... có Đồng sanh và Tiền sanh. 

763 . 

Chu pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 
pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... có Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền. 

764 . , , 

Phi Nhân 14, phi Cảnh 14, phi Truởng 14, phi Vô gián 14, phi Liên tiếp 14, phi Đồng 
sanh 10, phi Hỗ tuơng 10, phi Y chỉ 10, phi Cận y 14, phi Tiền sanh 12, phi Hậu sanh 
14, phi Cố huởng 14, phi nghiệp 14, phi Quả 14, phi Thực 14, phi Quyền 14, phi Thiền 
14, phi Đạo 14, phi Tuơng ung 10, phi Bất tuơng ung 8, phi Hiện hữu 8, phi Vô hữu 
14, phi Ly 14, phi Bất ly 8. Nên đếm nhu thế. 

Dứt cách nguợc (paccanĩya) 


Nhân duyên có phi Cảnh 7, phi Truởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ tuơng 
3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi cố huởng 7, phi Nghiệp 7, phi 
Quả 7, phi Thực 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi Tuơng ung 3, phi Bất 
tuơng ung 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. Nên đếm nhu thế. 


765 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


381 


766 . 


* 


Dứt cách thuận và nghịch 

Phi Nhân duyên có Cảnh 8 ,... TrưởnglO, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 9, Hỗ 
tương 3, Y chỉ 13, Cận y 8, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 3, Nghiệp 8, Quả 1, 
Thực 7, Quyền 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô 
hữu 7, Ly 7, Bất ly 13; nên đếm như thế. 

Dứt cách thuận - nghịch 
Tam đề sơ đạo thứ 8 chỉ có bấy nhiêu 


TAM ĐÈ HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 
(DASSANENA PAHÃTABBA HETUKATTKA) 

Phần Liên Quan (Patticcavãra) 

767 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, 2 uẩn... 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 

* Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ,... liên quan 
2 uẩn. 

768 . 

* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh 
ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, 2 uẩn... 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân ba đạo 
cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ,... 2 
uẩn... 

769 . 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 

cao tuyệt trừ, 2 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uẩn, sắc nương tâm sanh liên 

quan si đồng sanh hoài nghi. Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn 

phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, 2 uẩn... Vật liên quan uẩn, uẩn 




3S2 


Vị tri - Tam đề - Tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 


liên quan vật;... liên quan 1 đại sung;... sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y 

sinh liên quan đại sung (mahãbhũtarũpa). 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng liên quan si đồng sanh hoài nghi. 

* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ... 

Uẩn tương ưng liên quan si đồng sanh phóng dật. 

* Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh liên quan si đồng sanh hoài nghi. 

* Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh liên quan si đồng sanh phóng dật. 

770 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và pháp 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh hoài nghi và si, 2 uẩn liên quan 2 uẩn và si. 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung; sắc nương 
tâm sanh liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi và si. 

* Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ liên quan chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ... 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn đồng sanh hoài nghi và si,... liên quan 

2 uẩn và si. 

771 . 

* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh phóng dật và si, 2 uẩn liên quan 2 uẩn và si. 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân ba 
đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và đại sung; sắc 

nương tâm sanh liên quan uẩn đồng sanh phóng dật và si. 

* Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo 
phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn đồng sanh phóng dật và si. 

772 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


383 


* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi. 

* Chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ... do Cảnh duyên: 

3 uẩn và si liên quan 1 uẩn đồng sanh hoài nghi, 2 uẩn và si liên quan 2 uẩn. 

773 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh 
ra do Cảnh duyên có 3 câu, nên phân rộng ra nhu hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
(dassannena pahãtabba hetuka). 

774 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, 2 uẩn liên 
quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: uẩn liên quan vật. 

775 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ... do Cảnh duyên: 

Uẩn tuơng ung liên quan si đồng sanh hoài nghi. 

776 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ... do Cảnh duyên: 

Uẩn tuơng ung liên quan si đồng sanh phóng dật. 

777 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi 
hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh hoài nghi và si, 2 uẩn liên quan 2 uẩn và si. 

778 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chu pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh phóng dật và si, 2 uẩn liên quan 2 uẩn và si 

779 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Truởng duyên có 3 câu, nhu Nhân duyên. 

* ... Liên quan pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ... 3 câu nhu Nhân duyên. 

Truởng ịadhipati) không có si. 

780 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do Truởng duyên: 

3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh liên quan 1 uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ, 2 uẩn... 3 đại sung liên quan 1 đại sung;... sắc nuơng tâm sanh thuộc y 
sinh liên quan đại sung, 

781 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chu pháp hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo ba đạo cao tuyệt trừ... do Truởng duyên: 



384 


Vị tri - Tam đề - Tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 


Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung 
(mahãbhũtarũpa). 

782 . 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân ba 
đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do Trưởng 
duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung. 

* ... Phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do Vô gián duyên, do Liên tiếp 
duyên: Như Cảnh duyên. 

783 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Đồng sanh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ... do Đồng sanh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, si và sắc nương tâm 
sanh liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi. 

* Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ... do Đồng sanh duyên: 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, 2 uẩn và 
sắc nương tâm sanh liên quan 2 uẩn, 3 uẩn với si và sắc nương tâm sanh liên quan 1 
uẩn đồng sanh hoài nghi. 

784 . 

* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh 
ra do Đồng sanh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân ba đạo 
cao tuyệt trừ... do Đồng sanh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, si và sắc nương 
tâm sanh liên quan uẩn đồng sanh phóng dật. 

* Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ... do Đồng sanh duyên: 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, 2 uẩn 
và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uẩn, 3 uẩn với si và sắc nương tâm sanh liên 
quan 1 uẩn đồng sanh phóng dật. 

785 . 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do Đồng sanh duyên: 

- 3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ,... 2 uẩn...; sắc nương tâm sanh liên quan si đồng sanh hoài nghi đồng 
sanh phóng dật. 

- Sát-na tục sinh: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật. 3 đại sung liên quan 1 đại 
sung,... sắc ngoại,... sắc vật thực,... sắc âm dương... người Vô tưởng: 1 đại sung... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


385 


* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ... do Đồng sanh duyên: 

Uẩn tuơng ung liên quan si đồng sanh hoài nghi. 

* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ,... tóm tắt... nên sắp nhu Nhân duyên (Hetupaccayo). 

786 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Hỗ tuơng duyên, do Y chỉ duyên, do Cận y duyên, do Tiền sanh duyên, do cố huởng 
duyên, do Nghiệp duyên, do Quả duyên, do Thực duyên, do Quyền duyên, do Thiền 
duyên, do Đạo duyên, do Tuơng ung duyên, do Bất tuơng ung duyên, do Hiện hữu 
duyên, do Vô hữu duyên, do Ly duyên, do Bất ly duyên. 

787 . 

Nhân 17, Cảnh 11, Truởng 9, Vô gián 11, Liên tiếp 11, Đồng sanh 17, Hỗ tuơng 11, Y 
chỉ 17, Cận y 11, Tiền sanh 11, cố huởng 11, nghiệp 17, Quả 1, Thực 17, Quyền 17, 
Thiền 17, Đạo 17, Tuơng ung 11, Bất tuơng ung 17, Hiện hữu 17, Vô hữu 11, Ly 11, 
Bất ly 17. Nên đếm nhu thế. 

Dứt cách thuận tùng (anuloma) 

788 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi. 

789 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân ba đạo 
cao tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh phóng dật. 

790 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh liên quan 1 uẩn vô nhân phi hữu nhân phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh vô nhân: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật (vatthu),.. 1 đại sung 
thuộc sắc ngoại,... sắc vật thực,... sắc âm duơng... nguời Vô tuởng:... 

791 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 

792 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân ba đạo 
cao tuyệt trừ sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ,... đồng sanh hoài 
nghi. 

793 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Cảnh duyên: 

- Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ; 
sắc nuơng tâm sanh liên quan si đồng sanh phóng dật. 



3S6 


Vị tri - Tam đề - Tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 


- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ. 

- Vật liên quan uẩn,... 1 đại sung... tóm tắt; người Vô tưởng (asannatta)... 

794 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Cảnh 
duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung; sắc nương 
tâm sanh liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi và si. 

795 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân ba 
đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi 
Cảnh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và đại sung; sắc 
nương tâm sanh liên quan uẩn đồng sanh phóng dật và si. 

796 . 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do phi Trưởng duyên: Như Đồng sanh duyên. 

* ... Do phi Vô gián duyên, do phi Liên tiếp duyên, do phi Hỗ tương duyên, do phi Cận y 
duyên. 

797 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc:... liên quan 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi liên quan uẩn Vô sắc giới đồng sanh hoài nghi, sắc nương 
tâm sanh liên quan uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 

* Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ... 

3 uẩn và si liên quan 1 uẩn Vô sắc giới đồng sanh hoài nghi,... 2 uẩn... 

* ... liên quan pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ... tóm tắt... như sơ đạo ịdassanattika) 
có 3 câu. 

798 . 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn cõi Vô sắc phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ;... 
2 uẩn...; sắc nương tâm sanh liên quan uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ; sắc nương tâm sanh liên quan si đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng 
dật. 

- Sát-na tục sinh... tóm tắt... 

- Người Vô tưởng:... 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


387 


Uẩn tương ưng liên quan si đồng sanh hoài nghi. 

* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Uẩn tương ưng liên quan si Vô sắc giới đồng sanh phóng dật. 

799 . 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Tiền 
sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh hoài nghi và si (moha). 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và sắc đại sung; sắc 
nương tâm sanh liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi và si. 

800 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Tiền sanh duyên. 
Theo đây nên sắp thành 2 câu. 

801 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
phi Hậu sanh, do phi cố hưởng duyên, do phi Nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 

802 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ... do 
phi Nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt 
trừ. 

803 . 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do phi Nghiệp duyên: 

Tư phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan uẩn phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ;... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ... do phi Nghiệp duyên: 

Tư tương ưng liên quan si đồng sanh hoài nghi. 

* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ... 

Tư tương ưng liên quan si đồng sanh phóng dật. 

804 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi 
hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Tư tương ưng liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi và si. 

805 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tư tương ưng liên quan uẩn đồng sanh phóng dật và si. 



3SS 


Vị tri - Tam đề - Tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 


806 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
phi Quả duyên: Không có tục sinh (patỉsandhỉ). 

807 . 

* ... Phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do phi Thực duyên: 

... sắc ngoại... sắc âm duơng... nguời Vô tuởng... 

* ... Do phi Quyền duyên: 

Sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm duơng... nguời Vô tuởng... sắc mạng quyền liên 
quan đại sung. 

* ... Do phi Thiền duyên: ngũ thức (vinnana), nên sắp đại sung (mahãbhũtarũpa). 

* ... Do phi Đạo duyên: 

... 1 uẩn vô nhân phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ; nguời Vô 
tuởng... 

* ... Do phi Tuơng ung duyên... 

808 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
phi Bất tuơng ung duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ (dassanenapahãtabba 
hetuka). 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do phi Bất tuơng ung duyên: 

Cõi Vô sắc: Si đồng sanh hoài nghi liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi. 

* Chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Bất tuơng ung duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn và si liên quan 1 uẩn đồng sanh hoài nghi... 2 uẩn... 

809 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh 
ra do phi Bất tuơng ung duyên: 

Cõi Vô sắc: ba đạo cao (bhavanãya) có 3 câu. 

810 . 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Bất tuơng ung duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ,... liên quan 2 uẩn;... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm duơng... nguời Vô 
tuởng... 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do phi Bất tuơng ung duyên: 

Cõi Vô sắc: Uẩn tuơng ung liên quan si đồng sanh hoài nghi. 

* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ sanh ra do phi Bất tuơng ung duyên: 

Cõi Vô sắc: Uẩn tuơng ung liên quan si đồng sanh phóng dật. 

811 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi 
hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Bất tuơng ung duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


389 


Cõi Vô sắc: 3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh hoài nghi và si,... liên quan 2 uẩn. 

812 . 

* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chu pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Bất tuơng ung 
duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh phóng dật và si,... liên quan 2 uẩn. 

* ... Do phi Vô hữu duyên, do phi Ly duyên. 

813 . 

Phi Nhân 3; phi Cảnh 5, phi Truởng 17, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tuơng 5, 
phi Cận y 5, phi Tiền sanh 13, phi Hậu sanh 17, phi cố huởng 17, phi Nghiệp 7, phi 
Quả 17, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 5, phi Bất 
tuơng ung 11, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. Nên đếm nhu thế. 

Dứt cách nghịch (paccanĩya) 

814 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 5,... phi Truởng 17, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ 
tuơng 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 13, phi Hậu sanh 17, phi cố huởng 17, phi nghiệp 
17, phi Quả 17, phi Tuơng ung 5, phi Bất tuơng ung 11, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. Nên 
đếm như thế này. 

Dứt cách thuận tùng và đoi lập 

815 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3,... Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 
3, Cận y 3, Tiền sanh 3, cố hưởng 3, Nghiệp 3, Quả 1, Thực 3, Quỵền 3, Thiền 3, Đạo 
3, Tương ưng 3, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 3, nên sắp như 
thế. 

Dứt cách nghịch và thuận 
Het phần liên quan (paticca) 

Phần đồng sanh (sahajatavãra) như phần liên quan (paựcca) 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) 

816 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Nhân duyên có 3 câu: 

Như phần liên quan ịpaticcavãra) 

* ... Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ... có 3 câu. Như phần liên quan (Paticcavãra). 

* ... Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo phi 3 
đạo cao... có 1 câu, như phần liên quan (paựccavãra). 

Uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy (paticca) vật (vatthu). 

817 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật, uẩn tương ưng nhờ cậy si đồng sanh 
hoài nghi. 

* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng nhờ cậy si đồng sanh phóng dật. 



390 


Vị tri - Tam đề - Tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 


* Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật, sắc nương tâm sanh nhờ cậy đại sung; 
uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh nhò cậy si đồng sanh hoài nghi. 

* Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật, sắc nương tâm sanh nhò cậy đại 
sung; uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh nhờ cậy si đồng sanh phóng dật. 

818 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật (vatthu)... 2 uẩn..., 3 uẩn liên 
quan 1 uẩn đồng sanh hoài nghi và si, 2 uẩn liên quan 2 uẩn và si. 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung; sắc nương 
tâm sanh nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi và đại sung. 

* Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ... 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và vật; 
sắc nương tâm sanh nhò cậy uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung; 3 uẩn và sắc 
nương tâm sanh nhò cậy 1 uẩn đồng sanh hoài nghi và si. 

819 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

820 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Cảnh duyên: Có 3 câu; như phần liên quan Cảnh duyên: 

* ... ba đạo cao tuyệt trừ có 3 câu như phần liên quan. 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, 2 uẩn... 

Sát-na tục sinh: uẩn nhờ cậy vật, nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ,.. Thân thức nhờ cậy 
thân xứ; uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật. 

821 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 

Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật; uẩn tương ưng nhờ cậy si đồng sanh 
hoài nghi. 

* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ... do Cảnh duyên: 

Uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật, uẩn tương ưng nhờ cậy si đồng sanh 
phóng dật. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


391 


* Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do Cảnh duyên: 

Uẩn đồng sanh hoài nghi và si nhờ cậy vật (vatthu). 

* Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do 
Cảnh duyên: 

Uẩn đồng sanh phóng dật nhờ cậy vật (vatthu). 

822 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do Cảnh duyên: 

3 uẩn nhò cậy 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật,... 2 uẩn...; 3 uẩn nhờ cậy 1 

uẩn đồng sanh hoài nghi và si, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn và si. 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do Cảnh duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi và vật ịvatthu). 

* Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ... 

3 uẩn và si nhò cậy 1 uẩn đồng sanh hoài nghi và vật... 2 uẩn và vật. 

823 . 

* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và vật,... 2 uẩn...; 3 uẩn nhờ cậy 

1 uẩn đồng sanh phóng dật và si, 2 uẩn... 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu ba đạo 
cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Cảnh 
duyên: 

Si ịmoha) đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh phóng dật và vật. 

* Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo 
phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn và si nhò cậy 1 uẩn đồng sanh phóng dật và vật... 2 uẩn và... 

824 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Trưởng duyên có 3 câu. 

... ba đạo cao tuyệt trừ có 3 câu. 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do Trưởng duyên có 1 câu. 

Uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật ịvatthu). 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do Trưởng duyên: 

Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật (vatthu). 



392 


Vị tri - Tam đề - Tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 


* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhò cậy pháp phi hữu nhân phi so đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ sanh ra do Truởng duyên: 

Uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật. 

* Chu pháp hữu nhân so đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Truởng 
duyên: 

Uẩn hữu nhân so đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật (vatthu); sắc nuơng tâm sanh 
(cittasamuịthãnarũpa) nhờ cậy đại sung. 

* Chu pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi so đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ nhò cậy pháp phi hữu nhân phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do 
Truởng duyên: 

Uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật, sắc nuong tâm sanh nhờ cậy đại 

sung (mahãbhũtarũpa). 

825 . 

* Pháp hữu nhân so đạo tuyệt trừ nhờ cậy chu pháp hữu nhân so đạo tuyệt trừ và phi hữu 
nhân phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Truởng duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu nhân so đạo tuyệt trừ và vật,... 2 uẩn và... 

* Pháp phi hữu nhân phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chu pháp hữu nhân so 
đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Truởng 
duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy uẩn hữu nhân so đạo tuyệt trừ và đại sung. 

* Chu pháp hữu nhân so đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ nhờ cậy chu pháp hữu nhân so đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ sanh ra do Truởng duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật,... 2 uẩn... 

Sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung. 

826 . 

* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chu pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Truởng duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và vật; có 3 câu nhu sơ đạo 
(dassanena). 

* ... Do Vô gián duyên,... do Liên tiếp duyên... 

827 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Đồng sanh duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do Đồng sanh duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, si đồng sanh hoài nghi 

và sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi. 

* Chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


393 


3 uẩn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ; 3 uẩn với si 
và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh hoài nghi;... 2 uẩn và... 

* ... Nhờ cậy pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ,... tóm tắt... có 3 câu như sơ đạo 
(dassanena). 

828 . 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Đồng sanh duyên: 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh nhò cậy 1 uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ; sắc nương tâm sanh nhò cậy si đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật. 
Sát-na tục sinh: Vật nhờ cậy uẩn, uẩn nhờ cậy vật, 3 đại sung nhờ cật 1 đại sung; 
người Vô tưởng... Nhãn thức nhò cậy nhãn xứ,... nhò cậy thân xứ; uẩn phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật. 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do Đồng sanh duyên: 

Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật; uẩn tương ưng nhờ cậy si đồng sanh 
hoài nghi. 

* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ... 

Uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật (vatthu); uẩn tương ưng nhờ cậy si 
đồng sanh phóng dật. 

* Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ 
nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật, sắc nương tâm sanh nhò cậy đại sung; 
uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh nhò cậy si đồng sanh hoài nghi; uẩn đồng 
sanh hoài nghi và si nhờ cậy vật ịvatthu). 

* Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật ịvatthu), sắc nương tâm sanh nhò 
cậy đại sung; uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh nhờ cậy si đồng sanh phóng 
dật; uẩn đồng sanh phóng dật và si nhờ cậy vật. 

829 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Đồng sanh duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật, 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn đồng 
sanh hoài nghi và si ịmoha). 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Đồng sanh 
duyên: 

Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung, sắc nương 
tâm sanh nhò cậy uẩn đồng sanh hoài nghi và si; si đồng sanh hoài nghi nhờ cậy uẩn 
đồng sanh hoài nghi và vật. 



394 


Vị tri - Tam đề - Tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 


* Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Đồng sanh duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật,... 2 uẩn...; sắc nương tâm 
sanh nhờ cậy uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung; 3 uẩn và sắc nương tâm 
sanh nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh hoài nghi và si,... 2 uẩn...; 3 uẩn và si nhờ cậy 1 uẩn 
đồng sanh hoài nghi và vật, 2 uẩn và si nhờ cậy 1 uẩn và vật. 

830 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Đồng sanh duyên có 3 câu. 

831 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Hỗ tương duyên, do Y chỉ duyên, do Cận y duyên, do Tiền sanh duyên, do cố hưởng 
duyên, do Nghiệp duyên, do Quả duyên, do Thực duyên, do Quyền duyên, do Thiền 
duyên, do Đạo duyên, do Tương ưng duyên... 

832 . 

* ... Do Bất tương ưng duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ,... 2 uẩn... uẩn nhờ cậy vật do Bất 
tương ưng duyên. 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do Bất tương ưng duyên: 

Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ; uẩn Bất tương ưng 
duyên; si và sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi; si, vật Bất tương 
ưng duyên; sắc nương tâm sanh, uẩn Bất tương ưng duyên; 

* Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ... 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ; 2 uẩn...; uẩn 
vật Bất tương ưng duyên; sắc nương tâm sanh, uẩn Bất tương ưng duyên; 3 uẩn với 
si và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh hoài nghi; 2 uẩn...; uẩn với si và 
vật Bất tương ưng duyên (vippayuttapaccayo); sắc nương tâm sanh, uẩn Bất tương 
ưng duyên. 

833 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ... có 3 
câu, như sơ đạo (dassanena). 

834 . 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Bất tương ưng duyên: 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ; 2 uẩn...; 
uẩn vật Bất tương ưng duyên; sắc nương tâm sanh, uẩn Bất tương ưng duyên. 

... si đồng sanh hoài nghi... ;... nhờ cậy si phóng dật; sắc nương tâm sanh, si Bất 
tương ưng duyên. 

Sát-na tục sinh: Vật nhờ cậy uẩn, uẩn nhờ cậy vật; uẩn, vật Bất tương ưng duyên; 
vật, uẩn Bất tương ưng duyên; 3 đại sung nhờ cậy 1 đại sung; sắc nương tâm sanh, 
sắc tục sinh thuộc y sinh nhờ cậy đại sung; uẩn Bất tương ưng duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


395 


* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ... do Bất tuơng ung duyên: 

Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật; vật Bất tuơng ung duyên; uẩn tuơng 
ung nhờ cậy si đồng sanh hoài nghi; vật Bất tuơng ung duyên. 

* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ... 

Uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật; vật Bất tuơng ung duyên; uẩn tuơng 
ung nhờ cậy si đồng sanh phóng dật; vật Bất tuơng ung duyên. 

* Chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật; sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy đại sung; 
uẩn, vật Bất tuơng ung duyên; sắc nuơng tâm sanh, uẩn Bất tuơng ung duyên; uẩn 
tuơng ung và sắc nuơng tâm sanh nhò cậy si đồng sanh hoài nghi; uẩn, vật Bất 
tuơng ung duyên; sắc nuơng tâm sanh, si... Bất tuơng ung duyên; uẩn đồng sanh 
hoài nghi với si nhờ cậy vật; vật Bất tuơng ung duyên. 

* Chu pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

3 đạo cao (bhãvanãya) nhờ cậy vật, nhu sơ đạo (dassanena). 

835 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật,..., 2 uẩn...; vật Bất tuơng ung 
duyên; 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh hoài nghi và si,... 2 uẩn...; vật Bất tuơng ung 
duyên. 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chu pháp hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Sắc nuơng tâm sanh nhò cậy uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung, uẩn Bất 
tuơng ung duyên; sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi; uẩn và si 
Bất tuơng ung duyên. Si đồng sanh hoài nghi và vật; vật Bất tuơng ung duyên. 

* Chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ nhờ cậy chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ... 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật,..., 2 uẩn; sắc nuơng tâm sanh 
nhờ cậy uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung, uẩn vật Bất tuơng ung duyên; 
sắc nuơng tâm sanh, uẩn Bất tuơng ung duyên; 3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh nhò 
cậy uẩn đồng sanh hoài nghi với vật và si;... 2 uẩn và...; vật nhò cậy uẩn bằng Bất 
tuơng ung duyên; sắc nuơng tâm sanh với uẩn và si Bất tuơng ung duyên; 3 uẩn và 
si nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh hoài nghi và vật,... 2 uẩn và...; vật Bất tuơng ung duyên. 

* ... Ba đạo cao (bhãvanãya) có 3 câu nhu sơ đạo ịdassanena). 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ đạo tuyệt trừ... 
do Hiện hữu Duyên, do vô hữu Duyên, do Ly Duyên, do Bất ly Duyên. 

836 . 

Nhân 17, Cảnh 17, Truởng 17, Vô gián 17, Liên tiếp 17, Đồng sanh 17, Hỗ tuơng 17, 
Y chỉ 17, Cận y 17, Tiền sanh 17, cố huởng 17, nghiệp 17, Quả 1, Thực 17, Quyền 17, 



396 


Vị tri - Tam đề - Tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 


Thiền 17, Đạo 17, Tương ưng 17, Bất tương ưng 17, Hiện hữu 17, Vô hữu 17, Ly 17, 
Bất ly 17; nên đếm như thế. 

Dứt cách thuận tùng (anuloma) 

837 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên. 

Si đồng sanh hoài nghi nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi. 

838 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân ba đạo 
cao tuyệt trừ... 

Si đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh phóng dật. 

839 . 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

- 3 uẩn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn vô nhân phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ. 

- Sát-na tục sinh: Nên sắp đầy đủ. 

- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ,...thân thức nhờ cậy thân xứ: ... uẩn vô nhân phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật, si đồng sanh hoài nghi đồng 
sanh phóng dật nhờ cậy vật. 

840 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Si đồng sanh hoài nghi nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi và vật. 

841 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân ba 
đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi 
Nhân duyên: 

Si đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh phóng dật và vật. 

842 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 

843 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ... 

Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. 

844 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

- ... sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh nhờ cậy uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ, vật nhờ cậy uẩn... 1 đại sung... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... 
người Vô tưởng... 


845 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


397 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chu pháp hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung, sắc nuơng 
tâm sanh nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi và si. 

846 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chu pháp hữu nhân ba 
đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi 
Cảnh duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và đại sung, sắc 
nuơng tâm sanh nhờ cậy uẩn đồng sanh phóng dật và si. 

847 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi 
Truởng duyên: Nhu Đồng sanh duyên (Sahajãtapaccayo). 

* ... Do Vô gián duyên, do phi Liên tiếp duyên, do phi Hỗ tuơng duyên, do phi Cận y 
duyên, do phi Tiền sanh duyên; đồng nhu cách nguợc (paccanĩya) trong phần liên 
quan (paticca); có 13 câu đề không chi khác. 

* ... Do phi Hậu sanh duyên, do phi cố huởng duyên. 

848 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi 
Nghiệp duyên: 

Tu hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 

849 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh 
ra do phi Nghiệp duyên: 

Tu hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. 

850 . 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tu phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy uẩn phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ,... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm duơng...; tu phi 
hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật. 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tu hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật, tu tuơng ung nhờ cậy si đồng sanh hoài 
nghi. 

* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ... 

Tu hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật; tu tuơng ung nhờ cậy si đồng sanh 
phóng dật. 

851 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Tu hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật; tu 
tuơng ung nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi và si. 


852 . 



39S 


Vị tri - Tam đề - Tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chu pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và 
phi hữu nhân phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tu hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và vật; 
tu tuơng ung nhờ cậy uẩn đồng sanh phóng dật và si. 

853 . 


* 

* 

* 

* 

* 

* 


* 


854 . 


855 . 


Pháp hữu nhân so đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân so đạo tuyệt trừ sanh ra do phi 
Quả duyên: Nên sắp đầy đủ không có tục sinh. 

... Do phi Thực duyên: sắc ngoại... sắc âm duơng... nguời Vô tuởng... 

... Do phi Quyền duyên:... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm duong... nguời Vô tuởng... 
sắc mạng quyền nhờ cậy sắc đại sung. 

... Do phi Thiền duyên:... 1 uẩn đồng sanh 5 thức, sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm 
duong... nguời Vô tuởng... 

... Do phi Đạo duyên:... 1 uẩn vô nhân... 

...Do phi Tuong ung duyên, do phi Bất tuong ung duyên... 

Phi Bất tuơng ung duyên nhu trong phần liên quan (paticca) cách nguợc 
(paccanĩya) không chi khác, có 11 câu. 

...Do phi Vô hữu duyên, do phi Ly duyên. 


Phi Nhân 5, phi Cảnh 5, phi Truởng 17, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi phi Hỗ 
tuong 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 13, phi Hậu sanh 17, phi cố huởng 17, phi Nghiệp 
7, phi Quả 17, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuong ung 5, phi 
Bất tuong ung 11, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. Nên đếm nhu thế. 

Dứt cách nghịch (paccanĩya) 


Nhân duyên có phi Cảnh 5, phi Truởng 17, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ 
tuong 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 13, phi Hậu sanh 17, phi cố huởng 17, phi Nghiệp 
7, phi Quả 17, phi Tuong ung 5, phi Bất tuong ung 11, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. Nên 
đếm nhu thế. 


856 . 


Dứt cách thuận và nghịch 

Phi Nhân duyên có Cảnh 5,... vô gián 5, Liên tiếp 5, Đồng sanh 5, Hỗ tuong 5, Y chỉ 5, 
Cận y 5, Tiền sanh 5, cố huởng 5, Nghiệp 5, Quả 1, Thực 5, Quyền 5, Thiền 5, Đạo 5, 
Tuong ung 5, Bất tuơng ung 5, Hiện hữu 5, Vô hữu 5, Ly 5, Bất ly 5. Nên đếm nhu 
thế. 


Dứt cách thuận, nghịch 
Het phần ỷ trượng (paccayavãra) 


Phần y chỉ (nỉssayavara) nhu phần y truợng (paccayavara) 


Phần Hòa Họp 

857 . 

Pháp hữu nhân so đạo tuyệt trừ hòa hợp pháp hữu nhân so đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, 2 uẩn hòa họp 2 uẩn. 

858 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ hòa họp pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ... 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, 3 uẩn hòa họp 2 uẩn. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


399 


859 . 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ hòa họp pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. Sát-na tục 
sinh... 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ hòa họp pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ... 

Uẩn tuơng ung hòa họp si đồng sanh hoài nghi. 

* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ hòa họp pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ... 

Uẩn tuơng ung hòa họp si đồng sanh phóng dật. 

860 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ hòa họp chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi 
hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn đồng sanh hoài nghi và si; 2 uẩn... 

861 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ hòa họp chu pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn đồng sanh phóng dật và si;... 2 uẩn. 

862 . 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ hòa họp pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ,... 2 uẩn. 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ hòa họp pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ... 

Si đồng sanh hoài nghi hòa họp uẩn đồng sanh hoài nghi. 

* Chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ hòa họp và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ hòa họp pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ... 

3 uẩn và si hòa họp 1 uẩn đồng sanh hoài nghi,... 2 uẩn... 

* ... hòa họp pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ có 3 câu. 

863 . 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ hòa họp pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, 2 uẩn hòa 
họp 2 uẩn; sát-na tục sinh... 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ hòa họp pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Uẩn tuơng ung hòa họp si đồng sanh hoài nghi. 

* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ hòa họp pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ... 

Uẩn tuơng ung hòa họp si đồng sanh phóng dật. 


864 . 



400 


Vị tri - Tam đề - Tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ hòa họp chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi 
hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn đồng sanh hoài nghi và si;... hòa họp 2 uẩn và si. 

865 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ hòa họp chu pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn đồng sanh hoài nghi và si;... 2 uẩn... 

866 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ hòa họp pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Truởng duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ,... 2 uẩn... 

* ... Hòa họp pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ có 1 câu. 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ hòa họp pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Truởng duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ,... 2 uẩn... 

* ... Do Vô gián duyên, do Liên tiếp duyên. 

867 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ hòa họp pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Đồng sanh duyên, do Hỗ tuơng duyên, do Y chỉ duyên, do Cận y duyên, do Tiền sanh 
duyên, do cố huởng duyên, do Nghiệp duyên, do Quả duyên, do Thực duyên, do 
Quyền duyên, do Thiền duyên, do Đạo duyên, do Tuơng ung duyên, do Bất tuơng ung 
duyên, do Hiện hữu duyên, do Vô hữu duyên, do Ly duyên, do Bất ly duyên. 

868 . 

Nhân 7, Cảnh 11, Truởng 3, Vô gián 11, Liên tiếp 11, Đồng sanh 11, Hỗ tuơng 11, Y 
chỉ 11, Cận y 11, Tiền sanh 11, cố huởng 11, nghiệp 11, Quả 1, Thực 11, Quyền 11, 
thiền 11, Đạo 11, Tuơng ung 11, Bất tuơng ung 11, Hiện hữu 11, Vô hữu 11, Ly 11, 
Bất ly 11. Nên đếm nhu thế. 

Dứt cách thuận tùng (anuloma) 

869 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ hòa họp pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi hòa họp uẩn đồng sanh hoài nghi. 

870 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ hòa họp pháp hữu nhân ba đạo 
cao tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh phóng dật hòa họp uẩn đồng sanh phóng dật. 

871 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ hòa họp pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn vô nhân phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, 2 
uẩn hòa họp 2 uẩn. Sát-na tục sinh... 

872 . 

* ... Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ... do phi Truởng duyên: Nhu Đồng sanh duyên 
(Sahạịãtapaccayo). 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


401 


* ... Do phi Tiền sanh duyên, do phi Hậu sanh duyên, do phi cố huởng duyên, do phi 
Nghiệp duyên: Có 7 câu. 

* ... Do phi Quả duyên, do phi Thiền duyên, do phi Đạo duyên, do phi Bất tuơng ung 
duyên. 

873 . 

Phi Nhân 3, phi Truởng 11, phi Tiền sanh 11, phi Hậu sanh 11, phi cố huởng 11, phi 
Nghiệp 7, phi Quả 11, phi Thiền 11, phi Đạo 1, phi Bất tuơng ung 11. Nên đếm nhu 
thế. 

Dứt cách ngược (paccanĩya) 

874 . 

Nhân duyên có phi Truởng 7,... phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi cố huởng 7, phi 
Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Bất tuơng ung 7. Nên đếm nhu thế. 

Dứt cách thuận và nghịch 

875 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3,... Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 3, Hỗ tuơng 3, Y chỉ 
3, Cận y 3, Tiền sanh 3, cố huởng 3, Nghiệp 3, Quả 1, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 
2, Tuơng ung 3, Bất tuơng ung 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 3; nên đếm nhu 
thế. 

Dứt cách thuận, nghịch 
Phần tuơng ung nhu phần hòa họp 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

876 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Nhân duyên: 

Nhân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Nhân duyên. 

877 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ bằng Nhân duyên: 

Nhân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh bằng Nhân 
duyên. 

878 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Nhân duyên: 

Nhân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc nuơng tâm 
sanh bằng Nhân duyên. 

* ... Ba đạo cao (bhãvanãya) có 3 câu. 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... chỉ có 1 câu. 

879 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân 
sơ đạo tuyệt trừ bằng Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Nhân duyên. 


880 . 



402 


Vị tri - Tam đề - Tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân 
ba đạo cao tuyệt trừ bằng Nhân duyên: 

Si đồng sanh phóng dật làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Nhân duyên. 

881 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chu pháp hữu 
nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Nhân 
duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc nuơng tâm sanh bằng 
Nhân duyên. 

882 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chu pháp hữu 
nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Nhân duyên: 

Si đồng sanh phóng dật làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc nuơng tâm sanh bằng 
Nhân duyên. 

883 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Cảnh duyên: 

- Thỏa thích rất hân hoan ái hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ do đó khai đoan (ãrabbha) ái, 
tà kiến, hoài nghi, uu hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ phát sanh. 

- Thỏa thích rất hân hoan tà kiến, do đó khai đoan ái, tà kiến, hoài nghi và uu hữu 
nhân sơ đạo tuyệt trừ phát sanh. 

- Hoài nghi khai đoan (ãrabbha) hoài nghi, tà kiến, uu hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ phát 
sanh. 

- ưu hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ khai đoan uu, tà kiến, hoài nghi, hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ phát sanh. 

884 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên: 

- Chu Thánh phản khán phiền não hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ đã trừ tuyệt... đã từng 
sanh truớc kia... 

- Phản khán uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng vô thuờng, khổ não, vô ngã... 

- Tha tâm thông... 

- Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, vị lai thông, khán môn và si bằng Cảnh duyên. 

885 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ mở mối cho uẩn đồng sanh hoài nghi và si sanh ra. 

886 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
bằng Cảnh duyên: 

- Thỏa thích rất hân hoan ái hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, do đó khai đoan ái, phóng 
dật và uu hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ phát sanh. 

- Phóng dật mở mối cho phóng dật, uu hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


403 


- ƯU hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ mở mối cho uu hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và 
phóng dật sanh ra. 

887 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân so đạo tuyệt trừ... 

- Thỏa thích rất hân hoan ái hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, do đó khai đoan ái, tà 
kiến, hoài nghi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và uu phát sanh. 

- Phóng dật mở mối cho tà kiến, hoài nghi và uu hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ phát sanh. 

- ưu hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ mở mối cho uu, tà kiến và hoài nghi hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ phát sanh. 

888 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ... 

- Chu Thánh phản khán phiền não hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ đã trừ tuyệt... đã 
từng sanh truớc kia... 

- Quán uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng vô thuờng,... tha tâm thông... 

- Uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, 
tùy nghiệp thông, vị lai thông, khán môn và si bằng Cảnh duyên. 

889 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên: 

Uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ mở mối cho uẩn đồng sanh hoài nghi và si sanh 
ra. 

890 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ mở mối cho uẩn đồng sanh phóng dật và si sanh 
ra. 

891 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên (Ẵrammanapaccayo): 

- Sau khi bố thí... nên phân rộng nhu sơ đạo (dassanattika). 

- ... làm duyên cho khán môn (ãvajjana) và si ịmoha) bằng Cảnh duyên 

892 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân 
sơ đạo tuyệt trừ bằng Cảnh duyên: 

Sau khi bố thí... nên phân rộng nhu sơ đạo ịdassanattika). 

893 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân 
ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên: 

Sau khi bố thí... nên phân rộng nhu sơ đạo ịdassanattika). 

894 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chu pháp hữu 
nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

- Nhãn khai đoan (ãrabbha) uẩn đồng sanh hoài nghi và si sanh ra. Nhĩ,... vật... 

- Uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ mở mối cho uẩn đồng sanh 
hoài nghi và si sanh ra. 



404 


Vị tri - Tam đề - Tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 


895 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chu pháp hữu 
nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Cảnh duyên: 

Nhãn... vật... uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ mở mối cho uẩn 
đồng sanh phóng dật và si sanh ra. 

896 . 

Chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ... 

Uẩn đồng sanh hoài nghi và si mở mối cho uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. 

897 . 

Chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh 
duyên: 

Uẩn đồng sanh hoài nghi và si mở mối cho uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ và si sanh ra. 

898 . 

Chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ... 

Uẩn đồng sanh hoài nghi và si mở mối cho uẩn đồng sanh hoài nghi và si sanh ra. 

899 . 

Chu pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ... 

Uẩn đồng sanh phóng dật và si mở mối cho uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. 

900 . 

Chu pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ... 

Uẩn đồng sanh phóng dật và si mở mối cho uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh 
ra. 

901 . 

Chu pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Uẩn đồng sanh phóng dật và si mở mối cho uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ sanh ra. 

902 . 

Chu pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Uẩn đồng sanh phóng dật và si mở mối cho uẩn đồng sanh hoài nghi và si. 

903 . 

Chu pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho chu pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Uẩn đồng sanh phóng dật và si mở mối cho uẩn đồng sanh phóng dật và si sanh ra. 


904 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


405 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Truởng duyên nhu sơ đạo ịdassanattika) có 10 câu. 

905 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Vô gián duyên: 

Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

906 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn đồng sanh hoài nghi sanh truớc truớc làm duyên cho si sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

- Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián 
duyên. 

907 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Vô gián duyên: 

Uẩn đồng sanh hoài nghi sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi 
và si sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

908 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
bằng Vô gián duyên: 

Uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn hữu nhân ba 
đạo cao tuyệt trừ sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

909 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ... 

- Uẩn đồng sanh phóng dật sanh truớc truớc làm duyên cho si sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

- Uẩn ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián 
duyên. 

910 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chu pháp hữu nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Uẩn đồng sanh phóng dật sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn đồng sanh phóng dật 
và si sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

911 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

- Si đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật sanh truớc truớc làm duyên cho si 
đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh truớc truớc làm duyên 
cho uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho tâm chuyển tộc (gotrabhũ)-, tâm thuận thứ 
(anuloma) làm duyên cho tâm dũ tịnh (vodanã); khi xuất thiền diệt tâm Phi tuởng 
phi phi tuởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 



406 


Vị tri - Tam đề - Tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 


912 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân 
sơ đạo tuyệt trừ... 

- Si đồng sanh hoài nghi sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- khán môn làm duyên cho uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Vô gián duyên. 

913 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân 
ba đạo cao tuyệt trừ... 

- Si đồng sanh phóng dật sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn đồng sanh phóng dật 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- khán môn làm duyên cho uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng Vô gián duyên. 

914 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chu pháp hữu 
nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

- Si đồng sanh hoài nghi sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi và 
si sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- khán môn (ãvajjana) làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi và si bằng Vô gián 
duyên. 

915 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chu pháp hữu 
nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

- Si đồng sanh phóng dật sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn đồng sanh phóng dật và 
si sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Khán môn (ãvajjana) làm duyên cho uẩn đồng sanh phóng dật và si bằng Vô gián 
duyên. 

916 . 

Chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Vô gián duyên: 

Uẩn đồng sanh hoài nghi và si sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài 
nghi sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

917 . 

Chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

- Uẩn đồng sanh hoài nghi và si sanh truớc truớc làm duyên cho si sanh sau sau bằng 
Vô gián duyên. 

- Uẩn đồng sanh hoài nghi và si làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián 
duyên. 

918 . 

Chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ... 

Uẩn đồng sanh hoài nghi và si sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài 
nghi và si sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 


919 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


407 


Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi so đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng Vô gián duyên: Có 3 
câu, như so đạo (dassanattika). 

920 . 

* Pháp hữu nhân so đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân so đạo tuyệt trừ bằng 
Liên tiếp duyên: trùng như Vô gián duyên (Anantarapaccayo). 

* ... Bằng Đồng sanh duyên, tóm tắt... nhu phần liên quan (paticca) trong Đồng sanh 
duyên. 

* ... Bằng Hỗ tương duyên..tóm tắt... nhu phần liên quan trong Hỗ tương duyên. 

* ... Bằng Y chỉ duyên,... tóm tắt... như phần y chỉ (Nissayavãra) trong phần y trượng 
(paccayavãra) không chi khác. 

921 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương ái hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ mạnh có thể sát sanh... cho 
đến phá hòa họp Tăng. 

- Nương sân,... si... tà kiến... vọng dục hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ mạnh có thể sát 
sanh... cho đến phá hòa họp Tăng. 

- Nương ái, sân,... si... tà kiến... vọng dục hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho ái, 
vọng dục hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Cận y duyên. 

922 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương ái hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ mạnh có thể bố thí... nhập 
thiền phát sanh. 

- Nương sân,... si... tà kiến... vọng dục hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ mạnh có thể bố thí... 
nhập thiền phát sanh. 

- Nương ái hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ... vọng dục làm duyên cho đức tin, trí, thân lạc, 
thân khổ, quả nhập thiền và si bằng Cận y duyên. 

923 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y duyên có Vô gián cận y 
và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nương ái hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ... sân,... si... tà kiến... vọng 
dục (patthanã) làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi và si bằng Cận y duyên. 

924 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nương ái hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ... sân, si, ngã mạn, vọng 
dục làm duyên cho ái, sân, si, ngã mạn, vọng dục hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
bằng Cận y duyên. 

925 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương ái hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ mạnh có thể sát sanh... 
phá hòa họp Tăng. 



408 


Vị tri - Tam đề - Tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 


- Nương sân... si... ngã mạn... vọng dục hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ mạnh có thể 
sát sanh,... phá hòa họp Tăng. 

- Nương ái... vọng dục hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho ái, sân, si, tà 
kiến, vọng dục hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y duyên. 

- Nương dục ái của mình (sakabhanda chandarãga) làm duyên cho dục ái của người 
(parabhanda chandarãga) bằng Cận y duyên. 

- Nương dục ái của người (parapariggaha chandarãga) làm duyên cho dục ái của 
mình (sakapariggaha chandarãga) bằng Cận y duyên. 

926 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương ái hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ mạnh có thể bố thí... 
nhập thiền phát sanh. 

- Nương, sân,... si... ngã mạn... vọng dục hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ mạnh có thể 
bố thí... nhập thiền phát sanh. 

- Nương ái hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho vọng dục đức tin, trí, thân 
lạc, thân khổ, quả nhập thiền và si bằng Cận y duyên. 

927 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Thuần cận y như: Nương ái hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ... vọng dục làm duyên 
cho uẩn đồng sanh hoài nghi và si bằng Cận y duyên. 

928 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y duyên có Vô 
gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nương ái... vọng dục hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên 
cho uẩn đồng sanh phóng dật và si bằng Cận y duyên. 

929 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận 
y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh. 

- Nương giới,... trí, thân lạc, thân khổ, âm dương, vật thực chỗ ở... nương si mạnh có 
thể bố thí... 

- Nương đức tin... si mạnh làm duyên cho đức tin, quả nhập thiền và si bằng Cận y 
duyên. 

930 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu 
nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y; 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh... chấp tà kiến. 

- Nương giới,... trí, thân lạc, thân khổ, chỗ ở... nương si mạnh có thể sát sanh, phá 
hòa họp Tăng. 

- Nương đức tin... chỗ ở... và si làm duyên cho ái, vọng dục hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
bằng Cận y duyên. 


931 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


409 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân 
ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y nhu: Nuơng đức tin mạnh... gây ngã mạn. 

- Nuơng si mạnh... gây ngã mạn. 

- Nuơng đức tin... chỗ ở... và si làm duyên cho ái, vọng dục hữu nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ bằng Cận y duyên. 

932 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chu pháp hữu 
nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y 
duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y nhu: Nuơng đức tin,... trí, thân lạc, thân khổ chỗ ở... và si mạnh làm 
duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi và si bằng Cận y duyên. 

933 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chu pháp hữu 
nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y nhu: Nuơng đức tin,... chỗ ở và si làm duyên cho uẩn đồng sanh phóng 
dật và si bằng Cận y duyên. 

934 . 

Chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Cận y duyên có Vô gián cận y 
và Thuần cận y: 

Thuần cận y nhu: uẩn đồng sanh hoài nghi và si làm duyên cho ái, vọng dục hữu 
nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Cận y duyên. 

935 . 

Chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y 
duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y nhu: uẩn đồng sanh hoài nghi và si làm duyên cho đức tin, trí, thân 
lạc, thân khổ, quả nhập thiền và si bằng Cận y duyên. 

936 . 

Chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y nhu: uẩn đồng sanh hoài nghi và si làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài 
nghi và si bằng Cận y duyên. 

937 . 

Chu pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Cận y duyên có Vô gián 
cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y nhu: uẩn đồng sanh phóng dật và si làm duyên cho ái,... hy vọng 
ịpatthanã) hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Cận y duyên. 

938 . 

Chu pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y duyên có Vô 
gián cận y và Thuần cận y: 



410 


Vị tri - Tam đề - Tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 


Thuần cận y như: uẩn đồng sanh phóng dật và si làm duyên cho ái,... hy vọng hữu 
nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y duyên. 

939 . 

Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: uẩn đồng sanh phóng dật và si làm duyên cho đức tin, quả nhập 
thiền và si bằng Cận y duyên. 

940 . 

Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Uẩn đồng sanh phóng dật và si làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi và si bằng 
Cận y duyên. 

941 . 

Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y như: uẩn đồng sanh phóng dật và si làm duyên cho uẩn đồng sanh 
phóng dật và si bằng Cận y duyên. 

942 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và 
Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn bằng lối vô thường... quán ngộ nhĩ... vật bằng 
lối vô thường... thiên nhãn thấy sắc,... thiên nhĩ nghe tiếng; sắc xứ làm duyên cho 
nhãn thức,... xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Tiền sanh duyên. 

- Vật tiền sanh như: nhãn xứ... thân xứ làm duyên cho thân thức, vật làm duyên cho 
uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ và si bằng Tiền sanh duyên. 

943 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân 
sơ đạo tuyệt trừ bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh, Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... thỏa thích rất hân hoan vật, do đó khai đoan ái... tà 
kiến, hoài nghi và ưu hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Tiền sanh 
duyên. 

944 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân 
ba đạo cao tuyệt trừ bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... thỏa thích rất hân hoan vật, do đó khai đoan ái... phóng 
dật và ưu hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng Tiền 
sanh duyên. 


945 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


411 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chu pháp hữu 
nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Tiền 
sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh nhu: Nhãn... vật khai đoan (ãrabbha) uẩn đồng sanh hoài nghi và si 
sanh ra. 

- Vật tiền sanh nhu: Vật làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi và si bằng Tiền sanh 
duyên. 

946 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chu pháp hữu 
nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh nhu: Nhãn... vật mở mối uẩn đồng sanh phóng dật và si sanh ra. 

- Vật tiền sanh nhu: Vật làm duyên cho uẩn đồng sanh phóng dật và si bằng Tiền 
sanh duyên. 

947 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ bằng Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh nhu: uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho thân ấy sanh truớc 
bằng Hậu sanh duyên. 

948 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ bằng Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh nhu: uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho thân ấy sanh truớc 
bằng Hậu sanh duyên. 

949 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh nhu: uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 
thân ấy sanh truớc bằng Hậu sanh duyên. 

950 . 

Chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Hậu 
sanh duyên: 

Hậu sanh nhu: uẩn đồng sanh hoài nghi và si làm duyên cho thân ấy sanh truớc 
bằng Hậu sanh duyên. 

951 . 

Chu pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh nhu: uẩn đồng sanh phóng dật và si làm duyên cho thân ấy sanh truớc 
truớc bằng Hậu sanh duyên. 

952 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Cố huởng duyên: 

Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh sau sau bằng cố huởng duyên. 


953 . 



412 


Vị tri - Tam đề - Tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ... 

Uẩn đồng sanh hoài nghi sanh truớc truớc làm duyên cho si sanh sau sau bằng cố 
huởng duyên. 

954 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng cố huởng duyên: 

Uẩn đồng sanh hoài nghi sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi 
và si sanh sau sau bằng cố huởng duyên. 

955 . 

* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt 
trừ... phần này có 3 câu. 

* ... Phi sơ đạo phi 3 đạo cao... 

Trong phần cố huởng căn (ãsevanamulaka) nên bỏ bớt quả sơ khởi (vutthãna) và 
khán môn (ãvajjana); có 17 câu đề đầy đủ nhu Vô gián duyên. 

956 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Nghiệp duyên: 

Tu hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Nghiệp duyên. 

957 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh nhu: Tu hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho si và sắc nuơng tâm 
sanh bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời nhu: Tu hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh 
bằng Nghiệp duyên. 

958 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ.... 

Tu hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tuơng ung với si và sắc nuơng tâm 
sanh bằng Nghiệp duyên. 

959 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
bằng Nghiệp duyên: 

Tu hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Nghiệp 
duyên. 

960 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ bằng Nghiệp duyên: 

Tu hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho si và sắc nuơng tâm sanh bằng 
Nghiệp duyên. 

961 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chu pháp hữu nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Nghiệp duyên: 

Tu hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tuơng ung và si và sắc nuơng 
tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


413 


962 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt 
thời: 

- Đồng sanh nhu: Tu phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 
uẩn tuơng ung và sắc nuơng tâm sanh bằng Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh... 

- Biệt thời nhu: Tu phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 
uẩn quả và sắc nuơng tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 

963 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Quả duyên: 

Bình nhựt (pavatti) và tục sinh (patisandhi); uẩn quả làm duyên cho vật (vatthu). 

964 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Thực duyên: 

Thực hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Thực duyên. 

965 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ... 

Thực hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho si và sắc nuơng tâm sanh bằng Thực 
duyên. 

966 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Thực hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tuơng ung với si và sắc nuơng 
tâm sanh bằng Thực duyên. 

... ba đạo cao (bhãvanãya) có 3 câu, nhu sơ đạo ịdassanattika) 

967 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Thực duyên: 

Thực (ãhãra) phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn 
tuơng ung và sắc nuơng tâm sanh bằng Thực duyên. 

Sát-na tục sinh: Đoàn thực (kabalinkãrahãra) làm duyên cho thân ấy. 

968 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ... bằng Quyền duyên: Có 3 câu nhu Thực duyên 
(ãhãrapaccayo)', si Nên đếm thêm vào. 

* ... Ba đạo cao... có 3 câu. 

969 . 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Quyền (indrĩya) phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 
uẩn tuơng ung,... tóm tắt... nhãn quyền làm duyên cho nhãn thức,... thân quyền... 
sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh (katattãrũpa) bằng Quyền duyên. 

* ... Bằng Thiền duyên, bằng Đạo duyên: Phần hữu nhân nên đếm nhu thế. 



414 


Vị tri - Tam đề - Tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 


* ... Bằng Tương ưng duyên: Như phần tương ưng (sampayutta) trong phần liên quan 
(paticcavãra). 

970 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: Như tam đề 
sơ đạo (dassanattika). 

971 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: Như tam 
đề sơ đạo (dassanattika). 

972 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... có Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh: 

Như tam đề sơ đạo ịdassanattika). 

Hậu sanh như: uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ và si làm 
duyên cho thân ấy sanh trước. 

973 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân 
sơ đạo tuyệt trừ... 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ (dassanena 
pahãtahba hetuka). 

974 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân 
ba đạo cao tuyệt trừ... 

Tiền sanh (Purejãta) như: Vật làm duyên cho uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 

975 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu 
nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi và si bằng Bất tương 
ưng duyên. 

976 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu 
nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn đồng sanh phóng dật và si bằng Bất tương 
ưng duyên. 

977 . 

Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Bất 
tương ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn đồng sanh hoài nghi và si làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh (Pacchãjãta) như: uẩn đồng sanh hoài nghi và si làm duyên cho thân ấy 
sanh trước trước bằng Bất tương ưng duyên. 


978 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


415 


Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi so đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Bất tưong ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn đồng sanh phóng dật và si làm duyên cho sắc nưong tâm sanh 
(cittasamuịthãna). 

- Hậu sanh như: uẩn đồng sanh phóng dật và si làm duyên cho thân ấy sanh trước 
trước bằng Bất tương ưng duyên. 

979 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Hiện hữu duyên: ... 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ... 

980 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
bằng Hiện hữu duyên. 

- Đồng sanh như: uẩn đồng sanh hoài nghi làm duyên cho si và sắc nương tâm sanh 
bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho thân ấy sanh trước 
bằng Hiện hữu duyên. 

981 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng 
Hiện hữu duyên; 1 uẩn đồng sanh hoài nghi làm duyên cho 3 uẩn và si và sắc nương 
tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 

* ... Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ... có 3 câu. 

982 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 
sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên 
cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 

- Si đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
bằng Hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh... người Vô tưởng... 

- Tiền sanh như: Nhãn... vật... bằng lối vô thường... thiên nhãn thấy sắc,... thiên nhĩ 
nghe tiếng; sắc xứ làm duyên cho nhãn thức,... xúc xứ làm duyên cho thân thức, 
nhãn xứ... thân xứ... vật (vatthu) làm duyên cho uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ và si bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ và si làm 
duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên; đoàn thực làm duyên cho thân 
ấy; sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh (katattãrũpa). 

983 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân 
sơ đạo tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Si đồng sanh hoài nghi làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Hiện 
hữu duyên. 



416 


Vị tri - Tam đề - Tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 


- Tiền sanh như: Nhãn... thỏa thích rất hân hoan vật, do đó khai đoan ái, tà kiến, hoài 
nghi và ưu hữu nhân so đạo tuyệt trừ sanh ra. Vật làm duyên cho uẩn hữu nhân so 
đạo tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên. 

984 . 

Pháp phi hữu nhân phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân 
ba đạo cao tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Si đồng sanh phóng dật làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Tiền sanh như: Thỏa thích rất hân hoan nhãn..., vật làm duyên cho uẩn hữu nhân ba 
đạo cao tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên. 

985 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu 
nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Hiện 
hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Si đồng sanh hoài nghi làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương 
tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn kh ai đoan (ãrabbha) cho uẩn đồng sanh hoài nghi và si sanh 
ra. Vật khai đoan là vật làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi và si bằng Hiện hữu 
duyên. 

986 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu 
nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Si đồng sanh phóng dật làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương 
tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 

- Tiền sanh như; Nhãn khai đoan cho uẩn đồng sanh phóng dật và si sanh ra. Vật khai 
đoan là vật làm duyên cho uẩn đồng sanh phóng dật và si bằng Hiện hữu duyên. 

987 . 

Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh 
và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng 
Hiện hữu duyên. 2 uẩn...; 1 uẩn đồng sanh hoài nghi và si làm duyên cho 3 uẩn 
bằng Hiện hữu duyên. 2 uẩn... 

988 . 

Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... có Đồng 
sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung làm duyên cho sắc 
nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 

- Đồng sanh như: uẩn đồng sanh hoài nghi và si làm duyên cho si bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Đồng sanh như: uẩn đồng sanh hoài nghi và vật làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn đồng sanh hoài nghi và si làm duyên cho thân ấy sanh trước 
trước bằng Hiện hữu duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


417 


- Hậu sanh như: uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đoàn thực làm duyên cho thân ấy 
bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc 
tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

989 . 

Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn đồng sanh hoài nghi và vật làm duyên cho 3 uẩn và si bằng 
Hiện hữu duyên, 2 uẩn...; 1 uẩn đồng sanh hoài nghi và si làm duyên cho 3 uẩn và 
sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên; 2 uẩn và si... 

990 . 

* Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho 3 đạo cao... tóm tắt... nên phân rộng 3 câu đề theo như sơ đạo 
(dassanattika) quyết lấy thêm phóng dật (uddhacca). 

* ... Do Vô hữu duyên, do Ly duyên, do Bất ly duyên. 

991 . 

Nhân 11, Cảnh 21, Trưởng 10, Vô gián 17, Liên tiếp 17, Đồng sanh 17, Hỗ tương 11, 
Y chỉ 17, Cận y 21, Tiền sanh 5, Hậu sanh 5, cố hưởng 17, Nghiệp 7, Quả 1, Thực 7, 
Quyền 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 11, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 17, Vô hữu 17, 
Ly 17, Bất ly 17. Nên đếm thế này. 

Dứt cách thuận (anuloma) 

992 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Cảnh duyên, Đồng sanh duyên, Cận y duyên. 

993 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng 
Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên. 

994 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên. 

995 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

996 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
bằng Cảnh duyên, bằng Cận y duyên. 

997 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, 
bằng Hậu sanh. 


998 . 



418 


Vị tri - Tam đề - Tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chu pháp hữu nhân so đạo tuyệt trừ 
và phi hữu nhân phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, bằng Cận y 
duyên. 

999 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chu pháp hữu nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ và phi hữu nhân phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1000 . 

Pháp phi hữu nhân phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu 
nhân phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, 
bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

1001. 

Pháp phi hữu nhân phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân 
so đạo tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng 
Tiền sanh duyên. 

1002. 

Pháp phi hữu nhân phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân 
ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, 
bằng Tiền sanh duyên. 

1003 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chu pháp hữu 
nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

1004 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chu pháp hữu 
nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

1005 . 

Chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên. 

Nơi đây nên sắp Đồng sanh (Sahạịãta) Tiền sanh (Purejãta) hiện hòa trộn, theo 
văn Pãlĩ. Neu muốn đếm phải nghiên cứu rồi mới đếm. 

1006 . 

Chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Tiền sanh, bằng Hậu sanh, bằng thực và Quyền. 

Những câu này: do Cảnh duyên (Arammanapaccayo), do Cận y duyên (Upanissa- 
yapaccayo) cũng có, nhung văn Pãlĩ không có, nếu đếm nên nghiên cứu kỹ rồi mới 
đếm. 

1007 . 

Chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


419 


Nơi đây Đồng sanh (Sahqịata), Tiền sanh (Purejata) vẫn hòa trộn câu đề, cũng 
không có sắp theo chánh văn Pãlĩ. 

1008 . 

Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, bằng Cận y 
duyên. 

1009 . 

Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

Theo đây thì Đồng sanh và Tiền sanh vẫn hòa trộn theo câu đề. 

1010. 

Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... có 
Đồng sanh duyên, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền. 

Theo đây có Cảnh và Cận y. 

1011 . 

Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, bằng Cận y duyên. 

1012. 

Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y 
duyên. 

Trong đề này cũng có Đồng sanh và Tiền sanh; câu nào không có biên đề những câu 
đầu ấy để đếm theo Pãlĩ tự mẫu vần không đồng đều, do không viết để Pãlĩ trong ấy. 
Phần nào đã hiện bày nếu phát sinh nghi, nên xét coi trong Hiện hữu duyên về cách 
thuận (anuloma). 

1013 . 

Phi Nhân 21, phi Cảnh, phi Trưởng, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Đồng sanh, phi Hỗ 
tương, phi Y chỉ, phi Cận y, phi Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi cố Hưởng, phi Nghiệp, 
phi Quả, phi Thực, phi Quyền, phi Thiền, phi Đạo, phi Tương ưng, phi Bất tương ưng, 
phi Hiện hữu, phi Vô hữu, phi Ly, phi Bất ly tất cả đều có 21; nên đếm như thế. 

Dứt cách nghịch (paccanĩya) 

1014 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 11,... phi Trưởng, phi Vô gián, phi Liên tiếp đều có 11, phi 
Hỗ tương 3, phi Cận y, phi Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi cố Hưởng, phi Nghiệp, phi 
Quả, phi Thực, phi Quyền, phi Thiền, phi Đạo đều có 11, phi Tương ưng 3, phi Bất 
tương ưng 5, phi Vô hữu 11, phi Ly 11. Nên đếm như thế. 

Dứt cách thuận và nghịch 

1015 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 21,... Trưởng 10, Vô gián 17, Liên tiếp 17, Đồng sanh 17, Hỗ 
tương 11, Y chỉ 17, Cận y 21, Tiền sanh 5, Hậu sanh 5, cố hưởng 17, Nghiệp 7, Quả 
1, Thực 7, Quyền 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 11, Bất tương ưng 9, Vô hữu 17, Ly 
17, Bất ly 17, nên sắp như thế. 



420 


Vị tri - Tam đề - Tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 


Dứt cách thuận và nghịch 

Tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ phần thứ 9 có bấy nhiêu 


TAM ĐÈ NHÂN SANH TỬ (ACAYAGAMITTIKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1016 . 

* Pháp nhân sanh tử liên quan pháp nhân sanh tử sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn nhân sanh tử (ãcayagãmino), 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp nhân sanh tử sanh ra do 
Nhân duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn nhân sanh tử. 

* Chu pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp nhân 
sanh tử sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh liên quan 1 uẩn nhân sanh tử, 2 uẩn và sắc nuơng tâm 
sanh liên quan 2 uẩn. 

1017 . 

* Pháp nhân đến Níp Bàn liên quan pháp nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn nhân đến Níp Bàn, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp nhân đến Níp Bàn sanh ra 
do Nhân duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn nhân đến Níp Bàn. 

* Chu pháp nhân đến Níp Bàn và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp 
nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh liên quan 1 uẩn nhân đến Níp Bàn, 2 uẩn và sắc nuơng 
tâm sanh liên quan 2 uẩn. 

1018 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh liên quan 1 uẩn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp 
Bàn, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn phi nhân sanh tử 
phi nhân đến Níp Bàn (Nevãcayagãminãpacagamino), 2 uấn... vật liên quan uấn, uấn 
liên quan vật; 3 đại sung liên quan 1 đại sung; 2 đại sung liên quan 2 đại sung; sắc 
nuơng tâm sanh và sắc tục sinh thuộc sắc y sinh liên quan đại sung. 

1019 . 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp nhân sanh tử và phi nhân 
sanh tử phi nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn nhân sanh tử và đại sung. 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan chu pháp nhân đến Níp Bàn và 
phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn nhân đến Níp Bàn và đại sung (mahãbhũtarũpa). 




Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


421 


1020. 

Pháp nhân sanh tử liên quan pháp nhân sanh tử sanh ra do Cảnh duyên: 3 uẩn liên 
quan uẩn nhân sanh tử,... 2 uẩn... 

1021 . 

Pháp nhân đến Níp Bàn liên quan pháp nhân đến Níp Bàn sanh ra do Cảnh duyên: 3 
uẩn liên quan 1 uẩn nhân đến Níp Bàn,... 2 uẩn... 

1022. 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... liên quan 2 uẩn. Sát- 
na tục sinh: uẩn liên quan vật. 

1023 . 

* Pháp nhân sanh tử liên quan pháp nhân sanh tử sanh ra do Trưởng duyên có 3 câu. 

* ... Pháp nhân đến Níp Bàn do Trưởng duyên có 3 câu. 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn... 1 câu, không có tục sinh. 

3 đại sung liên quan 1 đại sung, sắc nương tâm sanh thuộc sắc y sinh liên quan đại 
sung. 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan chư pháp nhân sanh tử và phi 
nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn sanh ra do Trưởng duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn nhân sanh tử và đại sung. 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan chư pháp nhân đến Níp Bàn và 
phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn sanh ra do Trưởng duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn nhân đến Níp Bàn và đại sung (mahãbhũtarũpa). 

1024 . 

* Pháp nhân sanh tử liên quan pháp nhân sanh tử... do Vô gián duyên, do Liên tiếp 
duyên, do Đồng sanh duyên, đều nên sắp đại sung (mahãbhũtarũpa). 

* ... Do Hỗ tương duyên không có: sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh và sắc y sinh 
(upãdãrũpa). 

* ... Do Y chỉ duyên, do Cận y duyên, do Tiền sanh duyên, do cố hưởng duyên, do 
Nghiệp duyên, do Quả duyên, do Thực duyên, do Quyền duyên, do Thiền duyên, do 
Đạo duyên, do Tương ưng duyên, do Bất tương ưng duyên, do Hiện hữu duyên, do Vô 
hữu duyên, do Ly duyên, do Bất ly duyên. 

1025 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Trưởng 9, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 9, 
Cận y 3, Tiền sanh 3, cố hưởng 3, Nghiệp 9, Quả 1, Thực 9, Quyền 9, Thiền 9, Tương 
ưng 3, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 3, Ly 9, Bất ly 9, nên sắp như thế. 

Dứt cách thuận (anuloma) 

1026 . 

Pháp nhân sanh tử liên quan pháp nhân sanh tử sanh ra do phi Nhân duyên: Si đồng 
sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi đồng sanh 
phóng dật. 

1027 . 



422 


Vị trí - Tam đề - Tam đề nhân sanh tử 


Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn... do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc nưong tâm sanh liên quan 1 uẩn vô nhân phi nhân sanh tử phi nhân đến 
Níp Bàn, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh vô nhân: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật; 1 đại sung... sắc 
ngoại,... sắc vật thực,... sắc âm dương... người Vô tưởng:... liên quan 1 đại sung. 

1028 . 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp nhân sanh tử... do phi 
Cảnh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn nhân sanh tử. 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp nhân đến Níp Bàn... do 
phi Cảnh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn nhân đến Níp Bàn. 

1029 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn... do phi Cảnh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn. Sát-na tục 
sinh: Vật liên quan uẩn,... 1 đại sung... sắc ngoại,... sắc vật thực,... sắc âm dương... 
người Vô tưởng... 

1030 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan chư pháp nhân sanh tử và phi 
nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... do phi Cảnh duyên: sắc nương tâm sanh liên 
quan uẩn nhân sanh tử và đại sung. 

1031 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan chư pháp nhân đến Níp Bàn và 
phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... do phi Cảnh duyên: sắc nương tâm sanh liên 
quan uẩn nhân đến Níp Bàn và sắc đại sung. 

1032 . 

* Pháp nhân sanh tử liên quan pháp nhân sanh tử sanh ra do phi Trưởng duyên có 3 câu. 

* Pháp nhân đến Níp Bàn liên quan pháp nhân đến Níp Bàn sanh ra do phi Trưởng 
duyên: Trưởng (adhipati) nhân đến Níp Bàn liên quan uẩn nhân đến Níp Bàn 
(Apacayagãm ino). 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn... do phi Trưởng duyên: 

- 3 uẩn và sắc nương tâm sanh (cỉttasamuỊỊhãna) liên quan 1 uẩn phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật... 1 đại sung... sắc ngoại,... tóm 
tắt... 

- Người Vô tưởng: 1 đại sung... 

1033 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan chư pháp nhân sanh tử và phi 
nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... do phi Trưởng duyên: sắc nương tâm sanh liên 
quan uẩn nhân đến Níp Bàn và sắc đại sung. 

1034 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


423 


* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp nhân sanh tử... do phi Vô 
gián duyên,... do phi Liên tiếp duyên, do phi Hỗ tương duyên, do phi Cận y duyên, do 
phi Tiền sanh duyên: Có 7 câu như tam đề thiện. 

* ... Do phi Hậu sanh duyên. 

1035 . 

* Pháp nhân sanh tử liên quan pháp nhân sanh tử sanh ra do phi cố hưởng duyên có 3 
câu. 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp nhân đến Níp Bàn sanh ra 
do phi Cố hưởng duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn nhân đến Níp Bàn. 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn... do phi cố hưởng duyên: 1 câu đề, đều nên sắp có đại sung. 

1036 . 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan chư pháp nhân sanh tử và phi 
nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... do phi cố hưởng duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn nhân sanh tử và đại sung. 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan chư pháp nhân đến Níp Bàn và 
phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn sanh ra do phi cố hưởng duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn nhân đến Níp Bàn và sắc đại sung. 

1037 . 

* Pháp nhân sanh tử liên quan pháp nhân sanh tử sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tư nhân sanh tử liên quan uẩn nhân sanh tử (ãcayagãmino). 

* Pháp nhân đến Níp Bàn liên quan pháp nhân đến Níp Bàn... do phi Nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) nhân đến Níp Bàn liên quan uẩn nhân đến Níp Bàn. 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn... sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tư phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan uẩn phi nhân sanh tử phi nhân 

đến Níp Bàn;... sắc ngoại,... sắc vật thực... sắc âm dương... 1 đại sung... 

1038 . 

* Pháp nhân sanh tử liên quan pháp nhân sanh tử sanh ra do phi Quả duyên: Nên sắp đầy 
đủ; phần tục sinh không có... 

* ... Do phi Thực duyên, do phi Quyền duyên, do phi Thiền duyên, do phi Đạo duyên, do 
phi Tương ưng duyên, do phi Bất tương ưng duyên: Có 3 câu. 

* ... Do phi Vô hữu duyên, do phi Ly duyên. 

1039 . 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 5, phi Trưởng 6, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tương 5, 
phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 7, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 5, phi Bất tương 
ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. Nên đếm như thế. 

Dứt cách nghịch (pacariĩya) 

1040 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 5, phi Trưởng 6, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tương 
5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 7, phi Nghiệp 3, phi 



424 


Vị trí - Tam đề - Tam đề nhân sanh tử 


Quả 9, phi Tương ưng 5, phi Bất tương ung 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. Nên đếm như 
thế. 


Dứt cách thuận và nghịch 


1041 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2,... vô gián 2, Liên tiếp 2, Đồng sanh 2, Hỗ tương, Y chỉ, 
Tiền sanh, cố hưởng, nghiệp đều có 2, Quả 1, Thực 2, Quyện 2, Thiền 2, Đạo 1, 
Tương ung 2, Bất tương ưng, Hiện hữu, Vô hữu, Ly, Bất ly đều có 2. Nên đếm như 
thế. 


Dứt cách nghịch và thuận 
Het phần liên quan (patỉccavãra) 


Phần đồng sanh ịsahajata) như phần liên quan ịpaựccavara) 


Phần Ỷ Trượng (Paccayavara) 

1042 . 

* Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp nhân sanh tử sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn nhân sanh tử, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẩn. 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp nhân sanh tử... do Nhân 
duyên: 

Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẩn nhân sanh tử (ãcayagamino) 

* Chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp nhân 
sanh tử... 

Uẩn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn nhân sanh tử,... 2 uẩn. 

* ... nhờ cậy pháp nhân đến Níp Bàn có 3 câu. 

1043 . 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn... do Nhân duyên: 

Uẩn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp 
Bàn,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh: Vật nhờ cậy uẩn, uẩn nhờ cậy vật... nhờ cậy 1 đại 
sung; 1 uẩn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy vật. 

* Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... do Nhân 
duyên: 

Uẩn nhân sanh tử nhờ cậy vật (vatthu). 

* Pháp nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn: 

Uẩn nhân đến Níp Bàn nhờ cậy vật. 

* Chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp phi 
nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... 

Uẩn nhân sanh tử nhờ cậy vật; sắc nương tâm sanh nhờ cậy đại sung. 

* Chư pháp nhân đến Níp Bàn và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp 
phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... 

Uẩn nhân đến Níp Bàn nhờ cậy vật; sắc nương tâm sanh nhờ cậy đại sung. 

1044 . 

* Pháp nhân sanh tử nhờ cậy chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến 
Níp Bàn... do Nhân duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


425 


3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn nhân sanh tử và vật, 2 uẩn... 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy chu pháp nhân sanh tử và phi 
nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... do Nhân duyên: 

Sắc nuong tâm sanh nhờ cậy uẩn nhân sanh tử và đại sung. 

* Chu pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy chu pháp 
Pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn nhân sanh tử và vật, 2 uẩn...; sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy uẩn 
nhân sanh tử và đại sung. 

* Pháp nhân đến Níp Bàn nhờ cậy chu pháp nhân đến Níp Bàn và phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn... có 3 câu. 

1045 . 

* Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp nhân sanh tử sanh ra do Cảnh duyên: 

* ... Nhờ cậy 1 uẩn nhân sanh tử (ãcayagãmi). 

* ... Nhờ cậy pháp nhân đến Níp Bàn có 1 câu. 

1046 . 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đếnNípBàn... 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn; 2 uẩn... Sát-na tục 
sinh: uẩn nhờ cậy vật; 

- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ,... thân thức nhờ cậy thân xứ. 1 uẩn phi nhân sanh tử 
phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy vật. 

* Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... 

Uẩn nhân sanh tử nhờ cậy vật (vatthu). 

* Pháp nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... 

Uẩn nhân đến Níp Bàn (Apacayagãmi) nhờ cậy vật. 

1047 . 

Pháp nhân sanh tử nhờ cậy chu pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến 
Níp Bàn... 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn nhân sanh tử và vật; 2 uẩn... 

1048 . 

Pháp nhân đến Níp Bàn nhờ cậy chu pháp nhân đến Níp Bàn và phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn nhân đến Níp Bàn và vật; 2 uẩn... 

1049 . 

* Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp nhân sanh tử sanh ra do Truởng duyên có 3 câu. 

* Pháp nhân đến Níp Bàn... có 3 câu. 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn...: 

1 uẩn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn...; uẩn phi nhân sanh tử phi nhân đến 
Níp Bàn nhờ cậy vật; 

* Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... Hiệp trợ đây 
nhu Nhân duyên (Hetupaccayo). 

1050 . 



426 


Vị trí - Tam đề - Tam đề nhân sanh tử 


* Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp nhân sanh tử sanh ra do Vô gián duyên, do Liên tiếp 
duyên, do Đồng sanh duyên có 3 câu. 

Nhân đến Níp Bàn (apacayagãmi) có 3 câu. 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn... do Đồng sanh duyên: 

- 3 uẩn sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn, 2 
uẩn...; sát-na tục sinh:... tóm tắt... nguời Vô tuởng: 1 đại sung... 

- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ,... thân thức nhờ cậy thân xứ;... nhờ cậy vật. 

* Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... do Đồng 
sanh duyên,... tóm tắt... đều nên sắp hiệp trợ (ghatanã). 

1051. 

Pháp nhân đến Níp Bàn... do Hỗ tuong duyên, do Y chỉ duyên, do Cận y duyên, do 
Tiền sanh duyên, do cố huởng duyên, do Nghiệp duyên, do Quả duyên, do Thực 
duyên, do Quyền duyên, do Thiền duyên, do Đạo duyên, do Tuong ung duyên, do Bất 
tuong ung duyên, do Hiện hữu duyên, do Vô hữu duyên, do Ly duyên, do Bất ly 
duyên. 

1052. 

Nhân 17, Cảnh 7, Truởng 17, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 17, Hỗ tuong 7, Y chỉ 
17, Cận y 7, Tiền sanh 7, cố huởng 7, nghiệp 17, Quả 1, Thực 17, Quyền, Thiền, Đạo 
đều có 17, Tuơng ung 7, Bất tuơng ung 17, Hiện hữu 17, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 17. 
Nên đếm nhu thế. 

Dứt cách thuận (anuloma) 

1053. 

* Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp nhân sanh tử sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi đồng 
sanh phóng dật. 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn... do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc nuong tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn vô nhân phi nhân sanh tử phi nhân đến 
Níp Bàn, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh vô nhân:... tóm tắt... nguời Vô tuởng: 1 đại sung... 

- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ,... thân thức nhờ cậy thân xứ; uẩn vô nhân phi nhân 
sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy vật. 

* Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... do phi Nhân 
duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật nhờ cậy vật. 

1054. 

Pháp nhân sanh tử nhờ cậy chu pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến 
Níp Bàn... do phi Nhân duyên: Si đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật nhờ cậy 
uẩn đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật và vật ịvatthu). 

1055. 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp nhân sanh tử... do phi Cảnh 
duyên:... tóm tắt... nhu phần liên quan ịpaticcavãra). 

1056. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


427 


* Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp nhân sanh tử sanh ra do phi Trưởng duyên có 3 câu. 

* Pháp nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp nhân đến Níp Bàn... do phi Trưởng duyên: 

Trưởng (adhipati) nhân đến Níp Bàn nhờ cậy uẩn nhân đến Níp Bàn 
(apacayagãmi). 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn,... tóm tắt... 

- Người Vô tưởng:... 

- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ,... thân thức...; uẩn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp 
Bàn nhờ cậy vật. 

* Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... do phi 
Trưởng duyên: 

Uẩn nhân sanh tử (ãcayagami) nhờ cậy vật. 

* Pháp nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... do phi 
Trưởng duyên: 

Trưởng (adhipati) nhân đến Níp Bàn nhờ cậy vật ịvatthu). 

* Chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp phi 
nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... do phi Trưởng duyên: 

Uẩn nhân sanh tử nhờ cậy vật; sắc nưong tâm sanh nhờ cậy đại sung 

1057 . 

* Pháp nhân sanh tử nhờ cậy chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến 
Níp Bàn... do phi Trưởng duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn nhân sanh tử và vật; 2 uẩn... 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy chư pháp nhân sanh tử và phi 
nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... 

Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẩn nhân sanh tử và đại sung. 

* Chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy chư pháp 
nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn nhân sanh tử và vật; 2 uẩn...; sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẩn 
nhân sanh tử và đại sung. 

1058 . 

* Pháp nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp nhân đến Níp Bàn và phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn... do phi Trưởng duyên: 

Trưởng (adhipati) nhân đến Níp Bàn nhờ cậy uẩn nhân đến Níp Bàn và vật. 

* ... Do phi Vô gián duyên, do phi Liên tiếp duyên, do phi Hỗ tương duyên, do phi Cận y 
duyên, do phi Tiền sanh duyên: Có 7 câu như phần liên quan (paticcavãra). 

* ... Do Hậu sanh duyên đầy đủ. 

1059 . 

* Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp nhân sanh tử... do phi cố hưởng duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp nhân đến Níp Bàn... do phi 
Cố hưởng duyên: 

Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẩn nhân đến Níp Bàn. 



428 


Vị trí - Tam đề - Tam đề nhân sanh tử 


* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn,... tóm tắt... 

Người Vô tưởng:... nhờ cậy nhãn xứ,... nhờ cậy thân xứ...; uẩn phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn nhờ cậy vật. 

* Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... do phi cố 
hưởng duyên: 

Uẩn nhân sanh tử nhờ cậy vật (vatthu). 

* Chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp phi 
nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... 

Uẩn nhân sanh tử (ãcayagami) nhờ cậy vật; sắc nưoTig tâm sanh nhờ cậy đại sung. 

1060 . 

* Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp 
Bàn...: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn nhân sanh tử và vật; 2 uẩn... 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp nhân sanh tử và phi nhân 
sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... 

Sắc nưong tâm sanh nhờ cậy uẩn nhân sanh tử và đại sung. 

* Chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy chư pháp 
nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn nhân sanh tử và vật;... nhờ cậy 2 uẩn và vật; sắc nương tâm 
sanh nhờ cậy uẩn nhân sanh tử và sắc đại sung. 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy chư pháp nhân sanh tử và phi 
nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... do phi cố hưởng duyên: 

Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẩn nhân đến Níp Bàn và đại sung. 

1061 . 

* Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp nhân sanh tử sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tư nhân sanh tử nhờ cậy uẩn nhân sanh tử (ãcayagami) 

* Pháp nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp nhân đến Níp Bàn... do phi Nghiệp duyên: 

Tư nhân đến Níp Bàn nhò cậy uẩn nhân đến Níp Bàn. 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn... do phi Nghiệp duyên: 

Tư phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn (nevãcayagãminãpacayagãmi) nhờ cậy 

uẩn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn;... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm 

dương..; tư (cetanã) phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy vật; 

* Pháp nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... do phi 
Nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) nhân đến Níp Bàn nhờ cậy vật (vatthu). 

1062 . 

Pháp nhân sanh tử nhờ cậy chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến 
Níp Bàn... do phi Nghiệp duyên: Tư (cetanã) nhân sanh tử nhò cậy uẩn nhân sanh tử 
và vật ịvatthu). 

1063 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


429 


Pháp nhân đến Níp Bàn nhờ cậy chư pháp nhân đến Níp Bàn và phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn... do phi Nghiệp duyên: Tư (cetanã) nhân sanh tử nhờ cậy uẩn nhân 
đến Níp Bàn và vật (vatthu). 

1064 . 

Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp nhân sanh tử... do phi Quả duyên: Nên sắp đầy đủ; 
không có sát-na tục sinh. 

1065 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn... do phi Thực duyên: sắc ngoại... sắc âm dương... người Vô tưởng... 

1066 . 

... Do Quyền duyên: sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương., người Vô tưởng...; sắc 
mạng quyền nhờ cậy sắc đại sung. 

1067 . 

... Do phi Thiền duyên: Ngũ thức (vinnãna)... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm 
dương., người Vô tưởng...; 

Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ,... thân xứ. 

1068 . 

* ... Do phi Đạo duyên: 

- Phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn vô nhân ịahetuka)... tóm tắt... người Vô 
tưởng: 1 đại sung...; nhãn thức nhò cậy nhãn xứ,... nhò cậy thân xứ. 

- ... phi nhân sanh tử.... (nevãcayagami)... vô nhân;... nhò cậy vật. 

* ... Do phi Tương ưng duyên, do phi Bất tương ưng duyên: Có 3 câu như phần liên quan 
(paticcavãm). 

* ... Do phi Vô hữu duyên, do phi Ly duyên. 

1069 . 

Phi nhân 4, phi Cảnh 5, phi Trưởng 12, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp, phi Hỗ tương, phi 
Cận y đều có 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 17, phi cố hưởng 11, phi Nghiệp 7, phi 
Quả 17, phi Thực, phi Quyền, phi Thiền, phi Đạo đều có 1, phi Tương ưng 5, phi Bất 
tương ưng 3, phi Vô hữu, phi Ly đều có 5; nên đếm như thế. 

Het cách nghịch (paccanĩya) 

1070 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 5,... phi Trưởng 12, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Hổ 
Tương, phi Cận y đều có 5; phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 17, phi cố hưởng 11, phi 
Nghiệp 7, phi Quả 17, phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 3; phi Vô hữu, phi Ly đều 
có 5; nên đếm như thế. 

Dứt cách thuận và nghịch 

1071 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4,... Vô gián, Liên tiếp, Đồng sanh, Hổ Tương, Y chỉ, Cận y, 
Tiền sanh, cố Hưởng, Nghiệp đều có 4; Quả 1, Thực 4, Quyền, Thiền đều có 4; Đạo 3 
Tương ưng, Bất tương ưng, Hiện hữu, Vô hữu, Ly đều có 4, Bất ly có 4; nên đếm như 
thế. 

Dứt cách nghịch và thuận 
Het phần ỷ trượng (paccayavãra) 

Phần y chỉ ịnissayavãra), như phần ỷ trượng ịpaccayavãra) 



430 


Vị trí - Tam đề - Tam đề nhân sanh tử 


Phần Hòa Họp (Sansatthavara) 

1072 . 

Pháp nhân sanh tử hòa họp pháp nhân sanh tử sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn hòa họp 1 
uẩn nhân sanh tử,... hòa họp 2 uẩn. 

1073 . 

Pháp nhân đến Níp Bàn hòa họp pháp nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên: 3 
hòa họp 1 uẩn nhân đến Níp Bàn,... 2 uẩn. 

1074 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn hòa họp pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn...: 3 uẩn hòa họp 1 uẩn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn;... 2 uẩn; 
Sát-na tục sinh... 

1075 . 

Pháp nhân sanh tử hòa họp pháp nhân sanh tử sanh ra do Cảnh duyên, do Truởng 
duyên, do Vô gián duyên, do Liên tiếp duyên, do Đồng sanh duyên, do Hỗ tuong 
duyên, do Y chỉ duyên, do Cận y duyên, do Tiền sanh duyên, do cố huởng duyên, do 
Nghiệp duyên, do Quả duyên, do Thực duyên, do Quyền duyên, do Thiền duyên, do 
Đạo duyên, do Tuơng ung duyên, do Bất tuong ung duyên, do Hiện hữu duyên, do Vô 
hữu duyên, do Ly duyên, do Bất ly duyên. 

1076 . 

Nhân 3, Cảnh, Truởng, Vô gián, Liên tiếp, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Cận y, Tiền 
sanh, Cố huởng, nghiệp đều có 3, Quả 1, Thực 3, Quyền, Thiền, Đạo, Tuong ung, Bất 
tuong ung, Hiện hữu, Vô hữu, Ly, Bất ly đều có 3. Nên đếm nhu thế. 

Dứt cách thuận (anuloma) 

1077 . 

Pháp nhân sanh tử hòa hợp pháp nhân sanh tử sanh ra do phi Nhân duyên: Si đồng 
sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật hòa hợp uẩn đồng sanh hoài nghi đồng sanh 
phóng dật. 

1078 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn hòa họp pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn... do phi Nhân duyên: 3 uẩn hòa họp 1 uẩn vô nhân phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn, 2 uẩn...; sát-na tục sinh vô nhân:... 

1079 . 

Pháp nhân sanh tử hòa hợp pháp nhân sanh tử... do phi Truởng duyên, do phi Tiền 
sanh duyên, do phi Hậu sanh duyên, do phi cố huởng duyên: 3 uẩn hòa hợp 1 uẩn 
nhân sanh tử; 2 uẩn... 

1080 . 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn hòa họp pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn... do phi cố huởng duyên: 

... hòa họp 1 uẩn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn; sát-na tục sinh... 

* ... Do phi Nghiệp duyên, do phi Quả duyên, do phi Thiền duyên, do phi Đạo duyên, 
do phi Tuong ung duyên. 

1081. 

Phi Nhân 2, phi Truởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố huởng 2, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tuong ung 3. Nên đếm nhu thế. 

Het cách nghịch (paccanĩya) 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


431 


1082 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 3,... phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 2, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Bất tương ưng 3. Nên đếm như thế. 

Dứt cách thuận, nghịch 

1083 . . . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2,... Vô gián, Liên tiếp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Cận y, 
Tiền sanh, cố hưởng, Nghiệp đều có 2; Quả 1, Thực 2, Quyền 2, Thiền 2, Đạo 1, 
Tương ưng 2, Bất tương ưng, Hiện hữu, Vô hữu, Ly, Bất ly đều có 2; 

Dứt cách thuận, nghịch (paccanĩya, anuloma) 

Hetphần hỗn họp (sahsattha) 

Phần tương ưng ịsampayuttavãra) như phần hỗn họp (sahsatịha) 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1084 . 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng Nhân duyên: 

Nhân ịhetu) nhân sanh tử (ãcayagãmi) làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân 
duyên. 

1085 . 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng 
Nhân duyên: 

Nhân ịhetu) nhân sanh tử làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Nhân duyên. 

1086 . 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn bằng Nhân duyên: 

Nhân ịhetu) nhân sanh tử làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh 
bằng Nhân duyên. 

1087 . 

Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn bằng Nhân duyên có 3 
câu. 

1088 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn bằng Nhân duyên 

- Nhân ịhetu) phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho uẩn tương ưng 
và sắc nương tâm sanh bằng Nhân duyên. 

- Sát-na tục sinh: Nhân ịhetu) phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho 
uẩn tương ưng và sắc tục sinh bằng Nhân duyên. 

1089 . 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi nhớ lại. Nhớ thiện đã 
từng làm chứa để...; xuất thiền phản khán thiền. 

- Bậc hữu học phản khán phiền não đã trừ, phản khán phiền não hạn chế; rõ biết 
phiền não đã từng sanh. 

- Bậc hữu học hoặc phàm phu quán ngộ (viapassanã) uẩn nhân sanh tử bằng lối vô 
thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan ái, tà kiến, hoài 
nghi, phóng dật và ưu sanh ra 

- Tha tâm thông biết rõ lòng người tề toàn tâm nhân sanh tử; 



432 


Vị trí - Tam đề - Tam đề nhân sanh tử 


- Không vô biên xứ thiện làm duyên cho Thức vô biên xứ thiện bằng Cảnh duyên, Vô 
sở hữu xứ thiện làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện, uẩn nhân sanh tử 
làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai 
thông bằng Cảnh duyên. 

1090 . 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng 

Cảnh duyên: 

- Chư La-hán phản khán phiền não đã trừ, bỏ bớt phiền não đã từng sanh; quán ngộ 
(viapassanã) uẩn nhân sanh tử bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã. 

- Tha tâm thông biết rõ lòng người tề toàn tâm nhân sanh tử; 

- Bậc hữu học hoặc phàm phu quán ngộ (vipassanã) uẩn nhân sanh tử bằng lối vô 
thường, khổ não, vô ngã. 

- Thiện vừa dứt thì tâm mót (tadãrammana) thuộc quả phát sanh. 

- Thỏa thích rất hân hoan uẩn nhân sanh tử, do đó khai đoan ái và ưu phát sanh. 

- Bất thiện vừa dứt thì tâm mót thuộc quả phát sanh. 

- Thiện Không vô biên xứ làm duyên cho quả và tố (kiriyã) Thức vô biên xứ bằng 
Cảnh duyên. Thiện và tố Thức vô biên xứ làm duyên cho quả và tố (kỉrỉyã) Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cảnh duyên. 

- Uẩn nhân sanh tử làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, 
vị lai thông và khán môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

1091 . 

Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng Cảnh duyên: 

- Bậc hữu học xuất đạo phản khán đạo. tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm nhân 
đếnNíp Bàn (apacayagãmi). 

- Uẩn nhân đến Níp Bàn làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, vị lai thông 
bằng Cảnh duyên. 

1092 . 

Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn 

bằng Cảnh duyên: 

- La-hán xuất đạo phản khán đạo. tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm nhân đến 
NípBàn. 

- Uẩn nhân đến Níp Bàn làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, vị lai thông 
và khán môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

1093 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi 

nhân đến Níp Bàn bằng Cảnh duyên: 

- La-hán phản khán quả, phản khán Níp Bàn. Níp Bàn làm duyên cho Quả và khán 
môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

- La-hán quán ngộ nhãn bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã. Nhĩ... vật...; quán ngộ 
uẩn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm 
phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn. 

- Không vô biên xứ tố làm duyên cho Thức vô biên xứ tố bằng Cảnh duyên. Vô sở 
hữu xứ tố làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ tố (kiriyã). 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức,... xúc xứ làm duyên cho thân thức. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyến 2 (Cảo bản) 


433 


- Uẩn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho thần thông, tha tâm 
thông, túc mạng thông, vị lai thông và khán môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

1094 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng 
Cảnh duyên: 

- Bậc hữu học phản khán (paccavekkhanti) quả, phản khán Níp Bàn. Níp Bàn làm 
duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã) bằng Cảnh duyên. 

- Chư hữu học hoặc phàm phu quán ngộ nhãn bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã 
thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái và ưu sanh ra. Nhĩ... vật...; quán ngộ uẩn 
phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã thỏa 
thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái, tà kiến, hoài nghi, ưu... 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn. 

- Uẩn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho thần thông, tha tâm 
thông, túc mạng thông, vị lai thông bằng Cảnh duyên. 

1095 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn 
bằng Cảnh duyên: 

Níp Bàn làm duyên cho đạo bằng Cảnh duyên (ãrammanapaccayo). 

1096 . 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng Trưởng duyên có Trưởng 
cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, nặng 
về đó rồi mới phản khán. Nặng về thiện từng làm chứa để rồi mới phản khán. 

- Xuất thiền nặng về thiền rồi phản khán, nặng về uẩn nhân sanh tử rồi mới thỏa thích 
rất hân hoan, do nặng đó rồi ái, tà kiến phát sanh 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng nhân sanh tử làm duyên cho uẩn tương ưng bằng 
Trưởng duyên. 

1097 . 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng 
Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng nhân sanh tử làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
bằng Trưởng duyên. 

1098 . 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng nhân sanh tử làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc 
nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

1099 . 

Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn bằng Trưởng duyên: 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng nhân đến Níp Bàn làm duyên cho uẩn tương ưng 
bằng Trưởng duyên. 

1100. 

Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Bậc hữu học xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán 
ịpaccavekkhanti). 


1101 . 



434 


Vị trí - Tam đề - Tam đề nhân sanh tử 


Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn 
bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Chư La-hán xuất đạo nặng về đạo rồi phản kh án. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng nhân đến Níp Bàn làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh... 

1102. 

Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho chư pháp nhân đến Níp Bàn và phi nhân sanh 
tử phi nhân đến Níp Bàn bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng nhân đến Níp Bàn làm duyên cho uẩn tương ưng và 
sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

1103 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Chư La-hán nặng về quả rồi phản khán. Nặng về Níp Bàn rồi 
phản khán. Níp Bàn làm duyên cho quả bằng Trưởng duyên. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên 
cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

1104 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng 
Trưởng duyên: 

- Trưởng cảnh như: Bậc hữu học nặng về quả rồi phản khán, nặng về Níp Bàn rồi 
phản khán. Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã) bằng 
Trưởng duyên. 

- Nặng về nhãn rồi thỏa thích rất hân hoan. Vật... Nặng về uẩn phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái, tà kiến sanh ra. 

1105 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn 
bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Níp Bàn làm duyên cho đạo bằng Trưởng duyên... 

1106 . 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn nhân sanh tử sanh trước trước làm duyên uẩn nhân sanh tử sanh sau sau bằng 
Vô gián duyên. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), tâm thuận thứ làm 
duyên cho dũ tịnh (vodanã) bằng Vô gián duyên. 

1107 . 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân sanh tử... 

Chuyển tộc (gotrabhũ) làm duyên cho đạo; dũ tịnh (vodanã) làm duyên cho đạo 
bằng Vô gián duyên. 

1108 . 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng 
Vô gián duyên: 

- Uẩn nhân sanh tử làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián duyên. 

- Tâm thuận thứ của bậc hữu học làm duyên cho quả nhập thiền. Khi xuất thiền diệt, 
tâm thiện Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián 
duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


435 


1109 . 

Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn 
bằng Vô gián duyên: 

Đạo làm duyên cho quả bằng Vô gián duyên. 

1110 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi 
nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn. 

- Tâm hộ kiếp (bhavanga) làm duyên cho khán (ý) môn (ãvajjana). 

- Tâm tố (kỉriyã) làm duyên cho quả sơ khởi (vuịịhãna). 

- Tâm thuận thứ (anuloma) của bực La-hán làm duyên cho quả nhập thiền. 

- Xuất thiền diệt, tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ tố (kiriyã) làm duyên cho quả nhập 
thiền bằng Vô gián duyên. 

1111 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân sanh tử... 

Khán (ý) môn (ãvajjana) làm duyên cho uẩn nhân sanh tử bằng Vô gián duyên. 

1112 . 

* Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng Liên tiếp duyên: Như Vô 
gián duyên. 

* ... Bằng Đồng sanh duyên có 9 câu như Đồng sanh duyên phần liên quan (paticcavãra). 

* ... Bằng Hỗ tương duyên có 3 câu như Hỗ tương duyên phần liên quan ịpaticcavãra). 

* ... Bằng Y chỉ duyên nhu Y chỉ duyên trong phần liên quan. Dù 4 duyên không có 
duyên hiệp trợ (ghatanã); có 13 câu đề. 

1113 . 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân sanh bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, 
Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin nhân sanh tử mạnh có thể bố thí, nguyện giữ ngũ 
giới, thọ trì thanh tịnh giới... Thiền phát sanh, pháp quán phát sanh, thông phát sanh, 
nhập thiền phát sanh, gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương trì giới nhân sanh tử mạnh... đa văn, xả, trí, ái, sân, si, ngã mạn... tà kiến, 
nương vọng dục nhân sanh tử mạnh có thể bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh 
tịnh giới, thiền phát sanh, pháp quán sanh, thông sanh, nhập thiền phát sanh, có thể 
sát sanh, phá hòa họp Tăng. 

- Nương đức tin nhân tử mạnh, trí, ái... hy vọng (patthanã), đức tin nhân sanh tử 
mạnh làm duyên cho trí, ái, hy vọng bằng Cận y duyên. 

- Tâm chỉnh lý (parikamma) sơ thiền làm duyên cho sơ thiền bằng Cận y duyên... tâm 
chỉnh lý ịparikamma) Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ bằng Cận y duyên. 

- Sơ thiền làm duyên cho nhị thiền... thức vô biên làm duyên cho Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ bằng Cận y duyên. 

1114 . 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn bằng Cận y duyên có Vô 
gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Tâm chỉnh lý (parikamma) sơ đạo làm duyên cho sơ đạo. Tâm 
chỉnh lý ịparikamma) tứ đạo làm duyên cho tứ đạo bằng Cận y duyên. 


1115 . 



436 


Vị trí - Tam đề - Tam đề nhân sanh tử 


* Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng 
Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin nhân sanh tử mạnh có thể tự làm cho nóng nảy, 
bực bội, bị khổ do hy vọng làm căn. 

- Nương giới nhân sanh tử mạnh có thể trí, ái... hy vọng mạnh có thể tự làm nóng 
nảy, bực bội, chịu khổ sở do hy vọng làm căn (mũla) 

- Nương đức tin nhân sanh tử mạnh có thể trí, ái... hy vọng (patthanã), thân khổ, thân 
lạc, quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp thiện, bất thiện làm duyên cho dị thục quả bằng Cận y duyên. 

1116 . " 

Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn bằng Cận y duyên: 
Thuần cận y như: Sơ đạo làm duyên cho nhị đạo,... tam đạo làm duyên cho tứ đạo 
bằng Cận y duyên. 

1117 . 

Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân sanh tử... có Cảnh cận y và Thuần 
cận y: 

- Thuần cận y như: Chư hữu học nặng về Đạo, dù chưa từng nhập thiền cũng phát 
sanh nhập thiền đặng. Quán ngộ hành vi vô thường, khổ não, vô ngã. 

- Đạo của bậc hữu học làm duyên cho nghĩa đạt thông (atthapatisambhidã), pháp đạt 
thông (dhammapatisambhidã), ngữ đạt thông (niruttipatisambhidã), cấp trí đạt 
thông (patibhãnapatisambhidã); rõ biết xứ (ịhãna), phi xứ (athãna) bằng Cận y 
duyên. 

1118 . 

Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... 
có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Chư La-hán nương đạo mạnh, thiền tố (kiriyã) dù chưa đặng sanh 
cũng nhập thiền đặng;... làm duyên cho sở (thãna) phi sở (athãna) bằng Cận y 
duyên. 

- Đạo làm duyên cho quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

1119 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương thân lạc mạnh có thể tự làm cho nóng nảy, bực bội chịu 
khổ do hy vọng (patthanã) làm căn. 

- Nương thân khổ mạnh... âm dương... vật thực... nương chỗ ở mạnh có thể tự làm 
nóng nảy, bực bội. 

- Thân lạc... thân khổ... âm dương... vật thực... chỗ ở mạnh làm duyên cho thân lạc 
thân khổ và quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

- Chư La-hán nương thân lạc mạnh thiền tố (kỉriyã) dù chưa nhập được... quán ngộ... 
thân khổ... âm dương... vật thực... nương chỗ ở mạnh... quán ngộ... 

1120 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng 
Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương thân lạc mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh, sát 
sanh, phá hòa họp Tăng. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


437 


- Nương thân khổ mạnh... âm dương... vật thực... nương chỗ ở mạnh có thể bố thí... 
phá hòa họp Tăng. 

- Nương thân lạc... chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin nhân sanh tử,... trí, ái, hy vọng 
(patthanã) bằng Cận y duyên. 

1121 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn 
bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương thân lạc mạnh đạo phát sanh, nương thân khổ mạnh.... 
nương chỗ ở mạnh đạo phát sanh. 

- Nương thân lạc, thân khổ... chỗ ở mạnh làm duyên cho đạo bằng Cận y duyên. 

1122. 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Chư La-hán quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô thường, khổ não, 
vô ngã. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn 
thức,... xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Tiền sanh duyên. 

- Vật tiền sanh như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức... thân xứ làm duyên cho thân 
thức. Vật làm duyên cho uẩn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng Tiền sanh 
duyên. 

1123 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng 
Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Chư hữu học hoặc phàm phu quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô 
thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái, ưu phát sanh. 
Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn nhân sanh tử bằng Tiền sanh duyên. 

1124 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn 
bằng Cận y duyên: 

Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn nhân đến Níp Bàn bằng Tiền sanh duyên. 

1125 . 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng 
Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh như: uẩn nhân sanh tử làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh 
duyên. 

1126 . 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng 
Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh như: uẩn nhân sanh tử làm duyên cho thân ấy sanh trước trước bằng Hậu 
sanh duyên. 

1127 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn bằng Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh như: uẩn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho thân ấy 
sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 

1128 . 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng cố hưởng duyên: 



438 


Vị trí - Tam đề - Tam đề nhân sanh tử 


- Uẩn nhân sanh tử sanh trước trước làm duyên cho uẩn nhân sanh tử sanh sau sau 
bằng Cố hưởng duyên. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), tâm thuận thứ làm 
duyên cho dũ tịnh (vodanã) bằng cố hưởng duyên. 

1129 . 

Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn bằng cố hưởng duyên: 
Chuyển tộc (gotrabhũ) làm duyên cho đạo, dũ tịnh (vodanã) làm duyên cho đạo 
bằng Cố hưởng duyên. 

1130 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn... 

Uẩn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi 
nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn sanh sau sau bằng cố hưởng duyên. 

1131 . 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng Nghiệp duyên: 

Tư nhân sanh tử làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nghiệp duyên. 

1132 . 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng 
Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư nhân sanh tử làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp 
duyên. 

- Biệt thời như: Tư nhân sanh tử làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng Nghiệp 
duyên. 

1133 . 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân 
đếnNípBàn... 

Tư nhân sanh tử làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp 
duyên. 

1134 . 

Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn bằng Nghiệp duyên: 

Tư nhân đến Níp Bàn làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nghiệp duyên. 

1135 . 

Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn 
bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư nhân đến Níp Bàn làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư nhân đến Níp Bàn làm duyên cho uẩn quả bằng Nghiệp duyên. 

1136 . 

Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho chư pháp nhân đến Níp Bàn và phi nhân sanh 
tử phi nhân đến Níp Bàn bằng Nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) nhân đến Níp Bàn làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm 
sanh bằng Nghiệp duyên. 

1137 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn bằng Nghiệp duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


439 


- Tư phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc 
nương tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 

- Sát-na tục sinh: Tư phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho uẩn 
tương ưng và sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

1138 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn bằng Quả duyên: 

1 uẩn quả phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên Cho 3 uẩn. Sát-na tục 
sinh: uẩn làm duyên cho ý vật bằng Quả duyên. 

1139 . 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng Nghiệp duyên, bằng Quyền 
duyên, bằng Thiền duyên, bằng Đạo duyên, bằng Tương ưng duyên. 

1140 . 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng 
Bất tương ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn nhân sanh tử làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Bất 
tương ưng duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn nhân sanh tử làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất tương 
ưng duyên. 

1141 . 

Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp bằng 
Bất tương ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn nhân đến Níp Bàn làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn nhân đến Níp Bàn làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất 
tương ưng duyên. 

1142 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho sắc 
nương tâm sanh bằng Bất tương ưng duyên. 

- Sát-na tục sinh: uẩn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho sắc tục 
sinh bằng Bất tương ưng duyên. 

- Uẩn làm duyên cho vật bằng Bất tương ưng duyên; vật làm duyên cho uẩn bằng Bất 
tương ưng duyên. 

- Tiền sanh như: nhãn xứ... thân xứ làm duyên cho thân thức. Vật làm duyên cho uẩn 
phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho thân ấy 
sanh trước. 

1143 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng 
Bất tương ưng duyên: 

Tiền sanh nhu vật làm duyên cho uẩn nhân sanh tử bằng Bất tương ưng duyên. 

1144 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn 
bằng Bất tương ưng duyên: 



440 


Vị trí - Tam đề - Tam đề nhân sanh tử 


Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn nhân đến Níp Bàn bằng Bất tưong ưng 
duyên. 

1145 . 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng Hiện hữu duyên: 

1 uẩn nhân sanh tử làm duyên cho 3 uẩn. 

1146 . 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng 
Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn nhân sanh tử làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn nhân sanh tử làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện hữu 
duyên. 

1147 . 

* Pháp nhân sanh tử làm duyên cho chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn bằng Hiện hữu duyên: 

1 uẩn nhân sanh tử làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu 
duyên, 2 uẩn... 

* Pháp nhân đến Níp Bàn... có 3 câu. Nên sắp nhân sanh tử. 

1148 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và 
Quyền: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho 3 uẩn 
và sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 

- Sát-na tục sinh: uẩn làm duyên cho vật bằng Hiện hữu duyên, vật làm duyên cho 
uẩn bằng Hiện hữu duyên; 1 đại sung... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... 
người Vô tưởng... 

- Tiền sanh như: Chư La-hán quán ngộ nhãn... vật bằng cách vô thường, khổ não, vô 
ngã. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ... 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức,... xúc xứ làm duyên cho thân thức; nhãn xứ làm 
duyên cho nhãn thức,... thân xứ làm duyên cho thân thức; vật làm duyên cho uẩn 
phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho thân ấy 
sanh trước bằng Hiện hữu duyên. Đoàn thực làm duyên cho thân ấy sanh trước; sắc 
mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh. 

1149 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng 
Hiện hữu duyên: 

- Tiền sanh như: Chư hữu học hoặc phàm phu quán ngộ nhãn bằng lối vô thường, kh ổ 
não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan; do đó khai đoan ái... ưu sanh ra. 

- Quán ngộ nhĩ... vật bằng cách vô thường... Thỏa Thích rất hân hoan, do đó khai 
đoan ái, ưu sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Vật làm duyên cho 
uẩn nhân sanh tử bằng Hiện hữu duyên. 

1150 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn 
bằng Hiện hữu duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


441 


Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn nhân đến Níp Bàn bằng Hiện hữu duyên. 

1151 . 

Chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp 
nhân sanh tử bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn nhân sanh tử và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu 
duyên, 2 uẩn... 

1152 . 

Chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp 
phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Hậu sanh, 
Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: uẩn nhân sanh tử và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn nhân sanh tử và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn nhân sanh tử và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh 
bằng Hiện hữu duyên. 

1153 . 

* Chư pháp nhân đến Níp Bàn và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho 
pháp nhân đến Níp Bàn bằng Hiện hữu duyên: Nên sắp 2 câu không khác sơ đạo. 

* ... bằng Vô hữu duyên, bằng Ly duyên, bằng Bất ly duyên. 

1154 . 

Nhân 7, Cảnh 7, Trưởng 10, Vô gián 6, Liên tiếp 6, Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 
13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 3, Nghiệp 7, Quả 1, Thực 7, Quyền 7, 
Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô hữu 6, Ly 6, Bất ly 
13. 

Dứt cách thuận (anuloma) 

1155 . 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng Cảnh duyên... Đồng sanh 
duyên, Cận y duyên. 

1156 . 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn bằng Cận y duyên. 

1157 . 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng 
Nghiệp duyên. 

1158 . 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn bằng Đồng sanh duyên: 

1159 . 

Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên. 

1160 . 

Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng Cảnh duyên, bằng Cận 
y duyên. 

1161 . 

Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn 
bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 



442 


Vị trí - Tam đề - Tam đề nhân sanh tử 


1162 . 

Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho chư pháp nhân đến Níp Bàn và phi nhân sanh 
tử phi nhân đến Níp Bàn bằng Đồng sanh duyên. 

1163 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng 
Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

1164 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng 
Cảnh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

1165 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

1166 . 

Chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp 
nhân sanh tử... có Đồng sanh và Tiền sanh. 

1167 . 

Chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp 
phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... có Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền. 

1168 . 

Chư pháp nhân đến Níp Bàn và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho 
pháp nhân đến Níp Bàn... có Đồng sanh và Tiền sanh. 

1169 . ' 

Chư pháp nhân đến Níp Bàn và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho 
pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... có Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và 
Quyền. 

1170 . 

Phi Nhân 15, phi Cảnh, phi Trưởng, phi Vô gián, phi Liên tiếp 15, phi Đồng sanh 11, 
phi Hỗ tưong 11, phi Y chỉ 11, phi Cận y 14, phi Tiền sanh 13, phi Hậu sanh 15, phi 
Cố Hưởng, phi Nghiệp, phi Quả, phi Thực, phi Quyền, phi Thiền, phi Đạo 15, phi 
Tương ưng 11, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu 15, phi Ly 15, phi Bất 
ly 9; nên đếm nhu thế. 

Dứt cách ngược (paccanĩya) 

1171 . 

Nhân duyên cho phi Cảnh 7,... phi Trưởng, phi Vô gián, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ tương 
3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi cố Hưởng, phi Nghiệp, phi Quả, phi 
Thực, phi Quyền, phi Thiền, phi Đạo 7, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô 
hữu 7, phi Ly 7; nên đếm như thế. 

Dứt cách nghịch, thuận 

1172 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 7,... Trưởng 10, Vô gián 6, Liên tiếp 6, Đồng sanh 9, Hỗ 
tương 3, Y chỉ 13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 3, Nghiệp 7, Quả 1, 
Thực 7, Quyền, Thiền, Đạo đều có 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô 
hữu 6, Ly 6, Bất ly 13; nên đếm như thế. 

Dứt cách nghịch và thuận 
Tam đề nhân sanh tử thứ 10, chỉ có bấy nhiêu. 



TAM ĐÈ HỮU HỌC (SEKKHATTIKA) 


Phần Liên Quan ịPaticcavara) 

1173 . 

* Pháp hữu học liên quan pháp hữu học sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu học, 2 uẩn... 

* Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp hữu học sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc nuong tâm sanh liên quan uẩn hữu học (sekkhã). 

* Chu pháp hữu học và phi hữu học phi vô học liên quan pháp hữu học sanh ra do Nhân 
duyên: 

3 uẩn và sắc nuong tâm sanh liên quan 1 uẩn hữu học, 2 uẩn... 

1174 . 

* Pháp vô học liên quan pháp vô học sanh ra do Nhân duyên: 

... liên quan 1 uẩn vô học (asekkhã). 

* Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp vô học... 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn vô học. 

* Chu pháp vô học và phi hữu học phi vô học liên quan pháp vô học... 

3 uẩn và sắc nuong tâm sanh liên quan 1 uẩn vô học, 2 uẩn... 

1175 . 

Pháp phi hữu học phi vô học liên quan phi hữu học phi vô học 

- 3 uẩn và sắc nuong tâm liên quan 1 uẩn phi hữu học phi vô học, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh: Vật liên quan uẩn phi hữu học phi vô học, uẩn liên quan vật, 3 đại 
sung liên quan 1 đại sung; 2 đại sung liên quan 2 đại sung; sắc nuong tâm sanh, sắc 
tục sinh thuộc y sinh (upãdãrũpa) liên quan đại sung. 

1176 . 

Pháp phi hữu học phi vô học liên quan chu pháp hữu học và phi hữu học phi vô học 
sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn hữu học và đại sung. 

1177 . 

Pháp phi hữu học phi vô học liên quan chu pháp vô học và phi hữu học phi vô học 
sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc nuong tâm sanh liên quan uẩn vô học và đại sung. 

1178 . 

* Pháp hữu học liên quan pháp hữu học sanh ra do Cảnh duyên, do Truởng duyên: 
Không có tục sinh. 

* ... Do Vô gián duyên, do Liên tiếp duyên, do Đồng sanh duyên đều nên sắp có sắc đại 
sung (mahãbhũtarũpa). 

* ... Do Hỗ tuong duyên, do Y chỉ duyên, do Cận y duyên, do Tiền sanh duyên, do cố 
huởng duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu học, 2 uẩn... 

1179 . 

* Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp phi hữu học phi vô học... do cố huởng 
duyên: 


444 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hữu học 


3 uẩn liên quan 1 uẩn phi hữu học phi vô học, 2 uẩn... 

* ... Do Nghiệp duyên, do Quả duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn quả hữu học, 2 uẩn... nên sắp 3 câu đầy đủ. 

1180 . 

Pháp vô học liên quan pháp vô học... do Quả duyên: 

... liên quan 1 uẩn vô học, có 3 câu. 

1181 . 

Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp phi hữu học phi vô học... do Quả duyên: 

- 3 uẩn và sắc nuơng tâm liên quan 1 uẩn quả phi hữu học phi vô học, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật,... 1 đại sung; 

1182 . 

Pháp phi hữu học phi vô học liên quan chu pháp hữu học và phi hữu học phi vô học... 
do Quả duyên: 

Sắc nuơng tâm liên quan 1 uẩn quả và đại sung. 

1183 . 

Pháp phi hữu học phi vô học liên quan chu pháp vô học và phi hữu học phi vô học... 
do Quả duyên: 

Sắc nuơng tâm liên quan 1 uẩn vô học và đại sung. 

1184 . 

Pháp hữu học liên quan pháp hữu học sanh ra do Thực duyên, do Quyền duyên, do 
Thiền duyên, do Đạo duyên, do Tuơng ung duyên, do Bất tuơng ung duyên, do Hiện 
hữu duyên, do Vô hữu duyên, do Ly duyên, do Bất ly duyên. 

1185 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Truởng 9, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 9, Hỗ tuơng 3, Y chỉ 9, 
Cận y 3, Tiền sanh 3, cố huởng 2, Nghiệp 9, Quả, Thực, Quyền, Thiền, Đạo 9, Tuơng 
ung 3, Bất tuơng ung 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 9 Nên đếm nhu thế. 

Dứt cách thuận (anuloma) 

1186 . 

Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp phi hữu học phi vô học sanh ra do phi 
Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh liên quan 1 uẩn vô nhân phi hữu học phi vô học. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật,... liên quan 1 đại 
sung;... sắc ngoại,... sắc vật thực,... sắc âm duơng,... nguời Vô tuởng: 1 đại sung... ; 

- Si đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi 
đồng sanh phóng dật. 

1187 . 

Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp hữu học... do phi Cảnh duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn hữu học (sekkhã). 

1188 . 

Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp vô học... do phi Cảnh duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn vô học (asekkhã). 

1189 . 

Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp phi hữu học phi vô học... do phi Cảnh 
duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn phi hữu học phi vô học, sát-na tục sinh: Vật liên 
quan uẩn,... 1 đại sung. Nguời Vô tuởng... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyến 2 (Cảo bản) 


445 


1190 . 

Pháp phi hữu học phi vô học liên quan chu pháp hữu học và phi hữu học phi vô học... 
do phi Cảnh duyên: 

Sắc nuoug tâm sanh liên quan 1 uẩn hữu học và đại sung. 

1191 . 

Pháp phi hữu học phi vô học liên quan chu pháp vô học và phi hữu học phi vô học... 
do phi Cảnh duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn vô học và đại sung. 

1192 . 

* Pháp hữu học liên quan pháp hữu học... do phi Truởng duyên: 

Truởng hữu học liên quan uẩn hữu học (sekkhã). 

* Pháp vô học liên quan pháp vô học... do phi Truởng duyên: 

Truởng (adhipati) vô học liên quan uẩn vô học. 

* Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp phi hữu học phi vô học... do phi Truởng 
duyên: dù tục sinh hay đại sung đều nên sắp đầy đủ. 

* ... Do phi Vô gián duyên, do phi Liên tiếp duyên, do phi Hỗ tuơng duyên, do phi Cận y 
duyên, do phi Tiền sanh duyên có 7 câu nhu tam đề thiện. 

* ... Do phi Hậu sanh duyên:... 

1193 . 

* ... Do phi Cố huởng duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn quả hữu học, 2 uẩn... 

* Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp hữu học... do phi cố huởng duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn hữu học. 

* Chu pháp hữu học và phi hữu học phi vô học liên quan pháp hữu học... do phi cố 
huởng duyên: 

3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn quả hữu học, 2 uẩn... 

* Pháp vô học liên quan pháp vô học... có 3 câu. 

* Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp phi hữu học phi vô học... do phi cố huởng 
duyên: 

1 uẩn phi hữu học phi vô học;... nên sắp đầy đủ. 

* ... Pháp hữu học và pháp phi hữu học phi vô học... nên sắp duyên hiệp trợ (ghatanã)-, 
dù có 2 duyên nên sắp 9 câu. 

1194 . 

* ... Do phi Nghiệp duyên: Tu hữu học liên quan uẩn hữu học. 

* Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp phi hữu học phi vô học... do phi Nghiệp 
duyên: 

Tu phi hữu học phi vô học liên quan uẩn phi hữu học phi vô học; 1 đại sung thuộc 
sắc ngoại,... sắc vật thực... sắc âm duơng... 

1195 . 

* Pháp hữu học liên quan pháp hữu học... do phi Quả duyên: 

... liên quan 1 uẩn hữu học (sekkhã). 



446 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hữu học 


* Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp hữu học... do phi Quả duyên: 

Sắc nuoug tâm sanh liên quan uẩn hữu học (sekkhã). 

* Pháp hữu học và phi hữu học phi vô học liên quan pháp hữu học... do phi Quả duyên: 

3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh liên quan 1 uẩn hữu học. 

1196 . 

Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp phi hữu học phi vô học... do phi Quả 
duyên: Nên sắp đầu đủ không có tục sinh. 

1197 . 

Pháp phi hữu học phi vô học liên quan chu pháp hữu học và phi hữu học phi vô học... 
do phi Quả duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn hữu học và đại sung. 

1198 . 

Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp phi hữu học phi vô học... do phi Thực 
duyên,... phi Quyền duyên, phi Thiền duyên, phi Đạo duyên: 

Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp hữu học... do phi Tuơng ung duyên: 

1199 . 

* Pháp hữu học liên quan pháp hữu học... do phi Bất tuơng ung duyên: 

Cõi Vô sắc: 1 uẩn hữu học... 

* Pháp vô học liên quan pháp vô học... do phi Bất tuơng ung duyên: 

Cõi Vô sắc: 1 uẩn vô học... 

* Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp phi hữu học phi vô học... do phi Bất tuơng 
ung duyên: 

Cõi Vô sắc: 1 uẩn phi hữu học phi vô học...; sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm 
duơng... nguời Vô tuởng... 

* ... Do phi Vô hữu duyên, do phi Ly duyên. 

1200. 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 5, phi Truởng 3, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Hỗ tuơng, phi 
Cận y đều có 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 2, phi 
Quả 5, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 5, phi Bất 
tuơng ung 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5; nên đếm nhu thế. 

Dứt cách ngược (paccanĩya) 

1201. 

Nhân duyên có phi Cảnh 5,... phi Truởng 3, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Hỗ tuơng, 
phi Cận y đều có 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh, phi cố huởng đều có 9, phi Nghiệp 
2, phi Quả 5, phi Tuơng ung 5, phi Bất tuơng ung 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5; nên đếm 
nhu thế. 

Dứt cách thuận, nghịch 

1202 . , , 

Phi Nhân duyên có Cảnh l,-.. Vô gián, Liên tiếp, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Cận y, 
Tiền sanh, cố Huởng, Nghiệp, Quả, Thực, Quyền, Thiền, Đạo, Tuơng ung 3, Bất 
tuơng ung, Hiện hữu, Vô hữu, Ly, Bất ly; nên đếm nhu thế. 

Dứt cách nghịch, thuận 
Het phần liên quan (Paịiccavãra) 

Phần đồng sanh (sahajãta) nhu phần liên quan 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


447 


Phần Ỷ Trượng (Paccayavara) 

1203 . 

* Pháp hữu học nhờ cậy pháp hữu học sanh ra do Nhân duyên: 3 câu nhu phần liên quan 
(Paịiccavãra) 

* Pháp vô học nhờ cậy pháp vô học... do Nhân duyên: Có 3 câu nhu phần liên quan 
(Patỉccavãra). 

1204 . 

* Pháp phi hữu học phi vô học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học... do Nhân duyên: 
Nên sắp đầu đủ. 

Sắc nuong tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh (Upãdã) nhờ cậy đại sung; uẩn phi 
hữu học phi vô học nhờ cậy vật. 

* Pháp hữu học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn hữu học nhờ cậy vật (vatthu). 

* Pháp vô học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn vô học nhờ cậy vật (vatthu). 

* Chu pháp hữu học và phi hữu học phi vô học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học 
sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn hữu học nhờ cậy vật, sắc nuong tâm sanh nhờ cậy sắc đại sung. 

* Chu pháp vô học và phi hữu học phi vô học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học sanh 
ra do Nhân duyên: 

Uẩn vô học nhờ cậy vật, sắc nuong tâm sanh nhờ cậy đại sung. 

1205 . 

* Pháp hữu học nhờ cậy chu pháp hữu học và phi hữu học phi vô học sanh ra do Nhân 
duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu học và vật, 2 uẩn... 

* Pháp phi hữu học phi vô học nhờ cậy chu pháp hữu học và phi hữu học phi vô học 
sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy uẩn hữu học và đại sung. 

* Chu pháp hữu học và phi hữu học phi vô học nhờ cậy chu pháp hữu học và phi hữu 
học phi vô học sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu học và vật, 2 uẩn...; sắc nuong tâm sanh nhờ cậy uẩn hữu 

học và đại sung. 

* ... Nhờ cậy chu pháp vô học và phi hữu học phi vô học... có 3 câu nhu hữu học 
(sekkhã). 

1206 . 

* Pháp hữu học nhờ cậy pháp hữu học sanh ra do Nhân duyên: Có 1 câu. 

* ... Nhờ cậy pháp vô học... có 1 câu. 

* ... Nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học... có 1 câu 

Uẩn phi hữu học phi vô học nhờ cậy vật; nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ,... thân thức 
nhờ cậy thân xứ; uẩn phi hữu học phi vô học nhờ cậy vật. 



448 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hữu học 


* Pháp hữu học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học... do Cảnh duyên: 

Uẩn hữu học nhờ cậy vật. 

* Pháp vô học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học... do Cảnh duyên: 

Uẩn vô học nhờ cậy vật 

1207 . 

Pháp hữu học nhờ cậy chu pháp hữu học và phi hữu học phi vô học... do Cảnh duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu học và vật, 2 uẩn... 

1208 . 

Pháp vô học nhờ cậy pháp vô học và phi hữu học phi vô học... do Cảnh duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn vô học và vật, 2 uẩn... 

1209 . 

Pháp hữu học nhờ cậy pháp hữu học sanh ra do Truởng duyên,... do Vô gián duyên, do 
Liên tiếp duyên, do Đồng sanh duyên, do Hỗ tuơng duyên, do Y chỉ duyên, do Cận y 
duyên, do Tiền sanh duyên, do cố huởng duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu học. 

1210. 

* Pháp phi hữu học phi vô học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học... do cố huởng 
duyên: 

... nhờ cậy 1 uẩn phi hữu học phi vô học, uẩn phi hữu học phi vô học nhờ cậy vật. 

* Pháp hữu học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học:... 

Uẩn hữu học nhờ cậy vật. 

1211 . 

Pháp hữu học nhờ cậy chu pháp hữu học và phi hữu học phi vô học... do cố huởng 
duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu học và vật (vatthu);... 2 uẩn. 

1212. 

* Pháp hữu học nhờ cậy pháp hữu học sanh ra do Nghiệp duyên, do Quả duyên: 1 uẩn 
quả hữu học... 

* ... Do Thực duyên, do Quyền duyên, do Thiền duyên, do Đạo duyên, do Tuơng ung 
duyên, do Bất tuơng ung duyên, do Hiện hữu duyên, do Vô hữu duyên, do Ly duyên, 
do Bất ly duyên. 

1213 . 

Nhân 17, Cảnh 7, Truởng 17, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 17, Hỗ tuơng 7, Y chỉ 
17, Cận y 7, Tiền sanh 7, cố huởng 4, nghiệp 17, Quả 17, Thực 17, Quyền, Thiền, 
Đạo đều có 17, Tuơng ung 7, Bất tuơng ung 17, Hiện hữu 17, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 
17; nên đếm nhu thế. 

Dứt cách thuận (anuloma) 

1214 . 

* Pháp phi hữu học phi vô học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học sanh ra do phi Nhân 
duyên: 

- 3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn vô nhân phi hữu học phi vô học, 2 

uẩn.... 

- Sát-na tục sinh vô nhân: Vật nhờ cậy uẩn, uẩn nhờ cậy vật,... nhờ cậy 1 đại sung 
thuộc sắc ngoại,... sắc vật thực... sắc âm duơng... nguời Vô tuởng... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


449 


- ... nhờ cậy nhãn xứ, thân thức nhờ cậy thân xứ; uẩn vô nhân phi hữu học phi vô học 

nhờ cậy vật; si đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh 

hoài nghi đồng sanh phóng dật và vật (vatthu). 

* Pháp phi hữu học phi vô học nhờ cậy pháp hữu học... do phi Cảnh duyên. 

1215 . 

* Pháp hữu học nhờ cậy pháp hữu học... do phi Truởng duyên: 

Truởng hữu học nhờ cậy uẩn hữu học (sekkhã). 

* Pháp vô học nhờ cậy pháp vô học... do phi Truởng duyên: 

Truởng vô học (adhipati asekkhã) nhờ cậy uẩn vô học. 

* Pháp phi hữu học phi vô học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học... do phi Truởng 
duyên: Nên sắp đầy đủ. 

Nguời Vô tuởng...; nhãn xứ...; Truởng phi hữu học phi vô học nhờ cậy vật. 

* Pháp hữu học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học... do phi Truởng duyên: 

Truởng (adhipati) hữu học nhờ cậy vật. 

* Pháp vô học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học... do phi Truởng duyên: 

Truởng vô học nhờ cậy vật (vatthu). 

1216 . 

* ... Nhờ cậy chu pháp hữu học và phi hữu học phi vô học... do phi Truởng duyên: 

Truởng hữu học nhờ cậy uẩn hữu học và vật. 

* Pháp vô học nhờ cậy chu pháp vô học và phi hữu học phi vô học... do phi Truởng 
duyên: 

Truởng (adhipati) nhờ cậy uẩn vô học và vật. 

1217 . 

* Pháp phi hữu học phi vô học nhờ cậy pháp hữu học... do phi Vô gián duyên, do phi 
Liên tiếp duyên, do phi Hỗ tuơng duyên, do phi Cận y duyên, do phi Tiền sanh duyên, 
do phi Hậu sanh duyên có 7 câu. 

* ... Do phi Cố huởng duyên... 

1218 . 

* ... Do phi Nghiệp duyên... 

Tu (cetanã) hữu học nhờ cậy uẩn hữu học. 

* Pháp phi hữu học phi vô học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học... do phi Nghiệp 
duyên: 

Tu phi hữu học phi vô học nhờ cậy uẩn phi hữu học phi vô học; sắc ngoại,... sắc vật 
thực... sắc âm duơng...; tu phi hữu học phi vô học nhờ cậy vật. 

* Pháp hữu học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học... do phi Nghiệp duyên: Tu hữu 
học nhờ cậy vật (vatthu). 

* Pháp hữu học nhờ cậy chu pháp hữu học và phi hữu học phi vô học... do phi Nghiệp 
duyên: 

Tu (cetanã) hữu học nhờ cậy uẩn hữu học và vật. 

1219 . 

* Pháp hữu học nhờ cậy pháp hữu học... do phi Quả duyên: Trong phần hữu học căn 
(sekkhã mũla) có 3 câu. 



450 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hữu học 


* Pháp phi hữu học phi vô học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học... do phi Quả 
duyên: Trong phi hữu học phi vô học căn (nevasekkhãnã sekkhãmũlaka) có 3 câu. 

* Pháp hữu học nhờ cậy chu pháp hữu học và phi hữu học phi vô học sanh ra do phi Quả 
duyên: Hiệp trợ hữu học có 3 câu (sekkhã ghatanã). 

1220. 

Pháp phi hữu học phi vô học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học... do phi Thực 
duyên, do phi Quyền duyên, do phi Thiền duyên, do phi Đạo duyên, do phi Tuơng ung 
duyên, do phi Bất tuơng ung duyên, do phi Vô hữu duyên, do phi Ly duyên. 

1221. 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 5, phi Truởng 7, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tuơng 5, 
phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 17, phi cố huởng 17, phi Nghiệp 4, phi 
Quả 9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 5, phi Bất 
tuơng ung 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5; nên đếm nhu thế. 

Dứt cách ngược (paccanĩya) 

1222. 

Nhân duyên có phi Cảnh 5, phi Truởng 7, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Hỗ tuơng, 
phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 17, phi cố huởng 17, phi Nghiệp 4, phi 
Quả 9, phi Tuơng ung 5, phi Bất tuơng ung 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5; nên đếm nhu 
thế. 

Dứt cách thuận và nghịch 

1223 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh ll,--- Vô gián, Liên tiếp, Đồng sanh, Hỗ tuơng đều có 1,... 
tóm tắt... Bất ly; nên đếm nhu thế. 

Dứt cách nghịch và thuận 
Het phần ỷ trượng (paccayavãra) 

Phần y chỉ ịnissaya), nhu phần ỷ truợng (paccaya) 

Phần Hòa Họp (Sansatthavãra) 

1224 . 

* Pháp hữu học hòa họp pháp hữu học sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn hữu học, 2 uẩn... 

* Pháp vô học hòa họp pháp vô học... do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn vô học, 2 uẩn... 

* Pháp phi hữu học phi vô học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học... do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn phi hữu học phi vô học, 2 uẩn...; sát-na tục sinh... 

1225 . 

* Pháp hữu học hòa họp pháp hữu học sanh ra do Cảnh duyên, do Truởng duyên,... tóm 
tắt... do Tiền sanh duyên, do cố huởng duyên: Nên sắp 2 duyên. 

* ... do Bất ly duyên.... 

1226 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Truởng 3, Vô gián, Liên tiếp, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Cận y, 
Tiền sanh đều có 3, cố huởng 2, Nghiệp 3,... tóm tắt... Bất ly 3; nên đếm nhu thế. 

Dứt cách thuận (anuloma) 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


451 


1227 . 

Pháp phi hữu học phi vô học hòa hợp pháp phi hữu học phi vô học sanh ra do phi 
Nhân duyên: 

- 3 uẩn hòa hợp 1 uẩn vô nhân phi hữu học phi vô học, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh vô nhân: Si đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật hòa họp uẩn 
đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật. 

1228 . 

* Pháp hữu học hòa họp pháp hữu học sanh ra do phi Truởng duyên: 

Truởng (adhipati) hữu học hòa họp uẩn hữu học. 

* Pháp vô học hòa họp pháp vô học... 

Truởng (adhipati) vô học hòa họp uẩn vô học (asekkhã). 

* Pháp phi hữu học phi vô học hòa họp pháp phi hữu học phi vô học... do phi Truởng 
duyên: sắp đầy đủ có 1 câu 

1229 . 

* Pháp hữu học hòa họp pháp hữu học sanh ra do phi Tiền sanh duyên, do phi Hậu sanh 
duyên, do phi cố huởng duyên, phi Nghiệp duyên: Nên sắp 2 câu. 

* ... Do phi Quả duyên: Nên sắp đầy đủ 2 câu. 

* ... Do phi Thiền duyên, do phi Đạo duyên, do phi Bất tuơng ung duyên. 

1230 . 

Phi Nhân 1, phi Truởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố huởng 3, phi 
Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tuơng ung 3. Nên đếm nhu thế. 

Dứt cách nghịch (paccanĩya) 

1231 . . 

Nhân duyên có phi Truởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh, phi cố huởng đều có 3, 
phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Bất tuơng ung 3; nên đếm nhu thế. 

Dứt cách thuận và nghịch. 

1232 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1,... Vô gián, Liên tiếp, Đồng sanh, Hỗ tuơng, Y chỉ, Cận y, 
Tiền sanh, cố Huởng, Nghiệp, Quả, Thực, Quyền, Thiền, Đạo, Tuơng ung, Bất tuơng 
ung, Hiện hữu, Vô hữu, Ly, Bất ly đều có 1 câu; nên đếm nhu thế. 

Dứt cách nghịch, thuận 
Het phần hòa họp (saúsatthavãra) 

Phần tuơng ung (sampayutta) nhu phần hòa hợp (sansatthavãra) 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1233 . 

Pháp hữu học làm duyên cho pháp hữu học bằng Nhân duyên: 

Nhân (hetu) hữu học làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Nhân duyên. 

1234 . 

Pháp hữu học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Nhân duyên: 

Nhân (hetu) hữu học làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh (cittasamutthãna) bằng 
Nhân duyên. 

1235 . 



452 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hữu học 


Pháp hữu học làm duyên cho chu pháp hữu học và phi hữu học phi vô học bằng Nhân 
duyên: 

Nhân ịhetu) hữu học làm duyên cho uẩn tuong ung và sắc nuong tâm sanh bằng 
Nhân duyên (hetupaccayo). 

1236 . 

* Pháp vô học làm duyên cho pháp vô học...: Có 3 câu: 

* Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Nhân 
duyên: 

Nhân phi hữu học phi vô học làm duyên cho uẩn tuong ung và sắc nuong tâm sanh 
bằng Nhân duyên. Sát-na tục sinh:... 

1237 . 

Pháp hữu học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Cảnh duyên: 

Chu Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả hữu học; tha tâm thông rõ thấu 
lòng nguời tề toàn tâm hữu học. uẩn hữu học làm duyên cho tha tâm thông, túc 
mạng thông, vị lai thông và khán môn bằng Cảnh duyên. 

1238 . 

Pháp vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Cảnh duyên: 

Chu La-hán phản khán quả vô học; tha tâm thông biết rõ lòng nguời tề toàn tâm vô 
học, uẩn vô học làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, vị lai thông và khán 
môn bằng Cảnh duyên. 

1239 . 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Cảnh 
duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, rồi phản khán lại. Nhớ 
thiện đã từng làm chứa để truớc kia. 

- Xuất thiền phản khán thiền. Chu Thánh phản khán Níp Bàn. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã) và khán (ý) môn 
(ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

- Chu Thánh phản khán phiền não đã trừ, phản khán phiền não hạn chế; rõ phiền não 
đã từng sanh. Quán ngộ nhãn bằng lối vô thuờng, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân 
hoan, do đó khai đoan (ãrabbha) ái (rãga) và uu phát sanh. 

- Nhĩ... vật..., quán ngộ (paccavekkhana) uẩn phi hữu học phi vô học bằng lối vô 
thuờng, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó uu... 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Tha tâm thông biết rõ lòng nguời tề toàn tâm phi hữu học phi vô học. 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tuởng phi phi tuởng xứ bằng Cảnh duyên. 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức,... xúc xứ làm duyên cho thân thức. 

- Uẩn phi hữu học phi vô học làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng 
thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông và khán môn bằng Cảnh duyên. 

1240 . 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp hữu học bằng Cảnh duyên: Níp bàn 
làm duyên cho đạo và quả hữu học bằng Cảnh duyên. 

1241 . 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp vô học bằng Cảnh duyên: Níp bàn 
làm duyên cho quả vô học bằng Cảnh duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


453 


1242 . 

Pháp hữu học làm duyên cho pháp hữu học bằng Truởng duyên: 

Truởng đồng sanh nhu: Truởng hữu học làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng 
Truởng duyên. 

1243 . 

Pháp hữu học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Truởng duyên có 
Truởng cảnh và Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Chu Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán, nặng về quả hữu 
học rồi phản khán. 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng hữu học làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh bằng 
Truởng duyên. 

1244 . 

Pháp hữu học làm duyên cho pháp hữu học và phi hữu học phi vô học bằng Truởng 
duyên: 

Truởng đồng sanh nhu: Truởng hữu học làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc 
nuơng tâm sanh bằng Truởng duyên. 

1245 . 

Pháp vô học làm duyên cho pháp vô học bằng Truởng duyên: 

Truởng đồng sanh nhu: Truởng vô học làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Truởng 
duyên 

1246 . 

Pháp vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Truởng duyên có 
Truởng cảnh và Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Chu La-hán nặng về quả vô học rồi phản kh án. 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng vô học làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh bằng 
Truởng duyên. 

1247 . 

Pháp vô học làm duyên cho chu pháp vô học và phi hữu học phi vô học bằng Truởng 
duyên: 

Truởng đồng sanh nhu: Truởng vô học làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc nuơng 
tâm sanh bằng Truởng duyên. 

1248 . 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp hữu học phi vô học... có Truởng 
cảnh và Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, rồi 
nặng về đó nên phản kh án. 

- Nặng về thiện đã từng làm chứa để rồi phản khán. 

- Xuất thiền nặng về thiền rồi phản khán. 

- Chu Thánh ịariya) nặng về Níp Bàn rồi phản kh án. Níp Bàn làm duyên cho chuyển 
tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã) bằng Truởng duyên. 

- Nặng về nhãn rồi thỏa thích, rất hân hoan, do nặng đó nên ái sanh, tà kiến phát. 
Nhĩ... vật..., nặng về uẩn phi hữu học phi vô học rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng 
đó nên ái sanh, tà kiến phát. 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng phi hữu học phi vô học làm duyên cho uẩn tuơng 
ung và sắc nuơng tâm sanh bằng Truởng duyên. 

1249 . 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp hữu học bằng Truởng duyên: 



454 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hữu học 


Trưởng cảnh như: Níp bàn làm duyên cho đạo và quả hữu học bằng Trưởng duyên. 

1250 . 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp vô học bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Níp bàn làm duyên cho quả vô học bằng Trưởng duyên. 

1251 . 

Pháp hữu học làm duyên cho pháp hữu học bằng Vô gián duyên: 

Uẩn hữu học sanh trước trước làm duyên cho uẩn hữu học sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. Đạo làm duyên cho quả hữu học. Quả hữu học làm duyên cho quả hữu 
học bằng Vô gián duyên. 

1252 . 

Pháp hữu học làm duyên cho pháp vô học bằng Vô gián duyên: 

Đạo (magga) làm duyên cho quả vô học bằng Vô gián duyên. 

1253 . 

Pháp hữu học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Vô gián duyên: 

Quả hữu học làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián duyên. 

1254 . 

Pháp vô học làm duyên cho pháp vô học bằng Vô gián duyên: 

Uẩn vô học sanh trước trước làm duyên cho uẩn vô học sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. Quả vô học làm duyên cho quả vô học bằng Vô gián duyên. 

1255 . 

Pháp vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Vô gián duyên: 

Quả vô học làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián duyên. 

1256 . 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Vô 
gián duyên: 

- Uẩn phi hữu học phi vô học sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi hữu học phi vô 
học sanh sau sau. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), tâm thuận thứ làm 
duyên cho dũ tịnh (vodanã)-, khán môn (ãvajjana) làm duyên cho uẩn phi hữu học 
phi vô học bằng Vô gián duyên. 

1257 . 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp hữu học bằng Vô gián duyên: 

Tâm chuyển tộc (gotrabhũ) làm duyên cho đạo; tâm dũ tịnh (vodanã) làm duyên 
cho đạo; tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho quả hữu học nhập thiền; xuất 
thiền diệt, tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả hữu học nhập thiền 
bằng Vô gián duyên. 

1258 . 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp vô học bằng Vô gián duyên: 

Tâm thuận thứ (anuỉoma) làm duyên cho quả nhập thiền vô học; xuất thiền diệt tâm 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả vô học nhập thiền bằng Vô gián 
duyên. 

1259 

Pháp hữu học làm duyên cho pháp hữu học bằng Liên tiếp duyên như Vô gián duyên: 
Có 8 câu đề. 


1260. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


455 


* Pháp hữu học làm duyên cho pháp hữu học bằng Đồng sanh duyên: Nhu Đồng sanh 
duyên trong phần liên quan, có 9 câu đề. 

* ... Bằng Hỗ tuơng duyên nhu Hỗ tuơng duyên trong phần liên quan, có 13 câu đề. 

* ... Bằng Y chỉ duyên: Nhu Y chỉ duyên trong tam đề thiện (kusalattika), có 3 câu đề. 

1261 . 

Pháp hữu học làm duyên cho pháp hữu học bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và 
Thuần cận y: 

Thuần cận y nhu: Sơ đạo làm duyên cho nhị đạo bằng Cận y duyên; nhị đạo làm 
duyên cho tam đạo bằng Cận y duyên; tam đạo làm duyên cho tứ đạo bằng Cận y 
duyên. Đạo làm duyên cho quả hữu học nhập thiền bằng Cận y duyên. 

1262 . 

Pháp hữu học làm duyên cho pháp vô học bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và 
Thuần cận y: 

Thuần cận y nhu: đạo làm duyên cho quả nhập thiền vô học bằng Cận y duyên. 

1263 . 

Pháp hữu học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Cận y duyên có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y nhu: Chu Thánh nuơng đạo mạnh, dù nhập thiền chua đặng sanh cũng 
phát sanh. Quán ngộ pháp Hành (sankhãra) bằng lối vô thuờng, khổ não, vô ngã. 

- Đạo Thánh làm duyên cho Nghĩa đại thông (atthapatisambhidã), pháp đạt thông 
(dhammapaịisambhidã), ngữ đạt thông (niruttipaịisambhidã), cấp trí thông 
(paịibhãnapatisambhidã), rõ biết sở (ịhãna), phi sở (aịhãna) bằng Cận y duyên. 

- Quả hữu học nhập thiền làm duyên cho thân lạc bằng Cận y duyên. 

1264 . 

Pháp vô học làm duyên cho pháp vô học bằng Cận y duyên: 

Vô gián cận y nhu: uẩn vô học sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn vô học sanh sau 
sau; quả vô học làm duyên cho quả vô học bằng Cận y duyên. 

1265 . 

Pháp vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học... Cảnh cận y, Vô gián cận y 
và Thuần cận y: 

Thuần cận y nhu: Nhập thiền quả vô học làm duyên cho thân lạc bằng Cận y duyên. 

1266 . 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Cận y 
duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y; 

- Thuần cận y nhu: Nuơng đức tin phi hữu học phi vô học mạnh có thể bố thí, nguyện 
giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, thiền phát sanh, pháp quán phát sanh, thông 
phát sanh, nhập thiền phát sanh đặng, gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nuơng trì giới phi hữu học phi vô học mạnh có thể trí, ái... si, thân lạc, âm duơng, 
thực phẩm... nuơng chỗ ở mạnh có thể bố thí trì giới... nhập thiền phát sanh, sát 
sanh, phá hòa họp Tăng. 

- Nuơng đức tin phi hữu học phi vô học mạnh... có thể trí, ái, hy vọng (patthanã) thân 
lạc... chỗ ở làm duyên cho đức tin, trí, ái, hy vọng, thân lạc, thân khổ phi hữu học 
phi vô học bằng Cận y duyên. 

- Tâm chỉnh lý sơ thiền làm duyên cho sơ thiền bằng Cận y duyên; tâm chỉnh lý 
(parikammã) Phi tuởng phi phi tuởng xứ làm duyên cho phi Tuởng phi phi Tuởng. 



456 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hữu học 


- Sơ thiền làm duyên cho nhị thiền bằng Cận y duyên, Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cận y duyên. 

1267 . 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp hữu học bằng Cận y duyên có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Tâm chỉnh lý (parikammã) sơ đạo làm duyên cho sơ đạo bằng 
Cận y duyên... tâm chỉnh lý tứ đạo làm duyên cho tứ đạo bằng Cận y duyên. 

1268 . 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp vô học bằng Cận y duyên có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như.‘ Thân lạc... thân khổ, âm dương, vật thực... chỗ ở làm duyên cho 
quả vô học nhập thiền bằng Cận y duyên. 

1269 . 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Tiền 
sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn bằng cách vô thường... thỏa thích rất hân hoan, 
do đó khai đoan ái sanh, ưu phát. 

- Quán ngộ nhĩ... quán ngộ vật bằng lối vô thường, khổ não,vô ngã... ưu phát sanh. 
Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn xứ,... xúc xứ 
làm duyên cho thân thức bằng Tiền sanh duyên. 

- Vật tiền sanh như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức;... thân xứ làm duyên cho thân 
thức; vật làm duyên cho uẩn phi hữu học phi vô học bằng Tiền sanh duyên. 

1270 . 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp hữu học bằng Tiền sanh duyên: 

Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn hữu học bằng Tiền sanh duyên. 

1271 . 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp vô học bằng Tiền sanh duyên: 

Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn vô học bằng Tiền sanh duyên. 

1272 . 

Pháp hữu học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh như: uẩn hữu học làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh 
duyên. 

1273 . 

Pháp vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh như: uẩn vô học làm duyên cho thân ấy sanh trước... 

1274 . 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Hậu 
sanh duyên: 

Hậu sanh như: uẩn phi hữu học phi vô học làm duyên cho thân ấy sanh trước... 

1275 . 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng cố 
hưởng duyên: 

- Uẩn phi hữu học phi vô học sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi hữu học phi vô 
học sanh sau sau bằng cố hưởng duyên. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), tâm thuận thứ làm 
duyên cho dũ tịnh (vodanã) bằng cố hưởng duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


457 


1276 . 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp hữu học bằng cố huởng duyên: 

Tâm chuyển tộc (gotrabhũ) làm duyên cho đạo; tâm dũ tịnh (vodanã) làm duyên 
cho đạo bằng cố huởng duyên. 

1277 . 

Pháp hữu học làm duyên cho pháp hữu học bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt 
thời: 

- Đồng sanh nhu: Tu hữu học làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời nhu: Tu hữu học làm duyên cho uẩn quả hữu học bằng Nghiệp duyên. 

1278 . 

Pháp hữu học làm duyên cho pháp vô học bằng Nghiệp duyên: 

Biệt thời nhu: Tu (cetanã) hữu học làm duyên cho uẩn vô học bằng Nghiệp duyên. 

1279 . 

Pháp hữu học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Nghiệp duyên: 

Đồng sanh nhu: Tu hữu học làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh bằng Nghiệp 
duyên. 

1280 . 

Pháp hữu học làm duyên cho chu pháp hữu học và pháp phi hữu học phi vô học bằng 
Nghiệp duyên: 

Tu (cetanã) hữu học làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc nuơng tâm sanh bằng 
Nghiệp duyên (kammapaccayo). 

1281 . 

Pháp vô học làm duyên cho pháp vô học bằng Nghiệp duyên: 

Tu (cetanã) vô học làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Nghiệp duyên. 

1282 . 

Pháp vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Nghiệp duyên: 

Tu (cetanã) vô học làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 

1283 . 

Pháp vô học làm duyên cho chu pháp vô học và phi hữu học phi vô học bằng Nghiệp 
duyên: 

Tu vô học (asekkhã) làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc nuơng tâm sanh bằng 
Nghiệp duyên. 

1284 . 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Nghiệp 
duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh nhu: Tu phi hữu học phi vô học làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc 
nuơng tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 

- Sát-na tục sinh:... 

- Biệt thời nhu: Tu (cetanã) phi hữu học phi vô học làm duyên cho uẩn quả phi hữu 
học phi vô học và sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

1285 . 

Pháp hữu học làm duyên cho pháp hữu học bằng Quả duyên: 

1 uẩn quả hữu học làm duyên cho 3 uẩn. Trong phần hữu học căn (sekkhamũlaka) 
có 3 câu. 

1286 . 

Pháp vô học làm duyên cho pháp vô học bằng Quả duyên: 



458 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hữu học 


1 Uẩn vô học làm duyên cho 3 uẩn...; trong phần vô học căn (asekkhamulaka) có 3 
câu. 

1287 . 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Quả 
duyên: 

1 uẩn quả phi hữu học phi vô học làm duyên cho 3 uẩn. Sát-na tục sinh: uẩn làm 
duyên cho vật bằng Quả duyên. 

1288 . 

Pháp hữu học làm duyên cho pháp hữu học bằng Thực duyên, Quyền duyên, bằng 
Thiền duyên, bằng Đạo duyên, bằng Tuong ung duyên. 

1289 . 

Pháp hữu học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Bất tuơng ung duyên 
có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh nhu: uẩn hữu học làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh bằng Bất tuong 
ung duyên. 

- Hậu sanh nhu: uẩn hữu học làm duyên cho thân ấy sanh truớc bằng Bất tuơng ung 
duyên. 

1290 . 

Pháp vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Bất tuơng ung duyên có 
Đồng sanh và Hậu sanh: Cũng nhu hữu học (sekkhã). 

1291 . 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Bất 
tuong ung duyên có Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh nhu: uẩn phi hữu học phi vô học làm duyên cho sắc nuong tâm sanh 
bằng Bất tuong ung duyên. 

- Sát-na tục sinh: uẩn phi hữu học phi vô học làm duyên cho sắc tục sinh bằng Bất 
tuơng ung duyên. 

- Uẩn làm duyên cho vật bằng Bất tuong ung duyên; vật làm duyên cho uẩn bằng Bất 
tuơng ung duyên. 

- Tiền sanh nhu: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức. 
Vật làm duyên cho uẩn phi hữu học phi vô học bằng Bất tuơng ung duyên. 

- Hậu sanh nhu: uẩn phi hữu học phi vô học làm duyên cho thân ấy sanh truớc bằng 
Bất tuong ung duyên. 

1292 . 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp hữu học bằng Bất tuơng ung duyên: 
Tiền sanh nhu: Vật làm duyên cho uẩn hữu học bằng Bất tuơng ung duyên 
(Vippayuttapaccayo). 

1293 . 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp vô học bằng Bất tuong ung duyên: 
Tiền sanh nhu: Vật làm duyên cho uẩn vô học bằng Bất tuong ung duyên. 

1294 . 

Pháp hữu học làm duyên cho pháp hữu học bằng Hiện hữu duyên: 1 uẩn hữu học làm 
duyên cho 3 uẩn. 

1295 . 

Pháp hữu học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh và Hậu sanh: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


459 


- Đồng sanh như: uẩn hữu học làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn hữu học làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện hữu 
duyên. 

1296 . 

Pháp hữu học làm duyên cho chư pháp hữu học và phi hữu học phi vô học bằng Hiện 
hữu duyên: 

1 uẩn hữu học làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên, 2 

uẩn... 

1297 . 

Pháp vô học làm duyên cho pháp vô học bằng Hiện hữu duyên: Có 3 câu như hữu học 
(sekkhã). 

1298 . 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Hiện 
hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn phi hữu học phi vô học làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương 
tâm sanh bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh:... uẩn làm duyên cho vật bằng Hiện hữu duyên, vật làm duyên cho 
uẩn bằng Hiện hữu duyên;... 1 đại sung... sắc ngoại,... tóm tắt... người Vô tưởng... 

- Tiền sanh như: Quán ngộ nhãn bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích hân 
hoan, do đó khai đoan ái phát, ưu sanh ra. 

- Quán ngộ nhĩ... vật bằng lối vô thường... 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức..., xúc 
xứ làm duyên cho thân thức, nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức,... thân xứ làm 
duyên cho thân thức; vật làm duyên cho uẩn phi hữu học phi vô học bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn phi hữu học phi vô học làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng 
Hiện hữu duyên. Đoàn thực làm duyên cho thân ấy, sắc mạng quyền làm duyên cho 
sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

1299 . 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp hữu học bằng Hiện hữu duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn hữu học bằng Hiện hữu duyên. 

1300 . 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp vô học bằng Hiện hữu duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn vô học bằng Hiện hữu duyên. 

1301 . 

Chư pháp hữu học và phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp hữu học bằng Hiện 
hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn hữu học và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu duyên, 2 

uẩn... 

1302 . 

Chư pháp hữu học và phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô 
học bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: uẩn hữu học và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn hữu học và đoàn thực làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng 
Hiện hữu duyên. 



460 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hữu học 


- Hậu sanh như: uẩn hữu học và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng 
Hiện hữu duyên. 

1303 . 

Chư pháp vô học và phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp vô học bằng Hiện 
hữu duyên: Nên sắp 2 câu như hữu học (sekkhã). 

1304 . 

Nhân 7, Cảnh 5, Trưởng 9, Vô gián 8, Liên tiếp 8, Đồng sanh 9, Hỗ tưong 3, Y chỉ 13, 
Cận y 8, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 2, nghiệp 8; Quả, Thực, Quyền thiền, Đạo 
đều có 7; Tưong ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô hữu 8, Ly 8, Bất ly 13; nên 
đếm như thế. 


Dứt cách thuận (anuỉoma) 


1305 . 

* Pháp hữu học làm duyên cho pháp hữu học bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 


* Pháp hữu học làm duyên cho pháp vô học bằng Cận y duyên. 

1306 . 

Pháp hữu học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

1307 . 

Pháp hữu học làm duyên cho chư pháp hữu học và phi hữu học phi vô học bằng Đồng 
sanh duyên. 

1308 . 

Pháp vô học làm duyên cho pháp vô học bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1309 . 

Pháp vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên; bằng Cận y duyên; bằng Hậu sanh duyên. 

1310 . 

Pháp vô học làm duyên cho chư pháp vô học và phi hữu học phi vô học bằng Đồng 
sanh duyên. 

1311 . 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu 
sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

1312 . 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp hữu học bằng Cận y duyên, bằng 
Tiền sanh duyên. 

1313 . 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp vô học bằng Cận y duyên, bằng Tiền 
sanh duyên. 

1314 . 

Chư pháp hữu học và phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp hữu học... có Đồng 
sanh và Tiền sanh. 

1315 . 

Chư pháp hữu học và phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô 
học... có Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền. 

1316 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyến 2 (Cảo bản) 


461 


Chư pháp vô học và phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp vô học... có Đồng 
sanh và Tiền sanh. 

1317 . 

Chư pháp vô học và phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô 
học... có Hậu sanh, Thực và Quyền. 

1318 . 

Phi Nhân 14, phi Cảnh, phi Trưởng, phi Vô gián, phi Liên tiếp đều có 14, phi Đồng 
sanh 10, phi Hỗ tương 10, phi Y chỉ 10, phi Cận y 13, phi Tiền sanh 12, phi Hậu sanh 
14, phi Cố Hưởng, phi Nghiệp, phi Quả, phi Thực, phi Quyền, phi Thiền, phi Đạo đều 
có 14, phi Tương ưng 10, phi Bất tương ưng 8, phi Hiện hữu 8, phi Vô hữu 14, phi Ly 
14, phi Bất ly 8; nên đếm nhu thế. 

Dứt cách nghịch (paccanĩya) 

1319 . 

Nhân duyên cho phi Cảnh 7,... phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ 
tương 3, phi Cận y, phi Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi cố Hưởng, phi Nghiệp, phi Quả, 
phi Thực, phi Quyền, phi Thiền, phi Đạo đều có 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7; nên đếm như thế. 

Dứt cách thuận, nghịch 

1320 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 5,... Trưởng 9, Vô gián 8, Liên tiếp 8, Đồng sanh 9, Hỗ 
tương 3, Y chỉ 13, Cận y 8, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 2, Nghiệp 8, Quả, 
Thực, Quyền, Thiền, Đạo đều có 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô 
hữu 8, Ly 8, Bất ly 13; nên đếm như thế. 

Dứt cách nghịch, thuận 
Het phần vấn đề (pahhãvãm) 

Tam đề hữu học thứ 11 chỉ có bấy nhiêu. 


TAM ĐỀ HI THIỂU (PARITTATTIKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1321 . 

* Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn hy thiểu ịparitta) 2 uẩn...; 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn hy thiểu (paritta); 2 uẩn...; 

- Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật; 

- 3 đại sung liên quan 1 đại sung; 

- Sắc nương tâm sanh liên quan 2 đại sung. 

* Pháp đáo đại liên quan pháp hy thiểu sanh ra do Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn đáo đại (mahaggata) liên quan vật. 

* Pháp hy thiểu và đáo đại liên quan pháp hy thiểu sanh ra do Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn đáo đại liên quan vật; sắc tục sinh liên quan đại sung. 

1322 . 

* Pháp đáo đại liên quan pháp đáo đại... do Nhân duyên: 




462 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hi thiếu 


3 uẩn liên quan 1 uẩn đáo đại (mahaggata). 2 uẩn...; sát-na tục sinh... 

* Pháp hy thiểu liên quan pháp đáo đại... do Nhân duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn đáo đại. Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan 
uẩn đáo đại. 

* Pháp hy thiểu và đáo đại liên quan pháp đáo đại... do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc nuong tâm sanh liên quan 1 uẩn đáo đại. Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc 
tục sinh liên quan 1 uẩn đáo đại, 2 uẩn... 

1323 . 

* Pháp vô luợng liên quan pháp vô luợng... do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn vô luợng (appamãna), 2 uẩn... 

* Pháp hy thiểu liên quan pháp vô luợng... do Nhân duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn vô luợng. 

* Chu pháp hy thiểu và vô luợng liên quan pháp vô luợng... do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc nuong tâm sanh liên quan 1 uẩn vô luợng, 2 uẩn... 

1324 . 

Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu và vô luợng... do Nhân duyên: 

Sắc nuong tâm sanh liên quan uẩn vô luợng và đại sung. 

1325 . 

* Pháp hy thiểu liên quan chu pháp hy thiểu và đáo đại... do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn đáo đại và đại sung. Sát-na tục sinh:... 

* Pháp đáo đại liên quan chu pháp hy thiểu và đáo đại... do Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn đáo đại và vật, 2 uẩn... 

* Pháp hy thiểu và đáo đại liên quan pháp hy thiểu và đáo đại sanh ra do Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn đáo đại và vật; 2 uẩn...; sắc tục sinh liên quan 
uẩn đáo đại và đại sung. 

1326 . 

* Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn hy thiểu (paritta); 2 uẩn...; sát-na tục sinh: uẩn liên quan vật. 

* Pháp đáo đại liên quan pháp hy thiểu sanh ra do Cảnh duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn đáo đại liên quan vật. 

1327 . 

Pháp đáo đại liên quan pháp đáo đại... do Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn đáo đại, 2 uẩn...; sát-na tục sinh... 

1328 . 

Pháp vô luợng liên quan pháp vô luợng... do Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn vô luợng, 2 uẩn... 

1329 . 

Pháp đáo đại liên quan pháp hy thiểu và đáo đại... do Cảnh duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn đáo đại (mahaggata) và vật, 2 uẩn... 

1330 . 

Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu... do Truởng duyên: 

3 uẩn và sắc nuong tâm sanh liên quan 1 uẩn hy thiểu, 2 uẩn...; đại sung liên quan 1 
đại sung; sắc nuong tâm sanh thuộc y sinh (upãdã) liên quan đại sung. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


463 


1331 . 

* Pháp đáo đại liên quan pháp đáo đại... do Trưởng duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn đáo đại, 2 uẩn... 

* Pháp hy thiểu liên quan pháp đáo đại... do Trưởng duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn đáo đại (mahaggata). 

* Chư pháp hy thiểu và đáo đại liên quan pháp đáo đại... do Trưởng duyên: 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn đáo đại, 2 uẩn... 

1332 . 

* Pháp vô lượng liên quan pháp vô lượng... do Trưởng duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn vô lượng (appamãna); 2 uẩn... 

* Pháp hy thiểu liên quan pháp vô lượng... do Trưởng duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn vô lượng (appamãna). 

* Pháp hy thiểu và vô lượng liên quan pháp vô lượng... do Trưởng duyên: 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn vô lượng; 2 uẩn... 

1333 . 

Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu và vô lượng sanh ra do Trưởng duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn vô lượng và đại sung. 

1334 . 

Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu và đáo đại... do Trưởng duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn đáo đại và đại sung. 

1335 . 

* Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu sanh ra do Vô gián duyên, do Liên tiếp duyên, 
do Đồng sanh duyên; đều sắp có đại sung (mahãbhũtarũpa). 

* ... Do Hỗ tương duyên, do Y chỉ duyên, do Cận y duyên, do Tiền sanh duyên: Đeu sắp 
có 3 câu. 

* ... Do Cố hưởng duyên nên sắp 3 câu. 

* ... Do Nghiệp duyên, do Quả duyên có 13 câu. 

* ... Do Thực duyên, do Quyền duyên, do Thiền duyên, do Đạo duyên, do Tương ưng 
duyên, do Bất tương ưng duyên, do Hiện hữu duyên, do Vô hữu duyên, do Ly duyên, 
do Bất ly duyên. 

1336 . 

Nhân 13, Cảnh 5, Trưởng 9, Vô gián 5, Liên tiếp 5, Đồng sanh 13, Hỗ tương 7, Y chỉ 
13, Cận y 5, Tiền sanh 3, cố hưởng 3, nghiệp 13, Quả 13, Thực, Quyền, Thiền, Đạo 
đều có 13, Tương ưng 5, Bất tương ưng 13, Hiện hữu 13, Vô hữu 5, Ly 5, Bất ly 13; 
nên đếm nhu thế. 

Dứt cách thuận (anuloma) 

1337 . 

Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn vô nhân hy thiểu (paritta); 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh vô nhân: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật,... liên quan 1 đại sung 
thuộc sắc ngoại,... sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng:... liên quan 1 đại 
sung. 



464 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hi thiếu 


- Si đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi 
đồng sanh phóng dật. 

1338 . 

Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn hy thiểu (paritta); vật liên quan uẩn,... liên 
quan 1 đại sung thuộc sắc ngoại,... sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng: 
Liên quan 1 đại sung. 

1339 . 

Pháp hy thiểu liên quan pháp đáo đại sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn đáo đại (mahaggata)-, sát-na tục sinh: sắc tục 
sinh liên quan uẩn đáo đại. 

1340 . 

Pháp hy thiểu liên quan pháp vô lượng... do phi Cảnh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn vô lượng (appamãna). 

1341 . 

Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu và vô lượng sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn vô lượng (appamãna) và đại sung (mahãbhũta). 

1342 . 

Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu và đáo đại sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn đáo đại và đại sung. Sát-na tục sinh: sắc tục sinh 
liên quan uẩn đáo đại và đại sung. 

1343 . 

* Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu sanh ra do phi Trưởng duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn hy thiểu. Sát-na tục sinh: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan 
vật,... 1 đại sung... tóm tắt... người Vô tưởng... 

* Pháp đáo đại liên quan pháp hy thiểu sanh ra do phi Trưởng duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn đáo đại liên quan vật. 

* Pháp hy thiểu và đáo đại liên quan pháp hy thiểu sanh ra do phi Trưởng duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn đáo đại liên quan vật. sắc tục sinh liên quan đại sung. 

1344 . 

* Pháp đáo đại liên quan pháp đáo đại sanh ra do phi Trưởng duyên: 

Trưởng (adhipati) đáo đại liên quan uẩn đáo đại ịmahaggata)\... liên quan 1 uẩn quả 
đáo đại. Sát-na tục sinh... 

* Pháp hy thiểu liên quan pháp đáo đại sanh ra do phi Trưởng duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn quả đáo đại. Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên 
quan uẩn đáo đại 

* Pháp hy thiểu và đáo đại liên quan pháp đáo đại sanh ra do phi Trưởng duyên: 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn quả đáo đại, 2 uẩn... Sát-na tục sinh... 

1345 . 

Pháp vô lượng liên quan pháp vô lượng sanh ra do phi Trưởng duyên: 

Trưởng vô lượng (appamãna) liên quan uẩn vô lượng. 

1346 . 

* Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu và đáo đại sanh ra do phi Trưởng duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


465 


Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn quả đáo đại và đại sung. Sát-na tục sinh: sắc tục 
sinh liên quan uẩn đáo đại và sắc đại sung. 

* Pháp đáo đại liên quan pháp hy thiểu và đáo đại sanh ra do phi Trưởng duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn đáo đại và vật, 2 uẩn... 

* Pháp hy thiểu và đáo đại liên quan pháp hy thiểu và đáo đại sanh ra do phi Trưởng 
duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn đáo đại và vật, 2 uẩn...; sắc tục sinh liên quan 
uẩn đáo đại và đại sung. 

1347 . 

Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu... do phi Vô gián duyên; do phi Liên tiếp duyên, 
do phi Hỗ tương duyên, do phi Cận y duyên. 

1348 . 

Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn hy thiểu cõi Vô sắc; 2 uẩn...; sắc nương tâm sanh liên quan 
uẩn hy thiểu. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn hy thiểu, 2 uẩn... 

Đeu nên sắp rộng có đại sung (mahãbhũtarũpa); phần hy thiếu căn (parittamũlaka) 
chỉ có 3 câu đề. 

1349 . 

* Pháp đáo đại liên quan pháp đáo đại sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

1 uẩn đáo đại cõi Vô sắc; sát-na tục sinh... 

* Pháp hy thiểu liên quan pháp đáo đại... do phi Tiền sanh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn đáo đại. Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan 
uẩn đáo đại. 

* Pháp hy thiểu và đáo đại liên quan pháp đáo đại sanh ra... do phi Tiền sanh duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn đáo đại, 2 uẩn... 

1350 . 

* Pháp vô lượng liên quan pháp vô lượng... do phi Tiền sanh duyên: 

1 uấn vô lượng (appamãna) cõi Vô sắc. 

* Pháp hy thiểu liên quan pháp vô lượng... do phi Tiền sanh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn vô lượng (appamãna). 

1351 . 

Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu và vô lượng... do phi Tiền sanh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn vô lượng và đại sung. 

1352 . 

* Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu và đáo đại sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn đáo đại và đại sung. Sát-na tục sinh... 

* Pháp đáo đại liên quan pháp hy thiểu và đáo đại... do phi Tiền sanh duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn đáo đại và vật. 

* Pháp hy thiểu và đáo đại liên quan pháp hy thiểu và đáo đại sanh ra do phi Tiền sanh 
duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn đáo đại và vật, 2 uẩn...; sắc tục sinh liên quan 
uẩn đáo đại và đại sung. 



466 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hi thiếu 


1353 . 

Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu sanh ra do phi Hậu sanh duyên, do phi cố 
huởng duyên: 

3 uẩn và sắc nuong tâm sanh liên quan uẩn hy thiểu, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: Vật 
liên quan uẩn, uẩn liên quan vật,... 1 đại sung... tóm tắt... nguời Vô tuởng: 1 đại sung. 

1354 . 

* Pháp đáo đại liên quan pháp hy thiểu sanh ra do phi cố huởng duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn đáo đại liên quan vật. 

* Pháp hy thiểu và đáo đại liên quan pháp hy thiểu... do phi cố huởng duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn đáo đại liên quan vật; sắc tục sinh liên quan sắc đại sung. 

1355 . 

* Pháp đáo đại liên quan pháp đáo đại sanh ra do phi cố huởng duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn quả đáo đại, 2 uẩn...; sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn 
đáo đại. 

* Pháp hy thiểu liên quan pháp đáo đại... do phi cố huởng duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn đáo đại (mahaggata)-, sát-na tục sinh... 

* Pháp hy thiểu và đáo đại liên quan pháp đáo đại... do phi cố huởng duyên: 

3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh liên quan 1 uẩn quả đáo đại, 2 uẩn...; sát-na tục sinh:... 
1 uẩn đáo đại. 

1356 . 

* Pháp vô luợng liên quan pháp vô luợng... do phi cố huởng duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn quả vô luợng, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp hy thiểu liên quan pháp vô luợng... do phi cố huởng duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh liên quan uẩn vô luợng (appamãna). 

* Pháp hy thiểu và vô luợng liên quan pháp vô luợng... do phi cố huởng duyên: 

3 uẩn và sắc nuong tâm sanh liên quan 1 uẩn quả vô luợng. 

1357 . 

Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu và vô luợng... do phi cố huởng duyên: 

Sắc nuong tâm sanh liên quan uẩn vô luợng và đại sung. 

1358 . 

* Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu và đáo đại... do phi cố huởng duyên: 

Sắc nuong tâm sanh liên quan uẩn đáo đại và đại sung. Sát-na tục sinh: sắc tục sinh 
liên quan uẩn đáo đại và đại sung. 

* Pháp đáo đại liên quan pháp hy thiểu và đáo đại... do phi cố huởng duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn đáo đại và vật, 2 uẩn... 

* Pháp hy thiểu và đáo đại liên quan pháp hy thiểu và đáo đại sanh ra do phi cố huởng 
duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn đáo đại và vật, 2 uẩn...; sắc tục sinh liên quan 
uẩn đáo đại và đại sung. 

1359 . 

Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tu (cetanã) hy thiểu ịparitta) liên quan uẩn hy thiểu,... 1 đại sung thuộc sắc 
ngoại,... sắc vật thực... sắc âm duơng... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


467 


1360 . 

Pháp đáo đại liên quan pháp đáo đại... do phi Nghiệp duyên: 

Tư đáo đại (mahaggata) liên quan uẩn đáo đại. 

1361 . 

Pháp vô lượng liên quan pháp vô lượng... do phi Nghiệp duyên: 

Tư vô lượng (appamãna) liên quan uẩn vô lượng. 

1362 . 

Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu... do phi Quả duyên: 

3 uẩn và sắc nưong tâm sanh liên quan 1 uẩn hy thiểu, 2 uẩn...; 3 đại sung liên quan 
1 đại sung; sắc nưong tâm sanh thuộc y sinh (upãdã) liên quan đại sung, sắc ngoại,... 
sắc vật thực... sắc âm dưong... người Vô tưởng:... 1 sắc đại sung... 

1363 . 

* Pháp đáo đại liên quan pháp đáo đại... do phi Quả duyên: 

3 uẩn và sắc nưong tâm sanh liên quan 1 uẩn đáo đại, 2 uẩn... 

* Pháp hy thiểu liên quan pháp đáo đại... do phi Quả duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn đáo đại. 

* Pháp hy thiểu và đáo đại liên quan pháp đáo đại... do phi Quả duyên: 

3 uẩn và sắc nưong tâm sanh liên quan 1 uẩn đáo đại, 2 uẩn... 

1364 . 

* Pháp vô lượng liên quan pháp vô lượng sanh ra do phi Quả duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn vô lượng (appamãna). 

* Pháp hy thiểu liên quan pháp vô lượng sanh ra do phi Quả duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn vô lượng (appamãna). 

* Pháp hy thiểu và vô lượng liên quan pháp vô lượng sanh ra do phi Quả duyên: 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan uẩn vô lượng, 2 uẩn... 

1365 . 

Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu và vô lượng sanh ra do phi Quả duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn vô lượng và đại sung. 

1366 . 

Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu và đáo đại sanh ra do phi Quả duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn đáo đại và đại sung. 

1367 . 

* Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu sanh ra do phi Thực duyên: 

Sắc ngoại,... sắc âm dương... người Vô tưởng... Nên phân rộng. 

* ... Do phi Quyền duyên: sắc ngoại,... sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng: 
Sắc mạng quyền liên quan đại sung. 

* ... Do phi Thiền duyên:... 1 uẩn đồng sanh 5 thức,... sắc ngoại... tóm tắt...; người Vô 
tưởng: 1 đại sung...; đều nên sắp sắc đại sung (mahãbhũtarũpa). 

* ... Do phi Đạo duyên: 1 uẩn vô nhân hy thiểu (paritta)...\ sát-na tục sinh: 1 đại sung... 
tóm tắt... đều nên sắp có đại sung (mahãbhũtarũpa). 

* ... Do phi Tương ưng duyên. 

1368 . 

* ... Do phi Bất tương ưng duyên: 



468 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hi thiếu 


3 uẩn liên quan 1 uẩn hy thiểu Vô sắc, 2 uẩn...; sắc ngoại,... sắc vật thực... sắc âm 
duơng... nguời Vô tuởng... 

* Pháp đáo đại liên quan pháp đáo đại sanh ra do phi Bất tuong ung duyên: 

Cõi Vô sắc: 1 uẩn đáo đại... 

1369 . 

* Pháp vô luợng liên quan pháp vô luợng sanh ra do phi Bất tuơng ung duyên: 

Cõi Vô sắc: 1 uẩn vô luợng... 

* ... Do phi Vô hữu duyên, do phi Ly duyên. 

1370 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 5, phi Truởng 10, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tuơng, 
phi Cận y 5, phi Tiền sanh 12, phi Hậu sanh 13, phi cố huởng 13, phi Nghiệp 3, phi 
Quả 9, phi Thực 1, phi Quyền, phi Thiền, phi Đạo đều có 1, phi Tuong ung 5, phi Bất 
tuong ung 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. Nên đếm nhu thế. 

Dứt cách ngược (paccanĩya) 

1371 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 5,... phi Truởng 10, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp, phi Hỗ 
tuong, phi Cận y đều 5, phi Tiền sanh 12, phi Hậu sanh 13, phi cố huởng 13, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Tuơng ung 5, phi Bất tuơng ung 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 
Nên sắp nhu thế. 

Dứt cách thuận, nghịch (anuloma paccanĩya) 

1372 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1,... Vô gián 1... tóm tắt... Ly, Bất ly 1, nên sắp nhu thế. 

Dứt cách nghịch, thuận 
Het phần liên quan (paticcavãra) 

Phần đồng sanh (sahajatavãra) nhu phần liên quan ịpaticcavãra) 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) 

1373 . 

* Pháp hy thiểu nhờ cậy pháp hy thiểu sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc nuông tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn hy thiểu ịparitta), 2 uẩn...; sát-na tục 
sinh: Vật nhờ cậy uẩn, uẩn nhờ cậy vật; sắc y sinh (upãdãrũpa) nhờ cậy 1 đại sung; 
1 uẩn hy thiểu nhờ cậy vật. 

* Pháp đáo đại nhờ cậy pháp hy thiểu sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn đáo đại nhờ cậy vật. Sát-na tục sinh: uẩn đáo đại nhờ cậy vật 

* Pháp vô lượng nhờ cậy pháp hy thiểu sanh ra do Nhân duyên: 

uấn vô lượng (appamãna) nhờ cậy vật. 

* Pháp hy thiểu và vô lượng nhờ cậy pháp hy thiểu sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn vô lượng (appamãụa) nhờ cậy vật; sắc nưong tâm sanh nhờ cậy đại sung. 

* Pháp hy thiểu và đáo đại nhờ cậy pháp hy thiểu sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn đáo đại (mahaggata) nhờ cậy vật; sắc nương tâm sanh nhờ cậy đại sung. Sát-na 
tục sinh:... nhờ cậy vật. 

1374 . 

* Pháp đáo đại nhờ cậy pháp đáo đại sanh ra do Nhân duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


469 


... nhờ cậy 1 uẩn đáo đại. Sát-na tục sinh:... nhờ cậy 1 uẩn đáo đại 

* Pháp hy thiểu nhờ cậy pháp đáo đại sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy uẩn đáo đại; sát-na tục sinh... 

* Pháp hy thiểu và đáo đại nhờ cậy pháp đáo đại sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc nuong tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn đáo đại,... 2 uẩn... Sát-na tục sinh:... nhờ 
cậy 1 uẩn đáo đại 

1375 . 

Pháp vô luợng nhờ cậy pháp vô luợng sanh ra do Nhân duyên: 

Vô luợng (appamãna) có 3 câu. 

1376 . 

* Pháp hy thiểu nhờ cậy pháp hy thiểu và vô luợng sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc nuong tâm sanh nhờ cậy uẩn vô luợng và đại sung. 

* Pháp vô luợng nhờ cậy pháp hy thiểu và vô luợng sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn vô luợng và vật. 

* Pháp hy thiểu và vô luợng nhờ cậy pháp hy thiểu và vô luợng sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn vô luợng và vật; 2 uẩn...; sắc nuong tâm sanh nhờ cậy uẩn vô 
luợng và đại sung. 

1377 . 

Pháp hy thiểu nhờ cậy pháp hy thiểu và đáo đại sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. Nên 
sắp sát-na tục sinh cũng có 3 câu. 

1378 . 

* Pháp hy thiểu nhờ cậy pháp hy thiểu sanh ra do Cảnh duyên: 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hy thiểu, 2 uẩn...; sát-na tục sinh: uẩn nhờ cậy vật. 

- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ;... nhờ cậy thân xứ; uẩn hy thiểu nhờ cậy vật. 

- 6 câu đề ngoài ra cũng nhu Nhân duyên (hetupaccayo), nên sắp 7 câu. 

* ... Do Truởng duyên: Không có tục sinh; sắp đầy đủ 13 câu đề. 

* ... Do Vô gián duyên,... tóm tắt..., do Bất ly duyên. 

1379 . 

Nhân 17, Cảnh 7, Truởng 17, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 17, Hỗ tuong 9, Y chỉ 
17, Cận y 7, Tiền sanh 7, cố huởng 7, Nghiệp 7, Quả 17, Thực 17, Quyền, Thiền, Đạo 
đều có 17, Tuơng ung 7, Bất tuơng ung 17, Hiện hữu 17, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 17; 
nên sắp nhu thế. 

Dứt cách thuận (anuloma) 

1380 . 

Pháp hy thiểu nhờ cậy pháp hy thiểu sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc nuong tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn hy thiểu vô nhân,... 2 uẩn... Sát-na tục 
sinh vô nhân: Vật nhờ cậy uẩn, uẩn nhờ cậy vật; 1 đại sung... tóm tắt...; nguời Vô 
tuởng... ; 

- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ; thân xứ...; uẩn hy thiểu vô nhân nhờ cậy vật; si đồng 
sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi đồng sanh 
phóng dật và vật. 

1381 . 

Pháp hy thiểu nhờ cậy pháp hy thiểu sanh ra do phi Cảnh duyên: Có 5 câu nhu phần 
liên quan (payticcavãra). 



470 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hi thiếu 


1382 . 

* Pháp hy thiểu nhờ cậy pháp hy thiểu sanh ra do phi Truởng duyên: 

- 3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn hy thiểu, 2 uẩn... Sát-na tục sinh:...; 
nguời Vô tuởng... ; 

- Nhãn thức... thân xứ...; uẩn hy thiểu nhờ cậy vật. 

* Pháp đáo đại nhờ cậy pháp hy thiểu sanh ra do phi Truởng duyên: 

Truởng (adhipati) đáo đại nhờ cậy vật; uẩn quả đáo đại nhờ cậy vật. Sát-na tục sinh: 
Uẩn đáo đại nhờ cậy vật. 

* Pháp vô luợng nhờ cậy pháp hy thiểu sanh ra do phi Truởng duyên: 

Truởng vô luợng (appamãna) nhờ cậy vật. 

* Pháp hy thiểu và đáo đại nhờ cậy pháp hy thiểu... do phi Truởng duyên: 

Uẩn quả đáo đại nhờ cậy vật; sắc nuong tâm sanh nhờ cậy đại sung. Sát-na tục 
sinh:... 

1383 . 

* Pháp đáo đại nhờ cậy pháp đáo đại... do phi Truởng duyên: 

Truởng đáo đại nhờ cậy uẩn đáo đại; 3 uẩn nhờ cậyl uẩn quả đáo đại, 2 uẩn...; sát- 
na tục sinh:... 

* Pháp hy thiểu nhờ cậy pháp đáo đại sanh ra do phi Truởng duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy uẩn quả đáo đại. Sát-na tục sinh:... 

* Pháp hy thiểu và đáo đại nhờ cậy pháp đáo đại sanh ra do phi Truởng duyên: 

3 uẩn và sắc nuong tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn quả đáo đại, 2 uẩn...; sát-na tục sinh:... 

1384 . 

Pháp vô luợng nhờ cậy pháp vô luợng sanh ra do phi Truởng duyên: 

Truởng vô luợng nhờ cậy uẩn vô luợng. 

1385 . 

Pháp vô luợng nhờ cậy pháp hy thiểu và vô luợng sanh ra do phi Truởng duyên: 
Truởng vô luợng nhờ cậy uẩn vô luợng và vật. 

1386 . 

* Pháp hy thiểu nhờ cậy pháp hy thiểu và đáo đại sanh ra do phi Truởng duyên: 

Sắc nuong tâm sanh nhờ cậy uẩn quả đáo đại và đại sung. Sát-na tục sinh... 

* Pháp đáo đại nhờ cậy pháp hy thiểu và đáo đại... do phi Truởng duyên: 

Truởng đáo đại nhờ cậy nhờ cậy uẩn quả đáo đại và vật; 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn quả 
đáo đại và vật; 2 uẩn...; sát-na tục sinh... 

* Pháp hy thiểu và đáo đại nhờ cậy pháp hy thiểu và đáo đại... do phi Truởng duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn quả đáo đại và vật; 2 uẩn... sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy uẩn 
quả đáo đại và đại sung. Sát-na tục sinh:... nhờ cậy uẩn đáo đại. 

1387 . 

* Pháp hy thiểu nhờ cậy pháp hy thiểu sanh ra do phi Vô gián duyên, do phi Liên tiếp 
duyên, do phi Hỗ tuong duyên, do phi Cận y duyên, do phi Tiền sanh duyên: Nhu 
phần liên quan (Paựccavãra) có 12 câu đề. 

* ... Do phi Hậu sanh duyên, phi cố huởng duyên: sắp đầy đủ; nên trình bày là quả 
(vipãka); phần sắc nuong tâm sanh (cỉttasamutthãna) không nên trình bày là quả. 

* ... Do phi Nghiệp duyên, do phi Quả duyên: Không có quả và tục sinh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


471 


* ... Do phi Thực duyên, do phi Quyền duyên, do phi Thiền duyên, do phi Đạo duyên, do 
phi Tương ưng duyên, do phi Bất tương ưng duyên, do phi Vô hữu duyên, do phi Ly 
duyên. 

1388 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 5, phi Trưởng 12, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp, phi Hỗ tương, phi 
Cận y, phi Tiền sanh đều có 12, phi Hậu sanh 17, phi cố hưởng 17, phi Nghiệp, phi 
Quả đều có 17; phi Thực, phi Quyền, phi Thiền, phi Đạo đều có 1, phi Tương ưng 5, 
phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5; nên đếm như thế. 

Dứt cách ngược (paccariĩya) 

1389 . 

Nhân duyên cho phi Cảnh 5, phi Trưởng 12, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ 
tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 12, phi Hậu sanh 17, phi cố hưởng 17, phi Nghiệp 
7, phi Quả 17, phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5; nên đếm 
như thế. 

Dứt cách thuận, nghịch 

1390 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1,... Vô gián, Liên tiếp, Đồng sanh, Ly, Bất ly đều có 1; nên 
đếm như thế. 

Dứt cách nghịch và thuận 
Het phần ỷ trượng (paccayavãra) 

Phần y chỉ ịnissaya) như phần ỷ trượng (paccayavãra) 

Phần Hòa Họp (Sansatthavãm) 

1391 . 

Pháp hy thiểu hòa họp pháp hy thiểu sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn hy thiểu, 2 uẩn...; sát-na tục sinh... 

1392 . 

Pháp đáo đại hòa họp pháp đáo đại sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn đáo đại, 2 uẩn...; sát-na tục sinh... 

1393 . 

Pháp vô lượng hòa họp pháp vô lượng sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn vô lượng, 2 uẩn... 

1394 . 

* Pháp hy thiểu hòa họp pháp hy thiểu sanh ra do Cảnh duyên, do Trưởng duyên: Không 
có tục sinh. 

* ... Do Vô gián duyên, do Liên tiếp duyên, do đồng sanh, do Hỗ tương duyên, do Y chỉ 
duyên, do Cận y duyên, do Tiền sanh duyên: ... Không có tục sinh. 

* ... Do Cố hưởng duyên: ... Không có quả và tục sinh. 

* ... Do Nghiệp duyên, do Quả duyên, do Thực duyên, do Quyền duyên, do Thiền 
duyên, do Đạo duyên, do Tương ưng duyên, do Bất tương ưng duyên, do Hiện hữu 
duyên, do Vô hữu duyên, do Ly duyên, do Bất ly duyên. 

1395 . ^ 

Nhân 8, Cảnh 3, Trưởng 3;... tóm tắt... Bất ly 3; nên đếm nhu thế. 

Dứt cách thuận (anuloma) 



472 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hi thiếu 


1396 . 

Pháp hy thiểu hòa họp pháp hy thiểu sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn vô nhân hy thiểu (paritta), 2 uẩn...; sát-na tục sinh vô nhân: Si 
đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật hòa họp uẩn đồng sanh hoài nghi đồng 
sanh phóng dật. 

1397 . 

Pháp hy thiểu hòa họp pháp hy thiểu sanh ra do phi Truởng duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn hy thiểu, 2 uẩn...; sát-na tục sinh... 

1398 . 

Pháp đáo đại hòa họp pháp đáo đại sanh ra do phi Truởng duyên: 

Truởng đáo đại hòa hợp uẩn đáo đại,... hòa họp 1 uẩn quả đáo đại. Sát-na tục sinh... 

1399 . 

Pháp vô luợng hòa hợp pháp vô luợng sanh ra do phi Truởng duyên: 

Truởng vô luợng (appamãna) uẩn vô luợng. 

1400 . 

Pháp hy thiểu hòa họp pháp hy thiểu sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc:... hòa họp 1 uẩn hy thiểu; sát-na tục sinh... 

1401 . 

Pháp đáo đại hòa hợp pháp đáo đại sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn hòa họp 1 uẩn đáo đại (mahaggata)', sát-na tục sinh... 

1402 . 

Pháp vô luợng hòa hợp pháp vô luợng sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn hòa họp 1 uẩn vô luợng (appamãna)-, 

1403 . 

Pháp hy thiểu hòa họp pháp hy thiểu sanh ra do phi Hậu sanh duyên, do phi cố huởng 
duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn hy thiểu. Sát-na tục sinh... 

1404 . 

Pháp đáo đại hòa họp pháp đáo đại sanh ra do phi cố huởng duyên: 

... hòa họp 1 uẩn quả đáo đại. Sát-na tục sinh... 

1405 . 

Pháp vô luợng hòa họp pháp vô luợng sanh ra do phi cố huởng duyên: 

... hòa họp 1 uẩn quả vô luợng 

1406 . 

Pháp hy thiểu hòa họp pháp hy thiểu sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tu (cetanã) hy thiểu hòa họp uẩn hy thiểu. 

1407 . 

Pháp đáo đại hòa họp pháp đáo đại sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tu đáo đại hòa họp uẩn đáo đại. 

1408 . 

Pháp vô luợng hòa họp pháp vô luợng sanh ra do phi Nghiệp duyên; 

Tu vô luợng (appamãna) hòa họp uẩn vô luợng. 

1409 . 

Pháp hy thiểu hòa họp pháp hy thiểu sanh ra do phi Quả duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn hy thiểu (paritta). 


1410 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


473 


Pháp đáo đại hòa họp pháp đáo đại sanh ra do phi Quả duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn đáo đại (mahaggata). 

1411 . 

Pháp vô luợng hòa hợp pháp vô luợng sanh ra do phi Quả duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn vô luợng (appamãna). 

1412 . 

Pháp hy thiểu hòa họp pháp hy thiểu sanh ra do phi Thiền duyên, do phi Đạo duyên, 
do phi Bất tuong ung duyên: Cõi Vô sắc: 1 uẩn hy thiểu... 

1413 . 

Pháp đáo đại hòa họp pháp đáo đại sanh ra do phi Bất tuong ung duyên: Cõi Vô sắc: 1 
uẩn đáo đại... 

1414 . 

Pháp vô luợng hòa họp pháp vô luợng sanh ra do phi Bất tuong ung duyên: Cõi Vô 
sắc: 1 uấn vô luợng (appamãna). 

1415 . 

Phi Nhân 1, phi Truởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố huởng 3, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tuong ung 3; nên đếm nhu thế. 

Het cách nghịch (Paccanỉya) 

1416 . 

Nhân duyên có phi Truởng 3,... phi Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi cố Huởng, phi 
Nghiệp, phi Quả, phi Bất tuơng ung đều có 3; nên đếm nhu thế. 

Dứt cách thuận, nghịch 

1417 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1,... Vô gián 1,... tóm tắt... Bất ly 1: Nên đếm nhu thế. 

Dứt cách nghịch, thuận. 

Phần tuong ung (sampayutta) nhu phần hòa họp (sansattha) 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1418 . 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiểu do Nhân duyên: 

Nhân hy thiểu (paritta) làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc nuong tâm sanh bằng 
Nhân duyên. Sát-na tục sinh... 

1419 . 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại bằng Nhân duyên: Có 3 câu. Nên sắp bình 
nhựt (pavatti) và tục sinh (paịisandhi). 

1420 . 

Pháp vô luợng làm duyên cho pháp vô luợng bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

1421 . 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ 5 giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi nhớ lại. Phản khán thiện 
đã từng làm chứa để truớc kia. 

- Chu Thánh phản khán chuyển tộc (gotrabhũ), phản khán dũ tịnh (vodanã), phản 
khánh phiền não đã trừ, phản kh ánh phiền não hạn chế, rõ biết phiền não đã từng 
sanh. 

- Quán ngộ nhãn... Vật...; uẩn hy thiểu bằng lối vô thuờng... thỏa thích rất hân hoan 
do đó mở mối cho ái sanh uu phát. 



474 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hi thiếu 


- Sắc xứ làm duyên cho nhãn,... xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Cảnh duyên. 

1422 . 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp đáo đại bằng Cảnh duyên: 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Tha tâm thông biết rõ lòng người tề toàn tâm hy thiểu (paritta).\Jần hy thiểu làm 
duyên cho Thẩn thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai 
thông bằng Cảnh duyên. 

1423 . 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại bằng Cảnh duyên: 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ; Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cảnh duyên. 

- Tha tâm thông biết rõ lòng người tề toàn tâm đáo đại. uẩn đáo đại làm duyên cho 
thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông bằng 
Cảnh duyên. 

1424 . 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Cảnh duyên: 

Phản khán so thiền... phản khán Phi tưởng phi phi tưởng xứ, phản khán thiên nhãn, 
phản khán thiên nhĩ, phản khán thần thông... tha tâm thông... túc mạng thông... tùy 
nghiệp thông... phản khán vị lai thông. 

Quán ngộ uẩn đáo đại bằng lối vô thường... thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan 
ái sanh ưu phát. 

1425 . 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp vô lượng bằng Cảnh duyên: 

Níp bàn làm duyên cho đạo quả bằng Cảnh duyên. 

1426 . 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Cảnh duyên: 

- Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả, phản khán Níp Bàn. 

- Níp bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã) và khán (ý) môn 
(ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

1427 . 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp đáo đại bằng Cảnh duyên: 

Tha tâm thông của chư Thánh rõ lòng người tề toàn tâm vô lượng (appamãna). uẩn 
vô lượng làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, vị lai thông bằng Cảnh duyên. 

1428 . 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 
Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, rồi 
nặng về đó mới phản khán. Nặng về thiện đã từng làm chứa để rồi phản khán. 

- Chư Thánh nặng về chuyển tộc (gotrabhũ) rồi phản khán, nặng về dũ tịnh (vodanã) 
rồi phản khán. Nặng về nhãn rồi rồi phản khán, nặng về vật rồi phản khán, nặng về 
uẩn hy thiểu rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó nên ái sanh, tà kiến phát 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng hy thiểu (parỉtta) làm duyên cho uẩn tưong ưng và 
sắc nưong tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

1429 . 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại bằng Trưởng duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


475 


Trưởng đồng sanh như: Trưởng đáo đại làm duyên cho uẩn tưong ưng bằng Trưởng 
duyên. 

1430 . 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 
Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Nặng về sơ thiền rồi,... Nặng về Phi tưởng phi phi tưởng xứ rồi... 
Nặng về thiên nhãn rồi,... nặng về vị lai thông rồi phản khán. Nặng về uẩn đáo đại 
rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái sanh, tà kiến phát. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng đáo đại làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Trưởng duyên. 

1431 . 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu và đáo đại bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng đáo đại làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương 
tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

1432 . 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp vô lượng bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 
Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Níp Bàn làm duyên cho đạo, quả bằng Trưởng duyên. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng vô lượng (appamãna) làm duyên cho uẩn tương 
ưng bằng Trưởng duyên. 

1433 . 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 
Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán; nặng về quả rồi 
phản khán, nặng về Níp Bàn rồi phản khán. Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc 
(gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã) bằng Trưởng duyên. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng vô lượng (appamãna) làm duyên cho sắc nương 
tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

1434 . 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu và vô lượng bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng vô lượng làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc 
nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

1435 . 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn hy thiểu (paritta) sanh trước trước làm duyên cho uẩn hy thiểu sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), tâm thuận thứ làm 
duyên cho dũ tịnh (vodanã)', tâm khán môn (ãvajjana) làm duyên cho uẩn hy thiểu 
bằng Vô gián duyên. 

1436 . 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp đáo đại bằng Vô gián duyên: 

- Tâm tử (cuti) hy thiểu làm duyên cho tâm sanh ịupapatti) đáo đại bằng Vô gián 
duyên. 

- Uẩn hy thiểu làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) đáo đại và vị lai thông bằng Vô 
gián duyên. 



476 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hi thiếu 


- Tâm chỉnh lý (parikamma) sơ thiền... tâm chỉnh lý Phi tưởng phi phi tưởng xứ... 
tâm chỉnh lý thiên nhãn... tâm chỉnh lý vị lai thông làm duyên cho vị lai thông bằng 
Vô gián duyên. 

1437. 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp vô lượng bằng Vô gián duyên: 

Chuyển tộc (gotrabhũ) làm duyên cho đạo, dũ tịnh (vodanã) làm duyên cho đạo; 
thuận thứ làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

1438. 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại bằng Vô gián duyên: 

Uẩn đáo đại sanh trước trước làm duyên cho uẩn đáo đại sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

1439. 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Vô gián duyên: 

- Tâm tử (cuti) đáo đại làm duyên cho tâm sanh (upapatti) hy thiểu (paritta) bằng Vô 
gián duyên. 

- Tâm hộ kiếp (bhavanga) đáo đại làm duyên cho tâm khán môn (ãvajjana) bằng Vô 
gián duyên. 

- Uẩn đáo đại (mahaggata) làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) hy thiểu bằng Vô 
gián duyên. 

1440. 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp vô lượng bằng Vô gián duyên: 

Khi xuất thiền diệt, tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền 
bằng Vô gián duyên. 

1441. 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp vô lượng bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn vô lượng sanh trước trước làm duyên cho uẩn vô lượng sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

- Đạo làm duyên cho quả, quả làm duyên cho quả bằng Vô gián duyên. 

1442. 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Vô gián duyên: 

Quả làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) hy thiểu bằng Vô gián duyên. 

1443. 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp đáo đại bằng Vô gián duyên: 

Quả làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) đáo đại bằng Vô gián duyên. 

Liên tiếp duyên cũng như Vô gián duyên (anantarapaccayo). 

1444. 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Đồng sanh duyên: 

1 uẩn hy thiểu (paritta) làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng 
sanh duyên; 2 uẩn... Sát-na tục sinh: uẩn làm duyên cho vật, vật làm duyên cho uẩn 
bằng Đồng sanh duyên; 1 đại sung... tóm tắt...; người Vô tưởng... 

1445. 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp đáo đại... 

Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn đáo đại bằng Đồng sanh duyên. 

1446. 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại... 

1 uẩn đáo đại làm duyên cho 3 uẩn, 2 uẩn...; sát-na tục sinh... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


477 


1447 . 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu... 

Uẩn đáo đại làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên. Sát-na tục 
sinh: uẩn đáo đại làm duyên cho sắc tục sinh bằng Đồng sanh duyên. 

1448 . 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu và pháp đáo đại... 

3 uẩn đáo đại làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên, 2 
uẩn...; sát-natục sinh... 

1449 . 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp vô lượng... 

1 uẩn vô lượng làm duyên cho 3 uẩn vô lượng bằng Đồng sanh duyên. 

1450 . 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu... 

Uẩn vô lượng làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên. 

1451 . 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu và pháp vô lượng... 

Uẩn vô lượng (appamãna) làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng 
sanh duyên. 

1452 . 

Pháp hy thiểu và vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu... 

Uẩn vô lượng và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh 
duyên. 

1453 . 

Pháp hy thiểu và đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu... 

Uẩn đáo đại (mahaggata) và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Đồng sanh duyên. Sát-na tục sinh: uẩn đáo đại và đại sung làm duyên cho sắc tục sinh 
bằng Đồng sanh duyên. 

1454 . 

Pháp hy thiểu và đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại bằng Đồng sanh duyên: 

Sát-na tục sinh: 1 uẩn đáo đại và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Đồng sanh duyên. 

1455 . 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Hỗ tương duyên: 

1 uẩn hy thiểu (paritta) làm duyên cho 3 uẩn bằng Hỗ tương duyên. Sát-na tục sinh: 
Uẩn làm duyên cho vật, vật làm duyên cho uẩn bằng Hỗ tương duyên; 1 đại sung...; 
người Vô tưởng... 

1456 . 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp đáo đại bằng Hỗ tương duyên: 

Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn đáo đại bằng Hỗ tương duyên. 

1457 . 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại... 

1 uẩn đáo đại làm duyên cho 3 uẩn bằng Hỗ tương duyên. Sát-na tục sinh... 

1458 . 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu... 

Sát-na tục sinh: uẩn đáo đại làm duyên cho vật bằng Hỗ tương duyên. 

1459 . 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu và đáo đại... 

Sát-na tục sinh: 1 uẩn đáo đại làm duyên cho 3 uẩn và vật bằng Hỗ tương duyên. 



478 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hi thiếu 


1460 . 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp vô lượng... 

1 uẩn vô lượng làm duyên cho 3 uẩn bằng Hỗ tương duyên; 2 uẩn... 

1461 . 

Pháp hy thiểu và đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại bằng Hỗ tương duyên. 

Sát-na tục sinh: 1 uẩn đáo đại và vật làm duyên cho 3 uẩn và vật bằng Hỗ tương 
duyên. 

1462 . 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Y chỉ duyên: 

- 1 uẩn hy thiểu (paritta) làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ 
duyên; 2 uẩn...; sát-na tục sinh: uẩn làm duyên cho vật, vật làm duyên cho uẩn bằng 
Y chỉ duyên; 1 đại sung...; người Vô tưởng: 1 đại sung... 

- Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức; vật làm duyên 
cho uẩn hy thiểu bằng Y chỉ duyên. 

1463 . 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp đáo đại... 

Vật (vatthu) làm duyên cho uẩn đáo đại bằng Y chỉ duyên. Sát-na tục sinh: Vật làm 
duyên cho uẩn đáo đại bằng Y chỉ duyên. 

1464 . 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp vô lượng... 

Vật làm duyên cho uẩn vô lượng bằng Y chỉ duyên. 

1465 . 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại... 

1 uẩn đáo đại làm duyên cho 3 uẩn; 2 uẩn...; sát-na tục sinh... 

1466 . 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu... 

Uẩn đáo đại làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên. Sát-na tục sinh: 
Uẩn đáo đại làm duyên cho sắc tục sinh bằng Y chỉ duyên. 

1467 . 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu và đáo đại... 

1 uẩn đáo đại làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên; 2 
uẩn...; sát-natục sinh... 

1468 . 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp vô lượng... 

1 uẩn vô lượng làm duyên cho 3 uẩn bằng Y chỉ duyên. 

1469 . 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu... 

Uẩn vô lượng làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên. 

1470 . " 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu và vô lượng... 

1 uẩn vô lượng làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên. 

1471 . 

Pháp hy thiểu và vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu... 

Uẩn vô lượng và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên. 


1472. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


479 


Pháp hy thiểu và vô lượng làm duyên cho pháp vô lượng... 1 uẩn vô lượng 
(appamãna) và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Y chỉ duyên: 2 uẩn... 

1473 . 

Pháp hy thiểu và đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu... 

Uẩn đáo đại và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên. Sát- 
na tục sinh: uẩn đáo đại và đại sung làm duyên cho sắc tục sinh bằng Y chỉ duyên. 

1474 . 

Pháp hy thiểu và đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại... 

1 uẩn đáo đại và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Y chỉ duyên. Sát-na tục sinh: 1 uẩn 
đáo đại và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Y chỉ duyên; 2 uẩn... 

1475 . 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián 
cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin hy thiểu (paritta) mạnh có thể bố thí, giữ ngũ giới, 
thọ trì thanh tịnh giới, pháp quán phát sanh, gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương giới hy thiểu... trí, ái, hy vọng (patthanã), thân lạc... chỗ ở mạnh có thể bố 
thí, (giữ 5) giới, thọ trì thanh tịnh giới, pháp quán phát sanh, sát sanh, phá hòa hợp 
TăngT 

- Nương đức tin... trí, ái, hy vọng (patthanã), thân lạc,... chỗ ở mạnh làm duyên cho 
đức tin hy thiểu (paritta), trí, ái, hy vọng, thân lạc, thân khổ bằng Cận y duyên. 

- Nghiệp thiện, bất thiện làm duyên cho dị thục quả bằng Cận y duyên. Sát sanh làm 
duyên cho sát sanh bằng Cận y duyên. Nên sắp cách luân chuyển (cakkam 
kãtabbam) 

- Nghiệp sát mẫu làm duyên cho nghiệp sát mẫu bằng Cận y duyên. Nên sắp cách 
luân chuyển (cakkam kãtabbam) như tam đề thiện. 

1476 . 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp đáo đại... có Vô gián cận y, Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin hy thiểu (paritta) mạnh có thể làm cho thiền đáo 
đại (mahaggata) sanh, thần thông (abhỉMã)... nhập thiền phát sanh. 

- Nương giới hy thiểu (parỉtta) mạnh... trí, ái... nương chỗ ở mạnh có thể làm cho 
thiền đáo đại sanh, thông... nhập thiền phát sanh. 

- Nương đức tin hy thiểu... chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin đáo đại, trí bằng Cận y 
duyên. 

- Tâm chỉnh lý ịparikamma) sơ thiền... tâm chỉnh lý Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm 
duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cận y duyên; tâm chỉnh lý thiên nhãn 
làm duyên cho vị lai thông... 

1477 . 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp vô lượng bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và 
Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin hy thiểu (paritta) mạnh, dù cho thiền vô lượng 
(appamãna) không sanh cũng đặng sanh, đạo... nhập thiền quả phát sanh. 

- Nương giới tin hy thiểu mạnh,... trí, ái, hy vọng, thân lạc... chỗ ở mạnh có thể làm 

cho thiền vô lượng phát sanh,... đạo... quả nhập thiền phát sanh. 

- Nương đức tin... cho ở, hy thiểu (parỉtta) làm duyên cho đức tin vô lượng 

(appamãna), trí, đạo quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

- Tâm chỉnh lý ịparikamma) sơ đạo làm duyên cho sơ đạo, tâm chỉnh lý tứ đạo làm 
duyên cho tứ đạo bằng Cận y duyên. 



480 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hi thiếu 


1478 . 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và 
Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin đáo đại (mahaggata) mạnh có thể làm cho thiền 
đáo đại phát sanh, thông phát sanh... nhập thiền đặng. 

- Nương giới đáo đại... trí mạnh có thể làm cho thiền đáo đại... thông,... nhập thiền 
phát sanh. 

- Nương đức tin... trí đáo đại làm duyên cho đức tin, trí đáo đại bằng Cận y duyên. 

- Sơ thiền làm duyên cho nhị thiền, Thức vô biên xứ làm duyên cho Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ bằng Cận y duyên. 

1479 . 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu... có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần 
cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin đáo đại mạnh có thể bố thí, nguyện giữ ngũ giới, 
thọ trì thanh tịnh giới, pháp quán phát sanh gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương giới... trí đáo đại mạnh có thể bố thí... pháp quán phát sanh... 

- Nương đức tin... trí đáo đại làm duyên cho đức tin,... trí hy thiểu (paritta), thân thức 

thọ lạc, thân thức thọ khổ bằng Cận y duyên. 

1480 . 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp vô lượng... có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin đáo đại mạnh có thể làm cho thiền vô lượng 

(appamãna) phát sanh, đạo...; quả nhập thiền phát sanh. 

- Nương giới... trí đáo đại mạnh có thể làm cho thiền vô lượng... đạo...; quả nhập 
thiền phát sanh. 

- Nương đức tin... trí đáo đại làm duyên cho đức tin vô lượng, trí, đạo, quả nhập thiền 
bằng Cận y duyên. 

1481 . 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp vô lượng... có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần 
cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin vô lượng (appamãna) mạnh có thể làm cho thiền 
vô lượng phát sanh, đạo...; quả nhập thiền phát sanh. 

- Nương giới... trí vô lượng mạnh có thể làm cho thiền vô lượng (appamãna), đạo; 
quả nhập thiền phát sanh. 

- Nương đức tin... trí vô lượng làm duyên cho đức tin, trí vô lượng bằng Cận y duyên. 

- Sơ đạo làm duyên cho nhị đạo... tam đạo làm duyên cho tứ đạo. 

1482 . 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián 
cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin vô lượng (appamãna) mạnh có thể bố thí, nguyện 
giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, pháp quán phát sanh. 

- Nương giới... trí vô lượng mạnh có thể bố thí,... nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh 
tịnh giới, pháp quán phát sanh... 

- Nương đức tin... trí vô lượng làm duyên cho đức tin hy thiểu (paritta), thân lạc, thân 
khổ bằng Cận y duyên; quả nhập thiền làm duyên cho thân lạc bằng Cận y duyên. 

- Chư Thánh nương đạo mạnh, quán ngộ pháp hành (sankhãra) bằng cách vô 
thường... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


481 


- Thánh đạo làm duyên cho nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông, cấp trí 
đạt thông, tri sở (thãna) phi sở (athãna) bằng Cận y duyên. 

1483 . 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp đáo đại bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và 
Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin vô lượng (appamãna) mạnh có thể làm cho thiền 
đáo đại (mahaggata) phát sanh, thông phát sanh,... nhập thiền phát sanh. 

- Nương giới (sĩla) vô lượng... trí có thể làm cho thiền đáo đại... thông (abhinnã)... 
nhập thiền phát sanh. 

- Nương đức tin vô lượng (appamãna)... trí làm duyên cho đức tin đáo đại, trí bằng 
Cận y duyên. 

- Nương Thánh đạo mạnh dù thiền nhập chưa phát sanh cũng phát sanh đặng. 

1484 . 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh 
và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn bằng lối vô thường... thỏa thích rất hân hoan, 
do đó khai đoan ái sanh, ưu phát. 

- Quán ngộ nhĩ... vật bằng lối vô thường... ưu phát sanh. 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức,... xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Tiền sanh 
duyên. 

- Vật tiền sanh như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ...; vật làm duyên cho 
uẩn hy thiểu (paritta) bằng Tiền sanh duyên. 

1485 . 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp đáo đại bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và 
Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn đáo đại bằng Tiền sanh duyên. 

1486 . 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp vô lượng bằng Tiền sanh duyên: 

Vật làm duyên cho uẩn vô lượng (appamãna) bằng Tiền sanh duyên. 

1487 . 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh như: uẩn hy thiểu làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh 
duyên. 

1488 . 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh như: uẩn đáo đại làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 

1489 . 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh như: uẩn vô lượng (appamãna) làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng 
Hậu sanh duyên. 

1490 . 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiểu bằng cố hưởng duyên: 

Uẩn hy thiểu (paritta) sanh trước trước làm duyên cho uẩn hy thiểu sanh sau sau; 
tâm thuận thứ (anuỉoma) làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), tâm thuận thứ làm 
duyên cho dũ tịnh (vodanã) bằng cố hưởng duyên. 

1491 . 



482 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hi thiếu 


Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp đáo đại bằng cố huởng duyên: 

- Tâm chỉnh lý (parikamma) sơ thiền làm duyên cho nó (Sơ thiền) bằng cố huởng 
duyên... 

- Tâm chỉnh lý Phi tuởng phi phi tuởng xứ làm duyên cho nó (Phi tuởng phi phi 
tuởng xứ) bằng cố huởng duyên. 

- Tâm chỉnh lý thiên nhãn... tâm chỉnh lý vị lai thông làm duyên cho vị lai thông bằng 
Cố huởng duyên. 

1492 . " 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp vô luợng bằng cố huởng duyên: 

Tâm chuyển tộc (gotrabhũ) làm duyên cho đạo, tâm dũ tịnh làm duyên cho đạo 
bằng Cố huởng duyên. 

1493 . 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại bằng cố huởng duyên: 

Uẩn đáo đại sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn đáo đại sanh sau sau bằng cố 
huởng duyên. 

1494 . 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt 
thời: 

- Đồng sanh nhu: Tu hy thiểu làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc nuơng tâm sanh 
bằng Nghiệp duyên. 

- Sát-na tục sinh: Tu hy thiểu làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tục sinh bằng 
Nghiệp duyên. 

Biệt thời nhu: Tu hy thiểu làm duyên cho uẩn quả hy thiểu và sắc tục sinh bằng 
Nghiệp duyên. 

1495 . 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt 
thời: 

- Đồng sanh nhu: Tu (cetanã) đáo đại làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Nghiệp 
duyên. Sát-na tục sinh: Tu đáo đại làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Nghiệp 
duyên 

- Biệt thời nhu: Tu đáo đại làm duyên cho uẩn quả đáo đại bằng Nghiệp duyên. 

1496 . 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt 
thời: 

- Đồng sanh nhu: Tu đáo đại làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 
Sát-na tục sinh: Tu đáo đại làm duyên cho sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời nhu: Tu đáo đại làm duyên cho sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

1497 . 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu và đáo đại bằng Nghiệp duyên có Đồng 
sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh nhu: Tu đáo đại làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc nuơng tâm sanh 
bằng Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh: Tu đáo đại làm duyên cho uẩn tuơng ung và 
sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời nhu: Tu đáo đại làm duyên cho uẩn quả đáo đại và sắc tục sinh bằng 
Nghiệp duyên. 


1498 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


483 


Pháp vô lượng làm duyên cho pháp vô lượng bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và 
Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư vô lượng (appamãna) làm duyên cho uẩn tương ưng bằng 
Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư vô lượng làm duyên cho uẩn quả vô lượng bằng Nghiệp duyên. 

1499 . 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Nghiệp duyên: 

Tư vô lượng làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 

1500 . 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu và vô lượng bằng Nghiệp duyên: 

Tư vô lượng làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp 
duyên. 

1501 . 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Quả duyên: 

- 1 uẩn quả hy thiểu làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Quả duyên. 

- Sát-na tục sinh: uẩn làm duyên cho vật bằng Quả duyên. 

1502 . 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại bằng Quả duyên: Có 3 câu đề. Nên sắp bình 
nhật (pavattỉ) và tục sinh (paịisandhi). 

1503 . 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp vô lượng bằng Quả duyên: Có 3 câu, chỉ có bình 
nhật (pavatti). 

1504 . 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên, 
bằng Thiền duyên, bằng Đạo duyên, bằng Tương ưng duyên, bằng Bất tương ưng 
duyên có Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh. 

- Đồng sanh như: uẩn hy thiểu làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Bất tương 
ưng duyên. Sát-na tục sinh: uẩn hy thiểu làm duyên cho sắc tục sinh bằng Bất 
tương ưng duyên. 

- Uẩn làm duyên cho vật, vật làm duyên cho uẩn bằng Bất tương ưng duyên. 

- Tiền sanh như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Bất tương ưng duyên; thân 
xứ làm duyên cho thân thức bằng Bất tương ưng duyên; vật làm duyên cho uẩn hy 
thiểu bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn hy thiểu (paritta) làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất 
tương ưng duyên. 

1505 . 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp đáo đại bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh và 
Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn đáo đại bằng Bất tương ưng 
duyên. 

- Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn đáo đại bằng Bất tương ưng duyên. 

1506 . 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp vô lượng bằng Bất tương ưng duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn vô lượng bằng Bất tương ưng duyên. 

1507 . 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Bất tương ưng duyên có Tiền sanh và 
Hậu sanh: 



484 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hi thiếu 


- Tiền sanh như: uẩn đáo đại làm duyên cho sắc nưong tâm sanh bằng Bất tưong ưng 
duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn đáo đại làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất tưong ưng 
duyên. 

1508 . 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh 
và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn vô lượng làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Bất tương 
ưng duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn vô lượng làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất tương ưng 
duyên. 

1509 . 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 
sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn hy thiểu làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng 
Hiện hữu duyên; 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh: uẩn làm duyên cho vật bằng Hiện hữu duyên; 1 đại sung... tóm 
tắt... người Vô tưởng... 

- Tiền sanh như: Nhãn... quán ngộ vật bằng lối vô thường... thỏa thích rất hân hoan, 
do đó khai đoan ái sanh, ưu phát. 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức,... xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Hiện hữu 
duyên, nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Hiện hữu duyên, thân xứ làm duyên 
cho thân thức. Vật làm duyên cho uẩn hy thiểu bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn hy thiểu làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện hữu 
duyên. Đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Hiện hữu duyên, sắc mạng quyền 
làm duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

1510 . 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp đáo đại bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền 
sanh: 

- Đồng sanh như: Sát-na tục sinh, vật làm duyên cho uẩn đáo đại bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Tiền sanh như: Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, vật làm duyên cho uẩn 
đáo đại bằng Hiện hữu duyên. 

1511 . 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp vô lượng bằng Hiện hữu duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn vô lượng bằng Hiện hữu duyên. 

1512 . 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại bằng Hiện hữu duyên: 

1 uẩn đáo đại làm duyên cho 3 uẩn, 2 uẩn...; sát-na tục sinh... 

1513 . 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Hậu 
sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn đáo đại làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu 
duyên. Sát-na tục sinh: uẩn đáo đại làm duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn đáo đại làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


485 


1514 . 

Pháp đáo đại làm duyên cho chư pháp hy thiểu và đáo đại bằng Hiện hữu duyên: 

1 uẩn đáo đại làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên, 2 
uẩn...; sát-natục sinh... 

1515 . 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp vô lượng bằng Hiện hữu duyên: 

1 uẩn vô lượng (appamãna) làm duyên cho 3 uẩn. 

1516 . 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và 
Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn vô lượng làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn vô lượng làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện hữu 
duyên. 

1517 . 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu và vô lượng bằng Hiện hữu duyên: 

1 uẩn vô lượng làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 

1518 . 

Pháp hy thiểu và vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: uẩn vô lượng và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn vô lượng và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn vô lượng và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng 
Hiện hữu duyên. 

1519 . 

Pháp hy thiểu và pháp vô lượng làm duyên cho pháp vô lượng bằng Hiện hữu duyên 
có Đồng sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn vô lượng và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu duyên, 2 

uẩn... 

1520 . 

Pháp hy thiểu và đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: uẩn đáo đại và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh: uẩn đáo đại và đại sung làm duyên cho sắc tục 
sinh bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn đáo đại và đoàn thực làm duyên cho thân ấy. 

- Hậu sanh như: uẩn đáo đại và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng 
Hiện hữu duyên. 

1521 . 

* Pháp hy thiểu và đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn đáo đại và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu duyên, 2 
uẩn..., sát-na tục sinh: 1 uẩn đáo đại và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu duyên, 
2 uẩn và vật... 



486 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hi thiếu 


* ... Bằng Hiện hữu duyên, bằng Ly duyên, bằng Bất ly duyên. 

1522 . 

Nhân 7, Cảnh 7, Truởng 7, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 11, Hỗ tuong 7, Y chỉ 
13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố huởng 4, Nghiệp 7, Quả, Thực, Quyền, 
Thiền, Đạo đều có 7, Tuơng ung 3, Bất tuơng ung 5, Hiện hữu 13, Vô hữu 9, Ly 9, Bất 
ly 13; nên sắp nhu thế. 

Dứt cách thuận (anuloma) 

1523 . 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, 
bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

1524 . 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp đáo đại bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

1525 . 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp vô luợng bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

1526 . 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên. 

1527 . 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên. 

1528 . 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp vô luợng bằng Cận y duyên. 

1529 . " ^ 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu và đáo đại bằng Đồng sanh duyên, bằng 
Nghiệp duyên. 

1530 . 

Pháp vô luợng làm duyên cho pháp vô luợng bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y 
duyên. 

1531 . 

Pháp vô luợng làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

1532 . 

Pháp vô luợng làm duyên cho pháp đáo đại bằng Cảnh duyên, bằng Cận y duyên. 

1533 . 

Pháp vô luợng làm duyên cho pháp hy thiểu và vô luợng bằng Đồng sanh duyên. 

1534 . 

Pháp hy thiểu và pháp vô luợng làm duyên cho pháp hy thiểu... có Đồng sanh, Hậu 
sanh, Thực và Quyền. 

1535 . 

Pháp hy thiểu và pháp vô luợng làm duyên cho pháp vô luợng... có Đồng sanh và Tiền 
sanh. 

1536 . 

Pháp hy thiểu và pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu... có Đồng sanh, Hậu sanh, 
Thực và Quyền. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyến 2 (Cảo bản) 


487 


1537 . 

Pháp hy thiểu và pháp đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại... có Đồng sanh và Tiền 
sanh. 

1538 . 

Phi Nhân 15, phi Cảnh 15, phi Truởng, phi Vô gián, phi Liên tiếp đều có 15, phi Đồng 
sanh 12, phi Hỗ tuơng 12, phi Y chỉ 12, phi Cận y 14, phi Tiền sanh 14, phi Hậu sanh 
15, phi Cố huởng 15, tóm tắt... phi Đạo 15, phi Tuơng ung 12, phi Bất tuong ung 10, 
phi Hiện hữu 10, phi Vô hữu 15, phi Ly 15, phi Bất ly 10; nên đếm nhu thế. 

Dứt cách ngược (paccanĩya) 

1539 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 7,... phi Truởng, phi Vô gián, phi Liên tiếp đều có 7, phi Hỗ 
tuong 3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7,... tóm tắt... phi Đạo 7, phi Tuong ung 3, phi Bất 
tuong ung 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7; nên đếm nhu thế. 

Dứt cách thuận, nghịch 

1540 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 7,... Truởng 7, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 11, Hỗ 
tuong 7, Y chỉ 13, Cận ỵ 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố huởng 4, Nghiệp 7, tóm tắt,... 
Đạo 7, Tuơng ung 3, Bất tuong ung 3, Hiện hữu 13, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 13. 

Dứt cách nghịch, thuận 

Tam đề hy thiếu (paritta) thứ 12 chỉ có bẩy nhiêu 


TAM ĐÈ CẢNH HI THIỂU (PARITTARAMMANATTIKA) 

1541 . 

Pháp cảnh hy thiểu liên quan pháp cảnh hy thiểu sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn cảnh hy thiểu, 2 uẩn...; sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn 
cảnh hy thiểu, 2 uẩn... 

1542 . 

Pháp cảnh đáo đại liên quan pháp cảnh đáo đại sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn cảnh đáo đại, 2 uẩn...; sát-na tục sinh:... cảnh đáo đại... 

1543 . 

Pháp cảnh vô luợng liên quan pháp cảnh vô luợng sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn cảnh vô luợng, 2 uẩn... 

1544 . 

Pháp cảnh hy thiểu liên quan pháp cảnh hy thiểu sanh ra do Cảnh duyên, do Truởng 
duyên,... tóm tắt... Bất ly duyên. 

1545 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Truởng 3,... tóm tắt..., Bất ly 3. Nên đếm nhu thế 

Dứt cách thuận (anuloma) 

1546 . 

Pháp cảnh hy thiểu liên quan pháp cảnh hy thiểu sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn vô nhân cảnh hy thiểu, 2 uẩn...; sát-na tục sinh vô nhân: 3 uẩn 
liên quan 1 uẩn cảnh hy thiểu, 2 uẩn... si đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật liên 
quan uẩn đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật. 




488 


Vị trí - Tam đề - Tam đề cảnh hi thiếu 


1547 . 

Pháp cảnh đáo đại liên quan pháp cảnh đáo đại... do phi Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn vô nhân cảnh đáo đại, 2 uẩn... si đồng sanh hoài nghi đồng 
sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật. 

1548 . 

Pháp cảnh vô lượng liên quan pháp cảnh vô lượng... do phi Nhân duyên: 

3 uấn liên quan 1 uấn vô nhân cảnh vô lượng (appamãnãrammana), 2 uấn... 

1549 . 

Pháp cảnh hy thiểu liên quan pháp cảnh hy thiểu sanh ra do phi Trưởng duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn cảnh hy thiểu (parittãrammana), 2 uẩn...; sát-na tục sinh... 

1550 . 

Pháp cảnh đáo đại liên quan pháp cảnh đáo đại sanh ra do phi Trưởng duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn cảnh đáo đại (mahaggatãrammana), 2 uẩn...; sát-na tục sinh... 

1551 . 

Pháp cảnh vô lượng liên quan pháp cảnh vô lượng sanh ra do phi Trưởng duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn cảnh vô lượng, 2 uẩn... 

1552 . 

Pháp cảnh hy thiểu liên quan pháp cảnh hy thiểu sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn cảnh hy thiểu,... Sát-na tục sinh... 

1553 . 

* Pháp cảnh đáo đại liên quan pháp cảnh đáo đại... do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn liên quan 1 uẩn biết cảnh đáo đại, 2 uẩn... 

* ... Do phi Tiền sanh duyên: Cảnh đáo đại không có tục sinh. 

1554 . 

* Pháp biết cảnh vô lượng liên quan pháp biết cảnh vô lượng... do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn liên quan 1 uẩn biết cảnh vô lượng, 2 uẩn... 

* ... Do phi Hậu sanh duyên, do phi cố hưởng duyên: Cũng như phi Trưởng duyên. 

1555 . 

Pháp biết cảnh hy thiểu liên quan pháp biết cảnh hy thiểu... do phi Nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) cảnh hy thiểu liên quan uẩn cảnh hy thiểu. 

1556 . 

Pháp cảnh đáo đại liên quan pháp cảnh đáo đại... do phi Nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) cảnh đáo đại liên quan uẩn cảnh đáo đại. 

1557 . 

Pháp cảnh vô lượng liên quan pháp cảnh vô lượng... do phi Nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) cảnh vô lượng liên quan uẩn cảnh vô lượng. 

1558 . 

* Pháp cảnh hy thiểu liên quan pháp cảnh hy thiểu... do phi Quả duyên: Không có tục 
sinh. 

* ... Do phi Thiền duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh ngũ thức (vinnãna), 2 uẩn... 

* ... Do phi Đạo duyên: 

1 uẩn cảnh hy thiểu vô Nhân, 2 uẩn... Sát-na tục sinh vô nhân: 2 uẩn... 


1559 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


489 


Pháp cảnh đáo đại liên quan pháp cảnh đáo đại... do phi Đạo duyên: 

... 1 uẩn cảnh đáo đại vô Nhân, 2 uẩn... 

1560 . 

Pháp biết cảnh vô lượng liên quan pháp biết cảnh vô lượng... do phi Đạo duyên: 

1 uấn vô nhân biết cảnh vô lượng (appamãnãrammana), 2 uấn... 

1561 . 

Pháp biết cảnh hy thiểu liên quan pháp biết cảnh hy thiểu... do phi Bất tương ưng 
duyên: 

Cõi Vô sắc: 1 uẩn biết cảnh hy thiểu (parittãrammana). 

1562 . 

Pháp biết cảnh đáo đại liên quan pháp biết cảnh đáo đại... do phi Bất tương ưng duyên: 
... 1 uẩn biết cảnh đáo đại Vô sắc. 

1563 . 

Pháp biết cảnh vô lượng liên quan pháp biết cảnh vô lượng... do phi Bất tương ưng 
duyên: 

... 1 uẩn biết cảnh vô lượng trong Vô sắc, 2 uẩn... 

1564 . 

Phi Nhân 3, phi Trưởng 3,... phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 1, phi Đạo 3, phi Bất tương ưng 3; nên đếm như thế. 

Dứt cách ngược (paccanĩya) 

1565 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 3,... phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Bất tương ưng 3; nên đếm như thế. 

1566 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3,... Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 
3, Cận y 3, Tiền sanh 3, cố hưởng 2, Nghiệp 3, Quả 1, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 
2, Tương ưng 3, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 3; nên đếm như 
thế. 

Dứt cách nghịch, thuận 
Het phần liên quan (Paticcavãra) 

Phần đồng sanh (sahạịãta), phần ỷ trượng (paccaya), phần y chỉ (nissaya) phần hòa 
hợp (sahsatịha), phần tương ưng ịsampayutta) như phần liên quan (paịiccavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1567 . 

Pháp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu bằng Nhân duyên... 

Nhân ịhetu) biết cảnh hy thiểu làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. 
Sát-na tục sinh: Nhân biết cảnh hy thiểu làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân 
duyên. 

1568 . 

Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Nhân duyên: 

Nhân biết cảnh đáo đại làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. Sát-na tục 
sinh... 

1569 . 

Pháp biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh vô lượng bằng Nhân duyên: 
Nhân biết cảnh vô lượng làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. 



490 


Vị trí - Tam đề - Tam đề cảnh hi thiếu 


1570 . 

Pháp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, rồi nhớ lại. Nhớ thiện đã 
từng làm chứa để. 

- Chu Thánh phản khán phiền não biết cảnh hy thiểu đã trừ, phản khán phiền não hạn 
chế, biết rõ phiền não từng sanh truớc kia. 

- Quán ngộ uẩn hy thiểu biết cảnh hy thiểu bằng lối vô thuờng, khổ não, vô ngã thỏa 
thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái, uu biết cảnh hy thiểu phát sanh. 

- Tha tâm thông rõ lòng nguời tề toàn tâm biết cảnh hy thiểu. 

- Uẩn hy thiểu biết cảnh hy thiểu làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, vị lai thông và khán (ý) môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

1571 . 

Pháp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Cảnh duyên: 

- Phản khán thiên nhãn, phản khán thiên nhĩ, phản khán thần thông biết cảnh hy 
thiểu, phản khán tha tâm thông... túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông. 

- Quán ngộ uẩn đáo đại biết cảnh hy thiểu bằng lối vô thuờng,... thỏa thích rất hân 
hoan, do đó khai đoan ái... uu biết cảnh đáo đại sanh ra. 

- Tha tâm thông rõ lòng nguời tề toàn tâm cảnh hy thiểu biết pháp đáo đại. 

- Uẩn đáo đại biết cảnh hy thiểu làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, vị lai thông và khán (ý) môn bằng Cảnh duyên. 

1572 . 

Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Cảnh duyên: 

- ... phản khán Thức vô biên xứ, phản khán Phi tuởng phi phi tuởng xứ, phản kh án 
cảnh đáo đại, phản khán tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai 
thông. 

- Quán ngộ uẩn đáo đại biết cảnh đáo đại bằng lối vô thuờng,... thỏa thích rất hân 
hoan, do đó khai đoan ái... uu biết cảnh đáo đại sanh ra. 

- Tha tâm thông rõ lòng nguời tề toàn tâm đáo đại biết cảnh đáo đại. 

- Uẩn đáo đại biết cảnh đáo đại làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, vị lai thông và khán (ý) môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

1573 . 

Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu bằng Cảnh duyên: 

- Nhớ lại sát-na phản khán sơ thiền, nhớ lại sát-na phản khán Phi tuởng phi phi tuởng 
xứ, nhớ lại sát-na phản khán thiên nhãn, nhớ lại sát-na phản khán thiên nhĩ,... thần 
thông,... tha tâm thông,... túc mạng thông,... tùy nghiệp thông, nhớ lại sát-na phản 
khán vị lai thông. 

- Chu Thánh phản khán phiền não biết cảnh đáo đại đã trừ, phản khán phiền não hạn 
chế, rõ biết phiền não đã từng sanh. 

- Quán ngộ uẩn hy thiểu biết cảnh đáo đại bằng lối vô thuờng,... thỏa thích rất hân 
hoan, do đó khai đoan ái... uu biết cảnh hy thiểu sanh ra. 

- Tha tâm thông rõ lòng nguời tề toàn tâm hy thiểu biết cảnh đáo đại. 

- Uẩn hy thiểu biết cảnh đáo đại làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, vị lai thông và khán môn bằng Cảnh duyên. 

1574 . 

Pháp biết cảnh vô luợng làm duyên cho pháp biết cảnh vô luợng bằng Cảnh duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


491 


- Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả, tha tâm thông rõ lòng người tề 
toàn tâm hy thiểu biết cảnh vô lượng. 

- Uẩn biết cảnh vô lượng làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp 
thông, vị lai thông và khán (ý) môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên 
(Ẵrammanapaccayo). 

1575 . 

Pháp biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu bằng Cảnh duyên: 

- Chư Thánh phản khán chuyển tộc (gotrabhũ), phản khán dũ tịnh (vodanã), nhớ lại 
sát-na phản khán đạo, nhó lại sát-na phản khán quả, nhớ lại sát-na phản khán Níp 
Bàn. 

- Phản khán uẩn hy thiểu biết cảnh vô lượng bằng vô thường... 

- Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm hy thiểu biết cảnh vô lượng. 

- Uẩn hy thiểu biết vô lượng làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, vị lai thông và khán (ý) môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

1576 . 

Pháp biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Cảnh duyên: 

Chư Thánh phản khán tha tâm thông biết cảnh vô lượng... làm duyên cho túc mạng 
thông, vị lai thông và khán (ý) môn bằng Cảnh duyên. 

1577 . 

Pháp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu bằng Trưởng duyên có 

Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí, giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giói rồi nặng về đó 
mới nhớ lại. 

- Nặng về thiện đã từng làm chứa để rồi phản khán. 

- Nặng về uẩn hy thiểu biết cảnh hy thiểu rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó nên 
ái sanh, tà kiến phát. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng biết cảnh hy thiểu làm duyên cho uẩn tương ưng 
bằng Trưởng duyên. 

1578 . 

Pháp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Trưởng duyên: 

- Trưởng cảnh như: Nặng về thiên nhãn rồi phản khán, nặng về thiên nhĩ rồi phản 
khán,... Nặng về thần thông biết cảnh hy thiểu... tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, nặng về vị lai thông rồi phản khán. 

- Nặng về uẩn đáo đại biết cảnh hy thiểu rồi thỏa thích, do nặng đó rồi ái, tà kiến biết 
cảnh đáo đại mới sanh ra. 

1579 . 

Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Trưởng duyên có 

Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Nặng về Thức vô biên xứ rồi mới phản khán, nặng về Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ,... Nặng về thần thông (idhividhanãna) biết cảnh đáo đại... tha tâm 
thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông,... Nặng về vị lai thông rồi phản khán. 

- Nặng về uẩn đáo đại biết cảnh đáo đại rồi thỏa thích, do nặng đó rồi ái, tà kiến biết 
cảnh đáo đại mới sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng biết cảnh đáo đại làm duyên cho uẩn tương ưng 
bằng Trưởng duyên. 

1580 . 

Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu bằng Trưởng duyên: 



492 


Vị trí - Tam đề - Tam đề cảnh hi thiếu 


Trưởng cảnh như: Nặng về sát-na phản kh án sơ thiền rồi nhớ lại. Nặng về sát-na 

phản khán vị lai thông rồi nhớ lại. Nặng về uẩn hy thiểu biết cảnh đáo đại rồi thỏa 

thích, do nặng đó rồi ái, tà kiến biết cảnh hy thiểu mới phát sanh. 

1581 . 

Pháp biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh vô lượng bằng Trưởng duyên 

có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán, nặng về quả rồi 
phản khán. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng biết cảnh vô lượng làm duyên cho uẩn tương ưng. 

1582 . 

Pháp biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu... 

Trưởng cảnh như: Chư hữu học nặng về chuyển tộc (gotrabhũ) rồi phản khán, nặng 
về dũ tịnh (vodanã) rồi phản khán. Nặng về sát-na phản khán đạo rồi nhó lại. Nặng 
về sát-na phản khán quả rồi nhớ lại. Nặng về sát-na phản khán Níp Bàn rồi nhớ lại. 

1583 . 

Pháp biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Trưởng duyên: 
Trưởng cảnh như: Chư hữu học nặng về tha tâm thông biết cảnh vô lượng rồi phản 
khán. Nặng về túc mạng thông rồi phản khán, nặng về vị lai thông rồi phản kh án. 

1584 . 

Pháp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu bằng Vô gián duyên: 
Uẩn biết cảnh hy thiểu sanh trước làm duyên cho uẩn sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

1585 . 

Pháp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Vô gián duyên: 

- Tâm tử (cuti) biết cảnh hy thiểu làm duyên cho tâm sanh (upapatticitta) biết cảnh 
đáo đại bằng Vô gián duyên. 

- Tâm hộ kiếp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho khán (ý) môn (ãvajjana) biết cảnh 
đáo đại bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn biết cảnh hy thiểu làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) biết cảnh đáo đại bằng 
Vô gián duyên. 

1586 . 

Pháp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp biết cảnh vô lượng bằng Vô gián duyên: 
Tâm thuận thứ (anuloma) biết cảnh hy thiểu làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), 
thuận thứ làm duyên cho dũ tịnh (vodanã), thuận thứ làm duyên cho quả nhập thiền 
bằng Vô gián duyên. 

1587 . 

Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Vô gián duyên: 

Uẩn biết cảnh đáo đại sanh trước làm duyên cho uẩn sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

1588 . 

Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu bằng Vô gián duyên: 

- Tâm tử (cuti) biết cảnh đáo đại làm duyên cho tâm sanh (upapattỉcitta) biết cảnh hy 
thiểu bằng Vô gián duyên. 

- Tâm hộ kiếp biết cảnh đáo đại làm duyên cho khán (ý) môn (ãvajjana) biết cảnh hy 
thiểu bằng Vô gián duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


493 


- Uẩn biết cảnh đáo đại làm duyên cho quả so khởi (vutthana) biết cảnh hy thiểu bằng 
Vô gián duyên. 

1589 . 

Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh vô lượng bằng Vô gián duyên: 
Tâm thuận thứ (anuloma) biết cảnh đáo đại làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), 
tâm thuận thứ làm duyên cho dũ tịnh (vodanã), thuận thứ làm duyên cho quả nhập 
thiền. Xuất thiền diệt tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền 
bằng Vô gián duyên. 

1590 . 

Pháp biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh vô lượng bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn biết cảnh vô lượng sanh trước trước làm duyên cho uẩn biết cảnh vô lượng 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Chuyển tộc (gotrabhũ) làm duyên cho đạo, dũ tịnh (vodanã) làm duyên cho đạo, 
đạo làm duyên cho quả, quả làm duyên cho quả bằng Vô gián duyên. 

1591 . 

Pháp biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu bằng Vô gián duyên: 

- Phản khán đạo làm duyên cho quả so khởi (vutịhãna) biết cảnh hy thiểu. 

- Phản khán quả làm duyên cho quả so khởi (vutthãna) biết cảnh hy thiểu. 

- Phản khán Níp Bàn làm duyên cho quả so khởi (vutthãna) biết cảnh hy thiểu. 

- Tha tâm thông (cetopariyanãna) biết cảnh vô lượng làm duyên cho quả so khởi 
(vutthãna) biết cảnh hy thiểu. 

- Túc mạng thông làm duyên cho quả so khởi (vutthãna) biết cảnh hy thiểu. 

- Vị lai thông làm duyên cho quả so khởi (vutthãna) biết cảnh hy thiểu. 

- Quả làm duyên cho quả so khởi (vutthãna) biết cảnh hy thiểu bằng Vô gián duyên. 

1592 . 

Pháp biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Vô gián duyên: 

- Phản khán đạo làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) biết cảnh đáo đại. 

- Phản khán quả làm duyên cho... biết cảnh đáo đại. Phản khán Níp Bàn làm duyên... 
biết cảnh đáo đại. 

- Quả làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) biết cảnh đáo đại bằng Vô gián duyên. 

1593 . 

Pháp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu bằng Liên tiếp duyên 

như Vô gián duyên. 

1594 . 

* Pháp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu bằng Đồng sanh duyên; 

bằng Hỗ tương duyên, bằng Y chỉ duyên: Có 3 câu. Nên sắp như phần liên quan 

(paticcavãra). 

* ... Bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin biết cảnh hy thiểu mạnh có thể làm cho bố thí, 
nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, thiền biết cảnh hy thiểu phát sanh, pháp 
quán... thần thông, nhập thiền phát sanh, gầy ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương giới biết cảnh hy thiểu mạnh... trí, ái, sân, si, ngã mạn, tà kiến, hy vọng, thân 
lạc,... thân khổ mạnh có thể làm cho bố thí, nguyện giữ ngũ giới,... thọ trì thanh tịnh 
giới, thiền biết cảnh hy thiểu phát sanh, pháp quán... thần thông, nhập thiền phát 
sanh, sát sanh, phá hòa họp Tăng. 



494 


Vị trí - Tam đề - Tam đề cảnh hi thiếu 


- Nương đức tin biết cảnh hy thiểu mạnh... trí, ái, hy vọng, thân lạc, thân khổ làm 
duyên cho đức tin biết cảnh hy thiểu; trí, ái, hy vọng, thân lạc, thân khổ bằng Cận y 
duyên. 

1595 . 

Pháp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Cận y duyên có 

Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin biết cảnh hy thiểu mạnh làm cho thiền biết cảnh 
đáo đại, pháp quán... thần thông,... nhập thiền phát sanh, gầy ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương giới biết cảnh hy thiểu mạnh... ái, hy vọng, thân lạc,... thân khổ mạnh có thể 
làm cho thiền biết cảnh đáo đại; pháp quán... thần thông,... nhập thiền phát sanh, 
gầy ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương đức tin biết cảnh hy thiểu mạnh... thân lạc, thân khổ làm duyên cho đức tin, 
trí, ái, hy vọng biết cảnh đáo đại bằng Cận y duyên. 

1596 . 

Pháp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp biết cảnh vô lượng bằng Cận y duyên có 

Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin biết cảnh hy thiểu mạnh làm cho thiền biết cảnh vô 
lượng phát sanh, đạo,... thông, nhập thiền phát sanh. 

- Nương giới biết cảnh hy thiểu mạnh... trí, ái, thân lạc,... thân khổ mạnh làm cho 
thiền biết cảnh vô lượng phát sanh, đạo,... thông, nhập thiền phát sanh. 

- Nương đức tin biết cảnh hy thiểu, thân lạc, thân khổ làm duyên cho đức tin, trí biết 
cảnh vô lượng bằng Cận y duyên. 

1597 . 

Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Cận y duyên có 

Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin biết cảnh đáo đại mạnh có thể làm cho thiền biết 
cảnh đáo đại phát sanh, pháp quán... thần thông, nhập thiền, gầy ngã mạn, chấp tà 
kiến. 

- Nương giới biết cảnh đáo đại mạnh... trí, ái,... hy vọng mạnh có thể làm cho thiền 
biết cảnh đáo đại phát sanh,... chấp tà kiến. 

- Nương đức tin biết cảnh đáo đại,... Trí,... ái, hy vọng mạnh làm duyên cho đức tin, 
hy vọng biết cảnh đáo đại bằng Cận y duyên. 

1598 . 

Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu bằng Cận y duyên có 

Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin biết cảnh đáo đại mạnh có thể bố thí, nguyện giữ 
ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, thiền biết cảnh hy thiểu phát sanh... pháp quán... 
thần thông, nhập thiền, gầy ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương giới biết cảnh đáo đại... hy vọng mạnh có thể bố thí... chấp tà kiến. 

- Nương đức tin biết cảnh đáo đại, hy vọng làm duyên cho đức tin biết cảnh hy thiểu, 
hy vọng, thân lạc, thân khổ bằng Cận y duyên. 

1599 . 

Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh vô lượng bằng Cận y duyên có 

Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin biết cảnh đáo đại mạnh làm duyên cho thiền biết 
cảnh vô lượng... Đạo... thần thông, nhập thiền phát sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


495 


- Nương giới... hy vọng biết cảnh đáo đại mạnh làm duyên cho thiền biết cảnh vô 
lượng... nhập thiền phát sanh. 

- Nương đức tin... hy vọng biết cảnh đáo đại làm duyên cho đức tin, trí biết cảnh vô 
lượng, trí bằng Cận y duyên. 

1600 . " 

Pháp biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh vô lượng bằng Cận y duyên có 

Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin biết cảnh vô lượng mạnh làm duyên cho thiền biết 
cảnh vô lượng... đạo... thông,... nhập thiền phát sanh. 

- Nương giới... trí biết cảnh vô lượng mạnh làm duyên cho thiền biết cảnh vô lượng... 
đạo... nhập thiền phát sanh. 

- Nương đức tin... trí biết cảnh vô lượng làm duyên cho đức tin, trí biết cảnh vô lượng 
và quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

1601 . 

Pháp biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu bằng Cận y duyên có 

Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin biết cảnh vô lượng mạnh có thể bố thí, nguyện giữ 
ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, thiền biết cảnh hy thiểu phát sanh... pháp quán... 
thông,... nhập thiền phát sanh. 

- Nương giới... trí biết cảnh vô lượng mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh. 

- Nương đức tin... trí biết cảnh vô lượng làm duyên cho đức tin, trí biết cảnh hy thiểu, 
thân lạc, thân khổ bằng Cận y duyên. 

1602 . 

Pháp biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Cận y duyên có 

Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y; 

- Thuần cận y như: Nương đức tin biết cảnh vô lượng mạnh làm duyên cho thiền biết 
cảnh đáo đại phát sanh, pháp quán... thần thông,... nhập thiền phát sanh. 

- Nương giới... trí biết cảnh vô lượng mạnh làm cho thiền biết cảnh đáo đại, pháp 
quán... thông,... nhập thiền phát sanh. 

- Nương đức tin... trí biết cảnh vô lượng làm duyên cho đức tin, trí biết cảnh đáo đại 
bằng Cận y duyên. 

1603 . 

Pháp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu bằng cố hưởng duyên: 
Uẩn biết cảnh hy thiểu sanh trước trước làm duyên cho uẩn biết cảnh hy thiểu sanh 
sau sau bằng cố hưởng duyên. 

1604 . 

Pháp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp biết cảnh vô lượng bằng cố hưởng duyên: 
Tâm thuận thứ (anuloma) biết cảnh hy thiểu làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), 
tâm thuận thứ biết cảnh hy thiểu làm duyên cho dũ tịnh (vodanã) bằng cố hưởng 
duyên. 

1605 . 

Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng cố hưởng duyên: 
Uẩn biết cảnh đáo đại sanh trước trước làm duyên cho uẩn biết cảnh đáo đại sanh 
sau sau bằng cố hưởng duyên. 

1606 . 

Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh vô lượng bằng cố hưởng duyên: 



496 


Vị trí - Tam đề - Tam đề cảnh hi thiếu 


Tâm thuận thứ biết cảnh đáo đại làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhu), tâm thuận 
thứ làm duyên cho dũ tịnh (vodanã) bằng cố huởng duyên. 

1607 . 

Pháp biết cảnh vô luợng làm duyên cho pháp biết cảnh vô luợng bằng cố huởng 
duyên: 

Uẩn biết cảnh vô luợng sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn biết cảnh vô luợng 
sanh sau sau bằng cố huởng duyên. Chuyển tộc (gotrabhũ) làm duyên cho đạo; dũ 
tịnh (vodanã) làm duyên cho đạo bằng cố huởng duyên. 

1608 . 

Pháp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu bằng Nghiệp duyên có 
Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh nhu: Tu biết cảnh hy thiểu làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Nghiệp 
duyên. 

- Biệt thời nhu: Tu biết cảnh hy thiểu làm duyên cho uẩn quả biết cảnh hy thiểu bằng 
Nghiệp duyên. 

1609 . 

Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Nghiệp duyên có 
Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh nhu: Tu biết cảnh đáo đại làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Nghiệp 
duyên. 

- Biệt thời nhu: Tu biết cảnh đáo đại làm duyên cho uẩn quả biết cảnh đáo đại bằng 
Nghiệp duyên. 

1610 . 

Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu bằng Nghiệp duyên: 
Đồng sanh nhu: Tu biết cảnh đáo đại làm duyên cho uẩn quả biết cảnh hy thiểu 
bằng Nghiệp duyên. 

1611 . 

Pháp biết cảnh vô luợng làm duyên cho pháp biết cảnh vô luợng bằng Nghiệp duyên 
có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh nhu: Tu biết cảnh vô luợng làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Nghiệp 
duyên. 

- Biệt thời nhu: Tu biết cảnh vô luợng làm duyên cho uẩn quả biết cảnh vô luợng 
bằng Nghiệp duyên. 

1612 . 

Pháp biết cảnh vô luợng làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu bằng Nghiệp duyên: 
Đồng sanh nhu: Tu biết cảnh vô luợng làm duyên cho uẩn quả biết cảnh hy thiểu 
bằng Nghiệp duyên. 

1613 . 

Pháp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu bằng Quả duyên, bằng 
Thực duyên, bằng Quyền duyên, bằng Thiền duyên, bằng Đạo duyên, bằng Tuơng ung 
duyên, bằng Hiện hữu duyên, bằng Vô hữu duyên, bằng Ly duyên, bằng Bất ly duyên. 

1614 . 

Nhân 3, Cảnh 7, Truởng 7, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 3, Hỗ tuong 3, Y chỉ 3, 
Cận y 9, Cố huởng 5, Nghiệp 5, Quả 3, Thực 3, Quyền, Thiền, Đạo, Tuong ung, Hiện 
hữu đều có 3, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 13; Nên sắp nhu thế. 

Het cách thuận (anuloma) 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


497 


1615 . 

Pháp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

1616 . 

Pháp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Cảnh duyên, bằng 
Cận y duyên. 

1617 . 

Pháp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp biết cảnh vô luợng bằng Cận y duyên. 

1618 . 

Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1619 . 

Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu bằng Cảnh duyên, bằng 
Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

1620 . 

Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh vô luợng bằng Cận y duyên. 

1621 . 

Pháp biết cảnh vô luợng làm duyên cho pháp biết cảnh vô luợng bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1622 . 

Pháp biết cảnh vô luợng làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu bằng Cảnh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

1623 . 

Pháp biết cảnh vô luợng làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Cảnh duyên, bằng 
Cận y duyên. 

1624 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, phi Truởng 9, phi Vô gián 9, phi Liên tiếp 9, phi Đồng sanh 9, 
phi Hỗ tuơng 9, phi Y chỉ 9, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố 
huởng 9, tóm tắt... phi Đạo 9, phi Tuơng ung 9, phi Bất tuơng ung 9, phi Hiện hữu 9, 
phi Vô hữu 9, phi Ly 9, phi Bất ly 9; nên đếm nhu thế. 

Dứt cách ngược (paccanĩya) 

1625 . 

Nhân duyên cho phi Cảnh 3,... phi Truởng, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Cận y, phi 
Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi cố huởng đều có 3, tóm tắt... phi Đạo, phi Bất tuơng 
ung, phi Vô hữu, phi Ly đều có 3; nên đếm nhu thế. 

Dứt cách thuận, nghịch 

1626 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 7,... Truởng 7, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 3, Hỗ 
tuơng 3, Y chỉ 3, Cận y 9, cố huởng 5, Nghiệp 5, Quả 3... tóm tắt..., Tuơng ung 3, 
Hiện hữu 3, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 3; nên đếm nhu thế. 

Dứt cách thuận, nghịch 

Tam đề biết cảnh hy thiểu thứ 13 chỉ có bấy nhiêu 



TAM ĐE TY HẠ (HINATTIKA) 


Phần Liên Quan (Paticcavara) 

1627 . 

* Pháp ty hạ liên quan pháp ty hạ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn ty hạ, 3 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp trung bình liên quan pháp ty hạ sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn ty hạ (hĩra). 

* Pháp ty hạ và trung bình liên quan pháp ty hạ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan uẩn ty hạ, 2 uẩn... 

1628 . 

Pháp trung bình liên quan pháp trung bình... 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn trung bình (majjhima); 2 uẩn... Sát-na 
tục sinh: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật,... 1 đại sung, sắc nương tâm sanh và 
sắc tục sinh thuộc sắc y sinh (upãdã) liên quan đại sung. 

1629 . 

Pháp tinh lương liên quan pháp tinh lương sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

1630 . 

Pháp trung bình liên quan chư pháp trung bình và tinh lương... do Nhân duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn trung bình (majjhima) và đại sung. 

1631 . 

Pháp trung bình liên quan chư pháp ty hạ và trung bình... do Nhân duyên: 

- Sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn ty hạ (hĩna) và đại sung. 

- Tam đề ty hạ (hĩnattika) phân rộng như tam đề phiền toái (sankiliỊthattika). 

Tam đề ty hạ thứ 14 chỉ có bấy nhiêu. 


TAM ĐÈ TÀ (MICCHA TTA TIKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1632 . 

* Pháp tà (cho quả) nhứt định liên quan pháp tà (cho quả) nhứt định sanh ra do Nhân 
duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn tà (cho quả) nhứt định (micchattaniyata), 2 uẩn... 

* Pháp bất định liên quan pháp tà (cho quả) nhứt định sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn tà (cho quả) nhứt định. 

* Chư pháp tà (cho quả) nhứt định và bất định liên quan pháp tà (cho quả) nhứt định 
sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn tà (cho quả) nhứt định; 2 uẩn... 

1633 . 

Pháp chánh cho quả nhứt định liên quan pháp chánh cho quả nhứt định... do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

1634 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


499 


Pháp bất định liên quan pháp bất định... do Nhân duyên. 

3 uẩn và sắc nưong tâm sanh liên quan 1 uẩn bất định (aniyatã), 2 uẩn... Sát-na tục 
sinh: 3 uẩn và sắc nưoTig tâm sanh liên quan 1 uẩn bất định, 2 uẩn...; vật liên quan 
uẩn, uẩn liên quan vật, 3 đại sung liên quan 1 đại sung; sắc nương tâm sanh và sắc 
tục sinh thuộc y sinh (upãdã) liên quan 2 đại sung. 

1635 . 

Pháp bất định liên quan pháp tà cho quả nhứt định và bất định... do Nhân duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn tà cho quả nhứt định và đại sung. 

1636 . 

Pháp bất định liên quan pháp chánh cho quả nhứt định và pháp bất định... do Nhân 
duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn chánh cho quả nhứt định (sammattaniyata) và 
đại sung. 

1637 . 

Pháp tà cho quả nhứt định liên quan pháp tà cho quả nhứt định... do Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn tà cho quả nhứt định, 2 uẩn... 

1638 . 

Pháp chánh cho quả nhứt định liên quan pháp chánh cho quả nhứt định... do Cảnh 
duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn chánh cho quả nhứt định (sammattaniyata), 2 uẩn... 

1639 . 

Pháp bất định liên quan pháp bất định sanh ra do Cảnh duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn bất định (aniyatã), 2 uẩn... Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 
uẩn bất định, 2 uẩn...; uẩn liên quan vật (vatthu). 

- Các duyên nên phân rộng theo cách này,... tóm tắt... 

1640 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Trưởng 9, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 9, 
Cận y 3, Tiền sanh 3, cố hưởng 3, Nghiệp 9, Quả 1, Thực 9, Quyền 9, Thiền 9, Đạo 9, 
Tương ưng 3, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 9; nên đếm như 
thế. 

Dứt cách thuận (anuloma) 

1641 . 

Pháp bất định liên quan pháp bất định sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan uẩn vô nhân bất định, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh vô nhân: liên quan 1 đại sung thuộc sắc ngoại... sắc vật thực... sắc 
âm dương... người Vô tưởng... 

- Si đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi 
đồng sanh phóng dật. 

1642 . " 

Pháp bất định liên quan pháp tà cho quả nhứt định sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn tà cho quả nhứt định... tóm tắt... 

1643 . 

Pháp tà cho quả nhứt định liên quan pháp tà cho quả nhứt định sanh ra do phi Trưởng 
duyên: 

Trưởng (adhipati) tà cho quả nhứt định liên quan uẩn tà cho quả nhứt định. 


1644 . 



500 


Vị trí - Tam đề - Tam đề tà 


Pháp chánh cho quả nhứt định liên quan pháp chánh cho quả nhứt định sanh ra do phi 
Truởng duyên: 

Truởng chánh cho quả nhứt định liên quan uẩn chánh cho quả nhứt định 
(sammattaniyata). 

1645 . 

Pháp bất định liên quan pháp bất định sanh ra do phi Truởng duyên: 

3 uẩn và sắc nuong tâm sanh liên quan uẩn bất định (aniyatã), 2 uẩn...; sát-na tục 
sinh: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật, 1 đại sung... tóm tắt... nguời Vô tuởng... 

1646 . 

Pháp bất định liên quan pháp tà cho quả nhứt định... do phi Vô gián duyên... tóm tắt... 
tất cả duyên nên sắp rộng. 

1647 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 5, phi Truởng 3, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tuong 5, 
phi Cận y 5, phi Tiền sanh 6, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 5, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 5, phi Bất tuong 
ung 2, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. Nên đếm nhu thế. 

Dứt cách nghịch (paccanĩya) 

1648 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 5,... phi Truởng 3, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Hỗ tuơng, 
phi Cận y đều 5, phi Tiền sanh 6, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 5, phi Nghiệp 3, phi 
Quả 9, phi Tuơng ung 5, phi Bất tuơng ung 2, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. Nên đếm nhu 
thế. 

Dứt cách thuận, nghịch 

1649 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh l,--- Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 1,... tóm tắt... Ly 1. 
Nên đếm nhu thế. 

Dứt cách nghịch, thuận 
Hetphần liên quan ịpaịiccavãra) 

Phần đồng sanh (sahajatavãra) nhu phần liên quan (paticcavãra) 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) 

1650 . 

* Pháp tà cho quả nhứt định nhờ cậy pháp tà cho quả nhứt định... do Nhân duyên: Có 3 

câu... 

* Pháp chánh cho quả nhứt định nhờ cậy pháp chánh cho quả nhứt định... do Nhân 
duyên: Có 3 câu... 

1651 . 

* Pháp bất định nhờ cậy pháp bất định... do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc nuông tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn bất định (aniyatã), 2 uẩn...; sát-na tục 
sinh: Vật nhờ cậy uẩn, uẩn nhờ cậy vật (vatthu);... nhờ cậy 1 đại sung, uẩn bất định 
(aniyatã) nhờ cậy vật. 

* Pháp tà cho quả nhứt định nhờ cậy pháp bất định... do Nhân duyên: 

Uẩn tà cho quả nhứt định ịmicchattaniyata) nhờ cậy vật. 

* Pháp chánh cho quả nhứt định nhờ cậy pháp bất định... do Nhân duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


501 


Uẩn chánh cho quả nhứt định (sammattaniyata) nhờ cậy vật. 

* Pháp tà cho quả nhứt định và pháp bất định nhờ cậy pháp bất định... do Nhân duyên: 

Uẩn tà cho quả nhứt định (micchattaniyata) nhờ cậy vật. sắc nuơng tâm sanh nhờ 
cậy đại sung. 

* Pháp tà cho quả nhứt định và pháp bất định nhờ cậy pháp bất định... do Nhân duyên: 

Uẩn chánh cho quả nhứt định nhờ cậy vật. sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy đại sung. 

1652 . 

* Pháp tà cho quả nhứt định nhờ cậy pháp tà cho quả nhứt định và pháp bất định... do 
Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn tà cho quả nhứt định và vật, 2 uẩn... 

* Pháp bất định nhờ cậy pháp tà cho quả nhứt định và pháp bất định do Nhân duyên: 

Sắc nuơng tâm sanh nhờ cậy uẩn tà cho quả nhứt định và đại sung. 

* Pháp tà cho quả nhứt định và pháp bất định nhờ cậy pháp tà cho quả nhứt định và pháp 
bất định... do Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn tà cho quả nhứt định và vật, 2 uẩn... sắc nuong tâm sanh nhờ 
cậy uẩn tà cho quả nhứt định và đại sung. 

1653 . 

Pháp chánh cho quả nhứt định nhờ cậy chu pháp chánh cho quả nhứt định và pháp bất 
định... do Nhân duyên: 

Có 3 câu đề nhu tà cho quả nhứt định (micchattaniyata) Nên đếm nhu thế. 


1654 . 

* Pháp tà cho quả nhứt định nhờ cậy pháp tà cho quả nhứt định... do Cảnh duyên... tóm 
tắt... nên phân rộng ra như phần ỷ trượng (paccayavãra) trong tam đề thiện 
(kusalattika). 

* ... Do Bất ly duyên. 

1655 . 

Nhân 17, Cảnh 7, Trưởng 17, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 17, Hỗ tưong 7, Y chỉ 
17, Cận y 7, Tiền sanh 7, cố hưởng 7, nghiệp 17, Quả 1, Thực 17, Quyền 17, Thiền 
17, Đạo 17, Tương ưng 7, Bất tương ưng 17, Hiện hữu 17, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 17; 
nên đếm như thế. 

Dứt cách thuận (anuloma) 

1656 . 

Pháp bất định nhờ cậy pháp bất định... do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn vô nhân bất định (aniyatã), 2 uẩn... Sát- 
na tục sinh vô nhân: Vật nhờ cậy uẩn, uẩn nhờ cậy vật... 1 đại sung 
(mahãbhũtarũpa), người Vô tưởng... 

- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, thân thức nhờ cậy thân xứ. uẩn bất định vô nhân nhờ 
cậy vật. 

- Si đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi 
đồng sanh phóng dật và vật (vatthu). 

1657 . " 

Pháp bất định nhờ cậy pháp tà cho quả nhứt định... do phi Cảnh duyên: 

Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẩn tà cho quả nhứt định (niyata), nên sắp thành 5 câu 
như tam đề thiện (kusalattika). 



502 


Vị trí - Tam đề - Tam đề tà 


1658 . 

Pháp tà cho quả nhứt định nhờ cậy pháp tà cho quả nhứt định... do phi Truởng duyên: 
Truởng (adhipati) tà cho quả nhứt định nhò cậy uẩn tà cho quả nhứt định 
(micchattaniyata). 

1659 . 

Pháp chánh cho quả nhứt định nhờ cậy pháp chánh cho quả nhứt định... do phi Truởng 
duyên: 

Truởng (adhipati) chánh cho quả nhứt định nhò cậy uẩn chánh cho quả nhứt định 
(sammattaniỵata). 

1660 . 

* Pháp bất định nhờ cậy pháp bất định... do phi Truởng duyên: 

- 3 uẩn và sắc nuong tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn bất định (aniyatã), 2 uẩn... Sát-na tục 
sinh:... tóm tắt... nguời Vô tuởng...; 

- ... nhờ cậy nhãn xứ,... nhờ cậy thân xứ. uẩn bất định nhờ cậy vật (vatthu). 

* Pháp tà cho quả nhứt định nhò cậy pháp bất định... do phi Truởng duyên: 

Truởng tà cho quả nhứt định nhờ cậy vật ịvatthu). 

* Pháp chánh cho quả nhứt định nhờ cậy pháp bất định... do phi Truởng duyên: 

Truởng chánh cho quả nhứt định nhờ cậy vật. 

1661 . 

Pháp tà cho quả nhứt định nhờ cậy chu pháp tà cho quả nhứt định và pháp bất định... 
do phi Truởng duyên: 

Truởng tà cho quả nhứt định nhờ cậy uẩn tà cho quả nhứt định và vật. 

1662 . 

Pháp chánh cho quả nhứt định nhờ cậy pháp chánh cho quả nhứt định và pháp bất 
định... do phi Truởng duyên: 

Truởng chánh cho quả nhứt định nhò cậy uẩn chánh cho quả nhứt định và vật. 

1663 . 

Pháp bất định nhờ cậy pháp tà cho quả nhứt định... do Vô gián duyên,... tóm tắt... do 
phi Vô hữu duyên, do phi Ly duyên. 

1664 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 5, phi Truởng 7, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tuơng 5, 
phi Cận y 5, phi Tiền sanh 6, phi Hậu sanh 17, phi cố huởng 5, phi Nghiệp 7, phi Quả 
17; phi Thực 1, phi Quyền, phi Thiền, phi Đạo đều có 1, phi Tuơng ung 5, phi Bất 
tuong ung 2, phi Vô hữu 5, phi Ly 5; nên đếm nhu thế. 

Dứt cách ngược (paccanĩya) 

1665 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 5,... phi Truởng 7, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp, phi Hỗ 
tuong, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 6, phi Hậu sanh 17, phi cố huởng 5, phi Nghiệp 7, 
phi Quả 17, phi Tuơng ung 5, phi Bất tuơng ung 2, phi Vô hữu 5, phi Ly 5; nên đếm 
nhu thế. 

Dứt cách thuận, nghịch 

1666 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1,... Vô gián 1,... tóm tắt... Bất ly 1; nên đếm như thế. 

Dứt cách nghịch, thuận 
Het phần ỷ trượng (paccayavãra) 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyến 2 (Cảo bản) 


503 


Phần y chỉ ịnissaya), như phần ỷ trượng (paccaya) 

Phần Hòa Họp (Saiisatthavãra) 

1667 . 

Pháp tà cho quả nhứt định hòa họp pháp tà cho quả nhứt định sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp (sansaịtha) 1 uẩn tà cho quả nhứt định, 2 uẩn... 

1668 . 

Pháp chánh cho quả nhứt định hòa họp pháp chánh cho quả nhứt định... do Nhân 
duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn chánh cho quả nhứt định, 2 uẩn...; 

1669 . 

Pháp bất định hòa họp pháp bất định... do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn bất định, 2 uẩn...; sát-na tục sinh... 

1670 . 

Pháp tà cho quả nhứt định hòa họp pháp tà cho quả nhứt định... do Cảnh duyên,... tóm 
tắt... do Bất ly duyên. 

1671 . 

Nhân 3, Cảnh 3,... tóm tắt... Nghiệp 3, Quả 1, Thực 3, Bất ly 3; nên đếm như thế. 

Dứt cách thuận (anuloma) 

1672 . 

Pháp bất định hòa họp pháp bất định... do phi Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn vô nhân bất định, 2 uẩn...; sát-na tục sinh vô nhân... 

1673 . 

Pháp tà cho quả nhứt định hòa họp pháp tà cho quả nhứt định sanh ra do phi Trưởng 
duyên: 

Trưởng tà cho quả nhứt định (micchattaniyata) hòa họp uẩn tà cho quả nhứt định. 

1674 . 

Pháp chánh cho quả nhứt định hòa họp pháp chánh cho quả nhứt định sanh ra do phi 
Trưởng duyên: 

Trưởng chánh cho quả nhứt định (sammattaniyata) hòa họp uẩn chánh cho quả nhứt 
định. 

1675 . 

Pháp bất định hòa họp pháp bất định... do phi Trưởng duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn bất định (aniyatã), 2 uẩn...; sát-na tục sinh... 

1676 . 

Pháp chánh cho quả nhứt định hòa họp pháp chánh cho quả nhứt định sanh ra do phi 
Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn hòa họp 1 uẩn chánh cho quả nhứt định (sammattaniyata), 2 

uẩn... 

1677 . 

Pháp bất định hòa họp pháp bất định... do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn hòa họp 1 uẩn bất định (aniyatã), 2 uẩn...; sát-na tục sinh... 

1678 . 

Pháp tà cho quả nhứt định hòa họp pháp tà cho quả nhứt định... do phi Hậu sanh 
duyên: Nên sắp đầy đủ. 

1679 . 



504 


Vị trí - Tam đề - Tam đề tà 


Pháp bất định hòa họp pháp bất định... do phi cố hưởng duyên: 

... hòa họp 1 uẩn bất định (aniyatã), 2 uẩn...; sát-na tục sinh... 

1680 . 

Pháp tà cho quả nhứt định hòa họp pháp tà cho quả nhứt định... do phi Nghiệp 
duyên,... do phi Quả duyên. 

1681 . 

* Pháp bất định hòa họp pháp bất định... do phi Thiền duyên: Ngũ thức (vinnãna)... 

* ... do phi Đạo duyên: Pháp bất định vô nhân... 

1682 . 

Pháp chánh cho quả nhứt định hòa họp pháp chánh cho quả nhứt định... do phi Bất 
tương ưng duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn hòa họp 1 uẩn chánh cho quả nhứt định, 2 uẩn... 

1683 . 

Pháp bất định hòa họp pháp bất định... do Bất tương ưng duyên: 

Cõi Vô sắc: 1 bất định (aniyatã), 2 uẩn... 

1684 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 3, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 1, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tưoTig ưng 2; nên đếm như thế. 

Dứt cách ngược (paccanĩya) 

1685 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 3,... phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 1, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Bất tương ưng 2; nên đếm như thế. 

Dứt cách thuận và nghịch 

1686 . " 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1,... Vô gián 1,... tóm tắt... Bất ly 1; nên đếm nhu thế. 

Dứt cách nghịch, thuận 

Phần tương ưng (sampayutta) như phần hòa hợp (sahsattha) 

Phần Vấn Đề (Panhãvãm) 

1687 . 

Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định bằng Nhân duyên: 
Nhân (hetu) tà cho quả nhứt định làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. 

1688 . 

Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Nhân duyên: 

Nhân (hetu) tà cho quả nhứt định làm duyên cho sắc nương tâm sanh. 

1689 . 

Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho chư pháp tà cho quả nhứt định và pháp bất 
định bằng Nhân duyên: 

Nhân ịhetu) tà cho quả nhứt định làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm 
sanh bằng Nhân duyên. 

1690 . 

Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định bằng 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

1691 . 

Pháp bất định làm duyên cho pháp bất định bằng Nhân duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


505 


Nhân bất định làm duyên cho uẩn tưong ưng và sắc nưong tâm sanh. Sát-na tục 
sinh... 

1692 . 

Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Cảnh duyên: 

- Chư Thánh phản khán phiền não tà cho quả nhứt định đã trừ, rõ phiền não từng 
sanh; quán ngộ uẩn tà cho quả nhứt định bằng vô thường... 

- Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm tà cho quả nhứt định. 

- Uẩn tà cho quả nhứt định làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp 
thông, vị lai thông và khán (ý) môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

1693 . 

Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Cảnh duyên: 

- Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo, tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm chánh 
cho quả nhứt định. 

- Uẩn chánh cho quả nhứt định làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, vị lai 
thông và khán (ý) môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

1694 . 

Pháp bất định làm duyên cho pháp bất định bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, rồi mới phản khán. Nhớ 
thiện đã từng làm chứa để. 

- Xuất thiền phản khán thiền. Chư Thánh phản khán quả, phản khán Níp Bàn. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), Quả luôn khán (ý) 
môn bằng Cảnh duyên. 

- Chư Thánh phản khán phiền não bất định (aniyatã) đã trừ, phản khán phiền não hạn 
chế, phản khán phiền não đã từng sanh. 

- Quán ngộ nhãn... vật... uẩn bất định bằng vô thường, kh ổ não, vô ngã thỏa thích rất 
hân hoan, do đó khai đoan ái, ưu bất định phát sanh. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm bất định (aniyatã). 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ; Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cảnh duyên. 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Cảnh 
duyên. 

- Uẩn bất định làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp 
thông, vị lai thông và khán (ý) môn bằng Cảnh duyên. 

1695 . 

Pháp bất định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định bằng Cảnh duyên: 

- Sắc mạng quyền làm duyên cho nghiệp giết mẹ, nghiệp giết cha, giết La-hán, chích 
Phật thân huyết bằng Cảnh duyên. 

- Nương nhờ trái tim nên uẩn tà cho quả nhứt định sanh ra, trái tim ấy làm duyên cho 
uẩn tà cho quả nhứt định bằng Cảnh duyên. 

1696 . 

Pháp bất định làm duyên cho pháp chánh nhứt định bằng Cảnh duyên: 

Níp Bàn làm duyên cho đạo bằng Cảnh duyên. 

1697 . 

Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định bằng Trưởng 

duyên: 



506 


Vị trí - Tam đề - Tam đề tà 


Trưởng đồng sanh như: Trưởng tà cho quả nhứt định làm duyên cho uẩn tưong ưng 
bằng Trưởng duyên. 

1698 . 

Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng tà cho quả nhứt định làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh bằng Trưởng duyên. 

1699 . 

Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định và pháp bất định 
bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng tà cho quả nhứt định làm duyên cho uẩn tương ưng 
và sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

1700 . 

Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định bằng 
Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng chánh cho quả nhứt định làm duyên cho uẩn tương 
ưng bằng Trưởng duyên. 

1701 . 

Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng chánh cho quả nhứt định làm duyên cho sắc nương 
tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

1702 . 

Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định và pháp 
bất định bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng chánh cho quả nhứt định (sammattaniyata) làm 
duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh. 

1703 . 

Pháp bất định làm duyên cho pháp bất định bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 
Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới nặng 
về đó rồi phản khán, nặng về thiện đã từng làm chứa để rồi phản khán. 

- Chư Thánh nặng về quả rồi phản khán. Nặng về Níp Bàn rồi phản khán. Níp Bàn 
làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), Quả bằng Trưởng duyên. 

- Nặng về nhãn... vật... Nặng về uẩn bất định (aniyatã) rồi thỏa thích rất hân hoan, do 
nặng đó rồi ái bất định phát sanh. 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng bất định làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc 
nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

1704 . 

Pháp bất định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định bằng Trưởng duyên: 
Trưởng cảnh như: Níp Bàn làm duyên cho đạo bằng Trưởng duyên. 

1705 . 

Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Vô gián duyên: 

Uẩn tà cho quả nhứt định làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián 
duyên. 


1706 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


507 


Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Vô gián duyên: đạo 
làm duyên cho quả bằng Vô gián duyên. 

1707 . 

Pháp bất định làm duyên cho pháp bất định bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn bất định sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn bất định sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ)-, tâm thuận thứ làm 
duyên cho dũ tịnh (vodanã), quả làm duyên cho quả; thuận thứ làm duyên cho quả 
nhập thiền, xuất thiền diệt, tâm Phi tuởng phi phi tuởng xứ làm duyên cho quả nhập 
thiền bằng Vô gián duyên. 

1708 . 

Pháp bất định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định bằng Vô gián duyên: 

ưu bất định làm duyên cho uu tà cho quả nhứt định bằng Vô gián duyên. Tà kiến 
bất định làm duyên cho tà kiến nhứt định bằng Vô gián duyên. 

1709 . 

Pháp bất định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định bằng Vô gián duyên: 
Chuyển tộc (gotrabhũ) làm duyên cho đạo; dũ tịnh (vodanã) làm duyên cho đạo 
bằng Vô gián duyên. 

1710 . 

* Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Liên tiếp duyên: Nhu Vô 
gián duyên. 

* ... Bằng Đồng sanh duyên có 9 câu nhu phần liên quan. 

* ... Bằng Hỗ tuơng duyên có 3 câu nhu phần liên quan. 

* ... Bằng Y chỉ duyên có 13 câu như tam đề thiện. 

1711 . 

* Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định bằng Cận y 
duyên: 

- Thuần cận y như: nghiệp giết mẹ làm duyên cho nghiệp giết cha bằng Cận y duyên. 

- Nghiệp giết mẹ... nghiệp giết cha... giết La-hán... chích Phật thân huyết... nghiệp 
phá hòa họp Tăng... làm duyên cho tà kiến nhứt định bằng Cận y duyên. 

Nên sắp cách luân (cakam kãtabbam). 

* Tà kiến nhứt định làm duyên cho tà kiến nhứt định bằng Cận y duyên: 

Tà kiến nhứt định làm duyên cho nghiệp giết mẹ... nghiệp phá hòa họp Tăng bằng 
Cận y duyên. 

1712 . 

Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Cận y duyên có Vô gián 
cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Người hạ mạng mẹ, vì ngăn ngừa nghiệp (ác) ấy có thể khi bố thí, 
nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới. 

- Người hạ mạng cha, vì ngăn nghiệp ấy... người hạ mạng La-hán... người chích máu 
thân Phật... người phá hòa họp Tăng vì ngăn ngừa nghiệp ấy có thể bố thí... nguyện 
giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh giới. 

1713 . 

Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định bằng Cận y 
duyên: 



508 


Vị trí - Tam đề - Tam đề tà 


Thuần cận y như: Sơ đạo làm duyên cho nhị đạo bằng Cận y duyên. Tam đạo làm 
duyên cho tứ đạo bằng Cận y duyên. 

1714 . 

Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Cận y duyên có 
Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Chư Thánh nương đạo mạnh dù thiền nhập không đặng cũng để 
đặng sanh. Quán ngộ Hành bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã. 

- Đạo Thánh (ariyamagga) làm duyên cho nghĩa đạt thông (atthapaịisambhidã)... tri 
sở phi sở (thãnãthãnãkosalla) bằng Cận y duyên. 

- Đạo làm duyên cho quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

1715 . 

Pháp bất định làm duyên cho pháp bất định bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián 
cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin bất định mạnh có thể khi bố thí,... nguyện giữ ngũ 
giới, thọ trì thanh tịnh giới, thiền... thông, nhập thiền, gầy ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương giới bất định mạnh... đa văn, xả thí, trí, ái, hy vọng, thân lạc, thân khổ, âm 
dương, vật thực... mạnh có thể bố thí, phá hòa họp Tăng. 

- Nương đức tin bất định mạnh... trí,... ái chỗ ở làm duyên cho đức tin bất định, thân 
lạc, thân khổ luôn quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

- Tâm chỉnh lý ịparikamma) sơ thiền làm duyên cho y (sơ thiền). 

- Tâm chỉnh lý Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho y (Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ). 

- Sơ thiền làm duyên cho nhị thiền, Thức vô biên xứ làm duyên cho Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 

- Sát sanh làm duyên cho sát sanh bằng Cận y duyên. 

Nên sắp cách luân (cakka). 

1716 . 

Pháp bất định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định bằng Cận y duyên có Vô gián 
cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương ái bất định mạnh có thể hạ mạng mẹ... phá hòa họp Tăng. 

- Nương sân bất định mạnh... hy vọng, thân lạc... chỗ ở mạnh có thể hạ mạng mẹ... 
phá hòa họp Tăng. 

- Nương ái bất định... chỗ ở làm duyên cho nghiệp sát phụ, nghiệp sát mẫu, nghiệp 
sát La-hán, nghiệp chích Phật thân huyết, nghiệp phá hòa họp Tăng luôn tà kiến 
nhứt định bằng Cận y duyên. 

1717 . 

Pháp bất định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định bằng Cận y duyên có 
Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Tâm chỉnh lý (parikamma) sơ đạo làm duyên cho sơ đạo... tâm 
chỉnh lý tứ đạo làm duyên cho tứ đạo bằng Cận y duyên. 

1718 . 

Pháp bất định làm duyên cho pháp bất định bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh 
và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô thường... thỏa thích rất hân 
hoan, do đó khai đoan ái bất định phát sanh. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


509 


- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức,... xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Tiền sanh 
duyên. 

- Vật tiền sanh như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ...; vật làm duyên cho 
uẩn bất định bằng Tiền sanh duyên. 

1719 . 

Pháp bất định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định bằng Tiền sanh duyên có Cảnh 
tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: sắc mạng quyền làm duyên cho nghiệp sát mẫu, nghiệp sát 
phụ, nghiệp sát La-hán, nghiệp chích máu thân Phật... bằng Tiền sanh duyên. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn tà cho quả nhứt định bằng Tiền sanh 
duyên. 

1720 . 

Pháp bất định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định bằng Tiền sanh duyên: 

Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn chánh cho quả nhứt định bằng Tiền sanh 
duyên. 

1721 . 

Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh như: uẩn tà cho quả nhứt định làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng 
Hậu sanh duyên. 

1722 . 

Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh như: uẩn chánh cho quả nhứt định làm duyên cho thân ấy sanh trước 
bằng Hậu sanh duyên. 

1723 . 

Pháp bất định làm duyên cho pháp bất định bằng Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh như: uẩn bất định làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh 
duyên. 

1724 . 

Pháp bất định làm duyên cho pháp bất định bằng cố hưởng duyên: 

Uẩn bất định sanh trước trước làm duyên cho uẩn bất định sanh sau sau bằng cố 
hưởng duyên. Tâm thuận thứ làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), tâm thuận thứ 
làm duyên cho dũ tịnh (vodanã) bằng cố hưởng duyên. 

1725 . 

Pháp bất định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định bằng cố hưởng duyên: 

ưu bất định (aniyatã) làm duyên cho ưu tà cho quả nhứt định bằng cố hưởng 
duyên. Tà kiến bất định làm duyên cho tà cho quả nhứt định bằng cố hưởng duyên. 

1726 . 

Pháp bất định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định bằng cố hưởng duyên: 
Tâm chuyển tộc (gotrabhũ) làm duyên cho đạo; tâm dũ tịnh (vodanã) làm duyên 
cho đạo bằng cố hưởng duyên. 

1727 . 

Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định bằng Nghiệp 
duyên: 

Tư (cetanã) tà cho quả nhứt định làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nghiệp duyên. 

1728 . 

Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Nghiệp duyên có Đồng 
sanh và Biệt thời: 



510 


Vị trí - Tam đề - Tam đề tà 


- Đồng sanh như: Tư tà cho quả nhứt định làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư tà cho quả nhứt định làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng 
Nghiệp duyên. 

1729 . 

Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định và pháp bất định 
bằng Nghiệp duyên: 

Tư tà cho quả nhứt định làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng 
Nghiệp duyên. 

1730 . 

Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định bằng 
Nghiệp duyên: 

Tư chánh cho quả nhứt định (sammattaniyata) làm duyên cho uẩn tương ưng bằng 
Nghiệp duyên. 

1731 . 

Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Nghiệp duyên có 
Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư chánh cho quả nhứt định làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư chánh cho quả nhứt định làm duyên cho uẩn quả bằng Nghiệp 
duyên. 

1732 . 

Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định và pháp 
bất định bằng Nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) chánh cho quả nhứt định làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương 
tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 

1733 . 

Pháp bất định làm duyên cho pháp bất định bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt 
thời: 

- Đồng sanh như: Tư (cetanã) bất định làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương 
tâm sanh bằng Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh... 

- Biệt thời như: Tư bất định (aniyatã) làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng 
Nghiệp duyên. 

1734 . 

Pháp bất định làm duyên cho pháp bất định bằng Quả duyên: 

1 uẩn quả bất định làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Quả duyên. 
Sát-na tục sinh: uẩn làm duyên cho vật. 

1735 . 

Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định bằng Thực duyên, 
bằng Quyền duyên, bằng Thiền duyên, bằng Đạo duyên, bằng Tương ưng duyên. 

1736 . 

Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Bất tương ưng duyên có 
Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn tà cho quả nhứt định làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Bất tương ưng duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


511 


- Hậu sanh như: uẩn tà cho quả nhứt định làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất 
tương ưng duyên. 

1737 . 

Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Bất tương ưng duyên 
có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: uẩn chánh cho quả nhứt định làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn chánh cho quả nhứt định làm duyên cho thân ấy sanh trước 
bằng Bất tương ưng duyên. 

1738 . 

Pháp bất định làm duyên cho pháp bất định bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh, 
Tiền sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn bất định làm duyên cho sắc nương tâm sanh. Sát-na tục sinh: 
Uẩn làm duyên cho vật bằng Bất tương ưng duyên, vật làm duyên cho uẩn bằng Bất 
tương ưng duyên. 

- Tiền sanh như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức, 
vật làm duyên cho uẩn bất định bằng Bất tương ưng duyên (vippayutta-paccayo). 

- Hậu sanh như: uẩn bất định làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất tương ưng 
duyên. 

1739 . 

Pháp bất định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định bằng Bất tương ưng duyên: 
Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn tà cho quả nhứt định bằng Bất tương ưng 
duyên. 

1740 . 

Pháp bất định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định bằng Bất tương ưng 
duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn chánh cho quả nhứt định bằng Bất tương 
ưng duyên. 

1741 . 

Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định bằng Hiện hữu 
duyên: 

1 uẩn tà cho quả nhứt định làm duyên cho 3 uẩn, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn. 

1742 . 

Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn tà cho quả nhứt định làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn tà cho quả nhứt định làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng 
Hiện hữu duyên. 

1743 . 

Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định và pháp bất định 
bằng Hiện hữu duyên: 

1 uẩn tà cho quả nhứt định làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh; 2 uẩn... 

1744 . 

Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định bằng 
Hiện hữu duyên: Có 3 câu đề. 

1745 . 



512 


Vị trí - Tam đề - Tam đề tà 


Pháp bất định làm duyên cho pháp bất định bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 
sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn bất định làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng 
Hiện hữu duyên, 2 uẩn...; sát-na tục sinh: uẩn làm duyên cho vật bằng Hiện hữu 
duyên, vật làm duyên cho uẩn bằng Hiện hữu duyên. 1 đại sung..., người Vô tưởng: 
1 đại sung... 

- Tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích 
rất hân hoan, do đó khai đoan ái sanh ưu phát. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe 
tiếng. Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức, nhãn xứ 
làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức, vật làm duyên cho uẩn 
bất định bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn bất định làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện hữu 
duyên. Đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Hiện hữu duyên, sắc mạng quyền 
làm duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

1746 . 

Pháp bất định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định bằng Hiện hữu duyên: 

- Tiền sanh như: sắc mạng quyền làm duyên cho nghiệp sát mẫu... nghiệp chích máu 
thân Phật bằng Hiện hữu duyên. 

- Vật làm duyên cho uẩn tà cho quả nhứt định bằng Hiện hữu duyên. 

1747 . 

Pháp bất định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định bằng Hiện hữu duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn chánh cho quả nhứt định bằng Hiện hữu 
duyên. 

1748 . 

Pháp tà cho quả nhứt định và pháp bất định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định... 
có Đồng sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn tà cho quả nhứt định và vật làm duyên cho 3 uẩn, 2 uẩn và... 

1749 . 

Pháp tà cho quả nhứt định và pháp bất định làm duyên cho pháp bất định... có Đồng 
sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: uẩn tà cho quả nhứt định và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn tà cho quả nhứt định và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng 
Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn tà cho quả nhứt định và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục 
sinh bằng Hiện hữu duyên. 

1750 . 

Pháp chánh cho quả nhứt định và pháp bất định làm duyên cho pháp chánh cho quả 
nhứt định bằng Hiện hữu duyên: Có 2 câu đề như tà cho quả nhứt định 
(micchattaniyata). 

1751 . 

Nhân 7, Cảnh 5, Trưởng 8, Vô gián 5, Liên tiếp 5, Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 13, 
Cận y 7, Tiền sanh 3, cố hưởng 3, Hậu sanh 3, Nghiệp 3, Quả 1, Thực 7, Quyền 7, 
Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô hữu 5, Ly 5, Bất ly 
13; nên đếm như thế. 


Dứt cách thuận (anuloma) 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


513 


1752 . 

Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên. 

1753 . 

Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên. 

1754 . 

Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định và pháp bất định 
bằng Đồng sanh duyên. 

1755 . 

Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1756 . 

Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

1757 . 

Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định và pháp 
bất định bằng Đồng sanh duyên. 

1758 . 

Pháp bất định làm duyên cho pháp bất định bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, 
bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

1759 . 

Pháp bất định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định bằng Cảnh duyên, bằng Cận y 
duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

1760 . 

Pháp bất định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định bằng Cảnh duyên, bằng 
Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

1761 . 

Pháp tà cho quả nhứt định và pháp bất định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định... 
có Đồng sanh và Tiền sanh. 

1762 . 

Pháp tà cho quả nhứt định và pháp bất định làm duyên cho pháp bất định... có Đồng 
sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền. 

1763 . 

Pháp chánh cho quả nhứt định và pháp bất định làm duyên cho pháp chánh cho quả 
nhứt định... có Đồng sanh và Tiền sanh. 

1764 . 

Chu pháp chánh cho quả nhứt định và bất định làm duyên cho pháp bất định... có 
Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền. 

1765 . 

Phi Nhân 13, phi Cảnh, phi Truởng, phi Vô gián, phi Liên tiếp 13, phi Đồng sanh 9, 
phi Hỗ tuơng 9, phi Y chỉ 9, phi Cận y 13, phi Tiền sanh 11, phi Hậu sanh 13, phi cố 
huởng 13, phi Nghiệp, phi Quả, phi Thực 13, tóm tắt... phi Đạo 13, phi Tuong ung 9, 
phi Bất tuong ung 7, phi Hiện hữu 7, phi Vô hữu 13, phi Ly 13, phi Bất ly 7; nên đếm 
nhu thế. 


Hết cách ngược 



514 


Vị trí - Tam đề - Tam đề tà 


1766 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 7,... phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ 
tương 3, phi Cận y 7,... phi Đạo 7, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 
7, phi Ly 7; nên đếm như thế. 

Dứt cách thuận, nghịch 

1767 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 5,... Trưởng 8, Vô gián 5, Liên tiếp 5, Đồng sanh 9, Hỗ 
tương 3, Y chỉ 13, Cận y 7, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 3, Nghiệp 7, Quả 1, 
Thực 7, Quyền, Thiền, Đạo đều có 7; Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô 
hữu 7, Ly 7, Bất ly 7; nên đếm như thế. 

Dứt cách nghịch, thuận 
Tam đề tà (micchatta) thứ 15 chỉ có bấy nhiêu 


TAM ĐÈ có ĐẠO LÀ CẢNH (MAGGARAMMANATTIKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1768 . 

* Pháp có cảnh là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do Nhân duyên: 

3 uấn liên quan 1 uấn có cảnh là đạo (maggãrammana), 2 uấn... 

* Pháp có trưởng là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn có trưởng là đạo (maggãdhipati) liên quan 1 uẩn có cảnh là đạo. 1 uẩn liên 
quan 3 uẩn, 2 uẩn... 

* Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do 
Nhân duyên: 

3 uẩn có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan 1 uẩn có cảnh là đạo,... 2 uẩn... 

1769 . 

* Pháp có nhân là đạo liên quan pháp có nhân là đạo sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn có nhân là đạo (maggãhetuka), 2 uẩn... 

* Pháp có trưởng là đạo liên quan pháp có nhân là đạo sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn có trưởng là đạo (maggãdhỉpatỉ) liên quan 1 uẩn có nhân là đạo, 2 uẩn... 

* Pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo liên quan pháp có nhân là đạo sanh ra do 
Nhân duyên: 

3 uẩn có nhân là đạo và có trưởng là đạo liên quan 1 uẩn có nhân là đạo, 2 uẩn... 

1770 . 

* Pháp có trưởng là đạo liên quan pháp có trưởng là đạo sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn có trưởng là đạo, 2 uẩn... 

* Pháp có cảnh là đạo liên quan pháp có trưởng là đạo sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn có cảnh là đạo (maggãrammana) liên quan 1 uẩn có trưởng là đạo 
(maggãdhipati), 2 uấn... 

* Pháp có nhân là đạo liên quan có trưởng là đạo sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn có nhân là đạo liên quan 1 uẩn có trưởng là đạo, 2 uẩn... 




Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


515 


* Pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan pháp có trưởng là đạo sanh ra do 
Nhân duyên: 

3 uẩn có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan 1 uẩn có trưởng là đạo, 2 uẩn... 

* Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo liên quan pháp có trưởng là đạo sanh ra 
do Nhân duyên: 

3 uẩn có nhân là đạo và có trưởng là đạo liên quan 1 uẩn có trưởng là đạo, 2 uẩn... 

1771 . 

* Pháp có cảnh là đạo liên quan chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo sanh ra do 
Nhân duyên: 

3 uẩn có cảnh là đạo liên quan 1 uẩn có cảnh là đạo và có trưởng là đạo, 2 uẩn... 

* Pháp có trưởng là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo sanh ra do 
Nhân duyên: 

3 uẩn có trưởng là đạo liên quan 1 uẩn có cảnh là đạo và có trưởng là đạo; 2 uẩn... 

* Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan chư pháp có cảnh là đạo và có 
trưởng là đạo sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan 1 uẩn có cảnh là đạo và có 
trưởng là đạo, 2 uẩn... 

1772 . 

* Pháp có nhân là đạo liên quan chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo sanh ra do 
Nhân duyên: 

3 uẩn có nhân là đạo liên quan 1 uẩn có nhân là đạo và có trưởng là đạo, 2 uẩn... 

* Pháp có trưởng là đạo liên quan chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo sanh ra 
do Nhân duyên: 

3 uẩn có trưởng là đạo liên quan 1 uẩn có nhân là đạo và có trưởng là đạo, 2 uẩn... 

* Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo liên quan chư pháp có nhân là đạo và có 
trưởng là đạo sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn có nhân là đạo và có trưởng là đạo liên quan 1 uẩn có nhân là đạo và có 
trưởng là đạo, 2 uẩn... 

1773 . 

Pháp có đạo là cảnh liên quan pháp có đạo là cảnh sanh ra do Cảnh duyên, do Trưởng 
duyên, do Vô gián duyên, do Liên tiếp duyên, do Đồng sanh duyên, do Hỗ tưong 
duyên, do Y chỉ duyên, do Cận y duyên, do Tiền sanh duyên, do cố hưởng duyên, do 
Nghiệp duyên, do Thực duyên, do Quyền duyên, do Thiền duyên, do Đạo duyên, do 
Tưong ưng duyên, do Bất tương ưng duyên, do Hiện hữu duyên, do Vô hữu duyên, do 
Ly duyên, do Bất ly duyên. 

1774 . 

Nhân 17, Cảnh, Trưởng, Vô gián, Liên tiếp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Cận y, Tiền 
sanh, Cố Hưởng, Nghiệp, Thực, Quyền, Thiền, Đạo, Tương ưng, Bất tương ưng, Hiện 
hữu, Vô hữu, Ly, Bất ly đều có 17; nên đếm như thế. 

Dứt cách thuận (anuloma) 

1775 . 

Pháp có cảnh là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn vô Nhân có cảnh là đạo, 2 uẩn... 


1776 . 



516 


Vị trí - Tam đề - Tam đề có đạo là cảnh 


* Pháp có cảnh là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do phi Trưởng duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn có cảnh là đạo, 2 uẩn... 

* Pháp có trưởng là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do phi Trưởng duyên: 

3 uẩn có trưởng là đạo (maggãdhỉpatỉ) liên quan 1 uẩn có cảnh là đạo, 2 uẩn... 

* Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do 
phi Trưởng duyên: 

3 uẩn có cảnh là đạo (maggãrammana) và có trưởng là đạo liên quan 1 uẩn có cảnh 
là đạo, 2 uẩn... 

1111 . 

* Pháp có nhân là đạo liên quan pháp có nhân là đạo sanh ra do phi Trưởng duyên: 

Trưởng (adhipati) có nhân là đạo (maggahetuka) liên quan uẩn có nhân là đạo. 

* Pháp có trưởng là đạo liên quan pháp có nhân là đạo sanh ra do phi Trưởng duyên: 

Trưởng có trưởng là đạo liên quan uẩn có nhân là đạo. 

* Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo liên quan pháp có nhân là đạo sanh ra do 
phi Trưởng duyên: 

Trưởng có nhân là đạo và có trưởng là đạo liên quan uẩn có nhân là đạo. 

1778 . 

* Pháp có trưởng là đạo liên quan pháp có trưởng là đạo sanh ra do phi Trưởng duyên: 

Trưởng có trưởng là đạo liên quan uẩn có trưởng là đạo, 3 uẩn liên quan 1 uẩn có 
trưởng là đạo, 2 uẩn... 

* Pháp có cảnh là đạo liên quan pháp có trưởng là đạo sanh ra do phi Trưởng duyên: 

3 uẩn có cảnh là đạo làm duyên cho 1 uẩn có trưởng là đạo, 2 uẩn... 

* Pháp có nhân là đạo liên quan pháp có trưởng là đạo... do phi Trưởng duyên: 

Trưởng có nhân là đạo làm duyên cho uẩn có trưởng là đạo. 

* Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan pháp có trưởng là đạo sanh ra 
do phi Trưởng duyên: 

3 uẩn có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan 1 uẩn có trưởng là đạo,... 2 uẩn... 

* Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo liên quan pháp có trưởng là đạo sanh ra 
do phi Trưởng duyên: 

Trưởng có nhân là đạo (maggahetuka) và có trưởng là đạo (maggãdhỉpatỉ) liên quan 
uẩn có trưởng là đạo. 

1779 . 

* Pháp có cảnh là đạo liên quan chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo sanh ra do 
phi Trưởng duyên: 

3 uẩn có cảnh là đạo liên quan 1 uẩn có cảnh là đạo và có trưởng là đạo, 2 uẩn... 

* Pháp có trưởng là đạo liên quan chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo... do phi 
Trưởng duyên: 

3 uẩn có trưởng là đạo liên quan 1 uẩn có cảnh là đạo và có trưởng là đạo, 2 uẩn... 

* Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo và có 
trưởng là đạo sanh ra do phi Trưởng duyên: 

3 uẩn có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan 1 uẩn có cảnh là đạo và có 
trưởng là đạo, 2 uẩn... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


517 


1780 . 

* Pháp có nhân là đạo liên quan chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo sanh ra do 
phi Trưởng duyên: 

Trưởng có nhân là đạo liên quan uẩn có nhân là đạo và có trưởng là đạo. 

* Pháp có trưởng là đạo liên quan chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo... 

Trưởng có trưởng là đạo liên quan uẩn có nhân là đạo và có trưởng là đạo. 

* Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo liên quan chư pháp có nhân là đạo và có 
trưởng là đạo... do phi Trưởng duyên: 

Trưởng có nhân là đạo và có trưởng là đạo liên quan uẩn có nhân là đạo và có 
trưởng là đạo. 

1781 . 

Pháp có cảnh là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do phi Tiền sanh duyên, do 
phi Hậu sanh duyên: Nên sắp đầy đủ có 2 câu. 

1782 . 

* Pháp có cảnh là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do phi cố hưởng duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn có cảnh là đạo,... 2 uẩn. 

* Pháp có trưởng là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do phi cố hưởng duyên: 

3 uẩn có trưởng là đạo liên quan 1 uẩn có cảnh là đạo,... 2 uẩn... 

* Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo... do phi 
Cố hưởng duyên: 

3 uẩn có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan 1 uẩn có cảnh là đạo... 2 uẩn... 

1783 . 

* Pháp có trưởng là đạo liên quan pháp có trưởng là đạo... do phi cố hưởng duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn có trưởng là đạo, 2 uẩn... 

* Pháp có cảnh là đạo liên quan pháp có trưởng là đạo sanh ra do phi cố hưởng duyên: 

3 uẩn có cảnh là đạo liên quan 1 uẩn có trưởng là đạo, 2 uẩn... 

* Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan pháp có trưởng là đạo... do phi 
Cố hưởng duyên: 

3 uẩn có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan 1 uẩn có trưởng là đạo, 2 uẩn... 

1784 . 

* Pháp có cảnh là đạo liên quan chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo... do phi cố 
hưởng duyên: 

3 uẩn có cảnh là đạo liên quan 1 uẩn có cảnh là đạo và có trưởng là đạo, 2 uẩn... 

* Pháp có trưởng là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo... do cố 
hưởng duyên: 

3 uẩn có trưởng là đạo liên quan 1 uẩn có cảnh là đạo và có trưởng là đạo, 2 uẩn... 

* Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan chư pháp có cảnh là đạo và có 
trưởng là đạo sanh ra do phi cố hưởng duyên: 

3 uẩn có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan 1 uẩn có cảnh là đạo và có 
trưởng là đạo, 2 uẩn... 

1785 . 

* Pháp có cảnh là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) có cảnh là đạo liên quan uẩn có cảnh là đạo. 



518 


Vị trí - Tam đề - Tam đề có đạo là cảnh 


* Pháp có trưởng là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tư có trưởng là đạo liên quan uẩn có cảnh là đạo. 

* Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo... do phi 
Nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan uẩn có cảnh là đạo. 

1786 . 

* Pháp có nhân là đạo liên quan pháp có nhân là đạo sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) có nhân là đạo liên quan uẩn có nhân là đạo. 

* Pháp có trưởng là đạo liên quan pháp có nhân là đạo... do phi Nghiệp duyên: 

Tư có trưởng là đạo liên quan uẩn có nhân là đạo. 

* Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo liên quan pháp có nhân là đạo... do phi 
Nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) có nhân là đạo và có trưởng là đạo liên quan uẩn có nhân là đạo. 

1787 . 

Pháp có trưởng là đạo liên quan pháp có trưởng là đạo... do phi Nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) có trưởng là đạo liên quan uẩn có trưởng là đạo có 5 câu đề. 

1788 . 

Pháp có cảnh là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo... do phi Nghiệp 
duyên: So hiệp trợ có 3 câu đề (phathamaghaịane tĩni). 

1789 . 

Pháp có nhân là đạo liên quan chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo sanh ra do 
phi Nghiệp duyên: So hiệp trợ thứ 2 có 3 câu đề (dutiyaaghatane tĩnipanhã). 

1790 . 

Pháp có cảnh là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do phi Quả duyên: Nên sắp 
đầy đủ (paripunna). 

1791 . 

Pháp có cảnh là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do phi Đạo duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn vô Nhân có cảnh là đạo, 2 uẩn... 

1792 . 

Pháp có cảnh là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do phi Bất tưong ưng 
duyên: 

Nên sắp đầy đủ, quyết định là Vô sắc giới (arũpanti niyametabbam). 

1793 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 17, phi Tiền sanh 17, phi Hậu sanh 17, phi cố hưởng 9, phi 
nghiệp 17, phi Quả 17, phi Đạo 1, phi Bất tưong ưng 17; nên đếm như thế. 

Dứt cách ngược (paccanĩya) 

1794 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 17,... phi Tiền sanh 17, phi Hậu sanh 17, phi cố Hưởng, 
phi Nghiệp 9, phi Quả, phi Bất tương ưng 17; nên đếm như thế. 

Dứt cách thuận, nghịch 

1795 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1,... Vô gián 1, Liên tiếp 1,... tóm tắt... luôn cả đều có 1; 
thiền, Tương ưng, Bất tương ưng, Vô hữu, Ly, Bất ly đều có 1; nên đếm như thế. 

Dứt cách thuận, nghịch 
Hetphần liên quan ịpaịiccavãra) 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


519 


Phần đồng sanh ịsahajata), phần ỷ trượng (paccaya), phần y chỉ ịnissaya), phần 
hỗn họp (sansattha), phần tương ưng ịsampayutta) như phần liên quan (paticcavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãm) 

1796 . 

Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Nhân duyên: 

Nhân có cảnh là đạo làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. 

1797 . 

Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng Nhân duyên: 

Nhân có cảnh là đạo làm duyên cho uẩn tương ưng có trưởng là đạo bằng Nhân 
duyên. 

1798 . 

Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo bằng 
Nhân duyên... 

Người biết nên sắp 17 câu đề theo ý này. 

1799 . 

Pháp có nhân là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Cảnh duyên: 

- Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo. 

- Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm có nhân là đạo. 

- Uẩn có nhân là đạo làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp 
thông, vị lai thông luôn khán (ý) môn bằng Cảnh duyên. 

1800 . 

Pháp có nhân là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng Cảnh duyên: 

Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản kh án. 

1801 . 

Pháp có nhân là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo bằng 
Cảnh duyên: 

Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán. 

1802 . 

Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng Cảnh duyên: 

Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản kh án. 

1803 . 

Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Cảnh duyên: 

- Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo. 

- Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm có trưởng là đạo. 

- Uẩn có trưởng là đạo làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, vị lai thông 
luôn khán (ý) môn bằng Cảnh duyên. 

1804 . 

Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo bằng 
Cảnh duyên: 

Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán. 

1805 . 

Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng 
Cảnh duyên: 

- Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo. 

- Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm có nhân là đạo và có trưởng là đạo. 



520 


Vị trí - Tam đề - Tam đề có đạo là cảnh 


- Uẩn có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng 
thông, vị lai thông luôn khán (ý) môn bằng Cảnh duyên. 

1806 . 

Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo 
bằng Cảnh duyên: 

Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán. 

1807 . 

Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo 
và có trưởng là đạo bằng Cảnh duyên: 

Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản kh án. 

1808 . 

Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng có cảnh là đạo làm duyên cho uẩn tưong ưng bằng 
Trưởng duyên. 

1809 . 

Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng có cảnh là đạo làm duyên cho uẩn tương ưng có 
trưởng là đạo bằng Trưởng duyên. 

1810 . 

Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo bằng 
Vô gián duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng có cảnh là đạo làm duyên cho uẩn tương ưng có 
trưởng là đạo và có trưởng là đạo bằng Trưởng duyên. 

1811 . 

Pháp có nhân là đạo làm duyên cho pháp có nhân là đạo bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng có nhân là đạo làm duyên cho uẩn tương ưng bằng 
Trưởng duyên. 

1812 . 

Pháp có nhân là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán. 

1813 . 

Pháp có nhân là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng có nhân là đạo làm duyên cho uẩn tương ưng có 
trưởng là đạo bằng Trưởng duyên. 

1814 . 

Pháp có nhân là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo bằng 
Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

Trưởng cảnh như: Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán. 

1815 . 

Pháp có nhân là đạo làm duyên cho pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo bằng 
Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng có nhân là đạo làm duyên cho uẩn tương ưng có 
nhân là đạo và có trưởng là đạo bằng Trưởng duyên. 

1816 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


521 


Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Chư Thánh xuất đạo... phản kh án. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng có trưởng là đạo làm duyên cho uẩn tương ưng 
bằng Trưởng duyên. 

1817 . 

Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Chư Thánh xuất đạo... phản kh án. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng ịadhipati) có trưởng là đạo làm duyên cho uẩn 
tương ưng có cảnh là đạo bằng Trưởng duyên. 

1818 . 

Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có nhân là đạo bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng có trưởng là đạo (maggãdhipati) làm duyên cho uẩn 
tương ưng có nhân là đạo bằng Trưởng duyên. 

1819 . 

Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo 
bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Chư Thánh xuất đạo... 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng có trưởng là đạo làm duyên cho uẩn tương ưng có 
cảnh là đạo và có trưởng là đạo bằng Trưởng duyên. 

1820 . 

Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo 
bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng (adhipati) có trưởng là đạo (maggãdhipati) làm 
duyên cho uẩn tương ưng có nhân là đạo (maggahetuka) và có trưởng là đạo bằng 
Trưởng duyên. 

1821 . 

Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng 
Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng có cảnh là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho 
uẩn tương ưng có cảnh là đạo bằng Trưởng duyên. 

1822 . 

Pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng 
Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng có cảnh là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho 
uẩn có trưởng là đạo bằng Trưởng duyên. 

1823 . 

Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo 
và có trưởng là đạo bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng có cảnh là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho 
uẩn tương ưng có cảnh là đạo và có trưởng là đạo bằng Trưởng duyên. 

1824 . 

Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng 
Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh sanh như: Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán. 


1825 . 



522 


Vị trí - Tam đề - Tam đề có đạo là cảnh 


Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có nhân là đạo bằng 
Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho 
uẩn tương ưng có nhân là đạo bằng Trưởng duyên. 

1826 . 

Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo 
bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh sanh như: Chư Thánh xuất đạo... 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho 
uẩn tương ưng có trưởng là đạo bằng Trưởng duyên. 

1827 . 

Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo 
và có trưởng là đạo bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh sanh như: Chư Thánh xuất đạo... phản khán. 

1828 . 

Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có nhân là đạo 
và có trưởng là đạo bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho 
uẩn có nhân là đạo và có trưởng là đạo bằng Trưởng duyên. 

1829 . 

Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Vô gián duyên: 

Uẩn có cảnh là đạo sanh trước trước làm duyên cho uẩn có cảnh là đạo sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên. Khán môn làm duyên cho uẩn có cảnh là đạo bằng Vô gián 
duyên. 

1830 . 

Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng Vô gián duyên: 

Uẩn có cảnh là đạo sanh trước trước làm duyên cho uẩn có trưởng là đạo sanh sau 
sau bằng Vô gián duyên. Khán (ý) môn làm duyên cho uẩn có trưởng là đạo bằng 
Vô gián duyên. 

1831 . 

Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo bằng 
Vô gián duyên: 

Uẩn có cảnh là đạo sanh trước trước làm duyên cho uẩn có cảnh là đạo và có trưởng 
là đạo sanh sau sau bằng Vô gián duyên. Khán môn làm duyên cho uẩn có cảnh là 
đạo và có trưởng là đạo bằng Vô gián duyên. 

1832 . 

Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng Vô gián duyên: 

Uẩn có trưởng là đạo sanh trước trước làm duyên cho uẩn có trưởng là đạo sanh sau 
sau bằng Vô gián duyên. 

1833 . 

Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Vô gián duyên: 

Uẩn có trưởng là đạo sanh trước trước làm duyên cho pháp có cảnh là đạo sanh sau 
sau bằng Vô gián duyên. 

1834 . 

Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo 
bằng Vô gián duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


523 


Uẩn có trưởng là đạo sanh trước trước làm duyên cho uẩn có cảnh là đạo và có 
trưởng là đạo sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

1835 . 

Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng 
Vô gián duyên: 

Uẩn có cảnh là đạo và có trưởng là đạo sanh trước trước làm duyên cho uẩn có cảnh 
là đạo sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

1836 . 

Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo 
bằng Vô gián duyên: 

Uẩn có cảnh là đạo và có trưởng là đạo sanh trước trước làm duyên cho uẩn có 
trưởng là đạo sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

1837 . 

Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo 
và có trưởng là đạo bằng Vô gián duyên: 

Uẩn có cảnh là đạo và có trưởng là đạo sanh trước trước làm duyên cho uẩn có cảnh 
là đạo và có trưởng là đạo sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

1838 . 

* Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Liên tiếp duyên: Như Vô 
gián duyên. 

* ... Bằng Đồng sanh duyên, bằng cố hưởng duyên, bằng Y chỉ duyên: Nên sắp 3 duyên, 
đều có 17 câu đề. 

1839 . 

Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Cận y duyên có Vô gián 
cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Sát-na phản khán làm duyên cho sát-na phản khán bằng Cận y 
duyên. 

1840 . 

Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng Cận y duyên có Vô 
gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Sát-na phản khán làm duyên cho sát-na phản khán bằng Cận y 
duyên. 

1841 . 

Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo bằng 
Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Sát-na phản khán làm duyên cho sát-na phản khán bằng Cận y 
duyên. 

1842 . 

Pháp có nhân là đạo làm duyên cho pháp có nhân là đạo bằng Cận y duyên: 

Thuần cận y như: So đạo làm duyên cho nhị đạo bằng Cận y duyên,... tóm tắt... tam 
đạo làm duyên cho tứ đạo bằng Cận y duyên. 

1843 . 

Pháp có nhân là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Cận y duyên: 

Cảnh cận y như: Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản kh án. 


1844 . 



524 


Vị trí - Tam đề - Tam đề có đạo là cảnh 


Pháp có nhân là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng Cận y duyên có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: So đạo làm duyên cho nhị đạo... tam đạo làm duyên cho tứ đạo 
bằng Cận y duyên. 

1845 . 

Pháp có nhân là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo bằng Cận 
y duyên: 

Cảnh cận y như: Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản kh án. 

1846 . 

Pháp có nhân là đạo làm duyên cho chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo bằng 
Cận y duyên: 

Thuần cận y như: So đạo làm duyên cho nhị đạo... bằng Cận y duyên. 

1847 . 

Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng Cận y duyên có 
Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: So đạo làm duyên cho nhị đạo... tam đạo làm duyên cho tứ đạo 
bằng Cận y duyên. 

- Sát-na phản khán làm duyên cho sát-na phản khán bằng Cận y duyên. 

1848 . 

Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Cận y duyên có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Sát-na phản khán làm duyên cho sát-na phản khán bằng Cận y 
duyên. 

1849 . 

Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có nhân là đạo bằng Cận y duyên: 

Thuần cận y như: Sơ đạo... tứ đạo bằng Cận y duyên. 

1850 . 

Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo bằng 
Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Sát-na phản khán làm duyên cho sát-na phản khán bằng Cận y 
duyên. 

1851 . 

Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo 
bằng Cận y duyên: 

Thuần cận y như: Sơ đạo... làm duyên cho tứ đạo bằng Cận y duyên. 

1852 . 

Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng 
Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Sát-na phản khán làm duyên cho sát-na phản khán bằng Cận y 
duyên. 

1853 . 

Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo 
bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Sát-na phản khán làm duyên cho sát-na phản khán bằng Cận y 
duyên. 


1854 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


525 


Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo 
và có trưởng là đạo bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Sát-na phản khán làm duyên cho sát-na phản khán bằng Cận y 
duyên. 

1855 . 

Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng 
Cận y duyên: 

Thuần cận y như: Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản kh án. 

1856 . 

Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có nhân là đạo bằng 
Cận y duyên: 

Thuần cận y như: So đạo làm duyên cho nhị đạo... tam đạo làm duyên cho tứ đạo 
bằng Cận y duyên. 

1857 . 

Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo 
bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: So đạo làm duyên cho nhị đạo... tam đạo làm duyên cho tứ đạo 
bằng Cận y duyên. 

1858 . 

Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo 
và có trưởng là đạo bằng Cận y duyên: 

Thuần cận y như: Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản kh án. 

1859 . 

Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có nhân là đạo 
và có trưởng là đạo bằng Cận y duyên: 

Thuần cận y như: So đạo làm duyên cho nhị đạo... tam đạo làm duyên cho tứ đạo 
bằng Cận y duyên. 

1860 . 

Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo sanh ra do cố hưởng duyên: 
Uẩn có cảnh là đạo sanh trước trước làm duyên cho uẩn có cảnh là đạo sanh sau sau 
bằng Cố hưởng duyên: 

1861 . 

Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng cố hưởng duyên: Như 
Vô gián duyên, nên sắp 9 câu đề, không nên sắp có khán môn (ãvajjana). 

1862 . 

* Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Nghiệp duyên, bằng 
Đồng sanh duyên: Không có Biệt thời (nãnãkhanika) nên sắp đủ 7 câu đề. 

* Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Thực duyên, bằng 
Quyền duyên, bằng Thiền duyên, bằng Đạo duyên, bằng Tưong ưng duyên, bằng Hiện 
hữu duyên, cả 7 duyên này đều chia 17 câu như Nhân duyên. 

* ... Bằng Vô hữu duyên, bằng Ly duyên, như Vô gián duyên. 

* ... Bằng Bất ly duyên có 17 câu đề. 

1863 . 



526 


Vị trí - Tam đề - Tam đề có đạo là cảnh 


Nhân 17, Cảnh 9, Tmởng 21, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 17, Hỗ tưong 17, Y 
chỉ 17, Cận y 21, cố hưởng 9, nghiệp 17, Thực, Quyền, Thiền, Đạo, Tưong ưng đều 
có 17, Hiện hữu 17, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 17; nên sắp như thế. 

Dứt cách thuận (anuloma) 

1864. 

Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Đồng sanh duyên, bằng 
Cận y duyên. 

1865. 

Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên. 

1866. 

Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1867. 

Pháp có nhân là đạo làm duyên cho pháp có nhân là đạo bằng Đồng sanh duyên, bằng 
Cận y duyên. 

1868. 

Pháp có nhân là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Cảnh duyên, bằng Cận y 
duyên. 

1869. 

Pháp có nhân là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1870. 

Pháp có nhân là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo bằng 
Cảnh duyên, bằng Cận y duyên. 

1871. 

Pháp có nhân là đạo làm duyên cho chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1872. 

Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên. 

1873. 

Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1874. 

Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có nhân là đạo bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên. 

1875. 

Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1876. 

Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1877. 

Pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


527 


1878 . 

Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1879 . 

Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo 
và có trưởng là đạo bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1880 . 

Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng 
Cảnh duyên, bằng Cận y duyên. 

1881 . 

Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có nhân là đạo bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1882 . 

Pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1883 . 

Pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo và có 
trưởng là đạo bằng Cận y duyên. 

1884 . 

Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có nhân là đạo 
và có trưởng là đạo bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1885 . 

Phi Nhân 28, phi Cảnh 17, trong phi Cảnh bậc trí thức nên biết thiếu Thuần cảnh 
(Pakatãrammana) và Cảnh cận y ịUpanissayãrammana) cả 2 phi Trưởng 21, phi Vô 
gián, phi Liên tiếp, phi Đồng sanh, phi Hỗ tương, phi Y chỉ, phi Cận y, phi Tiền sanh, 
phi Hậu sanh, phi cố Hưởng, phi Nghiệp, phi Quả, phi Thực, phi Quyền, phi Thiền, 
phi Đạo, phi Tương ưng, phi Bất tương ưng, phi Hiện hữu, phi Vô hữu, phi Ly; phi Bất 
ly đều có 21; nên đếm như thế. 

Dứt cách ngược (paccanĩya) 

1886 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 17,... phi Trưởng, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Cận y, phi 
Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi cố Hưởng, phi Nghiệp, phi Quả, phi Thực, phi Quyền, 
phi Thiền, phi Đạo, phi Bất tương ưng, phi Vô hữu, phi Ly đều có 17; nên đếm như 
thế. 

Dứt cách thuận, nghịch 

1887 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Trưởng 21,Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 17, Hỗ 
tương 17, Y chỉ 17, Cận y 21, cố hưởng 9, nghiệp 17, Thực 17, Quyền, Thiền, Đạo, 
Tương ưng đều có 17, Hiện hữu 17, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 17; nên đếm như thế. 

Dứt cách nghịch và thuận 
Het phần vẩn đề (panhãvãra) 

Tam đề có cảnh là đạo thứ 16 chỉ có bấy nhiêu. 




TAMĐESẢNĨỈTON (UPPANNATTIKA) 

Phần Vấn Đề (Paũhãvũra) 

1888 . 

Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Nhân duyên: 

Nhân ịhetu) sanh tồn (uppanna) làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm 
sanh bằng Nhân duyên. Sát-na tục sinh: Nhân sanh tồn làm duyên cho uẩn tương 
ưng và sắc tục sinh bằng Nhân duyên. 

1889 . 

Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Cảnh duyên: 

Quán ngộ nhãn sanh tồn bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân 
hoan, do đó khai đoan ái sanh, tà kiến phát... hoài nghi,... phóng dật... ưu... Nhãn 
sanh tồn... tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, vật... Quán ngộ sanh tồn bằng cách 
vô thường, khổ não, vô ngã... ưu sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 
Uẩn sanh tồn làm duyên cho thần thông luôn khán (ý) môn bằng Cảnh duyên. 

1890 . 

Pháp phi sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Cảnh duyên: 

Sắc phi sanh tồn (anuppanna)... thinh, khí, vị, xúc... quán ngộ uẩn phi sanh tồn bằng 
lối vô thường, khổ não, vô ngã... ưu sanh ra. uẩn phi sanh tồn làm duyên cho thần 
thông, tha tâm thông, vị lai thông luôn khán (ý) môn bằng Cảnh duyên. 

1891 . 

Pháp sẽ sanh làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Cảnh duyên: 

Nhãn sẽ sanh (uppadi)... thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, vật... Quán ngộ uẩn sẽ sanh 
bằng cách vô thường, khổ não, vô ngã... ưu sanh ra. uẩn sẽ sanh làm duyên cho 
thần thông, tha tâm thông... luôn khán (ý) môn bằng Cảnh duyên. 

1892 . " 

Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 

Trưởng đồng sanh: 

+ Trưởng cảnh như: Nặng về nhãn sanh tồn rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó 
rồi... tà kiến phát sanh. Nặng về nhĩ sanh tồn... tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, 
vật (vatthu)... Nặng về uẩn sanh tồn rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái 
sanh... 

+ Trưởng đồng sanh như: Trưởng (adhipati) sanh tồn làm duyên cho uẩn tương ưng và 
sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

1893 . 

Pháp phi sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: sắc phi sanh tồn (anuppanna)... thinh, khí, vị, xúc... Nặng về uẩn 

phi sanh tồn rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái sanh, tà kiến phát. 

1894 . 

Pháp sẽ sanh làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Nặng về nhãn sẽ sanh (uppãdi)... thân, sắc,... xúc, vật... Nặng về 
uẩn sẽ sanh rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái sanh, tà kiến phát. 

1895 . 

Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Đồng sanh duyên: 

- 1 uẩn sanh tồn (uppanna) làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng 
sanh duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh 
duyên. 

- Sát-na tục sinh: 1 uẩn sanh tồn làm duyên cho 3 uẩn và sắc tục sinh bằng Đồng sanh 
duyên; 2 uẩn làm duyên cho 2 uẩn và sắc tục sinh bằng Đồng sanh duyên, uẩn làm 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


529 


duyên cho vật bằng Đồng sanh duyên. Vật làm duyên cho uẩn bằng Đồng sanh 
duyên. 1 đại sung làm duyên cho 3 đại sung bằng Đồng sanh duyên; 2 đại sung...; 
đại sung làm duyên cho sắc nưong tâm sanh thuộc y sinh (upãdãrũpa) bằng Đồng 
sanh duyên... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dưong... 

- Người Vô tưởng:... 1 đại sung... 2 đại sung...; sắc đại sung làm duyên cho sắc tục 
sinh thuộc y sinh (upãdã) bằng Đồng sanh duyên. 

1896 . 

Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Hỗ tưong duyên: 

- Uẩn sanh tồn (uppanna) làm duyên cho 3 uẩn bằng Hỗ tương duyên, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh: 1 uẩn sanh tồn làm duyên cho 3 uẩn và vật bằng Hỗ tương duyên. 

- Uẩn làm duyên cho vật bằng Hỗ tương duyên; vật làm duyên cho uẩn bằng Hỗ 
tương duyên. 1 đại sung... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô 
tưởng... 1 đại sung làm duyên cho 3 đại sung bằng Hỗ tương duyên, 2 đại sung. 

1897 . 

Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Y chỉ duyên: 

- Uẩn sanh tồn làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên, 2 

uẩn... 

- Sát-na tục sinh: uẩn làm duyên cho vật; vật làm duyên cho; 1 đại sung... sắc ngoại... 
sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng: 1 đại sung;... đại sung làm duyên 
cho sắc tục sinh thuộc y sinh (upãdã). 

- Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức; vật làm duyên 
cho uẩn sanh tồn bằng Y chỉ duyên. 

1898 . 

Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián 

cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương âm dương sanh tồn (uppanna) mạnh có thể làm cho thiền 
sanh, pháp quán phát sanh, đạo... thông, nhập thiền pháp sanh, gầy ngã mạn, chấp tà 
kiến. 

- Nương vật thực sanh tồn... chỗ ở mạnh có thể làm cho thiền sanh, pháp quán 
(vipassanã) sanh, đạo, thông (abhinnã), nhập thiền sanh, gầy ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương âm dương sanh tồn... thực phẩm... chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin, trí 
sanh tồn, thân khổ thân lạc, đạo và quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

1899 . 

Pháp phi sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô 

gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Người hy vọng (patthanã) tài sản sắc ddẹp phi sanh tồn có thể bố 
thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới. 

- Người hy vọng tài sản thinh ịsadda) phi sanh tồn (anuppanna), tài sản khí, tài sản 
vị, tài sản xúc... hy vọng uẩn phi sanh tồn có thể bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì 
thanh tịnh giới. 

- Hy vọng tài sản sắc đẹp phi sanh tồn,... uẩn phi sanh tồn làm duyên cho đức tin, trí, 
thân lạc, thân khổ, đạo, quả nhập thiền sanh tồn bằng Cận y duyên. 

1900 . 

Pháp sẽ sanh làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián 

cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Hy vọng tài sản nhãn sẽ sanh ịuppadi) có thể bố thí, nguyện giữ 
ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới. 



530 


Vị trí - Tam đề - Tam đề sanh tồn 


- Hy vọng tài sản nhãn, nhĩ sẽ sanh (uppadi), tài sản thân, tài sản sắc đẹp, tài sản 
khí,... tài sản vị... tài sản xúc... hy vọng uẩn sẽ sanh có thể bố thí, nguyện giữ ngũ 
giới,... thọ trì thanh tịnh giới. 

- Hy vọng tài sản nhãn sẽ sanh, tài sản thân, tài sản sắc đẹp, tài sản xúc... uẩn sẽ sanh 
làm duyên cho đức tin, trí, thân lạc... thân khổ, đạo, quả nhập thiền sanh tồn 
(uppanna) bằng Cận y duyên. 

1901 . 

Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh 

và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh nhu: Quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô thuờng, khổ não, vô ngã thỏa 
thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái sanh, uu phát. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ 
nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức... xúc xứ làm duyên cho thân thức 
bằng Cận y duyên. 

- Vật tiền sanh nhu: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, vật làm duyên cho uẩn sanh 
tồn bằng Tiền sanh duyên. 

1902 . 

Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh nhu: uẩn sanh tồn làm duyên cho thân ấy sanh truớc bằng Hậu sanh 
duyên. 

1903 . 

Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Nghiệp duyên: 

Tu (cetanã) sanh tồn làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc nuơng tâm sanh 
(cỉttasamutthãna) bằng Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh: Tu (cetanã) sanh tồn làm 
duyên cho uẩn tuong ung và sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

1904 . 

Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Quả duyên: 

1 uẩn quả sanh tồn (uppanna) làm duyên cho 3 uẩn và sắc nuong tâm sanh bằng 
Quả duyên; 2 uẩn... Sát-na tục sinh: 1 uẩn sanh tồn làm duyên cho 3 uẩn và sắc tục 
sinh, 2 uẩn...; uẩn làm duyên cho vật bằng Quả duyên. 

1905 . 

Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Thực duyên: 

Thực (ãhãra) sanh tồn làm duyên cho uẩn tuong ung và sắc nuong tâm sanh bằng 
Thực duyên. Sát-na tục sinh: Đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Thực duyên. 

1906 . 

Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Quyền duyên: 

Quyền (indrĩya) sanh tồn (uppanna) làm duyên cho uẩn tuong ung và sắc nuong 
tâm sanh bằng Quyền duyên. Sát-na tục sinh: nhãn quyền làm duyên cho nhãn thức, 
thân quyền làm duyên cho thân thức; sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh 
bằng Quyền duyên. 

1907 . 

Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Thiền duyên, bằng Đạo duyên, bằng 

Tuong ung duyên, bằng Bất tuong ung duyên có Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh nhu: uẩn sanh tồn làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh bằng Bất tuong 
ung duyên. Sát-na tục sinh: uẩn sanh tồn làm duyên cho sắc tục sinh bằng Bất 
tuơng ung duyên; uẩn làm duyên cho vật, vật làm duyên cho uẩn bằng Bất tuơng 
ung duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


531 


- Tiền sanh như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ... vật làm duyên cho uẩn 
sanh tồn bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn sanh tồn làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất tương ưng 
duyên. 

1908 . 

Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 
sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn sanh tồn làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng 
Hiện hữu duyên, 2 uẩn... Sát-na tục sinh:... tóm tắt... 1 đại sung... sắc ngoại... sắc vật 
thực... sắc âm dương... người Vô tưởng... 

- Tiền sanh như: Nhãn... bằng lối vô thường, khổ não, vật... vô thường... ưu sanh. 
Thiên nhãn... thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm 
duyên cho thân thức bằng Hiện hữu duyên. Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân 
xứ làm duyên cho thân thức, vật làm duyên cho uẩn sanh tồn bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn sanh tồn làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện hữu 
duyên. Đoàn thực làm duyên cho thân ấy; sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục 
sinh bằng Hiện hữu duyên. 

1909 . 

Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Bất ly duyên. 

1910 . 

Nhân 1, Cảnh 3, Trưởng 3, Đồng sanh 1, Hỗ tương 1, Y chỉ 1, Cận y 3, Tiền sanh 1, 
Hậu sanh, Nghiệp, Quả, Thực, Quyền, Thiền, Đạo, Tương ưng, Bất tương ưng, Hiện 
hữu, Bất ly (avigata) đều có 11; nên đếm như thế. 

Dứt cách thuận (anuloma) 

1911 . 

Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, 
bằng Cảnh duyên, bằng Quyền duyên. 

1912 . 

Pháp phi sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Cảnh duyên, bằng Cận y duyên. 

1913 . 

Pháp sẽ sanh làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Cảnh duyên, bằng Cận y duyên. 

1914 . " 

Phi Nhân 3, phi Cảnh 3, phi Trưởng 3,... phi Bất tương ưng 3, phi Hiện hữu 2, phi Vô 
hữu 3, phi Ly 3, phi Bất ly 2; nên đếm như thế. 

Dứt cách ngược (paccanĩya) 

1915 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 1,... tóm tắt... phi Vô hữu, phi Ly đều có 1. 

Dứt cách thuận, nghịch 

1916 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3,... Trưởng 3, đồng sanhl, Hỗ tương 1, Y chỉ 1, Cận y 3, 
Tiền sanh 1, Hậu sanh 1, Nghiệp, Quả, Thực, Quyền, Thiền, Đạo, Tương ưng, Bất 
tương ưng, Hiện hữu, Ly, Bất ly đều có 1; 

Dứt cách nghịch, thuận 
Het phần vấn đề (pahhãvãm) 

Tam đề sanh tồn thứ 17, chỉ có bấy nhiêu. 




TAM ĐÈ QUÁ KHỨ (ATITATTIKA) 


Phần Vấn Đề (Paỉỉhavara) 

1917 . 

Pháp hiện tại làm duyên cho pháp hiện tại bằng Nhân duyên: 

Nhân ịhetu) hiện tại làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng 
Nhân duyên. Sát-na tục sinh:... 

1918 . 

Pháp quá khứ làm duyên cho pháp hiện tại bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới,... rồi phản khán. Nhớ 
thiện đã từng làm chứa để. xuất thiền phản khán thiền. 

- Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả, phản khán phiền não đã trừ, 
phản khán phiền não hạn chế; quán ngộ nhãn quá khứ bằng lối vô thường, khổ não, 
vô ngã... ưu phát sanh. 

- Quán ngộ nhĩ quá khứ (atĩta)... tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, vật... quán ngộ 
uẩn quá khứ bằng vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó khai 
đoan ái sanh, tà kiến phát, hoài nghi,... phóng dật... ưu sanh ra. 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ bằng Cảnh duyên. Vô sở hữu xứ 
làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cảnh duyên. 

- Uẩn quá khứ làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp 
thông, luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

1919 . 

Pháp vị lai làm duyên cho pháp hiện tại bằng Cảnh duyên: 

- Nhãn vị lai (anãgata)... vật... uẩn vị lai bằng vô thường... ưu sanh ra. 

- Uẩn vị lai làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, vị lai thông, luôn khán (ý) môn 
bằng Cảnh duyên. 

1920 . 

Pháp hiện tại làm duyên cho pháp hiện tại bằng Cảnh duyên: 

- Nhân hiện tại... thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, vật... 

- Quán ngộ uẩn hiện tại (paccupanna) bằng lối vô thường..., ưu phát sanh. Thiên 
nhãn... thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên 
cho thân thức, uẩn hiện tại làm duyên cho thần thông luôn khán môn bằng Cảnh 
duyên. 

1921 . 

Pháp quá khứ làm duyên cho pháp hiện tại bằng Trưởng duyên: 

- Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí, trì giới,... Nặng về thiện đã từng làm chứa để rồi 
phản khán, xuất thiền nặng về thiền rồi phản khán. 

- Chư Thánh xuất đạo nặng về Đạo, nặng về quả rồi phản khán. 

- Nhãn thuộc quá khứ... thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, vật... Nặng về uẩn quá khứ, rồi 
thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái sanh tà kiến phát. 

1922 . 

Pháp vị lai làm duyên cho pháp hiện tại bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: nhãn vị lai... Vật. Nặng về uẩn vị lai rồi thỏa thích rất hân hoan, 

do nặng đó rồi ái sanh, tà kiến phát. 

1923 . 

Pháp hiện tại làm duyên cho pháp hiện tại bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 

Trưởng đồng sanh: 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


533 


- Trưởng cảnh như: nhãn hiện tại... vật... Nặng về uẩn hiện tại rồi thỏa thích rất hân 
hoan, do nặng đó rồi ái sanh, tà kiến phát. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng hiện tại làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương 
tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

1924 . 

Pháp quá khứ làm duyên cho pháp hiện tại bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn quá khứ (atĩta) sanh trước trước làm duyên cho uẩn hiện tại sanh sau sau bằng 
Vô gián duyên. 

- Tâm thuận tùng (anuỉoma) làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), tâm thuận thứ 
làm duyên cho dũ tịnh (vodanã)\ chuyển tộc (gotrabhũ) làm duyên cho đạo, dũ tịnh 
ịvodanã) làm duyên cho đạo, đạo làm duyên cho quả, quả làm duyên cho quả; thuận 
thứ làm duyên cho quả nhập thiền, xuất thiền diệt, tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

1925 . 

Pháp quá khứ làm duyên cho pháp hiện tại bằng Liên tiếp duyên: Như Vô gián duyên 
(anatarapaccaỵo). 

1926 . 

Pháp hiện tại làm duyên cho pháp hiện tại bằng Đồng sanh duyên, bằng Hỗ tương 
duyên, bằng Y chỉ duyên,... tóm tắt... 

1927 . 

Pháp quá khứ làm duyên cho pháp hiện tại bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián 
cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như:., nương đức tin quá khứ mạnh có thể bố thí, nguyện giữ ngũ 
giới,... thọ trì thanh tịnh giới,... Thiền, pháp quán... đạo... thông... nhập thiền phát 
sanh, gầy ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương giới quá khứ mạnh... trí, ái, hy vọng (patthanã) thân lạc... thân khổ mạnh có 
thể bố thí, thọ trì ngũ giới, thanh tịnh giới... nhập thiền phát sanh, cho đến sát sanh, 
phá hòa họp Tăng. 

- Nương đức tin quá khứ... trí, ái, hy vọng, thân khổ... thân lạc làm duyên cho đức tin, 
trí, ái, hy vọng... quả nhập thiền hiện tại (paccappannã) bằng Cận y duyên. 

1928 . 

Pháp vị lai làm duyên cho pháp hiện tại bằng Cận y duyên, có Cảnh cận y, Vô gián cận 
y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Hy vọng tài sản nhãn (cakkhusampada) vị lai... tài sản nhĩ, tài sản 
tỷ, tài sản thiệt, tài sản thân, tài sản sắc đẹp, tài sản thinh, tài sản khí,... tài sản vị... 
tài sản xúc... hy vọng uẩn vị lai có thể bố thí, nguyện giữ ngũ giới,... thọ trì thanh 
tịnh giới, 

- Hy vọng tài sản nhãn vị lai, mong mỏi tài sản sắc đẹp, tài sản xúc... uẩn vị lai làm 
duyên cho đức tin, trí, thân lạc, thân khổ, đạo, quả nhập thiền hiện tại 
(paccappannã) bằng Cận y duyên. 

1929 . 

Pháp hiện tại làm duyên cho pháp hiện tại bằng Cận y duyên, có Cảnh cận y, Vô gián 
cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương âm dương hiện tại mạnh có thể làm cho thiền phát sanh, 
pháp quán (vipassanã)... 

- Nương thực phẩm... chỗ ở hiện tại mạnh có thể làm cho thiền phát sanh, nhập thiền 
đặng. 



534 


Vị trí - Tam đề - Tam đề quá khứ 


- Nương âm dương... thực phẩm... chỗ ở hiện tạ làm duyên cho đức tin hiện tại, trí, 
thân lạc... quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

1930 . 

Pháp hiện tại làm duyên cho pháp hiện tại bằng Tiền sanh duyên, có Cảnh tiền sanh và 

Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô thường... ưu sanh ra. Thiên 
nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm 
duyên cho thân thức bằng Tiền sanh duyên. 

- Vật tiền sanh như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức; vật làm duyên cho uẩn hiện tại bằng Tiền sanh duyên. 

1931 . " 

Pháp hiện tại làm duyên cho pháp hiện tại bằng Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh như: uẩn hiện tại làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh 
duyên. 

1932 . 

Pháp quá khứ làm duyên cho pháp hiện tại bằng cố hưởng duyên: 

- Uẩn quá khứ sanh trước trước làm duyên cho uẩn hiện tại sanh sau sau bằng cố 
hưởng duyên. 

- Thuận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), thuận thứ làm duyên 
cho dũ tịnh (vodanã)', chuyển tộc làm duyên cho đạo, dũ tịnh (vodanã) làm duyên 
cho đạo bằng cố hưởng duyên. 

1933 . 

Pháp quá khứ làm duyên cho pháp hiện tại bằng Nghiệp duyên: 

Biệt thời như: Tư (cetanã) quá khứ làm duyên cho uẩn quả hiện tại và sắc tục sinh 

bằng Nghiệp duyên. 

1934 . 

Pháp hiện tại làm duyên cho pháp hiện tại bằng Nghiệp duyên: 

- Tư (cetanã) hiện tại làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng 
Nghiệp duyên. 

- Sát-na tục sinh: Tư hiện tại làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh bằng 
Nghiệp duyên. 

1935 . 

Pháp hiện tại làm duyên cho pháp hiện tại bằng Quả duyên: 

1 uẩn quả hiện tại làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Quả duyên, 2 
uẩn... Sát-na tục sinh: uẩn làm duyên cho vật bằng Quả duyên. 

1936 . 

Pháp hiện tại làm duyên cho pháp hiện tại bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên, bằng 

Thiền duyên, bằng Đạo duyên, bằng Tương ưng duyên, bằng Bất tương ưng duyên có 

Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn quả hiện tại làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Bất 
tương ưng duyên. Sát-na tục sinh: uẩn hiện tại làm duyên cho sắc tục sinh bằng Bất 
tương ưng duyên; uẩn làm duyên cho vật bằng Bất tương ưng duyên, vật làm duyên 
cho uẩn bằng Bất tương ưng duyên. 

- Tiền sanh như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ... vật làm duyên cho uẩn 
hiện tại bằng Bất tương ưng duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


535 


- Hậu sanh như: uẩn hiện tại làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất tương ưng 
duyên. 

1937 . 

Pháp hiện tại làm duyên cho pháp hiện tại bằng Hiện hữu duyên: 

Như Hiện hữu duyên trong tam đề sanh tồn (uppannattika). 

1938 . 

Pháp quá khứ làm duyên cho pháp hiện tại bằng Vô hữu duyên, bằng Ly duyên. 

1939 . 

Pháp hiện tại làm duyên cho pháp hiện tại bằng Bất ly duyên. 

1940 . 

Nhân 1, Cảnh 3, Trưởng 3, Vô gián 1. Liên tiếp 1, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ đều có 
1, Cận y 3, Tiền sanh, Hậu sanh, cố hưởng đều 1, Nghiệp 2, Quả, Thực 1,... tóm tắt... 
Bất ly 1; nên đếm như thế. 

Dứt cách thuận (anuloma) 

1941 . 

Pháp quá khứ làm duyên cho pháp hiện tại bằng Cảnh duyên, bằng Cận y duyên, bằng 
Nghiệp duyên. 

1942 . 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hiện tại bằng Cảnh duyên, bằng Cận y duyên. 

1943 . 

Pháp hiện tại làm duyên cho pháp hiện tại bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, 
bằng Quyền duyên. 

1944 . 

Phi Nhân 3, phi Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3,... tóm tắt... phi Tương ưng 3, phi 
Bất tương ưng 3, phi Hiện hữu 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3, phi Bất ly 2; nên đếm như 
thế. 

Dứt cách ngược (paccanĩya) 

1945 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 1,... phi Trưởng, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Hỗ tương, 
phi Cận y,... tóm tắt... phi Tương ưng, phi Bất tương ưng, phi Vô hữu, phi Ly đều có 1; 
nên đếm như thế. 

Dứt cách thuận và nghịch 

1946 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3,... Trưởng 3, Vô gián, Liên tiếp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y 
chỉ đều có 1, Cận y 3, Tiền sanh 1, Hậu sanh, cố hưởng 1;... tóm tắt..., Nghiệp 2, Quả 
1, những duyên này chỉ có 1 câu; Bất ly 1; nên đếm như thế. 

Dứt cách nghịch, thuận 
Het phần vấn đề (pahhãvãra) 

Tam đề quá khứ thứ 18 chỉ có bấy nhiêu 


TAM ĐÈ BIẾT CẢNH QUÁ KHỨ (ATITARAMMANATTIKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1947 . 




536 


Vị trí - Tam đề - Tam đề quá khứ 


Pháp biết cảnh quá khứ liên quan pháp biết cảnh quá khứ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn biết cảnh quá khứ (atĩtãrammana), 2 uẩn liên quan 2 uẩn. Sát- 
na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn biết cảnh quá khứ, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

1948 . 

Pháp biết cảnh vị lai liên quan pháp biết cảnh vị lai sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn biết cảnh vị lai,... 2 uẩn. 

1949 . 

Pháp biết cảnh hiện tại liên quan pháp biết cảnh hiện tại sanh ra do Nhân duyên: 

3 uấn liên quan 1 uấn biết cảnh hiện tại (paccuppannãrammana), 2 uấn.... Sát-na tục 
sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn biết cảnh hiện tại, 2 uẩn... 

1950 . 

* Pháp biết cảnh quá khứ liên quan pháp biết cảnh quá khứ sanh ra do Cảnh duyên, do 
Truởng duyên: 

tục sinh không có Truởng duyên (adhipatipaccayo). 

* ... Do Vô gián duyên, do Liên tiếp duyên, do Đồng sanh duyên, do Hỗ tuơng duyên, 
do Y chỉ duyên, do Cận y duyên, do Tiền sanh duyên, do cố huởng duyên: 

Tiền sanh (Purejãta) và cố huởng (Ẵsevana) không có tục sinh. 

* ... Do Nghiệp duyên, do Quả duyên: 

... 1 uẩn quả biết cảnh quá khứ,... có 3 câu đề, nên sắp đầy đủ bình nhựt (pavatti) và 
tục sinh (paịisandhi). 

* ... Do Thực duyên, do Quyền duyên, do Thiền duyên, do Đạo duyên, do Tuơng ung 
duyên, do Bất tuong ung duyên, do Hiện hữu duyên, do Vô hữu duyên, do Ly duyên, 
do Bất ly duyên. 

1951 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Truởng 3, tóm tắt, tất cả đều 3... Ly 3, Bất ly 3; nên đếm nhu thế. 

Dứt cách thuận (anuloma) 

1952 . 

Pháp biết cảnh quá khứ liên quan pháp biết cảnh quá khứ sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn vô nhân biết cảnh quá khứ, 2 uẩn.... Sát-na tục sinh vô nhân: 
Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 

1953 . 

Pháp biết cảnh vị lai liên quan pháp biết cảnh vị lai sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn vô nhân biết cảnh vị lai, 2 uẩn... si đồng sanh hoài nghi, đồng 
sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

1954 . ! 

Pháp biết cảnh hiện tại liên quan pháp biết cảnh hiện tại sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn vô nhân biết cảnh hiện tại, 2 uẩn.... Sát-na tục sinh vô nhân: 
Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng 
sanh phóng dật biết cảnh hiện tại. 

1955 . 

Pháp biết cảnh quá khứ liên quan pháp biết cảnh quá khứ sanh ra do phi Truởng 
duyên: Nhu Đồng sanh duyên phần thuận tùng (anuloma). 

1956 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


537 


Pháp biết cảnh quá khứ liên quan pháp biết cảnh quá khứ sanh ra do phi Tiền sanh 
duyên: 

Cõi Vô sắc:... liên quan 1 uẩn biết cảnh quá khứ, 2 uẩn.... Sát-na tục sinh... 

1957 . 

Pháp biết cảnh vị lai liên quan pháp biết cảnh vị lai sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn Vô sắc biết cảnh vị lai, 2 uẩn.... 

1958 . 

Pháp biết cảnh hiện tại liên quan pháp biết cảnh hiện tại sanh ra do phi Tiền sanh 
duyên: 

Sát-na tục sinh:... liên quan 1 uẩn biết cảnh hiện tại, 2 uẩn.... 

1959 . 

* Pháp biết cảnh quá khứ liên quan pháp biết cảnh quá khứ sanh ra do phi Hậu sanh 
duyên, do phi cố huởng duyên: Nhu phi Truởng duyên. 

* ... Do phi Nghiệp duyên: Tu biết cảnh quá khứ liên quan uẩn biết cảnh quá khứ. 

1960 . 

Pháp biết cảnh vị lai liên quan pháp biết cảnh vị lai sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tu (cetanã) biết cảnh vị lai liên quan uẩn biết cảnh vị lai. 

1961 . 

Pháp biết cảnh hiện tại liên quan pháp biết cảnh hiện tại sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tu (cetanã) biết cảnh hiện tại liên quan uẩn biết cảnh hiện tại 
(paccuppannãrammana). 

1962 . 

Pháp biết cảnh quá khứ liên quan pháp biết cảnh quá khứ sanh ra do phi Quả duyên: 

Phi Quả duyên không có tục sinh. 

1963 . 

Pháp biết cảnh hiện tại liên quan pháp biết cảnh hiện tại sanh ra do phi Thiền duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh ngũ thức (vinnãna), 2 uẩn... 

1964 . 

Pháp biết cảnh quá khứ liên quan pháp biết cảnh quá khứ sanh ra do phi Đạo duyên: 

... liên quan 1 uẩn vô nhân biết cảnh quá khứ. Nhu phi Nhân duyên 3 câu đề không 
có si 

1965 . 

Pháp biết cảnh quá khứ liên quan pháp biết cảnh quá khứ sanh ra do phi Bất tuơng ung 
duyên: 

... 1 uẩn trong Vô sắc biết cảnh quá khứ, 2 uẩn... 

1966 . 

Pháp biết cảnh vị lai liên quan pháp biết cảnh vị lai sanh ra do phi Bất tuơng ung 
duyên: 

... liên quan 1 uẩn trong Vô sắc biết cảnh vị lai, 2 uẩn... 

1967 . 

Phi Nhân 3, phi Truởng, phi Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi cố Huởng, phi Nghiệp, phi 
Quả đều có 3, phi Thiền 1, phi Đạo 3, phi Bất tuơng ung 2; nên đếm nhu thế. 

Dứt cách ngược (paccanĩya) 

1968 . 

Nhân duyên có phi Truởng 3,... phi Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi cố Huởng, phi 
Nghiệp, phi Quả đều có 3, phi Bất tuơng ung 2; nên đếm nhu thế. 



53S 


Vị trí - Tam đề - Tam đề quá khứ 


Dứt cách thuận, nghịch 

1969 . , , , 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3,... tóm tắt... tất cả đều có 3; Bất ly 3; nên đếm như thế. 

Dứt cách nghịch, thuận 
Hetphần liên quan ịpaịiccavãra) 

Phần đồng sanh (Sahajãta), phần ỷ trượng (paccaya), phần y chỉ ịnissaya), phần 
hòa họp (Sahsatthavãra), phần tương ưng ịsampayutta), như phần liên quan. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãm) 

1970 . 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Nhân duyên: 

Nhân (hetu) biết cảnh quá khứ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. 

Sát-na tục sinh: Nhân biết cảnh quá khứ làm duyên cho uẩn tương ưng. 

1971 . 

Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Nhân duyên: 

Nhân biết cảnh vị lai làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. 

1972 . 

Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng Nhân duyên: 

Nhân biết cảnh hiện tại làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. Sát-na tục 
sinh: Nhân biết cảnh hiện tại làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. 

1973 . 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Cảnh duyên: 

- Phản khán Thức vô biên xứ quá khứ, phản khán Phi tưởng phi phi tưởng xứ, phản 
khán thần thông quá khứ biết cảnh quá khứ; tha tâm thông... túc mạng thông... phản 
khán tùy nghiệp thông. 

- Chư Thánh phản khán phiền não biết cảnh quá khứ đã trừ, phản khán phiền não hạn 
chế, phản khán phiền não từng sanh trước kia. Quán ngộ uẩn quá khứ biết cảnh quá 
khứ bằng vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái, tà 
kiến... hoài nghi, phóng dật, ưu biết cảnh quá khứ sanh ra. 

- Uẩn quá khứ biết cảnh quá khứ làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông luôn khán (ý) môn bằng Cảnh duyên. 

1974 . 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Cảnh duyên: 

- Phản khán Thức vô biên xứ vị lai, phản khán Phi tưởng phi phi tưởng xứ, phản kh án 
thần thông vị lai biết cảnh quá khứ, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp 
thông... quán ngộ uẩn vị lai biết cảnh quá khứ bằng vô thường,... thỏa thích rất hân 
hoan, do đó khai đoan ái, ưu biết cảnh vị lai sanh ra. 

- Uẩn vị lai biết cảnh quá khứ, làm duyên cho tha tâm thông, vị lai thông luôn khán 
(ý) môn bằng Cảnh duyên. 

1975 . 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng Cảnh duyên: 

Tha tâm thông rõ biết lòng người tề toàn tâm hiện tại biết cảnh quá khứ. uẩn hiện tại 
biết cảnh quá khứ làm duyên cho tha tâm thông luôn khán (ý) môn bằng Cảnh 
duyên. 

1976 . 

Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Cảnh duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


539 


- Phản khán thần thông vị lai biết cảnh vị lai, tha tâm thông, vị lai thông... uẩn vị lai 
biết cảnh vị lai. 

- Quán ngộ uẩn vị lai biết cảnh vị lai bằng vô thuờng,... thỏa thích rất hân hoan, do đó 
khai đoan ái, uu biết cảnh vị lai sanh ra. 

- Uẩn vị lai biết cảnh vị lai làm duyên cho tha tâm thông, vị lai thông luôn khán (ý) 
môn bằng Cảnh duyên. 

1977 . 

Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh quá kh ứ bằng Cảnh duyên: 

- Phản khán thần thông quá khứ biết cảnh vị lai, tha tâm thông,... vị lai thông. 

- Chu Thánh phản khán phiền não biết cảnh vị lai đã trừ, phản khán phiền não hạn 
chế, phản khán phiền não từng sanh... 

- Quán ngộ uẩn quá khứ biết cảnh vị lai bằng vô thuờng... thỏa thích rất hân hoan, do 
đó khai đoan ái, uu biết cảnh vị lai sanh ra. 

- Uẩn quá khứ biết cảnh vị lai làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông luôn khán môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

1978 . 

Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng Cảnh duyên: 

Tha tâm thông rõ lòng nguời tề toàn tâm hiện tại biết cảnh vị lai. uẩn hiện tại biết 
cảnh vị lai làm duyên cho tha tâm thông luôn khán (ý) môn bằng Cảnh duyên. 

1979 . 

Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng Cảnh duyên: 

Tha tâm thông rõ lòng nguời tề toàn tâm hiện tại biết cảnh hiện tại. uẩn hiện tại biết 
cảnh hiện tại làm duyên cho tha tâm thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

1980 . 

Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh quá kh ử bằng Cảnh duyên: 

- Phản khán thiên nhãn quá khứ, phản khán thiên nhĩ, phản khán thần thông quá khứ 
biết cảnh hiện tại, tha tâm thông... 

- Chu Thánh phản khán phiền não biết cảnh hiện tại đã trừ, phiền não hạn chế; phiền 
não đã từng sanh... 

- Quán ngộ uẩn quá kh ứ biết cảnh hiện tại bằng vô thuờng... thỏa thích rất hân hoan, 
do đó khai đoan ái,... uu biết cảnh quá khứ sanh ra. 

- Uẩn quá kh ứ biết cảnh hiện tại làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

1981 . 

Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Cảnh duyên: 

- Phản khán thiên nhãn vị lai, phản khán thiên nhĩ, phản khán thần thông vị lai biết 
cảnh hiện tại, tha tâm thông... quán ngộ uẩn vị lai biết cảnh hiện tại bằng vô 
thuờng... do đó kh ai đoan ái, uu biết cảnh vị lai sanh ra. 

- Uẩn vị lai biết cảnh hiện tại làm duyên cho tha tâm thông, vị lai thông luôn khán 
môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

1982 . 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Truởng duyên có 

Truởng cảnh và Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Nặng về Thức vô biên xứ quá kh ứ rồi phản khán, nặng về Phi 
tuởng phi phi tuởng xứ rồi phản khán. Nặng về thần thông quá kh ứ biết cảnh quá 
khứ rồi phản khán, tha tâm thông... túc mạng thông... Nặng về tùy nghiệp thông rồi 
phản khán. 



540 


Vị trí - Tam đề - Tam đề quá khứ 


- Nặng về uẩn quá khứ biết cảnh quá khứ rồi phản khán...; thỏa thích rất hân hoan, do 
đó rồi ái (rãga), tà kiến biết cảnh quá kh ứ phát sanh. 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng (adhipati) biết cảnh quá khứ làm duyên cho uẩn 
tuơng ung bằng Truởng duyên. 

1983 . " 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Truởng duyên: 

- Truởng cảnh nhu: Nặng về Thức vô biên xứ vị lai rồi... Nặng về Phi tuởng phi phi 
tuởng xứ... Nặng về thần thông vị lai biết cảnh quá khứ rồi... tha tâm thông, túc 
mạng thông, tùy nghiệp thông... 

- Nặng về uẩn vị lai biết cảnh quá kh ứ rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái, 
tà kiến biết cảnh vị lai phát sanh. 

1984 . 

Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Truởng duyên có 

Truởng cảnh và Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Nặng về thần thông vị lai biết cảnh vị lai rồi... tha tâm thông, 
nặng về vị lai thông rồi phản khán. Nặng về uẩn vị lai biết cảnh vị lai rồi thỏa thích 
rất hân hoan, do nặng đó rồi ái, tà kiến biết cảnh vị lai sanh ra. 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng biết cảnh vị lai làm duyên cho uẩn tuong ung bằng 
Truởng duyên. 

1985 . 

Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Truởng duyên có 

Truởng cảnh và Truởng đồng sanh: 

Truởng cảnh nhu: Nặng về thần thông quá khứ biết cảnh vị lai rồi... tha tâm 
thông,... Nặng về vị lai thông rồi... Nặng về uẩn quá kh ứ biết cảnh vị lai rồi thỏa 
thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái, tà kiến biết cảnh quá khứ sanh ra. 

1986 . 

Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng Truởng duyên: 
Truởng đồng sanh nhu: Truởng biết cảnh hiện tại làm duyên cho uẩn tuơng ung 

bằng Truởng duyên. 

1987 . 

Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh quá kh ử bằng Truởng duyên: 
Truởng cảnh nhu: Nặng về thiên nhãn quá kh ứ rồi phản khán, nặng về thiên nhĩ rồi 
phản khán, nặng về thần thông quá khứ biết cảnh hiện tại rồi... Nặng về tha tâm 
thông rồi... Nặng về uẩn quá khứ biết cảnh hiện tại rồi thỏa thích rất hân hoan, do 
nặng đó rồi ái, tà kiến biết cảnh quá khứ sanh ra. 

1988 . 

Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Truởng duyên: 

Truởng cảnh nhu: Nặng về thiên nhãn vị lai rồi phản khán, nặng về thiên nhĩ rồi 
phản khán, nặng về thần thông vị lai biết cảnh hiện tại rồi phản khán. Nặng về uẩn 
vị lai biết cảnh hiện tại rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái, tà kiến biết 
cảnh vị lai sanh ra. 

1989 . 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Vô gián duyên: 
Uẩn biết cảnh quá khứ sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn biết cảnh quá khứ sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên. 


1990 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


541 


Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Vô gián duyên: 

Tâm hộ kiếp (bhavanga) biết cảnh quá khứ làm duyên cho khán (ý) môn biết cảnh 
vị lai bằng Vô gián duyên. 

1991 . 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng Vô gián duyên: 

- Tâm tử (cuti) biết cảnh quá khứ làm duyên cho tâm tục sinh (patỉsandhỉ) biết cảnh 
hiện tại bằng Vô gián duyên. 

- Tâm hộ kiếp biết cảnh quá kh ứ làm duyên cho tâm khán (ý) môn biết cảnh hiện tại 
bằng Vô gián duyên. 

1992 . 

Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Vô gián duyên: 

Uẩn biết cảnh vị lai sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn biết cảnh vị lai sanh sau 
sau bằng Vô gián duyên. 

1993 . 

Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh quá kh ứ bằng Vô gián duyên: 

- Tâm thần thông biết cảnh vị lai làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) biết cảnh quá 
khứ; tha tâm thông làm duyên cho quả sơ khởi biết cảnh quá khứ; vị lai thông làm 
duyên cho quả sơ khởi biết cảnh quá kh ứ. 

- Uẩn biết cảnh vị lai làm duyên cho quả sơ khởi biết cảnh quá khứ bằng Vô gián 
duyên. 

1994 . 

Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn biết cảnh hiện tại sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn biết cảnh hiện tại sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Tâm tục sinh biết cảnh hiện tại làm duyên cho tâm hộ kiếp biết cảnh hiện tại. Tâm 
hộ kiếp biết cảnh hiện tại làm duyên cho tâm hộ kiếp biết cảnh hiện tại bằng Vô 
gián duyên. 

1995 . 

Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh quá kh ứ bằng Vô gián duyên: 

- Tâm tục sinh biết cảnh hiện tại làm duyên cho tâm hộ kiếp biết cảnh quá kh ứ. 

- Tâm hộ kiếp biết cảnh hiện tại làm duyên cho tâm hộ kiếp biết cảnh quá khứ; uẩn 
biết cảnh hiện tại làm duyên cho quả sơ khởi biết cảnh quá kh ứ bằng Vô gián 
duyên. 

1996 . 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Liên tiếp duyên: 

Nhu Vô gián duyên. 

1997 . 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Đồng sanh duyên, 

bằng Hỗ tuơng duyên, bằng Y chỉ duyên: Cả 3 duyên nhu phần liên quan 

(Paịiccavãra). 

1998 . 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Cận y duyên có 

Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y nhu: Quán vô thuờng, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh quá khứ 
làm duyên cho quán vô thuờng, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh quá khứ 
bằng Cận y duyên. 


1999 . 



542 


Vị trí - Tam đề - Tam đề quá khứ 


Pháp biết cảnh quá kh ứ làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Cận y duyên có 
Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y nhu: Quán vô thuờng, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh quá khứ 
làm duyên cho quán vô thuờng, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh vị lai bằng 
Cận y duyên. 

2000 . 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng Cận y duyên có 
Cảnh cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y nhu: Quán vô thuờng, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh quá khứ 
làm duyên cho quán vô thuờng, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh hiện tại bằng 
Cận y duyên. 

2001. 

Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Cận y duyên có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y nhu: Quán vô thuờng (aniccãnupassanã), quán khổ não 
(dukkhãnupassanã), quán vô ngã (anattãnupassanã) biết cảnh vị lai làm duyên cho 
quán vô thuờng, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh vị lai bằng Cận y duyên. 

2002. 

Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Cận y duyên có 
Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y nhu: Quán vô thuờng, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh vị lai làm 
duyên cho quán vô thuờng, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh quá khứ bằng Cận 
y duyên. 

2003 . 

Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng Cận y duyên: 

Thuần cận y nhu: Quán vô thuờng, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh vị lai làm 
duyên cho quán vô thuờng, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh hiện tại bằng Cận 
y duyên. 

2004 . 

Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại... có Vô gián cận y và 
Thuần cận y: 

Thuần cận y nhu: Quán vô thuờng, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh hiện tại 
làm duyên cho quán vô thuờng, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh hiện tại bằng 
Cận y duyên. 

2005 . 

Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Cận y duyên, có 
Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y nhu: Quán vô thuờng, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh hiện tại 
làm duyên cho quán vô thuờng, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh quá khứ bằng 
Cận y duyên. 

2006 . 

Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Cận y duyên có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y nhu: Quán vô thuờng, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh hiện tại 
làm duyên cho quán vô thuờng, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh vị lai bằng 
Cận y duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


543 


2007 . 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng cố huởng duyên: 
Uẩn biết cảnh quá khứ sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn biết cảnh quá khứ sanh 
sau sau bằng cố huởng duyên (ãsavanapaccayo). 

2008 . 

Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng cố huởng duyên: 

Uẩn biết cảnh vị lai sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn biết cảnh vị lai sanh sau 
sau bằng cố huởng duyên. 

2009 . 

Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng cố huởng duyên: 
Uẩn biết cảnh hiện tại sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn biết cảnh hiện tại sanh 
sau sau bằng cố huởng duyên. 

2010. 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Nghiệp duyên có 
Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh nhu: Tu (cetanã) biết cảnh quá khứ làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng 
Nghiệp duyên. 

- Biệt thời nhu: Tu biết cảnh quá kh ứ làm duyên cho uẩn quả biết cảnh quá kh ứ bằng 
Nghiệp duyên (kammapaccayo). 

2011. 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Nghiệp duyên: 

Biệt thời nhu: Tu biết cảnh quá khứ làm duyên cho uẩn quả biết cảnh vị lai bằng 
Nghiệp duyên. 

2012. 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng Nghiệp duyên: 

Biệt thời nhu: Tu biết cảnh quá khứ làm duyên cho uẩn quả biết cảnh hiện tại bằng 
Nghiệp duyên. 

2013 . 

Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Nghiệp duyên có Đồng 
sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh nhu: Tu biết cảnh vị lai làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Nghiệp 
duyên. 

- Biệt thời nhu: Tu biết cảnh vị lai làm duyên cho uẩn quả biết cảnh vị lai bằng 
Nghiệp duyên. 

2014 . 

Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh quá kh ứ bằng Nghiệp duyên: 

Biệt thời nhu: Tu biết cảnh vị lai làm duyên cho uẩn quả biết cảnh quá kh ứ bằng 
Nghiệp duyên. 

2015 . 

Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng Nghiệp duyên: 

Biệt thời nhu: Tu (cetanã) biết cảnh vị lai làm duyên cho uẩn quả biết cảnh hiện tại 
bằng Nghiệp duyên. 

2016 . 

Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng Nghiệp duyên có 
Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh nhu: Tu biết cảnh hiện tại làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Nghiệp 
duyên. 



544 


Vị trí - Tam đề - Tam đề quá khứ 


- Biệt thời như: Tư biết cảnh hiện tại làm duyên cho uẩn quả biết cảnh hiện tại bằng 
Nghiệp duyên. 

2017 . 

Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Nghiệp duyên: 

Biệt thời như: Tư biết cảnh hiện tại làm duyên cho uẩn quả biết cảnh quá khứ bằng 
Nghiệp duyên. 

2018 . 

Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Nghiệp duyên: 

Biệt thời như: Tư biết cảnh hiện tại làm duyên cho uẩn quả biết cảnh vị lai bằng 
Nghiệp duyên. 

2019 . 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Quả duyên; bằng 
Thực duyên, bằng Quyền duyên, bằng Thiền duyên, bằng Đạo duyên, bằng Tương ưng 
duyên, bằng Hiện hữu duyên, bằngVô hữu duyên, bằng Ly duyên, bằng Bất ly duyên. 

2020. 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 7, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ đều có 
3, Cận y 9, cố hưởng 3, Nghiệp 9, Quả 3, Thực 3, Quyền, Thiền, Đạo, Tương ưng đều 
3, Hiện hữu 3, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 3; nên đếm như thế. 

Dứt cách thuận (anuloma) 

2021. 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

2022. 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Cảnh duyên, bằng 
Nghiệp duyên. 

2023 . 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng Cảnh duyên, bằng 
Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

2024 . 

Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

2025 . 

Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Cảnh duyên, bằng 
Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

2026 . 

Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng Cảnh duyên, bằng 
Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

2027 . 

Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

2028 . 

Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Cảnh duyên, bằng 
Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

2029 . 

Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Cảnh duyên, bằng 
Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


545 


2030 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, phi Trưởng 9, phi Vô gián 9, phi Liên tiếp 9,... tóm tắt... tất cả 
đều có 9, phi Ly 9, phi Bất ly 9; nên đếm như thế. 

Dứt cách ngược (paccanĩya) 

2031 . 

Nhân duyên cho phi Cảnh 3, phi Trưởng, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Cận y, phi 
Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi cố Hưởng, phi Nghiệp, phi Quả đều có 3,... tóm tắt... tất 
cả đều có 3, phi Vô hữu, phi Ly 3; nên đếm như thế. 

Dứt cách thuận, nghịch 

2032 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Trưởng 7, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 3, Hỗ 
tương 3, Y chỉ 3, Cận ỵ 9, cố hưởng 3; Nghiệp 9, Quả 3, Thực, Quyền, Thiền, Đạo, 
Tương ưng, Hiện hữu đều có 3, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 3; nên đếm như thế. 

Dứt cách nghịch, thuận 
Het phần vấn đề (pahhãvãm) 

Tam đề biết cảnh quá khứ thứ 19 chỉ có bấy nhiêu 


TAM ĐÈ NỘI PHÀN (AJJHATTATTIKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

2033 . 

Pháp nội phần liên quan pháp nội phần sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn nội phần (ajjhatta), 2 uẩn...; sát-na tục 
sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn nội phần, 2 uẩn...; vật liên quan uẩn, uẩn 
liên quan vật; 3 đại sung liên quan 1 đại sung, sắc nương tâm sanh 
(cittasamutthãna), sắc tục sinh thuộc y sinh (upãdã) liên quan đại sung. 

2034 . 

Pháp ngoại phần liên quan pháp ngoại phần sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn ngoại phần (bahiddhã), 2 uẩn...; sát-na 
tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh (katattãrũpa) liên quan 1 uẩn ngoại phần (bahiddhã), 

2 uẩn liên quan 2 uẩn, vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật; 3 đại sung liên quan 1 
đại sung; sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh (upãdã) liên quan đại sung. 

2035 . 

Pháp nội phần liên quan pháp nội phần sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn nội phần (ajjhatta),... liên quan 2 uẩn. Sát-na tục sinh: 3 uẩn 
liên quan 1 uẩn nội phần, uẩn liên quan vật. 

2036 . 

Pháp ngoại phần liên quan pháp ngoại phần sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn ngoại phần, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: uẩn liên quan vật. 

2037 . 

Pháp nội phần liên quan pháp nội phần sanh ra do Trưởng duyên: 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn nội phần, 2 uẩn...;... liên quan 1 đại 
sung; sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh (upãdã) liên quan đại sung. 




546 


Vị trí - Tam đề - Tam đề nội phần 


2038 . 

Pháp ngoại phần liên quan pháp ngoại phần... do Trưởng duyên: 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn ngoại phần, 2 uẩn...;... liên quan 1 đại 
sung; sắc nương tâm sanh thuộc y sinh (upãdã) liên quan đại sung. 

2039 . 

Pháp nội phần liên quan pháp nội phần... do Vô gián duyên, do Liên tiếp duyên, do 
Đồng sanh duyên: 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn nội phần, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: 3 
uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn nội phần, 2 uẩn...; vật liên quan uẩn, uẩn liên 
quan vật; 3 đại sung liên quan 1 đại sung; sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y 
sinh liên quan đại sung; sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng... liên quan 
1 đại sung, sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung (mahãbhũtarũpa). 

2040 . 

Pháp ngoại phần liên quan pháp ngoại phần sanh ra do Đồng sanh duyên: 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn ngoại phần, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: 3 
uẩn và sắc tục sinh làm duyên cho 1 uẩn ngoại phần, 2 uẩn...; vật làm duyên cho 
uẩn, uẩn làm duyên cho vật;... liên quan 1 đại sung; sắc nương tâm sanh, sắc tục 
sinh thuộc y sinh (upãdã) liên quan đại sung; sắc ngoại, sắc vật thực... sắc âm 
dương... người Vô tưởng... liên quan 1 đại sung, sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan 
đại sung. 

2041 . 

* Pháp nội phần liên quan pháp nội phần sanh ra do Hỗ tương duyên, do Y chỉ duyên, do 
Cận y duyên, do Tiền sanh duyên, do cố hưởng duyên: Trong Tiền sanh và cố hưởng 
không có tục sinh. 

* ... Do Nghiệp duyên, do Quả duyên, do Thực duyên, do Quyền duyên, do Thiền 
duyên, do Đạo duyên, do Tương ưng duyên, do Bất tương ưng duyên, do Hiện hữu 
duyên, do Vô hữu duyên, do Ly duyên, do Bất ly duyên. 

2042 . 

Nhân 2, Cảnh 2,... tóm tắt... Bất ly 2. 

Dứt cách thuận (anuloma) 

2043 . 

Pháp nội phần liên quan pháp nội phần sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn vô nhân nội phần (ajjhatta), 2 uẩn.... 

- Sát-na tục sinh vô nhân: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật;... 1 đại sung... sắc vật 
thực... sắc âm dương... người Vô tưởng:... 1 đại sung; sắc tục sinh thuộc y sinh 
(upãdã) liên quan đại sung; si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan 
uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

2044 . 

Pháp ngoại phần liên quan pháp ngoại phần sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn vô nhân ngoại phần, 2 uẩn.... Sát-na 
tục sinh vô nhân: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật;... liên quan 1 đại sung thuộc 
sắc ngoại,... sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng:... liên quan 1 đại sung. 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 

2045 . 

Pháp nội phần liên quan pháp nội phần sanh ra do phi Cảnh duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


547 


Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn nội phần. Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan 
uẩn nội phần, vật liên quan uẩn;... liên quan 1 đại sung thuộc sắc vật thực... sắc âm 
dương... người Vô tưởng:... liên quan 1 đại sung. 

2046 . 

Pháp ngoại phần liên quan pháp ngoại phần sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn ngoại phần. Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên 
quan uẩn ngoại phần, vật liên quan uẩn;... 1 đại sung thuộc sắc ngoại,... sắc vật 
thực... sắc âm dương... người Vô tưởng... 

2047 . 

* Pháp ngoại phần liên quan pháp ngoại phần sanh ra do phi Trưởng duyên: Như thuận 
tùng trong Đồng sanh duyên không chi khác. 

* ... Do phi Vô gián duyên, do phi Liên tiếp duyên, do phi Hỗ tương duyên, phi Cận y 
duyên, phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc:... liên quan 1 uẩn nội phần; sắc nương tâm sanh liên quan uẩn nội phần. 
Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn nội phần, 2 uẩn... vật liên quan 
uẩn, uẩn liên quan vật; liên quan 1 đại sung thuộc sắc vật thực... sắc âm dương... 
người Vô tưởng... 

2048 . 

Pháp ngoại phần liên quan pháp ngoại phần sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

... liên quan 1 uẩn ngoại phần trong Vô sắc, 2 uẩn...; sắc nương tâm sanh liên quan 
liên quan uẩn ngoại phần. Sát-na tục sinh: Nên sắp đầu đủ; 1 đại sung thuộc sắc 
ngoại,... sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng... 

2049 . 

... Liên quan pháp nội phần... do phi Hậu sanh duyên, do phi cố hưởng duyên, do phi 
Nghiệp duyên: 

Tư nội phần liên quan uẩn nội phần; sắc vật thực... sắc âm dương... 

2050 . 

Pháp ngoại phần liên quan pháp ngoại phần... do phi Nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) ngoại phần (bahiddhã) liên quan uẩn ngoại phần; sắc ngoại,... sắc vật 
thực... sắc âm dương... 

2051 . 

* ... Liên quan pháp nội phần... do phi Quả duyên: Không có tục sinh. 

* ... Do phi Thực duyên: sắc âm dương... người Vô tưởng... 

2052 . 

... Liên quan pháp ngoại phần... do phi Thực duyên: 

Sắc ngoại... sắc âm dương... người Vô tưởng... 

2053 . 

... Liên quan pháp nội phần... do phi Quyền duyên: 

Sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng: sắc mạng quyền liên quan đại 
sung. 

2054 . 

... Liên quan pháp ngoại phần... do phi Quyền duyên: 

Sắc ngoại,... sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng: sắc mạng quyền liên 
quan đại sung. 

2055 . 

Pháp nội phần liên quan pháp nội phần... do Thiền duyên: 



548 


Vị trí - Tam đề - Tam đề nội phần 


Ngũ thức (vinnana)... sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng... 

2056 . 

Pháp ngoại phần liên quan pháp ngoại phần... do phi Thiền duyên: 

... 5 thức... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng... 

2057 . 

* ... Liên quan pháp nội phần... do phi Đạo duyên: Như phi Nhân duyên, không có si. 

* ... Do phi Tương ưng duyên, do phi Bất tương ưng duyên: 

Cõi Vô sắc... sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng... 

2058 . 

* ... Liên quan pháp ngoại phần... do phi Bất tương ưng duyên: 

Trong Vô sắc... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng... 

* ... Do phi Vô hữu duyên,... do phi Ly duyên. 

2059 . 

Phi Nhân có 2, phi Cảnh 2, phi Trưởng 2, phi Vô gián 2, phi Liên tiếp 2,... tóm tắt... 
đều có 2, phi Ly 2; nên đếm như thế. 

Dứt cách ngược 

2060 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 2,... tóm tắt... phi Quả, phi Tương ưng, phi Vô hữu, phi Ly 
đều có 2; nên đếm như thế. 

Dứt cách thuận, nghịch 

2061 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2,... Vô gián 2,... tóm tắt... Đạo 2, Bất ly 2; nên đếm như thế. 

Dứt cách nghịch, thuận 
Het phần liên quan (paịiccavãra) 

Phần đồng sanh ịsahajãta) như phần liên quan 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) 

2062 . 

Pháp nội phần nhờ cậy pháp nội phần sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 1 uẩn nội phần, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: Nên 
sắp đầy đủ,... 1 đại sung, uẩn nội phần ịajjhatta) nhờ cậy (paccaya) vật. 

2063 . 

Pháp ngoại phần nhờ cậy pháp ngoại phần sanh ra do Nhân duyên: 

1 uẩn ngoại phần (bahỉddhã)... Sát-na tục sinh: 1 đại sung; uẩn ngoại phần nhờ cậy 
vật. 

2064 . 

Pháp nội phần nhờ cậy pháp nội phần sanh ra do Cảnh duyên: Như phần liên quan 
(Paticcavãra): 

Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, thân xứ...; uẩn nội phần nhờ cậy vật. 

2065 . 

Pháp ngoại phần nhờ cậy pháp ngoại phần...: Như phần liên quan: 

... nhãn xứ... thân xứ...; uẩn ngoại phần nhờ cậy vật. 

2066 . 

* Pháp nội phần nhờ cậy pháp nội phần sanh ra do Trưởng duyên: Thêm vật (vatthu) 
như phần liên quan (paticca). 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


549 


* ... Do VÔ gián duyên, do Liên tiếp duyên, do Đồng sanh duyên: Trong đồng sanh 
(sahạịãta) nên sắp đầy đủ. 

Đại sung và uẩn sanh sau nhờ cậy đại sung, nên sắp 5 xứ (ãyatana) và vật (vatthu). 

* ... Do Hỗ tương duyên, do Y chỉ duyên,... tóm tắt... do Bất ly duyên. 

2067 . 

Nhân 2, cảnh... tóm tắt... Bất ly 2. 

Dứt cách thuận 

2068 . 

Pháp nội phần nhờ cậy pháp nội phần sanh ra do phi Nhân duyên: 

- ... 1 uẩn vô nhân nội phần... Sát-na tục sinh vô nhân: Vật nhờ cậy uẩn, uẩn nhờ cậy 
vật. 1 đại sung thuộc vật thực,... âm dương... người Vô tưởng... 

- ... nhãn xứ... thân xứ...; uẩn vô nhân nội phần nhờ cậy vật. Si đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và 
vật. 

2069 . 

* Pháp ngoại phần nhờ cậy pháp ngoại phần sanh ra do phi Nhân duyên: Nên sắp bình 
nhựt, tục sinh và đại sung. 

... nhãn xứ... thân xứ...; uẩn vô nhân ngoại phần nhò cậy vật. Si đồng sanh hoài 
nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và 
vật. 

* ... Do phi Cảnh duyên, do phi Trưởng duyên như đồng sanh. 

* ... Do phi Vô gián duyên, do phi Liên tiếp duyên, do phi Hỗ tương duyên, do phi Cận y 
duyên, do phi Tiền sanh duyên: Như phần liên quan ịpaticcavãra). 

* ... Do phi Hậu sanh duyên, do phi cố hưởng duyên, do phi Nghiệp duyên,... tóm tắt... 

* ... Do phi Bất tương ưng duyên: Như Bất tương ưng duyên trong phần liên quan 
ịpaticcavãra) về cách ngược (paccanĩya). 

* ... Do phi Vô hữu duyên, do phi Ly duyên. 

2070 . 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 2,... tóm tắt... phi Ly 2. 

Dứt cách ngược 

2071 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 2,... phi Trưởng 2,... phi Quả, phi Tương ưng, phi Vô hữu, 
phi Ly đều có 2. 

Dứt cách thuận, nghịch 

2072 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2,... Bất ly 2. 

Dứt cách nghịch, thuận 

Phần y chỉ (nissaya) như phần ỷ trượng (paccaya) 

Phần hòa họp (sansattha) như phần tương ưng (sampayutta), nên sắp cho rộng. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

2073 . 

Pháp nội phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Nhân duyên: 

- Nhân (hetu) nội phần (ajjhatta) làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm 
sanh (cittasamutthãna) bằng Nhân duyên. 

- Sát-na tục sinh... 



550 


Vị trí - Tam đề - Tam đề nội phần 


2074 . 

Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Nhân duyên: 

Nhân ngoại phần (bahiddhã) làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh 

bằng Nhân duyên. Sát-na tục sinh... 

2075 . 

Pháp nội phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, rồi nhớ lại. Nhớ lại thiện 
đã từng làm chứa để. 

- Xuất thiền... chư Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả, phản khán phiền 
não đã trừ, phản khán phiền não hạn chế, biết rõ phiền não từng sanh. 

- Quán ngộ nhãn nội phần... thân, sắc... xúc, vật. 

- Quán ngộ uẩn nội phần bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, 
do đó khai đoan ái sanh, ưu phát. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ bằng Cảnh duyên, Vô sở hữu xứ 
làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cảnh duyên. 

- ... sắc xứ... xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Cảnh duyên, uẩn nội phần làm 
duyên cho thần thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông luôn khán 
môn bằng Cảnh duyên. 

2076 . 

Pháp nội phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Cảnh duyên: 

- Người khác phản kh án nhãn nội phần,... tóm tắt... vật... quán ngộ uẩn nội phần bằng 
vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái sanh, ưu 
phát. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm nội phần; sắc xứ nội phần làm duyên cho 
nhãn thức ngoại phần; xúc xứ nội phần làm duyên cho thân thức ngoại phần bằng 
Cảnh duyên. 

- Uẩn nội phần làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp 
thông, vị lai thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

2077 . " 

Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Cảnh duyên: 

- Kẻ khác sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới... do đó phản 
khán. Nhớ lại thiện đã từng làm chứa để. xuất thiền... chư Thánh xuất đạo phản 
khán đạo, phản khán quả, phản khán Níp Bàn. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), Đạo, Quả, khán 
môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

- Chư Thánh phản khán phiền não đã trừ, phiền não hạn chế, phiền não từng sanh. 

- Quán ngộ nhãn ngoại phần của người khác... vật... 

- Quán ngộ uẩn ngoại phần bằng vô thường, khổ não... ưu sanh. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm ngoại phần. 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ bằng Cảnh duyên, Vô sở hữu xứ 
làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cảnh duyên. 

- Uẩn ngoại phần làm duyên cho thần thông, tha tâm thông luôn khán môn bằng Cảnh 
duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


551 


2078 . 

Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Cảnh duyên: 

- Chư Thánh phản khán Níp Bàn. Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ 
tịnh (vodanã), đạo, quả luôn khán môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

- ... nhãn ngoại phần... vật... quán ngộ uẩn ngoại phần bằng vô thường... ưu sanh ra. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm ngoại phần. 

- Sắc xứ ngoại phần (bahiddhã) làm duyên cho nhãn thức nội phần; xúc xứ ngoại 
phần làm duyên cho thân thức nội phần. 

- Uẩn ngoại phần làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, vị lai thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

2079 . " 

Pháp nội phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 

Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, nặng 
về đó rồi phản khán. Nặng về thiện đã từng làm chứa để rồi phản khán. Xuất thiền 
nặng về thiền rồi phản kh án. 

- Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán, nặng về quả rồi phản khán. 

- Nhãn nội phần ịajjhatta j... Vật.... 

- Nặng về uẩn nội phần rồi thỏa thích rất hân hoan do nặng đó rồi ái sanh... tà kiến 
phát. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng (adhipati) nội phần làm duyên cho uẩn tương ưng 
và sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

2080 . 

Pháp nội phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Trưởng duyên: 

- Trưởng cảnh như:... nhãn nội phần của người khác... Vật. 

- Nặng về uẩn nội phần rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái sanh, tà kiến 
phát. 

2081 . 

Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh 

và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Người khác sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh 
giới do nặng về đó rồi phản khán. 

- Nặng về thiện đã từng làm chứa để rồi phản khán. 

- Xuất thiền... chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán... Nặng về quả rồi phản 
khán. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), đạo, quả bằng 
Trưởng duyên. 

- ... nhãn ngoại phần... Vật.... Nặng về uẩn ngoại phần rồi thỏa thích rất hân hoan, do 
nặng đó rồi ái sanh, tà kiến phát. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng (adhipati) ngoại phần làm duyên cho uẩn tương 
ưng và sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

2082 . 

Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Trưởng duyên: 

- Trưởng cảnh như: Chư La-hán nặng về Níp Bàn rồi phản kh án. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), đạo, quả bằng 
Trưởng duyên. 



552 


Vị trí - Tam đề - Tam đề nội phần 


- Nhãn ngoại phần... Vật.... Nặng về uẩn ngoại phần rồi thỏa thích rất hân hoan, do 
nặng đó rồi ái sanh, tà kiến phát. 

2083 . 

Pháp nội phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn nội phần sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn nội phần sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

- Tâm thuận tùng (anuloma) làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ). 

- Tâm thuận tùng làm duyên cho dũ tịnh (vodanã)', tâm chuyển tộc (gotrabhũ) làm 
duyên cho đạo, tâm dũ tịnh làm duyên cho đạo, đạo làm duyên cho quả... thuận tùng 
làm duyên cho quả nhập thiền; xuất thiền diệt tâm Phi tuởng phi phi tuởng xứ làm 
duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

2084 . 

Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Vô gián duyên: 

Uẩn ngoại phần sanh truớc truớc đến pháp khác chỉ có bấy nhiêu (purimãpurimà 
bahiddhãti nãnãkaranam tam yeva gamanam). 

2085 . 

* Pháp nội phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Liên tiếp duyên như Vô gián duyên. 

* ... Do Đồng sanh duyên, do Hỗ tưong duyên, do Y chỉ duyên, do Cận y duyên có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nưong đức tin nội phần mạnh có thể bố thí, nguyện giữ ngũ giới, 
thọ trì thanh tịnh giới... thiền sanh... pháp quán sanh... đạo sanh... thông sanh... nhập 
thiền sanh... gầy ngã mạn... chấp tà kiến... 

- Nương giới nội phần... trí, ái, hy vọng, thân lạc, thân khổ, âm dương, vật thực... chỗ 
ở mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh cho đến sát sanh, phá hòa họp Tăng. 

- Nương đức tin nội phần... trí, ái, hy vọng, thân lạc, thân kh ổ... chỗ ở làm duyên cho 
đức tin nội phần, trí, ái, hy vọng, thân lạc, thân khổ, đạo, quả nhập thiền bằng Cận y 
duyên. 

2086 . 

Pháp nội phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Cận y duyên có Cảnh cận y và 
Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin nội phần của người khác mạnh có thể bố thí... gây 
ngã mạn... chấp tà kiến... 

- Nương giới... chỗ ở nội phần của người khác mạnh có thể bố thí... sát sanh, phá hòa 
họp Tăng. 

- Nương đức tin... chỗ ở nội phần mạnh làm duyên cho đức tin, đạo, quả ngoại phần 
bằng Cận y duyên. 

2087 . 

Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô 
gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin ngoại phần... hy vọng, thân lạc... chỗ ở của người 
khác mạnh có thể bố thí... phá hòa họp Tăng. 

- Nương đức tin ngoại phần, chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin ngoại phần, quả nhập 
thiền bằng Cận y duyên. 

2088 . 

Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Cận y duyên có Cảnh cận y và 
Thuần cận y: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


553 


- Thuần cận y như: Nương đức tin ngoại phần... chỗ ở mạnh có thể bố thí... phá hòa 
họp Tăng. 

- Nương đức tin ngoại phần... chỗ ở làm duyên cho đức tin nội phần, quả nhập thiền 
bằng Cận y duyên. 

2089 . 

Pháp nội phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh 
và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh: Quán ngộ nhãn... vật nội phần bằng lối vô thường, khổ não, vô 
ngã... ưu phát sanh. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức; xúc xứ 
làm duyên cho thân thức bằng Tiền sanh duyên. 

- Vật tiền sanh như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức; vật làm duyên cho uẩn nội phần bằng Tiền sanh duyên. 

2090 . . 

Pháp nội phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Tiền sanh duyên: 

- Cảnh tiền sanh: Quán ngộ nhãn... vật nội phần của người khác bằng lối vô thường... 
ưu phát sanh. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ nội phần làm duyên cho nhãn thức 
ngoại phần; xúc xứ làm duyên cho thân thức ngoại phần bằng Tiền sanh duyên. 

2091 . 

Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền 
sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh: Quán ngộ nhãn... vật ngoại phần của người khác bằng lối vô 
thường... thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ ngoại phần làm duyên 
cho nhãn thức ngoại phần; xúc xứ ngoại phần làm duyên cho thân thức ngoại phần. 

- Vật tiền sanh như: nhãn xứ ngoại phần... thân xứ... vật làm duyên cho uẩn ngoại 
phần bằng Tiền sanh duyên. 

2092 . 

Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Tiền sanh duyên: 

Cảnh tiền sanh: Quán ngộ nhãn... vật ngoại phần bằng lối vô thường... ưu sanh. 
Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ ngoại phần làm duyên cho nhãn 
thức nội phần; xúc xứ ngoại phần làm duyên cho thân thức nội phần bằng Tiền sanh 
duyên. 

2093 . 

Chư pháp nội phần và ngoại phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Tiền sanh duyên 
có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

Như: sắc xứ ngoại phần và nhãn xứ nội phần làm duyên cho nhãn thức nội phần 
bằng Tiền sanh duyên. Xúc xứ ngoại phần và thân xứ nội phần làm duyên cho thân 
thức nội phần, sắc xứ ngoại phần và vật nội phần... xúc xứ ngoại phần và vật nội 
phần làm duyên cho uẩn nội phần bằng Tiền sanh duyên. 

2094 . 

Chư pháp nội phần và ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Tiền sanh 
duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Sắc xứ nội phần và nhãn xứ ngoại phần làm duyên cho nhãn thức ngoại phần bằng 
Tiền sanh duyên. 

- Xúc xứ nội phần và thân xứ ngoại phần làm duyên cho thân xứ ngoại phần bằng 
Tiền sanh duyên. 



554 


Vị trí - Tam đề - Tam đề nội phần 


- Sắc xứ nội phần và vật ngoại phần... 

- Xúc xứ nội phần và vật ngoại phần làm duyên cho uẩn ngoại phần bằng Tiền sanh 
duyên. 

2095 . 

Pháp nội phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh như: uẩn nội phần làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh 
duyên. 

2096 . 

Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh như: uẩn ngoại phần làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh 
duyên. 

2097 . 

Pháp nội phần làm duyên cho pháp nội phần bằng cố hưởng duyên: 

- Uẩn nội phần sanh trước trước làm duyên cho uẩn nội phần sanh sau sau bằng cố 
hưởng duyên. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ)-, tâm thuận thứ làm 
duyên cho dũ tịnh (vodanã)-, chuyển tộc làm duyên cho đạo, dũ tịnh làm duyên cho 
đạo bằng Cố hưởng duyên. 

2098 . 

Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng cố hưởng duyên: 

... sanh trước trước nhu nội phần (ajjhatta). 

2099 . 

Pháp nội phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt 
thời: 

- Đồng sanh như: Tư (cetanã) nội phần làm duyên cho uẩn tưong ưng và sắc nương 
tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư nội phần làm duyên cho quả nội phần và sắc tục sinh bằng Nghiệp 
duyên. 

2100. 

Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và 
Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư ngoại phần làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm 
sanh bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư ngoại phần làm duyên cho uẩn quả ngoại phần và sắc tục sinh 
bằng Nghiệp duyên. 

2101. 

Pháp nội phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Quả duyên: Nên sắp đầy đủ như 
phần liên quan (paịicca). 

2102 . 

Pháp nội phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Thực duyên: 

- Uẩn nội phần làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Thực 
duyên. 

- Sát-na tục sinh: Đoàn thực nội phần làm duyên cho thân nội phần bằng Thực duyên. 

2103 . 

Pháp nội phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Thực duyên: 

Đoàn thực nội phần làm duyên cho thân ngoại phần bằng Thực duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


555 


2104 . 

Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Thực duyên: Bình nhựt và tục 
sinh. 

Đoàn thực ngoại phần làm duyên cho thân ngoại phần bằng Thực duyên. 

2105 . 

Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Thực duyên: 

Đoàn thực ngoại phần làm duyên cho thân nội phần bằng Thực duyên. 

2106 . 

Pháp nội phần và ngoại phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Thực duyên: 

Đoàn thực nội phần và đoàn thực ngoại phần làm duyên cho thân nội phần bằng 
Thực duyên. 

2107 . 

Pháp nội phần và ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Thực duyên: 

Đoàn thực nội phần làm duyên cho đoàn thực ngoại phần bằng Thực duyên. 

2108 . 

* Pháp nội phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Quyền duyên: Quyền (ỉndrĩya) nội 
phần và sắc mạng quyền nên phân rộng. 

* ... Bằng Thiền duyên, bằng Đạo duyên, bằng Tương ưng duyên, bằng Bất tương ưng 
duyên có Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh: Nên phân rộng. 

Tất cả câu tam đề, xin trí thức nên phân rộng. 

2109 . 

Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Bất tương ưng duyên có Đồng 
sanh, Tiền sanh và Hậu sanh... tóm tắt... 

2110 . 

Pháp nội phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 
sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn nội phần làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh; 2 
uẩn... Sát-na tục sinh: uẩn làm duyên cho vật, vật làm duyên cho uẩn; 1 đại sung... 
tóm tắt... người Vô tưởng: 1 đại sung làm duyên cho 3 đại sung. 

- Tiền sanh như: Nhãn... vật... nhu Tiền sanh (purejãtu). Vật làm duyên cho uẩn nội 
phần bằng Hiện hữu duyên (Atthipaccayo). 

- Hậu sanh như: uẩn nội phần và đoàn thực nội phần làm duyên cho thân ấy; sắc 
mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh. 

2111 . 

Pháp nội phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Hiện hữu duyên có Tiền sanh và 
Thực: 

Tiền sanh như: Người khác quán ngộ nhãn nội phần... vật bằng lối vô thường... 
thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ nội phần... xúc xứ nội phần làm 
duyên cho thân thức ngoại phần bằng Hiện hữu duyên. Đoàn thực nội phần làm 
duyên cho thân ngoại phần bằng Hiện hữu duyên. 

2112. 

Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, 
Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: Như pháp ngoại phần (bahiddhã) không chi 
khác. 

Tất cả bài đầu đề tam (mãtikã) nên phân rộng. 


2113 . 



556 


Vị trí - Tam đề - Tam đề nội phần 


Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Hiện hữu duyên có Tiền sanh và 
Thực. 

Tiền sanh như: Nhãn ngoại phần... vật... thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 
Sắc xứ ngoại phần... xúc xứ làm duyên cho thân thức nội phần bằng Hiện hữu 
duyên. Đoàn thực ngoại phần làm duyên cho thân nội phần bằng Hiện hữu duyên. 

2114 . 

Pháp nội phần và ngoại phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Hiện hữu duyên có 
Tiền sanh và Thực. 

- Tiền sanh như: sắc xứ ngoại phần và nhãn nội phần làm duyên cho nhãn thức nội 
phần; xúc xứ ngoại phần và thân xứ nội phần làm duyên cho thân thức nội phần 
bằng Hiện hữu duyên. 

- Sắc xứ ngoại phần và vật nội phần... 

- Xúc xứ ngoại phần và vật nội phần làm duyên cho uẩn nội phần bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Thực như: Đoàn thực nội phần và đoàn thực ngoại phần làm duyên cho thân nội 
phần bằng Hiện hữu duyên. 

2115 . . . 

Pháp nội phần và ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Hiện hữu duyên có 
Tiền sanh và Thực. 

- Tiền sanh như: sắc xứ nội phần và nhãn xứ ngoại phần làm duyên cho nhãn thức 
ngoại phần bằng Hiện hữu duyên. 

- Xúc xứ nội phần và thân xứ ngoại phần làm duyên cho thân thức ngoại phần bằng 
Hiện hữu duyên. 

- Sắc xứ nội phần và vật ngoại phần làm duyên cho uẩn ngoại phần bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Xúc xứ nội phần và vật ngoại phần làm duyên cho uẩn ngoại phần bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Thực như: Đoàn thực nội phần và đoàn thực ngoại phần làm duyên cho thân ngoại 
phần bằng Hiện hữu duyên. 

2116 . 

Pháp nội phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Hiện hữu duyên, bằng Ly duyên, 
bằng Bất ly duyên. 

2117 . 

Nhân 2, Cảnh 4, Trưởng 4, Vô gián 2, Liên tiếp 2, Đồng sanh, Hỗ tưcmg, Y chỉ 2, Cận 
y 4, Tiền sanh 6, Hậu sanh, cố Hưởng, Nghiệp, Quả 2, Thực 6, Quyền 2, Thiền, Đạo, 
Tương ưng, Bất tương ưng 2, Hiện hữu 6, Vô hữu 2, Ly 2, Bất ly 6; nên đếm như thế. 

Dứt cách thuận tùng (anuloma) 

2118 . 

Pháp nội phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp 
duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

2119 . 

Pháp nội phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Cảnh duyên, bằng Cận y duyên, 
bằng Tiền sanh duyên, bằng Thực duyên. 

2120. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyến 2 (Cảo bản) 


557 


Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp 
duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

2121. 

Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Cảnh duyên, bằng Cận y duyên, 
bằng Tiền sanh duyên, bằng Thực duyên. 

2122. 

Pháp biết nội phần và pháp ngoại phần làm duyên cho pháp nội phần... có Tiền sanh và 
Thực. 

2123 . 

Pháp nội phần và pháp ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần... có Tiền sanh và 
Thực. 

2124 . 

Phi Nhân 6, phi Cảnh 6, phi Trưởng 6,... tóm tắt... sắp tất cả đều 6; phi Bất tưong ưng 
6, phi Hiện hữu 4, phi Vô hữu 6, phi Ly 6, phi Bất ly 4. Nên đếm như thế. 

Dứt cách ngược (paccanĩya) 

2125 . 

Nhân duyên cho phi Cảnh 2,... phi Trưởng, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Hỗ tưong, 
phi Cận y đều có 2,... tóm tắt... tất cả đều 2, phi Tưong ưng, phi Bất tương ưng, phi Vô 
hữu, phi Ly đều có 2; nên đếm như thế. 

Dứt cách thuận, nghịch 

2126 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4,... Trưởng 4. Nên đếm theo câu thuận tùng, Bất ly 6; nên 
đếm như thế. 

Dứt cách nghịch, thuận 
Het phần vẩn đề (panhãvãra) 

Tam đề nội phần thứ 20 chỉ có bấy nhiêu 


TAM ĐÈ BIẾT CẢNH NỘI PHÀN (ASIHATTATTARAMMANATTIKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

2127 . 

Pháp biết cảnh nội phần liên quan pháp biết cảnh nội phần sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn biết cảnh nội phần ịajihattattãrammana), 2 uẩn...; sát-na tục 
sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn biết cảnh nội phần, 2 uẩn... 

2128 . 

Pháp biết cảnh ngoại liên quan pháp biết cảnh ngoại sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn biết cảnh ngoại, 2 uẩn...; sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn 
biết cảnh ngoại (bahiddhãrammana), 2 uẩn... 

2129 . 

Pháp biết cảnh nội liên quan pháp biết cảnh nội sanh ra do Cảnh duyên... tóm tắt... do 
Bất ly duyên. 

2130 . 

Nhân 2, Cảnh 2,... tóm tắt... tất cả đều 2, Bất ly 2; nên đếm như thế. 




55S 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hiết cảnh nội phần 


Dứt cách thuận (anuỉoma) 

2131 . 

Pháp biết cảnh nội liên quan pháp biết cảnh nội sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn vô nhân biết cảnh nội, 2 uẩn...; sát-na tục sinh vô nhân:... liên 
quan 1 uẩn biết cảnh nội, 2 uẩn...; si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên 
quan uẩn đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật. 

2132 . 

Pháp biết cảnh ngoại liên quan pháp biết cảnh ngoại sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn vô nhân biết cảnh ngoại, 2 uẩn...; sát-na tục sinh vô nhân: Si 
đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi đồng 
sanh phóng dật. 

2133 . 

* Pháp biết cảnh nội liên quan pháp biết cảnh nội sanh ra do phi Trưởng duyên: Như 
Đồng sanh duyên, phần thuận tùng không có chi khác. 

* ... Do phi Tiền sanh duyên: Trong Vô sắc: 3 uẩn biết cảnh nội... Sát-na tục sinh... 

2134 . 

* Pháp biết cảnh ngoại liên quan pháp biết cảnh ngoại sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Trong Vô sắc: 3 uẩn liên quan 1 uẩn biết cảnh ngoại (bahiddhãrammanna). Sát-na 
tục sinh... 

* ... Do phi Hậu sanh duyên; do phi cố hưởng duyên: Như Đồng sanh duyên. 

* ... Do phi Nghiệp duyên: 

Tư biết cảnh nội liên quan uẩn biết cảnh nội. 

2135 . 

Pháp biết cảnh ngoại liên quan pháp biết cảnh ngoại sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) biết cảnh ngoại liên quan uẩn biết cảnh ngoại. 

2136 . 

* ... Liên quan pháp biết cảnh nội... do phi Quả duyên: Không có tục sinh. 

* ... Do phi Thiền duyên: 

1 uẩn biết cảnh nội đồng sanh ngũ thức (pancavinnãna)... 

2137 . 

* ... Liên quan pháp biết cảnh ngoại... do phi Thiền duyên: 

1 uẩn biết cảnh ngoại đồng sanh 5 thức... 

* ... Do phi Đạo duyên: Như phi Nhân duyên không có si. 

* ... Do phi Bất tương ưng duyên: 

Trong Vô sắc: 1 uẩn biết cảnh nội... 

2138 . 

... Liên quan pháp biết cảnh ngoại... do phi Bất tương ưng duyên: 

... 1 uẩn biết cảnh ngoại trong Vô sắc... 

2139 . 

Phi Nhân 2, phi Trưởng 2, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 2, phi cố Hưởng, phi 
Nghiệp, phi Quả, phi Thiền, phi Đạo, phi Bất tương ưng đều có 2; nên đếm như thế. 

Dứt cách ngược (paccanĩya) 

2140 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 2, phi Quả 2, phi Bất tương ưng 2. Nên đếm như thế. 

Dứt cách thuận, nghịch 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


559 


2141 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2,... Vô gián 2, Liên tiếp 2,... tóm tắt... Đạo 2, Bất ly 2; nên 

đếm như thế. 

Dứt cách nghịch, thuận 
Hetphần liên quan ịpaịiccavãra) 

Phần đồng sanh ịsahajãta), phần ỷ trượng ịpaccayavãra). Phần y chỉ 
(nissayavãra), phần hòa họp ịsahsatthavãra), phần tương ưng (sampayuttavãra) như 
phần liên quan ịpaịiccavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

2142 . 

Pháp biết cảnh nội làm duyên cho pháp biết cảnh nội bằng Nhân duyên: 

Nhân biết cảnh nội làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. Sát-na tục 
sinh: Nhân ịhetu) biết cảnh nội làm duyên cho uẩn Tương ưng. 

2143 . , . 

Pháp biết cảnh ngoại làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại bằng Nhân duyên: 

Nhân biết cảnh ngoại... Sát-na tục sinh... 

2144 . 

Pháp biết cảnh nội làm duyên cho pháp biết cảnh nội bằng Cảnh duyên: 

- Phản khán Thức vô biên xứ biết cảnh nội; phản kh án Phi tưởng phi phi tưởng xứ... 
phản khán thiên nhãn nội phần biết cảnh nội; thiên nhĩ... thần thông... túc mạng 
thông, tuỳ nghiệp thông... phản khán vị lai thông. 

- Chư Thánh phản khán phiền não biết cảnh nội đã trừ, phản khán phiền não hạn chế, 
phiền não đã từng sanh. 

- Quán ngộ uẩn nội phần biết cảnh nội bằng lối vô thường... thỏa thích rất hân hoan 
do đó khai đoan ái, ưu biết cảnh nội sanh ra. 

- Uẩn nội phần biết cảnh nội làm duyên cho túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai 
thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

2145 . 

Pháp biết cảnh nội làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại bằng Cảnh duyên: 

- Người khác phản khán Thức vô biên xứ biết cảnh nội... phản khán Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ; người khác phản khán thiên nhãn nội phần biết cảnh nội; thiên nhĩ... thần 
thông... túc mạng thông, tuỳ nghiệp thông ,... phản khán vị lai thông. 

- Quán ngộ uẩn nội phần biết cảnh nội bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã. 

- Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm nội phần biết cảnh nội 

- Uẩn ngoại phần biết cảnh nội làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, vị lai thông luôn khán môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

2146 . " 

Pháp biết cảnh ngoại làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại bằng Cảnh duyên: 

- Người khác phản khán thiên nhãn ngoại phần biết cảnh nội; thiên nhĩ... thần thông, 
tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông... phản khán vị lai thông. 

- Người khác quán ngộ uẩn ngoại phần biết cảnh ngoại bằng lối vô thường, khổ não, 
vô ngã. 

- Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm ngoại phần biết cảnh ngoại. 

- Uẩn ngoại phần biết cảnh ngoại làm duyên cho thần thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, vị lai thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 



560 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hiết cảnh nội phần 


2147 . 

Pháp biết cảnh ngoại làm duyên cho pháp biết cảnh nội bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, rồi nhớ lại; phản khán 
thiện đã từng làm chứa để; xuất thiền phản khán thiền. 

- Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả. phản khán phiền não đã trừ,... 
phiền não hạn chế,... phản khán phiền não đã từng sanh. 

- Phản khán thiên nhãn nội phần biết cảnh ngoại phần,... thiên nhĩ... thần thông... tha 
tâm thông... túc mạng thông... tuỳ nghiệp thông... vị lai thông. 

- Quán ngộ uẩn nội phần biết cảnh ngoại bằng lối vô thường... thỏa thích rất hân hoan 
do đó kh ai đoan ái và ưu biết Nội sanh ra. 

- Uẩn nội phần biết cảnh ngoại làm duyên cho thần thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, vị lai thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

2148 . 

Pháp biết cảnh nội làm duyên cho pháp biết cảnh nội bằng Trưởng duyên có Trưởng 

cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Nặng về Thức vô biên xứ nội phần biết cảnh nội rồi phản khán, 
nặng về Phi tưởng phi phi tưởng xứ rồi phản khán; nặng về thiên nhãn nội phần biết 
cảnh nội rồi phản khán; nặng về thiên nhĩ... thần thông... túc mạng thông,... tùy 
nghiệp thông... Nặng về vị lai thông rồi... 

- Nặng về uẩn nội phần biết cảnh nội rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái... 
tà kiến biết cảnh nội phát sanh. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng biết cảnh nội làm duyên cho uẩn tương ưng bằng 
Trưởng duyên. 

2149 . 

Pháp biết cảnh ngoại làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng biết cảnh ngoại làm duyên cho uẩn tương ưng bằng 
Trưởng duyên. 

2150 . 

Pháp biết cảnh ngoại làm duyên cho pháp biết cảnh nội bằng Trưởng duyên: 

- Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới do 
nặng về đó rồi mới phản khán; phản khán thiện đã từng làm chứa để. Xuất thiền 
phản khán thiền... 

- Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo... Nặng về quả rồi phản khán... Nặng về thiên 
nhãn nội phần biết cảnh ngoại rồi phản khán. Nặng về thiên nhĩ... thần thông... tha 
tâm thông... túc mạng thông... tùy nghiệp thông... Nặng về vị lai thông rồi phản 
khán. 

- Nặng về uẩn nội phần biết cảnh ngoại rồi thỏa thích do nặng đó rồi ái, tà kiến biết 
cảnh nội sanh ra. 

2151 . 

Pháp biết cảnh nội làm duyên cho pháp biết cảnh nội bằng Vô gián duyên: 

Uẩn biết cảnh nội sanh trước trước làm duyên cho uẩn biết cảnh nội sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên. 

2152 . 

Pháp biết cảnh nội làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại bằng Vô gián duyên: 

- Tâm tử biết cảnh nội làm duyên cho tâm sanh (upapatticitta) biết cảnh ngoại bằng 
Vô gián duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


561 


- Tâm hộ kiếp biết cảnh nội làm duyên cho tâm khán (ý) môn biết cảnh ngoại bằng 
Vô gián duyên. 

- Uẩn biết cảnh nội làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) biết cảnh ngoại bằng Vô 
gián duyên. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) biết cảnh nội làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ)', tâm 
thuận thứ làm duyên cho dũ tịnh (vodanã)', thuận thứ làm duyên cho quả nhập thiền; 
xuất thiền diệt tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền bằng 
Vô gián duyên. 

2153 . 

Pháp biết cảnh ngoại làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn biết cảnh ngoại sanh trước trước làm duyên cho uẩn biết cảnh ngoại sanh sau 
sau bằng Vô gián duyên. 

- Tâm thuận thứ biết cảnh ngoại làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ)', tâm thuận thứ 
làm duyên cho dũ tịnh (vodanã)', chuyển tộc (gotrabhũ) làm duyên cho đạo, dũ tịnh 
(vodanã) làm duyên cho đạo; đạo làm duyên cho Quả, quả làm duyên cho quả; 
thuận thứ làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

2154 . 

Pháp biết cảnh ngoại làm duyên cho pháp biết cảnh nội bằng Vô gián duyên: 

- Tâm tử biết cảnh ngoại làm duyên cho tâm sanh (upapatti) biết cảnh nội bằng Vô 
gián duyên. 

- Tâm hộ kiếp (bhavanga) biết cảnh ngoại làm duyên cho tâm khán môn (ãvajjana) 
biết cảnh nội bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn biết cảnh ngoại làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) biết cảnh nội bằng Vô 
gián duyên. 

2155 . 

Pháp biết cảnh nội làm duyên cho pháp biết cảnh nội bằng Liên tiếp duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Hỗ tương duyên, bằng Y chỉ duyên, bằng Cận y duyên: Có Cảnh cận 
y, Vô gián cận y và Thuần cận y; 

Thuần cận y như: Quán vô thường (aniccãnupassanã), quán khố não 
(dukkhãnupassanã), quán vô ngã (anattãnupassanã) biết cảnh nội làm duyên cho quán 
vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh nội bằng Cận y duyên. 

2156 . 

Pháp biết cảnh nội làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại bằng Cận y duyên: Có Vô gián 
cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh nội phần 
làm duyên cho quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh ngoại bằng 
Cận y duyên. 

2157 . 

Pháp biết cảnh ngoại làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại bằng Cận y duyên: Có Vô 
gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh ngoại làm 
duyên cho quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh ngoại bằng Cận y 
duyên. 

2158 . 

Pháp biết cảnh ngoại làm duyên cho pháp biết cảnh nội bằng Cận y duyên: Có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 



562 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hiết cảnh nội phần 


Thuần cận y như: Quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh ngoại làm 
duyên cho quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh nội bằng Cận y 
duyên. 

2159 . 

Pháp biết cảnh nội làm duyên cho pháp biết cảnh nội bằng cố hưởng duyên: 

Uẩn biết cảnh nội sanh trước trước làm duyên cho uẩn biết cảnh nội sanh sau sau 
bằng Cố hưởng duyên. 

2160 . 

Pháp biết cảnh nội làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại bằng cố hưởng duyên: 

Tâm thuận thứ (anuloma) biết cảnh nội làm duyên cho chuyển tộc ịgotrabhũ)\ tâm 
thuận thứ làm duyên cho dũ tịnh (vodanã) bằng cố hưởng duyên. 

2161 . " 

Pháp biết cảnh ngoại làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại bằng cố hưởng duyên: 

Tâm thuận thứ biết cảnh ngoại làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ)', tâm thuận thứ 
làm duyên cho dũ tịnh (vodanã), chuyển tộc làm duyên cho đạo, dũ tịnh làm duyên 
cho đạo bằng cố hưởng duyên. 

2162 . 

Pháp biết cảnh nội làm duyên cho pháp biết cảnh nội bằng Nghiệp duyên có Đồng 
sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư (cetanã) biết cảnh nội làm duyên cho uẩn tương ưng bằng 
Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư biết cảnh nội làm duyên cho uẩn quả biết cảnh nội bằng Nghiệp 
duyên. 

2163 . 

Pháp biết cảnh nội làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại bằng Nghiệp duyên: 

Biệt thời như: Tư biết cảnh nội làm duyên cho uẩn quả biết cảnh ngoại bằng Nghiệp 
duyên. 

2164 . 

Pháp biết cảnh ngoại làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại bằng Nghiệp duyên có Đồng 
sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư biết cảnh ngoại làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nghiệp 
duyên. 

- Biệt thời như: Tư biết cảnh ngoại làm duyên cho uẩn quả biết cảnh ngoại bằng 
Nghiệp duyên. 

2165 . 

Pháp biết cảnh ngoại làm duyên cho pháp biết cảnh nội bằng Nghiệp duyên: 

Biệt thời như: Tư (cetanã) biết cảnh ngoại làm duyên cho uẩn quả biết cảnh nội 
bằng Nghiệp duyên. 

2166 . 

Pháp biết cảnh nội làm duyên cho pháp biết cảnh nội bằng Quả duyên, bằng Thực 
duyên, bằng Quyền duyên, bằng Thiền duyên, bằng Đạo duyên, bằng Tương ưng 
duyên, bằng Hiện hữu duyên, bằng Vô hữu duyên, bằng Ly duyên, bằng Bất ly duyên. 

2167 . 

Nhân 2, Cảnh 4, Trưởng 3, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 2, Hỗ tương 2, Y chỉ 2, 
Cận y 4, Cố hưởng 3, Nghiệp 4, Quả 2,... tóm tắt đều 2, Tương ưng 2, Hiện hữu 2, Vô 
hữu 4, Ly 4, Bất ly 2; nên đếm như thế. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


563 


Hết cách thuận (anuloma) 

2168 . 

Pháp biết cảnh nội làm duyên cho pháp biết cảnh nội bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

2169 . 

Pháp biết cảnh nội làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại bằng Cảnh duyên, bằng Cận y 
duyên, bằng Nghiệp duyên. 

2170 . 

Pháp biết cảnh ngoại làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

2171 . 

Pháp biết cảnh ngoại làm duyên cho pháp biết cảnh nội bằng Cảnh duyên, bằng Cận y 
duyên, bằng Nghiệp duyên. 

2172 . 

Phi Nhân 4, phi Cảnh 4, phi Trưởng 4, phi Vô gián 4,... tóm tắt... tất cả đều 4, phi Tiền 
sanh, phi Hậu sanh, phi cố Hưởng,... tóm tắt... phi Bất tương ưng 4,... tóm tắt... phi 
Bất ly 4; nên đếm như thế. 

Dứt cách nghịch (paccanĩya) 

2173 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 2,... phi Trưởng 2, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Cận y, phi 
Cố Hưởng, phi Nghiệp, phi Vô hữu, phi Ly, tất cả đều 2; nên đếm như thế. 

Dứt cách thuận, nghịch 

2174 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4,... Trưởng 3, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh, Hỗ tương, 
Y chỉ đều 2, Cận y 4, cố hưởng 3, Nghiệp 4, Quả 2... tóm tắt..., Tương ưng 2, Vô hữu 
2, Hiện hữu 4, Vô hữu 2, Ly 4, Bất ly 2; nên đếm như thế. 

Dứt cách nghịch, thuận 
Phần vẩn đề (Panhãvãra) 

Tam đề biết cảnh nội thứ 21 chỉ có bấy nhiêu 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN HỮU ĐỐI CHIÉU (SANIDASSANASAPPATIGHA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

2175 . 

* Pháp vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân 
duyên: 

2 đại sung liên quan 1 đại sung vô kiến hữu đối chiếu (anidassanasappatigha); 1 đại 
sung liên quan 2 đại sung; sắc nưoTig tâm sanh ịcỉttasamuỊthãna), sắc tục sinh thuộc 
y sinh (upãdã) vô kiến hữu đối chiếu liên quan đại sung vô kiến hữu đối chiếu, nhãn 
xứ... vị xứ liên quan xúc xứ. 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân 
duyên: 




564 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hữu đổi chiếu 


Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu 
(anidassanasappatigha) liên quan đại sung vô kiến hữu đối chiếu, sắc xứ liên quan 
xúc xứ. 

* Pháp vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân 
duyên: 

Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến hữu đối chiếu 
(anidassanasappatigha) liên quan đại sung vô kiến hữu đối chiếu; thủy chất, quyền, 
đoàn thực liên quan xúc xứ. 

* Chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô kiến hữu 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh (upãdã) hữu kiến hữu đối chiếu và vô 
kiến vô đối chiếu liên quan đại sung vô kiến hữu đối chiếu; sắc xứ, thủy chất, 
quyền, đoàn thực liên quan xúc xứ. 

* Chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô kiến hữu 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: 

2 đại sung liên quan 1 đại sung vô kiến hữu đối chiếu; 1 đại sung và thủy chất liên 
quan thủy chất và 2 đại sung; sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến 
hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên quan đại sung vô kiến hữu đối chiếu, 
nhãn xứ, vị xứ, thủy chất, quyền, đoàn thực liên quan xúc xứ. 

* Chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô kiến hữu 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến 
hữu đối chiếu liên quan đại sung vô kiến hữu đối chiếu; sắc xứ, nhãn xứ, vị xứ liên 
quan xúc xứ. 

* Chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu, vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên 
quan pháp vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu, vô kiến hữu 
đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên quan đại sung vô kiến hữu đối chiếu; sắc xứ, 
nhãn xứ, vị xứ, thủy chất, quyền, đoàn thực liên quan xúc xứ. 

2176 . 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu sanh... do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc nương tâm sanh vô kiến vô đối chiếu liên quan 1 uẩn vô kiến vô đối 
chiếu, 2 uẩn và sắc nương tâm sanh vô kiến vô đối chiếu liên quan 2 uẩn; sát-na tục 
sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh vô kiến vô đối chiếu liên quan 1 uẩn vô kiến vô đối 
chiếu, 2 uẩn... vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật. 

- Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến vô đối chiếu liên quan thủy 
chất, quyền, đoàn thực liên quan thủy chất. 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu... do Nhân duyên: 

- Sắc nương tâm sanh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan uẩn vô kiến vô đối chiếu. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan uẩn vô kiến vô đối 
chiếu; sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu liên 
quan thủy chất; sắc xứ liên quan thủy chất. 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu... do Nhân duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


565 


- Sắc nương tâm sanh vô kiến hữu đối chiếu liên quan uẩn vô kiến vô đối chiếu. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh vô kiến hữu đối chiếu liên quan uẩn vô kiến vô đối 
chiếu. 

- Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến hữu đối chiếu liên quan thủy 
chất (ãpodhãtu). 

- Nhãn xứ, vị xứ liên quan thủy chất. 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô kiến vô đối 
chiếu... do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc nương tâm sanh hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên 
quan 1 uẩn vô kiến vô đối chiếu, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh hữu kiến hữu đối chiếu, vô kiến vô đối chiếu 
liên quan 1 uẩn vô kiến vô đối chiếu, 2 uẩn... ; 

- Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu, vô kiến vô 
đối chiếu liên quan thủy chất. 

- Sắc xứ, quyền, đoàn thực liên quan thủy chất. 

* Chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô kiến vô đối 
chiếu... do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc nương tâm sanh vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên 
quan 1 uẩn vô kiến vô đối chiếu, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu 
liên quan 1 uẩn vô kiến vô đối chiếu, 2 uẩn... ; 

- Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô 
đối chiếu liên quan thủy chất. 

- Nhãn xứ, vị xứ, quyền, đoàn thực liên quan thủy chất. 

* Chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô kiến vô 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: 

- Sắc nương tâm sanh hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến hữu đối chiếu liên quan uẩn 
vô kiến vô đối chiếu. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến hữu đối chiếu liên 
quan uẩn vô kiến vô đối chiếu. 

- Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến 
hữu đối chiếu liên quan thủy chất. 

- Sắc xứ, nhãn xứ, vị xứ liên quan thủy chất. 

* Chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu, vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên 
quan pháp vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc nương tâm sanh hữu kiến hữu đối chiếu, vô kiến hữu đối chiếu và vô 
kiến vô đối chiếu liên quan 1 uẩn vô kiến vô đối chiếu, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh hữu kiến hữu đối chiếu, vô kiến hữu đối chiếu 
và vô kiến vô đối chiếu liên quan 1 uẩn vô kiến vô đối chiếu, 2 uẩn... 

- Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu, vô kiến hữu 
đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên quan thủy chất. 

- Sắc xứ, nhãn xứ, vị xứ, quyền, đoàn thực liên quan thủy chất. 

2177 . 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu liên quan chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: 



566 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hữu đổi chiếu 


- Sắc nương tâm sanh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan uẩn vô kiến vô đối chiếu và 
đại sung. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan uẩn vô kiến vô 
đối chiếu và đại sung. 

- Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan uẩn 
vô kiến hữu đối chiếu với đại sung và thủy chất. 

- Sắc xứ liên quan xúc xứ và thủy chất. 

* Pháp vô kiến hữu đối chiếu liên quan chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: 

- Sắc nương tâm sanh vô kiến hữu đối chiếu liên quan uẩn vô kiến vô đối chiếu và đại 
sung. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh vô kiến hữu đối chiếu liên quan uẩn vô kiến vô đối 
chiếu và đại sung; 2 đại sung liên quan 1 đại sung vô kiến hữu đối chiếu và thủy 
chất, 1 đại sung liên quan 2 đại sung và thủy chất. 

- Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến hữu đối chiếu liên quan đại 
sung vô kiến hữu đối chiếu và thủy chất. 

- Nhãn xứ, vị xứ liên quan xúc xứ và thủy chất. 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu liên quan chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên: 

- Sắc nương tâm sanh vô kiến vô đối chiếu liên quan uẩn vô kiến vô đối chiếu và đại 
sung. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh vô kiến vô đối chiếu liên quan uẩn vô kiến vô đối chiếu 
và đại sung. 

- Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến vô đối chiếu liên quan đại 
sung vô kiến hữu đối chiếu và thủy chất (apodhãtu). 

- Quyền, đoàn thực liên quan xúc xứ và thủy chất. 

* Chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên quan chư pháp vô kiến 
hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: 

- Sắc nương tâm sanh hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên quan uẩn 
vô kiến vô đối chiếu và đại sung. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên 
quan uẩn vô kiến vô đối chiếu và đại sung. 

- Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô 
đối chiếu liên quan đại sung vô kiến hữu đối chiếu và thủy chất, sắc xứ, quyền, 
đoàn thực liên quan xúc xứ và thủy chất. 

* Chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên quan chư pháp vô kiến 
hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: 

- Sắc nương tâm sanh vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên quan uẩn vô 
kiến vô đối chiếu và đại sung. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên 
quan uẩn vô kiến vô đối chiếu và đại sung. 

- Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô 
đối chiếu liên quan đại sung vô kiến hữu đối chiếu và thủy chất. 

- Nhãn xứ, vị xứ, quyền, đoàn thực liên quan xúc xứ và thủy chất. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


567 


* Chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến hữu đối chiếu liên quan chư pháp vô kiến 
hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: 

- Sắc nương tâm sanh hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến hữu đối chiếu liên quan uẩn 
vô kiến hữu đối chiếu và đại sung. 

- Sát-na tục sinh: sắc nương tâm sanh hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến hữu đối 
chiếu liên quan uẩn vô kiến vô đối chiếu và đại sung. 

- Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến 
hữu đối chiếu liên quan đại sung vô kiến hữu đối chiếu và thủy chất. 

- Sắc xứ, nhãn xứ, vị xứ liên quan xúc xứ và thủy chất (ãpodhatu). 

* Chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu, vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên 
quan chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: 

- Sắc nương tâm sanh hữu kiến hữu đối chiếu, vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô 
đối chiếu liên quan uẩn vô kiến vô đối chiếu và đại sung. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh hữu kiến hữu đối chiếu, vô kiến hữu đối chiếu và vô 
kiến vô đối chiếu liên quan uẩn vô kiến vô đối chiếu và đại sung. 

- Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu, vô kiến hữu 
đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên quan đại sung vô kiến hữu đối chiếu và thủy 
chất. 

- Sắc xứ, nhãn xứ, vị xứ, quyền, đoàn thực liên quan xúc xứ và thủy chất. 

2178 . 

Pháp vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Cảnh duyên: 
3 uẩn liên quan 1 uẩn vô kiến vô đối chiếu, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 
1 uẩn vô kiến vô đối chiếu, 2 uẩn...; uẩn liên quan vật. 

2179 . 

Pháp vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Trưởng 
duyên: 

- 2 đại sung liên quan 1 đại sung vô kiến hữu đối chiếu, 1 đại sung liên quan 2 đại 
sung. 

- Sắc nương tâm sanh thuộc y sinh liên quan đại sung vô kiến hữu đối chiếu. 

- Trong vô kiến hữu đối chiếu căn (mũla) nên sắp rộng 7 câu theo lối này, mà không 
có câu chót. 

2180 . 

Pháp vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Trưởng 
duyên: 

- 3 uẩn và sắc nương tâm sanh vô kiến vô đối chiếu liên quan 1 uẩn vô kiến vô đối 
chiếu, 2 uẩn... 

- Sắc nương tâm sanh vô kiến vô đối chiếu liên quan thủy chất. 

Trong vô kiến vô đối chiếu căn, theo ý này nên phân rộng 7 câu đề mà không có câu 
kết. 

2181 . 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu liên quan chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô 
đối chiếu sanh ra do Trưởng duyên: 

- Sắc nương tâm sanh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan uẩn vô kiến vô đối chiếu và 
đại sung. 

- Sắc nương tâm sanh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan đại sung vô kiến 
vô đối chiếu và thủy chất. 



56S 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hữu đổi chiếu 


Theo ý này, nên phân rộng 7 câu đề. 

2182 . 

Pháp vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Vô gián 
duyên, do Liên tiếp duyên: Nhu Cảnh duyên. 

2183 . 

Pháp vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Đồng 
sanh duyên: 

- 2 đại sung liên quan 1 đại sung vô kiến hữu đối chiếu, 1 đại sung liên quan 2 đại 
sung. 

- Sắc nuơng tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến hữu đối chiếu liên quan đại 
sung vô kiến hữu đối chiếu. 

- Nhãn xứ, vị xứ liên quan xúc xứ; sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm duơng... nguời 
Vô tuởng: 2 đại sung liên quan 1 đại sung. 

Trong vô kiến hữu đối chiếu căn, nên phân rộng 7 câu đề theo ý này. 

2184 . 

Pháp vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Đồng sanh 
duyên: 

- 3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh vô kiến vô đối chiếu liên quan 1 uẩn vô kiến vô đối 
chiếu, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh vô kiến vô đối chiếu liên quan 1 uẩn vô kiến 
vô đối chiếu, 2 uẩn...; vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật. sắc nuơng tâm sanh, sắc 
tục sinh thuộc y sinh vô kiến vô đối chiếu liên quan thủy chất (ãpodhãtu). 

- Quyền, đoàn thực liên quan thủy chất; sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm duơng... 
nguời Vô tuởng: sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến vô đối chiếu liên quan thủy chất. 

Nên phân rộng 7 câu đề theo ý này. 

2185 . 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu liên quan chu pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô 
đối chiếu sanh ra do Đồng sanh duyên: 

- Sắc nuơng tâm sanh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan uẩn vô kiến vô đối chiếu và 
đại sung. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan uẩn vô kiến vô đối 
chiếu và đại sung. 

- Sắc nuơng tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan đại 
sung vô kiến hữu đối chiếu và thủy chất. 

- Xắc xứ liên quan xúc xứ và thủy chất; sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm duơng... 

- Nguời Vô tuởng: sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan đại 
sung vô kiến hữu đối chiếu và thủy chất. 

Nên phân rộng 7 câu đề theo ý này. 

2186 . 

* Pháp vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Hỗ tuơng 
duyên: 

2 uẩn liên quan 1 uẩn vô kiến hữu đối chiếu, 1 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Hỗ tuơng 
duyên: 

Thủy chất liên quan đại sung vô kiến hữu đối chiếu. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


569 


* Chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô kiến hữu 
đối chiếu sanh ra do Hỗ tưong duyên: 

1 đại sung và thủy chất liên quan 1 đại sung vô kiến hữu đối chiếu, 1 đại sung và 
thủy chất liên quan 2 đại sung. 

2187 . 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Hỗ tưong 
duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô kiến vô đối chiếu, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và vật liên quan 1 uẩn vô kiến vô đối chiếu, 2 uẩn...; vật liên 
quan uẩn, uẩn liên quan vật. 

* Pháp vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Hỗ tưong 
duyên: 

Đại sung (mahãbhũtarũpa) vô kiến hữu đối chiếu liên quan thủy chất. 

2188 . . . ! 

Pháp vô kiến hữu đối chiếu liên quan chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô 
đối chiếu sanh ra do Hỗ tương duyên: 

2 uẩn liên quan 1 uẩn vô kiến hữu đối chiếu và thủy chất. 1 đại sung liên quan 2 đại 
sung và thủy chất. 

2189 . 

Pháp vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Y chỉ 
duyên, do Cận y duyên, do Tiền sanh duyên, do cố hưởng duyên, do Nghiệp duyên, 
do Quả duyên, do Thực duyên, do Quyền duyên, do Thiền duyên, do Đạo duyên, do 
Tương ưng duyên, do Bất tương ưng duyên, do Hiện hữu duyên, do Vô hữu duyên, do 
Ly duyên, do Bất ly duyên. 

2190 . 

Nhân 21, Cảnh 1, Trưởng 21, Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 21, Hỗ tương 6, Y chỉ 
21, Cận y 1, Tiền sanh 1, cố hưởng 1, nghiệp 21, Quả, Thực 21, Quyền 21, Thiền, 
Đạo đều 21, Tưong ưng 1, Bất tương ưng 21, Hiện hữu 21, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 21; 
nên đếm nhu thế. 

Dứt cách thuận 

2191 . 

Pháp vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do phi Nhân 
duyên: 

- 2 đại sung liên quan 1 đại sung vô kiến hữu đối chiếu, 1 đại sung liên quan 2 đại 
sung. 

- Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến hữu đối chiếu liên quan đại 
sung vô kiến hữu đối chiếu. 

- Nhãn xứ, vị xứ liên quan xúc xứ; sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... 

- Người Vô tưởng: 2 đại sung liên quan 1 đại sung vô kiến hữu đối chiếu, 2 đại sung 
liên quan 2 đại sung 

Nên sắp rộng vô kiến hữu đối chiếu căn 7 câu đề theo ý này. 

2192 . 

Pháp vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu sanh ra do phi Nhân 
duyên: 

- 3 uẩn và sắc nương tâm sanh vô kiến vô đối chiếu liên quan 1 uẩn vô nhân vô kiến 
vô đối chiếu, 2 uẩn... 



570 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hữu đổi chiếu 


- Sát-na tục sinh vô nhân: 3 uẩn và sắc tục sinh vô kiến vô đối chiếu liên quan 1 uẩn 
vô kiến vô đối chiếu; vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật; sắc nuong tâm sanh, sắc 
tục sinh thuộc y sinh vô kiến vô đối chiếu liên quan thủy chất. 

- quyền, đoàn thực liên quan thủy chất; sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm duong... 

- Nguời Vô tuởng: sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến vô đối chiếu liên quan thủy chất. 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 

Trong vô kiến vô đối chiếu căn nên phân rộng 7 câu đề theo ý này. 

2193 . 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu liên quan chu pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô 
đối chiếu sanh ra do phi Nhân duyên: 

- Sắc nuơng tâm sanh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan uẩn vô nhân vô kiến vô đối 
chiếu và đại sung. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: sắc tục sinh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan uẩn vô kiến 
vô đối chiếu và đại sung. 

- Sắc nuong tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan đại 
sung vô kiến hữu đối chiếu và thủy chất. 

- Sắc xứ liên quan xúc xứ và thủy chất; sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm duơng... 

- Nguời Vô tuởng: sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan đại 
sung vô kiến hữu đối chiếu và thủy chất (ãpodhãtu). 

Trí thức nên sắp rộng 7 câu theo ý này. 

2194 . 

Pháp vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do phi Cảnh 
duyên: 

- 2 đại sung liên quan 1 đại sung vô kiến hữu đối chiếu, 1 đại sung liên quan 2 đại 
sung. 

- Sắc nuong tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến hữu đối chiếu liên quan đại 
sung vô kiến hữu đối chiếu. 

- Nhãn xứ, vị xứ liên quan xúc xứ; sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm duong... 

- Nguời Vô tuởng: 2 đại sung liên quan 1 đại sung vô kiến hữu đối chiếu, 1 đại sung 
liên quan 2 đại sung 

Phần vô kiến hữu đối chiếu 7 câu đề theo ý này. 

2195 . 

Chu pháp vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu sanh ra do phi 
Cảnh duyên: 

- Sắc nuong tâm sanh vô kiến vô đối chiếu liên quan uẩn vô kiến vô đối chiếu. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh vô kiến vô đối chiếu liên quan uẩn vô kiến vô đối 
chiếu; vật liên quan uẩn, sắc nuong tâm sanh, sắc tục sinh vô kiến vô đối chiếu liên 
quan thủy chất. 

- quyền, đoàn thực liên quan thủy chất; sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm duong... 

- Nguời Vô tuởng: sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến vô đối chiếu liên quan thủy chất. 

Trong vô kiến vô đối chiếu căn (mũla) nên sắp rộng 7 đề theo ý này. 

2196 . 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu liên quan chu pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô 
đối chiếu sanh ra do phi Cảnh duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


571 


- Sắc nương tâm sanh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan uẩn vô kiến vô đối chiếu và 
đại sung. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan uẩn vô kiến vô đối 
chiếu và đại sung. 

- Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan đại 
sung vô kiến hữu đối chiếu và thủy chất, sắc xứ liên quan xúc xứ và thủy chất; sắc 
ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... 

- Người Vô tưởng: sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan đại 
sung vô kiến hữu đối chiếu và thủy chất. 

Nên sắp rộng hiệp trợ ịghatanã) 1 câu đề theo ý này. 

2197 . \ . 

* Pháp vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do phi 
Trưởng duyên: Cũng như Đồng sanh duyên (Sahajãtapaccayo). 

* ... Do phi Vô gián duyên, do phi Liên tiếp duyên, do phi Hỗ tương duyên: 

- Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến hữu đối chiếu liên quan đại 
sung vô kiến hữu đối chiếu. 

- Nhãn xứ, vị xứ liên quan xúc xứ; sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... 

- Người Vô tưởng: sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến vô đối chiếu liên quan đại sung. 

Nên phân rộng 21 câu đề theo ý này. 

* ... Do phi Cận y duyên, do phi Tiền sanh duyên, do phi Hậu sanh duyên, do phi cố 
hưởng duyên. 

* ... Do phi Nghiệp duyên: 

Sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương..., 2 đại sung liên quan 1 đại sung vô kiến 
hữu đối chiếu, 1 đại sung liên quan 2 đại sung; sắc y sinh vô kiến hữu đối chiếu liên 
quan sắc đại sung vô kiến hữu đối chiếu. 

Nên chia Nghiệp duyên 21 câu đề thành ra phi Nghiệp. 

* ... Do phi Quả duyên: 

Dù tục sinh (patisandhi) hay sắc tục sinh (katattãrũpa) chỉ không nên sắp trong Ngũ 
uẩn hữu (pancavokãrabhãva). 

* ... Do phi Thực duyên: 

Sắc ngoại... sắc âm dương... người Vô tưởng... Phân rộng 21 câu đề theo ý này. 

* ... Do phi Quyền duyên: 

Sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương..., 1 đại sung vô kiến hữu đối chiếu... 
người Vô tưởng: sắc mạng quyền liên quan đại sung,... tóm tắt... 

Tất cả câu đề nên phân rộng. 

* ... Do phi Thiền duyên: 

Sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng: 1 đại sung,... tóm tắt... 
Phân rộng 7 câu đề. 

2198 . 

Pháp vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu sanh ra do phi Thiền 
duyên: 



572 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hữu đổi chiếu 


- 3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh ngũ thức (vinnãna),... 2 uẩn... sắc ngoại... sắc vật 
thực... sắc âm duong... 

- Nguời Vô tuởng: sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến vô đối chiếu liên quan thủy chất. 
Nên sắp rộng 7 câu đề nhu thế. 

2199 . 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu liên quan chu pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô 
đối chiếu sanh ra do phi Thiền duyên: 

Sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm duơng... nguời Vô tuởng: sắc tục sinh thuộc y 
sinh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan đại sung vô kiến hữu đối chiếu và thủy chất. 
Nên phân rộng 7 câu đề nhu thế. 

* ... Do phi Đạo duyên: Nên phân rộng đầy đủ nhu phi Nhân duyên, không có si. 

* ... Do phi Tuong ung duyên, do phi Bất tuong ung duyên: Nên sắp đầy đủ. 

* ... Do phi Vô hữu duyên, do phi Ly duyên. 

2200 . 

Phi Nhân 21, phi Cảnh 21, phi Truởng 21,... tóm tắt... tất cả đều 21, phi Vô hữu 21, phi 
Ly 21; nên đếm nhu thế. 

Dứt cách ngược (paccanĩya) 

2201. 

Nhân duyên có phi Cảnh 21, phi Truởng 21,... tóm tắt... phi Quả 21, phi Tuong ung 
21, phi Bất tuong ung 21, phi Vô hữu 21, phi Ly 21; nên đếm nhu thế. 

Dứt cách thuận, nghịch 

2202. 

Phi Nhân duyên có Cảnh l,--- Vô gián 1, liên tiếpl, Đồng sanh 21,... tóm tắt... Thiền 
21, Đạo 21, Tuong ung 1, Bất tuong ung 21, Hiện hữu 21, vô Hữ 1, Ly 1, Bất ly 21; 
nên đếm nhu thế. 

Dứt cách nghịch, thuận 
Hetphần liên quan ịpaịiccavãra) 

Phần đồng sanh (sahajàta), phần ỷ truợng (paccaya), phần y chỉ (nissaya) nhu phần 
liên quan ịpaịiccavãra). 

Phần hòa họp (saúsattha), phần tuong ung ịsampayutta) chỉ nên sắp trong Vô sắc. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãm) 

2203 . 

Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Nhân duyên: 

- Nhân (hetu) vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc nuong tâm 
sanh vô kiến vô đối chiếu bằng Nhân duyên. 

- Sát-na tục sinh: Nhân (hetu) vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho uẩn tuơng ung và 
sắc tục sinh vô kiến vô đối chiếu bằng Nhân duyên. 

2204 . 

Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu kiến hữu đối chiếu bằng Nhân 
duyên: 

- Nhân ịhetu) vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho sắc nuong tâm sanh hữu kiến hữu 
đối chiếu bằng Nhân duyên. 

- Sát-na tục sinh:... trong phần vô kiến vô đối chiếu sắp rộng 7 câu đề do ý này. 

2205 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


573 


Pháp hữu kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Cảnh 
duyên: 

- Quán ngộ sắc bằng lối vô thuờng, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó 
khai đoan ái sanh, tà kiến phát; hoài nghi, phóng dật... uu sanh ra. Thiên nhãn thấy 
sắc; sắc xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Cảnh duyên. 

- Uẩn hữu kiến hữu đối chiếu làm duyên cho thần thông, túc mạng thông, vị lai thông 
luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

2206 . 

Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Cảnh 
duyên: 

- Quán ngộ nhãn... thân, thinh, khí,... vị bằng lối vô thuờng,... uu phát sanh. 

- Thiên nhĩ nghe tiếng; thinh xứ làm duyên cho nhĩ thức, xúc xứ làm duyên cho thân 
thức, uẩn vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho thần thông, túc mạng thông, vị lai 
thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

2207 . 

Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, rồi phản khán. Nhớ thiện 
đã từng làm chứa để. 

- Thiền... chu Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả, phản khán Níp Bàn. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc ịgotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), đạo, quả luôn 
khán môn bằng Cảnh duyên. 

- Chu Thánh phản khán phiền não đã trừ, phản khán phiền não hạn chế, phản khán 
phiền não đã từng sanh. 

- Vật,... nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, thủy chất, đoàn thực... 

- Quán ngộ uẩn vô kiến vô đối chiếu bằng lối vô thuờng... uu sanh. 

- Tha tâm thông rõ lòng nguời tề toàn tâm vô kiến vô đối chiếu. Không vô biên xứ 
làm duyên cho Thức vô biên xứ bằng Cảnh duyên; Vô sở hữu xứ làm duyên cho Phi 
tuởng phi phi tuởng xứ; uẩn vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho thần thông, tha tâm 
thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông luôn khán môn bằng Cảnh 
duyên. 

2208 . 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Truởng 
duyên: 

Truởng cảnh nhu: Nặng về sắc rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái sanh, tà 
kiến phát. 

2209 . 

Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Truởng 
duyên: 

- Truởng cảnh nhu: Nặng về nhãn... thân, thinh, khí... Nặng về xúc rồi thỏa thích rất 
hân hoan, do nặng đó rồi ái sanh, tà kiến phát. 

2210 . , , 

Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Truởng 
duyên có Truởng cảnh và Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Sau khi bố thí... Nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới... 
Nặng về đó rồi phản kh án. 

- Xuất thiền... chu Thánh xuất đạo... xuất quả, nặng về quả rồi phản khán, nặng về 
Níp Bàn rồi phản khán. 



574 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hữu đổi chiếu 


- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), đạo, quả bằng 
Trưởng duyên. 

- Nặng về vật,... nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, thủy chất, đoàn thực... Nặng về 
uẩn vô kiến vô đối chiếu rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái sanh, tà kiến 
phát. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho uẩn tương ưng 
và sắc nương tâm sanh vô kiến vô đối chiếu bằng Trưởng duyên. 

2211. 

Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu kiến hữu đối chiếu bằng Trưởng 
duyên: 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh vô kiến hữu đối chiếu bằng Trưởng duyên. 

- Trưởng vô kiến vô đối chiếu căn nên sắp rộng 7 câu đề, Trưởng (adhipati) sắc yếu 
hiệp (sanhaga) có 3 cách. 

2212. 

Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Vô gián 
duyên: 

- Uẩn vô kiến vô đối chiếu sanh trước truớc làm duyên cho uẩn vô kiến vô đối chiếu 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), tâm thuận thứ làm 
duyên cho dũ tịnh (vodanã), chuyển tộc làm duyên cho đạo, dũ tịnh làm duyên cho 
đạo; đạo làm duyên cho Quả, quả làm duyên cho quả, thuận thứ làm duyên cho quả 
nhập thiền. 

- Xuất thiền diệt, tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền bằng 
Vô gián duyên. 

2213 . 

Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Liên tiếp 
duyên: Như Vô gián duyên. 

2214 . 

* Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến hữu đối chiếu bằng Đồng 
sanh duyên: 

Nên sắp rành như phần liên quan ịpaticcavãra). 

* ... Bằng Hỗ tương duyên: Như Hỗ tương duyên về phần liên quan ịpatỉccavãra). 

* ... Bằng Y chỉ duyên: Như phần liên quan. 

2215 . 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Cận y 
duyên: Có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Hy vọng tài sản nhan sắc có thể bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ 
trì thanh tịnh giới. 

- Tài sản nhan sắc làm duyên cho đức tin, trí, ái, hy vọng, thân lạc, thân khổ, đạo, quả 
nhập thiền bằng Cận y duyên. 

2216 . 

Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Cận y 
duyên: Có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Hy vọng tài sản nhãn... tài sản thân... tài sản thinh... hy vọng tài 
sản xúc có thể bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


575 


- Nương âm dương... chỗ ở mạnh có thể bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh 
giới, thiền phát sanh, pháp quán phát sanh... đạo... thông... nhập thiền đến đổi sát 
sanh, phá hòa họp Tăng. 

- Hy vọng tài sản nhãn... tài sản xúc, âm dương... chỗ ở làm duyên cho đức tin, trí, ái, 
vọng dục, thân lạc, thân khổ, đạo và quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

2217 . 

Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến hữu đối chiếu bằng Cận y 
duyên: Có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì 
thanh tịnh giới... Thiền phát sanh, nhập thiền phát sanh đặng... gầy ngã mạn, chấp tà 
kiến. 

- Nương trì giới mạnh... trí, ái, hy vọng, thân lạc, thân khổ, nương thực phẩm mạnh 
có thể bố thí, phá hòa họp Tăng. 

- Nương uẩn vô kiến vô đối chiếu mạnh... đức tin, trí, ái, hy vọng, thân lạc, thân 
khổ,... thực phẩm làm duyên cho đức tin, trí... tóm tắt... Đạo, quả nhập thiền bằng 
Cận y duyên. 

2218 . 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Tiền sanh 
duyên: 

- Cảnh tiền sanh như: Thiên nhãn... sắc xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Tiền sanh 
duyên. 

2219 . 

Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Tiền sanh 
duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... thân... Thinh... xúc... bằng vô thường... ưu 
phát sanh. Thiên nhĩ nghe tiếng, thinh xứ làm duyên cho nhĩ thức... xúc xứ làm 
duyên cho thân thức bằng Tiền sanh duyên. 

- Vật tiền sanh như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức bằng Tiền sanh duyên. 

2220. 

Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Tiền sanh 
duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ vật... nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, thủy chất, 
đoàn thực... ưu phát sanh. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn vô kiến vô đối chiếu bằng Tiền sanh 
duyên. 

2221. 

Chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến 
vô đối chiếu bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

Sắc xứ và vật làm duyên cho uẩn vô kiến vô đối chiếu bằng Tiền sanh duyên. 

2222. 

Chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến 
vô đối chiếu bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

Nhãn xứ và vật... xúc xứ và vật làm duyên cho uẩn vô kiến vô đối chiếu bằng Tiền 
sanh duyên. 

2223 . 



576 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hữu đổi chiếu 


Chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô 
kiến vô đối chiếu bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

Sắc xứ và nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Tiền sanh duyên. 

2224. 

Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Hậu sanh 
duyên: 

Hậu sanh như: uẩn vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho thân vô kiến vô đối chiếu 
ấy sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 

2225. 

Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu kiến hữu đối chiếu bằng Hậu sanh 
duyên: 

Hậu sanh như: uẩn vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho thân hữu kiến hữu đối chiếu 
ấy sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 

Nên phân rộng sắc yếu hiệp thứ 3 trong 7 câu đề nhu thế. 

2226. 

Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng cố hưởng 
duyên: 

- Uẩn vô kiến vô đối chiếu sanh trước trước làm duyên cho uẩn vô kiến vô đối chiếu 
sanh sau sau bằng cố hưởng duyên. 

- Thuận thứ làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), thuận thứ làm duyên cho dũ tịnh 
(vodanã), chuyển tộc làm duyên cho đạo, dũ tịnh làm duyên cho đạo bằng cố 
hưởng duyên. 

2227. 

Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Nghiệp 
duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư (cetanã) vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho uẩn tương ưng và 
sắc nương tâm sanh vô kiến vô đối chiếu bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh vô 
kiến vô đối chiếu bằng Nghiệp duyên. 

2228. 

Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu kiến hữu đối chiếu bằng Nghiệp 
duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư (cetanã) vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh hữu kiến hữu đối chiếu bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho sắc tục sinh hữu kiến hữu 
đối chiếu bằng Nghiệp duyên. 

Nên phân rộng Đồng sanh (Sahạịãta) Biệt thời (Nãnãkhanika) 7 câu đề, sắp yếu 
hiệp (sangaha) có 3 cách theo như ý này. 

2229. 

Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Quả duyên: 

1 uẩn quả vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh vô kiến 
vô đối chiếu bằng Quả duyên; 2 uẩn... Sát-na tục sinh: 1 uẩn vô kiến vô đối chiếu làm 
duyên cho 3 uẩn và sắc tục sinh vô kiến vô đối chiếu bằng Quả duyên, uẩn làm duyên 
cho vật bằng Quả duyên. 

2230. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


577 


Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu kiến hữu đối chiếu bằng Quả 
duyên: 

- Uẩn quả vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh hữu kiến hữu đối 
chiếu bằng Quả duyên. 

- Sát-na tục sinh: uẩn vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho sắc tục sinh hữu kiến hữu 
đối chiếu bằng Quả duyên. 

Nên sắp rộng bình nhựt ịpavatti) và tục sinh (patisadhi) có 7 câu đề nhu thế. 

2231 . 

Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Thực duyên: 

- Thực (ãhãra) vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc nuơng 
tâm sanh vô kiến vô đối chiếu bằng Thực duyên. 

- Sát-na tục sinh: Thực vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc 
tục sinh vô kiến vô đối chiếu bằng Thực duyên. 

- Đoàn thực làm duyên cho thân vô kiến vô đối chiếu ấy bằng Thực duyên. 

2232 . 

Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu kiến hữu đối chiếu bằng Thực 
duyên: 

- Thực (ãhãra) vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh hữu kiến hữu 
đối chiếu bằng Thực duyên. 

- Sát-na tục sinh: Thực vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho sắc tục sinh hữu kiến hữu 
đối chiếu bằng Thực duyên. 

- Đoàn thực làm duyên cho thân hữu kiến hữu đối chiếu ấy bằng Thực duyên. 

Nên sắp rộng bình nhựt (pavatti) và tục sinh (paịisadhỉ) nhu thế; nên sắp đoàn thực 
(kabalinkãrahãra) cả 7 câu. 

2233 . 

Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Quyền 
duyên: 

Nhãn quyền làm duyên cho nhãn thức, thân quyền làm duyên cho thân thức bằng 
Quyền duyên. 

2234 . , , , 

Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Quyền 
duyên: 

- Quyền (indrĩya) vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc nuơng 
tâm sanh vô kiến vô đối chiếu bằng Cận y duyên. 

- Sát-na tục sinh: Quyền vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc 
tục sinh vô kiến vô đối chiếu bằng Quyền duyên. 

- Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh vô kiến vô đối chiếu bằng Quyền 
duyên. 

2235 . 

Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu kiến hữu đối chiếu bằng Quyền 
duyên: 

- Quyền vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho sắc nuơng tâm sanh hữu kiến hữu đối 
chiếu bằng Quyền duyên. 

- Sát-na tục sinh: Quyền vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho sắc tục sinh hữu kiến 
hữu đối chiếu bằng Quyền duyên. 



57S 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hữu đổi chiếu 


- Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh hữu kiến hữu đối chiếu bằng Quyền 
duyên. 

Sắp rộng bình nhựt (pavatti) tục sinh (patisadhi) 1 câu đề nhu thế và sắc mạng 
quyền nơi câu chót hết. 

2236 . 

Chu pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến 
vô đối chiếu bằng Quyền duyên: 

Nhãn quyền và nhãn thức làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức bằng Quyền 
duyên, tóm tắt... thân quyền và thân thức làm duyên cho uẩn đồng sanh thân thức 
bằng Quyền duyên. 

2237 . 

Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Thiền duyên, 
Đạo duyên, bằng Tuơng ung duyên: 

1 uẩn vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho 3 uẩn bằng Tuong ung duyên, 2 uẩn... 
Sát-na tục sinh... 

2238 . 

Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Bất tuong 
ung duyên: 

Tiền sanh nhu: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức 
bằng Bất tuơng ung duyên. 

2239 . 

Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Bất tuong 
ung duyên có Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh nhu: uẩn vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho sắc nuong tâm sanh vô 
kiến vô đối chiếu bằng Bất tuong ung duyên. 

- Sát-na tục sinh: uẩn vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho sắc nuong tâm sanh vô 
kiến vô đối chiếu bằng Bất tuong ung duyên; uẩn làm duyên cho vật bằng Bất 
tuong ung duyên, vật làm duyên cho uẩn bằng Bất tuơng ung duyên. 

- Tiền sanh nhu: Vật làm duyên cho uẩn vô kiến vô đối chiếu bằng Bất tuong ung 
duyên. 

- Hậu sanh nhu: uẩn vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho thân vô kiến vô đối chiếu 
ấy sanh truớc bằng Bất tuơng ung duyên. 

2240 . 

Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu kiến hữu đối chiếu bằng Bất tuơng 
ung duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh nhu: uẩn vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho sắc nuong tâm sanh hữu 
kiến hữu đối chiếu bằng Bất tuơng ung duyên. 

- Sát-na tục sinh: uẩn vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho sắc tục sinh hữu kiến hữu 
đối chiếu bằng Bất tuong ung duyên. 

- Hậu sanh nhu: uẩn vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho thân hữu kiến hữu đối chiếu 
ấy sanh truớc bằng Bất tuơng ung duyên. 

Ngoài ra 5 câu đề, nên sắp rộng Đồng sanh (Sahạịãta) và Biệt thời (Nãnãkhanika). 

2241 . 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp hữu kiến hữu đối chiếu bằng Hiện 
hữu duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


579 


Tiền sanh như: Quán ngộ sắc vô thường... ưu sanh; thiên nhãn thấy sắc; sắc xứ làm 
duyên cho nhãn thức bằng Hiện hữu duyên. 

2242 . 

Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến hữu đối chiếu bằng Hiện hữu 
duyên: 

- 1 đại sung vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho 2 đại sung bằng Hiện hữu duyên; 2 
đại sung làm duyên cho 1 đại sung bằng Hiện hữu duyên; đại sung vô kiến hữu đối 
chiếu làm duyên cho sắc nưong tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến hữu đối 
chiếu bằng Hiện hữu duyên; sắc xứ làm duyên cho nhãn xứ... vị xứ bằng Hiện hữu 
duyên;... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dưong...; 1 đại sung làm duyên cho 2 đại 
sung bằng Hiện hữu duyên; 2 đại sung làm duyên cho 1 đại sung, đại sung thuộc âm 
dương làm duyên cho sắc y sinh (upãhãrũpa) vô kiến hữu đối chiếu bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Người Vô tưởng: 1 đại sung vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho 2 đại sung bằng 
Hiện hữu duyên; 2 đại sung... 

2243 . 

Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp hữu kiến hữu đối chiếu bằng Hiện 
hữu duyên: Như Y chỉ duyên (Nissaỵapaccaỵo) phần liên quan (paticcavãra). 

2244 . ^ ^ ^ . 

Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Hiện hữu 
duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Đại sung vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho sắc nương tâm sanh, 
sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến vô đối chiếu bằng Hiện hữu duyên. 

- Nên sắp luôn đến người Vô tưởng. 

- Tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... thân... Thinh, xúc... bằng lối vô thường... ưu phát 
sanh, nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Hiện 
hữu duyên. 

Ngoài ra 4 câu đề nên sắp rộng như Đồng sanh duyên (Sahạịãtapaccayo) trong 
phần liên quan không chi khác. 

2245 . 

Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Hiện hữu 
duyên có Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

+ Đồng sanh như: 1 uẩn vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm 
sanh vô kiến vô đối chiếu bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh: Thủy chất làm duyên cho sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc 
y sinh vô kiến vô đối chiếu, thủy chất làm duyên cho Quyền và đoàn thực bằng 
Hiện hữu duyên, sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... 

- Người Vô tưởng: Thủy chất làm duyên cho sắc tục sinh vô kiến vô đối chiếu. 

+ Tiền sanh như: Quán ngộ vật... nam quyền, nữ quyền, mạng quyền, thủy chất,... 
Đoàn thực bằng lối vô thường... ưu phát sanh. Vật làm duyên cho uẩn vô kiến vô 
đối chiếu bằng Hiện hữu duyên. 

+ Hậu sanh như: uẩn vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho thân vô kiến vô đối chiếu 
sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 



580 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hữu đổi chiếu 


Đoàn thực làm duyên cho thân vô kiến vô đối chiếu ấy bằng Hiện hữu duyên. 
Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh vô kiến vô đối chiếu bằng Hiện hữu 
duyên. 

6 câu ngoài ra như thế nên sắp rộng Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền. 

2246 . ^ ' 

Chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến 
vô đối chiếu bằng Hiện hữu duyên: 

Tiền sanh như: sắc xứ và vật làm duyên cho uẩn vô kiến vô đối chiếu bằng Hiện 
hữu duyên. 

2247 . 

Chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu kiến 
hữu đối chiếu bằng Hiện hữu duyên: 

- Uẩn vô kiến vô đối chiếu và đại sung làm duyên cho sắc nưong tâm sanh hữu kiến 
hữu đối chiếu bằng Hiện hữu duyên. 

- Sát-na tục sinh:... tóm tắt... nên sắp người Vô tưởng. 

2248 . 

Chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến 
hữu đối chiếu... tóm tắt... 

2249 . 

Chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến 
vô đối chiếu bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn vô kiến vô đối chiếu và đại sung làm duyên cho sắc nưong tâm 
sanh vô kiến vô đối chiếu. 

- Sắp luôn người Vô tưởng. 

- Tiền sanh như: nhãn xứ và vật... xúc xứ và vật làm duyên cho uẩn vô kiến vô đối 
chiếu bằng Hiện hữu duyên. 

Những câu đề ngoài ra nên sắp rộng. 

2250 . 

Chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô 
kiến vô đối chiếu bằng Hiện hữu duyên: 

Tiền sanh như: sắc xứ và nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Hiện hữu duyên. 

2251 . 

* Chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu, vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm 
duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền 
sanh: 

Sắc xứ, nhãn xứ và nhãn thức làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức bằng Hiện 
hữu duyên. 

* ... Do Vô hữu duyên và Ly duyên như Vô gián duyên. Bất ly duyên như Hiện hữu 
duyên (Atthipaccayo). 

2252 . 

Nhân 7, Cảnh 3, Trưởng 9, Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 21, Hỗ tương 6, Y chỉ 
21, Cận y 3, Tiền sanh 6, Hậu sanh 7, cố hưởng 1, Nghiệp 7, Quả 7, Thực 7, Quyền 9, 
Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 1, Bất tương ưng 8, Hiện hữu 25, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 
25. 


2253 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


581 


Nhân duyên có Trưởng 7,... đồng sanh 7, Hỗ tương 1, Y chỉ 7, Quả 7, Quyền 7, Đạo 7, 
Tương ưng 1, Bất tương ưng 7, Hiện hữu 7, Bất ly 7. 

2254 . 

* Nhân, Đồng sanh Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly 7. 

* Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương,Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly 1. 

* Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly đều 1. 

* Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly đều 7. 

* Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly đều 7. 

* Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương,Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly đều 1. 

* Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly đều 1. 

* Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly đều 7. 

* Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly đều 1. 

Nên tính đếm tất cả như thế. 

Dứt cách thuận (anuloma) 

2255 . 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Cảnh 
duyên: bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

2256 . 

* Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến hữu đối chiếu bằng Đồng 
sanh duyên. 

* Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp hữu kiến hữu đối chiếu bằng Đồng 
sanh duyên. 

* Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu và vô 
kiến vô đối chiếu bằng Đồng sanh duyên. 

* Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến 
vô đối chiếu bằng Đồng sanh duyên. 

* Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu và vô 
kiến hữu đối chiếu bằng Đồng sanh duyên. 

* Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu, vô kiến 
hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu bằng Đồng sanh duyên. 

2257 . 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh 
duyên, bằng Nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu kiến hữu đối chiếu bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền 
duyên. 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến hữu đối chiếu bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền 
duyên. 



582 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hữu đổi chiếu 


* Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho chu pháp hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến 
vô đối chiếu bằng Đồng sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, bằng 
Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho chu pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến 
vô đối chiếu bằng Đồng sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, bằng 
Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho chu pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến 
vô đối chiếu bằng Đồng sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng 
Quyền duyên. 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho chu pháp hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến 
hữu đối chiếu bằng Đồng sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, bằng 
Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho chu pháp hữu kiến hữu đối chiếu, vô kiến 
hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu bằng Đồng sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, 
bằng Nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

2258 . 

Chu pháp hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến 
vô đối chiếu... 

Tiền sanh (Purejãta)... 

2259 . 

* Chu pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu kiến 
hữu đối chiếu bằng Đồng sanh duyên. 

* Chu pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến 
hữu đối chiếu bằng Đồng sanh duyên. 

* Chu pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến 
vô đối chiếu... có Đồng sanh và Tiền sanh. 

* Chu pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho chu pháp hữu 
kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu bằng Đồng sanh duyên. 

* Chu pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho chu pháp vô 
kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu bằng Đồng sanh duyên. 

* Chu pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu kiến 
hữu đối chiếu và vô kiến hữu đối chiếu bằng Đồng sanh duyên. 

* Chu pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho chu pháp hữu 
kiến hữu đối chiếu, vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu bằng Đồng sanh 
duyên. 

2260 . 

Chu pháp hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô 
kiến vô đối chiếu... 

Tiền sanh (Purejãta)... 

2261 . 

Chu pháp hữu kiến hữu đối chiếu, vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm 
duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Đồng sanh duyên, bằng Tiền sanh duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthana) - Quyên 2 (Cảo bản) 


583 


2262. 

Phi Nhân 25, phi Cảnh 22, phi Trưởng 25, phi Vô gián 25, phi Liên tiếp 25, phi Đồng 
sanh 12, phi Hỗ tương 24, phi Y chỉ 9, phi Cận y 25, phi Tiền sanh 22, phi Hậu sanh 
25, phi Cố hưởng 25, phi Nghiệp 25, phi Quả 24, phi Thực 25, phi Quyền 23, phi 
Thiền 25, phi Đạo 25, phi Tương ưng 24, phi Bất tương ưng 22, phi Hiện hữu 9, phi 
Vô hữu 25, phi Ly 25, phi Bất ly 9. 

2263. 

Phi Nhân duyên có phi Cảnh 22,... cố giải như chánh văn Pãlĩ ban đầu,... phi Bất ly 9. 

2264. 

Phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Trưởng 22,... phi Vô gián 22, phi Liên tiếp 22, 
phi Đồng sanh 9, phi Hỗ tương 22, phi Y chỉ 9, phi Cận y 21, phi Tiền sanh 22, phi 
Hậu sanh 22,... tóm tắt... phi Tương ưng 22, phi Bất tương ưng 22, phi Hiện hữu 9, phi 
Vô hữu 22, phi Ly 22, phi Bất ly 9. Nên sắp như thế. 

Dứt cách ngược (paccanĩya) 

2265. 

Nhân duyên có phi Cảnh 7,... phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ 
tương 7, phi Cận y 7, phi Hậu sanh 7,... tóm tắt... tất cả đều 7, phi Tương ưng 7, phi 
Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

2266. y 

Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Cảnh 7,... phi Vô gián 7, phi Liên 
tiếp 7, phi Hỗ tương 7, dù đây cũng tóm tắt; phi Tương ưng 7, phi Bất tương ưng 1, 
phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

2267. 

Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Cảnh 1, tất cả đều 1,... phi 
Ly 1. Nên đếm như thế. 

Dứt cách thuận, nghịch 

2268. 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3,... Trưởng 9, Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 21, Hỗ 
tương 6, Y chỉ 21, Cận y 3, Tiền sanh 6, Hậu sanh 7, cố hưởng 1, Nghiệp 7, Quả 7, 
Thực 7, Quyền 9, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 1, Bất tương ưng 8, Hiện hữu 25, Vô 
hữu 1, Ly 1, Bất ly 25; nên sắp như thế. 

Dứt cách thuận, nghịch 
Het phần vẩn đề (panhãvãra) 

Tam đề hữu kiến hữu đối chiếu thứ 22 chỉ có bấy nhiêu. 

Tam tịch điều thuận thứ (anulomatikapatthãna) chót hết chỉ có bấy nhiêu. 

Hết bộ Vị Trí - quyển 2 


Hồi hướng và chia phước đến Tứ Đại Thiên Vương và tất cả chúng sanh, nhất là các vị 
Chư thiên có oai lực hộ trì Tạng Diệu Pháp đặng thạnh hành. 

Quyển Vị Trí ịPatthãna) thứ hai, khởi dịch tại chùa siêu Lý Sài Gòn ở số 241-B/44/37 
Triệu Thị, Quận 6. 

- Ke từ ngày 01-06-1976 nhằm ngày 04-05-2520 lúc 8g00. Hoàn mãn ngày 02-07-1976 
nhằm 06-06-2520 lúc 05g00. 



584 


Vị trí - Tam đề - Tam đề hữu đổi chiếu 


- Kiếp lại và đánh máy kể từ ngày 19-06-1976 nh ằm ngày 22-05-2520. Hoàn tất kể từ ngày 
16-08-1976 nhằm ngày 21-07-2520 Iúcl7g30. 


Sài Gòn-Việt Nam 



BỌ VỊ TRI 

(PATTHÃNA) 

QUYỂN THỨ NHẤT VÀ HAI 


Việt dịch: Sư cả Tịnh Sự 

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
Phường Yên Hòa - cầu Giấy - Hà Nội 
ĐT: 04.37822845 - Fax (04).37822841 


Chịu trách nhiệm xuất bản 

Nguyễn Công Oánh 
Biên tập 
Đỗ Thị Huỳnh 

Trình bày 

Tỳ Khưu Siêu Thiện 

Bìa 

Mỹ Hà 


Đối tác liên kết 

THƯ VIỆN PHẬT GIÁO NGUYÊN THƯỶ 

/ỷ/^HƯ VIỆIƯvN 

[ I í PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY ) 1 ] 

ERAVÃDA^.y 

171/10 Quốc Lộ 1A, p. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp HCM 
Website: www.phatgiaonguyenthuy.com 
www.phatgiaonguyenthuy.net 
Email: webphatgiaonguyenthuy@gmail.com 


In lần thứ I số lượng 500 bản, khổ 20.5x29cm tại Xí nghiệp in Pahasa, số 774 Trường 
Chinh, Q TânBình, TPHCM ĐT: (84.8)38.153.297 - Fax; (84.8)38.153.297 

Số xuất bản: 24-2012/CXB/82-02/TG ngày 29/02/2012. In xong và nộp lưu chiểu quý II 
năm 2012. 







